VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


NHÂN VẬT 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


(PHẬT GIÁO NHÂN VẬT CHÍ) 


| SÓO - 2017 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chủ biên 
BẢN IN LẦN THỨ I 


NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION 


Copyright © 2020 Thích Đồng Bổn 
All rights reserved. 
ISBN: 9798605755913 


NHÂN VẬT 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
(PHẬT GIÁO NHÂN VẬT CHÍ) 


thực hiện: 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chủ biên 
TK THÍCH ĐỒNG BỒN 


ban biên soạn: 
THÍCH ĐỒNG BỒN, THÍCH NHƯ TỊNH, 
THÍCH VÂN PHONG, VU GIA, NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và 
đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay, dù chỉ 
một thoáng để lại dấu ấn trên cuộc đời rồi đi vào quên lãng, ít ai 
còn nhắc tới. Chúng tôi, những người viết lại lịch sử Phật giáo cảm 
thấy áy náy khi chưa nêu được những danh tính nhân vật tiền nhân 
và đương đại, để những nhà nghiên cứu tìm biết về sự góp mặt của 
họ trong dòng chảy lịch sử Phật giáo, đề lớp bụi thời gian đừng xóa 
nhòa đi tất cả. 


Chính vì thế, sau khi ra mắt các quyên Danh Tăng Việt Nam 
1,2,3, trong hồ sơ sưu khảo của mình còn biết bao nhiêu nhân vật, 
có rất nhiều vị chưa hội đủ yếu tố tiêu chuẩn là một danh tăng. 
Chúng tôi nghĩ chỉ còn một cách giới thiệu sơ nét tất cả nhân vật 
Phật giáo có tên tuổi để lại cho đời qua hình thức thứ tự để dễ dàng 
tra cứu, dẫu biết rằng không bao giờ làm được trọn vẹn, nhưng 
phải bắt tay làm trước đã, rồi những bản in lần sau sẽ cập nhật 
những thiếu sót mà chúng tôi chưa có tư liệu hoặc chưa biết tới. 


Rất mong nhận được mọi góp ý bổ sung cho những gì mà 
chúng tôi chưa làm được trong tập đầu tiên này. Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam đã xảy ra rất dài, có thể nói là không có điểm dừng cho 
những tìm tòi về quá khứ, cho nên trong sách này, chúng tôi xin 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


được phép giới hạn phạm vi là nhân vật từ đầu thế kỷ XIX (1800) 
cho đến nhân vật đương đại hiện nay. 


Xin phép thứ hai, là hạn chế nhân vật PG tuôi đời còn trẻ, (Sa 
dị, Đại đức) sự nghiệp còn dài, nên sẽ cập nhật cho lần tới khi tuổi 
đời tuổi đạo xứng tầm (trừ những vị đã nổi danh và thánh tử đạo) 
đó là cách đề tôn trọng những bậc thành tựu đi trước vậy. 


Như thế thôi mà đã cảm thấy là quá sức mình rồi, rất mong sự 
tiếp nối cộng tác của chư vị thức giả quan tâm và có hiểu biết hơn 
những gì chúng tôi đã biết và đã viết, để bộ sách Nhân vật Phật 
giáo này mỗi lần in là mỗi lần được cập nhật bổ sung đầy đủ hơn. 

Xin trân trọng sám hối những điều còn sai sót trong quyên 
sách này, mong chư tôn đức các thức giả niệm tình bổ chính cho, 
để bản in lần tới được hoàn chỉnh hơn. 


Mùa Thu năm 2017 - PL 2561 
Tm. Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam 


Tỳ kheo Thích Đông Bốn 


CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 


- Phật giáo 
- Hòa thượng 


- Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
- Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam 


- Hội Phật giáo Bắc Kỳ 
- Hội An Nam Phật học 


- Hội Nghiên cứu Phật học Nam Kỳ 
- Hội Lưỡng Xuyên Phật học 


- Tiên sĩ 
- Nhà nghiên cứu 


- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


- Hội đồng Chứng minh 
- Hội đồng TTỊ sự 
- Ban Trị sự 


- Học viện Phật giáo Việt Nam 


- Thành phô Hồ Chí Minh 
- Tôn giáo 


- Mặt trận Giải phóng Miền Nam 
- Mặt trận Dân tộc Giải phóng 


- Mặt trận Tổ quốc 


- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


- Mặt trận Việt Minh 


- Hội Đoàn kêt Sư sãi Yêu nước 


- Khoa học xã hội 
- Gia Đình Phật Tử 


PG 
HT 
GHPGVN 
GHPGVNTN 
HPGTNVN 
HPGBK 
ANPHH 
HNCPHNK 
LXPHH 


NNC 
TW GPGVN 
HĐCM 
HĐTS 
BTS 
HVPGVN 
TP HCM 
TG 
MTGPMN 
MTDTGP 
MTTQ 
MTTQVN 
MTVM 
ĐKSSYN 
KHXH 
GĐPT 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Ban TrỊ sự BTS 

- Ban Biên tập BBT 

- GIáo sư GS 

- Phó Giáo sư PGS 

- Phó Giáo sư Tiến sĩ PGS.TS 
- Nghiên cứu Phật học NCPH 
- Trường Trung cấp Phật học TCPH 
- Phật học đường PHĐ 

- Phật học viện PHV 

- Ban Hướng dẫn BHD 

- Sách đã dẫn Sảd 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


QUI CÁCH BIÊN SOẠN 


- Soạn theo thứ tự mẫu tự Alphabet chữ Cái tiếng Việt. 

- Nhân vật viên tịch đứng trước nhân vật hiện hữu.- Nhân vật có 
năm viên tịch cao hơn đứng trước vị thấp hơn. 

- Nhân vật hiện hữu có năm sinh lớn hơn đứng trước nhân vật năm 
sinh nhỏ hơn. 

- Nhân vật đã viên tịch phải có dấu ấn để lại (công trình, tác phẩm, 
chức vụ...) 

- Nhân vật hiện hữu, phải có phong cách ấn tượng mọi người đều 
công nhận. 

- Không phân biệt Tăng, NI, Cư sĩ, Trị thức hữu công hoặc tán trợ 
Phật giáo. 

- Không phân biệt nhân vật đi trọn con đường tu học hay một phần 
con đường. 

- Không phân biệt hệ phái, sơn môn, giáo hội, miễn nhân vật là 
người Việt Nam. 

- Không phân biệt nhân vật là người theo chính kiến nào, trong hay 
ngoài nước. (bỏ) 

- Không bình luận, phê phán về quan điểm nhân vật hiện diện 
trong sách nảy. 

- Chấp nhận sửa chữa, bố sung những điều ban biên soạn chưa có 
tư liệu. 

- Mong nhận được thêm nhiều tư liệu, nhân vật mà ban biên soạn 
chưa có tư liệu. 

- Công trình sẽ được cập nhật bổ sung nhân vật và dữ liệu hàng 
năm. 

- Công trình xuất bản theo định kỳ, ghi nhận mọi góp ý để hoàn 
thiện hơn. 


1H 


Á 


- Thích Bảo An (1914 2011), Hòa thượng trưởng lão, dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời 42, thế danh Lê Bảo An, xuất gia năm 1926 
với HT Như Hòa Tâm Ẩn- chùa Hưng Khánh- Tuy Phước- Bình 
Định, pháp danh Thị Huệ, pháp tự Hạnh Giải, pháp hiệu Bảo An. 
Năm 1932, ngài theo bốn sư về tu học tại chùa Phổ Bảo. Năm 
1938, ngài được theo học tại PHĐ chùa Long Khánh- Quy Nhơn. 
Năm 1940, ngài ra Huế theo học tại trường 4n Nam Phát học- 
chùa Trúc Lâm- Huế. Năm 1942, ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn 
chùa Hưng Khánh- Quy Nhơn do tổ Chơn Hương Chí Bảo làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1947, ngài tham gia Đoàn Thanh niên 
Tăng sĩ Bình Định, làm Phó chủ tịch tổ chức này. Năm 1948, ngài 
kế thế trụ trì tổ đình Phố Bảo. Năm 1949, ngài làm Hội trưởng hội 
PG huyện Tuy Phước và Chúng trưởng Chúng Lục Hỏa Tuy 
Phước. Năm 1958, ngài cùng chư Tôn đức sáng lập /u viện Nguyên 
Thiếu để đào tạo tăng tài Phật giáo, ngài được cử làm Phó ban 
Quản trị tu viện. Năm 1963, ngài kiêm nhiệm trụ trì hai ngôi tô 
đình Phố Bảo và Hưng Khánh. Năm 1964, chiến tranh ác liệt, ngài 
dẫn Tăng sinh PHV Nguyên Thiều vào Sài Gòn lánh nạn, được tín 
đồ cung thỉnh trụ trì ngôi Miệm Phật Đường ở Phú Nhuận, ngài 
nhận lãnh và cải hiệu thành chùa Giác Uyền. Cùng năm, ngài được 
mời làm Đặc ủy Nghi lễ GHPGVNTN tỉnh Bình Định. Năm 1965, 
ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN huyện Tuy Phước. Năm 
1973, ngài giữ chức Đặc ủy Cư sĩ GHPGVNTN tỉnh Bình Định. 
Năm 1985, ngài là Thành viên BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nghi lễ và Kiểm Tăng tỉnh Nghĩa Bình. Năm 1999, ngài được 
cung thỉnh Trưởng môn phái Chúc Thánh 3 tỉnh Bình Định-Phú 
Yên-Quảng Ngãi. Ngài xả báo thân ngày 22 tháng Giêng năm Tân 
Mão (24-02-2011) thọ 98 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Chơn An (1893 -1980), Cư sĩ, Bồ tát giới, tên thật Lê Văn Định, 
tự Nguyên Tịnh, hiệu Vĩnh Xuyên. Năm 1944, ông là Tuần vũ tỉnh 
Quảng Ngãi. Năm 1930-1940, có nhiều sự việc xảy ra làm thay đổi 
quan niệm sống của ông, nhờ nhiều nhân duyên, ông quay đầu về 
Phật pháp. Năm 1945, Cư sĩ về hưu đến năm 1948, ông được mời 
làm Chánh hội trưởng hội Việt Nam Phật học ở Trung phần. Năm 
1950, Cư sĩ được Giáo hội mời đứng ra tục bản báo V7ên Ẩm và 
làm chủ nhiệm báo, đồng thời ông làm Hội trưởng Tổng hội Phật 
giáo Trung phần. Năm 1955, Cư sĩ vào Sài Gòn tham dự đại hội 
kỳ II của Tổng hội PGVN và được bầu làm Phó hội chủ Tổng hội 
PGVN, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Sài Gòn - xem 
thêm ở Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ Phật giáo Thuận Hóa 


- Thích Giác An (1928 -2017), Hòa thượng, dòng Lâm Tế chánh 
tông đời thứ 43, pháp danh Tâm An, pháp tự Châu Long, xuất gia 
năm 12 tuổi với Hòa thượng Từ Hóa, chùa Bửu Thành- Bến Tre. 
Năm 22 tuôi thọ cụ túc giới và nhập chúng tu học tại Phật học 
đường Linh Phước- chùa Phật Đá- Mỹ Tho. Ngài là Giáo thọ sư 
các trường hạ PG cổ truyền. Năm 2000, ngài được suy cử làm 
trưởng Ban thừa kế tổ đình Thiên Thai Bà Rịa, trụ trì chùa Hưng 
Thạnh, Phú Nhuận. Hòa thượng xả báo an tường ngày II tháng II 
năm Định Dậu 2017 tại chùa Hưng Thạnh, bảo tháp lập tại tổ đình 
Thiên Thai Bà Rịa, nguyên quán Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. (thêm) 


- Giác An, Cư sĩ, nhạc sĩ PG, tên thật là Nguyễn Quốc Thái, sinh 
năm 1957, thuở nhỏ xuất gia với HT Thích Tâm Châu- chùa Từ 
Quang- quận 10. Sau năm 1975, về cư sĩ tại gia, sáng tác ca khúc 
PG và hòa âm phối khí nhạc PG. Nhạc sĩ là thành viên sáng lập 


6 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ban văn nghệ Thành hội PG TP Hồ Chí Minh năm 1984. Nhạc sĩ 
đã có 5Š ca khúc tự sáng tác nhạc và lời, có trên 350 ca khúc nhạc 
PG phổ thơ, nguyên quán Hải Phòng, trú quán TP Hồ Chí Minh. 
(sửa chữa bồ sung) 


- Thích Giải An (1914 2003), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, thế danh Nguyễn Hòa, đệ tử tổ Khánh Tín- chùa 
Thọ Sơn, pháp danh Như Bình, pháp tự Giải An, pháp hiệu Huyền 
Tịnh. Năm 1944, trụ trì Thiên Bút cô tự, năm 1945, tham gia PG 
Cứu quốc liên khu 5. Năm 1950, học tăng PHĐ Báo Quốc rồi ra 
miền Bắc tham cứu Luật học. Năm 1953 trở về Quảng Ngãi khai 
sơn các chùa Linh Sơn và Phú Long. Sang năm 1954, ngài được 
Giáo hội gbô nhiệm trụ trì chùa Tỉnh hội PG Quảng Nam Đà Nẵng. 
Năm 1955-1957, ngài cùng HT Huyền Quang thành lập Giáo hội 
Tăng già và hội Phật học Quảng Ngãi, ngài làm Trị sự trưởng kiêm 
Hội trưởng hội PG Quảng Ngãi. Năm 1967, ngài khai sơn chùa Từ 
Quang và hành đạo tại đây đến cuối đời. Ngài viên tịch ngày 20 
tháng Giêng năm Quý Mùi (20-02-2003) thọ 90 năm, 70 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán Quảng Ngãi - /heo Tiểu sử Danh Tăng Việt 
Nam táp 3 


- Thích Phước An, Hòa thượng, sinh năm 1949 tại Bình Định, Âu 
niên xuất gia, hiện trú xứ Phật học viện Hải Đức- Nha Trang- 
Khánh Hòa. Học giả nghiên cứu Phật học, viết rất nhiều bài biên 
khảo giá trị: : Đường vê Núi cũ Chùa xưa ; Từ Nguyễn Trãi đến 
Ngô Thì Nhậm và con đường đi lên đỉnh núi Yên Tử ; Thiên sư 
Chân Nguyên, người muốn gởi những ước mơ đến cho dân tộc Việt 
: Ngày Xuân đọc thơ Trần Minh Tông và suy nghĩ về sự ân hận của 
một Hoàng đề Phật tử ; Toàn Nhật thiên sư người muốn đưa tỉnh 
thân Phật giáo đời nhà Trần xuống cho triểu đại Tây Sơn ; Toàn 
Nhật thiên sư với những nẻo đường cát bụi của quê hương ; Tuệ 
Trung Thượng Sĩ kẻ rong chơi giữa sống và chết ; Lục tổ Huệ 
Năng và hình ảnh thi ca ; Núi Hồng Lĩnh nơi nuôi dưỡng lòng từ bi 
của thi hào Nguyễn Du - theo Thích Vân Phong biên khảo . 

- Thích Tâm An (1892 -1982), Hòa thượng, xuất gia năm 22 tuổi 
với HT Thích Khai Quyền- chùa Vân Mai- Nam Hà. Năm 1915, 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


lúc 24 tuổi, thọ cụ túc giới tại tổ đình Tế Xuyên-Bảo Khám do tô 
Phổ Tụ làm Đường đầu truyền giới. Năm 1920, ngài đến chốn tổ 
Vĩnh Nghiêm- Bắc Giang chép bộ /oa Nghiêm Sớ Kinh để khắc 
ván ấn hành và cầu thụ Bồ tát giới nơi tổ Thích Thanh Hanh. Năm 
1924, ngài trụ trì chùa Quốc Sư ở Phố Hiến- Hưng Yên. Năm 1958 
về Sau, ngài được cung thỉnh làm Phó hội trưởng Hội Phật giáo 
Thống nhất Việt Nam và trụ trì chùa Quán Sứ. Năm 1969, ngài là 
Phó hiệu trưởng #ường Tu học Phật pháp Trung ương-chùa 
Quảng Bá- Hà Nội và Đại biểu Quốc hội các khóa 2,3,4 và 5. Năm 
1974, ngài làm hiệu trưởng frường Trung tiểu học Phật giáo. Ngài 
xả báo thân ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Tuất (29-10-1982) thọ 91 
năm, 66 mùa an cư, nguyên quán Nam Định, trú quán Hà Nội - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thanh An (1937-2014), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Nho. Năm 1958, xuất gia với HT Trí Hữu tại chùa Linh Ứng, 
pháp danh Đồng Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, đời 43 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh. Năm 1960, Ngài 
vào chùa Linh Sơn- Vạn Ninh- Khánh Hòa y chỉ Hòa thượng 
Thích Tịch Tràng để tu học. Năm 1963 thọ Tỳ kheo tại chùa Giác 
Nguyên và được ban pháp hiệu Thanh An. Ngài chuyên tu Tịnh 
Độ, từng chích máu chép kinh Phổ Hiền và kinh A Di Đà. Đốt 
ngón tay út sau khi thọ trì kinh Pháp Hoa v.v...Năm 1976 nhận trụ 
trì chùa Long Hòa tại Vạn Giã. Năm 1990 định cư Mỹ quốc. Ngài 
cùng với Thượng tọa Thích Thiện Tường là pháp đệ cũng là bào 
đệ, lập 4ø Tường Tự Viện tại thành phố Oakland, tiểu bang 
California. Đồng thời, Ngài vận động tài chánh lo trùng tu ngôi 
chùa Mỹ Phước tại quê nhà. Hòa thượng được cung thỉnh làm Đàn 
Đầu giới đàn Quang Nghiêm năm 2005, Chứng minh đạo sư, y chỉ 
sư cho chư Tăng Ni miền Bắc Cali. Năm 2014, Hòa thượng về lại 
quê nhà và viên tịch vào ngày 20 tháng I1 năm Giáp Ngọ, thọ 78 
tuổi. Sau khi trà tỳ, linh cốt được phụng thờ tại chùa Mỹ Phước. 
Ngài nguyên quán Đà Nẵng, trú quán Mỹ quốc - /heo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hồng Từ Thiện An ( ? - ? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 40, pháp danh Hồng Từ, pháp hiệu Thiện An, xuất gia năm 17 
tuổi. Năm 1868, ngài khai sơn chùa Long Hòa- thị trấn Trà Cú- 
tỉnh Trà Vinh, trên mảnh đất do bà Lương Thị Xuyến hiến cúng, 
ngài xuất thân trong gia đình có 4 anh em, ngài là người con thứ 
tư. Ngài thọ 86 năm, không rõ năm sinh năm mắt, nguyên quán trú 
quán Trà Cú- Trà Vĩnh - /heo f liệu Thích Như Đạo sưu khảo 


- Thích Thiện An ( ? - 2 ), Hòa thượng, pháp sư, giảng sư, pháp 
danh Thiện An, pháp tự Hiển Tánh, năm 1957 là học tăng khóa 
Như Lai Sứ Giả tại chùa Án Quang, Giảng sư các trường hạ Lục 
Hòa các tỉnh Tây Nam Bộ, được cung thỉnh làm Đốc học trường 
PHV Lục Hòa-chùa Giác Lâm, khai sơn chùa Long Đức-Ba Tri, 
trú xứ chùa Vạn Hạnh-Phú Lâm, nguyên quán Ba Tri-Bến Tre, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Thiện An (1918 -1998), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chánh 
Tông đời 41, thế danh Trần Văn Mạnh, xuất gia năm I5 tuổi với 
HT Từ Chí- chùa Bửu Phước- Tân Uyên, pháp danh Nhật Phước, 
pháp hiệu Thiện An. Năm 1939, ngài thọ đại giới tại trường Kỳ 
giới đàn chùa Long Thiền- Biên Hòa. Năm 1947, ngài làm Giám tự 
chùa Bửu Phước Là một nhà sư có tỉnh thần yêu nước, ngài cùng 
huynh đệ trong chùa mời lính Pháp vào chùa ăn Giỗ và làm mật 
hiệu cho cách mạng vào tước vũ khí của chúng. Vì thế, giặc Pháp 
đã kéo đến tàn phá và đốt chùa tiêu tan. HT bổn sư và ngài cùng 
chư Tăng phải lánh vào vùng tự do của cách mạng. Vì lo lắng, bổn 
sư ngài lâm trọng bệnh và viên tịch. Sau khi an táng bổn sư, ngài 
nhận rõ con đường cứu nước. Năm 1948, ngài xếp áo cà sa, tham 
gia cách mạng, làm cán bộ công an xã An Linh và làm Trưởng ban 
kinh tài xã Tam Lập. Sau đó, được kết nạp vào đảng Cộng sản, làm 
Phó chủ tịch UB Kháng chiến Hành chánh xã Sông Lô. Năm 1954, 
đất nước đình chiến, ngài trở về nếp sống tu hành, đứng ra vận 
động xây dựng lại ngôi Tam bảo Bửu Phước- xã Phước Hòa- 
huyện Tân Uyên. Ngài mở nhiều lớp giáo lý, thành lập hội Bảo trợ 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tang sự cho các gia đình PT nghèo khó. Năm 1957, trong đại giới 
đàn chùa Long Thiền, ngài được tấn phong Giáo thọ. Năm 1961, 
ngài được tấn phong Yết ma trong đại giới đàn trường Hương chùa 
Bửu Phong- Biên Hòa. Năm 1972, ngài được tấn phong ngôi Hòa 
thượng trong đại giới đàn chùa Bửu Phong và được cử làm Tăng 
giám quận hội PG Lục Hòa Tăng. Năm 1974, ngài được cử làm Ủy 
viên Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Lục Hòa Tăng Việt Nam. 
Năm 1982, ngài được cung thỉnh Chứng minh đại giới đàn chùa 
Long Thiền. Năm 1990, ngài được mời làm Cố vấn Chứng minh 
Ban đại diện PG huyện Tân Uyên. Ngài đã được Nhà nước tặng 
thưởng 02 Huân chương kháng chiến và nhiều bằng khen, giấy 
khen khác... Ngài xả báo thân ngày 11 tháng 10 năm Mậu Dần 
(1998) thọ 80 năm, 59 giới lạp, nguyên quán trú quán Tân Uyên- 
Biên Hòa - /heo Thích Đông Bồn biên khảo 


- Thích Thới An (1912 -1986), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chánh 
Tông đời 40, pháp danh Hồng Thọ, pháp tự Thới An, pháp hiệu 
Chơn Tánh, thế danh Nguyễn Văn Quang, là đệ tử HT Như Nhãn- 
Từ Phong-chùa Giác Hải-Chợ Lớn. Năm 1944, ngài trụ trì chùa 
Long An-Sa Đéc, nhân duyên gặp gỡ HT Hành Trụ trên đường 
hoằng hóa trú tại chùa Long An, ngài cùng 2 huynh đệ là Khánh 
Phước và Thiện Tường hợp duyên kết nghĩa huynh đệ với HT 
Hành Trụ mở lớp Gia giáo dạy Tăng mi tu học. Sau đó, 4 huynh đệ 
đồng tâm hiệp lực lên đất Sài Gòn mở trường Phật học Tăng Già 
(nay là Kim Liên) ở Xóm Chiếu, là trường Phật học đầu tiên trong 
phong trào chấn hưng tại đất Sài Gòn, trường do 4 huynh đệ thay 
nhau giảng dạy và quản lý. Năm 1945, ngài trụ trì chùa Phố Hiền- 
Bà Chiều, từ đó ngài gia công trùng tu mở rộng thành ngôi già lam 
tốt đẹp, HT nguyên quán Hóc Môn-Gia Định, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Mai Tuyết An, nữ sinh, I§ tuổi, ngụ tại đường Hùng Vương-Thị 
Nghè, ngày 12-8-1963 trong lễ cầu siêu cho cố Đại đức Thích 
Nguyên Hương được tô chức tại chùa Xá Lợi-Sài Gòn, cô đã dùng 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


dao tự chặt bàn tay trái để cúng dường mười phương chư Phật hộ 
trì cho các nguyện vọng của PG chóng đạt thành. Nữ sinh Mai 
Tuyết An cũng phản đối bà Ngô Đình Nhu đã xúc phạm đối với 
các vị tu hành. Tuy nhiên , tay không đứt, máu ra nhiều phải đưa 
vào bệnh viện - /heo Biên niên sứ PGŒ Sải Gòn Gia Định 


- Đào Duy Anh (1904 -I98§8§), Nhà nghiên cứu. Bút danh: Vệ 
Thạch, Nhà sử học, nhà nghiên cứu, hiệu là Vệ Thạch. Quê Khúc 
Thủy, Tả Thanh Oal, Thanh Oal, Hà Tây (nay là huyện Thanh Oal, 
thành phố Hà Nội). Ông là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn 
ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nồi 
tiếng của Việt Nam. Ông được xem là người mở đầu cho nhiều 
ngành khoa học xã hội Việt Nam. Đóng góp vào nghiên cứu Phật 
giáo của Đào Duy Anh là một thiên khảo luận về thiền học Lý 
Trần. Xuất phát từ một nghịch lý là: “Thời Lý Trần, nhất là thời 
Trần, từ vua quan quý tộc đến nhân dân đều say mê đạo Phật, một 
thứ tôn giáo yếm thế và xuất thế, đến như vậy mà tổ tiên ta bấy giờ 
lại đánh giặc giỏi như vậy?”. Hắn đạo Phật thời ấ ấy phải có một cái 
gì đấy đặc biệt. Đào Duy Anh thấy điều đặc biệt ấy là ở chỗ Thiền 
tông là giáo phái nhân mạnh “Phật tức tâm” và chủ trương “đốn 
ngộ”, một chủ trương đặt niềm tin vào con người, tin vào sức mạnh 
của tâm người. Cái lòng tin ấy gây cho con người một sức năng 
động mạnh mẽ, vả sức năng động này đến lượt nó, lại tạo ra sức 
năng động của xã hội, của tính anh hùng của dân tộc ta thời bấy 
giờ. Đó chính là tính tích cực của Thiền tông Việt Nam. Tác phẩm 
Phật giáo, Dịch Khóa hư lục (1974) - Theo Thích Ván Phong biên 
khảo 

- Ngài Khánh Anh (1895 -1961), Hòa thượng, pháp sư, thế danh 
Võ Hóa, xuất gia tại chùa Cảnh Tiên, tu học tại chùa Quang Lộc- 
Quảng Ngãi, pháp danh Chơn Húy, pháp hiệu Khánh Anh. Năm 
1927, ngài vào Nam làm Pháp sư chùa Hiền Long- Vĩnh Long. 
Năm 1931, ngài trụ trì chùa Long An- Cần Thơ. Năm 1935, hợp 
tác với chư tôn đức Hòa thượng thành lập hội Lưỡng Xuyên Phật 
học- chùa Long Phước- Trà Vĩnh. Năm 1942, /rưởng Lưỡng Xuyên 
Phát học tạm nghĩ, ngài về trụ trì chùa Phước Hậu- Trà Ôn. Năm 
1945, ngài được HT Huệ Quang mời về dạy trường Gia giáo chùa 
Long Hòa- Tiểu Cần- Trà Vinh. Sau 1945, ngài trở về chùa Phước 


lãi 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hậu- Trà Ôn- Vĩnh Long, nhập thất và biên soạn, phiên dịch kinh 
sách. Năm 1955, hội Phật học Nam Việt thỉnh ngài vào Ban Chứng 
minh đạo sư của hội. Năm 1957, ngài được cung thỉnh làm Pháp 
chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt. Năm 1959, đại hội Giáo hội 
Tăng già Toàn quốc kỳ II đã suy tôn ngài lên ngôi Thượng thủ 
Giáo hội Tăng Già toàn quốc, tác phẩm: Hoa Nghiêm nguyên nhân 
luận ; Nhị khóa hiệp giải ; 25 bài thuyết pháp của Thái Hư Đại Sư 
; Tại gia Cư sĩ luật ; Duy thức Triết học ; Qui nguyên Trực chỉ ; 
Khánh Anh văn sao (3 tập), nguyên quản Mộ Đức Quảng Ngãi, trú 
quán Trà Ôn Vĩnh Long - xem fhêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Lê Thị Kim Anh (1948 -1963), nữ Phật tử, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm Hiển. Hy sinh đêm 8-5-1963 trước đài phát thanh Huế, 
khi đang nghe lại buổi phát thanh lễ Phật đản của Giáo hội tô chức 
ban sáng, thì bị xe thiết giáp của chế độ Ngô Đình Diệm xả súng 
và cán chết. Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo 
năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tồn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Ngô Trọng Anh, Cư sĩ, Kỹ sư, công chánh, pháp danh Tâm 
Tràng, quy y tại chùa Trúc Lâm-Huế. Năm 1955 ông ở Pháp về 
nước làm việc tại Nha Công chánh Cao nguyên, năm 1966 ông là 
viện trưởng viện Giám sát chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, bên 
PG, ông là giáo sư Phó viện trưởng viện đại học Vạn Hạnh phụ 
trách phát triển kế hoạch. Ông theo Thượng tọa Thích Viên Đức 
nghiên cứu PG Mật tông. Sau 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ, tham 
gia PG hải ngoại, là Phó đại diện GHPGVNTN miền Liễu Quán 
Bắc California-Hoa Kỳ, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Hoa Kỳ. 


- Đàm Ánh (1925 -2015) Ni trưởng, đạo hiệu Đức Huy, thuộc 
dòng Tào Động, thế danh Đào Thị Sàng, xuất gia năm 1941 với Sư 
cụ Đàm Đễ- chùa Âm Hồn- Bắc Giang. Năm 1946-1948, tản cư 
theo lớp học của cụ Thiều Chửu và học trong suốt thời di tản. Năm 
1950, Ni trưởng về lại Hà Nội, học ở chùa Xã Đàn. Năm 1960, Ni 


12 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trưởng thọ đại giới tại chùa Liên Phái- Hà Nội. Năm 1970-1975, 
NI trưởng theo học lớp Phật pháp Trung ương- chùa Quán Sứ. 
Năm 1975, Ni trưởng về tụ trì chùa Phụng Thánh- phố Khâm 
Thiên, Hà Nội. Ni trưởng là vị nỗi tiếng làm từ thiện xã hội. Từ 
năm 1995 đến 2003 Ni trưởng và Cư sĩ Trần Việt Quang (1927- 
2003) tổ chức sưu tập và phát tâm in ấn các tác phẩm của thầy 
mình là Cư sĩ Thiều Chửu-Nguyễn Hữu Kha gồm: 16 bộ kinh (Phổ 
Môn, Thuỷ Sảm, Dược Sư, Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, Di Đà, 
Kim Cương, Pháp Hoa, Lục Tổ Đàn kinh...) và các tác phẩm: Phật 
học CƯƠng yếu (dịch), GŒ¡ả¡ thích truyện Quan Âm Thị Kính, Con 
đường học Phật thể kỷ thứ XX, Ni trưởng xả báo thân ngày 22 
tháng 10 năm Át Mùi (03-12-2015) trụ thế 90 tuổi, giới lạp 70, 
nguyên quán Bắc Giang, trú quán Hà Nội - heo NNC Nguyễn Đại 
Đồng sưu khảo 


- Minh Đức Triều Tâm Ảnh, nhà thơ, Hòa thượng, trí thức PG, 
ngài pháp hiệu Giới Đức, thế danh Nguyễn Duy Kha sinh năm 
1944, hệ phái PG Nam Tông Việt Nam, trụ trì chùa Huyền Không 
Sơn Thượng-Hué, ngài đã tu tập sự tại chùa Từ Quang- hệ phái 
Bắc truyền- Huế từ năm 1970-1971. Năm 1972 ngài vào chùa Tam 
Bảo- Đà Nẵng cầu đạo với HT Giới Nghiêm, thuộc PG Nam Tông. 
Năm 1973 ngài thọ giới Sa di tại Tam Bảo thiền viện- Núi Lớn- 
Vũng Tàu, được HT Giới Nghiêm ban pháp danh là Giới Đức 
(Silaguna). Sau mùa an cư năm 1973, ngài theo HT bổn sư vào ở 
chùa Phật Bảo- Phú Thọ Hòa- Gia Định. Cuối năm 1974, ngài về ở 
chùa Huyền Không tại chân đèo Hải Vân- Lăng Cô- Lộc Hải- Phú 
Lộc, ngôi chùa do HT Viên Minh sáng lập cùng với chư huynh đệ 
là Sư Tịnh Pháp, Sư Trí Thâm, Sư Tấn Căn. Năm 1976, HT Viên 
Minh vào làm Tổng thư ký Giáo hội PG Nguyên Thủy tại chùa Kỳ 
Viên- Bàn Cờ- Sài Gòn, nên đề cử ngài đảm nhiệm chức vụ trụ trì 
chùa Huyền Không. Năm 1977, ngài thọ giới Tỳ kheo tại chùa 
Tam Bảo- Đà Nẵng do HT Giới Nghiêm làm Đàn đầu Hòa thượng. 
Tháng I1 năm 1978, chùa Huyền Không được di dời từ Hải Vân- 
Lăng Cô về thôn Nham Biều- xã Hương Hồ- huyện Hương Trà- 


13 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài viết khá nhiều thơ đượm màu dân tộc 
nhưng mang tính triết học, là một cây bút nỗi tiếng trong thi ca 
Việt Nam. Ngoài ra, ngải còn giỏi về thư pháp. thư họa, được mời 
làm giám khảo chấm giải các triển lãm nghệ thuật lớn ở Huế và TP 
Hồ Chí Minh, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Thích 
Ván Phong sưu khảo 


Á 


- Hải Triều Âm (1920 -2013), Ni trưởng, mang hai dòng máu 
Pháp Việt và có hai tên: tên Việt là Nguyễn Thị Ni, tên Pháp là 
Eugénie Catallan, nhân duyên đến với Phật pháp là do đọc kinh 
sách do cụ Tuệ Nhuận dịch và giảng. Ni trưởng quy y với cụ Pháp 
chủ đương thời là HT Mật Ứng, được tổ đặt pháp danh là Hải 
Triều Âm. Ni trưởng còn viết báo dưới bút hiệu Cá Tường Lan 
trên tờ Bồ Đề Tân Thanh của cụ Tuệ Nhuận. Năm 29 tuổi, xuất gia 
với HT Thích Đức Nhuận- chùa Đồng Đắc và y chỉ với HT Ni 
Tịnh Uyễn- chùa Thanh Xuân- Hà Nội. Năm 1954, Ni trưởng di cư 
vào Nam nhập chúng chùa Dược Sư-G1a Định. Sau khi mẹ mất, vì 
muốn báo hiếu, Ni trưởng phát nguyện nhập thất 5 năm tại chùa 
Vạn Đức- Thủ Đức, sau đó chuyên lên Đức Trọng- Lâm Đồng 
nhập thất ở tịnh thất Linh Quang 7 năm nữa. Ni trưởng dành cả 
đời hoằng pháp và khai sơn các chùa, cuối đời vãng sinh tại chùa 
Dược Sư- Đại Ninh- Đức Trọng- Lâm Đồng, hưởng thọ 94 tuổi, 60 
hạ lạp. Ni trưởng đã thành lập 8 ngôi chùa và trụ trì: Tịnh thất Liên 
Hoa (TP.HCM); chùa Viên Thông (Phước Tân, Biên Hòa), Tịnh 
thất Ni Liên (Đức Trọng), chùa Linh Quang (Đức Trọng), chùa 
Hương Sen (Đức Trọng), chùa Bát Nhã (Đức Trọng), chùa Lăng 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Nghiêm (Đức Trọng) - xem thêm ở trang nhà Quảng Đức 


- Thích Báo Ân, Thiền sư, pháp danh Nhật Đáp (1906-1964), tục 
danh Nguyễn Văn Báo, nguyên quán xã Vĩnh Thanh Vân- Rạch 
Giá (nay tỉnh Kiên Giang). Năm 1925 (Ất Sửu), ngài theo hầu Hòa 
thượng bổn sư Thích Trí Thiền sang đất Thái, xứ chùa tháp đề 
cùng chia sẻ Phật sự nước bạn, sau đó ngài ở lại Vương quôc Thái 
Lan góp phần tô điểm cho Phật giáo Việt tông (Annamnikaya) hay 
còn gọi là Phật giáo An Nam tông (một tông phái của Phật giáo 
Thái Lan, du nhập nước Thái từ thế kỷ 18 do di dân người Việt 
mang đến). Ngài viên tịch vào ngày 10-03-1964 (27tháng Giêng 
năm Giáp Thìn) với tư thế ngồi Kiết già và lưu Kim cương thân xá 
lợi (nhục thân bất hoạ) tại chùa Cảnh Phước (Wat 
Samananamborihhan), 416 Lugluang- Siyak Mahanak Dusi- 
Bangkok 10300- Thái Lan - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Ngài Đắc Ân (1873 -1935), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, ngài họ Đặng, đắc pháp Hòa thượng Thanh Hy-chùa 
Quốc Ân, được pháp danh Như Thông, pháp hiệu Đắc Ân, trụ trì 
chùa Linh Mụ, giới sư nhiều giới đàn ở Huế, nguyên quán Quảng 
Bình, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
hữu công PG Thuận Hóa 


- Chương Tín Hoằng Ân ( ? -1862), Hòa thượng, tổ sư, pháp danh 
Chương Tín, tự Tuyên Khánh, hiệu Hoằng Ân, đời thứ 38 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 5 pháp phái Chúc Thánh. Ngài xuất gia đắc 
pháp với tô Toàn Nhật Quang Đài tại chùa Viên Quang- Phú Yên. 
Ngài thế danh là Trần Văn Ân, sinh quán tại thôn Long Bình, tổng 
Xuân Đài, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Năm Tân Sửu (1841), 
Ngài được triều đình bố nhiệm làm trụ trì chùa Linh Ứng, đến năm 
Giáp Dân (1854) cải bổ trụ trì chùa Tam Thai. Ngài viên tịch ngày 
19 tháng 9 năm Nhâm Tuất (1862), tháp lập bên cạnh tháp thiền sư 
Viên Trừng và thiền sư Phước Nghi. Đệ tử nối pháp tiêu biểu có 
ngài Ấn Thanh Chí Thành. Ngài nguyên quán Phú Yên trú quán 
Đà Nẵng - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Minh Khiêm-Hoằng Ân (1850 -1914), Hòa thượng, Thiền sư, 


15 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Luật sư, ngài được Sư tổ Tiên Giác Hải Tịnh truyền pháp dòng 
Thiền Lâm Tế Chánh tông đời thứ 38 pháp danh Minh Khiêm hiệu 
Hoằng Ân, truyền pháp dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 37 
pháp danh Liễu Khiêm hiệu Diệu Nghĩa, trụ trì chùa Giác Viên, 
khai sơn chùa Giác Hải-Chợ Lớn, ngài có công khắc ván in rất 
nhiều bộ kinh luận PG và giảng dạy Phật học, Giáo thọ nhiều giới 
đàn, chú giải nhiều bộ luật bằng chữ Nôm, trên đương vân du miền 
Nam, ngài cất thảo am Viên Giác bên cạnh chùa Bửu Lâm, rồi lại 
vân du xuống vùng núi Sam trụ trì Tây An Cổ Tự- Châu Đốc, nên 
mọi người gọi ngài là "7ổ Núi Sam", chính am Viên Giác là nơi 
ngài dừng bước vân du và viên tịch tại đây - (heo frang nhà 
www.fuongchieu. nef 


- Thiền sư Hoằng Ân ( ?). Chú tạo Hồng chung, Thiệu Trị nguyên 
niên (1841), quả chuông hiện còn lưu giữ tại chùa Hội Phước, Lai 
Vung, Đồng Tháp. Chú tạo Hồng chung ký: Cảnh Long Tự, Trụ trì 
Hoằng Ân tạo kim chung, đàn na thí chủ phụng cúng. Thiệu Trị 
nguyên niên, tứ nguyệt, sơ nhất nhật - ¿heo Thích Vân Phong biên 
khảo 

- Thích Quảng Ân (1891 -1974), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Lê Văn Bảy, xuất gia năm 1903 với HT 
Phước Chí Tâm Ba- chùa Khánh Quới, pháp danh Nguyên Đồ, 
pháp hiệu Quảng Ân. Năm 1912, ngài trụ trì chùa Linh Phước-Phật 
Đá cũ. Năm 1917, trùng kiến chùa Phật Đá mới-Cai Lậy. Năm 
1934, ngài là hội viên sáng lập hội Lưỡng Xuyên Phát học. Năm 
1939, ngài làm Đàn đầu truyền giới trong trường Kỳ chùa sắc tứ 
Long Hội. Năm 1952, ngài làm Tăng trưởng Giáo hội Lục Hòa 
Tăng tỉnh Mỹ Tho. Năm 1966, ngài khai sơn chùa Linh Phước-Mỹ 
Tho và trụ lại đến cuối đời. Năm 1974, ngài xả báo thân ngày 
mồng 5 tháng 10 năm Giáp Dần, thọ 84 năm, 60 hạ lạp, tháp lập 
trong vườn chùa Linh Phước, nguyên quán trú quán Định Tường, 
Mỹ Tho - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Sư Thiện Ân ( ? -1941) tu sĩ PG, thế danh Trần Văn Thâu, xuất 
gia ở chùa sắc tứ Tam Bảo Tự-Rạch Giá, đệ tử HT Trí Thiền. Năm 


ló 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1941, Xứ ủy Nam kỳ chuẩn bị khởi nghĩa lần thứ II, một số đồng 
chí trong Xứ ủy mượn chùa sắc tứ Tam Bảo làm tạc đạn. Công 
việc bị lộ, tháng I1 năm 1941, mật thám Pháp bao vây chùa Tam 
Bảo, HT Trí Thiền bị bắt đày Côn Đảo, sư Thiện Ân cho nỗ tạc 
đạn diệt một tên, do đó sư Thiện Ân bị giặc khép tội tử hình, chưa 
rõ thân thế, nguyên quán trú quán Rạch Giá Nhà nước Việt Nam 
truy nhận liệt sĩ năm 1996, Tên tuổi của Ngài đã được đặt đường 
Sư Thiện Ân và một cây cầu tại Rạch Giá- £heo Biên niên sử PG 
Sài Gòn Gia Định 


- Thích Thiên Ân (1925 -1980), Hòa thượng, Tiến sĩ văn chương 
đại học Waseda-Nhật Bản, giáo sư trường đại học Văn khoa Sài 
Gòn ,thế danh Đoàn Văn An, đệ tử HT Viên Quang-chùa Châu 
Lâm-Huế. Năm 1952, ngài là Giảng sư của Tổng hội PGVN tại 
Trung phần. Năm 1954 du học Nhật Bản. Năm 1966, và Vụ trưởng 
vụ Giáo dục kiêm Khoa trưởng phân khoa Văn học và KH Nhân 
văn viện Đại học Vạn Hạnh. Năm 1966, sang Mỹ làm GS thỉnh 
giảng viện Đại học UCLA. Năm 1973 khai sáng chùa Phật Giáo 
Việt Nam tại California-Hoa Kỳ và sáng lập trường đại học Đồng 
Phương tại Anh quốc và Hoa kỳ. Năm 1973 sáng lập và làm viện 
chủ chùa A Di Đà. Năm 1978, là thành viên sáng lập Tổng hội 
PGVN tại Hoa Kỳ, tác phẩm: Phát Pháp (viết chung 3 tác giả) ; 
Trao đổi Văn hóa Việt-Nhật ; Buddhism and Zen in Vietnam. ngài 
xả báo thân ngày 23 tháng I1 năm Canh Thân (1980) hưởng 56 
tuổi, 31 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Anh quốc- 
Hoa Kỳ - (heo Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập II 


- Thích Thiện Ấn (1949 -1970), Đại đức, thánh tử đạo, pháp danh 
Đồng Thiện, tự Thiện Ân, đời 43 tông Lâm Té, thế hệ thứ 10 pháp 
phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lương Hữu Ba, sinh năm 1949 tại 
xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Xuất gia 
năm 1958 với Hòa thượng Thích Trí Hữu tại chùa Linh Ứng, Đà 
Nẵng. Ngài là học tăng Phật học viện Thiên Hòa-Vĩnh Bình, sau 
đó là học tăng Phật học viện Huệ Nghiêm, trụ trì chùa Tân Long- 


17 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nhà Bè, cố vấn giáo hạnh GĐPT Tân Long, ngài bị trúng đạn và 
hy sinh đêm ngày 5.5.1970 khi Việt Nam Quốc Tự bị chính quyền 
Sài Gòn tấn công chiếm đoạt, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán 
Gia Định - £heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Đỗ Trọng Ân (1921 -1968), Cư sĩ, địch giả, nguyên là đệ tử xuất 
gia của HT Tịnh Khiết-chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Ngộ, 
pháp tự Chơn Thuyên, pháp hiệu Trúc Diệp. Khi còn tu học, ông là 
một học Tăng thông minh xuất chúng, thông thạo cả Tây học lẫn 
Cổ ngữ, chuyên tâm nghiên cứu triết học phương Đông và dịch 
thuật kinh sách, sáng tác thơ ca. Các kinh sách ông đã dịch: 7y 
Sám ; Địa Tạng ;Thiển Môn nhật tụng ; Nghi thức tang lễ ; Văn 
triệu thỉnh thập nhị loại Ẩm linh... các tắc phẩm của ông In tại nhà 
in Liên Hoa. Ông sáng tác thơ ca với bút hiệu Trúc Diệp đăng trên 
tập san Viên Âm và một số tạp chí khác. Tập thơ tiêu biểu là thi 
phẩm Bóng Hoa Đàm xuất bản năm 1961, cũng thời gian này ông 
trở lại cuộc sống tại gia và làm có vấn Phật học cho đức Từ Cung 
Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua Bảo Đại. Ông mất trong 
biến cố tết Mậu Thân do đạn lạc, nguyên quán Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Tuệ Ân, Cư sĩ, tên thật là Vũ Đình Lâm, sinh năm 1971, hệ phái 
Phật giáo Nam Tông miền Bắc, chuyên ngữ Pali và Anh ngữ, 
thành viên Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam văn phòng 
miền Bắc, tác phẩm: dịch thuật, san định và ấn bản 7zn tạng kinh 
PG Nam Truyền bản tiếng Việt, nguyên quán Hưng Yên, trú quán 
Hà Nội. 


- Thích Vạn Ân (1886 -1967), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, xuất gia với tổ Nguyên Đạt- chùa Long Tường, được 
pháp danh Trừng Thành. Năm 1927, ngài làm giảng sư PHĐ gia 
giáo chùa Giác Hoa- Bạc Liêu và PHĐ Tây Thiên- chùa Kim Sơn- 
Ninh Thuận, ngài còn là Pháp sư giảng Luật tại trường Hương 
chùa Trùng Khánh- Phan Rang. Năm 1935, ngài làm Thiền chủ 


18 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trường Hạ chùa Sắc tứ Bát Nhã. Năm 1949, ngài làm Đàn đầu 
truyền giới tại giới đàn chùa Bảo Sơn- Tuy An. Năm 1955, ngài trở 
về trụ trì tổ đình Hương Tích- Phú Yên, nên ngài được tôn kính là 
tổ Hương Tích, ngài có công khai sơn, trùng tu trên 20 ngôi chùa ở 
địa phương. Ngài chuyên hành trì Mật tông và Tịnh độ trong sinh 
hoạt hằng ngày, nổi tiếng chữa trị bệnh bằng sự gia trì mật chú, 
nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 


- Thích Hải Ấn, Hòa thượng, sinh năm 1946, Bác sĩ Y khoa, Phó 
viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Ủy viên Thường trực HĐTS 
TW GHPGVN, Phó ban Văn hóa TW GHPGVN, Phó BTS 
GHPGVN Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Đàm-Huế, sinh quán 
trú quán Thừa Thiên Huế. 


- Thích Huyền Ấn (1918 -1969), Hòa thượng, pháp danh Như 
Thông, pháp tự Giải Hậu, pháp hiệu Huyền Ấn, đời 41 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đỗ Minh 
Đường, sinh năm Mậu Ngọ (1918) tại làng Sung Tích, xã Tịnh 
Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Xuất gia năm 1935 tại chùa Thiên 
Ấn làm đệ tử ngài Tăng cang Diệu Quang. Học tăng Phật học 
đường Báo Quốc. Trụ trì chùa Quang Lộc từ năm 1949 đến năm 
1957. Năm 1952 làm Tôn chứng giới đàn chùa Thiên Bình, Bình 
Định. Từ năm 1957 đến khi viên tịch 1969, ngài trụ trì chùa Hội 
Phước, trụ sở của GHTG Quảng Ngãi. Ngài khởi xướng thành lập 
GĐPT Quảng Ngãi vào năm 1955 và đảm nhiệm Trưởng Ban 
hướng dẫn GĐPT Quảng Ngãi từ năm 1962 đến 1964. Ngài đảm 
nhiệm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Ngãi. Ngài viên 
tịch đột ngột vào ngày 13 tháng 3 năm Kỷ Dậu (1969), thọ 52 tuổi. 
Ngài nguyên quán trú quán Quảng Ngãi - /heo Lược sử Phật giáo 
và những ngôi chùa Quảng Ngãi. 


- Thích Huyền Án (1921-1988), Hòa thượng, pháp danh Như 
Định, tự Giải Phát, hiệu Huyền Ấn, là đệ tử HT.Chơn Giám Trí 
Hải chùa Bích Liên, Bình Định. Về sau, tổ Bích Liên xuất kệ đặt 


19 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


cho ngài pháp danh Ngọc Tùng, tự Tịnh Mãn. HT thế danh 
Nguyễn Đức Nhuận (Thoại) sinh ngày 19 tháng 2 năm Tân Dậu 
(1921) tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, Bình 
Định. Ngài xuất gia năm 1932 với tổ Chơn Giám Trí Hải tại chùa 
Bích Liên, thọ Tỳ kheo ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Ngọ (1942) tại 
chùa Kim Long, Khánh Hòa do HT Ngộ Tánh Phước Huệ làm Đàn 
đầu. Năm 1946, Ngài đảm nhiệm trụ trì Tổ đình Linh Sơn tại 
huyện Phù Cát. Sau khi Bồn sư viên tịch, Ngài về kế nghiệp trụ trì 
chùa Bích Liên. HT là người giỏi Hán văn và y thuật. Với Y 
phương minh diệu dụng, HT đã cứu chữa rất nhiều người bị tai nạn 
hay bệnh nặng khó chữa. HT có công lớn trong việc đặt đá, trùng 
tu các tự viện như: Đại Giác, Đại Quang, Bảo Liên, Linh Xuân, 
Hương Quang v.v... Đặc biệt, Ngài đã tâm huyết đi hết các tự viện 
trong Thiền phái Chúc Thánh để sưu lục tiểu sử chư vị Tổ sư, danh 
Tăng cũng như thiết lập lại biểu đồ truyền thừa của dòng Chúc 
Thánh tại Bình Định. Những thập niên 80 của TK 20, HT cùng với 
HT Đồng Quán lần đầu tiên tìm về chốn tổ Chúc Thánh, cùng với 
chư tôn đức tại Quảng Nam đặt vấn đề thành lập hình thành Môn 
phái Chúc Thánh sau này. HT viên tịch ngày 26 tháng 10 năm Mậu 
Thìn (1988) tại Tổ đình Minh Tịnh, bảo tháp lập tại Tổ đình Sơn 
Long, Quy Nhơn. Ngài sanh và trú quán Bình Định. /heo Thích 
Như Tịnh biên khảo 


- Thích Tâm Án (1907 -1963), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, thế danh Phan Như Hòa, xuất gia với tô Chơn 
Hương Chí Bảo- chùa Hưng Khánh- Bình Định, được pháp danh 
Như Hòa, pháp hiệu Tâm Ấn. Năm 1932, ngài trụ trì tổ đình Phổ 
Bảo. Năm 1935, ngài khởi công trùng tu tổ đình. Năm 1948, ngài 
trao quyên trụ trì cho đệ tử là ngài Bảo An và về kế thế trụ trì tổ 
đình Phổ Bảo cho đến cuối đời. Ngài viên tịch ngày mồng 5 tháng 
Giêng năm Quý Mão (1963) hưởng 56 năm, nguyên quán trú quán 
Tuy Phước- Bình Định - eo HT Thích Đồng Quán biên khảo 


20 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tâm Án (?-1980), vị danh y khoa châm cứu học, thể danh 
Cao Xuân Lê, quê ở Mũi Né. Sau 1955 vào Sài gòn, xuât bản bộ 
sách “Chám Cứu 1ì lực. Hàn”” tại Sài Gòn, rât giá trị. Dịch kinh 
Bát Đại Nhân Giác thê loại thơ. Năm 1974, ngài khai sơn chùa 
Tâm Ấn tọa lạc tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường II Tp Đà Lạt. 
Kiến tạo tịnh thất Dược Sư- Vũng Tàu. Ngài viên tịch ngày mồng 
2 tháng 2 năm Canh Thân (18-03-1980) - /heo Thích Vân Phong 
biên khảo "¬ 
- Thích Thuyên Án (1927 -2910), Hòa thượng, dòng Lâm Tê 
Chánh Tông đời 41, thế danh Hoàng Không Uẫn, xuất gia với HT 
Hồng Tuyên-chùa Phổ Minh, Quảng Bình, được pháp danh Nhật 
Liên, pháp tự Thiện Giải, pháp hiệu Thuyền Ấn, ngài là học tăng 
PHĐ Báo Quốc. Năm 1960, là Hội trưởng hội PG Thừa Thiên 
Huế, giảng dạy PHĐ Nha Trang và PHV Hải Đức, giảng sư tỉnh 
hội Ban Mê Thuột. Năm 1967, du học Hoa kỳ, năm 1970 dạy Phân 
khoa Phật học đại học Vạn Hạnh, năm 1977 Tổng vụ trưởng Tổng 
vụ Hoằng pháp, trú xứ chùa Ấn Quang. Năm 1990, ngài định cư 
Hoa kỳ, tiếp tục học lấy bằng Tiến sĩ và làm Thành viên HĐCM 
của PG hải ngoại, Thành viên HĐ Trưởng lão Viện Tăng thống 
GHPGVNTN, ngài xả báo thân ngày 31 tháng 10 năm 2010, thọ 83 
năm, 63 năm hành đạo, nguyên quán Quảng Bình, trú quán Hoa kỳ 
- theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tâm Ấn (1907 -1963), Hòa thượng, pháp danh Như Hòa, 
thiền phái Chúc Thánh đời 41, trụ trì tổ đình Phổ Bảo và tổ đình 
Hưng Khánh, nguyên quán trú quán Bình Định. 


- Thích Pháp Án ( ? -1947), Hòa thượng, là đệ tử của Tổ Minh 
Phương-Chơn Hương- chùa Linh Nguyên-Đức Hòa. Ngài được 
cung thỉnh về trụ trì chùa Phước Tường-Thủ Đức và có công trùng 
tu chùa vào năm 1930, chùa trở thành di tích lịch sử cấp Quốc 1a, 
nguyên quán Long An, trú quán Thủ Đức-Gia Định - (heo “những 
ngôi chùa nồi tiếng ở TP. HCM" 


- Ngô Văn Ảm (1949 -1998), Thượng tọa, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, xuất gia năm 1968 tại chùa Sirìvansa Suriyà Rạch Sỏi, 


21 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


được thọ Sa di với HT Nam Huân làm Thây tế độ. Năm 1969, ngài 
thọ cụ túc giới tại chùa Sirì Sua SĐây do HT Nam Huân làm Thầy 
tế độ. Trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 1974 do chính 
ngài chủ súy để đòi chính quyền giao trả thi hài các nhà sư đã hy 
sinh trong cuộc biểu tình trước đó (bốn nhà sư Liệt sĩ), nhờ kiên trì 
tranh đấu, chúng đã giao trả xác các nhà sư đề làm lễ hỏa táng theo 
đúng tập tục của người Khmer. Ngài đã giúp cho PG tỉnh nhà vượt 
nhiều cam go thử thách cho đến ngày hoàn toàn giải phóng năm 
1975. Sau khi thống nhất đất nước, ngài được tiến cử Hội phó Hội 
Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang. 
Năm 1976, ngài được bồ trụ trì chùa Sirivansa Suriyà Rạch Sỏi. 
Năm 1979 ngài giữ chức Hội trưởng Hội ĐKSSYN huyện Châu 
Thành- Hội phó hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang. Năm 1981, 
GHPGVN ra đời, ngài được bầu làm Ủy viên BTS tỉnh hội PG 
Kiên Giang. Năm 1987, ngài là Hội trưởng Hội ĐKSSYN thị xã 
Rạch Giá, Chánh đại diện PG thị xã Rạch Giá, Phó BTS tỉnh hội 
PG Kiên Giang. Năm 1992, ngài kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, 
phụ trách PG Nam Tông Bộ, tỉnh Kiên Giang. Năm 1996, trên 
đường đi công tác, ngài bị tai nạn ở chân trái, phải điều trị một 
năm ở bệnh viện Rạch Giá và một năm ở chùa Chăntaransay- Quận 
3- TP Hồ Chí Minh. Năm 1998, khi đang còn điều trị ở Thành phó, 
lại một tai nạn khác đưa đến, ngài viên tịch ngày 22 tháng 7 năm 
1998, hưởng 49 năm, 37 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Gò Quao- 
Rạch Giá- Kiên Giang - theo Danh Sol cung cấp 


B 


- Nguyễn Hữu Ba (1914 -1997), nhạc sĩ, Phật tử, ông là nhạc sĩ 
nhạc dân tộc, nhất là nhã nhạc cung đình và những giai điệu cô 
truyền PG. Năm 1937, ông đoạt giải nhất về đàn Nhị trong một 


22 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


cuộc thi âm nhạc Huế. Năm 1950, ông định cư ở Huế lập Viện Tỳ 
Bà nhằm phục hưng Quốc nhạc Việt Nam. Năm 1954, hội Phật 
học Nam Việt đã mời ông giảng thuyết về đề tài Văn-Mỹ nghệ 
trong Phật giáo tại chùa Phước Hòa-Bàn Cờ. Năm 1956, thành lập 
trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, ông được mời 
phụ trách Giám học. Năm 1970, ông về làm giám đốc #rường Quốc 
gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huê và giảng dạy đại học Văn khoa 
Huế. Về nhạc PG ông có những tác phẩm nỗi tiếng: Sđmn Hói (sáng 
tác thập niên 40), nguyên quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - /heo trang nhà wwww.quangtrihousfon.org 


- Thích Quảng Ba, Hòa thượng, học tăng PHV Hải Đức năm 
1970. Năm 1980, là Phó thư ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, sau 
năm I981, ngài định cư ở Úc châu, là Phó hội chủ GHPGVNTN 
tại Úc châu và Tân Tây Lan, đồng thời là Phó chủ tịch Tổng liên 
hội PG Thế giới, trụ trì /w viện Vạn Hạnh-Canberra, tiểu bang New 
South Wales, Úc châu. Tác phẩm: Ca fựng chư Tăng đạo Phật By 
Sao Noan Oo (dịch), nguyên quán Bình Định, trú quán Úc châu. 


- Phước Chí Tâm Ba (1866 -1905), ngài thế danh Từ Văn Hùng, 
xuất gia năm I8 tuổi với tổ Trừng Trữ Quảng Huệ- chùa Phước 
Lâm- Cai Lậy- Mỹ Tho, được pháp danh Tâm Ba (thường gọi là 
Tâm Bò), pháp tự Phước Chí. Ngài tu học ở đây được 3 năm thì 
bổn sư viên tịch. Năm 1899, được tín chủ tên Lê Quả hiến đất lập 
nên ngôi chùa hiệu là Khánh Quới, để ngài tu tập hành đạo. Năm 
1903, ngài khai sơn chùa Long Sơn- Hậu Mỹ- Cai Lậy. Năm 1904, 
ngài khai Chúc thọ Giới đàn, thỉnh tỗ Hải Lương Chánh Tâm đà 
sư ông của ngài) làm Đường đầu Hòa thượng. Tại giới đàn nây, 
ngài được tấn phong ngôi vị Yết Ma, nên mọi người gọi ngài là Yếr 
ma Khánh Quới. Cùng năm này, một trận bão lụt kinh hoảng xảy 
ra (năm Thìn bão lụt), thấy nhân dân lầm than, người chết nhiều vô 
số, ngài quá bi mẫn, bèn tìm nơi ẩn tu để cầu siêu cho chúng sanh. 
Ngài đi về vùng Thất sơn- Châu Đốc, trú trong một hang đá quyết 
chí tu hành. Năm 1905, ngài viên tịch tại núi Lò Gò- Thất Sơn 
nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mão, hưởng 40 năm. HT 
Hoằng Ân Minh Khiêm- trụ trì 7 ây Án Cổ Tự đã làm câu liễn kính 


23 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


viếng ngài: Mạc Vị Ta Bà Vô Đại Giác, Thời Vân Khô Hải Bất 
Đạo 5. Ngài nguyên quán Cai Lậy- Mỹ Tho, trú quán Thất sơn- 
Châu Đốc - ¿heo tr liệu Thích Phước Nhân cung cấp 

- Nguyễn Phúc Bửu Bác (1898 -1984), Cư sĩ, nhạc sĩ, pháp danh 
Trừng Bạc, pháp tự Dã Kiều. Năm 1934, Cư sĩ Bửu Bác là hội viên 
hội An Nam Phát học, ông thành lập Ban Đồng ấu Phật tử đầu tiền 
gồm 52 em, sinh hoạt tại chùa Phước Điền- Huế. Cư sĩ Bửu Bác đã 
soạn bài "Cứng dường chư Phật- Trầm Hương Đốt" theo điệu Hải 
Triêu Âm tập cho Ban Đồng ấu hát trong các buổi lễ trước khi sinh 
hoạt. Đây là bài nhạc lễ PG đầu tiên được ký âm theo Tây nhạc. 
Năm 1944, Gia đình Phật Hóa Phổ chọn bài Trầm Hương Đói làm 
bài ca chính thức. Đến đại hội tháng 4-1951 đổi danh xưng thành 
Gia đình Phật tử, bài Trần Hương Đốt trở thành bài nhạc lễ trong 
nghỉ thức tụng niệm GĐPT Việt Nam. Ông cũng là người đầu tiên 
soạn nghi thức bằng tiếng Việt cho Ban Đồng ấu, trong đó có bài 
Phát Nguyện Quy Y, đầy là bước đột phá cho việc dịch kinh nghĩa 
sau này. Ngoài ra, ông còn soạn nhiều bài nhạc sinh hoạt khác cho 
Ban Đông ấu, ông là người anh cả trong nhạc lễ PG, nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - ¿heo Chư tôn Thiển 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Thiện Bản (1884 -1962), Hòa thượng, tục gọi tổ Cao Đà, 
thế danh Hoàng Ngọc Thụ, xuất gia năm 1900 tại chùa Diên Phúc- 
Hà Đông, thọ giới pháp với tổ Quảng Gia- chùa Bồ Đề- Gia Lâm. 
Năm 1920, đắc pháp với tổ Phổ Tụ- chùa Bảo Khám Tế Xuyên, 
được pháp danh Thông Đoan, pháp hiệu Thiện Bản. Năm 1928, 
ngài trụ trì chốn tổ Bảo Khám Tế Xuyên. Năm 1930, ngài trụ trì 
chùa Bà Hướng ở thôn Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân- Hà 
Nam và ra công trùng tu thành đạo tràng hưng thịnh một thời. Năm 
1952, ngài cùng HT Tuệ Tạng đồng sáng lập hội Bắc kỳ Phật giáo. 
Năm 1958, ngài làm trưởng phái đoàn đi yết kiến Hồ chủ tịch và 
làm Chứng minh đạo sư hội PŒ T' hồng nhất Việt Nam. Năm 1959, 
ngài làm Trưởng sơn môn chốn tổ Tế Xuyên. Ngài viên tịch vào 
mồng 10 tháng 5 năm Nhâm Dần (1962), thọ 79 tuổi, 68 mùa Kiết 


24 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hạ, nguyên quán Ý Yên- Nam Định, trú quán Hà Nam - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Nguyễn Phúc Ưng Bàng (1881 -1951), Cư sĩ, pháp danh Thanh 
Cát, tự là Mông Phong, Hiệp Tá Đại học sĩ Tổng đốc trí sĩ, cựu 
Tôn nhơn lệnh, cháu Hoàng tử Thọ Xuân Vương Miên Định. Năm 
1929 là Tuần phủ tỉnh Bình Thuận, năm 1930 giữ chức Tổng đốc 
tỉnh Bình Định. Năm 1932, ông tham gia hội An Nam Phật học, 
cùng các cư sĩ khác góp tiền xây dựng chùa sư nữ Diệu Đức. Năm 
1936, ông về hưu làm Hội trưởng hội Đồng Tôn Tương Tế. Năm 
1941, ông được bầu làm Trị sự trưởng Tổng trị sự hội 4n Nam 
Phật học, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Khiết Bạch (1839 - ?) Ni trưởng, là thị nữ trong cung 
từ lúc § tuổi. Năm 25 tuổi, bà cầu thọ ký với HT Huệ Cảnh-chủa 
Tường Vân, được pháp danh Hải Bình, pháp tự Khiết Bạch, nhưng 
mãi đến năm1885, khi vua Dực Anh Tông băng hà, bà trở về bồn 
tự, cầu sư huynh là HT Linh Cơ xuống tóc. Hơn 10 năm Ni trưởng 
không hạ sơn, chuyên trì kinh Pháp Hoa. Năm 1895, Ni trưởng thọ 
Tỳ kheo ni giới với HT Diệu Giác tại giới đàn Báo Quốc. Ni 
trưởng đức hạnh cao vời với công phu chuyên trì kinh Pháp Hoa, 
làm mô phạm cho Ni chúng Việt Nam, nguyên quán Tống Sơn, trú 
quán Thuận Hóa - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Từ Bạch, Hòa thượng (1926 -1993), Hòa thượng, thiền 
phái Lâm Tế, dòng Trí Bảng-Đột Không, đời 41, là một Nho sĩ 
giỏi thi phú, giỏi thiết kế, du học và hành dạo ở đất nước chùa 
tháp, trở về Việt Nam trụ trì chùa An Phú-quận 8, ngài rất giỏI về 
Mật pháp, có công trong sự nghiệp vận động thống nhất PGVN, 
Chúng minh Ban đại diện PG quận 8, nguyên quán Sa Đức, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Án Bính Phổ Bảo (1865-1914), Hòa thượng, tổ sư, pháp danh 


25 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ấn Bính, pháp tự Tổ Thuận, pháp hiệu Phố Bảo, đời 39 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đinh Văn 
Sửu, sinh ngày mông 8 tháng I1 năm Ất Sửu (1865) tại xã Long 
Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia với tổ 
Chương Quảng Mật Hạnh tại chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, sau 
về cầu pháp với tô Vĩnh Gia nên có đạo hiệu Phổ Bảo. Năm Quý 
Mẹo (1903), Ngài kế thừa thiền sư Chương Khoáng Chứng Đạo trụ 
trì tổ đình Chúc Thánh. Năm Ất Hợi (1911), Ngài khởi công trùng 
tu chùa Chúc Thánh, xây dựng Đông đường, Tây đường khiến cho 
chốn tổ ngày càng khang trang. Ngài thị tịch ngày 11 tháng 2 năm 
Giáp Dần (1914), trụ thế 50 tuổi. Bảo tháp lập trong khuôn viên tổ 
đình Chúc Thánh, Hội An. Đệ tử kế thừa có các vị tiêu biểu: Chơn 
Chứng Thiện Quả; Chơn Trừng Hưng Duyên; Chơn Nhật Quang 
Minh v.v...Ngài nguyên và trú quán Quảng Nam - (heo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Thích Tôn Bảo (1895-1974), Hòa thượng, Trưởng Lão, pháp 
danh Chơn Tá, pháp tự Đạo Hóa, pháp hiệu Tôn Bảo, đời 40 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Sinh năm Ất Mùi 
(1895), làm đệ tử của ngài Tăng cang Từ Trí. Thọ Tỳ kheo năm 
1916 tại tổ đình Tam Thai và cầu pháp với ngài Phước Trí với đạo 
hiệu Tôn Bảo. Năm 1924 đảm nhận trụ trì chùa Vu Lan. Ngài từng 
đảm nhận: Phó tri sự chư sơn tỉnh Quảng Nam kiêm Kiểm Tăng 
huyện Hòa Vang (1930), Hội trưởng Hội Phật học Đà Nẵng 
(1945), Trị sự Sơn môn GHTG Quảng nam Đà nẵng và chứng 
minh đạo sư Giáo hội Đà Nẵng (1956-1957), thành viên Hội đồng 
Trưởng lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN (1967). Ngài làm Đàn 
đầu Hòa thượng nhiều đàn giới đàn tại Phật học viện Long Tuyên, 
Quảng Nam. Ngài viên tịch ngày 27 tháng 10 năm Giáp Dần 
(1974), thọ 80 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đà 
Nẵng - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Thiện Bảo, Hòa thượng, sinh năm 1953, giảng sư, nhà 
báo, thế danh Bùi Quang Khánh, xuất gia ở chùa Hội Thọ- Rạch 


26 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Giá, pháp danh Thiện Bảo. Sau cầu pháp với HT Thanh Từ- thiền 
viện Thường Chiếu, có pháp hiệu Thông Chơn. Hòa thượng là Ủy 
viên HĐTS kiêm Phó trưởng ban Hoằng pháp TW, Ủy viên BTS 
Thành hội PG TP Hồ Chí Minh kiêm Trưởng ban Thông tin 
Truyền thông, nguyên Trưởng ban Văn hóa THPG TP, nguyên thư 
ký tòa soạn báo Giác Ngó, trụ trì chùa Nguyên Hương- quận 3 và 
chùa Bửu Thọ- Kiên Giang, nguyên quán Rạch Giá Kiên Giang, 
trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Văn Bân ( ? -?), Cư sĩ, Tiến sĩ, nguyên Tổng đốc trí sĩ. 
Tháng 11 năm 1934, hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, ông được bầu 
là Trưởng ban Đại diện Phật giáo tỉnh Sơn Tây; Hội cũng mời ông 
phụ trách biên tập và xuất bản tập Kỷ yếu của Hội, chuẩn bị cho 
việc ra bán nguyệt san Đuốc Tì uệ. Tập Kỷ yếu ra được 4 SỐ: SỐ 1, số 
2+3 và số 4 ghi chép những hoạt động của Hội kể từ khi ra mắt 
tăng ni Phật tử cho tới tháng § năm 1935. Nguyên quán Hà Tây cũ, 
trú quán: Hà Nội. 


- Lã Đăng Bật, NNC Văn học, lịch sử, giảng dạy văn trường 
PTTH tỉnh, hội viên hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình, tác phẩm: 
chùa Địch Lộng : chùa Bái Đính Ninh Bình ; Di tích và danh thắng 
Ninh Bình ; chùa Ninh Bình, nxb Văn hóa Thông tin 2007 ; chùa 
Dâu- di tích lịch sử văn hóa (Thích Minh Đức, Lã Đăng Bật), nxb 
Văn hóa dân tộc 2008, nguyên quán trú quán Ninh Bình - /heo 
NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


Bi 


- Thích Nữ Tịnh Bích (1931 -2010), Ni trưởng, xuất gia năm I6 
tuổi với Sư bà Đàm Hữu-chùa Quy Hồn-Nam Định, pháp danh Tế 
Mỹ, pháp hiệu Tịnh Bích, thế danh Vũ Thị Phương Tân. Năm 


27 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1940, vào Huế tu học tại Ni viện Diệu Đức. Năm 1957, vào Nha 
Trang trao dồi Phật pháp tại chùa Hải Đức. Năm 1960, Vào Sài 
Gòn tu học tại chùa Phước Hải. Năm 1962, được Giáo hội Tăng 
già Nam Việt cử về chùa Phước Hòa phụ tá Sư bà Đàm Hướng. 
Năm 1965, Ni trưởng du học Đức quốc về "cồng tác từ thiện xã 
hội và nuôi dạy frẻ". Năm 1969, NI trưởng về nước làm hiệu 
trưởng Cô nhỉ viện Lâm 7} Ni. Năm 1978, Ni trưởng kế thế trụ trì 
chùa Phước Hải. Năm 1995, Ni trưởng trùng kiến chùa Phước Hòa. 
Năm 2000, Ni trưởng tạo điều kiện mở lớp chuyên dịch Tam tạng 
kinh điển tại chùa, nguyên quán Ninh Bình, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - /heo f liệu tổ đình Vĩnh Nghiêm 


- Thích Thanh Bích (1913-2013), Hòa thượng, trưởng sơn môn 
Tế Xuyên Bảo Khám- Hà Nam, ngài thế danh Nguyễn Văn Bích, 
năm 13 tuổi xuất gia với tổ Thông Tiến- chùa Thiên Phúc- Hà Nội. 
Ngài hành đạo ở chùa Sủi 20 năm, chùa Đậu 20 năm và dài nhất tổ 
đình Hội Xá gần 40 năm. Ngài một đời chuyên tu cần mật, phong 
cách bình dị làm chỗ quy kính cho biết bao Tăng ni Phật tử. Năm 
2012, ngài được GHPGVN cung thỉnh vào ngôi vị Phó Pháp chủ 
GHPGVN. Ngài xả báo thân ngày 12 tháng 2 năm Quý Ty (23-03- 
2013) tại tổ đình Hội Xá, thọ 101 tuổi, hơn 80 năm hành đạo, 
nguyên quán Lý Nhân- Hà Nam, trú quán Thường Tín- Hà Nội - 
theo trang nhà www.vinhnghiem.vn 


- Tổ Bồ Đề-Nguyên Biểu (1836 -1906), Hòa thượng, xuất gia với 
tổ Tăng cang Thích Thông Duệ- chùa Phù Lãng- Bắc Ninh, pháp 
danh Nguyên Biểu, pháp hiệu Nhất Thiết, thế danh Phạm Đình 
Vợi. có công đào tạo nhiều danh tăng thế hệ kế thừa đất Bắc. Năm 
1874, ngài khai sơn chùa Tiên Sơn Cổ Tích Tự trên bến Bồ Đề 
sông Hồng, nơi đây trở thành đạo tràng tu học danh tiếng của miền 
Bắc suốt 30 năm. Ngài có công lớn trong việc khắc ván in các bộ: 
Nhật tụng Bỏ Đề (2 tập-18§1) ; Thụ giới Nghỉ phạm (3 tập-18§7) ; 
Kinh Hoa Nghiêm (L7 tập-1892) ; Tứ phần lược ký (1901) ; nguyên 
quán Thanh Hóa, trú quán Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt 


28 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Nam tập Ï 


- Thích Hạnh Bình, Thượng tọa, Tiến sĩ, giảng sư, dịch giả, sinh 
năm 1958, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 42, thế danh Nguyễn 
Thanh Châu, sinh năm 1962 (tuổi thật Kỷ Hợi), xuất gia năm 1970 
tại chùa Thiền Lâm- Phan Rang, đệ tử HT Huyền Tân, pháp danh 
Thị Thái, pháp tự Hạnh Bình, pháp hiệu Tuệ Chủng. Sau khi tốt 
nghiệp học viện PGVN khóa II, Thượng tọa du học tại Đài Loan, 
đến 2005 về Việt Nam, làm giám đốc Trung tâm phiên dịch Hán 
truyền thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhiều phẩm 
biên soạn và dịch thuật, nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Thích Thanh Bình (1890 -1963), Hòa thượng, trưởng lão, danh 
tăng miền Bắc, góp công trong phong trào chấn hưng và cách 
mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, được Nhà nước trao 
tặng Huân chương Vì sự nghiệp Đại Đoàn kết dân tộc, nguyên 
quán trú quán Vụ Bản, Nam Định. 


- Cao Thăng Bình, Cư sĩ, tác gia, Tiến sĩ, sinh năm 1965, tốt 
nghiệp tiến sĩ ngành Nông nghiệp tại Thái Lan, về Viện Nam làm 
việc tại ngân hàng World bank từ năm 1998, tác phẩm về PG: Phật 
pháp giữa đời thường tập I ; Phát pháp giữa đời thường tập HI, 
nguyên quán Cần Thơ, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Thiện Bình (1933 -2016), Hòa thượng, thế danh Võ Văn 
Tuấn, xuất gia với HT Giác Nhiên- chùa Thiền Tôn, pháp danh 
Tâm Địa, pháp tự Thiện Bình, pháp hiệu Chánh Tâm. Sau khi xuất 
gia, ngài được gởi vào học tại PHĐ Báo Quốc. Năm 1952, ngài thọ 
cụ túc giới do HT Tịnh Khiết làm đàn đầu. Năm 1954, ngài được 
Tổng hội PGVN cử làm giảng sư các tỉnh Trung phần. Năm 1958, 
ngài về Quảng Ngãi cùng chư tôn đức xây dựng trường Trung-Tiểu 
học Bồ Đề. Năm 1964, ngài được GHPGVNTN cử làm Chánh đại 
diện PG tỉnh Quảng Trị. Năm 1968, ngài làm Chánh đại diện PG 
tỉnh Khánh Hòa. Năm 1974, ngài làm Tổng thư ký trưởng Cao 


29 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


đẳng Hải Đức Nha Trang. Năm 1975, ngài làm Phó ban Thường 
trực BTS PG tỉnh Phú Khánh. Năm 1991, ngài làm Trưởng BTS 
PG tỉnh Khánh Hòa. Năm 2001, ngài được sơn môn thỉnh cử làm 
Trưởng sơn môn tổ đình Thiền Tôn đời thứ 12. Năm 2007, ngài 
giữ chức Phó thư ký HĐCM GHPGVN. Năm 2012, ngài được 
cung thỉnh vào ngôi Phó pháp chủ Ban Thường trực HĐCM TW 
GHPGVN, trú xứ chùa Long Sơn- Nha Trang, ngài xả báo thân 
ngày 18 tháng 10 năm Bính Thân (17-11-2016) thọ 84 năm, 64 hạ 
lạp. Ngài nguyên quán Tiền Giang, trú quán Khánh Hòa. 


- Đào Văn Bình, Cư sĩ, sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ) tại Hải Phòng 
(quê cha đất tổ ở Khúc Thủy, Hà Đông). 1954 theo cha mẹ di cư 
vào Nam. 1955 quy y với Hòa Thượng Thích Hải Tràng chùa Phổ 
Quang Phú Nhuận và được đặt pháp danh Thiện Quả. 1966 tốt 
nghiệp Cử Nhân Luật Khoa,Đại Học Luật Khoa Sải Gòn. 1968 tốt 
nghiệp Cao Học Hành Chánh, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. 
1973-1975 Phó Tỉnh Trưởng các Tình Quảng Ngãi và Kiến Hòa 
(Bến Tre). Hiện định cư tại Tiểu Bang California, Hoa Kỳ. Đã xuất 
bản 08 tác phẩm bao gồm hồi ký, truyện ngắn, truyện dài, thơ, kịch 
và bản dịch tác phâm “Of Mice and Men” của John Steinbeck, 
nhiều bài viết, thơ Phật giáo rất giá trị. Trang web cá nhân: 
http://daovanbinh.cattien.us/?page Id=2 - /heo Thích Vân Phong 
biên khảo 

- Võ Văn Bình, Cư sĩ, pháp danh Đồng Trực, sinh năm 1957, 
nghiên cứu lịch sử Phật giáo và chư tôn Thiền đức-Cư sĩ PG tỉnh 
Phú Yên, cộng tác với TK Thích Đồng Bổn trong biên soạn công 
trình tác phẩm: Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam tập I, tập II, tập III 
và Nhân vật chí PGVYN, nguyên quán trú quán TP. Tuy Hòa- Phú 
Yên. 


Bo 


30 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Tăng Đức Bồn (1917 -2000), Hòa Thượng, Trưởng lão hệ phái 
PG Hoa Tông Việt Nam, xuất gia năm 1930 với tổ Giác Tín- chùa 
Tây Thiền- Phúc Kiến. Năm 1931, ngài được học tại PHV Nam 
Phố Đà- Phúc Kiến. Năm 1935, ngài thọ đại giới tại chùa Tây 
Thiền do bồn sư truyền trao. Năm 1945, ngài đến Sài Gòn, ở tại 
chùa Ông Bồn- Chợ Lớn. Năm 1947, ngài về trụ trì chùa Phụng 
Sơn- quận Nhất. Năm 1954, ngài làm Giám viện chùa Nam Phổ 
Đà- Chợ Lớn. Năm 1973, ngài là Chứng minh cô vẫn Giáo hội PG 
Hoa Tông Việt Nam. Năm 1988, ngài là Tăng trưởng PG Hoa 
Tông Việt Nam, đồng thời là Chánh đại diện PG quận 6. Năm 
1992, ngài được suy cử làm Thành viên HĐCM GHPGVN kiêm 
Ủy viên HĐTS GHPGVN, ngài xả báo thân ngày 28 tháng § năm 
Canh Thìn (25-08-2000) thọ §Š năm, 66 hạ lạp, nguyên quán Phúc 
Châu- Phúc kiến- Trung quốc, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Đồng Bốn (1932 -2014), Hòa thượng, thế danh Phạm Hữu 
Đức, xuất gia với HT Giác Quang-chùa Thất Bửu- Long Xuyên. 
Năm 1946, ngài lên Sài Gòn theo học tại PHĐ Giác Nguyên và cầu 
pháp với HT Hành Trụ, được pháp danh Đồng Bồn, pháp tự Thông 
Trí và phú pháp: “Đồng thể Chân như đăng bỉ ngạn; Bồn lai diện 
mục thoát luân hôi”. Năm 1952, ngải tiếp tục ra Huế học tại PHĐ 
Báo Quốc và kết huynh đệ với các ngài Châu Toàn, Nhất Hạnh. 
Năm 1967, trở vào Gia Định cùng TT Châu Toàn trụ trì chùa Trúc 
Lâm- Gò Vấp và cùng tu học với các pháp lữ tại đây (HT Giác 
Quang, phụ thân của HT Đồng Bồn khai sơn). Năm 1970, ngài 
sang Nhật Bản du học đến năm 1972 về nước, trở về quê nhà kế 
thế trụ trì chùa Thất Bửu- Long Xuyên. Sau khi Thượng tọa Thích 
Châu Toàn viên tịch năm 1974, ngài trở lên Sài Gòn tiếp nối trụ trì 
ngôi chùa Trúc Lâm. Tuy ngài sở học uyên thâm nhưng không 
tham gia Giáo hội, chuyên tu mật tông hóa độ quần chúng Phật tử. 
Hóa duyên ký tất, ngài viên tịch ngày 20 tháng 8 năm Giáp Ngọ 


31 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


(13-09-2014) thọ 82 năm, 62 hạ lạp, nguyên quán Long Xuyên, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Đồng Bốn, Thượng tọa, Tiến sĩ, tác gia, NNC sử học PG, 
sinh năm 1957, xuất gia năm 1976, đệ tử của Hòa thượng Thích 
Hành Trụ- chùa Đông Hưng, pháp tự Thông Trí, bút hiệu Chiêu 
Đề. Năm 1980, thọ đại giới tại giới đàn chùa Ấn Quang. Học tăng 
PHV Thiện Hòa- chùa Ấn Quang, nguyên trưởng khoa PGVN- học 
viện PGVN tại TP HCM, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu PGVN, trụ trì 
chùa Phật học Xá Lợi- Quận 3- TP HCM, tác phẩm: Tiểu sử Danh 
Tăng Việt Nam, tập I, II, III, Tuyển tập các bài Sám văn (6 quyền); 
Phật giáo&những tản văn ; Giới đàn Tăng thế kỷ XX ; Vai trò 
chính trị của Tăng sĩ Phát giáo Lý Ti rân ; T\ ập tục dân gian Nam bộ 
chịu ảnh hưởng Phát giáo Đại thừa, Chùa Xá Lợi- văn hóa 
truyền thống ; Nehi thức lễ Phật của Đại sư Hoằng Tán (dịch) ; 
Lang thang (tập tho) ; Chút tình gửi gió (tập thơ), nguyên quán trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 

- Thích Nữ Minh Bốn (1935 -1998), Ni trưởng, đệ tử Sư bà Thể 
Yến-Ni viện Diệu Đức, pháp danh Nguyên Khánh, pháp tự Minh 
Bồn, thế danh Trương Thị Mai Hương. Ni trưởng lần lượt theo học 
các PHV Liễu Quán-chùa Linh Quang, Ni viện Diệu Quang-Nha 
Trang. Năm 1969, vâng lệnh bổn sư, Ni trưởng trở về Huế giảng 
dạy tại Ni viện Diệu Đức. Năm 1975, Ni trưởng tiếp nhận một cơ 
sở và xây dựng thành tịnh thất Hương Sơn, rồi dần dần theo thời 
gian cải tạo thành ngôi chùa ngày nay. Năm 1982, NI trưởng đảm 
nhận chức Thủ quỹ BTS PG Bình Trị Thiên, nguyên quán Quảng 
Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Văn Bỗng ( ? -?), Cư sĩ, nhà văn, hiệu là Mân Châu, là 
anh em cọc chèo với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Năm 1927, trên 
tờ Thực Nghiệp dân báo và Đông Pháp thời báo, đăng các bài của 
Nguyễn Văn Bồng ủng hộ công cuộc chấn hưng Phật giáo do sư 
Tâm Lai trụ trì chùa Hang huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phát 
động. Khi Bắc Kỳ Cổ sơn môn do Hoà thượng Đinh Xuân Lạc- 


32 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Chánh duy na tổ đình Hồng Phúc-Hoè Nhai thành lập, Nguyễn 
Văn Bồng được mời làm biên tập viên tạp chí Tiếng chuông sớm- 
cơ quan hoằng dương Phật pháp của Sơn Môn, nguyên quán Hà 
Tây cũ, trú quan Hải Phòng. 


- Thích Thông Bửu (1936 -2007), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 43, thế danh Trần Thượng Hiền, xuất gia năm 
1956 với Hòa thượng Quảng Đức- chùa Thiên Bửu thượng- Ninh 
Hòa, pháp danh Đồng Phước. Sau đó, ngài cầu pháp với HT Viên 
Giác- chùa Giác Hải- Vạn Giã. Năm 1960, ngài thọ đại giới tại giới 
đàn chùa Giác Hải. Năm 1962, ngài vào Sài Gòn gặp lại bốn sư 
hầu thầy tại chùa Quan Thế Âm- Phú Nhuận, được ban pháp tự là 
Thông Bửu. Năm 1963, PG lâm vào pháp nạn, ngài và bổn sư dân 
thân vào cuộc đấu tranh, tô đình Quan Thế Âm trở thành cơ sở 
hoạt động nội thành, in ân phát tán tài liệu cách mạng, bí mật phổ 
biến quyên Tủ Chính trị, gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. 
Sau khi HT Quảng Đức tự thiêu, ngài kế thế trụ trì tổ đình Quan 
Thế Âm. Năm 1965, ngài cung thỉnh HT Vạn Ân- tô đình Hương 
Tích- Phú Yên vào chứng minh và cầu pháp với HT, được ban 
pháp hiệu Viên Khánh và trao truyền tâm pháp hành trì Mật tông. 
Từ năm 1964-1985, ngài mở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại tô 
đình Quan Thế Âm cùng thành lập GĐPT Chánh Đức cho thanh 
thiếu nhi sinh hoạt. Năm 1965, ngài làm chủ nhiệm kiêm chủ bút 
tập san Sử liệu thức và tạp chí An Lạc, thành lập Ấn quán Phổ Đà 
Sơn. Ngài đã biên soạn: Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng 
luận (2 tập) ; Phố Môn giảng luận ; Phật pháp căn bản ; 25 Bài 
giảng Phật pháp ; Quản trị học Phật giáo ; 36 pháp điều thân ; 
Giảng sư- Bảy đức tính ưu việt ; Triết lý Phật giáo (truyện tranh) ; 
Từng giọt Ma Ni (thì phâm) ; nội san tổ đình Quan Thế Âm... Từ 
1995-2005, ngài tổ chức các phái đoàn cúng đường các trường Hạ 
trên toàn quốc hằng năm và vận động cứu trợ dân nghèo, thiên tai 
bão lụt. Ngài còn khai sơn các chùa: Quảng Đức- Madaguli (1986) ; 
Từ đường Bồ tát Quảng Đức- Tu Bông (1998). Về công tác giáo 
hội: Năm 1966-1975, Chánh thư ký GHPGVNTTN tỉnh Gia Định. 


33 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Năm 1967-1974, Sáng lập viên-Phó Tổng đoàn Thanh niên Tăng 
ni Sài Gòn-Gia Định. Năm 1972-1975, Tổng thư ký Tổng vụ Cư sĩ 
GHPGVNTN. Năm 1975-1977, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ. 
Năm 2003, ngài được mời vào Hội đồng tư vấn Tôn giáo và Sắc 
tộc TW MTTQVN. Ngài xả báo thân ngày 14 tháng Giêng năm 
Định Hợi (02-03-2007) thọ 72 năm, 47 giới lạp, nguyên quán 
Đồng Xuân- Phú Yên, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Quảng Bửu (1944 -2016), Hòa thượng, giảng sư, dòng 
Lâm Tế Liễu Quán đời 45, thế danh Nguyễn Bá Cừu, xuất gia năm 
1925 với HT Đồng Thiện tại tu viện Nguyên Thiều, pháp danh 
Quảng Bửu, pháp tự Trí Biện, pháp hiệu Minh Trí. Năm 1973, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn Phước Huệ tổ chức tại PHV Hải Đức Nha 
Trang, do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu truyền giới. từ 1992 đến 2015, 
ngài là Giáo thọ trường Cơ bản và Trung cấp Phật học tỉnh Bình 
Định. Từ 1994-2013, ngài luôn được thỉnh làm Giới sư trong các 
giới đàn tổ chức trong và ngoài tỉnh. Ngài là Đệ nhị trụ trì Tu viện 
Nguyên Thiều, tác phẩm: - Luận Khởi Tín ; - Luận Đại Thừa Chỉ 
Quán ; - Luận Phật Thừa Tông Yếu ; - Nghi thức Truyền Giới ; - 
Nghi thức Bồ tát Tỳ Kheo ; - Hai thời công phu, ngài xả báo thân 
ngày 25 tháng 3 năm Bính Thân (01-05-2016) thọ 73 năm, 44 tuổi 
đạo, nguyên quán trú quán Bình Định - (heo trang nhà 
www.phafgiaovietnam.vn 


C 


-Hoàng Trọng Cang (1927 -2013), Cư sĩ, huynh trưởng GĐPT 
cấp Dũng, sinh năm 1927. Năm 1939, ông tham gia Ban Đồng ấu 
Phật tử, sau đó gia nhập GĐPT 7jnh Trang tại Huế. Năm 1960, 


34 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ông là Cố vấn BHD GĐPT tỉnh Bình Định. Năm 1964, là Phó 
trưởng BHD GĐPT tỉnh Tuyên Đức-Đà lạt. Năm 1973, Ủy viên 
Oanh vũ Nam BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Năm 1986, là 
Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cao niên tại Việt Nam. Năm 
1993, ông định cư cùng gia đình tại Dallas- Texas- Hoa Kỳ và làm 
Thành viên Hội đồng Chỉ đạo và Giám sát GĐPTVN tại Hoa Kỳ. 
Về xã hội, ông là một công chức chính quyền Sài Gòn, đã từng 
kinh qua các chức vụ: tốt nghiệp đại học Quốc Gia Hành Chánh và 
đại học Luật Khoa Sài Gòn ; Quận trưởng một quận tại Bình Định 
; Trưởng ty Kinh tế tỉnh Tuyên Đức ; Phó tỉnh trưởng Hành chánh 
tỉnh Tuyên Đức- Đà Lạt. Ông còn là tác giả những bài ca sinh hoạt 
GĐPT phô thông như: Dòng Anoma ; Xuất gia ; Mưa Đông rơi ; 
Chim Bốn phương ; Đoàn Sen non... Ông mất ngày 19-05-2013 tại 
TP Richardson- Texas, nguyên quán Sông Cầu- Phú yên, trú quán 
Hoa Kỳ - theo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 
3 


- Thích Minh Cảnh (1906 -1986), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, pháp danh Nguyên Bình, pháp hiệu Minh Cảnh, thế 
danh Trần Bình An, ngài xuất gia năm 1938 với HT Quảng Nhuận- 
chùa Linh Quang-Đà Lạt. Năm 1951, là Trị sự trưởng Giáo hội 
Tăng già Tuyên Đức. Năm 1972, ngài trùng tu tô đình Linh Quang 
do chiến tranh đồ nát. Năm 1982, ngài được cung thỉnh làm Phó 
BTS GHGVN tỉnh Lâm Đồng kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh, ngài 
xả báo thân vào ngày 19 tháng 2 năm Bính Dần (1986), thọ §0 
năm, 37 hạ lạp, bảo tháp lập trong khuôn viên chùa Linh Quang, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đà Lạt-Lâm Đồng - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Minh Cảnh, Hòa thượng, dịch giả, viện chủ tu viện Huệ 
Quang, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
giám đốc Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang. Những dịch 
phẩm của ngài được ấn bản: Đáp những câu hỏi về Thiên Tịnh ; 

Thiền Tông "hồ lồn" trong bụng Tô Đông Pha ; Cú lộn nhào của 
TẾ Điên (bút hiệu Đồ Khùng) ; Tính trọng yếu của Phật pháp 


35 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trong xã hội hiện nay ; Chiếc quạt rách (truyện) ; Trường Hạ ngày 
xưa ở Nam Bộ ; Chánh giác và giải thoát ; Phát Giáo Nguyên 
Thuỷ (dịch-tác giả Thánh Nghiêm) ; Kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng Giác (Hội tập Bồ tát giới Hạ 
Liên Cư); Lời đổi đáp giữa Hàn Sơn và Thập Đắc ; Chánh pháp và 
Giải thoái.... nguyên quán Cao Lãnh, Đông Tháp, trú quán quận 
Tân Phú, Tp. Hô Chí Minh. 

- Tánh Hoạt Huệ Cảnh (1798 -1§69), Hòa thượng, đệ tử ngài 
Phổ Tịnh, được pháp danh là Tánh Hoạt, sau cầu pháp với ngài Tế 
Chánh-Bồn Giác được pháp danh Liễu Tánh, pháp tự Huệ Cảnh, 
ngài là bạn tâm đắc với Tùng Thiện Quận Vương, tọa chủ chùa 
Trường Phước, trụ trì quốc tự Thánh Duyên, khi hồi hưu ngài lập 
thảo am Tường Vân tu niệm, sau thảo am được xây dựng nên chùa 
Tường Vân ngày nay, nguyên quán trú quán Phú Xuân - /heo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bói hữu công PG Thuận Hóa 


- Phạm Văn Cảnh (1951 -2011), Cư sĩ, pháp danh Minh Chiếu, 
NNC Phật học, nhà giáo, tác gia, nhà thơ, bút danh Phạm Trường 
Linh, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, giám đốc Trung 
tâm ngoại ngữ trường đại học HUFLIT, tác phẩm: Ä⁄6/ Phật quả 
có thể đạt được trong đời sống hiệt tại ; Sáng mãi niềm tin Quảng 
Đức, nguyên quán Hải Dương, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thừa Thiên Cao, Hoàng hậu (tại vị 1806-1814), Phật tử thuần 
thành, tên húy Tông Phúc Lan, Hoàng hậu đâu tiên nhà Nguyên, 
Hoàng hậu của Gia Long hoàng đê của triêu đại nhà Nguyên. Nôi 
tiêng chung thủy với đạo phu thê, hiêu thảo với mẹ chông. Bà công 
đức trùng tu Sức f#ứ Kữm Chương Tự, một trong ngũ đại tùng lâm 
của Phật giáo Sài Gòn-Gia Định - /heo Thích Vân Phong sưu khảo 
- Như Hán Nguyên Cát ( 2 -1914), Hòa thượng, dòng Lâm Tê 
Chánh Tông đời 39, pháp danh Như Hán, sau y chỉ đắc pháp với 
ngài Hải Thiệu Cương Kỷ-chùa Từ Hiếu, có pháp danh Thanh Hy, 
pháp tự Nguyên Cát, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 41, trụ trì chùa 
Quốc Ân, chùa Linh Quang, chưa rõ nguyên quán, trú quán Thừa 
Thiên Huế - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu công PG 
Thuận Hóa 


36 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Bùi Thiện Căn (18§5 -1944) Cư sĩ, Tổng đốc Phú Thọ trí sĩ, nhà 
doanh điền nổi tiếng cuối triều Nguyễn,ông là Phó hội trưởng thứ 
nhất hội Phật giáo Bắc Kỳ từ 1942-1944. nguyên quán chưa rõ, trú 
quán Hà Nội. 


- Sư Thiện Căn (1910 -1993), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Việt Nam, thế danh Trần Văn Tức, Năm 1940, ngài tham gia 
kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần giải phóng dân tộc. 
Năm 1961, ngài xuất gia làm Sa di tại chùa Pháp Quang- Bình 
Thạnh- Gia Định với HT Hộ Tông làm thầy tế độ. Năm 1962, ngài 
đến hành đạo tại chùa Fi-nôm, Đà Lạt. Năm 1963, ngài hành đạo ở 
chùa Tam Bố- Di Linh- Lâm Đồng. Ngài đã có thời gian dài hành 
hương về Tứ Động Tâm của thánh địa Phật Đà và các nước theo 
truyền thống PG nguyên thủy, cũng như thọ Tỳ kheo giới tại Wat 
Saddhamma Wabhassa với thầy tế độ là Hòa thượng Wijayanaga 
Maha Thera. Năm 1965, ngài cùng HT Pháp Lạc thành lập Bình 
Long ở Phan Thiết. Năm 1966, ngài hành đạo ở chùa Giác Quang- 
Quận §- Sài Gòn. Năm 1967 ngài đảm nhiệm chức Tổng thư ký 
Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1969, ngài thành 
lập chùa Thanh Long ở Bình Dương và trụ lại đây đến cuối đời. 
Năm 1981 ngài được cử làm Ủy viên BTS PG tỉnh Sông Bé kiêm 
Chánh đại diện PG thị xã Thủ Dầu Một. Ngài xả báo thân ngày 28 
tháng 2 năm Kỷ Mão (27-03-1998) thọ 88 năm, 44 hạ lạp, nguyên 
quán trú quán Thủ Dầu Một- Bình Dương - /heo TK Thiện Minh 
sưu khảo 


- Tống Hồ Cầm, Cư sĩ, nhà thơ, bút hiệu Tống Anh Nghị. Ông 
sinh năm 1918, là đệ tử của HT Giác Nguyên- tổ đình Tây Thiên, 
pháp danh Tâm Bửu. Năm 1946-1953, là Chánh thư ký Hội Việt 
Nam Phật học Thừa Thiên Huế tại chùa Từ Đàm. Năm 1951-1963, 
là Phó thống thư ký Ban Quản trị TW Tổng hội PGVN. Từ năm 
1953, ông luân phiên giữ các chức vụ trong hội Phật học Nam 
Việt: Tổng thư ký, Kiểm soát kiêm Trưởng ban tương trợ trong 
Ban Quản trị hội Phật học Nam Việt. Ông vào Nam sinh sống từ 


37 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


năm 1953, đến năm 1957, ông là Huynh trưởng cấp Dũng, giữ 
chức Phó trưởng BHD GĐPT Việt Nam. Ông là Trưởng ban 
Hướng dẫn GĐPT Nam Việt, dày công thành lập nhiều GĐPT tại 
các tỉnh miền Nam. Năm 1973, ông là Trưởng ban Chấp hành TW 
đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Năm 1976, khi tờ báo 
Giác Ngộ xuất bản, ông là Ủy viên Biên tập rồi Phó Tổng biên tập 
kiêm Trị sự thường trực của tòa soạn. Năm 1980, ông là Ủy viên 
Kiểm soát TW GHPGVN kiêm Phó trưởng ban Hướng dẫn Nam 
nữ PT TW, Phó viện trưởng trường Cao cấp Phật học Việt Nam. 
Từ năm 1982, với danh nghĩa là Nhân sĩ yêu nước, ông được bầu 
làm Ủy viên UBMTTQ TP Hồ Chí Minh (1994-2003) và Ủy viên 
TW UBMTTQVN (1998-2003). Ông được trao tặng nhiều huy 
cương, bằng khen, giấy khen của các cấp nhà nước, chính quyền và 
GHPGVN. nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - :heo Thích Đồng Bồn biên khảo 


- Thích Phước Cần (1914 -1991), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 39, thế danh Lê Văn Dần, xuất gia năm 1935 với 
HT Chánh Thành- chùa Vạn An, pháp danh Phuớc Cần. Năm 
1942, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Vạn An do bốn sư làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1946, ngài theo học ở PHĐ Phật Quang- 
Trà Ôn. Năm 1946, ngài lên Sài Gòn học ở PHĐ Liên Hải- Chợ 
Lớn. Năm 1947, ngài giảng dạy tại PHĐ Giác Nguyên- Vĩnh Hội. 
Năm 1952, ngài trụ trì chùa Phước Hòa- Bàn Cò- trụ sở của Hội 
Phật học Nam Việt. Năm 1953-1963, Giáo hội Tăng già Nam Việt 
được thành lập, ngài làm Thủ quỹ và Trưởng ban Giám Luật của 
Giáo hội. Cùng năm này, ngài về trụ trì chùa Phật Quang- Chợ 
Lớn. Năm 1957, ngài tham gia giảng dạy các khóa Như Lai Sứ Giả 
do PHĐ Nam Việt tô chức tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn. Ngài được 
cung thỉnh làm giới sư hầu hết các giới đàn ở Sài Gòn Gia Định. 
Ngài xả báo thân ngày mông 6 tháng 4 năm Tân Mùi (19-05-1991) 
thọ 78 năm, 49 hạ lạp, nguyên quán Trà Vinh, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


348 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Phước Cẩn, Hòa thượng, Giáo sư, sinh năm 1951, thế 
danh Nguyễn Văn Đẹp, xuất gia với HT Hoàn Phú- chùa Phước 
Hậu- Trà Ôn, pháp danh Phước Cân, pháp tự Thanh Lương. Ngài 
chuyên giảng dạy và phiên dịch kinh điển Hán tạng, nguyên là Phó 
ban Phiên dịch Hán tạng- Hội đồng phiên dịch Đại tạng kinh Việt 
Nam; Phó Giám đốc Nội vụ Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ 
Quang. Giảng dạy qua các trường: Cao đăng Phật học Cần Thơ, 
Trung Cao đẳng Phật học Vĩnh Long, Thiền viện Thường Chiếu... 
tác phâm: 7} mỉ Nhựt dụng Thiết yếu (dịch) ; Kinh Bách Dụ (dịch) ; 
Cách đọc phiên thiết các Từ điển cô Trung quốc (biên soạn). Đặc 
biệt, ngài là tác giả khu vườn khắc kinh trên đá ở chùa Phước Hậu, 
với những bản kinh Pháp Cú, Di Đà và các kinh Bắc truyền trích 
điểm. Hòa thượng trụ trì chùa Phước Hậu- Trả Ôn, là Phó ban 
Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, nguyên quán trú quán 
Tam Bình- Vĩnh Long. 


- Nguyên Cần, Cư sĩ, sinh năm 1956, giáo sư Anh ngữ, nhà báo, 
nhà thơ, thế danh Phạm Văn Nga, pháp danh Nguyên Cần, Giảng 
viên các trường: đại học Khoa học xã hội&Nhân văn TP Hồ Chí 
Minh; đại học Văn Lang; đại học Tài chính-Kế toán TP Hồ Chí 
Minh; Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang. Ông là thành viên Trung 
tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam- thuộc VNCPH Việt Nam, 
thành viên tạp chí Từ Quang, tác phẩm: Gửi /ại đồi dòng (2001) ; 
Bụi phấn một đời (2003) ; Bóng nguyệt dòng sông (2004) ; Nhìn 
sâu trong mắt (2005) ; Gánh tình qua sông (2006) ; Ngôi đợi gió 
sang canh (2008) ; Sâu rụng thành hoa (2010) ; Cà phê không 
đường T - II (2011-2012) ; Bóng chữ trước đèn (2013) ; Sản không 
đấy bụi (2014) ; Cung trời hội cũ (2015), nguyên quán Hải Dương, 
trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Yết ma Từ Cần (1888 -1940), thầy Yết ma, thế danh Nguyễn 
Văn Thân, xuất gia ấu niên với tổ Phước Chí Tâm Ba- chùa Khánh 
Quới- Cai Lậy- Mỹ Tho, được pháp danh Nguyên Cần, pháp hiệu 
Thiện Huệ. Năm 1904, Thầy thọ đại giới tại Chúc thọ giới đàn 


39 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chùa Khánh Quới do HT Thanh Ản- chùa Từ Ân- Chợ Lớn làm 
Đàn đầu truyền giới. Sau ngày thọ giới, một trận bão lụt kinh 
hoàng khiến mọi người trôi giạt khắp nơi, Thầy đến cầu pháp với 
HT Từ Văn- tô đình Hội Khánh- Bình Dương, được ban pháp danh 
Chơn Cần, pháp hiệu Từ Cần và ở lại đây tu học. Năm 1926, ngài 
về quê nhận trụ trì chùa Khánh Sơn. Năm 1929, chùa Long Phước 
mở giới đàn, thầy được mời làm Yết ma A xà lê, từ đó mọi người 
gọi thầy là Yết ma Từ Cần, hay Yết ma Thân. Từ đây thầy tham 
gia cách mạng, bí mật che chở cán bộ hội họp trong chùa Khánh 
Sơn. Năm 1937, thầy được kết nạp vào đảng Cộng sản. Từ đây, 
thầy bị địch theo dõi gắt gao, trước tình hình khó khăn, thầy bình 
tỉnh nhập thất, tọa thiền. Thầy bị cai quận Nguyễn Văn Tâm kêu 
lên tra vấn đề tìm thủ lĩnh phong trào cách mạng, thầy trả lời ậm ờ 
để được trở về chùa. Ngày I1 tháng 10 năm 1940, thầy an nhiên 
nhập định trên giàn hỏa đã chuẩn bị sẵn, bảo thị giả đánh 3 hồi 
chuông trống Bát Nhã, thầy bình thản châm lửa tự thiêu, thọ 72 
năm, 36 tuổi đạo. Thầy xứng đáng là nhà sư yêu nước để bảo vệ 
cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ đúng hạn định. Thầy nguyên 
quán trú quán Cai Lậy- Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) - heo Thích 
Ván Phong biên khảo 


- Hải Toàn Linh Cơ (1823 -1§96), Hòa thượng, ngài họ Nguyễn, 
xuất gia năm 1842 với HT Tăng cang Tánh Thiên Nhất Định- chùa 
Giác Hoàng- Phú Xuân, được HT đặt pháp danh Hải Toàn, pháp 
hiệu Linh Cơ. Năm 1843, bổn sư hồi hưu về đồi Dương Xuân lập 
thảo am tu hành, ký gởi ngài cho chư tôn đức Bình Định dạy dỗ. 
Ngài mang theo tâm thư của thầy vào Bình Định và được thọ đại 
giới ở giới đàn chùa Long Châu. Năm 1844, ngài trở về Huế làm 
Giám viện chùa Giác Hoàng. Năm 1852, ngài kế thế trụ trì chùa 
Từ Quang và y chỉ HT Huệ Cảnh Liễu Tánh. Năm 1866, HT Huệ 
Cảnh viên tịch, ngài kế thế trụ trì chùa Tường Vân. Năm 1869, 
ngài di dời và sáp nhập chùa Tường Vân vào khu đất chùa Từ 
Quang. Cùng năm, ngài được Sắc phong Tăng cang chùa Giác 
Hoàng. Năm 1885, ngài dâng sớ xin hồi hưu. Năm 1890, ngài mở 


40 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trai đàn tại chùa Kim Quang và được triều đình ban áo cà sa bảy 
mảu. Năm 1894, ngài phú pháp cho đệ tử là Thanh Thái Phước Chỉ 
và được suy tôn là Giáo Thọ trong đại giới đàn chùa Báo Quốc. 
Ngài thị tịch ngày 25 tháng 4 năm Bính Thân (1896) thọ 74 năm, 
55 hạ lạp, nguyên quán Quảng Nam, trú quán Phú Xuân - /heo Việt 
Nam PG Sử Luận, Thích Mật Thể, Minh Đúc xb, Sài Gòn 1960 


Ch 


- Thích Minh Chánh, Hòa thượng, Thiền sư, thế danh Trương 
Đức Tài, xuất gia năm 1960. Năm 1981, ngài tham gia BTS PG 
tỉnh Đồng Nai. Năm 2006, ngài được bầu làm Ủy viên HĐTS kiêm 
Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Nai. Ngài đã khởi xướng việc xây 
dựng Tuệ Tĩnh Đường- chùa Đức Quang- Biên Hòa và là người 
đầu tiên tổ chức trường Phật học giảng dạy Sơ cấp, Trung cấp đến 
Cao đăng cho Tăng nỉ trong tỉnh Đồng Nai. Ngài đã có công trùng 
tu tái thiết tổ đình Quốc Ân Kim Cang- xã Tân Bình- huyện Vĩnh 
Cửu và trụ trì tại đây. Ngài được Nhà nước trao tặng: huân chương 
Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, huy chương Vì sự nghiệp Đại 
đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Năm 2012, 
ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN. Năm 
2017, ngài được suy cử làm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh 
Đồng Nai, tác phẩm: Đề cương kinh Pháp Hoa, ngài nguyên quán 
trú quán Biên Hòa- Đồng Nai. 


- Thích Thiện Chánh (1950 -2004), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 41, thế danh Trần Văn Bình, xuất gia với HT 
Vĩnh Đạt- chùa Phước Hưng- Sa Đéc, pháp danh Nhựt Chơn, pháp 
tự Thiện Nghĩa, pháp hiệu Thiện Chánh. Năm 1977, ngài thọ đại 
giới tại giới đàn Quảng Đức- chùa Ấn Quang- Chợ Lớn do HT 


4I1 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hành Trụ làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1982, ngài làm Chánh thư 
ký BTS PG tỉnh Đồng Tháp liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Năm 1992, ngài 
là Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Tháp kiêm giảng sư trong ban 
Hoằng pháp của tỉnh hội. Năm 1997-2002, ngài kiêm chức Trưởng 
ban Tăng sự tỉnh hội và hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học 
tỉnh Đồng Tháp. Năm 2002-2007, ngài kiêm chức Trưởng ban 
Giáo dục Tăng ni tỉnh hội PG Đồng Tháp. Từ 1983-2003, ngài 
luôn là giới sư và Trưởng ban tô chức các giới đàn tại tỉnh Đồng 
Tháp. Năm 1987-2004, là Phó trụ trì tổ đình Phước Hưng. Năm 
1987-2004, là trụ trì chùa Bửu Quang- trụ sở Tỉnh hội PG Đồng 
Tháp. Năm 2000-2004, là trụ trì chùa Thanh Lương- Cao Lãnh. 
Ngài xả báo thân ngày I1 tháng II năm Giáp Thân (23-12-2004) 
hưởng 55 năm, 36 hạ lạp, nguyên quán Giồng Trôm- Bến Tre, trú 
quán Sa Đéc- Đồng Tháp - (heo 0 liệu BTS PG Đồng Tháp biên 
Soạn 


- Thích Nữ Thể Chánh (1914 -2009), Ni trưởng. Năm 1937 xuất 
gia với Sư bà Diệu Hương-chùa Diệu Đức- Huế, pháp danh Tâm 
Nghiêm, pháp tự Thể Chánh, thế danh Vương Thị Thu Thảo. Năm 
1950, Ni trưởng phụ trách hướng dẫn lớp Mẫu giáo trường Tiểu 
học Hàm Long-chùa Báo Quốc. Năm 1954, Ni trưởng phụ trách 
nuôi dưỡng cô nhi tại Cô nhi viện Tây Lộc. 1970, Ni trưởng làm 
Giám sự Ni viện Diệu Đức, nguyên quán Thanh Hóa, trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Huỳnh Trung Chánh, Cư sĩ, sinh năm 1939, pháp danh Thiện 
Tâm, pháp hiệu Hư Thân, nguyên quán tại Trà Vĩnh, trú quán Hoa 
Kỳ. Cử nhân Luật Khoa (1961), Cử nhân Phật Học (1967), Phân 
Khoa Phật Học và Triết Học Đông Phương, Viện Đại Học Vạn 
Hạnh, Saigon. Thường gọi Chánh Bao công. Là một công chức 
dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, ông đã nổi tiếng thanh liêm, chánh 
trực và hết lòng dẫn thân để phục vụ đại đa số dân chúng Việt Nam 
theo hạnh Bồ Tát của Phật giáo. Ông đã từng giữ các chức vụ sau 
đây: Lục sự tại Toà Án Saigon và Long An (1960-1962). Chuyên 


42 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


viên nghiên cứu tại Phủ Tổng Thống (1962-1964). Thanh Tra Lao 
Động tại Bộ Lao Động (1964-1965). Dự Thâm tại Toà Sơ Thâm 
An Giang (1965-1966). Chánh Án tại Toà Sơ Thâm Kiên Giang 
(1966-1969) và Toà Án Long An (1969-1971). Dân Biêu Quôc 
Hội VNCH tại Thị xã Rạch Giá (1271-1275). Luật Sư tại Toà 
Thượng Thâm Saigon (1971-1975). Ong định cư tại California- 
Hoa Kỳ từ năm 1977. Việt nhiêu tập truyện ngăn, tiêu thuyêt Phật 
giáo: : Am Máy Ngàn ; An Oán Chập Chờn ; Cảm Niệm Về Mẹ 
(Tập truyện) ; Con Đường Vô Tán ; Con Ma Dê Thương ; Cửa 
Thiên Dính Bụi (Tập truyện) ; Đợi Chờ ; Kính Chiếu Hậu ; Ma Nữ 
Sỉ Tình ; Mẹ Quan Am Cửu Long ; Mộng Hay Thực ; Như Thê Mà 
Trôi (Tập truyện); Phiêu Linh ; Vết Nhạn Lưng Trời... - theo Thích 
Ván Phong biên khảo 

- Thích Viên Chánh (1947 -2016), Hòa thượng, thê danh Phan 
Hiệp, xuất gia năm 1958 với HT Huyền Không- chùa Quốc Ân- 
Huế, , pháp danh Tâm Chơn, pháp hiệu Viên Chánh. Năm 1968, 
ngài thọ đại giới tại PHỪ Hải Đức Nha Trang do HT Tịnh Khiết 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1969, ngài giữ chức Tri sự tổ đình 
Quốc Ân và theo học lớp Cao đẳng Phật học Liễu Quán tại chùa 
Linh Quang- Huế. Năm 1972, ngài vào trụ trì chùa Vĩnh Ân- thị xã 
Long Khánh. Năm 1992, ngài là Ủy viên BTS PG thị xã Long 
Khánh. Năm 2012, ngài được cung thỉnh Chứng minh BTS PG thị 
xã Long Khánh, ngài xả báo thân ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ 
(30-04-2016) thọ 70 năm, 48 hạ lạp, tháp lập trong khuôn viên 
chùa Vĩnh Ân, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Long 
Khánh- Đồng Nai - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cw sĩ hữu công 
Thuận Hóa tập 3 


- Nguyễn Tăng Chắc (1908 -1963), Cư sĩ, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm An. Năm 1960, ông là Khuôn trưởng PG chùa Tường 
Vân. Năm 1963, tham gia chống bạo quyền Ngô Đình Diệm đàn áp 
PG. Vào chiều ngày 5-6 Âm lịch, mật vụ của chính quyền đi lột 
băng rôn tại chùa Quảng Tế, do HT Chơn Hương trụ trì, nhưng ông 
quyết liệt ngăn chặn và phản đối. Tối hôm đó, chính quyền ra lệnh 
thiết quân luật, bắt dân chúng không ai được ra đường. Cũng trong 
đêm này, bọn tay sai của Diệm-Nhu đột nhập vô chùa bắt lột hết 


43 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


băng rôn xuống, nhưng ông cãi lệnh và trèo lên để treo lại thì bị 
chúng bắn chết. Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử 
đạo vào năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


-Thích Thanh Chân (1853 -1927), Hoà thượng, ngài sinh năm 
Quý Sửu (1853), quê xã Thôi Ngôi, huyện Đại An, tỉnh Nam Định. 
Năm 12 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Yên Vệ (Phúc Hào tự) xã 
Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1872, ngài 
thụ giới cụ túc tại giới đản chùa Yên Vệ, ban pháp danh Thanh 
Đài, pháp tự Thích Uyên Uyên. Năm 1877, ngài được tổ Yên Vệ 
cử về giúp thiền sư Thanh Đạo (Tâm Trung) trụ trì chùa Phúc 
Long, xã Vân Bòng, tổng Yên Ninh, phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh 
Bình. Năm 1901, ngài kế đăng Hoà thượng Thanh Đạo trụ trì chùa 
Phúc Long (Vân Bồng hay chùa Bòng). Kể từ đây, ngài mở mang 
chùa cảnh, đăng đàn thuyết pháp, tiếp chúng độ sinh chùa Bòng trở 
thành một chốn tô lớn ở Ninh Bình, đảo tạo nhiều tăng tài gánh vác 
phật sự tại nhiều chùa trong huyện Yên Khánh. Năm Tân Dậu 
(1921), ngài cùng Sơn môn gồm các Tỷ khiêu Thanh Kình, Thanh 
Định, Thanh Tác, Thanh Chỉnh, Thanh Nguyện, Đàm Huyền hưng 
công làm mới tượng Phật và Tổ gồm 9 tòa, lại mua 9 mẫu lẻ ruộng 
làm tự điền cho bản tự. Ngày 25 tháng giêng năm Đinh Mão 
(1927) ngài Thanh Chân viên tịch. Hưởng thọ 73 tuổi, hạ lạp 52 
năm - heo Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Thanh Chân (1905 -1989), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Thanh Chân, xuất gia với tổ Thanh Tích- chùa Hương Tích, pháp 
danh Thanh Chân, pháp hiệu Nhẫn Nhục. Năm 1921, ngải tìm đến 
tham học với tô Bằng Sở- chùa Phúc Khánh. Năm 1925, sau khi tụ 
đại giới, ngài về trụ trì chùa Quỳnh Chân- Nam Hà. Năm 1934, 
ngài trở lại chùa Hương Tích làm Giám viện. Năm 1956, ngài 
chính thức trụ trì chùa Hương Tích. Trong giai đoạn kháng chiến 
1945-1954, ngài là ủy viên ÄMặt trận Việt Minh các cấp và thành 
viên sáng lập hội PG Cứu quốc Liên khu 3, chủ bút báo Diệu Âm. 


44 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Năm 1958 ngài là Chứng minh đạo sư kiêm thành viên BTS Trung 
ương hội PG Thống nhất Việt Nam, đồng thời là Chi hội trưởng 
PG tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1975, ngài cùng phái đoàn PG vào 
Nam xúc tiến thống nhất PG toàn quốc. Năm 1981, GHPGVN 
thành lập, ngài được cử làm Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, ngài 
tịch vào ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Ty (17-02-1989), thọ 85 
tuổi với 70 năm hành đạo, nguyên quán Hà Nam, trú quán Hà Tây 
- xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Huệ Chấn (1886-1955), Hòa thượng, Tăng cang, pháp 
danh Như Điền, pháp tự Giải Trà, pháp hiệu Huệ Chấn, đời 41 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Nguyễn Trà, sinh năm Bính Tuất (1886) tại xã Ngân Hà, tổng 
Thanh Quýt trung, Điện Bàn, Quảng Nam. Ngài xuất gia với Hòa 
thượng Phước Thông tại chùa Tam Thai, thọ Tỳ kheo năm 1904 tại 
chùa Từ Quang, Phú Yên với tổ Pháp Tạng. Ngài khai sơn chùa 
Phương Thảo tại quê nhà, sau đó vào Gia Định đảm nhận trụ trì 
chùa Hưng Long, Quận 10. Ngài là Chứng minh đạo sư của Hội 
Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học. Ngài viên tịch ngày mồng 1 tháng 
10 năm Ất Mùi (1955), thọ 70 tuổi. Tháp lập tại chùa Khánh Lâm, 
Hóc Môn (chùa này giờ không còn). Ngài nguyên quán Quảng 
Nam, trú quán TP.Hồ Chí Minh - £heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Trần Nguyên Chấn ( ? -? ), Cư sĩ, ông là Commis của chính 
quyền thuộc Pháp tại Tòa đốc lý Sài Gòn, chánh thừa biện hạng 
nhất tại Dinh Đốc lý Sài Gòn. Ông có uy tín với chính quyền bảo 
hộ, nên việc đứng ra xin thành lập hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật 
học, là hội đầu tiên của phong rào chấn hưng PG tại miền Nam 
được cấp phép hợp pháp. Hội hoạt động tại chùa Linh Sơn một 
thời gian, vì bất đồng quan điểm với ông Trần Nguyên Chắn, nên 
chư tôn đức tăng già rút khỏi hội NKNCPH, trở về miền Tây lập 
hội Lưỡng Xuyên Phật học. Ông Trần Nguyên Chấn tiếp tục giữ 
vững hoạt động hội NKNCPH, xuất bản tạp chí Từ Bi Âm Ban đầu 
HT Khánh Hòa làm chủ nhiệm, từ số 134 ông thay thế làm chủ 


45 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nhiệm cho tới số cuối cùng năm 1945, tạp chí tồn tại 14 năm, xuất 
bản được 235 số, ông mời chư tôn đức ở miền Trung vào công tác, 
như các cây bút HT Liên Tôn, HT Bích Liên... và chính ông đứng 
ra dịch giải kinh sách đăng bài trường kỳ trong tạp chí Từ Bi Âm. 
Nguyên quán trú quán Sải Gòn - /heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn 
Gia Định 


- Thích Nữ Bảo Châu (1937 -2003), Ni trưởng, năm 1957 xuất 
gia làm đệ tử Sư bà Diệu Không, pháp danh Tâm Trì, pháp tự Bảo 
Châu, thế danh Ngô Thị Kim Anh. Năm 1965 được thọ đại giới và 
được cử làm Giám đốc trường vườn trẻ Kiều Đàm kiêm giám đốc 
Ký nhi viện Hồng Ân. Ni trưởng còn giảng dạy các lớp sơ cấp tại 
Ni viện Diệu Viên và các lớp huấn luyện huynh trưởng GĐPT tại 
gảng đường Từ Đàm, nguyên quán Quảng Đông Trung Quốc, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Bỗn Châu (1922 -1995), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40, thế danh Trần Trung Nghĩa, xuất gia năm 
1959 tại chùa Vạn Thọ- Sài Gòn với HT Thiện Tường, pháp danh 
Bồn Châu, pháp hiệu Từ Tiết. Sau khi xuất gia, ngài theo học khóa 
Như Lai Sứ Giả tại chùa Pháp Hội do Giáo hội Tăng già Nam Việt 
tổ chức. Năm 1962, ngài thọ đại giới tại tổ đình Ấn Quag và được 
Giáo hội phái ngài về Rạch Giá trụ trì chùa Tam Bảo. Tại đây, ngài 
ủng hộ cách mạng bằng cách tiếp tế thuốc men lương thực qua ngả 
Gò Quao, đưa vào chiến khu cho quân Giải phóng. Năm 1975, 
ngài tham gia UBMTTQ tỉnh Kiên Giang với chức Phó chủ tịch. 
Năm 1989, ngài được UBTW MTTQVN trao tặng Huy chương ƒ? 
sự nghiệp Đại đoàn kế! toàn dân. Năm 1981-1993, ngài lả Ủy viên 
HĐTS kiêm Phó BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang phụ trách Bắc 
tông. Hoạt động không mệt mỏi của ngải cho PG tỉnh Kiên Giang 
được GHPGVN đánh giá là một mô hình đáng biểu dương trong 
PG cả nước. Ngài còn mở Tuệ Tĩnh đường chữa bệnh miễn phí cho 
nhân dân lao động, xây lò hỏa táng qui mô trong nghĩa trang nhân 


46 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


dân tỉnh Kiên Giang. Ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng 4 Âm 
lịch (1995) thọ 73 năm, 33 hạ lạp, nguyên quán Cái Bè- Tiền 
Giang, trú quán Rạch Giá- Kiên Giang - heo Danh Dol cung cấp 


- Thích Nữ Diệu Châu (1943 -1992), NI sư, đệ tử Ni trưởng Chơn 
Tịnh-chùa Diệu Viên, pháp danh Nguyên Anh, pháp tự Diệu Châu, 
thế danh Nguyễn Thị Tuyết. Ni sư học lớp Trung cấp Phật học tại 
Ni viện Diệu Đức. Năm 1961, chùa Diệu Viên có thành lập một 
bệnh xá, NI sư được cử đi học khóa Y tá, khi học xong về làm việc 
tại đây với hạnh nguyện từ thiện. Năm 1982, NI sư theo thầy về 
chùa Hoa Nghiêm tu tập và hầu thầy. Năm 1984, kế thế trụ trì chùa 
Hoa Nghiêm, nhưng thời gian không được lâu, vì một tai nạn giao 
thông, Ni sư đã theo hầu Thây nơi tịnh cảnh, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Hàng Châu, Cư sĩ, tác gia, tên thật Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 
1942. Năm 1968, bà thoát ly tham gia cách mạng với chức vụ 
Thường vụ Phân khu đoàn Phân khu 5, là tù nhân Côn Đảo được 
trao trả năm 1972. Sau 1975, bà làm Giám đốc Nhà Văn hóa huyện 
Thủ Đức, sau làm Phó phòng Kiểm duyệt Văn hóa Sở Văn hóa 
Thông tin TP Hồ Chí Minh. Bà chuyên viết về bút ký từ năm 1975, 
sau đó chuyên hướng nghiên cứu viết về PG, cộng tác thường 
xuyên tạp chí PG Từ Quang, tác phẩm: Tình răng 16 ; Nỗi nhớ 
mênh mông ; Hương xuân ngọt ngào ; Rừng trúc trước bão giông, 
nguyên quán Hà Nội, trú quán Thủ Đức TP Hỗ Chí Minh. 


- Thích Kế Châu (1922 -1996). Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, xuất gia năm 1936, tại chùa Thập Tháp, đệ tử Quốc 
sư Phước Huệ, pháp danh Không Tín, pháp tự Giải Thâm. Năm 
1942, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Hưng Khánh do HT Chí 
Bảo làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1950, ngài trụ trì chùa Bảo 
Sơn- Phù Mỹ. Năm 1958, ngài làm Giám đốc Phật học đường Giáo 
hội Tăng già tỉnh Bình Định. Năm 1965, ngài kế thế trụ trì tổ đình 
Thập Tháp và Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Bình Định. Năm 


47 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1970, ngài thành lập Phật học viện Phước Huệ tại chùa Thập Tháp 
và ngài làm Giám viện. Năm 1982, ngài được cử làm Ủy viên 
HĐTS TW GHPGVN kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình 
Định. Năm 1994, ngài được cung thỉnh làm Đường đầu truyền giới 
trong giới đàn Phước Huệ tại chùa Long Khánh- Qui Nhơn, tác 
phẩm: Bách Thành Yên Thủy của Phật Quốc Thiên sư ; Thập Mục 
Ngưu Đồ Tụng ; Long Bích thi tập LII ; Kim Cang nghĩa mạch ; 
Kim Cang trực sớ ; Di Đà giảng thoại, ngài xả báo thân ngày 
mồng 5 tháng Chạp năm Ất Hợi (24-01-1996) thọ 75 năm, 5Š hạ 
lạp, nguyên quán trú quán Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Huyền Châu, Thượng tọa, Giảng sư, nguyên Ủy viên Ban 
Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên viện chủ chùa 
Phước Long, thị trấn Phú Phong- Tây Sơn- Bình Định. Thầy sang 
Hoa Kỳ thuyết giảng và làm trụ trì chùa Bồ Đề Phật Quốc- Santa 
Ana- California năm 2015. 


- Thích Minh Châu (1918 -2012), Hòa thượng, Giáo sư, Tiến sĩ 
Phật học, thế danh Đinh Văn Nam. Năm 1936, ngài đến với phong 
trào học Phật do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chủ xướng vả 
ngài làm Chánh thư ký của hội 4n Nam Phật học. Ngài là thành 
viên sáng lập Đoản Phật học Đức dục và Gia đình Phật hóa phổ 
(tiền thân của GĐPT Việt Nam). Năm 1946, ngài quyết định xuất 
gia với HT Tịnh Khiết- chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Trí, pháp 
tự Minh Châu, pháp hiệu Viên Dung. Năm 1949, ngài thọ đại giới 
tại giới đàn Hộ quốc do chính bổn sư làm Đàn đầu Hòa thượng. 
Sau khi đắc pháp, ngài đi diễn giảng khắp các chùa hội, khuôn hội 
và viết bài cho các tạp chí: Viên Âm, Tư Quang, Liên Hoa... Năm 
1951, ngài là hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Huế. Năm 
1952, ngài du học tại Tích Lan. Năm 1955, ngài học ở đại học 
Nalanda- Án Độ và đạt học vị Tiến sĩ năm 1961. Năm 1962-1963, 
ngài được mời dạy tại đại học Bihar- Ấn Độ. Năm 1964-1965, ngài 
về nước và giữ chức Phó viện trưởng Viện Cao đăng Phật học Sài 


48 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Gỏn. Năm 1966, ngài là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục và 
Viện trưởng Viện đại học Vạn Hạnh, đồng thời là chủ bút tạp chí 
Tư Tưởng Vạn Hạnh. Năm 1976, ngài thành lập và làm viện chủ 
Thiền viện Vạn Hạnh ở Phú Nhuận, tập trung vào việc phiên dịch 
kinh tạng Pàli ra Việt ngữ. Năm 1980, ngài cùng chư tôn đức thành 
lập Ban Vận động Ti hồng nhất PG nước nhà, ngài được cử làm 
Chánh thư ký. Năm 1981, GHPGVN được thành lập, ngài giữ chức 
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN liên tiếp 3 nhiệm 
kỳ. Năm 1989, ngài xin phép Nhà nước thành lập Trường Cao cấp 
Phật học Việt Nam cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh và mở Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam do ngài làm Viện trưởng cả hai nơi. 
Năm 1991, ngài thành lập Hội đồng Chỉ đạo phiên dịch và Ấn 
hành Đại tạng kinh Việt Nam do ngài là Chủ tịch. Năm 1997, ngài 
được suy cử làm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. 
Năm 2007, ngài được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ GHPGVN. 
Ngoài công trình phiên dịch Kinh tạng đồ sộ, tác phẩm tiếng nước 
ngoài, ngài còn các tác phâm biên soạn tiếng Việt: Phá Pháp 
(đồng tác giả) ; Đường về Xứ Phật (đồng tác giả) ; Những ngày và 
những lời dạy cuối cùng của Đức Phật ; Đại thừa và sự liên hệ với 
Tiểu thừa (dịch) ; Sách dạy Pàïli ; Chữ Hiếu trong đạo Phật (đồng 
tác giả) ; Hành thiên ; Lịch sử đức Phật Thích Ca ; Hãy tự mình 
thắp đuốc lên mà đi ; Chánh pháp và Hạnh phúc (2011) ; Đạo đức 
Phật giáo và hạnh phúc con người (2002) ; Những mẫu chuyện 
đạo (2004) ; Đức Phật, nhà đại giáo dục (2004) ; Đức Phật của 
chúng ta (2005) ; Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại (2006) ; Những 
gì đức Phật đã dạy (20017) ; Hiểu và hành Chánh pháp (2008) ; 
Chiến thăng Ác ma (2009) ; Tóm tắt Kinh Trung bộ (2010) ; Dàn ý 
Kinh Trung bộ và Tóm tắt Kinh Trường bộ (2011), ngài xả báo 
thân ngày I6 tháng 7 năm Quý Ty (01-09-2012) thọ 95 năm, 63 hạ 
lạp, tháp lập tại Thiền viện Vạn Hạnh, nguyên quán Nghi Lộc- 
Nghệ An, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 3 


- Thích Phước Châu (1944 -2006), Hòa thượng, dòng lâm Tế 


49 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Liễu Quán đời 44, xuất gia với HT Trí Thủ, pháp danh Nguyên Ý, 
pháp tự Phước Châu, pháp hiệu Hải Đăng, thế danh Hoàng Văn 
Ngọc. Năm 1968, làm Quản chúng PHV Hải Đức-Nha Trang. Năm 
1988, làm ban Quản trị tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang-Quảng Trị. 
Năm 1990 là Phó Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hướng 
dẫn Nam nữ Phật tử tỉnh Quảng Trị, nguyên quán trú quán Quảng 
Trị - theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Tế Giác- -Quảng Châu (Tiên Giác-Hải Tịnh) (1827-1869), Thiền 
sư, ngài cầu pháp với tổ Thiệt Thoại-Tánh Tường, nối mạng mạch 
dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 36, tục diệm truyền đăng 
pháp mạch từ Tổ sư Viên Quang-Tổ Tông, nối pháp mạch dòng 
Thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 37, bậc long tượng trong đạo 
pháp, tât nhiên có tư cách phi phàm, bỏ chôn kinh kỳ, vê vùng đât 
còn hoang vu đê giáo hóa độ sanh, thành tựu những việc lợi ích 
cho đời, rạng danh cho đạo. Đa sô Danh Tăng miên Tây Nam đêu 
thọ pháp mạch của ngài. Tăng cang chùa Linh Mụ-Huệ, trụ trì và 
trùng hưng tô đình Giác Lâm-Gia Định, nguyên quán trú quán Gia 
Định - /heo Thích Vân Phong biên khảo : 

- Thích Tâm Châu (1921-2015), Hòa thượng, xuât gia năm II 
tuổi với HT Thanh Kính- chốn tổ Phượng Ban- Ninh Bình. Năm 
1941, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Bát Long- Ninh Bình do 
HT Đức Nhuận- chùa Đồng Đắc truyền trao Bồ tát giới. Sau đó 
ngài tham học ở chốn tổ Đồng Đắc, Phúc Chỉnh, Phù Lãng, Quán 
Sứ... Năm 1951, ngài là Thành viên sáng lập Tổng hội PGVN tại 
Huế và Ủy viên Nghi lễ HĐTS Tổng hội PGVN. Năm 1952, tham 
gia thành lập Giáo hội Tăng già Toàn quốc Việt Nam, ngài là Trị 
sự Phó Giáo hội Tăng già Bắc Việt. Năm 1955, sau khi đi cư vào 
Nam, ngài thành lập chùa Giác Minh làm trụ sở của hội Phát giáo 
Tăng già Bắc Việt tại miền Nam và ngài làm viện chủ kiêm Chủ 
tịch hội. Sau đó, ngài lập chùa Từ Quang ở bên cạnh chùa Giác 
Minh và trụ trì nơi đây. Ngài còn lập thêm nhiều cảnh chùa từ Đà 
Nẵng trở vào, hầu hết đều lầy chữ Từ làm hiệu chùa như: 7# “Ấn 
(Nha Trang); 7ờ Hưng (Ban Mê Thuột); Từ 7hắng (Vũng Tàu); 7ừ 
Khánh (quận 4-Sài Gòn); Từ Tân (Tân Bình); Tờ Thọ (Phú Thọ); 


50 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Từ Định (Tân Định); Từ Minh (Vườn Chuối); 7ừ Long (Thủ Đức- 
nay là Thiên Minh); 7 Quang , Từ Thắng (Vũng Tàu); Quan Âm 
(Phú Nhuận) và Việ/ Nam Quốc Tự (Trần Quốc Toản-Sài Gòn). 
Năm 1956, ngài giữ chức Phó Tổng hội chủ Tổng hội PGVN. Năm 
1963, ngài là Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG, lãnh đạo 
phong trào đấu tranh chống đàn áp của chính quyền Ngô Đình 
Diệm. Năm 1964, ngài được bầu làm viện trưởng Viện Hóa Đạo 
đầu tiên của Giáo hội PGVNTN. Năm 1966, Sau khi GHPGVNTN 
tách làm hai khối Việt Nam Quốc Tự và khối Ân Quang, ngài làm 
viện trưởng khối VNQT, HT Thiện Hoa làm viện trưởng khối Án 
Quang. Sau năm 1975, ngài định cư ở Canada và làm Thượng thủ 
Giáo hội PGVN trên Thể giới, tiếp tục xây dựng nhiều ngôi chùa 
VN ở nhiều nước, tác phẩm ngài biên soạn và dịch thuật để lại rất 
nhiêu: 


a) Dịch Thuật: 

- Kinh Bát Đại Nhân Giác (5/1956) ; - Kinh Di Lặc Hạ Sinh 
(12/1956) ; - Kinh Di Lặc Thượng Sinh (12/1956) ; - Kinh Tội 
Phúc Báo Úng (02/1957) ; - Kinh Thập Thiện (03/1957) ; - Phẩm 
Phổ Môn (05/1957) ; - Kinh A Di Đà (07/1957) ; - Kinh Lần 
Tràng, tức kinh Mộc Hoạn Tử (04/1957) ; - Kinh Hiệu Lượng, tức 
kinh Số Châu Công Đức (04/1957) ; - Kim Cương Đính, tức kinh 
Du Già Niệm Cháu (04/1957) ; - Kinh Trì Trai (06/1957) ; - Kinh 
Hiếu Tử , Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Giải Hạ, Kinh Tân Tuế, Kinh 
Thụ Tuế (07/1957) ; - Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký (09/1957) 
;¬ Kinh A Hàm Chính Hạnh, Kinh Duyên Sinh (11/1957) ; - Kinh 
Quy Y Tam Bảo, Kinh Phát Bỏ Đê Tâm, Kinh Đại Thừa Già Da 
Sơn Đính (12/1957) ; - Kinh Đại Niết Bàn, Phật Học Neụ Ngôn 
(05/1958) ; - Kinh Tâm Địa Quán (12/1959) ; - Thiên Lâm Bảo 
Huẩn11/1972) ; - Nhân Duyên Tâm Luận Tụng (01/1996) ; - Bồ 
Đề Tâm Ly Tướng Luận (06/1996) ; - Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Bồ 
Để (10/1996) ; - Kinh Nhân Quả Ba Đời (02/1997) ; - Du Già Sư 
Địa Luận Thích (01/1999) ; - Kinh Ngũ Bách Danh (6/2012). 

b) Sáng Tác: 

- Gương Hỷ Xả, thơ (05/1952) ; - Đường Vào Cửa Phật (12/1952) 
; - Đạo Phật Với Con Người (08/1953) ; - Phát Học Chính Cương 
(07/1955) ; - Bước Đâu Học Phật ( 12/1958) ; - Nét Tỉnh Thần, thơ 


5 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


(08/1967) ; - Tịnh Minh Thi Cáo l, thơ chữ Hán (05/1969) ; - Tịnh 
Minh Thị Cáo lL, thơ chữ Hán (11/1969) ; - Cảnh Hoa Tâm, thơ 
(12/2001) ; - Tiêng Vọng Thời Gian, tập I (11/2002) ; - Tỉnh Mộng 
Đời, thơ (06/2004) ; - Hương VỊ Phát Pháp (11/2007) ; - Tiêng 
Vọng Thời Gian 2 (2014) ; - Vang Vọng Nguôn Thương (thơ: 
2014). Ngài viên tịch ngày 22 tháng 8 năm 2015 tại tô đình Từ 
Quang- Canada, thọ 95 năm, 74 hạ lạp, nguyên quán Ninh Bình, 
trú quán Canada - /heo biên soạn của HT Thích Chơn Thành- Hoa 
Kì 

: Thích Thanh Châu (1938 -2013), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Ba, xuất gia năm 1960 với HT Từ Mẫn- chùa Phổ Đà, pháp 
danh Nguyên Vân, pháp hiệu Thanh Châu. Năm 1966, ngài được 
tham học ở PHV Liễu Quán- chùa Linh Quang- Huế. Năm 1968, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn Phước Huệ- PHV Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1970, ngài làm giáo thọ PHV Phổ Đà- Đà Nẵng. Năm 
1973, ngài vào miền Nam trú tại chùa Phố Hiền- Tân Bình, học lớp 
Nhự Lai Sứ Giả ở chùa Phật Quang- Quận 10 và làm Chánh đại 
diện PG khu Bảy Hiền. Năm 1976, ngài trụ trì chùa Liễu Quán- 
Tân Bình. Năm 1987, ngài trụ trì chùa Quảng Đức- Hóc Môn. 
Ngài đảm nhiệm chức Ủy viên Ban hoằng pháp THPG TP Hồ Chí 
Minh, Ủy viên Ban Tăng sự huyện Hóc Môn. Năm 1997, huyện 
Hóc Môn tách làm hai, ngài làm Chánh đại diện PG quận 12. Ngài 
chú trọng về diễn giảng các bộ Duy Thức học và Qui Sơn Cảnh 
Sách, nên được thỉnh giảng ở hầu hết các đạo tràng an cư kiết hạ 
của Thành phó. Ngài xả báo thân năm 2013, thọ 75 năm, 45 hạ lạp, 
nguyên quán Duy Xuyên- Quảng Nam, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Hồ Thị Châu ( 2 -1966), Phật tử, thánh tử đạo, tự thiêu tại trụ sở 
Viện Hóa Đạo Việt Nam Quốc Tự ngày 30-5-1966, để phản đối 
chính quyền đàn áp Phật tử tại Huế và Đà Nẵng, chưa rõ nguyên 
quán trú quán - heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Thiện Châu (1931 -1998), Hòa thượng, Tiến sĩ, tác 1a, 
dịch giả, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, thế danh Hồ Đắc Cự, 


532 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


xuất gia năm 1947 với HT Giác Nguyên- chùa Tây Thiên- Huế 
pháp danh Tâm Thật, pháp hiệu Thiện Châu. Năm 1952, ngài thọ 
đại giới tại giới đàn chùa Thiên Bửu- Bình Định. Năm 1948-1953, 
ngài là học Tăng PHĐ Báo Quốc và được cử làm giảng sư các tỉnh 
miền Trung và miền Nam. Năm 1961, ngải du học tại viện đại học 
Nalanda- Ấn Độ. Năm 1967 ngài được mời sang Anh quốc làm 
việc cho Giáo hội Tăng già Anh quốc và làm Chủ tịch hội Phật tử 
Việt kiều hải ngoại- chỉ bộ Pháp. Năm 1968, ngài xuất bản tờ báo 
Gió Nội và tờ Tôn Phát.Năm 1975, ngài là Chủ tịch sáng lập Hội 
Phật tử Việt Nam tại Pháp và xuất bản tờ Hương Sen. Năm 1980, 
khai sơn chùa Trúc Lâm-Paris. Năm 1981-1998, ngài là Ủy viên 
HĐTS kiêm Chánh đại diện GHPGVN tại hải ngoại, đồng thời 
được bầu làm Phó viện trưởng VNCPHVN, Phó chủ tịch HĐ phiên 
dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Khi học viện PGVN tại 
Huế thành lập, ngài giữ chức Phó viện trưởng, tác phâm: Đường về 
xứ Phật (viết chung-1964) ; Nghỉ thức lễ Phật (1968) ; Vài lá Bồ 
Đề (1972) ; Le Traité Des Trois Lois (1971) ; La LiHérature des 
Personnalistes dans la Boudhisme Ancien (1977) ; Kinh Pháp Cu 
(1980) ; Dictionnaire des Philosophies (động soạn-1988) ; Tìm 
Đạo (1996) ; The Literature oƒ Personalists oƒ larh) Buddhism 
(1997) ; The Philosophy pƒ the Milirdapânhâ ; Phật tử , và rất dịch 
phẩm từ Pàli sang Việt và từ Hán sang Việt, ngài xả báo thân ngày 
Rằm tháng § năm Mậu Dần (05-10-1998) tại Pháp, thọ 6§ năm, 46 
hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Pháp quốc - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Toàn Châu, Hòa thượng, sinh năm 1941, xuất ø1a năm 
1949 với HT Diệu Hoằng-chùa Diệu Đề Quốc tự, Năm 1967-1971, 
học Trung đăng chuyên khoa tại PHV Liễu Quán-chùa Linh 
Quang. Năm 1971, học Cao đẳng PHV Huệ Nghiêm. Năm 1997, 
ngài mua một thửa đất tại suối Lồ Ô Bình Dương, kiến tạo thành 
ngôi tịnh thất Pháp Hạnh và bắt đầu trước tác phiên dịch, tác 
phâm: Giải Thích Đề Kinh Lăng Nghiêm ; Quán xét nhân duyên 
đời sống.... nguyên quán Quảng Trị, trú quán Bình Dương - /heo 


533 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trang nhà wWww.quangduc.com 


- Đỉnh Văn Chấp (1882 -1953), Cư sĩ, pháp danh Trừng Tuệ, thân 
phụ ông là sĩ phu Cần Vương chiến đấu với quân Pháp ở Thanh 
Chương Nghệ An thì bị bắt, vua Đồng Khánh đã xử gia đình ông 
"w đị tam tộc", may thay ông được người nhà bên ngoại che giấu 
đưa sang Phúc Kiến Trung Quốc. Năm 1898, ông về nước đổi tên 
và tiếp tục đi học. Năm 1909, ông được vào Huế học trường Quốc 
Tử Giám và đậu Tiến sĩ Hoàng Giáp năm 1912, nhận chức Đốc 
học ở Quảng Nam. Năm 1934 ông nhận chức Án sát Hà Tĩnh rồi 
Tuần vũ Quảng Ngãi. Đóng góp của ông cho PG là khi còn làm 
việc ở Huế tham gia giảng dạy chữ Hán cho quý Ôn quý thầy, khi 
rãnh ông tìm đến đàm đạo với các vị cao tăng. Chính nơi đây ông 
có dịp đọc Tam tạng kinh và nâng cao kiến thức Phật học uyên 
thâm. Ông có khuynh hướng về Thiền học và đảm trách dịch thơ 
văn Lý Trần lần lượt đăng trên tạp chí Nam Phong. Ông lập gia 
đình với nữ cư sĩ Lê Thị Đạt có I1 người con, đặc biệt là GS Định 
Văn Nam (tức HT Thích Minh Châu) và GS Đình Văn Vĩnh (tức 
Cư sĩ Huyền Chân-Minh Chỉ), nguyên quán Nghệ An, trú quán 
Thừa Thiên Huế, Nghệ An - ¿heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Nguyễn Văn Chế (1919 - 1985), Cư sĩ, giáo sư, năm 1949, ông 
cùng Cư sĩ Tuệ Nhuận Văn Quang Thùy, Bùi Hưng Gia thành lập 
hội Phật tử Việt Nam, ông thường xuyên tham gia các buổi diễn 
thuyết của hội mở ra tại chùa Chân Tiên và là quản lý tạp chí 8ô 
Đề Tân Thanh- cơ quan hoằng pháp của hội. Năm 1973, ông về 
hưu, dành nhiều thời gian cho các phật sự của Giáo hội PG Thống 
nhất Viện Nam, ông được Trung ương hội mời đến chủ trì 8an 
nghiên cứu Phát học, đã biên soạn cuốn "Những vấn đề cơ bản 
trong Phật học", xuất bản quý II - 1976. Kê từ năm 1954, đây là 
cuốn sách thứ 2 được xuất bản ở miền Bắc. Năm 1977, ông làm 
Phó giám hiệu trường 7 học Phật pháp Trung ương- chùa Quán 


54 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Sứ (tiền thân trường Cao cấp Phật học) và giảng dạy môn tiếng 
Pháp tại trường. Năm 1981, ông là ủy viên Ban vận động thống 
nhất PGVN, nguyên quán trú quán Hà Nội - /heo NNC Nguyễn Đại 
Đồng sưu khảo 


Chi 


- Minh Chỉ (1921 -2006), Cư sĩ NNC Phật học, Giáo sư, Tiến sĩ 
chuyên ngành: Kinh tế học, pháp danh Tâm Thông, bút danh: 
Minh Chi, ông tên thật là Định Văn Vĩnh, giáo sư viện Triết học- 
Hà Nội, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
giảng viên học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh, nguyên quán Nghĩ 
Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trú tại TP Hồ Chí Minh. Các 
tác phẩm liên quan đến Phật giáo: 1. Đại cương triết học phương 
Đông Minh Chi, Hà Thúc Minh (1993). Đại học Tổng hợp TP. Hồ 
Chí Minh xuất bản. 2. 7ruyên thống văn hoá và Phật giáo Việt 
Nam, Nxb Tôn giáo, 2003. 3. Nhán Minh học Phát giáo, Viện 
NCPH Việt Nam, Nxb Tôn giáo, 2005.4. Thuyết Bốn để. 5. Các 
vấn đề Phật học, 6. Tôn giáo và tôn giáo học, (tập thể tác giả).7. 
Thiên học đời Trần(tập thê tác giả). 8. Thiên Nguyên Thủy và 
Thiên Phát triển (tập thê tác giả). 9. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
Nxb Khoa học xã hội, 1988, (tập thê tác giả) - /heo NNC Nguyễn 
Đại Đông sưu khảo 


- Thích Hoằng Chí (1955 -2017), Thượng tọa, dịch giả, sinh năm 
1955, dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 42, thế danh Nguyễn Anh 
Tâm, đệ tử của HT Thích Trí Tịnh, pháp danh Lệ Tâm, pháp tự 
Hoằng Chí, pháp hiệu Hân Tâm. Thượng tọa theo học Luật với HT 
Bình Minh- chùa Hòa Bình, học Nho văn với HT Tuệ Đăng- chùa 
Kim Cương và củ nhân Hán Nôm đại học Sư Phạm- Sài Gòn. Năm 


55 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


2013, trụ trì chùa Vạn Thành- Lấp Vò- Đồng Tháp, trú xứ và tri 
khách chùa Vạn Đức- Thủ Đức, tác phẩm: Những chuyện niệm 
Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe ; Sơ cơ Tịnh nghiệp Chỉ nam 
(đồng biên soạn), nguyên quán Lấp Vò- Đồng Tháp, trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


- Lê Phước Chí (? - ?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc Thánh 
đời 42, pháp hiệu Phước Chí, ngài là bào đệ của HT Lê Phước 
Bình, tức HT Thích Hành Trụ. HT vào Nam hành đạo, khai sơn 
Chùa Thiên Thói- xã Thới An Hội- huyện Kế Sách- tỉnh Sóc 
Trăng, trụ trì chùa Thiên Phước- xã Xuân Hòa- huyện kế Sách- 
Sóc Trăng. Năm 1936, hưởng ứng phong trào CHPG, ngài thành 
lập hội Phật Giáo Tương Tế, xuất bản tạp chí Bồ Đề Phật học. 
Ngài nguyên quán Sông Cầu- Phú Yên, trú quán Sóc Trăng - heo 
Biên niên sử PG Sải Gòn Gia Định 

- Thích Ngộ Chí (1856 -1935) Hòa thượng, pháp hiệu Phổ Trí, tục 
danh Nguyễn Tám Văn Nghị, sinh quán huyện Vĩnh Xương, tỉnh 
Khánh Hòa. Năm 1886, khai sơn Đăng Long tự (Long Sơn Tụ), 
Nha Trang. Năm 1936, theo di nguyện của ngài, chùa được tiến 
cúng cho Hội An Nam Phật Học để làm trụ sở chấn hưng Phật giáo 
Khánh Hòa - £heo Thích Vân Phong sưu khảo 

- Thích Thiền Chí (1910 -1975), pháp danh Nhật Kinh, tục danh 
Nguyễn Văn Nghiêm, sinh quán tại làng Tân Bình Đông, Chợ Mới, 
An Giang, (Nay thuộc xã Hội An Đông, huyện Lắp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp). Trụ trì đời thứ hai Phước Ân Cổ tự, rạch Cai Bường, xã 
Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trụ trì đời thứ ba tổ 
Đình Khải Phước nguyên, xã Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp. Vị 
Danh tăng nổi tiếng viết chữ đẹp (chữ Hán Nôm), chuyên Thư ký 
các Đại giới đàn, nôi tiếng xem mạch bốc thuốc Đông y, nôi tiếng 
bói quẻ Dịch. Đương thời, danh nhân Nguyễn Hiến Lê đến cầu học 
bói quẻ Dịch (tục gọi là Thủ tọa Cai Bường- Giáo thọ Cai Bường). 
Suốt đời ngài luôn thiểu dục tri túc, ăn, mặc, ở thật đơn giản nhưng 
sự uy nghiêm và từ tốn của ngài khiến giới quan chức trong vùng 
và bá tánh bổn đạo rất kính tin ngưỡng mộ đạo phong của ngài. 
Phần lớn những đệ tử được giáo dục đảo tạo khi đến tuổi trưởng 
thành đều dấn thân vào đường cứu quốc, và bồn tự là nơi cung cấp 
quân lương và y tế cho đệ tử chiến sĩ Cách mạng - fheo Thích Vân 
Phong sưu khảo 


56 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Lê Tư Chỉ, Cư sĩ, giáo sư, sinh năm 1944, NNC Phật học, 
nguyên là tu sĩ pháp hiệu Thích Phước Định, trước 1975 làm hiệu 
trưởng trường Bồ Đề Hàm Long- Huế. Sau 1975, ông về tại gia 
làm giáo sư giảng dạy Triết học các trường đại học. Năm 1997, 
ông là thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, tác phâm: 7 Chỉ 
Lục ; Danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX (đông biên soạn), nguyên 
quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Tổ Phúc Chỉnh (1866 -1947), Hòa thượng sư tổ, ngài thế danh 
Nguyễn Thanh Thịnh, quê ở làng Đồng Quỹ, xã Nam Tiến, huyện 
Nam Trực, tỉnh Nam Định, năm 15 tuổi xuất Ø1a VỚI Sư tổ Thích 
Thanh Hanh- chùa Vĩnh Nghiêm- Bắc Giang. Năm 1886, ngài thọ 
Đại giới xong, Tổ Thanh Hanh bổ ngài về tỉnh Ninh Bình hoằng 
pháp độ sinh. Năm 1905, ngài khai sáng chùa Phúc Chỉnh nên mọi 
người gọi ngài là 7ổ Phúc Chỉnh. Theo tài liệu của người Pháp ghi 
chép về ngài như sau:"... ngài từng chủ trì chùa làng Phúc Am, 
huyện Gia Khánh một khóa học náng cao về Phật giáo mỗi năm 
quy tụ 70 nhà sư. Chùa Phúc Chỉnh trở nên nồi tiếng, vị trụ trì rất 
được các đệ tử tín phục và họ đã quảng bá kiến thức Phật học sâu 
rộng của ngài". Năm 1922, ngài thừa mệnh bổn sư khắc ván bộ 
kinh Phật Bản Hạnh, I bộ 10 tập gồm 60 quyền và ấn tống cho các 
chùa. Năm 1930, Bộ Lễ xét trình và phong cho ngài Phúc Chỉnh 
chức Tăng cang. Năm 1934, hội PG Bắc kỳ được thành lập, Cư sĩ 
Nguyễn Năng Quốc làm Chánh hội trưởng, ngài là một trong bốn 
vị sư Tăng có vấn chính thức trong Ban Chứng minh đạo sư do HT 
Thích Thanh Hanh làm Trưởng ban. Sư nghiệp của 7ổ Phúc Chỉnh 
rất cao dầy: Trùng tu các chùa /#z⁄g Long-xã Phúc Chỉnh ; Nội 
Long và Bát Long- xã Phúc Am ; chùa Liêm Khé- xã Yên Phong ; 
chùa /ên Hoa- xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, 
nguyên quán Nam Định, trú quán Ninh Bình - /eo NNC Nguyễn 
Đại Đông sưu khảo 


- Thích Thanh Chỉnh (1919 -2009), Hòa thượng, thế danh 
Nguyễn Phúc Chỉnh, xuất gia năm 1932 với Sư tô Thích Thanh 


57 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Soạn- chùa Hoa Lâm- Thường Tín- Hà Nội, pháp danh Thanh 
Chỉnh. Năm 1940, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Hoa Lâm do 
Sư tổ chùa Thiền Quy làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1946, ngài 
được cử trụ trì chùa Khánh Phúc- Thanh Trì và tham học nơi chốn 
tổ Linh Quang- Bà Đá. Năm 1947, ngài giữ chức Phó chủ tịch 
kiêm Chánh thư ký Hội PŒ Cứu quốc huyện Thanh Trì. Năm 
1950, ngài về trụ trì chùa Vạn Phúc- Thanh Trì. Năm 1954, ngải kế 
nghiệp trụ trì tổ đình Hoa Lâm đời thứ 8. Năm 1958, ngài làm 
Chánh đại diện PG huyện Thanh Trì. Năm 1969, ngài được dự học 
trường Phật học chuyên khoa do Hội PGTNVN mở tại chùa Quảng 
Bá. Từ năm 1971-1992, ngài là Chánh thư ký BTS Thành hội PG 
TP Hà Nội. Năm 1981, ngài là Ủy viên HĐTS GHPGVN và Ủy 
viên Ban Hoằng pháp TW. Năm 1987, ngài kiêm Phó Ban Kinh tế 
Tài chánh TW GHPGVN. Năm 1997, ngài giữ chức Phó trưởng 
BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng ni của Thành hội. Cùng 
năm, ngài được suy cử Thanh viên Hội đồng Chứng minh 
GHPGVN. Năm 2002, ngài được bầu làm Trưởng BTS kiêm 
Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội PG và hiệu trưởng trường 
Trung cấp Phật học Hà Nội. Cuối năm 2002, ngài giữ chức Phó 
thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Tháng 12- 2008, ngài 
được suy tôn vào Ban Chứng minh BTS Thành hội PG Hà Nội mới 
(Hà Nội-Hà Tây hợp nhất). Ngài xả báo thân ngày 13 tháng 2 năm 
Kỳ Sửu (09-03-2009) thọ 91 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Thanh Trì- Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Huệ Chiếu (1898 -1965), Hòa thượng, dòng Lâm Tế đời 
41, ngài họ Từ, xuất gia năm 12 tuổi với Quốc sư Phước Huệ, pháp 
danh Không Hoa, pháp hiệu Huệ Chiếu. Năm I5 tuổi, thấy ngài 


538 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


căn tánh thông minh, nên tổ Phước Huệ cho làm thị giả. Năm 
1920, ngài được thọ cụ túc giới. Năm 25 tuổi, được giao làm Thủ 
khố và thay thế bốn sư điều hành tổ đình. Ngài đã được Tăng 
chúng suy cử trụ trì tổ đình Thập Tháp và được vua phong Sắc tứ 
để có đủ danh hiệu thay thế Quốc sư đang giảng dạy Phật pháp tại 
kinh đô. Năm 1945, Quốc sư viên tịch, ngài được kế vị trong thời 
buổi đất nước loạn ky, nhiều tu sĩ xếp áo cà sa tham gia cách 
mạng, ngài phải tự mình cày bừa canh tác ruộng đất để gìn giữ 
môn phong tổ tự. Ngài bền lòng lèo lái phong trào PG Cứu Quốc 
trong giai đoạn này. Năm 1952, sau khi Giáo hội Tăng già thành 
lập, ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng trong giới đàn 
chùa Thiên Bình- An Nhơn. Ngài được bầu làm Trị sự trưởng Giáo 
hội Tăng già Bình Định. Năm 1954, đất nước tạm đình chiến, ngài 
bắt tay xây dựng lại tô đình hoang tàn sau chiến tranh. Năm 1957, 
trùng tu hoàn tất, ngài tô chức lễ khánh thành thật long trọng. Năm 
1963, ngài lãnh đạo PG Bình Định góp phần đấu tranh cho sự 
thành công chung của PG nước nhà. Ngài xả báo thân ngày 9 tháng 
I1 năm 1965, thọ 65 năm, 46 hạ lạp, tháp lập bên cạnh tháp bốn 
sư, nguyên quán trú quán Tây Sơn- Bình Định - /heo BTS PG Bình 
Định cung cấp 


-Thích Huệ Chiếu (1895 -1970), Hòa thượng, xuất gia từ thuở 
nhỏ với HT Trừng Tâm- chùa Vĩnh Lộc- Tây Sơn. Đến năm 1919, 
ngài thọ Đại giới và cầu pháp với HT Chánh Nhơn- chùa Long 
Khánh- Qui Nhơn, được pháp danh Tâm Tịnh, pháp tự Giải Thoát, 
pháp hiệu Huệ Chiếu. Năm 1922, ngài được bồn sư bổ về trụ trì 
chùa Hưng Long- Bình Định. Năm 1930, ngài cùng HT Trùng 
Khánh vào chùa Hiền Long- tỉnh Vĩnh Long mở lớp gia giáo trong 
2 năm do ngài làm chủ giảng. Năm 1932, trong phong trào chấn 
hưng PG tỉnh nhà, ngài là thành viên sáng lập hội 4n Nam Phật 
học Bình Định. Năm 1937, ngài về trụ trì chùa Thiên Đức và phát 
động trùng tu chùa. Năm 1939, ngài trùng tu chùa Long Quang- 
Thừa Thiên do bổn sư ngài khai sơn. Năm 1942, ngài làn Đường 
đầu giới đàn chùa Thiên Đức. Năm 1945, trong kháng chiến chống 


59 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Pháp, ngài làm Chủ tịch đoàn PG Cứu quốc tỉnh Bình Định. Năm 
1947, ngài làm Phó chủ tịch Mặt trận Liên Việt Liên khu 5. Ngài 
triệu tập chư Tăng 4 tỉnh Nam, Ngãi, Bình- Phú tổ chức thành hội 
PGVN Liên khu 5 và ngài là Chánh hội trưởng hội Việt Nam Phật 
Giáo Liên khu 5. Năm 1955, ngài lên Kon Tum khai sơn chùa 
Trung Khánh, cùng năm này Giáo hội Tăng già Trung Việt ra đời, 
thỉnh ngài vào hàng Trưởng lão có vấn cho Giáo hội. Năm 1958, 
ngài trùng tu tổ đình Long Khánh và chứng minh lễ đúc kim thân 
Phật tổ bằng đồng cao 2 thước để thờ tại chánh điện chùa. Ngài thị 
tịch ngày 10 tháng 02 năm Canh Tuất (1970), thọ thế 75 tuổi, Hạ 
lạp 50, nguyên quán trú quán Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập l 


- Sư Nguyệt Chiếu (1882 -1947), Thiền sư, Nhạc sư, cùng thời với 
Nhạc sư Cao Văn Lầu, danh sư cô nhạc tỉnh Bạc Liêu, thế danh 
Lưu Hữu Phước, người nổi tiếng học giỏi chữ Hán từ năm lên 10 
tuổi và trở thành huyền thoại trong giới tăng ni Phật tử cũng như 
trong giới văn nghệ sĩ cô truyền đất Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Bạc 
Liêu, xuất gia năm 1902, pháp danh Đạt Bảo, pháp hiệu Nguyệt 
Chiếu. Bổn sư của ông vốn là người giỏi về nhạc lễ, nên đã truyền 
trao cho ông sở đắc về môn này, ông hấp thu trọn vẹn và trên bước 
đường cùng thầy đi du hóa, ông học hỏi thêm rất nhiều. Sau khi 
bổn sư viên tịch, Sư Nguyệt Chiếu trở về Bạc Liêu trú xứ ở chùa 
Vĩnh Phước An. Trụ trì chùa này là HT Minh Bảo, nguyên là chú 
vợ của Nhạc Khi (Sáu Lầu). Nhân duyên đó nên Sư Nguyệt Chiếu 
và Nhạc Khi trở thành bạn tâm giao. Hai người hợp tác thực hiện 
rất nhiều công trình canh tân, sáng tác và chỉnh tu cổ nhạc, mở đầu 
cho sự hình thành trường phái cô nhạc Bạc Liêu, tạo dựng nhiều 
phong trào đờn ca tài tử; ca ra bộ; phục hưng lễ nhạc cổ truyền...Sư 
Nguyệt Chiếu đã ra công sưu tầm, hiệu đính các bài bản cô nhạc. 
Sau đó, Nhạc Khi nhuận sắc làm tài liệu giảng dạy được In trong 
sách Ca nhạc cổ điển (1962) của soạn giả Trịnh Thiên Tư. Có 
thuyết cho rằng, bài Dạ cổ hoài lang là của Sư Nguyệt Chiếu góp 
phần sáng tác. Vài năm sau, Sư Nguyệt Chiếu được HT Xuân 


60 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phong mời về chùa Vĩnh Đức mở lớp đào tạo, ông thu nhận học trò 
rất đông để phô biến về nhạc lễ. Khoảng năm 1925, ông nhận lời 
mời của HT Huệ Bình đào tạo một đội nhạc công cho chùa Anh 
Thạnh Linh, học trò của ông sau này là những nhạc sư danh tiếng. 
Ông còn khả năng đặc biệt là tự làm nhạc cụ rất nôi tiếng. Ông có 
công lớn trong việc duy trì, thừa kế, phát triển nhạc lễ phương 
Nam. Ông xả báo thân ngày 16 tháng § năm Đinh Hợi (30-09- 
1947) thọ 65 năm, nguyên quán trú quán Bạc Liêu - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Pháp Chiếu (1935 -2014), Hòa thượng, dong Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, thế danh Trần Mnh Ngọc, quy y Tam bảo với 
HT Cam Lồ tại chùa Thắng Quang, pháp danh Như Minh. Năm 
1956, ngài xuất gia với HT Từ Thiện- tịnh xá An Lạc- xã Long 
Hải- Long Điền- Bà Rịa và tu học ở chùa Châu Viên trên núi Kỳ 
Vân- Bà Rịa. Năm 1957, ngài thọ Sa di phương trượng và được 
bổn sư ban pháp hiệu là Pháp Chiếu. Năm 1959, ngài thọ Tỳ kheo 
tại giới đàn chùa Vạn Thọ- Tân Định- Sài Gòn do HT Hải Tràng là 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1960, ngài nhập Hạ tại chùa Phổ Quang- 
Phú Nhuận, nơi đây ngài có nhân duyên với HT Thiện Hoa, nghe 
HT khuyên nên theo Phật học và tặng cho ngài áo ca sa để chuyên 
từ Khất sĩ sang Bắc tông, cũng như giới thiệu ngài vào học tại 
PHV Phước Hòa- Trà Vĩnh. Năm 1965, ngài tiếp tục theo học 
PHV Trung đẳng chuyên khoa Huệ Nghiêm- Bình Chánh và được 
tín nhiệm giữ chức Quản viện. Ngài viết nhiều bài báo trên nguyệt 
san Phật học, bút danh Tùng Vân, Tùng Băng...Năm 1969, ngài 
được cử làm giáo thọ lớp Trung cấp PHV Hải Đức Nha Trang. 
Năm 1976, ngài nhận lời kế thừa trụ trì tổ đình Sắc tứ Giác 
Nguyên- Lâm Đồng. Năm 1990, ngài là Phó hiệu trưởng trường 
Cơ bản Phật học Lâm Đồng. Năm 2001, ngài khai sơn chùa Giác 
Châu- xã Ka Đơn- Đơn Dương. Năm 2010, khai sơn chùa Giác 
Hưng- xã Pró- Đơn Dương. Từ năm 1986-2008, giới đức kiêm ưu, 
ngài luôn được thỉnh làm Giới sư tại các giới đàn của tỉnh hội Lâm 
Đồng khai mở. Năm 1982, ngài được cử làm Phó trưởng BTS PG 


61 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tỉnh Lâm Đồng kiêm Chánh đại diện PG huyện Đơn Dương. Năm 
2002, ngài được suy cử là Ủy viên HĐTS GHPGVN. Năm 2008, 
ngài là Trưởng BTS PG kiêm hiệu trưởng trường Trung cấp Phật 
học tỉnh Lâm Đồng.Ngài còn là Ủy viên UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng 
nhiều khóa và được Giáo hội, Nhà nước, chính quyền các cấp tặng 
thưởng nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen...Ngài xả báo thân 
ngày 30 tháng § năm Giáp Ngọ (23-09-2014) thọ 80 năm, 55 hạ 
lạp, nguyên quán Hoải Đức- Bình Định, trú quán Đơn Dương- 
Lâm Đồng - /heo tư liệu BTS PG Lâm Đồng cung cấp 


- Sư Thiện Chiếu (1898 -1974), thế danh Nguyễn Văn Tài, 
Nguyễn Văn Sáng, bút hiệu Xích Liên, xuất gia từ nhỏ ờ chùa 
Long Phước- Gò Công, ông tinh thông văn hóa Đông Tây, theo tư 
tưởng cấp tiến. Năm 1926, ông trụ trì chùa Linh Sơn- Sài Gòn. 
Năm 1928, ông cộng tác với các HT Khánh Hòa, Từ Nhẫn, Chơn 
Huệ và Thiện Niệm thành lập 7Öích học đường và Phật học thư xã 
tại chùa Linh Sơn. Ngày 23-3-1937, hợp tác với HT TríThiền-chùa 
sắc tứ Tam Bảo- Rạch Giá lập hội Phát giáo Kiêm 1: ế, xuất bản tờ 
Tiến Hóa. Năm 1940, ông tham gia phong trào Nam kỳ khởi nghĩa 
ở Hóc Môn, bị bắt đày đi Côn Đảo. Tháng 8-1945, cách mạng 
thành công, ông trở về Gò Công làm Phó chủ tịch Ủy ban Hành 
chánh kháng chiến tỉnh. sau ông thoát ly kháng chiến, tập kết ra 
Bắc làm nhà nghiên cứu Hán văn và dịch giải một số kinh sách 
Phật, tác phẩm: Phát hóa Tân thanh niên ; Phật giáo tổng yếu ; 
Phật học vấn đáp ; Tranh biện ; Phật giáo và Vô thân luận ; Tôn 
giáo ; Chân lý của Đại thừa và Ti yêu thừa ; Tại sao tôi cám ơn đạo 
Phật ; Triết lý đạo Phật (dịch kinh Lăng Nghiêm) ; Cái thang Phật 
học ; Phật pháp là Phật pháp ; Kinh Pháp Cú, nguyên quán Gò 
Công, trú quán Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Thường Chiếu (1914 -1998), Hòa thượng, pháp danh Như 
Thượng, pháp hiệu Thường Chiếu, thế danh Lê Thượng. Năm 
1941, ngài cùng với các ngài Tịch Chiếu, Viên Chiếu nghe danh 
Hòa thượng Chơn Phổ-Nhẫn Tế Minh Tịnh, đắc pháp từ Tây Tạng 


62 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


về Bình Dương hoằng pháp, nên lặn lội từ miền Trung vào chùa 
Tây Tạng-Bình Dương xin được xuất gia. Điều này tương ứng với 
sự thọ ký của các vị Lạt ma nên HT Chơn Phố hoan hỷ nhận làm 
đệ tử. Năm 1942, được HT bổn sư giao cho trông coi ngôi chùa 
Lâm Huê-GIa Định, và ngải trụ lại đây cho đến cuối đời. Năm 
1968, chùa Lâm Huê bị chiến tranh thiêu rụi, ngài kêt thảo am 
bằng tranh để tu tập, mãi đến năm 1983 mới sửa sang lại. Với đạo 
pháp, ngài là biểu tượng cho sự tu trì, không màng thế sự động 
tâm, quả là một tắm gương giải thoát đáng kính, nguyên quán Thừa 
Thiên Huế, trú quán Gia Định - ứheo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tuệ Chiếu (1942 -2015), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phố đời 40, pháp danh Hồng Liên, pháp tự Thiện Uấn, pháp hiệu 
Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đắc Thụy, xuất gia với HT Tịnh 
Nghiêm-chùa Thành Hoa-Chợ Mới-Long Xuyên. giáo thọ các 
trường Bồ Đề An Giang, Hậu Giang, Cân Thơ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu... Giám đốc trường Bồ Đề Chợ Mới-An Giang, trước 1975, 
tham gia Tuyên úy PG BTL Quân đoàn 4 - Quân khu 4. Sau 1975 
định cư tại Hoa Kỳ, Tổng vụ phó Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN 
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, trụ trì chùa Viên Ciác-Richmond-Virgima, 
nguyên quán Hải Phòng, trú quán Hoa Kỳ - /heo trang nhà 
www.buddhistedu.org 


- Tế Viên Trừng Chiêu ( 2 -1859), Hòa thượng, trụ trì chùa Kiếng 
Phước (Cảnh Phúc)-Phú Thọ-Gia Định, viên tịch tại chùa này, đệ 
tử là Liễu Tâm-Mật Đa kế thế trụ trì, chưa có thêm thông tin - /heo 
Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 

- Viên Chiếu (1892 -1943), Hòa thượng, năm 1935, ngài xuất gia 
học đạo, cùng với sư đệ là Thường Chiếu lặn lội từ Huế vào Nam, 
có lúc sang tận Cao Miễn để tầm sư học đạo. Năm 1941, ngài được 
Hòa thượng Chơn Phôổ-Nhẫn Tế chùa Thiên Chơn thế độ, đặt pháp 
danh Như Cự, pháp hiệu Viên Chiếu. Sau ngài xin theo Hòa 
thượng Quảng Đức ra Khánh Hòa tu học, đến năm 1943 ngài viên 


63 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tịch trong tư thế thiền định, nguyên quán Thừa Thiên huế, trú quán 
Khánh Hòa - £heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


Cho 


- Bửu Chơn (1911 -1979), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Việt Nam, thế danh Phạm Văn Tông, xuất gia tại Campuchia năm 
1940. Năm 1951, ngài về Việt Nam truyền bá giáo pháp Nguyên 
thủy. Năm 1952, ngài sang Tích Lan nghiên cứu Phật học và cung 
thỉnh ngọc Xá Lợi Phật đem về Việt Nam. Năm 1954, ngài dẫn đầu 
phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Kết tập Tam tạng Pàii lần 
thứ 6 tại Rangoon- Miễn Điện. Năm 1957, ngài được cung thỉnh 
làm Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Trong 
pháp nạn PG 1963, ngài giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Liên phái 
Bảo vệ PG. Sau năm 1975, ngài là Phó chủ tịch Ban liên lạc PG 
Yêu nước TP Hồ Chí Minh. Năm 1979, ngài dẫn phái đoàn PGVN 
sang Campuchia tổ chức lễ truyền giới Tỳ kheo cho các nhà Sư sau 
nạn diệt chủng Pôn-Pốt và viên tịch tại Phnom-Pênh ngày 21-9- 
1979, thọ 69 tuổi đời với 30 tuổi đạo. Tác phẩm ngài trước tác và 
phiên dịch: C sĩ fhực hành ; Tứ Thanh tịnh giới ; Pháp Xã ; 
Chuyển Pháp Luân ; Bồ tát khổ hạnh ; Hàng rào giai cấp ; Niệm 
thân ; Chánh giác tông ; Tội Ngũ uẩn ; Truyện Ngạ quỹ ; Quả báo 
Sa môn ; Nhân quả liên quan ; Kho tàng Pháp bảo ; Pháp Đầu đà 
; Tà kiến Chánh kiến ; Hội nghị Quốc tế ; Văn phạm Pàli ; Định 
luật thiên nhiên của vũ trụ ; Tự điển Pa2li - Việt Nam. Ngài 
nguyên quán Sa Đéc, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập Ï 


- Thích Đồng Chơn (1914 -1990), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 43, thế danh Nguyễn Văn Kinh, xuất gia với HT 


64 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thị Bình-Diệu Khai-chùa Viên Thông-Huế, pháp danh Đồng 
Chơn, pháp tự Thông Niệm. Năm 1942, ngài vào Quảng Nam trụ 
trì chủa Pháp Bảo-Hội An. Tại đây, ngài cầu pháp với HT Phổ 
Thoại, được pháp hiệu Long Hưng. Năm 1949, ngài trụ trì chùa 
Bảo Thắng. Năm 1957, ngài trụ trì chùa Bát Nhã-thị xã Đà Nẵng. 
Trong pháp nạn 1963, ngài phát nguyện tự thiêu nhưng không 
được Giáo hội chấp nhận. Năm 1971-1983, ngài chuyên tâm trùng 
tu chùa Bát Nhã rạng rỡ ngày nay, nguyên quán Thừa Thiên Huế, 
trú quán Đà Nẵng - (heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Đỗng Chơn (1936 -2006), Hòa thượng, giảng sư đoàn 
GHPGVNTN, khai sơn chùa Thiền Lâm quận 11, nguyên trưởng 
phòng Tuyên úy PG thuộc sư đoàn 25 bộ binh, cố vẫn giáo hạnh 
chùa Bồ Đề bang Pennsylvania, nguyên quán Bình Định, trú quán 
Hoa Kỳ. 


- Thích Hiển Chơn (1918 -199TI), Hòa thượng, tác gia, Sử gia, 
dịch giả, dòng Thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40, thế danh Lê 
Thanh Tòng, bút hiệu Vân Thanh, xuất gia tại tổ đình Tuyên Linh- 
Bến Tre, được HT Như Trí Khánh Hòa thu nhận làm đệ tử, pháp 
danh Hồng Tòng hiệu Hiển Chơn. Ngài từng trải qua các PHĐ 
Lưỡng Xuyên- Trà Vinh, PHĐ Báo Quốc- Huế, đồng học với chư 
vị HT Thiện Hòa, Thiện Hoa, Trí Tịnh, Hành Trụ, Huyền Quang, 
Hiền Thụy, Hiển Không, Bửu Đạt, Huệ Phương, Chánh Viên... Do 
tình hình chiến tranh loạn lạc, ngài cùng chư vị pháp lữ trở về Sài 
Gòn tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, ngài chẳng những giỏi 
Việt văn lại thông thạo các ngoại ngữ, Hán nôm, Anh, Pháp, Nhật. 
Những thập niên 1954-1960, ngài vòng quanh Âu, Mỹ và các quốc 
gia châu Á để nghiên cứu văn hóa lịch sử tôn giáo và tùy duyên 
thừa hành Phật sự. Tác phẩm dịch thuật trước tác: /7ô¡ ký về cuộc 
Du hóa các Quốc gia ; Biện minh về Tụ chứng trong Đạo Phật ; 
Biện minh về Giải thoát trong Đạo Phật ; Nghỉ thức Trì chủ Đà La 
nỉ ; Tọa Thiên Niệm Phật ; Lược khảo Sử Phật giáo và các Tông 


65 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


phái (xuất bản năm 1974); Niệm Phật Tam Muội (dịch với bút 
danh Sa môn Hiển Chơn); Sự Lý để Tu hành... Suốt cuộc đời ngài 
chẳng màng đến chức quyền, danh lợi, chỉ chuyên tâm hoằng pháp, 
giáo dục, trước tác, dịch thuật... vân du cùng khắp đó đây, tùy 
duyên ứng cơ tiếp vật, câu nói nổi tiếng của ngài mãi vang vọng 
đến hàng hậu học: “Thà thắp lên một ngọn đèn leo lét trong đêm 
đen, còn hơn ngôi yên đề nguyên rủa bóng đêm...”. Ta bà quả mãn, 
ngài an nhiên viên tịch tại Tuyền Lâm tự, ngày 28 tháng 7 năm 
Tân Mùi (06-09-1991), trụ thế 74 xuân, giới lạp 49 hạ, nguyên 
quán Mõ Cày- Bến Tre, trú quán khắp nhân gian. heo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Thích Khế Chơn, Hòa thượng, Ủy viên Thường trực HĐTS 
GHPGVN, Phó trưởng ban Hướng Phật tử TW GHPGVN, Phó 
trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thừa Thiên Huế kiêm 
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Thiên 
Minh-Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Hué. 


- Tánh Huệ-Nhất Chơn ( ? -I§51), Hòa thượng, đệ tử tổ Phổ 
Tịnh, năm 1946, trụ trì Linh Hựu quán-Huế, Tăng cang quốc tự 
Diệu Đề rồi Tăng cang chùa Linh Mụ-Huế, năm 1850, ngài khai 
sơn chùa Từ Quang-làng Dương Hòa-Huế, nguyên quán Bình 
Định, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ 
hữu công PGŒ Thuận Hóa 


- Kim Tốc Chơn (1932 -?), Hòa thượng, xuất gia năm 1950 tại 
chùa Đom Boong Park- Trà Cú- Trà Vĩnh. Năm 1954, ngài thọ Tỳ 
kheo với HT Thạch Khmau- chùa Pro Khúp- Duyên Hải- Trà 
Vinh, pháp danh Kama Dhammo. Ngài học hành uyên thâm, được 
cử đi dạy học Viniya (Phật học) ở các chùa Khmer trong tỉnh. Năm 
1962, ngài được ông Trần Lái- cán bộ cách mạng và ông Thạch 
SaBute, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Khmer vận tỉnh Trà Vinh kết 
nạp vào đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1960, ngài tham gia ban 
lãnh đạo, trực tiếp điều động các sư sãi hơn 60 ngàn người biểu 
tình chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm. Sau phong trào biểu 


66 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


tình, rất nhiều nhà sư đã thoát ly theo cách mạng. Từ năm 1964- 
1975, ngài đến trú xứ và hoạt động cách mạng tại chùa Bà Giam 
do HT Jothather Kim Chao làm trụ trì. Ngài giữ chức Phó chủ tịch 
Mặt trận Dán tộc Giải phóng kiêm Trưởng ban Sãt vận huyện Trà 
Cú. Thời gian sau, ngài được cử giữ chức Ủy viên Ủy ban Mặt trận 
Dán tộc Giải phóng, Trưởng ban Sãi vận kiêm Hội trưởng Hội 
Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Trà Vinh. Năm 1976, ngài được Đại 
hội PG Khmer toàn tỉnh bầu làm Trưởng ban PG Nam Tông 
Khmer tỉnh kiêm Phó BTS PG tỉnh Cửu Long. Năm 1981, ngài 
được bầu làm Ủy viên HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Trà Vinh. Thời gian cuối đời, ngài chăm lo công 
việc chùa chiền và văn hóa cho đồng bào Khmer ở tỉnh Trà Vinh. 
Không rõ ngài viên tịch năm nào trong thập niên 1980, ngài 
nguyên quán trú quán Trà Vĩnh - /heo f liệu BTS PG tỉnh Trà 
Vĩnh cung cấp 


- Thích Quảng Chơn, Thượng tọa, sinh năm 1967, đệ tử cố 
Thượng tọa Thích Minh Phát- chùa Ấn Quang, hiện là Tri sự tô 
đình Ấn Quang, Phó ban Nghĩ lễ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên quán Hà Nam, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Thích Pháp Chơn, trụ trì Trung tâm Liễu Quán-San Jose, 
California-Hoa Kỳ, sáng lập Hội thiện nguyện ICAN (International 
Children Assistance Network) nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo bất 
hạnh tại Việt Nam. Đặc biệt, Trung tâm Liễu Quán có bộ kinh 
Pháp Cú khắc trên đá được hoàn thành vào năm 2012. Có tất cả 75 
trụ đá cắm thạch 6 mặt, mỗi trụ cao 1,93m, nặng I.600kg. 73 trụ đá 
khắc bộ kinh Pháp Cú bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa. Kinh 
Pháp Cú thuộc tiểu bộ của Đại Tạng Pali. Kinh có 26 phẩm được 
kết tập và sắp xếp theo từng chủ đê gồm 423 kệ ngôn được đức 
Phật tuyên thuyết trong nhiều trường hợp với nhiều đối tượng khác 
nhau ở cả 2 giới xuất gia và tại gia. Đây chính là Giáo pháp chân 
thực mà đức Phật đã khai thị cho thế gian. Có 1 trụ đá khắc các bài 
chú Đại Bảo, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Vãng Sanh và I trụ 
đá khắc 3 pháp quy y, 5 giới của Phật tử ... Công trình do Tỳ kheo 


67 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thích Pháp Chơn khởi xướng và Phật tử chùa Liễu Quán cúng 
dường. nguyên quán Thừa Thiên Huê, trú quán Hoa Kỳ - /heo 
Thích Vân Phong sưu khảo : 

- Thích Thiện Chơn (19114 1992), Hòa thượng, Đôc giáo Phật 
học viện Vạn An-Sa Đéc, Pháp sư Kiểu Lợi, trụ trì chùa Phước 
Duyên, Mỹ Tho, nguyên quán Bến Tre, trú quán Tiền Giang - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Thiện Chơn (1934 -1977), Thượng tọa, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 43, xuất gia với HT Thiện Phước, tức Đức Mẫu Trầu- tổ 
đình Linh Sơn- núi Dinh- Bà Rịa, pháp danh Thiện Chơn. Năm 
1962, được gia nhập Đoàn Du tăng Khát sĩ Non Bông. Năm 1961- 
1964, là học Tăng PHĐ Tây phương Bồng Đảo. Năm 1966, nhận 
lệnh bốn sư cùng với Ni sư Huệ Giác về xã Bửu Hòa, quận Đức 
Tu, tỉnh Biên Hòa nhận phần đất cúng dường của Phật tử để xây 
dựng Quan Ẩm tu viện, đồng thời xây dựng thêm Trường học, Phật 
học đường, Cô nhi viện... Năm 1967, trong hội nghị thành lập G7áo 
đoàn Du tăng Khát sĩ Non bổng Giáo đoàn II, Sư được cử làm 
Tăng trưởng của Giáo đoàn. Năm 1968, Sư được cử làm Phó giám 
đốc Cô nhi viện Phước Lộc Thọ kiêm trụ trì Quan Âm tu viện, 
nguyên quán Nhà Bè- Gia Định, trú quán Biên Hòa- Đồng Nai - 
theo trang nhà www.linhsonphafgiao.com 


- Thích Trí Chơn (1933 -2011), Hòa thượng, thế danh Trương 
Xuân Bình, xuất gia tại Chùa Linh Mụ, Huế (Thừa Thiên), đệ tử 
của Cô Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Tiến sĩ triết học PG 
tại Ấn độ, giảng sư Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, tác 
gia, Các dịch phẩm của Ngài , đã in: Phát Giáo Vấn Đáp (The 
Buddhist Catechism) song ngữ Anh Việt, do Phật Học Viện Quốc 
Tế xuất bản năm 1987, tái bản năm 1990 ; Phật Giáo, Hòa Bình 
Thể Giới và Chiến Tranh Nguyên Tử (Buddhism, World Peace and 
Nuclear War), Tổng vụ Văn Hóa, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất (GHPGVNTN) tại Hoa Kỳ xuất bản năm 1990 ; Con 
Đường Dẫn Đến Chân Hạnh Phúc (The Blueprint ofHappiness) 
Anh Việt, Tổng Vụ Văn Hóa, GHPGVNTN tại Hoa Kỳ xuất bản 
năm 1991 ; Mội Vài Kiến Thức Về Phật Giáo (Some 


68 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Knowledgeabout Buddhism) Anh Việt, Tổng Vụ Văn Hóa, GH 
PGVNTN tại Hoa Kỳ xuất bản năm 1991 ; Phật Giáo Yếu Lược 
(Buddhism in 4 Nuíshelj) Anh Việt, Vụ Văn Hóa, GHPGVNTN 
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ ấn hành năm 1992 ; Những Mẫu Chuyện 
Tiền Thân Đức Phật, tập 1 (The Stories of Buddha% Former 
Biứrths), VolI, Anh Việt, Vụ Văn Hóa, GHPGVNTN Hải Ngoại tại 
Hoa Kỳ xuất bản năm 1993 : Cuộc Đời Đức Phật (The Story of 
Buddha) Anh Việt, Vụ Văn Hóa GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa 
Kỳ ấn hành năm 1994 ; Những Đóng Góp To Lớn Của Các Học 
Giả Anh Quốc Cho Nên Phật Giáo Âu Mỹ, Chùa Phỗ Môn, Sioux 
City (Iowa) xuất bản năm 1996 ; Lòng Thương Yêu Sự Sống, tập 1 
(The Love oƒ LƒỨc) VolI, Anh Việt, Chùa Lục Hòa, Dorchester 
(Massachusetts) ấn hành năm 2001 ; Lòng Thương Yêu Sự Sống, 
tập 2 (The Love oƒ Lƒc), VoL2, Anh Việt, Chùa Tây Phương, 
Gainesville, (Georgia) xuất bản năm 2002, nguyên quán Phan 
Thiết- Bình Thuận, trú quán Hoa Kỳ. 

- Thích Trí Chơn, thế danh Trần Quang Luận, sinh năm 1963, 
Thượng tọa, Giảng sư, phát ngôn viên GHPGVN, trụ trì tu viện 
Khánh An-quận 12 (Hóc Môn), trụ trì chùa Giác Đạo, Cộng hòa 
Séc, trụ trì chùa Nhân Hòa, Cộng hoà Ba Lan, trụ trì chùa Pháp 
Hoa, Cộng hòa Liên bang Đức, giảng dạy tại Học viện PG Tp. 
HCM môn Nghệ thuật Dẫn chương trình, nguyên quán Gia Lai, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 

- Thích Nữ Trí Chơn (1917 -1967), Ni cô, thánh tử đạo, tự thiêu 
ngày 8-10-1967 tại chùa Quan Âm-Sa Đéc lúc ấy 50 tuổi, để phản 
đối chính quyền công nhận hiến chương PG 23/67 của khối 
VNQT, - /heo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


Chu 


- Lương Hoàng Chuẩn (1919 -1976), Cư sĩ, huynh trưởng GĐPT, 
pháp danh Nguyên Y. Lúc còn niên thiếu sinh hoạt trong Gia đình 
Phật Hóa Phổ ở Khuôn hội Phú Hòa. Năm 1952, khi GĐPT Việt 


69 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nam được thành lập, Cư sĩ là Đoàn trưởng Oanh Vũ GĐPT Phú 
Hòa. Sau đó, anh được bầu làm Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT 
Thừa Thiên và Ủy viên Oanh Vũ Ban Hướng dẫn GĐPT Trung 
phần. Năm 1957, Cư sĩ đưa gia đình vào Đà Nẵng làm việc và 
được Đại hội Huynh trưởng Đà Nẵng cử làm Trưởng ban Hướng 
dẫn GĐPT Đà Nẵng liên tiếp từ 1957-1964. Pháp nạn 1963 và 
1966, anh tích cực tham gia và bị bắt đày ra đảo Phú Quốc cùng 
với một số anh em GĐPT. Năm 1967 anh được trả tự do nhưng 
mất nhiệm sở, năm 1968 anh đưa gia đình vào Sải Gòn làm việc 
với BHD Trung ương giữ chức Phó trưởng BHD ngành Nam kiêm 
Đại điện BHD Trung ương miền Quảng Đức. Năm 1969, Cư sĩ làm 
Trưởng BHD TW GĐPT Việt Nam, Quyền Vụ trưởng GĐPT vụ 
trong Tổng vụ Thanh niên. Kế đến anh được Viện Hóa Đạo mời 
giữ chức Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên. Với phẩm 
chất đạo đức và khả năng lãnh đạo nhạy bén trong mọi lĩnh vực 
phật sự, Cư sĩ được xếp vào hàng Huynh trưởng cấp Dũng năm 
1970. Cư sĩ ra đi đột ngột vì tai biến mạch máu não ngày 25-10- 
1976, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Bửu Chung (18§1 -1947), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Kim, pháp danh Như Kim, lên Sài Gòn học với tổ Minh Hòa- 
Hoan Hỷ- chùa Long Thạnh, ngài được pháp hiệu Bửu Chung. 
Năm 1901, ngài trụ trì chùa Thiền Lâm- Nha Mân. Năm 1905, ngài 
được mời trụ trì thêm chùa Long Phước- Rạch Ông Yên- Nha 
Mân. Ngài là một pháp sư danh tiếng thời chấn hưng, được tô Phi 
Lai- Chí Thiền mời thuyết pháp tại đạo tràng chùa Phi Lai, bài 
pháp được ghi lại thành sách lưu giữ ở chùa Phi Lai- Châu Đốc. Là 
một nhà sư yêu nước, ngài tham gia tô chức Thiên Địa Hội chỗng 
Pháp, bị bắt giam một thời gian. Ngài ủng hộ tô chức Thanh niên 
Tiên Phong, dùng tài lực nhà chùa giúp đỡ cho đến khi cách mạng 
năm 1945 thành công, nguyên quán Long Xuyên, trú quán Sa Đéc 
- xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


70 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Phước Chữ (1858 -1940), Hòa thượng, có sách ghi là 
Thích Phước Chỉ, ngài thế danh Nguyễn Huấn, năm 1872 xuất gia 
với HT Diệu Giác- chùa Diệu Đế, pháp danh Thanh Thái, pháp tự 
Phước Chữ. Năm 1879, ngải được chỉ định làm Tri sự chùa Tường 
Vân. Năm 1889, ngài trùng tu chùa Tường Vân và kiêm Tri sự 
chùa Từ Hiếu. Năm 1912, ngài được vua sắc trụ trì chùa Thánh 
Duyên- núi Túy Vân. Năm 1932, ngài được phong Tăng cang chùa 
Thánh Duyên. Năm 1937, ngài được phong Tăng cang chùa Diệu 
Đề. Ngài xả báo thân ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Mão (1940), thọ 
82 năm, 58 năm hành đạo, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa 
Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Trần Hữu Chương ( ? -2 ), Cư sĩ, nhà nho, thầy thuốc, trí thức 
yêu nước, ông là bạn tâm giao với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, 
và là người mời cụ Phó bảng đến thăm chùa Tuyên Linh cùng đàm 
đạo với HT Khánh Hòa tại đây. Nguyên Bí thư kỳ bộ Nam Kỳ của 
Tân Việt, một trong những sáng lập viên Đông Dương Cộng sản 
Liên đoàn?, Ông Chương vốn là đảng viên đảng Tân Việt, được 
HT Khánh Hòa ủng hộ đã mở lớp dạy chữ Nho và dạy thuốc tại 
chùa Tuyên Linh để có cơ hội tập hợp sĩ phu yêu nước. Chưa rõ 
thân thế nguyên quán, trú quán Mỏ Cày- Bến Tre. 

- Thích Thanh Chương (1965 -2013),Thượng tọa, pháp danh 
Nhật Lành thế danh Trần Đức Lành, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, 
tỉnh Sóc Trăng. Học vị Tiến sỹ, Trụ trì chùa Quan Âm, thị trấn Đại 
Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Long Thiền, 
huyện Long Phú, Sóc Trăng, Trụ trì trùng tu Vĩnh Hưng tự, Tp. 
Sóc Trăng. Ủy viên Ban Giáo dục Tăng NI Trung ương GHPGVN; 
Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; Phó 
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Trưởng Ban Giáo 
dục Tăng Ni Tỉnh Sóc Trăng; Đồng Hiệu Trưởng Trường Trung 
Cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng. Nguyên quán, trú quán Sóc Trăng - 
theo Thích Ván Phong sưu khảo 

- Ngô Văn Chương ( 2 -? ), Cư sĩ, hiệu là Thái Bình, chưa rõ thân 
thế, năm 1928, ông là một trong hai người cư sĩ là thành viên sáng 
lập hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học cùng với ông Trần Nguyên 
Chấn, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn-Sài Gòn. Trước đó, chư tăng dự 


7 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


định thành lập hội "Chấn hưng Phát giáo” cử ông Thái Bình-Ngô 
Văn Chương và Trần Nguyên Chấn làm thủ quỹ, nhưng xin phép 
không được - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định. 


- Sư Danh Chướp, Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông Khmer, 
sinh năm 1944, tự là Danh Tân, xuất g1a năm 19 tuổi tại chùa Sóc 
Ven- huyện Gò Quao- Kiên Giang. Năm 2I tuổi, thọ Tỳ kheo và 
được đi học kinh luật tại chùa Đường Xuông- Giồng Riềng. Năm 
1973, ngài giữ chức trụ trì chùa Láng Cát (Rantanaransì). Lúc bấy 
giờ, chính quyền lập ra tổ chức gọi là Mekon đề tập họp Sư sãi 
trong tỉnh dưới quyền điều động của văn phòng đặt tại chùa Láng 
Cát do sư Danh Bao và Công Xa Phan điều khiển. Ngài Danh 
Chướp dưới danh nghĩa là phó Mekon, nhưng thực ra được cách 
mạng giác ngộ từ lâu, có chân trong /⁄ôi Đoàn kết Sư sãi Yêu nước. 
Năm 1972, Sư Danh Chướp đã vận động được 300 lính thuộc sư 
đoàn 9 và 21 bỏ ngũ, cạo đầu và mặc áo cà sa trốn về quê. Cùng 
năm đó, sư đoàn 2l vào chùa đặt tổng đài điện thoại. Sư Danh 
Chướp cầm đầu sư sãi trong chùa ra phản đối và đập phá máy móc 
khiến địch phải tháo dỡ dời đi nơi khác. Năm 1973, Sư Danh 
Chướp qua Sóc Trăng biểu tình giải thoát cho 300 sư sãi bị giam 
giữ trong trường Hoàng Diệu, cuộc tranh đấu thành công tháng lợi. 
Năm 1974, Sư dẫn đầu đoàn Sư sãi biểu tình chống bắt lính tại 
Rạch Giá. Cuộc biểu tình thắng lợi nhưng phải trả giá bằng sự hy 
sinh của bốn vị sư liệt sĩ ấp Cù Là- Châu Thành- Kiên Giang. 
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, Sư tích cực vận động binh sĩ 
buông súng để bảo toàn sinh mạng. Ngày 30-04-1975, Sư cùng sư 
sãi trong chùa Láng Cát đã thu gom được hơn 300 súng cùng máy 
móc, quân trang, mang giao nộp cho quân Giải phóng. Sư đã trụ trì 
chùa Láng Cát cho đến cuối đời, nguyên quán trú quán Gò Quao- 
Kiên Giang - ¿heo báo Giác Ngộ số 110 năm 1995 


-Thiều Chửu (1902-1954),. Cư sĩ, NNC Phật học, nhà báo, nhà 
giáo, tên thật là Nguyễn Hữu Kha, hiệu Tịnh Liễu, Lạc Khổ. Năm 
1934, tham gia thành lập Hội PGBK làm Trưởng ban Hộ niệm, 


72 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Quản lý nhà in Đuốc Tuệ, Trưởng BBT báo Đuốc Tuệ (từ 1943), 
phụ trách tài chính xây dựng chùa Quán Sứ. xây dựng chùa Tế Độ 
và trường vừa học vừa làm Phổ Quang-Hà Nội. giảng sư các 
trường Phật học của Hội. Biên dịch, biên soạn trước tác ngót 90 
đầu sách. Trong đó có những sách được tái bản nhiều lần như 
Giảng nghĩa kinh Kim Cương, Kinh Pháp Hoa, Khoá hư lục (biên 
dịch); Giải thích truyện Quan Ẩm Thị Kính, Con đường học Phật ở 
thế kỷ thứ XX (trước tác), đặc biệt là bộ Hán-Việt tự điển do ông 
biên soạn trong 6 năm trời, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1942 tới 
năm 2017 đã được tái bản gần 30 lần, được đánh giá là “sách công 
cụ có giá trị vượt thời gian” - Xem Thiêu Chửu Nguyễn Hữu Kha 
(2009) và Tiểu sử danh tăng tập 1 (1995). 


Co 


- Đoàn Trung Còn (1908 -1988), Cư sĩ, pháp danh Hồng Tai, ông 
thông thạo các thư tiếng, Pali, Sankrist, Anh, Pháp và Hán văn. 
Năm 1932, ông sáng lập nhà sách Phát học tòng thự và Trí Đức 
tòng thư ở quận Quận Nhất- Sài Gòn và xuất bản trên 50 đầu sách, 
bắt đầu từ: Chuyện Phật đời xưa ; Văn minh nhà Phát ; Quê Tàu ; 
Triết lý nhà Phật... Công trình to lớn nhất đóng góp cho kho tàng 
sách PG là bộ " Phật học từ điểm" gồm 3 cuốn rất công phu chú 
thích bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Năm 1955, ông sáng lập 
tông phái Tịnh Độ Tông Việt Nam và làm Hội chủ, trụ sở đặt tại 
chùa Liên Tông- quận Nhất, ông mất ngày 28 tháng Giêng năm 
Mậu Thìn, thọ 80 năm, 50 năm cống hiến đạo pháp, nguyên quán 
Bà Rịa, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Đặng Văn Công (1950 -1963), nam Phật tử, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm Đồng. Hy sinh đêm 8-5-1963 trước đài phát thanh Huế, 


73 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


khi đang nghe lại buổi phát thanh lễ Phật đản của Giáo hội tô chức 
ban sáng, thì bị xe thiết giáp của chế độ Ngô Đình Diệm xả súng 
và cán chết. Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo 
năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tồn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Hải Toàn Linh Cơ (1823 -1896), Hòa thượng, đệ tử tổ Tánh 
Thiên Nhất Định, pháp danh Hải Toàn, pháp tự Linh Cơ, trụ trì 
chùa Diệu Đề và Tường Vân, Tăng cang chùa Giác Hoàng, nguyên 
quán Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức@&Cư sĩ tiền bồi hữu công PG Thuận Hóa 


- Bùi Thiện Cơ (1889-1954) Cư sĩ, Tổng đốc Hải Dương trí sĩ, em 
ruột ông Bùi Thiện Căn. Phó chủ tịch hội Việt Nam Phật giáo (hội 
Phật giáo Bắc Kỳ đổi tên) từ ngày 19 tháng 5 năm 1945; Hội 
trưởng hội Việt Nam Phật giáo từ 1949 đến 1953. Là nhà hoạt 
động từ thiện xã hội nỗi tiếng, nguyên quá chưa rõ, trú quán Hà 
Nội. 


- Hoàng Thị Cúc (1890 -1980), Nữ cư sĩ, tức Đoan Huy Hoàng 
Thái Hậu (mẹ vua Bảo Đại), quy y với HT Tâm Khoan, pháp danh 
Trừng Loan, pháp hiệu Thiện Trú. Năm 1917, Bà được phong Nhị 
Giai Huệ Phí, là người được vua Khải Định súng ái nhất. Năm 
1933, vua Bảo Đại tấn tôn Bà là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu. Năm 
1932, Nữ cư sĩ đã tác động vua Bảo Đại cho PG thành lập hội 4n 
Nam Phật học và chính vua Bảo Đại làm Hội trưởng danh dự của 
hội. Năm 1951, Nữ cư sĩ cho xây dựng chùa Khải Đoan ở Buôn 
Mê Thuột. Trong phong trào chân hưng, Nữ cư sĩ đã phát tâm giúp 
đỡ tài lực cho các lớp học Tăng ở Tây Thiên và Báo Quốc để có 
điều kiện tu học. Chư tôn túc nào bị giặc Pháp bắt, Bà liền can 
thiệp với chính quyền để chúng thả ra. Bà đã làm rất nhiều phật sự 
công đức trong suốt cuộc đời. Khi cuối đời, Bà di chúc hiến tất cả 
tài sản mà triều Nguyễn ban tặng Bà cho chính quyền, nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


74 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hoàng Thị Kim Cúc (1913 -1989), Phật tử, pháp danh Tâm 
Chánh, tự Thế Hạnh, tác gia, bút hiệu Hoàng Hoa, Hoàng Hoa thôn 
nữ, Huynh trưởng cấp Dũng, Phó ban Hướng dẫn TW GĐPT Việt 
Nam, người chị cả của anh chị em GĐPT khắp 3 miền đất nước. 
Thành viên ban giảng huấn trường nữ Trung học Đồng Khánh- 
Huế. Bà nổi tiếng vì công dung ngôn hạnh đầy đủ, một điển hình 
cho cô gái Huế trí thức, một Phật tử mẫu mực, dịu hiền và đạo 
hạnh. Với bài thơ Đây fhôn Vỹ Dạ cùa nhà thơ Hàn Mặc Tử sáng 
tác năm 1939 để tặng cho bà, là một kỷ niệm trong trắng thanh cao 
cho mối tình khác tôn giáo giữa ông với bà, đã làm bao văn nhân 
mặc khách tốn hao giấy bút để viết và ca ngợi. Bà có 2 tác phẩm: 
Những món ăn nấu lỗi Huế, Cách nấu chay, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - ¿heo trang nhà www.gdptvn.org 


- Tánh Thiện An Cư ( 2 -1862), Hòa thượng, trụ trì chùa Thiền 
Tôn-núi Thiên Thai sau khi Hòa thượng Đạo Tâm-Trung Hậu viên 
tịch, ngài trụ trì được 28 năm, từ năm 1834 đến năm 1862, ngài là 
trụ trì đời thứ 6 tổ đình Thiên Thai Thiền Tôn Tự, nguyên quán 
chưa rõ, trú quán Phú Xuân - eo Chư Thiên đức&Cư sĩ tiền bồi 
hữu công PŒ Thuận Hóa 


- Viên Chiếu Như Cự (1892 -1943), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, thế danh Lê Như Cự, xuất gia năm 1941 với 
HT Minh Tịnh- chùa Tây Tạng- Thủ Dầu Một, Bình Dương, pháp 
danh Như Cự, pháp tự Viên Chiếu. Cuối năm 1941, ngài đến tổ 
đình Linh Sơn- Vạn Ninh gặp ngài Quảng Đức để học hỏi kinh 
nghiệm khi Bồ tát ấn tu nơi Núi Đất (Địa Sơn)- Ninh Hòa. Từ đây 
cả hai vị cùng tu với nhau ở Hòn Lớn- vùng Suối Cát trong 2 năm. 
Ngài thị tịch tại đây trong tư thế thiền tọa. Dân chúng lập tháp ngài 
tại nơi thị tịch, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Vạn Ninh - 
Khánh Hòa - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
tập 3 


- Võ Đình Cường (1918 -2008), Cư sĩ, Nhà văn, Huynh trưởng 
cấp Dũng. Ông quy y với HT Trí Thủ- chùa Báo Quốc, pháp danh 


75 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nguyên Hùng. Cuộc đời ông dành tất cả tâm lực cho sự nghiệp gầy 
dựng, phát triển và hướng dẫn giáo dục cho Gia đình Phật tử Việt 
Nam từ những năm đầu 1947 đến cuối đời. Năm 1951, đại hội Gia 
đình Phật Hóa Phổ tổ chức tại chùa Từ Đàm đã đổi danh xưng Gia 
đình Phật Hóa Phổ thành Gia đình Phật tử Việt Nam và ông được 
bầu làm Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt 
Nam, Năm 1941-1945, từ rất sớm ông đã là một nhà báo, cộng tác 
với tờ Viên Âm. Năm 1945-1957, ông đảm nhiệm khi thì làm Tổng 
thư ký tòa soạn, khi thì biên tập viên các báo Giải Thoát, T ïến 
Hóa, Ngày Mai, Liên Hoa tại Huế. Từ năm 1957-1966, Cư sĩ biên 
tập viên /ạp chí Phát Giáo Việt Nam, Tổng thư ký báo Hải T; riểu 
Âm và Tông thư ký tuấn báo Thiện Mỹ. Năm 1976, ông đảm trách 
Tổng biên tập báo Giác Ngộ. Năm 1981, đại hội thống nhất 
PGVN, ông giữ chức Trưởng ban Văn hóa TW GHPGVN. Năm 
1982, ông cho ra đời tờ Tập Văn Phật Giáo, đến số 55 thì đình bản 
đổi san tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, ông vẫn phụ trách Tổng biên 
tập. Năm 1987-2002, Cư sĩ đảm nhận chức Phó viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Phát học Việt Nam. Ngoài ra trong sự nghiệp sáng tác, 
ông là một nhà văn đã xuất bản trên 10 tác phẩm như: ánh Đạo 
Vàng ; Thử Hòa Điệu Sống (1949) ; Đây Gia Đình (1956) ; Đường 
Tam Tạng thính kinh (1960) ; Những cặp kính màu (1964) ; Những 
ngã đường (1965) ; Đạo Phật qua cặp kính màu của tôi (1967) ; 
Cảnh hoa Mẹ tặng (1972) ; V¡ phạm nhân quyên tại Việt Nam 
(1964), ông ra đi ngày 29 tháng Giêng năm Mâu Tý (06-03-2008) 
thọ 91 năm, 70 năm phục vụ đạo pháp, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 


- Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1954, Tiến sĩ Khảo cổ học. 
Nguyên Trưởng phòng Đảo tạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo- Viện 
Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tác phẩm: Chùa Dâu - Tứ 
Pháp và hệ thống các chùa Tứ Pháp, nxb Khoa học xã hội, 2000. 
Nguyên quán Hưng Yên, trú quán Hà Nội - ¿heo Nguyễn Đại Đồng 
sưu khảo 


76 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Huỳnh Thái Cửu (1866 -1935), Cư sĩ, nhà nho, quan Huyện, trí 
thức PG, năm 1925, ông mua đất xây dựng một ngọn chùa tháp cao 
tới 25m tại Sài Dần, bên tả thì cất chùa Cao Miên, bên hữu thì cất 
chùa An Nam lấy hiệu Vinh Sơn Tự đề Phật giáo đồ hai quốc gia 
cùng chan hòa trong ánh Đạo vàng Từ bị Trí tuệ. Là người thâm 
hiểu giáo lý Phật đà, ông biết do Tăng đồ thất học sẽ dẫn đến lệch 
lạc, gieo mầm tà kiến, mê tín cho nhân gian, nên nhân kỳ mãn Hạ 
tại chùa Long Phước-Trà Vinh năm Bính Dần (1926), ông với chư 
tôn đức Hòa thượng qua nhà ông tại Trà Sắt đề thiết trai cúng 
dường rồi ông nêu thỉnh nguyện khẩn cầu chư tôn đức nên “sửa 
đạo”. Bài văn ông đọc giọng thảm thiết, làm cho các vị đại đức 
mủi lòng cảm động. Từ đấy cái thuyết Phật giáo hội (tức chân hưng 
phật giáo) mới manh nha trong lòng các vị Đại đức, và Hòa thượng 
Lê Khánh Hòa đã dốc sức khởi động. Kịp khi chùa Linh Sơn- Sài 
Gòn kiến tạo Pháp Bảo Phường mà không có tiền để thỉnh Đại 
tạng kinh, ông và các vị cư sĩ đàn na tỉnh Trà Vinh góp chung số 
tiền là 1300$ thỉnh một bộ Tục Tạng kinh chữ Hán 750 quyền và 
sắm năm cái tủ để đựng số kinh ấy tại hội quán Nam Kỳ Phật học 
Hội-Sài Gòn. Ngày 20-21-22 tháng 12 năm 1929, Hội Nam Kỳ 
Nghiên cứu Phật học tổ chức lễ khánh thành 2 ngôi Pháp Bảo 
Phường và Thích Học Đường tại chùa Linh Sơn-Sài Gòn, ông hết 
lòng cổ động trong hạt Trà Vinh và Bến Tre khuyến khích Phật 
giáo đồ cung thỉnh chư tôn đức Tăng già Phật giáo Nam tông 
Khmer đến Linh Sơn dự. Ông còn mời hai gánh nhạc thô ở Trà 
Vinh lên chùa biểu diễn gây tiếng vang nơi chốn kinh thành. Sau 
khi chính quyền không cấp phép cho //ên đoàn Phật giáo mở 
trường dạy tăng đồ học Phật, ngày 6 tháng 2 năm Giáp Tuất 
(1934), Huỳnh Thái Cửu cùng các bạn đồng chí lập hội Lưỡng 
Xuyên Phật học, và lập Thích Học Đường. Hội đã suy cử ông làm 
Chánh Hội trưởng khai sáng đầu tiên. Vì tuổi già hay bệnh, nên 
ngày khai đại hội để cử Ban Trị sự chính thức, ông xin nhường 
chức Chánh Hội trưởng cho một vị Hòa thượng, nguyên quán Trả 
Vinh, Ông mất ngày 8 tháng 11 năm Ất Hợi (1935) thọ 64 năm, 


T7 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nguyên quán trú quán Trà Vĩnh. 


D 


- Dương Dail (1923 -2017), Hòa thượng, Sư cả hệ phái PG Nam 
Tông Khmer, xuất gia năm 1940 tại chùa Bai Chhau- Sóc Trăng, 
pháp danh Ăngtessôvănhnathê. Năm 1975, ngài trụ trì chùa Bai 
Chhau. Năm 1998-2001, ngài là Ủy viên HĐCM GHPGVN kiêm 
Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng. Ngài còn là Cố vấn 
Hội đoàn kết Sư Sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng.- Chứng minh BTS 
PG huyện Mỹ Xuyên. Ngài được trao tặng Huân chương ”ƒ? sự 
nghiệp phái triển Dân tộc và Miễn núi" của UB Dân Tộc (2001), 
Bằng khen của UBMTTQVN về thành tích xây dựng chùa Bai 
Chhau. Ngài viên tịch ngài 07-06-2017 tại chùa Bai Chhau, thọ 95 
năm, 74 hạ lạp, nguyên quán trú quán Mỹ Xuyên- Sóc Trăng - /heo 
trang nhà www.giacngo.vn 


- Nguyễn Như Danh (1924 -2016), Cư sĩ, quy y với HT Thiện 
Siêu- chùa Từ Đàm, pháp danh Nguyên Thông, ông lớn lên ở 
Quảng Nam, lập nghiệp ở Huế. Từ năm 1941-1947, ông viết tập 
thơ Dư Vang, là tác phẩm thơ tình lãng mạn do biến cố vợ con chết 
sớm. Từ 1947-1952, ông viết tập thơ Xuân khói lửa, là những vần 
thơ kêu gọi đấu tranh chống thực dân Pháp. Năm 1951, ông bắt 
đầu tham gia tổ chức GĐPT và trải qua các chức vụ: huynh trưởng 
GĐPT Phú Hòa; Thư ký BHD GĐPT Thừa Thiên; Phó thư ký 
BHD GĐÐPT Trung phần; Đoàn trưởng Đoàn cựu huynh trưởng 
GĐPT Thừa Thiên Huế. Năm 1956, ông là huynh trưởng cấp Tần. 
Từ năm 1952, ông làm Thư ký #ường Bồ Đề Thành Nội cho đến 
ngày thống nhất 1975. Ngoài làm thơ, ông là ngòi bút viết văn sắc 
sảo, cùng với huynh trưởng Tâm Đại Lê Văn Dũng phụ trách cơ sở 
truyền thông PG /#oø Đàm, những bài diễn văn Phật đản hàng năm 
tại Huế phần lớn do ông chấp bút. Ông mất ngày 28-4-2016 tại 
Huế, thọ 93 năm, nguyên quán Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


78 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Trần Dạnh (1926 -2009), Hòa thượng, pháp danh Kesaravinayo 
Maha, Nguyên quán tại phum Đikrohom, xã Hàm Tân, huyện Trà 
Cú, tỉnh Trà Vinh. Nguyên Hiệu trưởng Trường xóa mù chữ và 
Pali Vinaya Trung cấp. Nguyên Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi 
Yêu nước tỉnh Trà Vinh suốt 5 nhiệm kỳ. Ngài đã được Đại hội 
suy tôn làm thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử làm ủy viên 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi 
Phật (2009). Và đồng thời được chư Tăng, Phật tử cung thỉnh làm 
Prắc Mekone Phật giáo Khmer tỉnh Trà Vinh cho đến ngày nhập 
Niết bàn. Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến Chỗng Mỹ 
Hạng nhất, Huy chương Vì Sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, Huy 
chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Huy chương Về Sự nghiệp phát 
triển dân tộc miền núi, Bằng Tuyên đương Công đức của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen. Thuận thế vô 
thường, ngài an nhiên viên tịch vào lúc 20giờ 50 phút, ngày 05 
tháng 6 năm 2009, (nhằm ngày 13 tháng 5 năm Kỷ Sửu, Phật lịch 
2553). Hưởng thọ 84 xuân, Giới lạp 63 Hạ. - /heo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Danh Dện (1917 -1987), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, thế danh Danh Dện, pháp danh Ekapanna (Nhất trí), xuất 
gia năm 1943 lúc 26 tuổi và thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Thứ 
Hồ-Tà Mum do HT Tăng Óc làm Thầy tế độ. Hai năm sau, ngài 
đến chùa Mandà Muni- Tà Mum để học thêm kiến thức. Sau đó, 
ngài được cách mạng mời tham gia hội nghị tại chùa Lăng Dưa- Cà 
Mau. Khi ngài trở về chùa cũ của mình, thì thấy lính Pháp đã đuôi 
dân làng đi cả, ngài bèn về chùa Sóc Veng Cñ và tạm trú ở đây 6 
tháng. Năm 1947, ngài đến chùa Láng Cát- Rạch Giá và chùa 
Khiang Oong học thêm với HT Tăng Sanh. Được sự giúp đỡ tận 
tình của HT Tăng Sanh, ngài đã lưu trú tại đây đến cuối đời. Năm 
1955, ngài được bầu làm Phó trụ trì chùa Khilang Oong. Năm 1970, 
ngài Tăng Sanh viên tịch, ngài được bầu kế thừa trụ trì chùa 
Khlang Oong. Năm 1975, ngài được cung thỉnh làm Thây tế độ 
(HT Đàn đầu) trong các giới đàn PG Nguyên thủy ở khắp miền 
Tây Nam bộ. Năm 1977, ngài vận động xây dựng Đại Tháp thờ 4 
vị sư liệt sĩ hy sinh năm 1974. Năm 1979, ngài lại vận động xây lại 
chùa Thứ Hồ đã bị tản phá bởi chiến tranh. Năm 1983, ngải vận 
động xây dựng lớp học cho con em Khmer xóa nạn mù chữ. Ngài 


79 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


xả báo thân ngày mồng § tháng § năm Đinh Mão (1987) thọ 70 
năm, 44 hạ lạp, nguyên quán trú quán Rạch Giá- Kiên G1ang - /heo 
Danh Sol cung cấp 


- Thích Hạnh Diên (1912 -2017), Hòa thượng, thế danh Trương 
Quang Phó, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 42, pháp danh Hạnh 
Diên, pháp hiệu Vĩnh Trường. Ngài trụ trì chùa Viên Giác Thanh 
Sơn- Núi Thình Thình- xã Bình Tân- huyện Bình Sơn- Quảng 
Ngãi. Ngài xả báo thân tại chùa Viên Giác ngày 12 tháng 2 năm 
Định Dậu (09-03-2017), thọ 104 năm, 75 hạ lạp, bảo tháp lập ở 
khuôn viên chùa Viên Giác- núi Thình Thình. Ngài nguyên quán 
Tịnh Khê, trú quán Bình Sơn- Quảng Ngãi - (heo trang nhà 
WWW.ĐIqCHĐ0.VH 


- Thích Quang Diệp (1915 -1968§), Hòa thượng, đệ tử HT Huệ 
Minh-chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Liên, pháp tự Quang Diệp, 
pháp hiệu Chơn Tánh, ngài là học tăng PHĐ Tây Thiên-Huế. 
Những năm 1950-1960, ngài được Giáo hội cử làm Chánh đại diện 
Lâm thời PG các tỉnh Cao nguyên miền Nam Việt Nam. Năm 
1960, ngài được sơn môn mời về Giám tự tô đình Từ Hiếu, sau đó 
trụ trì chùa Từ Phong Lan Nhã-Huế, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tiêu Diêu (1892 -1963), Thượng tọa, Thánh tử đạo pháp 
nạn 1963, thế danh Đoàn Mễ. Ngài xuất gia năm 1930 với HT Tịnh 
Khiết- chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Nguyện, pháp hiệu Tiêu 
Diêu. Năm 1952, ngài thọ đại giới và xin phép bổn sư cho đến sau 
vườn chùa Châu Lâm dựng am tranh nhập thất tu niệm. Năm 1963, 

pháp nạn PG xảy ra, ngài quyết định đến sân chùa Từ Đàm tự thiêu 
lúc 04 giờ sáng ngày 16 tháng § năm 1963 để cúng dường đạo 
pháp. Ngài trụ thế 71 tuổi đời với 32 tuổi đạo. Năm 1965, 
GHPGVNTN đã truy phong thánh tử đạo cho ngải, nguyên quán 
trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Huyền Diệu, tục danh Lâm Trung Quốc, sinh năm 1946, 
tại Ba Tri, Bến Tre. Xuất gia tu học với lão Hòa thượng Thích 
Hoằng Nhơn ở chùa Mai Sơn, Tịnh Biên (An Giang). Nguyên chủ 
nhiệm tờ Nhật báo Ció Nam (nhưng chỉ một năm sau do tô cáo tội 


80 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ác Mỹ Sơn, Mỹ Lai trước toà án Hoa Kỳ, phiên xứ 2]-12-1969 ủy 
quyên cho luật sư Paul Martingking đại diện quyên lợi nạn nhân bị 
đình bản), Trước năm 1975, Ngài đã sang Pháp du học và hoàn 
thành học vị Tiến sĩ khoa thần học tại Đại học Sorbornne, Pháp. 
Sau đó, ngài tiếp tục sang Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu và tu hành. 
Khai sơn và trụ trì Việt Nam Phật Quốc tự, Ấn Độ, Khai sơn và trụ 
trì Việt Nam Phật Quốc tự, Lumbim (Lâm Tỳ NI), Nepal, Chủ tịch 
Liên đoàn Phật giáo quốc tế Lâm Tỳ Ni. Từng được Nepal đề cử 
giải Nobel Hòa bình nhưng ngài từ chối. Thích Huyền Diệu, người 
khởi xướng đầu tiên, kêu gọi cộng đồng Phật giáo thế giới, khôi 
phục các thánh tích Phật giáo tại Nepal và Ấn Độ, và xây dựng hai 
ngôi chùa Việt Nam tại hai thánh tích quan trọng là Lâm-tỳ-ni 
(Lumbini) và Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya). Thích Huyền Diệu 
cũng là nhà sư có công đầu trong việc thuyết phục phe du kích 
quân Maoist và chính phủ Nepal ngồi vào bàn đàm phán, ký kết 
hiệp ước hòa bình, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, làm 
hơn 13.000 người thiệt mạng. /heo Thích Vân phong biên khảo 


- Thích Trí Diệu (1916 -1982), Hòa thượng, pháp danh Không 
Vân, hiệu Trí Diệu, đời thứ 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 20 pháp 
phái Vạn Phong Thời Ủy. Ngài thế danh Nguyễn Trí Diệu, sinh 
năm Bính Thìn (1916) tại thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Thành, huyện 
An Nhơn, Bình Định. 13 tuổi theo Quốc sư Phước Huệ xuất gia tại 
Tổ đình Thập Tháp. Theo học PHĐ Thập Tháp, Bình Định và PHĐ 
Tây Thiên, Huế. Năm 27 tuổi được cử làm Giám viện tô đình Thập 
Tháp. Năm 30 tuổi làm trụ trì chùa Pháp Tràng, huyện Vĩnh 
Thạnh. Kế đó được cải bố làm trụ trì chùa Huệ Quang, huyện Phù 
Cát, Bình Định. Sau khi HT Huệ Chiếu trùng tu chùa Phước Long 
tại thị trần Phú Phong, huyện Tây Sơn thì Ngài được môn phái cử 
về trú trì cho đến cuối đời. Ngài từng đảm nhận Chánh đại diện PG 
huyện Bình Khê. HT viên tịch vào ngày I7 tháng 4 năm Nhâm 
Tuất (1982) hưởng thọ 66 tuổi. Ngài sinh và trú quán tại Bình Định 
- theo trang nhà www.bodephafquoc.com 


- Tâm Diệu, Cư sĩ, NNC Phật giáo, sinh năm 1943, pháp danh 
Tâm Diệu, bút hiệu Hoàng Liên Tâm, thê danh Nguyễn Xuân 


81 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quang, Cử nhân Khoa học Điện toán đại học UỦniversity of 
Mississippi, Oxford, Hoa kỳ, ông là đệ tử của HT Đôn Hậu tại 
chùa Thiên Mụ-Huế năm 1967, thọ pháp với HT Duy Lực năm 
1990, thọ Bồ tát giới năm 2000 tại chùa Tường Vân-Huế. Cư sĩ 
hiện là Chủ biên Website 7 Viên Hoa Sen , Chủ nhiệm nhà xuất 
bản Ananda Viet Foundation và là soạn giả các sách về dinh đưỡng 
& Phật Học đã được xuất bản chính thức tại Việt Nam và Hoa Kỳ: 
Thực Phẩm Rau Đậu Qua Lăng Kính Khoa Học (1997); Quan 
điểm về ăn chay của Đạo Phật (1998, 1999, 2000); Đậu nành 
nguôn dinh dưỡng tuyệt hảo.(1999); Dinh dưỡng ngăn ngừa bệnh 
tật (2000, 2002), Phật Pháp Trong Đời Sống, Cẩm Nang Cư Sĩ; 
nguyên quán Hưng Yên, trú quán Hoa Kỳ - /heo trang nhà 
wwW.quangduc.com 


- Thích Viên Diệu (1954 -2015), Hòa thượng, thế danh Trần Bá 
Kông, xuất gia năm 1973 với HT Thiện Tắn- chùa Thiền Tôn- 
Huế, pháp danh Nguyên An, pháp tự Viên Diệu, pháp hiệu Huyền 
Đức. Năm 1976, ngài thọ đại giới tại tổ đình Án Quang do HT 
Hành Trụ làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1985, ngài định cư ở 
Canada và trụ trì chùa Quan Âm ở Montreal. Năm 1990, ngài khai 
sơn chùa Thiền Tôn tại Montreal và trụ trì chùa Bồ Đề ở TP 
Quebec. Năm 1992, GHPGVNTN hải ngoại tại Canada được thành 
lập, ngài giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ. Năm 2007, ngài 
mua một khu đất rộng 85 mẫu ở Ontario xây dựng tô đình Thuyền 
Tôn hải ngoại. Tâm nguyện còn dỡ dang thì ngài xả báo thân ngày 
mồng 5 tháng 7 năm Ất Mùi (18-08-2015) thọ 62 năm, 42 giới lạp, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Canada. 


- Danh Dinl (1908 -1992), Hòa thượng, Sư cả hệ phái PG Nam 
Tông Khmer, xuất gia năm 1930 tại chùa Peang-Som-Ritch- Mỹ 
Tú- Sóc Trăng, pháp danh đa Ppannd. Năm 1933, ngài sang tu 
học và hành đạo ở Campuchia đến năm 1949 trở về Việt Nam lần 
thứ nhất. Năm 1951, ngài trở lại Campuchia lần thứ hai để giảng 
dạy và tu hạnh Đầu đà. Năm 1974, ngài chính thức trở về Việt 
Nam hành đạo. Năm 1977, ngài được cử trụ trì chùa Si Muri 
Varisà-Peang Som Ritch- Mỹ Tú, Sóc Trăng, ngài thị tịch ngày 25 
tháng 7 năm Nhâm Thân (23-08-1992) thọ 84 năm, 62 tuổi đạo, 


82 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


nguyên quán Sóc Trăng, trú quán Cao Miên-Sóc Trăng - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Hồ Thăng Doanh (1869-1941), Tú tài, Cư sĩ, Tú tài Hồ Thăng 
Doanh sinh năm Kỷ Ty (1869), người làng Khuê Đông, Hòa Quý, 
Hòa Vang, Đà Nẵng. Thân phụ là cụ ông Hồ Đăng Phái và thân 
mẫu là cụ bả Đặng Thị Đào. Ông thi đỗ Tú tài vào khoa thi đời vua 
Thành Thái. Sau khi lập gia đình với bà Trần Thị Toán, ông về 
sống tại quê vợ dưới chân Ngũ Hành Sơn. Từ đây, Ông để tâm 
nghiên cứu Phật học, thường lên chùa Tam Thai và Linh Ứng để 
đàm đạo với các Thiền sư. Ông quy y với Ngài Tăng cang Từ Trí 
nên có pháp danh Chơn Cân. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng 
Từ Trí, vào năm 1916, Ông đã biên soạn cuốn Ngũ Hành Sơn Lục, 
một tác phẩm có giá trị về lịch sử của Phật giáo Ngũ Hành Sơn. 
Đồng thời Ông soạn lời cho văn bia Hòa thượng Phổ Bảo tại chùa 
Chúc Thánh cũng như văn bia Hòa thượng Từ Trí tại chùa Linh 
Ứng. Thông thường trong các văn bia Ông thường để là: "Bạn 
Tăng Hành Sơn Tú Tài Hô Thăng Doanh" Nghĩa là người bạn của 
chư Tăng, tú tài Hồ Thăng Doanh ở núi Ngũ Hành. Ông qua đời 
vào ngày mồng 7 tháng I1 năm Tân Ty (1941), hưởng thọ 73 tuổi. 
Ban đầu mộ phần được an táng dưới chân Ngũ Hành Sơn, về sau 
được con cháu cải táng về nghĩa trang gia tộc tại Hòa Sơn. Đa 
phần các tác phẩm của Ông đều bị thất lạc, chỉ còn lưu tại cuốn 
Ngũ Hành Sơn Lục - heo fư liệu Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Pháp Dõng (1915 -1982), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42, thế danh Trần Quang Phải, 
xuất gia năm 1934 với tổ Huệ Đăng- chùa Thiên Thai- Bà Rịa, 
pháp danh Thiện Dõng, pháp tự Trừng Lực, pháp hiệu Pháp Dõng 
và tu học nơi đây trong § năm. Năm 1941, ngài được thọ đại giới 
tại giới đàn chùa Long Hòa. Sau khi thọ giới ngài về quê khai sơn 
chùa Tường Quang ở An Phú Đông- Gia Định. Năm 1945, Hội PG 
Cứu quốc tỉnh Gia Định được thành lập, trụ sở đặt tại chùa Tường 
Quang và ngài giữ chức Phó hội trưởng của hội. Năm 1951, ngài 


83 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


giữ chức Chủ tịch Mặt trận Liên Việt- Việt Minh tỉnh Gia Định- 
Tây Ninh, lẫy bí danh là Thích Quang Minh. Năm 1955, ngài trở 
về trùng tu chùa Tường Quang sau chiến tranh. Năm 1960-1970, 
ngài về chùa Thiên Trường ở quận § Sài Gòn, nhập thất chuyên trì 
lạy kinh Pháp Hoa trong 15 năm tại đây. Năm 1975-1982, ngài về 
lại trụ trì chùa Tường Quang và mở phòng thuốc Nam châm cứu từ 
thiện. Năm 1981, ngài được cung thỉnh vào Thành viên HĐCM 
GHPGVN, ngài xả báo thân ngày mồng 5 tháng 10 năm Nhâm 
Tuất (1982) thọ 6§ năm, 42 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Hóc 
Môn Gia Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


Du 


- Võ Đình Dung (1900 -1967), Cư sĩ, pháp danh Tâm Thuần, ông 
là nhà doanh nghiệp, thầu khoán kiến trúc, một Phật tử nhiệt thành 
với phật sự hai tỉnh Đà Lạt- Lâm Đồng và Nha Trang- Khánh Hòa. 
Cư sĩ và gia đình góp công cùng các cư sĩ khác mua đất xây dựng 
chùa Linh Sơn làm trụ sở cho tỉnh hội PG Lâm Đồng. Ngoài ra, 
các công trình PG ở Huế và Nha Trang được ông phụ trách xây 
dựng. Ông đã góp công lao xây dựng PG Trung kỳ giai đoạn 50- 
60 của thế kỷ XX, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Đà Lạt Lâm 
Đồng - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Huyền Dung (1918 -2014), Hòa thượng, pháp húy Như 
Lễ, đệ tử Tổ Chơn Giám, chùa Bích Liên-Bình Định. Năm 1940, 
học tăng Phật học viện Báo Quốc, đồng khai sáng Phật học đường 
Liên Hải, chủ bút báo Từ Bi Âm, sáng lập hai Phật học viện Mai 
Sơn và Sùng Đức, thành viên Ban giám đốc Phật học đường Nam 
Việt- chùa Ấn Quang và giáo sư bậc Cao đẳng Phật học đường 
Nam Việt- chùa Ấn Quang. Ngài là Trị sự trưởng Giáo hội Tăng 


84 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


già Nam Việt. Năm 1953, ngài xuất ngoại du học và hoằng pháp tại 
Anh quốc, tốt nghiệp Thạc sĩ đại học Luân Đôn. Năm 1999, sang 
Hoa kỳ định cư và giảng dạy Phật học, ngài xả báo thân vào Rằm 
tháng 2 năm Giáp Ngọ (15-03-2014) thọ 96 năm, 75 hạ lạp, 
nguyên quán Bình Định, trú quán Anh quốc và Hoa Kỳ - xem thêm 
ở wWW.quangduc.com 


- Thích Viên Dung (1903 -1972), Hòa thượng, là đệ tử HT Đắc 
Quang, được pháp danh Hồng Cảnh, pháp tự Viên Dung, pháp hiệu 
Huyền Nghĩa, học tăng PHĐ Tây Thiên và Báo Quốc, trụ trì chùa 
Khánh Vân của dòng tộc Lựu Bảo. Năm 1947, chùa bị giặc Pháp 
đốt phá, ngài qua chùa Linh Mụ tu học và được Giáo hội cử phụ 
trách Nghi lễ cho PG tỉnh nhà. Đến khi bình yên, ngài trở về chùa 
cũ xây dựng lại và hoằng pháp lợi sanh cho đạo tràng viên mãn, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức(& Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Phạm Anh Dũng, Cư sĩ, pháp danh Nhật Trí, sinh năm 1958, 
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Cao học Khoa học lịch sử, ông 
xuất thân là tu sĩ chùa Thiên Quang-Thủ Đức, sau khi tốt nghiệp 
Kiến trúc sư, ông chuyên môn giảng dạy về kiến trúc chùa tháp PG 
Việt Nam, Trưởng khoa kiến trúc cổ tại đại học Kiến trúc TP Hồ 
Chí Minh, NNC Phật giáo, thành viên Trung tâm Nghiên cứu 
PGVN, nguyên quán Gò Công, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Giác Dũng (1929 -2013), Hòa thượng, hệ phái PG Khát sĩ 
Việt Nam, thế danh Lê Mỹ, xuất gia năm 1964 với trưởng lão Giác 
An- tịnh xá Ngọc Long- Diêu Trì- Bình Định, pháp danh Thiện 
Mẫn. Năm 1965, ngài thọ giới Sa di và được pháp hiệu Giác Dũng. 
Năm 1969, ngài thọ đại giới tại tịnh xá Ngọc Hải- Cam Ranh do 
trưởng lão Giác An- Trưởng Giáo đoàn III làm Đàn đầu truyền 
giới. Từ đó ngài dẫn thân hành đạo, lưu trú trải qua các miễn tịnh 
xá: Ngọc Hạnh- Kon Tum, Ngọc Cát- Phan Thiết, Ngọc Sơn- 
Bình Định, Ngọc Phúc- Gia Lai, Ngọc Phú- Tuy Hòa... Năm 1972, 
ngài về Bình Tuy khai sơn tịnh xá Ngọc Minh. Năm 1975, ngài về 


85 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trụ tại tịnh xá Ngọc Quang- Ban Mê Thuột- Đăk Lăk hoằng hóa độ 
sanh tại đây. Năm 1976, ngài được cử làm Trị sự trưởng Giáo đoàn 
II. Năm 2001, ngài được suy cử làm Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III. 
Năm 1997-2007, ngài làm Trưởng BTS PG tỉnh Đăk Lăk. Năm 
2007, ngài được suy tôn làm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk 
Lăk, ngài thu thần tịch diệt vào ngày 25 tháng 2 năm Quý Ty (05- 
04-2013) thọ 84 năm, 44 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán 
Đăk Lăk - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Giác Dũng, Thượng tọa, sinh năm 1963, thế danh Thân 
Văn Vẫn, đệ tử HT Tâm Châu-chùa Từ Quang, tốt nghiệp Học 
viện PGVN khóa 2 và du học Nhật Bản, là Phó trụ trì tổ đình Vĩnh 
Nhiêm-TP Hỗ Chí Minh, kiêm trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm- Quận 
12 (Gò Vấp), tác phẩm: Phật giáo Việt nam, Dân tộc Việt Nam ; 
Lịch sử Phật giáo Nhật Bản, nguyên quán Bắc Giang, trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


- Thích Trí Dũng (1906-2001), Hòa thượng, sinh năm 1906 tại 
thôn Ứng Luật, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, 
Khi phụ thân của ngài bị thực dân Pháp bắt đày đi Côn Đảo và qua 
đời tại đó, Ngài được cụ Huỳnh Thúc Kháng đưa về nuôi dưỡng. 
Ngài đã xuất gia đầu Phật từ thuở ấu niên. Năm 1934, khi Hội Phật 
giáo Bắc kỳ thành lập, ngài được cử làm Ủy viên T.Ư Hội. Năm 
1946, Hòa thượng là Ủy viên Hội Liên Việt Liên khu 3, được vinh 
dự yết kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1947, do có công giải cứu 
2.000 người yêu nước bị địch giam cầm ở Phát Diệm (Ninh Bình), 
Hòa thượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi. Nguyên thành 
viên HĐCM GHPGVN; Chứng minh đạo sư môn phái Vĩnh 
Nghiêm — khai sơn chùa Nam Thiên Nhất Trụ- Thủ Đức, khai sơn 
chùa Phổ Quang của nghĩa trang hội PG Bắc Việt ở Tân Sơn Nhất. 
Ngài viên tịch ngày mông 9 tháng 10 năm Tân Ty (23-11-2001). 
Do có nhiều cống hiến và đức hạnh, năm 1997, ngài vinh dự được 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước hạng nhì. Nguyên quán Kim Sơn- Ninh Bình, trú quán Tp Hồ 
Chí Minh - /heo Thích Vân Phong sưu khảo 

- Lê Văn Dũng (1927 -I979), Cư sĩ, pháp danh Tâm Đại. Năm 
1949, Cư sĩ tham gia Gia đình Phật Hóa Phổ và tô chức nhiều trại 


S6 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


huấn luyện Huynh trưởng các cấp. Năm 1963-1966, trong 2 cuộc 
pháp nạn, ông đã sát cánh cùng chư tôn đức Tăng già trong các 
phật sự cần đến GĐÐPT. Ông tham gia chương trình phát thanh PG 
thường kỳ trên đài phát thanh Huế trong suốt 20 năm từ 1951. 
Cũng trong thời kỳ này, ông thường xuyên điều khiển các chương 
trình lễ Phật đản và các lễ lớn khác tại Thừa Thiên Huế. Ông làm 
VIỆC tại /rờng Bồ Đề Thành Nội Huế với cương vị Quản lý từ năm 
1955-1970. Năm 1970, Cư sĩ thành lập 7zung tâm Hoa Đảm là 
trung tâm xuất bản, phát hành băng đĩa ghi âm PG lớn nhất thời 
bấy giờ. Sau năm 1972, ông và gia đình chuyển vào sống ở Sài 
Gòn tiếp tục điều hành trung tâm Hòa Đàm Sài Gòn. Ông là tác giả 
phần lời trong 2 ca khúc nỗi tiếng PG, viết chung với nhạc sĩ Văn 
Giảng (Nguyên Thông): Tờ Đàm quê hương tôi ; Có nhưng hồi 
chuông, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Lý Việt Dũng, Cư sĩ, NNC Phật học, dịch giả, sinh năm 1939, 
tuổi thơ của ông cũng lắm phen lênh đênh. Ông là quý tử của nhạc 
sĩ Lý Khi, người có ngón đàn kìm vang danh một thời và thuộc lớp 
đàn anh của nhạc sĩ Cao Văn Lầu (tác giả của “Dạ cổ hoài lang”). 
Có gắng vượt qua các biến động thời cuộc để theo nghiệp đèn 
sách, nhưng rồi chiến tranh những năm 1960 vẫn cuốn ông xa rời 
giác mơ trở thành thầy giáo. Quá đam mê chữ nghĩa, ông tự học, tự 
mò mẫm và rồi sở hữu lượng kiến thức không lỗ, am hiểu nhiều 
ngôn ngữ như Anh, Pháp, chữ Hán, chữ Nôm, trở thành dịch giả 
nỗi tiếng trong giới chuyên môn ở TP. HCM. Ông đã biên dịch, 
hiệu đính và chỉnh lại những chỗ chưa hợp lý của bản dịch quyền 
"Gia Định Thành thông chí" nức tiếng, khắc phục những điểm 
nhằm lẫn của bản dịch cũ do dịch giả chưa thông tường chữ Nôm, 
để các giảng viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu hiểu hơn về 
phong tục tập quán Nam Bộ thời nhà Nguyễn. Ông cũng từng khảo 
cứu và xác nhận các chữ bị Hoàng đế Minh Mạng cho đục bỏ trên 
bia mộ thân sinh Tả quân Lê Văn Duyệt. Ông cũng đồng thời là 
một trong số ít Cư sĩ tại gia được GHPGVN mời giảng dạy về 


87 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thiền ngữ tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP. HCM. Hiện ông 
là thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, ông giảng dạy Hán 
Nôm tại Học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh và làm thông dịch 
viên tiếng Anh cho các chuyên gia, tham gia ban dịch thuật Linh 
Sơn Pháp bảo của HT Tịnh Hạnh-Đài Loan, tác phẩm: Tịnh Độ 
Thánh Hiển Lục (trọn bộ 4 quyền) ; Cảnh Đức Tỉ uyên Đăng Lục ; 
Cao Tăng Truyện, nguyên quán Bạc Liêu, trú quán Đồng Nai - 
theo Thích Ván Phong biên khảo 


- Thích Hưng Dụng (1915 -1998), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, thế danh Đào Ngọc Thó, xuất gia năm 1926, đệ 
tử HT Tâm Khoan- Tăng cang chùa Diệu Đế, pháp danh Trừng 
Hóa, pháp tự Lương Bật. Năm 1934, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Sắc tứ Thạch Sơn- Quảng Ngãi do HT Hoằng Thạc làm Đàn 
đầu truyền giới. Năm 1946, ngài được cử trụ trì chùa Hội quán 
Phật học tỉnh Quảng Trị. Năm 1964, kế thế trụ trì chùa Kim Tiên- 
Huế. Năm 1992, ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM 
GHPGVN. Năm 1994, ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu truyền 
giới trong giới đàn chùa Báo Quốc, ngài xả báo thân ngày mồng 7 
tháng 11 năm Mậu Dần (1998) thọ 84 năm,70 hạ lạp, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Thanh Duệ, Hòa thượng, sinh năm 1955, Ủy viên Thư ký 
TW GHPGVN, Viện trưởng phân viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam phía Bắc, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Yên Bái và Vĩnh 
Phúc, trú xứ chùa Quán Sứ-Hà Nội, nguyên quán Nam Định, trú 
quán TP. Hà Nội. 


- Hải Thuận Lương Duyên (1806 -1895), Hòa thượng, cũng gọi 
là Diệu Giác Thiên sư, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 40, ngài họ 
Đỗ, xuất gia năm 13 tuổi với Tăng cang Tánh Thiên Nhất Định. 
Năm 1830 thọ đại giới tại chùa Báo Quốc do HT Tế Chánh Bốn 
Giác làm Đàn đầu truyền giới, pháp danh Hải Thuận, pháp tự 
Lương Duyên, pháp hiệu Diệu Giác. Năm 1849, được cử trụ trì 


88 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa Diệu Đề và sau đó được phong làm Tăng cang chùa này. 
Năm 1859, ngài trụ trì và trùng tu chùa Báo Quốc. Năm 1886, ngài 
được vua ban một y vàng øgỡ thể bá nạp. Năm 1891, ngài khai đại 
giới đàn ở chùa Báo Quốc và làm Đàn đầu truyền giới, năm ấy 
ngài đã 89 tuổi. Ngài thế độ 40 vị và phú pháp 9 cao đồ có pháp 
danh chữ 7anh và pháp tự chữ Tâm, gọi là Cứu Tâm. Ngài thị tịch 
ngày 13 tháng Giêng năm Ất Mùi (1895) thọ 90 năm, 66 hạ lạp, 
tháp lập bên hữu chùa Báo Quốc tên là "Diệu Quang Tháp" - theo 
Chu tôn Thiên đức đ&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 1 


- Thích Thiện Duyên, Hòa thượng, sinh năm 1926, thế danh Võ 
Đình Như. Năm 1941, ngài xuất gia lúc 15 tuổi với HT Quảng 
Đức- chùa Tịnh An. Năm 21 tuổi, ngài đến cầu pháp với HT Giác 
Tánh- chùa Hưng Long, được pháp danh Quảng Thành, pháp tự 
Thiện Duyên. Năm 1953, PHĐ Nha Trang được thành lập, ngài 
được bồn sư cho theo học tại đây. Năm 1957, ngài thọ đại giới tại 
đại giới đàn Hộ Quốc- PHV Trung phần- chùa Hải Đức, được bổn 
sư ban pháp tự Quán Ngôn. Sau khi tốt nghiệp, ngài được Tổng hội 
PG Trung phần bổ nhiệm làm giảng sư đi giảng dạy các tỉnh thuộc 
Trung phần, ngài có duyên hoằng hóa tại Quảng Nam. Năm 1962, 
tỉnh Quảng Nam tách làm 2: Quảng Tín và Quảng Nam, ngài được 
Tổng hội PGVN bồ nhiệm làm Hội trưởng PG tỉnh Quảng Tín- trụ 
sở đặt tại chùa Hòa An. Năm 1963-1965, ngài khai sơn chùa Đạo 
Nguyên- là trụ sở mới của tỉnh hội PG Quảng Tín. Năm 1964, 
GHPGVNTTN ra đời, ngài làm Chánh đại diện Tỉnh hội PG Quảng 
Tín. Năm 1977, 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Đà Nẵng nhập 
lại làm một, ngài giữ chức Phó đại diện tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. 
Năm 1981, GHPGVN ra đời, ngài giữ chức Phó BTS Thường trực 
PG tỉnh QNĐN. Năm 1997, Quảng Nam Đà Nẵng lại chia tách 
tỉnh, ngài làm Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam. Từ năm 1981, 
ngài là ủy viên HĐTS GHPGVN, đến năm 1996, ngài làm Trưởng 
BHD Nam Nữ Phật tử TW GHPGVN. Từ năm 2012, ngài được 
suy cử vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN và Phó chủ tịch 
HĐTS GHPGVN, ngài nguyên quán Phù Cát- Bình Định, trú quán 


89 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
Quảng Nam - £heo trang nhà www.phafgiaoquangnam.vn 


- Thích Huệ Duyệt (1863-1933), Hòa thượng, Tăng Cang, Pháp 
danh Chơn Cảnh, pháp tự Đạo Hoằng, pháp hiệu Huệ Duyệt, đời 
40 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Nguyễn Cảnh, sinh ngày 13 tháng Chạp năm Quý Hợi (1863) 
tại làng Bảo An, Điện Bàn. Xuất gia làm đệ tử Hòa thượng Ấn Lan 
Từ Trí tại chùa Tam Thai. Thọ Tỳ kheo năm Định Dậu (1897) tại 
chùa Long Tiên với ngài Ấn Hướng Pháp Nhãn (Mộc Y Hòa 
thượng). Năm Bính Ngọ (1906) khai sơn chùa Bảo Thọ tại thôn 
Thọ Sơn huyện Duy Xuyên. Năm Nhâm Tuất (1922) được triều 
đình Sắc phong Tăng Cang và bổ làm trụ trì Ngự kiến Vĩnh An tự 
tại Duy Xuyên. Ngài viên tịch ngày mồng 2 tháng 3 năm Át Hợi 
(1935), thọ 73 tuổi. Ngài nguyên và trú quán Quảng Nam - /heo 
Thích Như Tịnh sưu khảo 


Dư 


- Lê Dư (1882 -1967), Cư sĩ, nhà báo, tên thật là Lê Đăng Dư, tên 
hiệu là Sở Cuồng, ông làm việc ở Sở toàn quyền và trường Viễn 
Đông Bác cổ, là sáng lập viên Hội Phật giáo Bắc Kỳ và 10 năm từ 
1935-1945 làm Quản lý và cô vấn hội PGBK, Lê Dư đã có 
nhiều đóng góp cho công cuộc chấn hưng Phật giáo. Ông là 
người thay mặt BTS sự đón tiếp các khách nước ngoài đến 
thăm Hội như Hòa thượng Thúy Tuệ ở Tùng lâm Hồ Bắc, 
Trung Quốc tháng 6 năm 1937; Hòa thượng Thái Lan pháp 
danh Bồng Chỉ trụ trì chùa Chang Say Thái Lan; Đại sư Thái 
Hư năm 1940. Lê Dư là đại diện Hội PGBK giao dịch với sở 
Đốc Lý Hà Nội thông qua bản vẽ xây dựng chùa Quán Sứ; 
tham gia soạn thảo Điều lệ bầu Hậu quyên tiền làm chùa. Loạt 


90 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


bài Hà thành kim tích khảo đăng trong tạp chí Nam Phong phần 
chữ Hán, số 80-81 ra tháng 2 và tháng 3 năm 1924 của ông khảo 
sát rất nhiều đình, đền, chùa và các di tích lịch sử ở Hà Nội (sau 
này được các học giả miền Nam dịch đăng trên tạp chí Vạn Hạnh 
năm 1967). Tác phẩm: Phổ chiếu thiên sư thi văn tập (Tập thơ văn 
của Thiền sư Phổ Chiếu,1932), không rõ ông sinh năm nào, 
nguyên quán Nông Sơn- Điện Bàn- Quảng Nam, trú quán Hà Nội - 
theo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Bùi Hữu Dược, Tiến sĩ Tôn giáo học, NNC tôn giáo, sinh năm 
1960. Năm 2008, ông được cử làm Vụ trưởng vụ Phật giáo- Ban 
Tôn giáo Chính phủ. Ông có những đóng góp nhất định cho sự ổn 
định và phát triển PG trên mọi phương diện. Tác phẩm liên quan: 
Vua Phật - Đoàn cải lương Trung ương I dựng năm 2014 ; Huyễn 
Trần Công Chúa - Đoàn cải lương Trung ương I dựng năm 2017, 
nguyên quán Nông Cống-Thanh Hóa, trú quán Hà Nội - eo WNC 
Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Hoằng Dự, sinh năm 1967, thế danh Tô Hoằng Dự, pháp 
tự Hân Kiến, sinh năm 1964, xuất gia năm 1969 với trưởng lão HT 
Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức và thọ Cụ-túc giới năm 1984, 
giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN TP Hồ Chí Minh, Cử nhân 
Học viện PG khóa II, học viên cao học Tôn giáo học Học viện 
KHXH, khai sơn và trụ trì chùa Bửu Lâm- Trảng Bàng Tây Ninh, 
nguyên quán Trảng Bàng-Tây Ninh, nguyên quán trú quán Trảng 
Bàng Tây Ninh. 


- Nguyễn Hồng Dương, Phó giáo sư, Tiến sĩ, sinh năm 1952, 
NNC Phật giáo, nguyên viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo- 
viện Hàn lân KHXHVN, chủ trì các hội thảo về PG, đồng tác giả 
các tác phẩm lịch sử PG, tác phẩm: Phật giáo thời Đinh và Tiển Lê 
trong công cuộc dựng nước và giữ nước (2010). Lịch sử Phật giáo 
tỉnh Ninh Bình (2017), nguyên quán Yên Mô-Ninh Bình, trú quán 
Hà Nội. 


9] 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Huỳnh Bá Huệ Dương (1904 -2015), Cư sĩ, pháp danh Tâm Thị, 
nhà báo, nhà giáo, Vụ trưởng vụ Học sinh Phật tử thuộc Tổng vụ 
Thanh niên GHPGVNTN, ông là người phát hiện di cốt của liệt nữ 
Quách Thị Trang từ nơi chôn cất khuất ân về nơi an táng tại chúa 
Phổ Quang-Tân Bình, chủ nhiệm báo Đất Tô, ông mất tại TP Hồ 
Chí Minh. 


Đa 


- Trần Văn Đại (1876 -1952), Cư sĩ, tác gia,Tuần phủ trí sĩ, 
Trưởng ban Đại lý Hội PG tỉnh Hải Dương, Phó hội trưởng Hội 
PGBK (1939-1942), Phó Hội trưởng Hội Việt Nam Phật giáo từ 
1951-1953. Ông là một trong những Chánh Đại lý Phật giáo địa 
phương có nhiều Phật sự chân hưng Phật giáo được ghi nhận: Xây 
dựng chùa Hội quán Đông Thuần ở thị xã Hải Dương; năm 1938 
ông là người đi đầu bỏ tục đốt vàng mã trong ngày lễ Vu Lan 15-7. 
Trần Văn Đại còn là một trong những cư sĩ hăng hái trong việc 
tuyên truyền tinh thần Phật giáo nhân gian do Đồ Nam Tử Nguyễn 
Trọng Thuật khởi xướng. Ông là tác giả sách Phát giáo nhân gian 
gồm 35 bài thuyết thế gian đã nói trong kinh Phật diễn dưới dạng 
thơ lục bát 4 câu đễ hiểu, dễ thuộc,nguyên quán trú quán xã Quảng 
Xuyên, tỉnh Hải Dương - /heo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Thanh Đạm (1927 -2011), pháp danh Tâm Đức, đệ tử tổ 
Trà Trung-Thích Phúc Đức, di cư vào Nam trú xứ chùa Kim 
Cương-Sài Gòn, tham gia Tuyên úy PG, sau 1975 định cư tại Hoa 
Kỳ, khai sơn và trụ trì chùa Giác Hoàng bang Whasington DC, 
nguyên quán Nam Định, trú quán Hoa Kỳ. 


- Thích Minh Đàng (1874 -1939), Hòa thượng, còn gọi là Thích 
An Lạc, nối dòng kệ Lâm Tế Chánh Tông đời 40, thế danh Lê 


92 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ngọc Xuyên, đệ tử HT Chánh Hậu- chùa Sắc tứ Linh Thứu- Mỹ 
Tho, được pháp danh Tục Thông, pháp hiệu An Lạc. Năm 1900, 
ngài lại được bốn sư phú pháp là Kiểu Thuận, pháp hiệu Tâm 
Liễu,. Ngài kế thế trụ trì và có công trùng tu chùa Vĩnh Tràng, 
Năm 1934, trong phong trào chân hưng PG miền Nam, hội Lưỡng 
Xuyên Phật học được thành lập, ngài được thỉnh làm Hội trưởng 
hội Lưỡng Xuyên Phật học, nguyên quán trú quán Mỹ Tho Tiền 
Giang - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ï 


- Tâm Thông Đạt Đán (1870 -1924), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phổ, trụ trì chùa sắc tứ Trường Thọ-Gò Vấp, viên tịch ngày 24 
tháng 3 năm Giáp Tý - heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định. 


- Thích Chánh Đạo (1910 -2011), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Minh Đăng, tự Nguyễn Đến, xuất gia với HT Minh Trí- chùa Bảo 
Thọ- Duy Xuyên, được pháp hiệu Chánh Đạo. Sau khi xuất gia, 
ngài vào miền Nam cầu pháp với HT Hồng Năng Chơn Ý- chùa 
An Phước, được pháp danh Nhựt Đăng, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 
41. Năm 1927, ngài sang Campuchia nghiên cứu kinh điển Nam 
truyền và thọ Sa di giới tại xứ chùa Tháp. Năm 1929, ngài thọ cụ 
túc giới tại giới đàn chùa Phước Hòa- Trà Vĩnh do HT Khánh Hòa 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1934, khi nghe tin Phật học Lưỡng 
Xuyên mở trường, ngài xin theo học ở trường này. Năm 1940, ngài 
tiếp tục vân du học đạo khắp các trường gia giáo. Năm 1970, ngài 
về kế thế trụ trì chùa An Phước. Năm 1993, ngài là Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh An Giang. Năm 1997, là Thành viên HĐCM TW 
GHPGVN. Năm 2007, ngài được suy cử Chứng minh BTS 
GHPGVN tỉnh An Giang. Ngài còn là Hòa thượng Đàn đầu trong 
các giới đàn truyền giới của PG tỉnh An Giang. Ngài viên tịch tại 
chùa An Phước ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão (06-11-2011) thọ 
101 tuổi, 81 hạ lạp, nguyên quán Duy Xuyên Quảng Nam, trú quán 
An Giang. 


- Thích Chí Đạo (1945 -2014), Hòa thượng, pháp danh Quảng 
Trai, tự Chí Đạo, hiệu Tịch Phương, đời 45 tông Lâm Tế, thế hệ 


93 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


thứ 11 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Phạm Đại, sinh năm Ất 
Dậu (1945) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam. 
Năm 1957 xuất gia với HT Thích Minh Thẻ, thọ Tỳ kheo năm 
1968 tại PHV Nha Trang. Tăng sinh PHV Huệ Nghiêm. Năm 
1968, trụ trì chùa Bửu Minh tỉnh Phú Bồn. Từ 1970-1975, Chánh 
đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Bồn. Sau 1975, Ngài về trụ trì chùa 
Hòa Quang, Tam Kỳ. Từ 1989 đến 2006, ngài là Chánh đại diện 
PG Thị xã Tam Kỳ. Từ 2007, ngài đảm nhiệm phó Ban trị sự tỉnh 
Quảng Nam cho đến ngày viên tịch. Ngài được cung thỉnh làm Tôn 
chứng, Giáo thọ, Yết-ma cho các giới đàn tại tỉnh nhà. Ngài 
chuyên hành trì mật chú và ứng dụng vào việc chữa bệnh, giúp 
nhiều người được trở về với cuộc sống thường nhật. Năm 2011, 
ngài trùng tu chùa Hòa Quang. Ngài viên tịch ngày I6 tháng 10 
năm Giáp Ngọ (2014), hưởng thọ 70 tuổi. Ngài sinh và trú quán 
Quảng Nam - fheo tư liệu Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Lê Mộng Đào (1919 -2006), Cư sĩ, quy y với HT Đôn Hậu-chùa 
Thiên Mụ, pháp danh Tâm Hùng. Gia đình ông có 4 anh em: anh 
trai Lê Mộng Tùng, pháp danh Tâm Kiên; Lê Mộng Nguyên, nhạc 
sĩ; Lê Mộng Đào, nhà giáo; và Lê Mộng Hoàng, đạo diễn. Tất cả là 
những người thành đạt có địa vị trong xã hội. Học hành thành đạt, 
ông không chọn con đường công chức nhà nước, mà chọn con 
đường dấn thân phục vụ Giáo hội tỉnh nhà. Năm 1945, là thành 
viên sáng lập Niệm Phật đường Phú Lâu- Huế. Năm 1946, ông làm 
Phó thư ký tỉnh hội PG Thừa Thiên. Năm 1947, là sáng lập viên 
GĐPT Thừa Thiên.. Năm 1952, ông làm hiệu trưởng trường 77g 
học Bồ Đề Thành Nội thay HT Minh Châu sang Tích Lan du học. 
Trong pháp nạn 1963, ông cũng bị bắt giam cùng chư tôn đức khi 
đấu tranh chống đàn áp PG. Năm 1975, ông theo gia đình vào Sài 
Gòn sinh sống, con trai ông là Kiến trúc sư Lê Viết Hải thành lập 
công ty xây dựng Hòa Bình, và ông làm cỗ vẫn HĐQT công ty cổ 
phân xây dựng Hòa Bình. Ngoài ra, trong phật sự, ông còn là Cố 
vấn Ban bảo trợ Học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh ; Phó ban Hộ 
trì chùa Hải Quang, chùa Vạn Đức và chùa Bát Nhã tại TP Hồ Chí 


94 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Minh ; Cô vấn quỹ học bỗng Hiếu học ở Huế ; Ủy viên BHD 
GĐPT Trung ương...nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP 
Hồ Chí Minh - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Đạt Đạo (1951 -2013), Hòa thượng, thế danh Huỳnh Văn 
Hà, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, xuất gia năm 1964, đệ tử HT 
Đức Chơn- tu viện Quảng Hương Già Lam, pháp danh Quảng Trí, 
pháp tự Pháp Không, pháp hiệu Đạt Đạo, ngài được chọn làm thị 
giả HT Thích Trí Thủ. Năm 1968-1970, là học Tăng PHV Hải Đức 
Nha Trang. Năm 1970-1972, là học Tăng PHV Báo Quốc Huế. 
Năm 1973, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn Phước Huệ- PHV Hải 
Đức do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1973-1975, 
ngài học đại học Khoa học và đại học Vạn Hạnh- Sài Gòn. Năm 
1999, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục đại học Tennesse- Hoa 
Kỳ. Năm 2012, là Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN kiêm 
Phó ban Hướng dẫn Nam nữ PT TW. Năm 2008, là Phó viện 
trưởng Học viện PGVN, trụ trì chùa Bát Nhã- Bình Thạnh, tác 
phẩm: Kinh An Bang Thủ Ý lược giải (2004) ; Nghệ thuật diễn 
giảng và xướng ngôn lễ hội PG (2006). Ngài xả báo thân ngày 
mông 9 tháng 8 năm Quý Ty (13-09-2013) thọ 63 năm, 41 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Chí Đạo (1945 -2014), Hòa thượng, thế danh Phạm Đại, 
xuất gia năm 1957 với HT Minh Thẻ- trụ trì chùa Hòa An- Tam 
Kỷ- Quảng Nam, pháp danh Quảng Trai, pháp tự Chí Đạo, pháp 
hiệu Tịch Phương, dòng Lâm Tế thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu 
Quán. Năm 1959, ngài theo bốn sư khai sáng chùa Hòa Quang trên 
vùng cát trắng khu Nam- thị xã Tam Kỳ. Cùng năm, ngài thọ Sa di 
giới tại chùa Hòa An. Năm 1962, ngài xin phép bồn sư đến y chỉ 
học mật pháp với HT Đức Thiệu- chùa Viên Giác- Cầu Đắt- Lâm 
Đồng. Năm 1964-1967, ngài vào học tại PHV Trung đẳng chuyên 
khoa Huệ Nghiêm- Sài Gòn. Năm 1968, ngài thọ đại giới tại PHV 
Hải Đức Nha Trang do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu truyền giới. Cuối 
năm 1968, ngài được thỉnh trụ trì chùa Bửu Minh- thị xã Hậu Bồn 
(Cheo Reo)- tỉnh Phú Bổn (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Năm 1970- 


95 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1975, ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Bồn. Sau 
năm 1975, ngài về Tam Kỳ kế thế trụ trì chủa Hoà Quang và được 
cử làm Phó đại diện PG huyện Tam Kỳ. Năm 1989-2006, ngài làm 
Chánh đại diện PG thị xã Tam Kỳ. Năm 1996, ngài làm ĐỆ tam 
Tôn chứng giới đàn Phước Huệ- chùa Phố Đà- Đà Nẵng. Năm 
1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng chia tách, ngài được thỉnh làm 
Phó trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam. Ngài làm Yết ma A xà lê 
trong hai giới đàn Minh Giác và Ân Triêm tổ chức tại chùa Đạo 
Nguyên- Tam Kỳ do BTS PG tỉnh Quảng Nam tổ chức vào các 
năm 2000 và 2004. Năm 2006, ngài được thỉnh làm Chứng minh 
BTS PG thị xã Tam Kỳ. Năm 2007-2012, ngài là Ủy viên HĐTS 
GHPGVN. Năm 2011, ngài phát nguyện trùng tu ngôi tô đình Hòa 
Quang. Ngài xả bỏ huyễn thân vào ngày 16 tháng 10 năm Giáp 
Ngọ (07-12-2014) thọ 70 năm, 47 hạ lạp, nguyên quán Núi Thành- 
Quảng Nam, trú quán Tam Kỳ- Quảng Nam - /heo trang nhà PG 
Quảng Nam 

- Thích Hạnh Đạo (1932-2011), Hòa thượng, pháp danh Thị Uấn, 
pháp tự Hạnh Đạo, pháp hiệu Thuần Phong, đời 42 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn Đình 
Mân, sinh năm Nhâm Thân (1932) tại xã Bình Phục, huyện Thăng 
Bình, Quảng Nam. Ngài xuất gia với HT Thích Trí Minh tại chùa 
Pháp Bảo- Hội An, sau đó ra chùa Tam Thai tu học dưới sự hướng 
dẫn của HT Thích Trí Giác. Năm 1954, ngài thọ Tỳ kheo tại chùa 
Thuyền Lâm, Sài Gòn do HT Thích Hành Trụ làm Đàn Đầu. Trong 
phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 tại Đà Nẵng, ngài là một 
nhân tổ tích cực. Năm 1964, ngài đảm nhận Tổng thư ký 
GHPGVNTN Thị xã Đà Nẵng và sau đó là Phó Đại diện. Ngài 
tham gia ngành Tuyên Úy PG tại vùng I chiến thuật và sau đó là 
Quân khu 4 tại Cần Thơ với quân hàm Trung Tá. Ngài từng đảm 
nhận trụ trì chùa Báo Ân và chùa Từ Tâm (nay không còn) tại Đà 
Nẵng. Ngài đi học tập cải tạo từ năm 1975 đến 1985. Sau khi trở 
về, ngài ngụ tại chùa Hưng Long- quận 10- TP.Hồ Chí Minh. Năm 
1993, ngài sang định cư tại Hoa Kỳ, ngụ tại chùa Việt Nam và làm 
Giảng sư cho Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ. Năm 1996, ngài khai 
sơn chùa Phổ Đà tại thành phố Santa Ana. Ngài được cung thỉnh 
làm Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Văn phòng 2 GHPGVNTN 
tại Hoa Kỳ. Hòa thượng viên tịch vào ngày 28 tháng 6 năm Tân 


96 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Mão (2011), thọ 80 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán 
Mỹ quôc - heo Thích Như Tịnh sưu khảo : 

- Thích Nữ Hướng Đạo (1905 -1974), Ni trưởng, xuât gia với HT 
Huệ Pháp-chùa Thiên Hưng, pháp danh Trừng Thành, pháp tự 
Hướng Đạo, pháp hiệu Kim Sa. Năm 1924, bà Ưng Đình cùng các 
vị hảo tâm góp tài lực xây dựng chùa sư nữ Diệu Viên, bà được 
mời làm Tự trưởng. Năm 1926, chùa được vua Bảo Đại sắc phong 
"Sắc tứ Diệu Viên Ni tự", trở thành ngôi chùa ÑI đầu tiên tại Thừa 
Thiên được vua phong, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Hoằng Đạo (2-2), chưa rõ thân thế, là một tu sĩ trẻ ở Mỹ 
Tho, xuất bản quyên sách Phá: Pháp, là quyền sách đầu tiên được 
xuất bản trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam, 
nguyên quán trú quán chưa rõ - /heo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia 
Định 


- Thiện Minh Kiểu Đạo, xem Thích Hoằng Khai Sđd 


- Thích Quảng Đạo (1924 -2003), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, sơn môn PG Cổ truyền Việt Nam, thế danh Đỗ Văn 
Nữa, xuất gia năm 1935 với HT Huệ Long- chùa Linh Bửu- Đức 
Hòa. Năm 1957, ngài thọ đại giới tại giới đàn tổ đình Linh 
Nguyên- Đức Hòa do HT Đạt Thanh làm Đàn đầu truyền giới. 
Chùa Linh Bửu còn là cơ sở cách mạng. Năm 1968, chùa là nơi hội 
họp thống nhất kế hoạch tấn công vào Sài Gòn. Vì lẽ đó, chùa đã 3 
lần bị địch rãi bón đốt phá. Năm 1976, ngài kế thế trụ trì chùa Linh 
Bửu. và ngài đã vận động trùng tu lại chùa hoàn tất vào năm 1990. 
Với công lao đóng góp, ngải được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Kháng chiến hạng Nhất. Năm 2002, ngài được suy cử 
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Ngài xả báo thân 
ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ (19-01-2003) thọ 79 năm, 46 
hạ lạp, nguyên quán trú quán Đức Hòa- Long An - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


97 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Hồng Hưng Thạnh Đạo (1876 -1949), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Chánh Tông đời 40, pháp danh Hồng Hưng, pháp tự Thạnh 
Đạo, thế danh Phạm Văn Tiên, là đệ tử của HT Như Phòng-Hoằng 
Nghĩa, trụ trì chùa Giác Hải. Ngài được tô Minh Khiêm-Hoằng Ân 
bô nhiệm trụ trì chùa Giác Lâm, lúc ây ngài 24 tuôi, đang là tri khố 
chùa Giác Lâm, vào năm 1906 - 1909, ngài đã cùng bồn sư ra công 
trùng tu kiến tạo chùa Giác Lâm lần thứ 2 được kiên cố tráng lệ, 
đến năm 1922, ngài khai giới đàn tại chùa Giác Lâm và thỉnh sư 
chú là HT Như Phòng-Hoằng Nghĩa-chùa Giác Viên làm Đàn đầu 
truyền giới, HT Như Nhãn-Từ Phong-chùa Giác Hải làm Pháp sư. 
Năm 1933, ngài được cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu truyền 
giới tại giới đàn chùa Giác Viên vào ngày 12 tháng 2. HT viên tịch 
tại chùa Giác Lâm ngày 22 - 4 năm Kỷ Sửu, thọ 73 tuổi, nguyên 
quán chưa rõ, trú quán Gia Định - /heo frang nhà www.phafgiao.Vn 
,„ Biên niên sử PGŒ Sải Gòn Gia Định 


- Thích Thành Đạo (1906 -1977), Hòa thượng trưởng lão, dòng 
Lâm Tế Chánh Tông đời 40, thế danh Trần Văn Đước, xuất gia với 
HT Chí Thiền- chùa sắc tứ Linh Thứu- Mỹ Tho, pháp danh Bổn 
Đức (theo dòng kệ Trí Thắng Bích Dung). Năm 1923, ngài cầu 
pháp HT Khánh Hòa- chùa Tuyên Linh- Mõ Cày, được pháp danh 
Hồng Huệ, pháp hiệu Thành Đạo. Năm 1927, ngài được cùng bốn 
sư ra an cư tại chùa Long Khánh- Qui Nhơn và làm Chánh quản 
chúng. Năm 1930, ngài được cử về trụ trì chùa Vĩnh Phước và 
chùa Long Hưng ở Trà Vĩnh. Năm 1934, ngài được bổn sư cử trụ 
trì chùa sắc tứ Linh Thứu- Mỹ Tho. Năm 1947, ngài lên Sài Gòn 
khai sơn chùa Phật Ấn- Cầu Kho, xuất bản tạp chí Phát học và 
Khánh Hòa tùng thư. Năm 1954, ngài làm Hội trưởng hội Lục Hòa 
Phật tử- cơ quan đặt tại chùa Phật Ấn. Năm 1968, ngài giữ chức 
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp Giáo hội PG Cổ Truyên Việt 
Nam, ngài viên tịch ngày 16 tháng II năm Định Ty (26-12-1977), 
thọ 71 tuổi đời, 62 tuổi đạo. Bảo tháp lập trong khuôn viên chùa 
Giác Lâm. Ngài nguyên quán Bến Tre, trú quán Sài Gòn - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


98 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Thiện Đạo (1910 -1974), Hòa thượng, thế danh Bùi văn 
Trung, xuất gia năm 30 tuổi với HT trụ trì chùa Vĩnh Khánh- Thốt 
Nót, pháp danh Hồng Trung, pháp tự Thiện Đạo, pháp hiệu Hoằng 
Tín. Năm 1942, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Long Phước- 
Bạc Liêu do HT Nhật Minh làm Giáo thọ A xả lê. Năm 1944, ngài 
trụ trì chùa Phước Thạnh- Long Xuyên. Năm 1963, ngài về trụ trì 
chùa Huỳnh Kim- Gò Vấp và mở phòng thuốc Đông y trị bệnh 
miễn phí cho người nghèo. Năm 1965, ngài cùng chư tôn đức khai 
mở PHV Huệ Quang- chùa Huỳnh Kim, ngài giữ chức vụ Giám 
Luật của trường. Năm 1970, ngài về trụ trì chùa Sắc tứ Tam Bảo- 
Rạch Giá. Ngài có những tác phâm để lại: Tập văn cúng tế cô hồn 
(Văn Nôm) ; Vài mươi bài giảng khuyên người đời học Phát tu 
nhơn ; Hội Liên Trì khuyên người Niệm Phật vãng sanh ; Sách cứu 
khổ bệnh nhơn, và các thơ văn đối liễn rất nhiều. Ngài xả báo thân 
ngày mông 8 tháng 2 năm Giáp Dần (11-03-1974) thọ 64 năm, 25 
hạ lạp, nguyên quán Long Xuyên, trú quán Rạch Giá- xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thiện Đạo, Hòa thượng, thế danh Nguyễn Thiện Đạo, 
sinh năm 1943, giảng sư, tác gia, xuất gia năm 1955 với HT Diệu 
Tâm- tổ đình Phi Lai- Phú Yên. Năm 1968, thọ đại giới tại giới đàn 
PHV Hải Đức- Nha Trang. Năm 1997, ngài vào Nam phụ giúp bổn 
sư điều hành chùa Phi Lai- TP Biên Hòa. Năm 2004, được bốn sư 
truyền trao kế vị trụ trì chùa Phi Lai. Ngài tham gia công tác giáo 
hội và làm Trưởng BTS GHPGVN TP Biên Hòa đến đầu năm 
2017 thì xin nghỉ. Năm 2015, ngài trở về trùng tu tổ đình Phi Lai- 
Phú Yên và kiêm trụ trì ngôi tổ đình này. Ngài cộng tác viết bài 
thường xuyên nội san Vô w và một sỐ tạp chí khác, tác phẩm: 
Đường trở về ; Chuyển hóa ; nguyên quán Phú Yên, trú quán Đồng 
Nai, Phú Yên - heo Thích Đồng Bồn sưu khảo 


- Thích Tín Đạo (1946 -2014), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, xuất gia năm 1965 với 
HT Mật Hiên- chùa Trúc Lâm- Huế, pháp danh Nguyên Quang, 


99 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


pháp tự Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh. Năm 1967, ngài học khóa 
Cao đăng chuyên khoa Phật học Liễu Quán- chùa Linh Quang- 
Huế. Năm 1968, ngài vào học PHV Hải Đức Nha Trang và thọ đại 
giới tại PHV cùng năm. Năm 1972, ngài vào tu viện Quảng Hương 
Già Lam tiếp tục học ở Viện đại học Vạn Hạnh và đại học Văn 
Khoa Sài Gòn. Năm 1975, ngài về ân tu tại chùa Như Pháp- Tiểu 
Cần- Trà Vinh. Năm 1979, trở về trú xứ Già Lam, tiếp tục học 
khóa chuyên khoa bồi dưỡng Phật học Cao cấp và giảng day môn 
Duy Thức cho lớp Ni sinh tại các chùa Già Lam, Từ Thuyền. Năm 
1987, ngài dạy 7 tưởng kinh điền Đại thừa tại Ni viện Tuệ Uyễn- 
thuộc PHV Vạn Hạnh. Năm 1990, dạy môn Sử PG tại trường Cơ 
bản Phật học tỉnh Hậu Giang. Năm 1991, ngài được thỉnh giảng 
môn lịch sử và Tư tưởng PG thuộc Khoa Sử Địa, đại học Cần Thơ. 
Năm 1994, giảng dạy môn Sử cho các trường Phật học Thiên 
Khánh và Thiên Phước tỉnh Long An. Năm 1997, dạy trường Cao 
đẳng và Trung cấp Phật học tại chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 1998, dạy 
ở Cao đăng chuyên khoa Phật học Cần Thơ. tác phẩm: Diệu Huệ 
Đồng Nữ Kinh (dịch, chú thích-1984) ; Tuệ Trung Thượng Sĩ 
(1993) ; Để lại cho ai (tập tho-1968) ; Nguồn suối êm đêm (tập 
truyện ngắn-1970) ; Ä⁄ây ngàn (tập thơ-198§) ; Màu hoa tưởng 
niệm (nhạc). Ngài xả báo thân ngày mồng § tháng 6 năm Giáp Ngọ 
(04-07-2014), thọ 69 năm, 46 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa tập 3 


Đạt 


- Thích Bửu Đạt (1918-1987), Hòa thượng Pháp sư, tục danh Lê 
Văn Hương, âu niên xuât gia với trưởng lão HT Như Nguyên Liêu 
Quang, nôi pháp dòng thiên Lâm Tê Chánh tông đời thứ 40, pháp 


100 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


húy Kiểu Minh, pháp hiệu Bửu Đạt. Ngài được HT bốn sư (quan 
hệ thâm giao với thân sinh Hồ Chủ tịch) trực tiếp gửi Quốc sư 
Phước Huệ ra học Báo Quốc, Huế, đồng học với các vị Hòa 
thượng, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, Thích Chánh Viên, 
Thích Huệ Phương... Chiến tranh loạn lạc, ngài về trụ trì Linh Sơn 
Cổ Tự, trụ trì Hòa Long Tự- Cao Lãnh, sau đó cùng chung góp 
sức với chư vị HT Thiện Hòa, Thiện Hòa trong sự nghiệp giáo dục 
đào tạo Tăng tài. Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Thư ký PG Cứu quốc 
tỉnh Kiến Phong. Nguyên Phó Đại diện PGVNTN tỉnh Kiến 
Phong, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa I 
(1977-1981). Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp 
PG tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ I. Những thập niên 1976-1977, Lãnh 
đạo Chính quyền tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị dự án cấu trúc xây dựng 
lăng Cụ Phó bảng (Cư sĩ Nhật Sắc tự Thiện Thành), Thân sinh Hồ 
Chủ tịch, Ngài hỗ trợ việc mở rộng diện tích và đưa ý tưởng mô 
hình Lăng Cửu Long đầu (chín đầu rồng) biểu tượng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Nguyên quán, trú quán Cao Lãnh- Đồng Tháp - 
theo Thích Ván Phong sưu khảo 

- Thích Huyền Đạt (1903 -1994), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, thế danh Trương Thế Kiên, xuất gia năm 1917 với 
tổ Đệ lục Chơn Trung Diệu Quang- chùa Thiên Ân- Quảng Ngãi, 
pháp danh Như Lợi, pháp tự Giải Lý, pháp hiệu Huyền Đạt. Năm 
1928, ngải vào Nam tu học tại chùa Viên Hoa- Bến Tre và sau đó 
vân du nhiều nơi học đạo. Năm 1945, ngài trở về quê hương làm 
tri sự tổ đình Thiên Ấn kiêm Giám tự chùa Viên Giác Thanh Sơn 
và tham gia phong trào kháng Pháp của PG Cứu quốc Liên khu 5. 
Năm 1963, ngài làm Cố vấn Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG. Năm 
1964, ngài làm Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Quảng Ngãi. 
Năm 1968, ngài được suy cử viện chủ tổ đình Sắc tứ Thiên Ẩn- 
Quảng Ngãi, ngài xả báo thân ngày mồng Một tháng Chạp năm 
Quý Dậu (12-01-1994) thọ 91 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Quảng Ngãi - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thiệt Thành Liễu Đạt (1763 -1823), Thiền sư, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 35, ngài họ Nguyễn, xuất gia năm 1773 với tổ 
Minh Vật Nhất Tri- trụ trì chùa Kim Cang-Dinh Trấn Biên, được 


101 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


pháp danh Thiệt Thành, pháp hiệu Liễu Đạt. Năm 1789, ngài là 
Thủ tọa hai chùa Từ Ân và Khải Tường. Năm 1817, vua Gia Long 
sắc chỉ ngài ra kinh đô làm Tăng cang chùa Thiên Mụ, thay cho 
Hòa thượng Tổ Ẩn-Mật Hoăng qua trụ trì chùa Quốc Ân. Năm 
1821, ngài được vua Minh Mạng ban tặng danh hiệu là Liên Hoa 
Hòa thượng. Năm 1823, ngài dâng sơ xin về Nam kế thế trụ trì 
chùa Sắc ứứ Từ Ân-Phú Lâm. Theo truyền thuyết, ngài tự thiêu năm 
1823 tại chùa Đại Giác-Cù Lao Phố, vì không muốn sợi dây tình ái 
trói buộc với một vị Hoàng cô là chị gái vua Gia Long, pháp danh 
là Tế Minh-Thiên Nhật, là đệ tử của ngài. Ngài thọ 60 năm, 50 tuổi 
đạo, nguyên quán Gia Định, trú quán Biên Hòa. - /heo Biên niên sử 
PG Sài Gòn Gia Định. 


- Thích Như Đạt (1929 -2015), Hòa thượng, thế danh Lê Xuân 
Mai, xuất gia với HT Trí Minh- chùa Bảo Lâm- Bình Định, pháp 
danh Như Đạt, sau y chỉ với HT Tịnh Diệu- kế thế trụ trì chùa Bảo 
Lâm. Năm 1955, ngài ra Huế học PHV Báo Quốc. Năm 1956, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn Hải Đức do HT Giác Nhiên làm Đàn đầu 
truyền giới, sau đó tiếp tục ra Huế học và dạy học ở trường Bồ Để 
Hàm Long. Năm 1958, ngài được cử trụ trì chùa Long Quang- 
Hương Trà- Thừa Thiên. Ngài đã thành lập trường Trung học Bồ 
Đề ngày trong vườn chùa để tiện việc học hành của con em Phật 
tử. Từ năm 1965, chiến tranh ác liệt, chùa Long Quang trở thành 
trung tâm ty nạn cho đồng bào có hoàn cảnh nghèo khô. Sau 1975, 
ngài chuyên tu và làm tròn bổn phận Sứ giả Như Lai. Ngài xả báo 
thân ngày mồng § tháng Giêng năm Ất Mùi (26-06-2015) thọ 87 
năm, 60 hạ lạp, tháp lập tại chùa Long Quang- Hương Trà, nguyên 
quán Bình Định, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Quảng Đạt (1874 -1965), Hòa thượng, pháp hiệu Kiểu 
Tông, trụ trì chùa Phước Hội, tức chùa Bà Lê, huyện Chợ Mới- An 
Giang (Long Xuyên). Ngài là một nhà sư yêu nước, tham gia hoạt 
động cách mạng chống thực dân Pháp, đảo tạo nhiều thế hệ danh 


102 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


tăng ưu tú, nguyên quán Ô Môn Cần Thơ, trú quán Chợ Mới- An 
Giang - fheo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Tấn Đạt, Hòa thượng, Tiến sĩ, Giảng sư, tục danh Trần 
Văn Anh, sinh năm 1955 (Khai sinh năm 1959), tốt nghiệp Hệ cử 
nhân Phật học Khóa 1 (1984-1988), Uỷ viên TT HĐTS GHPGVN, 
Phó Chánh văn phòng 2 TW GHPGVN, Phó Trưởng ban TT Ban 
Hoằng pháp TW, Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức 2 lớp Đào tạo 
Cao Trung cấp Giảng Sư, trụ trì chùa Hòa Khánh- Bình Thạnh. 
Tác phẩm: Lịch sử Cuộc đời Đức Phật Thích Ca-Thi hóa (Nghi 
tụng), nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. - /heo 
Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Thanh Đạt, Thượng tọa, Tiến sĩ, sinh năm 1952, Ủy viên 
HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni 
NI TW, viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội, trụ trì chùa Đoài- 
Duy Tiên- Hà Nam, nguyên quán Thanh Hà- Hải Dương, trú quán 
Hà Nội - (heo Nguyễn Đại Đông biên khảo 


- Thích Tiến Đạt, Thượng tọa, Tiến sĩ, dịch giả, sinh năm 1964, 
pháp hiệu Đức Nguyên, trưởng sơn môn Tào Động Xiến pháp phái 
Võ Lăng Việt Nam, trụ trì chùa Đại Từ Ân-huyện Đan Phượng- Hà 
Nội. Ủy viên Thường trực TW GHPGVN, Phó ban Thường trực 
Ban Pháp chế GHPGVN, Phó viện trưởng Học viện PGVN tại Hà 
Nội kiêm trưởng Bộ môn Luật học, tác phẩm: Các điều cơ bản cho 
người xuất gia ; Luật Sa di luận giải ; Luật Tỷ khiêu ; Dịch và biên 
soạn T7nh Độ ngũ kinh...Các bài giảng về Theo dấu chân Phật ; 
Tìm lại chính mình, nguyên quán Thanh Oal- Hà Đông, trú quán 
Đan Phượng- Hà Nội. 


- Dương Văn Đạt 1950 -1963), Cư sĩ, thánh tử đạo, pháp danh 
Tâm Thành, hy sinh trong đêm 8-5-1963 tại đài phát thanh Huế khi 
đứng nghe lại buồi phát thanh tường thuật lễ Phật đản khi sáng do 
Giáo hội tổ chức, thì bị xe thiết giáp của chế độ Ngô Đình Diệm xả 
súng và cán chết. Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử 
đạo vào năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


103 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Vĩnh Đạt (1911-1987), Hòa thượng họ Khổng (sau khi 
hoạt động Phật giáo Cứu quốc, do hoàn cảnh mới đổi thành họ 
Nguyễn) húy Hồng Hạnh, hiệu Vĩnh Đạt, Hòa thượng danh tăng, 
nỗi tiếng văn hóa nghệ thuật Nhạc lễ PG, sáng tác điệu tán cửu đâu 
(đầu 9), biểu trưng PG Đồng bằng Sông Cửu Long kiện toàn trong 
mọi lĩnh vực, Ủy viên Mặt trận Việt Minh, Chủ tịch Phật giáo Cứu 
quốc tỉnh Bến Tre, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Sa Đéc, 
Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp, trụ trì các Tự viện trong 
tỉnh Bến Tre như: tổ đình Long Khánh (Chùa Ông Đồ), xã An 
Bình Tây, huyện Ba Tri. Chùa Mỹ Thành- xã Mỹ Nhơn- huyện Ba 
Tri. Chùa Bửu Linh (do tổ Lê Khánh Hòa sáng lập năm 1908- Cơ 
sở nuôi chứa chiến sĩ Cách mạng thời kháng Pháp), xã Thạnh Phú 
Đông, huyện Giồng Trôm (/ár cả những ngôi Tự viện này Ngài đêu 
giao lại cho Pháp tôn Thích Hiển Pháp trụ trì). Tiếp đến Cách 
Mạng Tháng Tám thành công rồi Nam bộ kháng chiến, ngài cùng 
toàn dân chống giặc cứu nước. Trong thời gian này ngài tham gia 
công tác cho Mặt trận Việt Minh và là Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Phật giáo Cứu quốc tỉnh Bến Tre. Ngài đã được Trị sự trưởng Giáo 
hội Tăng già Nam Việt (HT Thích Thiện Hòa) ưu ái, tín nhiệm, và 
bố nhiệm trụ trì nhiều danh lam cô tự như chùa Long Phước tại thị 
xã Vĩnh Long, chùa Vạn Đức nơi đặt Phật học đường Sóc Trăng, 
Sắc tứ Tam Bảo Cổ Tự- Hà Tiên, (nơi đây ngài khóa an cư kiết hạ 
và lớp giáo lý dạy Phật pháp căn bản cho Phật tử vào thập niên 50, 
thế kỷ 20), Năm 1962 ,trụ trì Phước Hưng Cô Tự cho đến cuối đời, 
Ngài viên tịch vào Rằm tháng 9 năm Đinh Mão (1987), trụ thế 76 
năm có 56 hạ lạp. Ngài nguyên quán Ba Tri- Bến Tre, trú quán Sa 
Đéc- Đồng Tháp, - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 

- Thích Bửu Đăng (1904 -1948), Hòa thượng Yết ma, thế danh 
Trần Ngọc Lang, xuất gia với HT Chánh Hòa- chùa Vạn Đức- Gò 
Vấp, pháp danh Hồng Lang, pháp tự Bửu Đăng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40. Năm 1924, ngài thọ đại giới tại chùa Giác 
Viên- Chợ Lớn. Ngài làm thủ tọa thay thế bồn sư ở chùa Vạn Đức. 
Năm 1932, ngài khai sơn và trụ trì chùa Hải Hội- Gia Định. Năm 
1941, ngài dời chùa Hải Hội lên Gò Vấp và lấy hiệu mới là Linh 
Sơn Hải Hội. Chính nơi đây ngài tham gia phong trào kháng pháp, 
nên được gọi là "77 foa Lán". Năm 1946, ngài làm Hội trưởng 
hội PGŒ Cứu quốc tỉnh Gia Định. Năm 1948, trên đường từ trụ sở 


104 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hội PG Cứu quốc về chùa Linh Sơn Hải Hội, ngài bị thực dân Pháp 
bắt và xử bắn tại cầu Tham Lương, ngài ra đi khi tuổi đời 44, tuôi 
đạo 24, bảo tháp được xây trong khuôn viên chùa Linh Sơn Hải 
Hội, nguyên quán trú quán Gia Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Giác Đăng (1944 - 201 1), Hòa thượng, hệ phái PG Khất sĩ 
Việt Nam, thế danh Võ Luân, xuất gia năm 1965 tại tịnh xá Ngọc 
Phúc- Pleiku- Gia Lai với trưởng lão Giác An, được pháp danh 
Giác Đăng. Năm 1970, ngài thọ Tỳ kheo giới tại giới đàn tịnh xá 
Ngọc Bảo- Tháp Chàm- Phan Rang do trưởng lão Giác An làm 
Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài theo hạnh du Tăng khất sĩ hành 
đạo khắp miền Trung, miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long. Năm 
1975, ngài về hành đạo tại tịnh xá Ngọc Đức- đảo Lý Sơn. Năm 
1978, ngài rời đảo Lý Sơn vào hành đạo vùng Thất Sơn- An Giang. 
Sau hơn 10 năm hành đạo ở miền Nam, ngài trở về tịnh xá Ngọc 
Tòng- Nha Trang. Năm 1997, ngài trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp và 
được mời làm Phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa. Năm 2005, ngài được 
hệ phái Khất sĩ suy cử làm Phó trưởng Giáo đoàn III. Ngài xả báo 
thân tại tịnh xá Ngọc Pháp vào ngày mông 2 tháng Giêng năm Tân 
Mão (04-03-2011) thọ 68 năm, 4I hạ lạp, nguyên quán Quảng 
Ngãi, trú quán Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 
3 


- Thích Giác Đăng, Thượng tọa, giảng sư, hệ phái PG Khất sĩ Việt 
Nam, thiền sư, nguyên quán Cần Thơ, trú quán Úc Châu. 


- Thích Nữ Hải Đăng ( ? -? ), Ni trưởng, thế danh Đào Thị Để 
(Nguyễn Thị Phụng), là thứ phi vua Tự Đức. Sau khi rời cung, xuất 
gia với HT Tánh Hoạt-Huệ Cảnh-chùa Tường Vân, được pháp 
danh là Hải Đăng. Năm Tự Đức thứ S8, bà được thọ Tỳ kheo ni và 
bốn sư cử bà về trùng tu chùa Sư Lỗ Thượng-thuộc sơn môn 
Tường Vân. Trong quá trình tu tập và hoạt động phật sự, Ni trưởng 
rất nghiêm túc phạm hạnh và hoàn thành phật sự trọn vẹn nên được 
chúng Tăng nề trọng và Phật tử kính phục, nguyên quán Điện Bàn- 


105 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Cự tôn Thiển 
dức(&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thanh Kế-Huệ Đăng (1873 -I953), Hòa thượng, tổ sư sáng lập 
pháp phái Tế Thượng Thiên Thai Thiên Giáo Tông, chỉ phái của 
Lâm Tế Liễu Quán. Ngài thế danh Lê Quang Hòa, tham gia phong 
trào Cần Vương bị Pháp đàn áp, lánh nạn vào vùng Bà Rịa. Năm 
1900, ngài đến chùa Long Hòa cổ tự, xin xuất gia với tổ Hải Hội- 
Chánh Niệm, được pháp hiệu Thiện Thức. Năm sau, ngài được bổn 
sư gởi tham học với tổ Trí Hải ở chùa Tiên Thai Sơn Thạch Tự- 
Sông Cầu- Phú Yên. Tu học được 3 năm, ngài trở về thọ đại giới 
và được bồn sư ban pháp danh Thanh Kế, pháp hiệu Huệ Đăng và 
giao trụ trì chùa Kiên Linh, rồi chùa Phước Linh- Bà Rịa. Năm 
1905, ngài trở về chùa Long Hòa cư tang bổn sư và khai phá thạch 
động ở Núi Dinh làm nơi tĩnh tu thiền định và tụng kinh Pháp Hoa, 
danh đức vang xa, đồ chúng đến tu học càng nhiều. Năm 1910, 
ngài xây dựng chùa Thiên Thai kế bên Thạch động đề tiếp tăng độ 
chúng. Năm 1913, ngài làm Đường đầu Hòa thượng trong giới đàn 
chùa Phước Linh- Bà Rịa. Năm 1935, ngài thành lập 75/ên Thai 
Thiên Giáo Tông Liên Hữu hội, xuất bản tạp chí Bát Nhã Âm. Năm 
1941, ngài về quê hương lập ngôi chùa Thiên Tôn- Tây Sơn và khi 
cuối đời trở về đây viên tịch. Công hạnh và sự nghiệp của ngài thể 
hiện qua trước tác nhiều thơ văn, các kinh điển được ngài diễn 
Nôm theo thê Song thất lục bát được lưu truyền rộng rãi như tác 
phẩm: Kinh Vụ Lan Bốn nghĩa ; Kinh Báo hiểu Phụ Mẫu nghĩa ; 
Kinh Di Đà nghĩa ; Bát Nhã lâm Kinh nghĩa ; Tịnh Độ Chánh 
Tông ; Bài sám Thảo Lư, nguyên quán Bình Định, trú quán Bà Rịa 
- xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Huệ Đăng (1943 -2009), Hòa thượng, pháp húy Không 
Phật, pháp hiệu Trí Minh, Pháp sư, Ủy viên Ban Hoằng pháp 
Trung ương hệ phái PG Cổ Truyền Việt Nam, trụ trì chùa Phước 
Duyên, Diên Khánh, Khánh Hòa, nguyên quán trú quán Khánh 
Hòa. 


106 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Huệ Đăng, Thượng tọa, sinh năm 1940, thế danh Nguyễn 
Văn Sáu, Trước năm 1975, ông là tu sĩ tại gia, pháp danh Thanh 
Quang. Năm 1976, ông xuất gia với HT Huệ Thành- chùa Long 
Thiền- Đồng Nai, được pháp hiệu Huệ Đăng. Năm 1984, ông thọ 
giới Tỳ kheo rồi lên núi La Bá- Đơn Dương tu tập 3 năm liền. Năm 
1987, ông lập một tịnh thất nhỏ ở Đà Lạt để tu tập và làm kinh tế 
tự túc đỀ sinh hoạt. Ông bắt đầu tìm tòi việc trồng hoa địa lan và 
bán hoa lan lấy tiền làm Phật sự. Năm 1994, ông tham dự khóa đào 
tạo giảng sư Thiện Hoa do Ban Hoằng pháp TW GHPGVN tổ 
chức tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2001, ông học khóa Cao cấp giảng 
sư của TW GHPVN tổ chức. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giảng 
viên Cao đăng chuyên khoa Phật học của Ban Hoằng pháp TW 
GHPGVN. Hiện ông hình thành 2 cơ sở trồng hoa lan xuất khâu và 
nghiên cứu thành công cấy mô cây Sâm Ngọc hinh. Ông được mời 
đi trao đôi, chuyển giao công nghệ trồng Sâm Ngọc Linh qui mô 
công nghiệp trên khắp các vùng núi miên Trung cao nguyên và 
miền Bắc Việt Nam. Ông hiện là Phó chủ tịch hội Hoa Lan Đà Lạt, 
hội viên bồi Doanh nghiệp Lâm Đông. Năm 2007, ông được bình 
chọn là 100 doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam. Là một giảng sư 
Phật học, ông còn để tâm dịch thuật và ấn hành các tác phâm của 
mình: Luận Giảng Kinh Hoa Nghiêm ; Luận Giảng Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm ; Luận Giảng Kinh Lăng Già ; Luận Giảng Kinh Duy Ma 
Cật ; Luận Giảng Kinh Đại Bửu Tích ; Thiên Ứng Dụng Vào Cuộc 
Sống ; Luận Giảng Pháp Bửu Đàn Kinh ; Luận Giảng Bát Nhã 
lâm Kinh ; Luận Giảng Kim Cang Thừa ; Luận Giảng Kim Cang 
Bát Nhã ; Luận Giảng Kinh Đại Nhật ; Luận Giảng Đại Thừa Tự 
Tưởng Luận ; Luận Giảng Đại Trí Độ Luận (5 tập) ; Luận Giảng 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ; Luận Giảng Kinh Viên Giác ; Luận 
Giảng Đại Thừa Khởi Tín ; Hành Trình Về Tâm Thức ; Luận 
Giảng Kinh Lăng Già (bố sung tái bản) ; Luận Giảng Kinh Đại 
Bát Niết Bàn ; Luận giảng Đại Trí Độ Luận ; T: ổng Luận Mật 
Tông. Ông nguyên quán Sài Gòn, trú quán Đà Lạt- Lâm Đồng - 
theo trang nhà www.vn.wikinedia.org 
- Thích Nữ Tâm Đăng (1915 -2005), Ni trưởng, xuất gia với HT 
Huyền Ý-chùa Liên Tôn-Bình Định, pháp danh Tâm Đăng, pháp tự 
Hạnh Viên, thế danh Bùi Thị Hải. Năm 1940, Ni trưởng vào học 
Phật pháp tại chùa Hội Sơn-Thủ Đức. Năm 1942, Ni trưởng thọ 
giáo với HT Tôn Thắng, được pháp hiệu Chơn Như. Năm 1948, Ni 


107 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trưởng nhận trụ trì chùa Linh Sơn-Nha Trang. Năm 1951, Ni 
trưởng tiếp nhận và trùng kiến chùa Minh Hương-Diên Khánh và 
đổi tên chùa thành Minh Phước. Năm 1962, Ni trưởng kiến lập tịnh 
thất Linh Sơn tại khu Cầu Đá và làm Chánh thư ký Ban kiến thiết 
sáng lập Ni viện Diệu Quang. Năm 1963, trong cuộc đấu tranh cho 
pháp nạn, Ni trưởng phát nguyện tự thiêu, nhưng không được giáo 
hội đồng ý ý, Ni trưởng đã chặt ngón tay út để cúng dường Tam bảo 
và cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn. Năm 1964, Ni trưởng phát 
nguyện chích tay lấy máu chép hai bộ Bát Nhã Tâm kinh và Phẩm 
Phổ Môn. Cũng vào năm này, Ni trưởng kiến lập chùa Tịnh Đức 
để làm nơi cư trú cho chúng Ni đang theo học tại các trường Trung 
học Bồ Đề. Năm 1966, Ni trưởng làm Ủy viên Ni bộ Bắc Tông 
kiêm Trưởng ban Ni bộ tỉnh Khánh Hòa. Năm 1968, Ni trưởng xây 
trường Trung Tiểu học Bồ Đề Linh Sơn và mở Ký nhỉ viện tại 
chùa Linh Sơn. Năm 1972, trước chiến tranh khốc liệt tại Cổ thành 
Quảng Trị, Ni trưởng lại phát nguyện chặt đứt ngón tay út trái đề 
cầu nguyện cho hòa bình, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán 
Nha Trang Khánh Hòa - fheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 

- Nguyễn Phúc Tráng Đăng (1910 -1987), Cư sĩ, pháp danh Tâm 
Huệ. Năm 1930 ông hoạt động trong báo chí Cố đô và thành lập 
Nhà xuất bản Thuận Hóa. Cư sĩ nhiệt tình cộng tác với yuyệf san 
Viên Âm. Giác Ngộ trong nhiều vai trò: khi thì Quản lý kiêm phát 
hành, khi thì Thủ quỹ, phóng viên... Năm 1932-1945, ông được 
mời giữ Tập Tước Tá Quốc Lang, được chức Tam Phẩm Tế Tửu 
(tức hiệu trưởng hay giám đốc trường Quốc Tử Giám). Năm 1945- 
1954, nhận thấy chính quyền Ngô Đình Diệm bất bình đẳng tôn 
giáo, ông cùng các trí thức khác gia nhập phong trào Hòa bình thế 
giới, nên cả nhóm bị bắt giam và sau đó cắm cả gia đình không 
được ở Huế và trục xuất vào Sài Gòn. Từ năm 1952-1963, ông và 
gia đình luôn hộ trì các chùa về kinh tế hay bị khó dễ chính trị là 
có ông ra tay giúp đỡ. Năm 1963, đại hội thành lập GHPGVNTN 
tại Sài Gòn, ông được bầu vào Phó tổng thư ký Viện Hóa Đạo đặc 
trách ngoại vụ. Năm 1985, con trai trưởng là HT Chơn Kim đã đưa 
ông bà lên ở tại chùa Tường Vân- Đơn Dương đến cuối đời, 
nguyên quán Thanh Hóa, trú quán Lâm Đồng - /heo Chư tôn Thiên 


108 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
dức&Cựư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tuệ Đăng (1927 1997), Hòa thượng, dịch giả, tác gia, sơn 
môn PG miền Vĩnh Nghiêm, xuất gia năm 1936 với HT Quảng 
Thân- chùa Phúc Sanh- Hải Dương, pháp danh Thanh Thuần, pháp 
hiệu Tuệ Đăng. Năm 1946, ngài thọ cụ túc tại giới đàn chùa Đông 
Am- Hải Dương, sau đó ngài được cử chức Giám đốc lớp Bình dân 
học vụ của hội PGŒ Cứu quốc huyện Vĩnh Bảo. Năm 1950, ngài 
giữ chức Thư ký hội PG tỉnh Ninh Bình. Năm 1952, ngài cầu pháp 
HT Đức Nhuận- chùa Đồng Đắc- Ninh Bình. Năm 1953-1954, 
ngài giữ chức Tổng thư ký hội PG Tăng già Bắc Việt- chùa Quán 
Sứ- Hà Nội. Năm 1954, ngài di cư vào Nam làm Giám viện chùa 
Giác Hoa- Gia Định và Binh bút báo Đuốc Tuệ- chùa Giác Minh. 
Năm 1956, ngài trụ trì chùa Văn Thánh- Thị Nghè và dạy Hoa ngữ 
trường Đức Trí- Chợ Lớn. Thời gian này ngài học và tốt nghiệp cử 
nhân Hoa ngũữ-đại học Sư Phạm Sài Gòn. Năm 1964, ngải làm 
Giám đốc PHV Vĩnh Nghiêm và tiếp nhận trụ trì chùa Kim Cương- 
quận 3. Năm 1979-1986, ngài giảng dạy Phật học và Nho học các 
PHV trong TP Hồ Chí Minh. Năm 1994, ngài ra Bắc làm Giáo thọ 
sư giảng dạy đường Cao cấp Phật học- chùa Quán Sứ- Hà Nội. 
Tác phẩm: Kinh Vô Lượng Thọ (dịch) ; Phật học Khóa bản (biên 
soạn) ; Phật giáo với Khoa học (dịch) ; Tại gia Phật học pháp yếu 
; Nhận định và so sánh PG với Cơ Đốc giáo (dịch) ; Phật giáo với 
Văn chương Việt Nam, ngài xả báo thân ngày 25 tháng II năm 
Bính Tý (03-01-1997) thọ 70 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán Ninh 
Bình, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Mỹ Định (1900 - 1977), Hòa thượng, xuất gia năm 1917, 
pháp danh Như Phòng, pháp hiệu Mỹ Định. Năm 1933, ngài được 
cung thỉnh vào Ban chức sự giới đàn chùa Thiên Tôn- Thủ Dầu 
Một. Năm 1954, ngài đứng ra tô chức đại giới đàn tại chùa Hội 
Sơn. Ngài được cung thỉnh làm Tăng trưởng Giáo hội Lục Hòa 
lăng tỉnh Bình Dương. Ngài là trụ trì đời thứ 7 chùa Hội Sơn. 


109 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ngài xả báo thân năm 1977, thọ 78 năm, 56 hạ lạp, nguyên quán 
trú quán Bình Dương - fheo báo Giác Ngộ số 33 năm 2000 


- Thích Chơn Điền, Hòa thượng, Trưởng lão, pháp danh Chơn 
Điền, pháp tự Đạo Phước, đời 40 tông Lâm Té, thế hệ thứ 7 pháp 
phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Hoàng Hữu Hạnh, sinh ngày l6 
tháng 10 năm Đinh Mão (1927) tại Kiến An, Hải Phòng. Ngài 
tham gia Vệ quốc đoàn trong phong trào kháng Pháp. Nhân duyên 
vào Quảng Nam, Ngài gặp HT Phổ Thoại và xuất gia tại chùa 
Long Tuyền vào năm 1950. Ngài là học Tăng PHĐ Nam Việt và là 
Giảng sư VHĐ GHPGVNTN. Thọ Đại giới năm 1957 tại chùa 
Pháp Hội do HT Hành Trụ làm Đàn đầu. Năm 1961, Ngài khai sơn 
chùa Hải Đức tại phường Cô Giang, quận Phú Nhuận. Năm 1968, 
tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại viện Đại học Vạn Hạnh. Năm 
1979, ngài sang hoằng pháp tại Mỹ, lập chùa Quan Âm tại thành 
phố Houston- tiêu bang Texas. Hiện tại ngài là thành viên Hội 
đồng trưởng lão VTT. GHPGVNTN hải ngoại Hoa Kỳ. Ngài có 
xuất bản tập thơ Góp Nhặt Lá Vàng với bút hiệu Ngốc Tử. Ngài 
nguyên quán Hải Phòng, trú quán tại Mỹ - (heo Thích Như Tịnh 
sưu khảo 


- Thích Giác Điền (1910 -1993), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Bùi Văn Long, xuất gia năm 1922 với HT 
Tâm Hòa Chánh Khâm- chùa Linh Sơn Tiên Thạch- núi Điện Bà- 
Tây Ninh, pháp danh Nguyên Chất, pháp tự Giác Điền. Năm 1927, 
ngài thọ đại giới tại giới đản chùa Long An- Chợ Lớn. Năm 1930, 
ngài được cử làm Giáo thọ A xả Lê trong trường Kỳ giới đàn chùa 
Linh Sơn Tiên Thạch. Năm 1934, ngài xin về làm tròn bổn phận 
chữ hiểu. Năm 1945, ngài tham gia cách mạng, lãnh nhiệm vụ liên 
lạc giữa núi Điện Bà với xóm Phan-Suối Đá. Năm 1951, ngài tái 
xuất gia trở lại trú xứ chùa Núi. Năm 1954, ngài làm Yết ma A xà 
lê tại giới đàn chùa Pháp Thành- Tây Ninh. Năm 1956, ngài làm 
Chủ hương trường Hương chùa Vĩnh Xuân và Đàn đầu Hòa 
thượng trong trường Kỳ giới đàn nơi đây. Cùng năm, ngài thành 


110 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


lập Hội Núi Bà Tây Ninh và ngài là Hội trưởng. Năm 1957, ngải 
trở về Gia Định, được chư tôn đức suy tôn làm Hội trưởng Giáo 
hội Lục Hòa Tăng tỉnh Cna Định. Năm 1959, ngài được cử làm 
Tăng giám Giáo hội Tăng già tỉnh Tây Ninh. Năm 1962, ngài về 
trụ xứ chùa Thiền Lâm và làm Tăng trưởng Giáo hội Lục Hòa 
Tăng tỉnh Tây Ninh. Năm 1974, Sư Giác Mẫn ở Thái Lan mời ngài 
sang hỗ trợ Phật sự hành đạo ở Thái Lan, đến năm 1981 ngải mới 
hồi hương. Ngài xả báo thân ngày mồng 2 tháng 8 năm Quý Dậu 
(1993) thọ 84 năm, 37 năm hành đạo, nguyên quán Gia Định, trú 
quán Tây Ninh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Chơn Nhẫn Phước Điền (1868-1917), Hòa thượng, pháp danh 
Chơn Nhẫn, pháp tự Đạo Cúc, pháp hiệu Phước Điền, đời 40 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Trang 
Văn Cúc, sinh năm Mậu Thìn (1893) tại xã Hà Nhuận, huyện Duy 
Xuyên, Quảng Nam. Xuất gia với tổ Ấn Thanh Chí Thành tại chùa 
Tam Thai và thọ Tỳ kheo năm I893 tại chùa Chúc Thánh. Năm 
Quý Mão (1903) được cử làm Tăng mục Quốc tự Tam Thai. Đến 
tháng 10 cải bổ trụ trì Ngự kiến Vĩnh An Tự tại Duy Xuyên. Năm 
Canh Tuất (1910) làm đệ tứ tôn chứng giới đàn tô đình Phước 
Lâm. Năm Nhâm Tý (1912) được bồ làm trụ trì chùa Sắc tứ Phước 
Hải tại làng Hải Châu. Ngài viên tịch ngày mồng 4 tháng Chạp 
năm Đinh Ty (1917), trụ thế 49 tuổi, tháp lập dưới núi Tam Thai. 
Ngài là người có nét bút tài hoa nhất trong Sơn môn Tam Thai 
Linh Ứng thời bấy giờ, nguyên quán trú quán Quảng Nam - heo 
Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Như Điển, Hòa thượng, pháp danh Như Điển, tự Giải 
Minh, hiệu Trí Tâm, đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái 
Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê Cường, sinh ngày 28 tháng 6 năm 
Kỷ Sửu (1949) tại xã Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, Quảng Nam. Xuất 
gia năm 1964 với HT Thích Long Trí, thọ Tỳ kheo năm 1971 tại 
Tu viện Quảng Đức do HT Thích Trí Thủ làm Đàn Đầu. Năm 1972 
du học Nhật Bản, đến năm 1977 tốt nghiệp Cao học tại đại học 


111 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Risso tại Tokyo. Đến Đức tháng 4 năm 1977, sau đó khai sơn chùa 
Viên Giác tại Hannover vào năm 1978. Ngài là Chi bộ trưởng 
GHPGVNTN Đức quốc từ năm 1978 đến 2003, Tổng Thư ký 
GHPGVNTN Châu Âu. Hiện tại ngài là Đệ nhị chủ tịch 
GHPGVNTN Châu Âu. Ngài là người say mê nghiên cứu học tập. 
Ngài đã biên dịch và trước tác 66 đầu sách. Ngài giới luật tỉnh 
nghiêm nên thường được cung thỉnh làm Tuyên Luật Sư tại các 
giới đàn ở Hải ngoại. Hiện tại, ngài là Phương trượng chùa Viên 
Giác- Đức quốc. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đức 
quốc - heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Thanh Điện, Thượng tọa, Tiến sĩ, thế danh Dương Quang 
Điện, sinh năm 1958, Ủy viên Thường trực TW GHPGVN, Phó 
Tổng Thư ký HĐTS Chánh VP I T.Ư GHPGVN, Phó ban Hướng 
dẫn Nam nữ Phật tủ TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPVN tỉnh 
Lào Cai, trú xứ chùa Quán Sứ-Hà Nội, nguyên quán Ninh Bình, trú 
quán Hà Nội. 


Di 


- Trắng Đỉnh, Cư sĩ, năm 1947 đặc san tập văn Phật giáo được 
xuất bản do ông và đến năm 1949 ông cũng là người vận động xin 
phép xuất bản tạp chí Giác Ngộ do cư sĩ Võ đình Cường làm chủ 
bút và ông làm chủ nhiệm kiêm quản lý (không rõ năm sinh và 
nguyên quán, trú quán) - /heo Thích Vân Phong sưu khảo 

- Thích Kiên Định, Thượng tọa, Tiến sĩ, sinh năm 1962, đệ tử HT 
Thiện Siêu- chùa Từ Đàm, trú xứ chùa Hồng Đức- Huế, Giám viện 
Học viện PGVN tại Huế, tác phẩm: Từ điển tiếng Pali-Sankrist ; 
Lược sử chùa Thiên Tôn&Tổ Liễu Quán truyễn thừa, nguyên quán 
Liên Chiêu- Đà Nẵng, trú quán Thừa Thiên Huế. 


112 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Cao Hữu Đính (1917 -1991), Cư sĩ, pháp danh Tâm Nguyện. 
Năm 1930, ông cùng các cư sĩ tham gia phong trào chấn hưng PG 
được khởi xướng bởi Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Ông say 
mê học Phật, trường xuyên trao đổi thư tín với phong trào học 
Phật tại Paris qua tạp chí "La Pensée Buddique". Từ năm 1940- 
1952, ông cộng tác và gửi bài đều đặn cho tạp chí Viên Ẩm và Giác 
Ngộ tại Huế. Năm 1949, ông được bầu vào Tổng thư ký hội Phật 
học Trung phẩn. Năm 1956, thời gian lưu trú tại Sài Gòn, ông 
tham gia hình thành xây dụng Viện Trung đẳng Phật học tại chùa 
Ấn Quang. Từ đó, ông trở thành giảng sư của Phật học viện cho tới 
năm I958.. Năm 1959-1963, ông định cư tại Nha Trang và tham 
gia Ban giảng huấn PHV Hải Đức, đồng thời là hiệu trưởng trường 
Bồ Đề Nha Trang. Năm 1964, Viện Cao đẳng Phật học chuyền 
thành Viện Đại học Vạn Hạnh, ông trở thành giảng viên phân khoa 
Phật học cho đến năm 1975. Thời gian sau 1975, ông dành thời 
gian nghiên cứu và giảng dạy tại nhà, tác phẩm: Phát và thánh 
chúng (1966) ; Kinh Na Tiên Tỳ Kheo (1971) ; Văn học sử Phật 
Giáo (1971) ; Đại thừa Khởi tín luận (1994) ; Lược sử thành láp 
Tam tạng ; Kinh Tam Bảo (dịch và giải) ; Tâm kinh Bác Nhã (dịch 
và giải) ; Duy Thức Tam Thập Tụng (dịch và giải) ; Phật pháp 
tỉnh yếu ; Kinh Kim Cang giảng nghĩa ; Sử Phật giáo Ấn Độ ; Sử 
Phát giáo Trung Hoa ; Sử Phát giáo Việt Nam ;Tư tưởng sử Phật 
giáo ;Bộ phái Phật giáo Tiểu thừa. Ông còn viết nhiều bài đăng 
trên tạp chí Từ Quang...nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
TP Hồ Chí Minh và Nha Trang - (heo Chư tôn Thiên đức€&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Sư Chánh Định, Thượng tọa, sinh năm 1971, giảng sư, hệ phái 
PG Nam Tông Việt Nam, pháp danh Sammà sàmadhi, dệ tử Hòa 
thượng Tịnh Sự, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, phó ban 
PG Quốc tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Tam Phước- 
Đồng Nai, nguyên quán Hà Nam, trú quán Đồng Nai. 


- Thích Nữ Diệu Định (1940 -1966), Sư cô, thánh tử đạo. Năm 


113 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1956 xuất gia với Ni trưởng Bảo Quang-chùa Hồng Ân-Hué, pháp 
danh Nguyên Huệ, thế danh Đỗ Thị Cửu. Sau đó theo bổn sư vào 
tu học tại chùa Sư nữ Bảo Quang Đà Nẵng. Ngày 3-6 năm 1966 sư 
cô phát nguyện tự thiêu hy sinh thân xác để cảnh tỉnh chính quyền 
kỳ thị tôn giáo, nguyên quán trú quán Hội An-Quảng Nam - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Tánh Thiên Nhất Định (1754 -1847), dòng Lâm Tế Liễu Quán 
đời 39, ngài họ Nguyễn, xuất gia năm 1802 với ngài Phổ Tịnh- 
chùa Thiền Tôn- núi Thiên Thai- Phú Xuân, được ban pháp danh 
Nhất Định, pháp tự Nhất Định. Thời gian sau ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Quốc Ân do HT Tổ Ấn Mật Hoằng làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1808, ngài kế thế trụ trì tổ đình Thiên Thai Thiền 
Tôn Tự. Năm I8§1ó, ngài kế nhiệm trụ trì chùa Báo Quốc. Năm 
1833, ngải là Tăng cang và trụ trì chùa Linh Hựu. Năm 1839, ngải 
được phong Tăng cang chùa Giác Hoàng. Năm 1843, sau khi hồi 
hưu, ngài Nhất Định cùng hai đệ tử và mẹ già §0 tuổi về vùng núi 
Dương Xuân lập am tu hành, ngôi thảo am nửa trước thờ Phật DI 
Đà, nửa sau để ngài và mẹ ngài ở, đức hiếu thảo của ngài động 
lòng vua quan, các vị Thái giám xin được làm chùa cho ngài nhưng 
ngài không chịu, ngài thị tịch ngày mồng 7 tháng 10 năm Đinh 
Mùi (1847) hưởng 53 năm, ngôi thảo am của ngải sau được xây 
dựng thành chùa Từ Hiếu, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Phú 
Xuân Huế - ¿eo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bồi hữu công tập 1 


- Thích Trường Định (1950 -2002), Thượng tọa, thế danh Võ Thế 
Tâm, đệ tử HT Giác Nhiên-chùa Thuyền Tôn-Huế, pháp danh Tâm 
Ñ. pháp tự Trường Định. Năm 1977, thọ đại giới tại giới đàn chùa 
Ấn Quang. Năm 1993 về trụ trì chùa Phú Hậu-Huế. Thượng tọa 
cốt cách nhẹ nhàng, thuyết giảng lôi cuốn quần chúng, nhưng bệnh 
hiểm nghèo đã rời bỏ ngôi chùa năm 55 tuổi, nguyên quán Quảng 
Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Nhàn Vân Đình (1906-1979), Cư sĩ, tên thật là Trần Duy Vôn, 


114 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


sinh năm 1906.Tháng I1 năm 1934, Hội Phật giáo Bắc Kỳ thành 
lập đây mạnh phong trào chấn hưng Phật giáo ở xứ Bắc. Nhiều 
Chi hội Phật giáo địa phương được thành lập. Ông được suy cử 
làm Phó trưởng ban bên tại gia CHPG xã Quần Phương Thượng, 
huyện Hải Hậu, tính Nam Định và là cộng tác viên tích cực của 
tuần báo Đuốc Tuệ - cơ quan hoằng dương Phật pháp của Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ. Ngoài các bài chính luận về Phật giáo, tục đốt 
vàng mã, “Nhàn Vân Đình tham thiên thi thảo” gồm 25 bài thơ, 
đăng liên tục trên báo Đuốc Tuệ từ số 28 đến số 36 năm 1936. Đầu 
năm 1972, Nhàn Vân Đình được mời về làm cộng tác viên thường 
trú ở Ban Hán Nôm thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Tại 
đây ông đã phát huy tất cả sở học của mình vào việc soạn thảo, 
biên dịch, khảo cứu, đặc biệt là việc hướng dẫn bảo ban thế hệ trẻ. 
Nguyên quán làng Quần Phương Thượng, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định Nhàn Vân Đình mất tại quê nhà năm 1979. 


- Thích Viên Định, Hòa thượng, pháp danh Như Trụ, pháp tự 
Viên Định, pháp hiệu Hải Tạng, đời 42 tông Lâm Tế. Ngài họ 
Nhữ, sinh năm Tân Mão (1951) tại làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, 
huyện Phù Mỹ, Bình Định. Xuất gia từ nhỏ với HT Kế Châu tại 
chùa Bảo Châu quê nhà. Năm 1965 theo bốn sư về tu học tại tổ 
đình Thập Tháp và thọ Tỳ kheo năm 1973 tại giới đàn Phước Huệ- 
PHV Hải Đức- Nha Trang do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu truyền 
giới. Sau khi thọ giới, ngài vào Sài Gòn tu học, y chỉ HT Quảng 
Thạc và ngụ tại chùa Giác Hoa- Bình Thạnh. Ngài trụ trì chùa Giác 
Hoa từ năm 1975. Năm 1994, ngài được bốn sư giao chức Phó trụ 
trì tổ đình Thập Tháp tại Bình Định. Ngài ra sức trùng tu tô đình 
khang trang. Đồng thời đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ 
GHPGVNTN. Hiện tại, HT đã giao phó việc điều hành chùa Giác 
Hoa cho Thượng tọa Thích Viên Kiên, còn ngài chính thức về điều 
hành phật sự tại tổ đình Thập Tháp, Bình Định. Ngài sinh và trú 
quán tại Bình Định - heo chùa Thập Tháp Di Đà do Thích Viên 
Kiên biên soạn 


115 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Đo 


- Thích Đàm Đoan (1918 -2007), Ni trưởng, thế danh Trần Thị 
Viên, xuất gia năm 1945 với Sư cụ chùa Đa Cốc- Kiến Xương- 
Thái Bình, được pháp danh Đàm Đoan, pháp hiệu Từ Chính. Năm 
1946, Người thọ đại giới tại khóa Hạ tổ đình Đa Cốc, do sư tổ 
Thích Tâm Tịnh làm chủ đàn và chư Ni giới đức truyền trao giới 
pháp. Cũng trong năm này, Người được cử về trụ trì chùa Tam 
Bảo- xã Nam Hồng- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình. Từ năm 
1945-1954, Người tham gia Hội PŒ Cứu Quốc tỉnh Nam-Ninh- 
Thanh-Thái và là Thủ quý của Hội. Năm 1958-1961, Hội 
PGTNVN ra đời, Người là Ủy viên BTS tỉnh hội kiêm Thủ quỹ. 
Năm 1981, GHPGVN thành lập, Người được cử giữ chức Ủy viên 
BTS tỉnh hội kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng Ni tỉnh Thái Bình. Từ 
1981, Người luôn được cung thỉnh làm Đàn đầu truyền giới tại các 
giới đàn Ni trong tỉnh. Người xả báo thân ngày mông 3 tháng 5 
năm Định Hợi (18-06-2007), thọ 89 năm, 60 hạ lạp, nguyên quán 
trú quán Tiền Hải- Thái Bình - ứheo w liệu trên trang nhà PGVN 
www.phafgiaovietnam.vn 


- Thích Lưu Đoan (1943 -2010), Hòa thượng, thế danh Phạm 
Xuân, đệ tử HT Mật Hiển-chùa Trúc Lâm-Huế, pháp danh Nguyên 
Chơn, pháp tự Lưu Đoan. Năm 1972, được phân bố của Giáo hội 
về tỉnh Vĩnh Bình làm nhiệm vụ Như Lai Sứ Giả, Đặc ủy Hoằng 
pháp kiêm Giám học và Giáo thọ sư tại PHV Khánh Hòa-chùa 
Phước Hòa, sau đó là Chánh đại diện PG thị xã Trà Vĩnh kiêm Phó 
trụ trì chùa Long Khánh. Năm 1974, khai sơn chùa Như Pháp 
huyện Tiểu Cần tỉnh Vĩnh Bình (Trà Vinh) và trụ trì ở đây. Năm 
1993, HT bốn sư viên tịch, ngài được sơn môn cử trụ trì tổ đình 
Trúc Lâm-Huế. Năm 2007, là Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, 


116 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Trà Vinh - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cự sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Trần Kiêm Đoàn, Cư sĩ, Tiến sĩ, nhà thơ, nhà văn PG, sinh năm 
1946, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Viện Hán-Huế 1970, Cao học 
Xã hội đại học California State 1988, Tiến sĩ Tâm lý học đại học 
Southern California, cựu giáo sư trường Trung học Nguyễn 
Hoàng-Quảng Trị, định cư ở Hoa Kỳ năm 1982, tác phẩm: Hương 
Từ Bi (Huê, 1966); Chuyện Khảo Về Huế (Cali.US, 1997. Trẻ, VN, 
1980. Lang, ỦS, 2003); 7e Wietnmam War and lís Psychological 
Aftermath (LA., 1999); Con Yêu Bánh Nậm (Lang Magazine, Call, 
US, 2003. Thuận Hóa, VN, 2004); 7 Øự¡ (Thuận Hóa - Huế 
2005); nguyên quán Quảng Trị, trú quán Hoa Kỳ - £heo frang nhà 
WWW.COINO.VH 


- Thích Quảng Độ, Hòa thượng, dịch giả, tác gia, thế danh Đặng 
Phúc Tuệ, sinh ngày 27-11-1928, năm 1965 là Tổng thư ký 
GHPGVNTN, năm 1999 là Viện trưởng Viện Hóa đạo 
GHPGVNTN. Năm 1982, ngài bị trục xuất vê nguyên quán ở xã 
Vũ Đoài- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình. Mười năm sau, ngài trở 
vào Nam trú tại chùa Thanh Minh- Phú Nhuận. Năm 1995, ông lại 
bị phạt tù 5 năm, nhưng đến Quốc khánh 2-9-1998, ngài được 
chính phủ đặc xá về lại Thanh Minh Thiền Viện. Năm 2011, ngài 
được suy tôn là đệ Ngũ Tăng thống GHPGVNTN, ngài là viện chủ 
chùa Thanh Minh-Phú Nhuận, tác phẩm: Kinh Mục Liên Sảm 
Pháp; Kinh Đại Phương tiện Phật Báo Ẩn; Thoát vòng fục lụy, Sài 
Gòn 1962; (truyện dịch từ Hán văn của Tình Vân); Dưới mái chùa 
hoang, Sài Gòn 1962; (truyện); 7ruyện cổ Phật giáo, Sài Gòn 
1964; Đại thừa Phát giáo tư tưởng luận; Tỉ ïêu thừa Phật giáo tư 
tưởng luận; Nguyên thủy Phát giáo tư tưởng luận; Từ điền Phật 
học Hán Việt (2 tập); Phát Quang Đại Từ điền (9 tập); Chiến tranh 
và bát bạo động, nguyên quán Thái Bình, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - /heo trang nhà www. vi.wikiperdia.org 

- Thiền sư Tịnh Độ (? —- 1822), Phục dựng ngôi Cổ tự phế tích 
(Đức Long tự) vào thế kỷ 18, xã Tân Dương- Lai Vung- Đồng 
Tháp. Ngài là một trong những vị Sứ giá Như Lai theo đoàn người 
mở cõi, mang ánh sáng Từ bi Trí tuệ vào vùng đất mới, cấy mầm 


117 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tuệ giác Đồng bằng sông Cửu Long đầy phù sa, sau này ồn định và 
phát triển, sông nước hữu tình, cây lành trái ngọt nặng trĩu đơm 
bông kết trái. Không rõ nguyên quán và năm sinh của ngài - ¿heo 
Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Trí Độ (1594 - 1979), Hòa thượng, NNC Phật học, nhà 


giáo, thế danh Nguyễn Kim Hoa, quy y với HT Trí Hải tại chùa 
Bích Liên nên có pháp danh Như Đăng, tự Giải Chiếu, cầu pháp cư 
sĩ với HT Phước Huệ chùa Thập Tháp có hiệu là Trí Độ. Đến năm 
1942 thọ Tỳ kheo tại chùa Quốc Ân, Huế được HT Đắc Quang ban 
cho pháp danh Hồng Chân. Năm 1935, ngài làm Đốc giáo và giảng 
dạy frường An Nam Phát học tại chùa Báo Quốc- Huế. Năm 1940, 
ngài vào Bình Định xuất gia và thọ học với Quốc sư Phước Huệ- 
chùa Thập Tháp. Năm 1945, ngài tham gia phong trào PG Cứu 
quốc. Năm 1946, ngài được hội Bắc kỳ Phật giáo mời ra mở 
trường đảo tạo Tăng tài tại chùa Quán Sứ-Hà Nội. Năm 1950, ngài 
được bầu làm Ủy viên Ủy ban Liên Việt tại Thanh Hóa và năm 
1953 là Ủy viên Ủy ban Việt Nam Bảo vệ Hòa bình Thế giới. Năm 
1954, hòa bình lập lại, ngài về chùa Quán Sứ vận động Tăng ni 
miền Bắc thành lập hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam vào tháng 
3-1958 và ngài được bầu làm Hội trưởng cho đến cuối đời. Năm 
1963-1968, ngài tổ chức khóa "7 học Phật pháp", mỗi khóa một 
năm để đào tạo đội ngũ kế thừa PG. Đến năm 1970, khóa tu học 
nâng lên thành #ường Tu học Phật pháp Trung ương (tiền thân 
trường Cao cấp Phật học). Năm 1976, ngài với tư cách Ủy viên 
Thường vụ Quốc hội nước VNDCCH, tham gia đoàn Nhà nước 
vào Sài Gòn dự hội nghị Hiệp thương Thống nhất đất nước. Về 
trước tác: Luận về Sóng Thức (Duy Thức) ; Pháp lạy Hồng Danh 
Sám (GIáo lý) ; Bách pháp Minh Môn luận ; Nhân Minh nhập 
chính lý luận ; Phật pháp khái luận ; Toát yếu lịch sử PƠOVN; Bát 
Nhã Tám Kinh ; Nhân mình khải yếu ; Nhân Minh học giải thích. 
Ngài thọ 85 tuổi, tịch ngày mồng 4 tháng Giêng năm Kỷ Mùi (24- 
10-1979), bảo tháp lập tại chùa Quảng Bá- Hà Nội, hiệu là "Đại 
Nhạn Bảo Tháp", nguyên quán Bình Định, trú quán Hà Nội - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


118 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hoàng Hữu Đôn ( ? - ? ), Cư sĩ, Tuần phủ trí sĩ, ông được mời 
làm Phó hội trưởng hội An Nam Phật học-Huế, năm 1938, ông đã 
viết tâm thư thỉnh cầu các hội PG ở 3 miền nên thống nhất lại, lấy 
tên là "Đồng Dương Phật giáo Đại hội", lời thỉnh cầu này có hội 
tán đồng, nhưng cũng có hội không chú ý, chưa rõ thân thế, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Biên niên sử PGŒ Sài 
Gòn Gia Định 


- Thích Bửu Đồng (1913 -1985), Hòa thượng , dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40, thế danh Ngô Văn Châm, xuất gia năm 1923 
với HT Quảng Đạt- chùa Phước Hội- Long Xuyên, pháp danh 
Nhựt Cẩm, pháp hiệu Bửu Đồng. Năm 1935, ngài thọ đại giới tại 
trường Kỳ giới đàn chùa Phước Hậu- Long Xuyên do HT Pháp Cự 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1940, ngài ngài kế thế trụ trì chùa 
Phước Hội và nhận chức Giáo thọ. Năm 1945, ngài tham gia PG 
Cứu quốc tỉnh Long Xuyên. Năm 1947, ngài được kết nạp vào 
Đảng Cộng Sản Việt Nam. Năm 1958, ngài được cung thỉnh làm 
Đàn đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa Bửu Linh- Bạc Liêu. Năm 
1969, ngài bị chính quyền bắt giam 14 tháng vì tình nghi hoạt động 
cánh mạng. Năm 1976-1984, ngài được bầu làm Ủy viên Hội đồng 
Nhân dân tỉnh An Giang, ngài xả báo thân ngày 24 tháng 4 năm Ất 
Sửu (12-06-1985) thọ 73 năm, 53 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Long Xuyên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Nguyễn Đại Đồng, sinh năm 1946, Cư sĩ, Tiến sĩ, tác gia, NNC 
sử học PG, trưởng Văn phòng miền Bắc Trung tâm Nghiên cứu 
Phật giáo Việt Nam, thành viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, hậu duệ Cư sĩ Thiều Chửu, nguyên quán trú quán tại xóm 
trại Cam Đường, nay là tổ 26, phường Kim Liên, quận Đống Đa, 
Hà Nội. Các trước tác: Chủa Quán Sứ (2007), Biên niên sử Phật 
giáo miễn Bắc 1920-1953 (2008); Những người con gái tiêu biểu 
của đức Phát (2011), tái bản 2013; Thiêu Chửu Nguyễn Hữu Kha 
(2008) tái bản 2009; Lược khảo báo chí Phật giáo Việt Nam 1929- 
2008, (2009);Phong trào Chấn hưng Phật giáo (tr liệu báo chí 


119 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Việt Nam từ 1927-1938) (cùng PhÙ. Nguyễn Thị Minh, 2008); 
Phong trào Chấn hưng Phật giáo (tư liệu báo chí Phật giáo từ 
1929-1945) (cùng TS Nguyễn Thị Minh, 2010); Phật giáo Hưng 
Yên xưa và nay (2011); Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến 
năm 1981 (2012); Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại 
hội (2012); Chủ biên: Phát giáo Hải Dương — Những chặng đường 
(2015). Đồng chủ biên các sách: ĐLH7 Thích Trí Hải (2007) tái 
bản 2008. Kỷ yếu tưởng niệm ĐLHT Tó Liên (2009); Tuyển tập Sa 
môn Thích Trí Hải tập I (2008), tái bản 2009; Tuyển tập Sa môn 
Thích Trí Hải, tập 2, (2009); Lịch sử Phật giáo tỉnh Ninh Bình 
(2017) 


- Thích Đạt Đồng (1923 -2015), Hòa thượng, đời thứ 22 Tông 
Thiên Thai Giáo Quán, thế danh Nguyễn Văn Hay, xuất gia năm 
1943 với tổ Liễu Thiền- chùa Tôn Thạnh- ấp Thanh Ba- xã Mỹ 
Lộc- huyện Cần Giuộc- tỉnh Long An, pháp danh Tánh Đại, pháp 
hiệu Đạt Đồng. Ngài thọ giới T2 kheo năm 1952 tại giới đàn chùa 
Tôn Thạnh do tô Liễu Thiền làm Hòa thượng đàn đầu. Năm 1957, 
ngài tham dự khóa huấn luyện trụ trì "NJw Lai Sứ Giá” do Giáo 
hội Tăng già Nam Việt tổ chức tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn. Sau 
khi tốt nghiệp, ngài nhận nhiệm vụ ở Phân hội Phật học Sóc Trăng. 
Năm sau, 1958, ngài được Giáo Hội Tăng Già Nam Việt bồ nhiệm 
trụ trì chùa Tôn Thạnh. Ngoài cương vị trụ trì chùa Tôn Thạnh, 
ngài còn được cung thỉnh trụ trì hoặc chứng minh nhiều ngôi tự 
viện trong tông phái, như: -Năm 1969, trụ trì chùa Pháp Tịnh, xã 
Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. -Năm 1972, trụ trì 
chùa Bồ Đề- Cần Giuộc- Long An. -Năm 1986, Trưởng ban cô vấn 
trụ trì chùa Linh Phong- Tân Hiệp- Châu Thành- Tiền Giang. - 
Năm 1992, Cố vấn chùa Thiên Mụ- Cần Đước- Long An. -Năm 
2000, Cố vẫn chùa Thiên Mụ- Cần Giuộc- Long An. Từ năm 1995- 
2015, ngài làm Thiền chủ trường hạ tổ đình Kim Cang. Năm 1997, 
ngài được cung thỉnh làm Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Tỉnh 
hội PG Long An. Năm 2002, ngài được suy cử làm Thành viên 
HĐCM GHPGVN. Năm 2012, ngài giữ chức Ủy viên Thường trực 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Với đạo phong ngời sáng, ngài 
được cung thỉnh vào làm Giới sư tại nhiều Đàn giới trong và ngoài 
tỉnh như: Tôn chứng sư Đại giới đàn chùa Linh Sơn- quận I- Sài 


120 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Gòn (1970). Tôn chứng sư Đại giới đàn chùa Pháp Giới- quận Tân 
Bình- Gia Định (1975). Tôn chứng sư Đại giới đàn chùa Thiên 
Khánh- Tân An- Long An (1989). Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn tô 
đình Tôn Thạnh- Cần Giuộc- Long An (1991). Giáo thọ A-xà-lê 
Đại giới đản chùa Thiên Khánh- Tân An- Long An (1994). Giáo 
thọ A-xà-lê Đại giới đàn Minh Tánh, chùa Thiên Khánh- Tân An- 
Long An (1996). Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Liễu Thiền- tổ 
đình Tôn Thạnh- Cần Giuộc- Long An (1999). Hòa thượng Đàn 
đầu Đại giới đàn Khánh Phước- chùa Thiên Khánh- Tân An- Long 
An (2002). Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Chánh Tâm- tổ đình 
Kim Cang- Thủ Thừa- Long An (2005). Hòa thượng Đàn đầu Đại 
giới đàn Pháp Lưu, chùa Thiên Khánh- Tân An- Long An (2007). 
Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Viên Ngộ- tổ đình Kim Cang- 
Thủ Thừa- Long An (2010). Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn 
Huệ Viên- chùa Long Phước- Bạc Liêu (2011). Hòa thượng Đàn 
đầu Đại giới đàn Thiện Nhu- chùa Thiên Châu- Long An (2013). 
Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Hiển Kỳ- chùa Phước Bảo- Bến 
Lức- Long An (2015). Ngài viên tịch vào ngày 11 tháng 9 năm Ất 
Mùi (23-10-2015) trụ thế 93 năm, hưởng 63 hạ lạp, nguyên quán 
Bến Lức- Chợ Lớn, trú quán Cần Giuộc- Long An - /heo 8TS PG 
Long An cung cấp 


Đu 


- Tăng Đuch (1909 -1984), Hòa thượng, Sư cả hệ phái PG Nam 
Tông Khmer, xuất gia năm 1927 với HT Lý Ănh- chùa Bay- 
Chhau, được pháp danh Suvanna Pannà. Năm 1932, ngài sang Cao 
Miên học thiền, năm 1933 về Việt Nam hành đạo. Năm 1934, ngài 
đến học tại chùa Th-Kâu ở Cầu Ngang- Trà Vinh. Ngài chuyên 
dịch làu thông Tam tạng kinh điển Pàli ngữ sang Khmer ngữ. Năm 
1946, ngài trụ trì và đốc sức trùng hưng chùa Sà Lôon- Mỹ Xuyên- 
Sóc Trăng. Ngài viên tịch ngày 22 tháng § năm Át Sửu (22-6- 
1985) thọ 77 năm, 58 tuổi Hạ, nguyên quán trú quán Sóc Trăng - 


121 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Bửu Đức (1880 -1974), Hòa thượng, thế danh Phạm Văn 
Vị, Năm 1920 ngài bước đầu theo giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, 
chuyên tu Tịnh độ, đến năm 1923, lập một am tranh hiệu là Bửu 
Quang- Núi Dài- Châu Đốc để tu trì và lập hạnh cứu nhân độ thế. 
Năm 1940, thảo am bị giặc Pháp đốt phá, ngài về thị xã Rạch Giá 
làm việc từ thiện và bốc thuốc Nam trị bệnh cứu đời. Năm 1954, 
ngài nhận một đệ tử xuất gia là Thiện Phước, đến năm 1956 ngài 
Thiện Phước đi về miền Đông hoằng hóa khai sáng môn phái 7jnh 
Độ Non Bồng. Ngài được cầu thỉnh làm Chứng mình đạo sư cho 
môn phái Tịnh Độ Non Bồng. Năm 1960, am Bứu Quang lại DỊ 
bom đạn đốt cháy, ngài và các đệ tử về núi Trà Sư ẩn dật tại am 
Đại Quang Minh và thường lui tới miền Đông sách tấn đồ chúng 
của môn phái Tịnh Độ Non Bồng tu học. Năm 1970, ngài gọi đồ 
chúng tập họp về Núi Sập- Long Xuyên khai sơn ngôi Tam bảo 
Thành An Tự và trụ lại đây đến ngày viên tịch, nguyên quán trú 
quán Long Xuyên - /heo trang nhà www.finhdononbong.com 


- Thích Châu Đức (1932 -1970), Hòa thượng, pháp danh Nguyên 
Tín, pháp tự Châu Đức, thế danh Hồ Đăng Phục, đệ tử HT Quảng 
Huệ-chùa Thiên Minh-Huế, học tăng PHĐ Báo Quốc, dạy học tại 
trường Bồ Đề Phan Thiết. Năm 1969, ngài được sơn môn mời về 
làm trụ trì chùa Thiên Minh và giảng dạy trường Bồ Đề thành nội- 
Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Đạt Đức, Thượng tọa, sinh năm 1962, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, đệ tử HT Nhật Lệ-chùa Hải Quang, pháp danh 
Nguyên Tuấn, pháp hiệu Đạt Đức, trụ trì chùa Hải Quang, quận 
Tân Bình, Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Văn hóa TW, 
Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Pháp Chế TW, Ủy viên 
Ban Hướng dẫn Phật tử TW, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân 
Bình, nguyên quán Quảng Trị, trú quán TP Hỗ Chí Minh. 


122 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Hạnh Đức (1948 1967), Sa di, thánh tử đạo, thế danh Trần 
Văn Minh, xuất gia năm 1959 với HT Huyền Đạt- chùa Viên Giác 
Thanh Sơn- Sơn Tịnh Quảng Ngãi, pháp danh Hạnh Đức. Năm 
1965, thầy được bổn sư gởi lên chùa Tỉnh hội để học nơi trường 
Bồ Đề tỉnh. Năm 1966, thọ Sa di tại giới đàn chùa Hội Phước- 
Quảng Ngãi. Năm 1967, thầy phát nguyện tự thiêu ngày 31-10- 
1967 lúc 20 tuổi trước sân chùa Tỉnh hội PG Quảng Ngãi, để bảo 
vệ hiến chương PG, nguyên quán trú quán Quảng Ngãi - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Nguyễn Hiền Đức, Cư sĩ, NNC lịch sử PG, tác gia, hội viên hội 
KHLS Bà Rịa Vũng Tàu, ông chuyên nghiên cứu lịch sử PG, ông 
có công trình nổi tiếng là khám phá vết tích tháp tổ Nguyên Thiều 
ở miền Nam, đã đặt ra cuộc tranh luận trong giới lịch sử rằng có 
thể tổ Nguyên Thiều đã mắt tại miền Nam chứ không phải ở Huế, 
tác phâm: Lịch sử Phật giáo Đàng Trong ; Lịch sử Phật giáo Đàng 
ngoài ; Sơ lược lịch sử Phật giáo Việt Nam, nguyên quản trú quán 
Bà Rịa Vũng Tàu. 


- Thông Ân Hữu Đức (1§12 -1887), Hòa thượng, tổ sư, ngài họ 
Trần, xuất gia tại chùa Phước Hưng- làng Phước Môn- Phan Thiết 
với đại sư Trí Chất, được ban pháp danh là Thông Ân. Sau khi xuất 
gia, ngài chọn pháp môn Chuẩn Đê Đà La Ni đề hành trì. Năm 
1839, ngài rời chùa Phước Hưng đến làng Kim Thạnh- Bàu Trâm 
chọn hang đá để nghiêm trì Mật pháp. Ngài đem công năng Mật 
pháp chữa bệnh bốc thuốc cho mọi người quanh vùng, được nhân 
dân kính mộ, dựng ngôi chùa Kim Quang thỉnh ngài trụ trì. Lúc 
này, tô Hải Bình Bảo Tạng du hóa đến xứ này, ngài thỉnh tổ lập 
đàn truyền giới cụ túc cho ngài và được ban đạo hiệu Hữu Đức. 
Sau khi thọ giới, ngài tìm lên đỉnh núi Tà Cú chọn hang đá ấn 
mình tu hành. Với công năng Từ bị, ngài cảm hóa được một Bạch 
Hồ (cọp trắng). Năm 1880, Đức Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại bị 
bệnh nặng. Vua hạ chiếu triệu ngài vào cung, ngài từ chối xuống 
núi, chỉ đưa cho thần chú Chuẩn Đề và cách thức trị bệnh. Thái 


123 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


hậu lành bệnh, vua ban Sắc tứ cho nơi ngài tu hành là "17nh Sơn 
Trường Thọ” đề đặt tên chùa tạ ân ngài và ban y áo, phong đạo 
phẩm Hòa thượng cho ngài (Sau này là danh lam thắng cảnh của 
tỉnh Bình Thuận). Ngài xả báo thân ngày mông 5 tháng 10 năm 
Định Hợi (1887) thọ 76 năm, 53 tăng lạp, tháp được lập bên cạnh 
chùa, nguyên quán Tuy An- Phú Yên, trú quán Bình Thuận - /heo 
BTS PG Bình Thuận cung cấp 


- Thích Hoằng Đức (1888 -1992), Hòa thượng, viện chủ tô đình 
Hội Long, Tân An-Long An, có công kiến tạo trùng tu rất nhiều tự 
viện, Cố vấn Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, nguyên 
quán trú quán Long An - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Hoằng Đức (1942 -2012), Hòa thượng, thế danh Hồ Minh 
Tuấn, xuất gia năm 1960 với HT Viên Thiện- chùa Phổ Tế- Huế. 
Năm 1964, ngài vào Nam đến chùa Vạn Đức- Thủ Đức cầu pháp 
với HT Trí Tịnh, được pháp danh Lệ Tuấn, pháp tự Hoằng Đức, 
pháp hiệu Hân Độ, sau đó ngài được theo học tại PHV Huệ 
Nghiêm. Năm 1967, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Việt Nam 
Quốc Tự do HT Hải Tràng làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1974, 
ngài khai kiến chùa Pháp Hoa- Bình Thạnh làm nơi tu học và hành 
đạo. Năm 1975, ngài giữ chức Đặc ủy Tăng sự PG quận Bình 
Thạnh. Năm 2003, ngài là Ủy viên Ban Nghi lễ TW GHPGVN. 
Năm 2007, ngài được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, ngài xả 
báo thân ngày Rằm tháng 2 năm Quý Ty (2012) thọ 72 năm, 46 hạ 
lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Tổ Thông Ân-Hữu Đức (1812 -1887), Hòa thượng tổ sư, thiền 
phái Lâm Tế Liễu Quán, khai sơn chùa Linh Sơn Trường Thọ ở 
núi Trà Cú, Phan Thiết, nguyên quán Phú Yên, trú quán Bình 
Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Lưu Đức (1935 -1990), Hòa thượng, dòng Lâm Tế pháp 
phái Trúc Lâm đời 38, pháp danh Như Tuyết, pháp tự Lưu Đức, 


124 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thế danh Nguyễn Đình Khuê. Năm 1960, xuất gia với HT Mật 
Hiển-chùủa Trúc Lâm. Năm 1969, Giám tự chùa Thánh Duyên 
Quốc tự, Chánh đại diện PG Vinh Lộc-Thừa Thiên. Ngài có hoài 
bão tự túc kinh tế xây dựng Đại Tòng Lâm, nên mở cơ sở sản xuất 
nước tương Vị Tâm và phát triển thành công. Ngài chuyên trì tụng 
tâm đắc hai bộ kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn, nguyên quán trú 
quán Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Minh Đức (1902 -1971), Hòa thượng, sơn môn Thiên 
Thai Thiền Giáo Tông, thế danh Lê Minh Chánh. Thuở trẻ hành 
nghề Đông y gia truyền. Năm 1934, ngài tìm đến chùa Thiên Thai- 
Núi Dinh- Bà Rịa thọ giáo với HT Huệ Đăng, được pháp danh 
Thiện Mẫn, pháp hiệu Minh Đức. Năm 1939, ngài trụ trì chùa Hoa 
Nghiêm- Cần Giuộc, nơi đây ngài cất một thảo am đề nhập thất an 
cư. Năm 1943, ngài được cung thỉnh trụ trì chùa Giác Hoàng- Bà 
Điểm. Chính nơi đây ngài hoạt động hỗ trợ cách mạng và nuôi giấu 
cán bộ, chùa Giác Hoàng trở thành hậu cứ quan trọng của cách 
mạng. Năm 1947, ngài xuống vùng Chợ Lớn dựng thảo am đề vận 
động quần chúng ủng hộ kháng chiến, ngài chọn Bến Hàm Tử 
dựng ngôi chùa nhỏ đặt tên Tăng Phường, hiệu Giác Hoàng và 
chuyên tu pháp "Chuẩn Đề Ngũ Hói Sám Nghỉ". Năm 1951, ngài 
làm Đường đầu truyền giới tại trương hương cùa Long An- Quận 
5. Năm 1952, ngài xây dựng lại chùa Tăng Phường sau hỏa hoạn 
và đổi hiệu chùa là Thiên Tôn. Năm 1956, ngài làm Thiền chủ 
Giáo hội Lục Hòa Tăng. Năm 1969, ngài làm Viện trưởng viện 
Hoằng Đạo Giáo hội Phát giáo Cả truyền Việt Nam, ngài thị tịch 
ngày § tháng 7 năm 1971, thọ 70 tuổi và 2§ tuổi đạo. Ngài nguyên 
quán Tiền Giang, trú quán Chợ Lớn - xem thêm ờ Danh Tăng Việt 
Nam tập Ï 


- Thích Minh Đức (1946 -2005), Thượng tọa, nhà thơ, thế danh 
Lê Văn Thưởng, đệ tử HT Trí Thủ-chùa Báo Quốc, pháp danh 
Nguyên Minh. Năm 1962 vào giảng dạy trường Bồ Đề Quảng 


125 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ngãi. Năm 1970, hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Mộ Đức, 
Đặc ủy Hoằng pháp và Phó ban đại diện PG Quảng Ngãi. Năm 
1985, Thượng tọa vào tu học tại Quảng Hương Già Lam-Gò Vấp 
và tập trung vào sáng tác, năm 1996 lập tịnh thất Đạo Nguyên ở 
An Phú Đông và định cư ở đây, tác phâm:Lãng du bình thoại ; 
Trầm tư lục ; Đá nát vàng phai (thơ) ; Rời một phương (tho), 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Quảng Đức (1897 -1963), Hòa thượng, Thánh tử đạo, 
ngài thế danh Lâm Văn Tuất. Năm 1932, hội An Nam Phật học ra 
đời, ngài được mời làm Chứng minh đạo sư cho chi hội Phật học 
Ninh Hòa. Ngài đã khai sơn, trùng tu, xây dựng 31 ngôi chùa. 
Riêng tại Khánh Hòa, Hòa thượng đã xây dựng và trùng tu 14 ngôi 
chùa trong đó có chùa Đức Hòa được xây dựng năm 1942, ngôi 
chùa cuối cùng là Quan Thế Âm- Phú Nhuận. Năm 1953, ngài 
được thỉnh cử làm Phó Trị sự và Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội 
Tăng già Nam Việt, đồng thời trụ trì chùa Phước Hòa, trụ sở đầu 
tiên của hội Phật học Nam Việt. Trong phong trào đấu tranh của 
PG năm 1963, ngài phát nguyện thiêu thân để cúng đường và bảo 
vệ đạo pháp, để lại bức thư gọi là "Lời nguyện tâm huyết". Nhục 
thân ngài được thiêu lại dưới ngọn lửa 4000 độ - xương thịt cháy 
tiêu hết, duy chỉ có trái tim của ngài vẫn còn nguyên. Trái tim của 
ngài là biểu tượng đấu tranh của Phật giáo đồ đưa đến thành công. 
Năm 1965, Giáo hội PGVNTN đã tôn phong ngài lên hàng Bồ tát 
thánh tử đạo, nguyên quán Khánh Hòa, trú quán Sài Gòn - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Tâm Đức, Thượng tọa, sinh năm 1953, thế danh Nguyễn 
Xuân Kính, đệ tử trưởng lão HT Thích Minh Châu. Phó viện 
trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện 
phó Học viện Phật giáo Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng 
Trị sự TW GHPGVN, nguyên quán Quảng Bình, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


126 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Giáo thọ Thiện Đức (1927 -2010), Cư sĩ, thế danh Võ Tấn 
Vượng. Năm 1945, ông xuất gia tại chùa Đặng Lộc- Lệ Thủy- 
Quảng Binh, là đệ tử HT Định Tuệ, đặt pháp danh Lệ Thật. Năm 
1947, bốn sư dẫn ông vào Huế học tại PHĐ Báo Quốc. Ông thọ cụ 
túc giới năm 1949 tại giới đàn chùa Báo Quốc do HT Tịnh Khiết 
làm Đàn đầu truyền giới. Sau khi thọ giới, bổn sư ban pháp hiệu là 
Thiện Đức. Năm 1956, PHV Trung Phần thành lập ở chùa Hải Đức 
Nha Trang. Ông được cử vào đây giảng dạy kinh luật cho chúng Sa 
di. Năm 1957, ông thọ Bồ tát giới tại giới đàn PHV Trung Phân. 
Từ năm 1958-1960, ông được cử làm giảng sư đi giảng dạy các 
tỉnh Trung phần. Năm 1961, ông được bố nhiệm làm Chánh đại 
diện PG tỉnh Pleiku. Năm 1964, ông đi vào sâu các vùng Cao 
nguyên xây dựng khuôn hội, lập chùa chiền cho đồng bào di cư 
vào đây lập nghiệp. Trong phong trào đấu tranh của PG năm 1963, 
ông bị bắt ngồi tù ở trại giam Kon Tum. Năm 1964, ông hoàn tục 
làm Cư sĩ tại gia, được giao làm giám đốc Phòng phát hành kinh 
sách và nhà In Hoa Sen tại TP Nha Trang. Đây là cơ sở kinh tài 
của PHV Ttrung Phần, cùng với Hãng vị trai Lá Bồ Đề, để nuôi 
Tăng sinh PHV ăn học. Năm 1990, trường Trung cấp Phật học tỉnh 
Khánh Hòa được thành lập, ông được mời giảng dạy kinh luận cho 
Tăng mi sinh. Năm 2002, ông tham gia Ban phiên dịch Pháp tạng 
PG do HT Đồng Minh làm trưởng ban, đã góp phần dịch nhiều 
Kinh Luật Luận phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước. Ông xả 
báo thân ngày mông 7 tháng 9 năm Nhâm Thìn (14-10-2010) thọ 
84 tuổi, nguyên quán Quảng Bình, trú quán Nha Trang- Khánh 
Hòa - /heo NNC Lê Tự Chỉ cung cấp 


- Tâm Thiện Đức, Cư sĩ, Doanh nhân, Phật tử thuần thành, Tiến 
sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty sách 
Thái Hà, Ủy viên BCH Trung ương hội Xuất bản Việt Nam, Ủy 
viên BCH TW hội Bảo vệ quyên trẻ em Việt Nam, Ủy viên Ban 
Thông tin Truyền thông- GHPGVN, sinh năm 1965, Cư sĩ đã sống, 
làm việc và có mặt gân ló năm ở nước ngoài, đã đi qua 4l quôc 
gia, nên được biết đến như một người ham học và khám phá. Cư sĩ 
biết đến 4 ngoại ngữ và rất ham đọc, mê truyền bá văn hóa đọc đến 


127 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


93 triệu dân Việt Nam, thông qua hàng trăm buổi nói chuyện hay 
giảng về văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc nên được mệnh 
danh là “tiến sỹ văn hóa đọc”. Trong các dòng sách do Cư sĩ và 
Công ty sách Thái Hà xuất bản, có một dòng sách Phật giáo với 
những cuốn sách rất có giá trị của các bậc cao tăng thạc đức nồi 
tiếng. Cư sĩ muốn thật nhiều người con đất Việt được đọc kinh 
sách, được ứng dụng những lời Phật dạy vào công việc và cuộc 
sông. xuất hiện trên hầu hết các kênh truyền hình lớn trên cả nưƯỚcC. 
Đặc biệt là “Chào ngày mới”, “Gõ cửa ngày mới”, “Mỗi tuân 1 
chuyện- Đối thoại với Lê Hoàng”, “Đường đến thành công”, “Sự 
kiện và bình luận”... Ông cũng là tác giả và chủ biên của 10 đầu 
sách “Bài học từ người quét rác”, “Tâm từ lâm”, “Hạnh phúc thật 
giản đơn”, “Ti rồng hoa không cho mọc rỄ”, » “Happy Book - Hạnh 
phúc mỗi ngày”, ° Happy Book - Hanh phúc môi phút giây”, 
“Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kế của người ch ni “Tôi 
tự hào là người Việt Nam” và “Nhà máy sản xuất niềm vui". Cư sĩ 
viết rất nhiều bài báo cho hầu hết các tờ báo lớn như VnExpress. 
Vietnamnet, Dân Trí, Doanh nhân Sài Gòn, Tuổi trẻ, Thanh Niên... 
đặc biệt là cho mảng Phật giáo như “Văn hóa Phật giáo”, “Giác 
ngồ”, “Phatgiao. org.vn”, “thuvienhoasen.com.... Trong mỗi lĩnh 
vực, mọi người lại biết đến ông trong một góc khác nhau. Ông 
cũng là diễn giả nổi tiếng đã từng thuyết trình tại các diễn đàn lớn 
trên thế giới tại Frankftrt, Đức, Bắc Kinh, Trung Quốc, Tokyo, 
Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia...Cư sĩ đã thực hành thiền đều 
đặn trên 10 năm nay. Cư sĩ hướng dẫn rất nhiều khóa thiền cho các 
doanh nhân, lãnh đạo và các bạn trẻ - nguyên quán Thái Bình, trú 
quán Hà Nội - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Thiện Đức, Hòa thượng, nguyên trụ trì chùa Khánh Sơn, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Vào thập niên 1940 —1950, 
ngài đã nuôi chứa các chiến sĩ yêu nước chống thực dân Pháp. Làm 
cơ sở hoạt động, tiếp chuyền tiếp tế, tuyên truyền tư tưởng yêu 
nước đến tầng lớp nhân dân và đông bào Phật tử một cách nhanh 
chóng. Trong thời gian này, chùa Khánh Sơn xuất gia hợp pháp 
trên 100 tu sĩ, là những người bất mãn chế độ thực dân phong kiến 
và một số đồng chí cách mạng yêu nước, lưu ngụ bám trụ làm cơ 
sở đã cảm hoá chư Tăng và đồng bào Phật tử phát triển thành lực 
lượng quần chúng vững mạnh. Không rõ nguyên quán - /heo Thích 
Ván Phong biên khảo 


128 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Thiện Đức (1939 -1995), Hòa thượng, Ủy viên kiêm Thủ 
quỹ BTS Thành hội PG TP Hồ Chí Minh, Chánh đại diện PG Quận 
3, chủ nhiệm Tổ SX sơn mài PG Hương Vân quận 3, trụ trì chùa 
Pháp Vân- quận 3, nguyên quán Châu Đốc, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Thuận Đức (1918 -2000), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Thanh Đễ, xuất gia năm 1931 với tổ Quảng Lãm- chùa Bằng Lăng- 
Nam Định, pháp danh Thuận Đức. Năm 1938, ngài thụ đại giới tại 
chốn tổ Lãng Lăng (Kim Sa tự)- Xuân Trường- Nam Định. Năm 
1950, ngài làm Bí thư hội PŒ Cứu quốc tỉnh Nam Định. Năm 
1958, ngài được bầu vào BTS Trung ương hội PGTNVN kiêm 
Chánh thư ký PG tỉnh Nam Định. Năm 1985, ngài trụ trì chùa Cổ 
Lễ- Nam Định và được bầu vào Ban Thường trực HĐTS 
GHPGVN. Năm 1991, ngài kiêm trụ trì chùa Đại Bi- Nam Định. 
Năm 1997, ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh TW 
kiêm Phó chủ tịch HĐTS và Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN. 
Năm 2000, ngài giữ chức Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, 
ngài xả báo thân ngày 19 tháng 10 năm Canh Thìn (14-11-2000) 
thọ 82 năm, 59 hạ lạp, nguyên quán trú quán Nam Định - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Trí Đức (1909 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 40, thế danh Nguyễn Văn Hai, xuất gia năm 1920 với tổ Như 
Bằng- chùa Huê Nghiêm- Thủ Đức, pháp danh Hồng Phước. Năm 
1934, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Bảo An- Biên Hòa. Năm 
1945, ngài là Chủ tịch PG Cứu quốc huyện Long Thành. Năm 
1946, ngài trụ trì chùa Bửu Thiền- Núi Thị Vải. Năm 1953, ngài 
trụ trì chùa Long Nhiễu- Thủ Đức. Năm 1957, ngài kế thế trụ trì 
chùa Huê Nghiêm- Thủ Đức. Năm 1987, ngài được suy tôn Thành 
viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, ngài là bổn sư của HT 
Thích Trí Quảng, ngài xả báo thân vào ngày 21 tháng Giêng năm 
Kỷ Mão (08-03-1999) thọ 91 năm, 65 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Gia Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


129 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Trí Đức (1915 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 40, thế danh Nguyễn Thuần Nam, xuất gia năm 1925 với HT 
Tâm Viên Ngộ Chỉ- chùa Vĩnh Hòa- Bạc Liêu, pháp danh Hồng 
Phương, pháp hiệu Huệ Phước, tiếp nối dòng thiền Lâm Tế Chánh 
tông đời thứ 40. Năm 1935, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Giác 
Lâm do HT Hoằng Nghĩa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1938, 
ngài được bốn sư truyền pháp ấn và ban pháp húy Chơn Bảo, hiệu 
Trí Đức, tục diệm truyền đăng, nối pháp dòng thiền Lâm tế Gia 
Phổ đời thứ 40. Năm 1939, ngài trùng tu và trụ trì chùa Long 
Phước- Lấp Vò- Đồng Tháp. Năm 1945-1954, ngài làm Chủ tịch 
Mặt trận Liên Việt và PG Cứu quốc huyện Lấp Vò. Năm 1961, 
ngài kế thế trụ trì chùa Vĩnh Hòa- Bạc Liêu. Năm 1962, ngài làm 
Trị sự trưởng GŒ7áo hội Tăng già quận Vĩnh Lợi-Sóc Trăng. Năm 
1968, ngài sáng lập trường Bồ Đề-Sóc Trăng. Năm 1971, ngài làm 
Đường đầu Hòa thượng trong giới đàn chùa Quan Âm- Cà Mau. 
Năm 1973, ngài là Thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng 
thống GHPGVNTN. Năm 1990, là Chánh đại diện thị xã Bạc Liêu. 
Năm 1997, ngài được suy tôn Thành viên HĐCM GHPGVN, ngài 
xả báo thân ngày 26 tháng 5 năm Kỷ Mão (09-06-1999) thọ 84 
năm, 64 hạ lạp, nguyên quán trú quán Bạc Liêu - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Vạn Đức, Thượng tọa, sinh năm 1959, thế danh Nguyễn 
Văn Hùng, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 44, xuất gia năm 1970 với 
HT Quảng Xã- chùa Huệ Chiếu- Kon Tum. Năm 1980 thọ đại giới 
và theo học tại PHV Thiện Hòa chùa Ấn Quang và lớp nghiên cứu 
chùa Già Lam. Năm 1989, trụ trì chùa Bửu Tháp,- Phước Tân- 
Biên Hòa. Năm 1994-2000, là Đại diện PG xã Phước Tân, huyện 
Long Thành, Đồng Nai. Năm 2012, làm Ủy viên BTS PG TP Biên 
Hòa kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP Biên Hòa, Trưởng ban Pháp 
chế PG TP Biên Hòa, nguyên quán Núi Thành Quảng Nam, trú 
quán Biên Hòa Đồng Nai. 


- Thích Vân Đức (1952 -2012), Thượng tọa, thế danh Nguyễn 


130 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Bân, xuất gia năm 1968 với HT Tịnh Tù- chùa Từ Hiếu- Huế, pháp 
danh Tâm Phước, pháp tự Vân Đức. Năm 1977, Thầy thọ đại giới 
tại giới đàn chùa Báo Quốc do HT Trí Thủ làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1992, Thượng tọa trụ trì chùa Từ Phong Lan Nhã- Huế. 
Năm 2002, Thầy trùng kiến chùa và xây thêm các hạng mục khiến 
chùa cảnh khang trang. Thượng tọa làm Dẫn thỉnh và Tôn chứng 
sư trong các giới đàn ở Từ Hiếu, Quốc Ân vào năm 1994, 2005, 
2008. Bệnh duyên tái phát, Thượng tọa xả báo thân năm 2012, thọ 
60 năm, 35 tuổi đạo, tháp lập ở khuôn viên chùa 7? Phong Lan 
Nhã - theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Viên Đức (1932 -1980), Thượng tọa, dịch giả, dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời 43, thế danh Phạm Văn Nghi, xuất g1a năm 
1950 với HT Phước Trí- chùa Phước Sơn- Đồng Tròn- Phú Yên, 
pháp danh Đồng Viên, pháp tự Thông Lợi, pháp hiệu Viên Đức. 
Năm 1954, ngài học PHV Hải Đức- Nha Trang. Năm 1957, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn PHV Hải Đức do HT Giác Nhiên- chùa 
Thiền Tôn làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1960-1962 ngài làm 
Chánh hội trưởng PG Đăk Lăk và trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan. 
Năm 1963, ngài xây Đại bảo tháp thờ kinh Pháp Hoa và tịnh thất tu 
trì Mật Tông ở Tu Bông- Khánh Hòa, cùng năm ngài làm Chánh 
hội trưởng PG tỉnh Quảng Đức. Năm 1964, ngài khai sơn chùa 
Dược Sư- Ban Mê Thuột và được GHPGVNTN cử làm Chánh đại 
diện PG tỉnh Biên Hòa. Năm 1967, ngài về nhập thất hành trì Mật 
Tông tại chùa Dược Sư- Ban Mê Thuột. Cùng năm, ngài được HT 
Vạn Ân, bậc chuyên tu bí mật hạnh chùa Hương Tích- Phú Yên 
trao kinh truyền ấn Mật giáo. Đến ngày Rằm tháng 5 năm Đinh 
Mùi (1967), ngài lại được HT Từ Thạnh chùa Thiền Sơn- Phú Yên 
trao ấn khế để hoằng đương Chơn Ngôn tông. Năm 1974, ngài về 
trụ trì chùa Thiền Tịnh- Thủ Đức, và thành lập các đạo tràng Mật 
giáo tại đây. Suốt cuộc đời tu trì, ngài đã dịch thuật, biên soạn trên 
100 đầu sách kinh luận Mật giáo để lưu hành, điển hình như: #/ến 
Mật viên thông thành Phật tâm yếu ; Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni hội 
thích ; Kinh Đại thừa Trang nghiêm Bảo vương ; Thất Cu Chỉ 


131 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh...ngài xả báo thân 
trên đường hành hương về thánh địa Chơn Ngôn Tông ngày 12 
tháng 7 năm Canh Thân (1980) hưởng 49 năm, 23 hạ lạp, tháp lập 
tại chùa Thiền Tịnh, nguyên quán Phú Yên, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Phước Đường (1932 -2017), Hòa thượng, viện chủ thiền 
viện Trúc lâm- Paris, Là bào đệ của HT Thích Thiện Châu- Đệ 
nhất trụ trì thiền viện Trúc Lâm- Paris. Ngài là Thành viên Hội 
đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam 
tại Pháp, ngài viên tịch ngày 20 tháng 6 năm Định Dậu (12-07- 
2017) tại Pháp, thọ 85 tuổi, 49 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Paris- Pháp quốc. 


E 


- Lâm Em (1898 -1979), Hòa thượng, Tăng trưởng hệ phái Phật 
giáo Therevada. Năm 1916, ngài xuất gia tại chùa Bố Thảo- Mỹ 
Tú- Sóc Trăng. Năm 1938, ngài tham học thiền định và Phật pháp 
ở Canpuchia. Năm 1940, ngài thực hành hạnh Đầu đà trong rừng 
suốt 8 năm. Năm 1948, ngài từ Campuchia trở về Việt Nam khai 
sơn chùa Chăntaransây (Candaransi)- quận 3- Sài Gòn. Trong pháp 
nạn PG 1963, ngài làm Cố vấn Ủy ban Liên phải Bảo vệ PGŒ, là 
một nhà sư Khmer hoạt động tích cực trong phong trào. Năm 1965, 
ngài được bầu vào chức vụ Tăng trưởng Giáo hội Tăng già Khmer 
Theravada. Năm 1970, ngài là Thành viên Hội đồng Viện Tăng 
thống GHPGVNTN. Năm 1975, ngài được mời vào Ban Liên lạc 
PG Yêu nước TP Hồ Chí Minh. Năm 1979, ngài viên tịch ngày 8 
tháng 10 (Kattika) năm Kỷ Mùi (28-10-1979), ngài nguyên quán 
Mỹ Tú Sóc Trăng, trú quán Sải Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt 


132 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nam tập 1 


G 


- Phan Văn Gái (1928 -2014), Cư sĩ, cả gia đình quy y với HT Trí 
Quảng- chùa Từ Ân- Huế, được pháp danh Hồng Mậu. Khi tham 
gia sinh hoạt GĐPT tại Huế, ông cùng các huynh trưởng quy y với 
HT Thiện Siêu- chùa Từ Đàm, được pháp danh Nguyên Ngộ. Ông 
được bầu làm Trưởng BHD GĐPT Thừa Thiên Huế. Khi chuyển 
vào Đà Nẵng sinh hoạt, ông là Phó trưởng BHD GĐPT Đà Nẵng 
và là Ủy viên Nghiêm huắn- BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. 
Từ năm 1963-1966, ông tham gia phong trào bảo vệ PG và bị bắt 
giam ở Sài Gòn, sau đó xin ông nghỉ việc chính quyền năm 1965. 
Năm 1994, ông định cư ở Hoa Kỳ và sinh hoạt trong GĐÐPT tại 
chùa Kim Quang- Sacramento- California. Năm 2009, ông hồi cư 
về Việt Nam sống cùng gia đình và mất ngày mồng 6 tháng 6 năm 
Giáp Ngọ (12-07-2014), thọ 87 năm, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Hoa Kỳ và TP Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên 
đức (Cự sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 

- Bùi Hưng Gia (2 -?), Cư sĩ, ông từ một người “tay không lập 
nghiệp” với nghề bạc mỹ nghệ, ông Bùi Hưng Gia trở thành nhà tư 
sản dân tộc. CiIữa lúc công việc kinh doanh đang “thuận buồm xuôi 
gió” thì ông chuyên sang nghiên cứu Phật giáo (có lẽ cũng vì lý đo 
này mà cửa hiệu Sư Tử Bạc (Au Lion Dˆargent) được đổi tên thành 
Di Đà). Ông là người làm nhiều việc thiện ở quê nhà, nạn đói năm 
Ất Dậu (1945) ông tổ chức phát cơm, phát cháo cứu đói. Cuối năm 
1945, hướng ứng lời kêu gọi của Hồ chủ tịch, trong Tuần lễ "Vàng 
ông đóng góp gân 1.000 lạng vàng. Kháng chiến bùng nổ năm 
1947, ông nhận nhiệm vụ ở lại thành phố làm cơ sở cách mạng. 
Bàn thờ Phật trong tư gia ở số nhà 54 - 56 phố Hàng Trồng của 
ông trở thành nơi cất giữ tài liệu cách mạng. Ông thường ngôi ở đó 
đọc sách, bên cạnh là quả mìn để khi cần sẽ sẵn sàng nổ, quyết 


133 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


không đề lại dâu vết gì cho kẻ thù có thê lần theo. Ông từng bị bắt, 
bị tra tân nhưng không hê hé răng khai bât cứ điêu gì. Tháng 9 năm 
1949, ông cùng các cư sĩ Nguyên Văn Chê, Lê Văn Lâm, Lê Văn 
Giáp họp nhau thành lập Hội PTVN tại chùa Chân Tiên, Hà Nội. 
Năm 1950 Bùi Hưng Gia là người đã phát tâm công đức cho 
Thượng toạ Thích Trí Hải thỉnh bộ Đại Chính tân tu Đại Tạng 
Kinh toàn bộ đóng thành 100 tập, cộng tât cả hai vạn quyên. Phí 
tôn từ Nhật vê tới chùa Quán Sứ hêt hơn hai vạn đông Đông 
Dương, ông có tặng cho vị danh ni “Biệt Động Sài Gòn” Thích nữ 
Huyền Trang một quyên Tỷ Kheo Ni (bản Hán Nôm được m tại 
miền Bắc, Ni trưởng Huyền Trang còn giữ kỷ vật này nguyên vẹn). 
Ông nguyên quán xã Văn Yên, quận Hà Đông; trú quán tại Hà Nội 
- theo Thích Ván Phong biên khảo 

- An Bôn Vĩnh Gia (1840-1918), Hòa thượng, Tô sư, pháp danh 
Ấn Bồn, pháp tự Tổ Nguyên, pháp hiệu Vĩnh Gia, đời thứ 39 tông 
Lâm Té, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đoàn 
Văn Hiệu, sinh năm Canh Tý (1840) xuất gia với tổ Quán Thông 
tại Phước Lâm. Sau đó tổ Quán Thông cho làm đệ tử thiền sư 
Chương Tư Huệ Quang. Thọ đại giới năm Kỷ Ty (1869) tại tổ đình 
Phước Lâm. Năm Quý Mùi (1883) được cử làm trụ trì chùa Linh 
Ứng, Ngũ Hành Sơn. Năm Đinh Hợi (1887), xin khất hồi về trụ trì 
chùa Phước Lâm sau khi thiền sư Chương Nhẫn Quảng Hóa viên 
tịch. Ngài được Hoàng triều mời ra thuyết giảng tại cung nội dưới 
triều Thành Thái. Là vị Luật sư danh đức, ngài thường được cung 
thỉnh làm Tôn chứng, Giáo Thọ, Yết-ma tại các giới đàn tại miền 
Trung. Năm Canh Tuất (1910), ngài khai mở và làm Đàn đầu Hòa 
thượng tại giới đàn chùa Phước Lâm, Hội An. Giới tử đắc giới với 
ngài về sau trở thành những bậc lương đống trong phong trào chấn 
hưng Phật giáo như cố Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, cố Hòa 
thượng Thích Giác Nhiên, Thích Giác Nguyên, Thích Giác Viên 
v.v... Ngài thường dạy rằng: ” Giới luật là thọ mạng của Phật 
pháp, nếu phá giới phải hoàn lại y bát, ra khỏi Già lam, để cho 
trong đục rõ ràng, tà chánh phân chia. Có vậy nước Thiển định 
mới khai thông, đèn Trì giác thêm sáng (ở. " Ngài viên tịch ngày 20 
tháng 3 năm Mậu Ngọ (1918), thọ 79 tuôi, tháp lập tại chùa Phước 


134 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Lâm, Hội An. Đệ tử nối pháp có các vị tiêu biểu như: Chơn Kiết 
Phố Hóa; Chơn Thể Phổ Minh; Chơn Sâm Phổ Truyền; Chơn Nhật 
Phổ Trí; Chơn Phước Hoằng Thọ v.v... Ngài nguyên và trú quán tại 
Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Vụ Gia, Nhà báo, Nhà văn, NNC Phật học, tên thật là Phạm 
Ngọc Phúc, sinh năm 1952, chuyên gia nghiên cứu về Tự lực Văn 
đoản, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, thành 
viên Ban biên tập tạp chí Từ Quang, sinh quán Quảng Nam, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Tế Chánh Bỗn Giác ( ? -1§51), Hòa thượng, nguyên trụ trì chùa 
Từ Ân-Gia Định, đệ tử của tổ Thiệt Thành-Liễu Đạt, được triệu về 
cung làm Tăng cang chùa Thiên Mụ, có công trùng tu chùa Quốc 
Ân và trú xứ tại chùa này đến khi viên tịch, nguyên quán Gia Định, 
trú quán Phú Xuân - /heo Chư tôn Thiên đức &Cư sĩ tiền bồi hữu 
công 


- Liễu Thông Chơn Giác (1753 -1840), Hòa thượng, ngài nối 
pháp dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 37, khai sơn chùa Phụng 
Sơn (chùa Gò)- Gia Định, ngài viên tịch ngày mùng 9 tháng 8 năm 
Canh Tý 1840, đồ chúng lập tháp thờ ở vườn chùa Phùng Sơn và 
chùa Sùng Đức- Cây Gõ-Gia Định, chưa có thêm thông tin - /heo 
Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Hải Huệ Chân Giác (HT tổ Mẹ Nội) (1824- 1893), Thiền sư, 
Luận sư, tục danh Huỳnh Văn Nhẫn, sinh quán làng Minh Lễ, 
Quảng Trị, đệ tử của trưởng lão Tăng cang Linh Mụ Tánh Thông- 
Nhất Trí, Phương trượng Trụ trì Phước Lâm Cổ Tự, Sa Đéc, với 
biện tài vô ngại, đạo phong của ngài ngược gió khắp tung bay, 
quan chức và dân làng Tân Dương săm khai lễ, cùng vân tập vê 
Phước Lâm Cổ Tự, thành tâm cung thỉnh ngài về trụ trì Đức Long 
Cổ tự vào năm Tân Dậu (1861). Năm Đinh Mão (1867), ngài phát 
hiện hai ngôi mộ của các vị lão tiền bối HT dòng Lâm Tế Chánh 
tông đời thứ 36, và làm lễ quy lăng cải táng, xây tháp tôn trí ngọc 
cốt, phần tự điền, ngài đã thọ nhận thí chủ (không rõ danh tính) 06 


135 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


mẫu ruộng để hương hỏa cho chùa, Phương trượng trụ trì Đức 
Long Cổ tự, làng Tân Dương, nay thuộc huyện Lai Vung- Đồng 
Tháp. Ngài thuộc dòng Lâm Tế Gia phổ đời thứ 39, húy Hải Huệ 
hiệu Chân Giác, được Triều đình Sắc tứ Cấp đao Độ điệp, tôn 
xưng Huỳnh Đạo nhân (Nhân gian thường gọi “Hỏa frượng tô Mẹ 
Nội). Ngài được ca tụng “Đệ nhất Hùng biện” vào giữa và cuối thể 
kỷ 19. Đương thời, các vị Cha Cô đạo Thiên Chúa giáo và giới 
Quan chức Đồng băng sông Cửu Long nề phục tài ứng đối nhanh 
như điện chớp. Một đời thị hiện trong chốn quan trường, vị Tăng sĩ 
xuất chúng, biện tài vô ngại, nhiếp phục những bọn tay sai cho 
thực dân đế quốc, theo ngoại đạo, âm mưu chống phá Phật giáo. 
Tự biết chiếc thân tứ đại không thể trụ Ta bà bao lâu nữa, để kiện 
toàn cho Phật sự tương lại bốn tự, ngài làm tờ chúc ngôn vào ngày 
20 tháng 5Š năm Quý Ty (03-07-1893), lập Trưởng tử Huỳnh Minh 
Đức kế thế trụ trì. Hóa duyên ký tất, ngài an nhiên viên tịch vào 
ngày mông 6 tháng 6 năm Quý Ty (18-07-1893). Tang lễ của ngài 
được nhị vị Tổ sư Minh Thông Hải Huệ, Trưởng ban tổ chức, 
Minh Khiêm Hoằng Ân, Chứng minh Pháp sự. Khâm liệm, hoàn 
tại tổ đình Phước Lâm Cổ Tự 7 ngày, sau đó đi kim quan về tổ 
đình Đức Long Cổ Tự hoàn thêm ba ngày, Lễ di quan bằng 
thuyền, từ đoạn đường từ Sa Đéc về Tổ đình Đức Long Cô Tự, loài 
thủy tộc cứ nổi lên chạy theo thuyền tang, như một sự đau buồn 
thảm thiết, bởi một vị cao Tăng thạc đức mãi xa trần thế. Bảo tháp 
của ngài xây tại tô đình Đức Long Cổ Tự, Trưởng tử Huỳnh Minh 
Đức lập thạch, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Sa Đéc - /heo 
Thích Vân Phong biên khảo 

--Hải Thuận Diệu Giác (1806 -1895), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 40, ngài họ Đỗ, xuất gia năm 1818 với HT Tánh 
Thiên Nhất Định- chùa Báo Quốc, được pháp danh Hải Thuận, 
pháp tự Lương Duyên, pháp hiệu Diệu Giác, nên còn gọi là Diệu 
Giác đại sư. Năm 1824, lúc 20 tuổi, ngài được thọ giới Sa di. Năm 
1830, ngài thọ Tỳ kheo giới tại giới đàn chùa Quốc Ân do HT 
Tăng cang Bốn Giác làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1835, ngài trụ 
trì chùa Linh Hựu, ngài được bố nhiệm trụ trì và Tăng cang quốc 
tự Diệu Giác, trụ trì và đại trùng tu chùa Báo Quốc,. Năm 1894, 
ngài khai đại giới đàn tại chùa Báo Quốc do ngài làm Đàn đầu 
truyền giới. Trong giới đàn này, ngài đã phú pháp cho 9 đệ tử cao 


136 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đồ nổi tiếng là " Cửu Tâm". Ngài xả báo thân ngày 18 tháng Giêng 
năm Ất Mùi (1895) thọ 90 năm, 77 hạ lạp, tháp lập bên hữu chùa 
Từ Hiếu, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /h£o 
Nguyễn Lang trong VHPGSL, Văn Hóa xb, 1993 


- Thích Hiển Giác (1925 -1992), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Đăng, xuất gia với HT Khánh Thông- chùa Bửu Sơn- Ba trí, 
pháp danh Quảng Bình, pháp hiệu Hiển Giác. Năm 1945, ngài thọ 
Tam đàn cụ túc tại giới đàn chùa Bửu Sơn do HT Khánh Thông 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1959, ngài lên Sai Gòn học khóa 
Như Lai Sứ Giả tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn. Năm 1960-1962, 
ngài được GŒ/áo hội Tăng già Nam Việt cử làm giảng sư các tỉnh 
miền Tây Nam bộ, ngài dừng chân ở Bạc Liêu trụ trì chùa Phật 
học. Từ năm 1962-1964, ngài làm Phó trị sự Giáo hội Tăng già 
tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 1965-1975, Phó Ban Đại diện GHPCVNTN 
tỉnh Bạc Liêu. Từ năm 1966-1968, ngài trụ trì chùa Long Phước- 
Bạc Liêu. Từ năm 1968-1975, trụ trì chùa Vĩnh Đức. Năm 1975, 
kiêm nhiệm trụ trì chùa Quan Âm- Cả Mau. Năm 1881, ngài làm 
Phó BTS GHPGVN tỉnh Minh Hải. Năm 1984, ngài là Ủy viên 
HĐTS và Trưởng BTS PG tỉnh Minh Hải. Những ngày cuối tháng 
4 năm 1975 chùa Vĩnh Đức là trụ sở tạm thời của Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng tỉnh Bạc Liêu. Nơi đây tô chức những cuộc đàm phán 
với Tỉnh trưởng Bạc Liêu cũ, và HT Hiển Giác là thành viên trong 
đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng giành chính quyền về tay nhân 
dân, giải phóng Bạc Liêu ngày 30 tháng 4 năm 1975 không đỗ 
máu. Ngài từng giữ những nhiệm vụ quan trọng như Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu và Cà Mau ghép chung). 
Tác phẩm: Tập thơ Hoài niệm; sách Đông y dược... Ngài xả báo 
thân ngày 24 tháng Giêng năm Nhân Thân (14-03-1992) thọ 66 
năm, 35 năm hành đạo, tháp lập tại chùa Vĩnh Đức- thị xã Bạc 
Liêu, nguyên quán Bến Tre, trú quán Bạc Liêu - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


137 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Hộ Giác (1928 - 2012), Hòa thượng, pháp sư, hệ phái PG 
Nam Tông Việt Nam, thế danh Ngô Bửu Đạt, xuất gia thọ Sa di 
năm 1940 tại chùa Sri Sagor- Campuchia, pháp danh là Hộ Giác 
(Buddha Pala). Năm 1978, ngài thọ Tỳ kheo tại trường Cao đẳng 
Pali- Phnom Penh. Sau đó, ngải đi tu nghiệp ở Sri-Lanka, 
Myanmar để hoàn thành sở học. Năm 1957, Giáo hội Tă ăng già 
Nguyên thủy Việt Nam được thành lập, ngài được cử làm Tổng thư 
ký. Năm 1958, ngài kiến tạo ngôi chùa Pháp Quang- Bình Thạnh- 
Gia Định, làm PHV đầu tiên của PG Nguyên thủy. Năm 1963, ngài 
tham gia Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG cùng chư Tôn đức đấu tranh 
chống đàn áp của chính quyền nhà Ngô. Năm 1964, GHPGVNTN 
ra đời, ngài đảm nhiệm qua các chức vụ: -Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Xã hội, -Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ ï Phật tử, -Tổng vụ trưởng 
Tổng vụ Hoằng pháp. Ngài là một giảng sư nổi danh, có giọng nói 
lôi cuốn quần chúng tất cả hệ phái PG. Năm 1967, Nha Tuyên úy 
PG được thành lập, ngài làm Phó giám đốc. Năm 1981, ngài sang 
Hoa Kỳ định cư và thành lập chùa Pháp Luân- Texas. Năm 1984, 
ngài là Chủ tịch Điều hành Tổng hội PGVN tại Hoa Kỳ. Năm 
1997, ngài được suy tôn Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam. Ngài là một trong những vị Pháp sư lỗi lạc của 
Phật giáo Việt Nam với 27 tác phâm đã sáng tác, dịch thuật. Trong 
đó có 5 tác phẩm lớn chưa ấn hành: 7?nh Mẹ ; Trúc Lâm Dậy sóng 
; Tình đời Ý đạo ; Tình bạn ; Thanh Văn sử ; Cuộc đời và sự 
nghiệp của A4 Dục Vương... Ngài xả báo thân ngày 22 tháng 10 
năm Nhâm Thìn (05-12-2012) thọ 85 năm, 6Š hạ lạp, nguyên quán 
Đồng Tháp, trú quán Hoa Kỳ - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 

- Thích Nữ Huệ Giác, Ni trưởng, sinh năm 1937, xuất gia năm 
1957 với HT Thiện Phước (tức Mẫu Trầu)- tổ đình Linh Sơn- Bà 
Rịa, sơn môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, pháp danh Lê Cưng, 
pháp hiệu Huệ Giác, thế danh Nguyễn Thị Cưng, dòng Lâm Tế Gia 
Phố đời 42, viện chủ kiêm trụ trì Quan Âm tu viện- Biên Hòa, 
thành lập Cô nhi viện Phước Lộc Thọ ở tổ đình Linh Sơn- Bà Rịa 
năm 1968, Ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm 
Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh Đồng Nai, Phó phân ban 
Thường trực Ni giới Trung ương, Huân chương Kháng chiến 
chống Mỹ hạng III, Huân chương lao động hạng III, tác phẩm: 


138 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Suối nhạc rừng thơ ; Thập Thiện diễn giảng ; Di Đà yếu giải ; 38 
pháp hạnh phúc ; Tây phương du ký ; Quan Thế Âm tín luận ; Tôn 
chỉ pháp môn niệm Phát... nguyên quán chưa rõ, trú quán Biên 
Hòa Đồng Nai - /heo trang nhà www.phatgiao.vnn.net 


- Thích Huyền Giác (1940 -1989), Hòa thượng, thế danh Lê Văn 
Ưa, xuất gia với HT Thanh Trí-chùa Báo Quốc và được cúng cho 
HT Trí Thủ làm bổn sư, pháp danh Nguyên Minh, pháp tự Huyền 
Giác. Năm 1966, ngài vâng lệnh bổn sư vào Sài Gòn trụ trì tu viện 
Quảng Hương Già Lam, phụ tá cho HT Trí Thủ là Giám viện. Sau 
năm 1975, vì bệnh duyên ngài thôi giữ chức trụ trì để lo dưỡng 
bệnh, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Mãn Giác (1929 -2006), Hòa thượng, thi sĩ. xuất gia với 
HT Quảng Huệ-chùa Thiên Minh, pháp danh Nguyên Cao, pháp tự 
Mãn Giác, pháp hiệu Huyền Không, học Tăng PHĐ Báo Quốc. 
Năm 1950, ngài được sơn môn cử trụ trì chùa Thiên Minh. Năm 
1954, sơn môn Huế và hội Phật học Trung phần cử ngài làm giảng 
sư tại Đà Lạt kiêm Hội trưởng hội PG Đà Lạt. Năm 1960, ngài du 
học Nhật Bản đến năm 1965 tốt nghiệp tiễn sĩ, được Bộ Giáo dục 
Chính phủ mời về giảng dạy tại đại học Văn khoa Sài Gòn và Huế. 
Ngài đã cộng tác với HT Minh Châu làm Trưởng phân Phật học và 
khoa Triết học Đông phương, rồi giữ chức Phó hiệu trưởng Điều 
hành Viện đại học Vạn Hạnh. Về công tác giáo hội, ngài là Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Văn hóa GHPGVNTN. Năm 1977, ngài định cư 
tại Hoa kỳ, làm viện chủ chùa Việt Nam tại Los Angles và Hội chủ 
Tổng hội PGVN tại Hoa kỳ. Ngài là một nhà thơ với đạo hiệu 
Huyền Không, để lại cho đời 5 tập thơ: Không bến hạn ; Hương 
trần gian ; Không gian thành chiếc áo ; Kẻ lữ hành cô độc ; Mây 
trắng thong dong... và trên 20 công trình biên soạn dịch thuật giá 
trị. Câu thơ nổi tiếng của ngài mãi truyền lưu hậu thế: “Mái chùa 
che chở hôn dân tộc; Nếp sống muôn đời của tô tông”. Ngài xả 
báo thân ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất (13-10-2006) thọ 78 năm, 


139 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


65 hạ lạp, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Hoa Kỳ - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Pháp Kiêm Minh Giác (1747-1830), Hòa thượng, tổ sư, pháp 
danh Pháp Kiêm, pháp tự Luật Oal, pháp hiệu Minh Giác, đời thứ 
36 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 3 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Võ Đức Nghiêm, sinh ngày 15 tháng I năm Định Mão (1747) 
tại thôn Ngọc Trì, huyện Tư Nghĩa (nay thuộc xã Trà Bồng, huyện 
Bình Sơn) tỉnh Quảng Ngãi. 12 tuổi xuất gia với tổ Thiệt Dinh Ân 
Triêm tại chùa Phước Lâm, Hội An. Sau 10 năm tu học, ngài về 
quê tòng quân đẹp giặc Đá Vách, lập nhiều chiến công được phong 
chức chỉ huy. Sau đó, ngài rời quân ngũ trở lại Phố Hội phát 
nguyện quét chợ trong suốt 20 năm. Năm Mậu Ngọ (1798), ngài 
được cung thỉnh làm trụ trì chùa Chiên Đàn. Sau khi Gia Long lên 
ngôi, ngài cùng với tổ Pháp Ấn Quảng Độ trùng tu lại chùa Phước 
Lâm và chính thức trụ trì đời thứ 3 tô đình Phước Lâm, Hội An. 
Ngài chứng minh đúc quả chuông chùa Vạn Đức vào năm 1822 và 
chuông chùa Hải Tạng vào năm 1830. Ngài viên tịch vào ngày 
mông 10 tháng 11 năm Canh Dần (1830), thọ 84 tuổi. Hậu thế tôn 
xưng ngài là tổ Bình Man Tảo Thị với câu đối: 


- Bình man, tảo thị, lưỡng độ gian lao, xuất gia kỳ, phát nguyện 
vưu kỳ, bát dật sanh thiên thành chánh giác. 


- Tạo tự, chủ chung, nhị thung công đức, cách cựu hảo, đảnh tân 
cố hảo, thiên thu giác thể vĩnh truyền đăng 


( Dẹp giặc, quét chợ, mấy độ gian lao, xuất gia lạ, phát nguyện 
càng thêm lạ, tắm mươi vãng sanh thành chánh giác. 


Làm chùa, đúc chuông, biết bao công đức, sữa cũ đẹp, làm mới lại 
cảng đẹp, ngàn năm sảng mãi ngọn đèn thiên.) 


Ngài nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Quảng Nam - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


140 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hải Châu-Minh Giác (1794 -1884), Hòa thượng, Tăng cang sắc 
tứ chùa Kim Chương, do chiến tranh, HT cho dời về Cái Bè-Mỹ 
Tho, lập chùa Hội Thọ chính là tiền thân chùa Kim Chương ở 
thành Ô Ma-Gia Định, bị Pháp đốt phá nên dời về đây lập chùa 
mới tên mới, HT là người cùng thời với HT Tiên Giác-Hải Tịnh- 
chùa Giác Lâm, hai vị đều cho đệ tử đi lập chùa am ở vùng mới 
khai phá, chưa rõ nguyên quán, trú quán Cai Lậy-Mỹ Tho - /heo 
Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Minh Giác (1920 -2002), Hòa thượng, thế danh Lê Văn 
Tốt, xuất gia năm 1936 với thiền sư Giới Minh- chùa Long Vân, 
được pháp danh Minh Giác. Năm 1937, ngài tham gia biểu tình, bị 
thực dân Pháp bắt giam trên 3 tháng. Khi thả ra ngài tiếp tục đấu 
tranh cho đến khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. 
Năm 194ó, Hội PŒ Cứu quốc tỉnh Gia Định thành lập, ngài làm 
Phó thư ký của Hội. Năm 1949, PG Cứu quốc dôi thành Mặt trận 
Liên Việt tỉnh Gia Định, ngài làm Phó thư ký tổ chức này. Năm 
1953, ngài thọ cụ túc giới tại giới đà chùa Long Vân- Bình Thạnh. 
Sau khi thọ giới, ngải chăm lo công việc phật sự môn phong, 
thường xuyên ổi lại 3 ngôi chùa Long Vân- Bình Thạnh, Long 
Tuyển- Đồng Nai và Hưng Long- Phú Quốc, cũng để hoạt động 
ngầm cho cách mạng. Năm 1960, cơ sở bị lộ, ngài bị bắt xử án 5 
năm tù tại khám Chí Hòa, đến khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đồ 
năm 1963, ngài mới được tha về. Sau khi ra tù, ngài lại hoạt động 
trong phong trào yêu nước, đưa đón cán bộ ra vào nội thành...Năm 
1974, theo yêu cầu của bốn sư, ngài về trụ trì chùa Hưng Long- 
huyện đảo Phú Quốc. Năm 1977, ngài trở về TP Hồ Chí Minh làm 
Thư ký, sau đó là Trưởng ban Liên lạc PGŒ Yêu nước huyện Hóc 
Môn. Năm 1982, BTS Thành hội PG TP. HCM được thành lập, 
ngài được cử làm Chánh đại diện PG quận Bình Thạnh và trụ trì 
chùa Hòa Khánh- Bình Thạnh. Ngài xả báo thân ngày mồng 7 
tháng 6 năm Nhâm Ngọ (16-07-2002) thọ 83 năm, 49 hạ lạp, 
nguyên quán Cần Giuộc- Chợ Lớn, trú quán Bình Thạnh- TP Hồ 
Chí Minh - /heo rang nhà www.phaffuvietnam.nef 


141 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Nguyên Giác, Hòa thượng, NNC Phật học, Trưởng bộ 
môn cô ngữ Sankris Học viện PGVN, trụ trì tu viện Quảng Hương 
Già Lam- Gò Vấp, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Nguyên Giác, Cư sĩ, xem Phan Tấn Hải, Sđd 


- Thích Tâm Giác (1917 -1973), Hòa thượng, tiến sĩ, thế danh 
Trần Văn Mỹ, xuất gia với tổ Trí Hải- chùa Mai Xá- Phù Lý- Hà 
Nam. Năm 1937, ngài tốt nghiệp lớp Trung đăng Phật học tại 
trường Bồ Đề- Gia Lâm và được bồn sư cho thọ đại giới. Năm 
1945, ngài tốt nghiệp lớp Đại học PG tại chùa Quán Sứ. Năm 
1949, ngài giữ chức Phó giám đốc nhà in Đuốc Tuệ, phụ bút 
nguyệt san Phương Tiện, hợp sức cùng hội Việt Nam Phật giáo 
trông nom cô nhỉ ở trại 7ế Sinh. Năm 1953, ngài được Giáo hội cử 
đi du học tại Nhật Bản cùng HT Thích Thanh Kiểm. Ngoài học 
Phật pháp, ngài còn hàng ngày tập luyện võ thuật tại trung tâm 
Nhu đạo KoDoKan. Sau 9 năm du học, ngải đạt học vị Tiến sĩ Xã 
hội học, Tiến sĩ Triết học Đông phương và Đệ tam đăng huyền đai 
võ thuật Nhu đạo. Năm 1962 trở về nước đấu tranh trong pháp nạn 
1963. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập, ngài làm Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Tài chính và thành lập viện Nhu đạo Quang Trung 
đào tạo võ thuật, đồng thời thành lập và làm giám đốc Nha Tuyên 
úy Phật giáo. Ngoài ra, ngài xây dựng một tòng lâm PG là Việt 
Nam Quốc tự thành trung tâm văn hóa và du lịch, với ngôi bảo 
tháp 9 tầng ; một ngôi chùa mang biểu tượng lớn và đẹp nhất Việt 
Nam là chùa Vĩnh Nghiêm và trụ trì chùa này. Ngài còn trước tác, 
dịch thuật các tác phẩm: Duy thức học tập Ï và HI ; Hộ thân thuật ; 
Nage - Nokafa ; Nhu đạo ; Biến thể Nhu đạo ; Nhật ngữ tự học ; 
Phương pháp ngôi thiển ; Zen và Judo, nguyên quán Nam Định, 
trú quán Sài Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Thanh Giác, Thượng tọa, sinh năm 1954, Thượng toạ, 
học Tăng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam khóa I tại chùa Quán 
Sứ- Hà Nội. Thượng tọa hiện là Phó trưởng BTS GHPGVN TP 


142 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Hải Phòng, Phó trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, trụ trì 
chùa Phổ Chiếu- TP Hải Phòng, có năng khiếu chuyên môn về 
nghệ thuật kiến trúc chùa truyền thống, Thượng tọa đã xây dựng, 
trùng kiến hàng trăm ngôi chùa tại khắp các tỉnh thành miền Bắc, 
nguyên quán Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trú quán TP Hải Phòng. 


- Thích Tịnh Giác (1942-2005), Hòa thượng, pháp danh Đồng 
Giác, pháp hiệu Tịnh Giác, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp 
phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn Tấn Sinh, sinh ngày 10 
tháng 4 năm Nhâm Ngọ (1942) tại thôn An Ninh Thượng, xã Kim 
Long, huyện Hương Trà, Huế. Năm 1952 xuất gia với HT Thích 
Trí Hữu tại chùa Thủy Biểu, Thừa Thiên-Huế. Tăng sinh PHV Phổ 
Đà 1960, thọ Tỳ kheo năm 1964 tại Việt Nam Quốc Tự. Năm 1965 
trụ trì chùa Quang Minh- Liên Chiêu và khai sơn chùa Tịnh Quang 
năm 1967. Năm 1968, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng 
Ngãi. Năm 1970 Chánh đại diện GHPGTNTN huyện Diên Khánh, 
Khánh Hòa. Sau năm 1975, ngài vào Nam hành đạo, khai sơn chùa 
Tịnh Quang tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai năm 1990. Ngài viên tịch ngày 12 tháng 10 năm Ất 
Dậu (2005, thọ 63 tuổi. Ngài sanh quán Thừa Thiên, trú quán 
Đồng Nai - fheo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Trí Giác (1915-2005), Hòa thượng, Trưởng lão, pháp 
danh Như Nhàn, pháp tự Giải Lạc, pháp hiệu Trí Giác, đời thứ 41 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Dương Đức Thanh, sinh năm Ất Mão (1915) tại làng Cẩm Văn, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xuất gia với Tăng cang Thiện 
Quả tại chùa Chúc Thánh, Hội An. Năm 1950, ngài đảm nhiệm trụ 
trì chùa Tỉnh hội và thành lập tổ chức Sơn môn Tăng già Quảng 
Nam. Năm 1954, ngài đảm nhiệm trụ trì tổ đình Phước Lâm và 
đảm nhiệm Hội trưởng hội Phát học Quảng Nam vào năm 1956. 
Đến năm 1958, ngài được mời làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng 
già Quảng Nam. Năm 1960, ngài được Sơn môn cử làm trụ trì 
Quốc tự Tam Thai tại Ngũ Hành Sơn. Trong mùa pháp nạn năm 


143 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1963, Ngài là lãnh đạo tối cao của phong trào đấu tranh Phật giáo 
tại Quảng Nam. Từ năm 1964 đến năm 1975, ngài đảm nhận chức 
vụ Chánh đại diện GHPGVNTTN tỉnh Quảng Nam. Năm 1980, ngài 
trở về kiêm nhiệm trụ trì tổ đình Phước Lâm sau khi Cố Hòa 
thượng Thích Như Vạn viên tịch. Năm 1992, ngài được cung thỉnh 
làm Trưởng môn phái Lâm Tế Chúc Thánh cho đến ngày viên tịch. 
Ngoài việc trùng tu tổ đình Phước Lâm và Quốc tự Tam Thai, ngài 
còn đứng ra trùng tu và chủ trương xây dựng các chùa như: chùa 
Nghĩa Trung- Điện Bàn; chùa Quan Thế Âm- Ngũ Hành Sơn; chùa 
Bảo Quang- Đà Nẵng... Ngài viên tịch vào ngày 26 tháng 8 năm Ất 
Dậu (2005), hưởng thọ 91 tuổi. Bảo tháp được kiến lập bên phải tổ 
đình Tam Thai. Đệ tử có các vị như: Thị Đàm Hạnh Mãn; Thị 
Quang Hạnh Trí..Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đà 
Nẵng - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thanh Chân Viên Giác (1834 -1900), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Liễu Quán đời 42, gia tộc Nguyễn Khoa, thế danh Nguyễn 
Khoa Luận, làm quan Bồ chính tại Quảng Ngãi, năm 1885 treo ấn 
từ quan đến chùa Thiên Ấn gặp Mộc Y Đại sư xin xuất gia đầu 
Phật, Đại sư khuyên ngài trở về Huế, xin làm đệ tử ngài Cương 
Kỷ, được pháp danh Thanh Chân, pháp hiệu Viên Giác, khai sơn 
và trụ trì chùa Ba La Mật-Hué, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiên bối hữu công PG Thuận 
Hóa 


- Thích Viên Giác (1912 -1976), Hòa thượng, tác gia, dịch giả, 
pháp sư, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, thế danh Trần Đại 
Quảng, đệ tử tổ Bích Không, pháp danh Tâm Trí, pháp tự Viên 
Giác, pháp hiệu Chiếu Nhiên, học tăng Phật học đường Báo Quốc. 
Năm 1954 là Giám đốc PHĐ Khánh Hòa và trụ trì chùa Hải Đức- 
Nha Trang, ngài thành lập và điều hành trường Bồ Đề Tuệ Quang- 
Đà Lạt. Năm 1956 khai sơn chùa Giác Hải-Vạn Ninh-Khánh Hòa 
và trụ trì tại đây đến cuối đời, tác phẩm: Từ B¡ Đạo Tràng Sảm 
Pháp (dịch) ; Đại thừa Kim Cang Kinh Luận ; Quan hệ Tự Tưởng ; 


144 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tìm hiển Quan Thế Âm Bồ Tút ; Lịch sử phong cảnh chùa Giác 
hải ; Khuyên Niệm Phật (tho), nguyên quán Quảng TrỊ, trú quán 
Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ï 


- Thích Viên Giác, Hòa thượng, Giáo thọ sư, thế danh Huỳnh Văn 
Chà, sinh năm Định Mão (1927) tại xã Tân Dương- huyện Lai 
Vung- tỉnh Sa Đéc (nay là xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp), ngài ấu niên xuất gia với lão HT Thục Chơn-Giác 
Quang, nôi pháp mạch dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, pháp 
húy Bồn Trí-Viên Giác, trong chúng đệ tử Thất Bửu tự, ngài là 
Trưởng tử HT Giác Quang. Thành viên HĐCM TW GHPGVN, 
Chứng minh BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh. Năm 1971, ngài 
khai sơn trụ trì chùa Giác Huệ- Quận 7, trụ trì chùa Long Hoa, 
thành lập trại trẻ mồ côi Long Hoa năm 1995, ngài nỗi tiếng giảng 
dạy những bộ kinh, luật Hán Nôm: 7T (hập nhị chương ; Tháp 
thiện ; Bát Đại Nhân Giác ; Tỳ Ni-Sa Di yếu lược...Ngài còn thông 
thạo cả ngoại ngữ Pháp, Anh văn, trú quán TP Hồ Chí Minh, 
nguyên quán Sa Đéc - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Trần Văn Giác ( ? - ? ) Cư sĩ, NNC Phật học, ông là thành viên 
sáng lập hội Lưỡng Xuyên Phật học do các Hoà thượng Lê Khánh 
Hoà, Nguyễn Huệ Quang, cư sĩ Huỳnh Thái Cửu khởi xướng. 
Tháng 4 năm 1934, ông chuyên ra làm việc tại Sở Thương chính 
Hà Nội. Ông cùng các cư sĩ Lê Toại, Thiều Chửu-Nguyễn Hữu 
Kha và các tăng sĩ Thái Hoà-Đỗ Trân Bảo, Hải Châu-Vũ Đình 
Ứng, Trí Hải... thành lập nhóm Phát học Tùng thư tiễn tới thành 
lập hội Phật giáo Bắc Kỳ tháng I1 năm 1934. Năm 1935, ông trở 
về Nam hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp cho hội Lưỡng 
Xuyên Phật học với cương vị: Phó thủ bốn, Thủ bốn. Ông viết 
nhiều bài trên tạp chí Duy Tâm Phật học, nguyên quán trú quán ở 
Trà Vinh, 


- Thích Thiện Giải (1930 -1985), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, đệ tử HT Giác Nhiên-chùa Thuyền Tôn-Huế, pháp 
danh Tâm Tuệ, pháp tự Thiện Giải, thế danh Võ Trọng Song, học 
tăng PHV Hải Đức Nha Trang, đã kinh qua các chức vụ: Giảng sư, 
Chánh đại diện PG Thừa Thiên, Phan Rang, Kon Tum, Quảng 


145 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ngãi, và cuối cùng là Bảo Lộc, là thành viên nhiệt huyết trong 
GHPGVNTN và GHPGVN, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú 
quán Bảo Lộc Lâm Đồng - /heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Tịnh Giải (1921 -1990), Ni sư, xuất gia với Ni trưởng 
Diệu Không-chùa Hồng Ân Huế, pháp danh Tâm Huệ, pháp hiệu 
Tịnh Giải, thế danh Trương Thị Bích Vân. Năm 1972, sau khi thọ 
đại giới, Ni sư được bốn sư cử làm thư ký trường Mẫu giáo Kiều 
Đàm và dạy trường Bồ Đề Hàm Long. Ni sư còn tham gia Ban 
Cứu Tế Xã Hội của Giáo hội để giúp đồng bào nạn nhân chiến 
cuộc, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Trí Giải ( ? -1942), Hòa thượng, pháp danh Tâm Thọ, 
pháp tự Đạo Thẻ, pháp hiệu Trí Giải, là sư huynh của HT Tâm 
Như-Trí Thủ. Năm 1930 ngài trụ trì chùa Diệu Hỷ do Hoằng Hóa 
Quận vương lập ra, ngài viên tịch tại chùa Tra Am năm 1942, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Liễu Thông Huệ Giám ( ? -1844), là đệ tử ngài Tế Lịch-Chánh 
Văn, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 37, kế tục ngài Tổ Ẩn-Mật 
Hoằng trụ trì chùa Quốc Ân-Huế năm 1825, cùng với ngài Tế 
Chánh Bồn Giác trùng tu chùa Quốc Ân đến năm 1843 mới hoàn 
thành, nguyên quán trú quán Phú Xuân-Huế - £heo Chư tôn Thiên 
đức& Cư sĩ tiền bồi hữu công tập 1 


- Bùi Giáng (1926 -1998), nhà thơ, NNC triết học, dịch giả, tác 
gia, phần lớn tác phẩm của ông mang nặng tư tưởng PG, ông sống 
và làm việc ở các chùa và các viện Phật học, dù tính cách của ông 
kỳ quái, nhưng giảng giải kinh điển thắm nhuần tư tưởng Bát Nhã 
nhà Phật, nguyên quán Quảng Nam, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Văn Giảng (1924 -2013), Cư sĩ, nhạc sĩ. Ông tên thật là Ngô Văn 


146 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Giảng, là nhạc sĩ chuyên môn nhạc cụ dân tộc và có nhiều năng 
khiếu âm nhạc khác. Ông du học tại trường âm nhạc lớn của Hoa 
Kỳ ở Hawaii và Bloomington. Sau khi về nước ông làm Giám đốc 
trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Về lĩnh vực sáng tác, ông lây nghệ 
danh là ⁄ăn Giảng, nhưng mọi người biết đến nhiều hơn là Thông 
Đại với tác phẩm "4i về sông Tương", sáng tác năm 1949. Đối với 
Tăng ni Phật tử, đều biết đến ông qua qua nghệ danh cũng là pháp 
danh Nguyên Thông với các tác phẩm bất hủ "Từ Đàm quê hương 
tôi” ; Mừng ngày Đản sanh ; Ca Tỳ La Vệ ; Vô thường ; Hoa cải 
áo Lam... Năm 1969, ông vào Sài Gòn làm việc, ông giữ chức 
Trưởng phòng Học vụ Nha Mỹ Thuật- Bộ Văn Hóa. Năm 1970, 
ông được giải thưởng huy chương vàng Văn học Nghệ thuật với 
tác phâm 7ấu Ngũ Khúc. Cùng năm, ông làm Giám đốc Nghệ thuật 
điều hành Đoàn Văn Nghệ Việt Nam 100 người tham dự hội chợ 
Quốc tế Osaka- Nhật Bản. Năm 1982, ông định cư tại Melboune- 
Úc Châu. Ông mất ngày 30 tháng 3 năm Quý Ty (12-05-2013) thọ 
89 năm, được đông đảo chư tôn đức PG hộ niệm đưa tiễn, nguyên 
quán Thừa Thiên Huế, trú quán Melboune- Úc Châu - fheo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thanh Nguyên Tiên Giảng (1852 - 2 ), Hòa thượng, đệ tử ngài 
Pháp Lữ-chùa Báo Quốc, sau cầu pháp với Hòa thượng Hải Toàn- 
Linh Cơ, ngài thế danh Phạm Tiên Giảng, tr1 sự rồi trụ trì chùa Từ 
Ân-Huế, chưa có thêm thông tin, nguyên quán Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bối hữu 
công PGŒ Thuận Hóa 


- Trần Văn Giáp (1898 -1973), Cư sĩ, NNC Phật học, nhà Nho, 
tác gia, ông tự là Thúc Ngọc, bút danh là Thanh Sơn, Từ Vân, Hải 
Am..., Sáng lập viên hội PGBK.Tháng 11-1934 Trần Văn Giáp 
cùng các ông Cung Đình Bính, Lê Văn Phúc, Trần Văn Giác được 
cử làm Giám thị Ban Quản trị Trung ương Hội. Ông là người đề 
xuất thành lập Thư viện chùa Quán Sứ. Từ 12-5-1940 đến 19-5- 
1945 ông giữ chức Chánh thư ký hội Phật giáo Bắc Kỳ; tại Đại hội 


147 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


đồng ngày 19-5-1945, ông được bầu làm cố vấn Ban Trị sự hội 
Việt Nam Phật giáo, ông có các tác phẩm: Le Bouddhismne en 
Annam. Des origines au XIH, 1932; Việt Nam Phát điền tùng san, 
Hội Phật giáo Bắc Kỳ và Viễn Đông Bác Cổ, 1943 (Thiều Chửu và 
Trần Văn Giáp sưu tầm và tô chức khắc ván in). Thúc Ngọc-Trần 
Văn Giáp là người viết lời Tựa cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược 
của Thượng tọa Thích Mật Thể - giáo sư trường Sơn môn Phật học 
Huế năm 1942 và lời giới thiệu cuốn Đạo đức phổ thông của Thiều 
Chửu do Đuốc Tuệ ấn hành năm 1943, và nhiều bài báo trên tạp 
chí Đuốc Tuệ, nguyên quán xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương, trú quán Hà Nội. 


- Trừng Văn Y Giáo (1890 -1972), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, thế danh Hoàng Trọng Giáo (Nguyễn Văn Lập), 
xuất gia năm 12 tuổi với HT Thanh Thái Phước Chỉ- chùa Tường 
Vân- Huế, pháp danh Trừng Văn, pháp tự Y Giáo. Năm 1913, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn tỉnh Bình Định do HT Phước Huệ- chùa 
Thập Tháp làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó ngài trú xứ tu học và 
giữ chức Tri tạng tại chùa Tường Vân- Huế. Năm 1951, ngài trụ trì 
chùa Viên Thiện- núi Ngự Bình. Năm 1954, ngài trụ trì chùa Bảo 
Quang- Huế và đại trùng tu đến năm 1964 mới làm lễ khánh thành. 
Ngài xả báo thân này 24 tháng 8 năm Nhâm Tý (1972) thọ 82 năm, 
59 hạ lạp, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


Ha 


- Thích Huệ Hà (1936 -2009), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 42, thế danh Nguyễn Giang Hà, xuất gia năm 1943 với HT trụ 
trì chùa Long Phước- Bạc Liêu. Năm 1951, ngài thọ Sa di tại 
trường Kỳ giới đàn chùa Lăng Ca- Sóc Trăng. Năm 1953, ngài 


148 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


được theo học ở PHV Trung đẳng Phước Hòa- Trà Vinh. Năm 
1957, ngài tiếp tục học Cao đẳng tạ PHV Huệ Nghiêm- Bình 
Chánh- Chợ Lớn. Năm 196], ngài thọ đại giới tại Đại giới đàn 
chùa Ấn Quang do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 
1963, ngài cùng PG đồ tham gia chống chế độ độc tài, và bị bắt 
cùng chư tôn đức, giam tại trại giam Rạch Cát. Năm 1966, ngài 
được Giáo hội cử làm Chánh đại diện PG Quận 5- Chợ Lớn. Năm 
1969, ngài về lại Bạc Liêu kế thế trụ trì chùa Long Phước và làm 
Phó đại diện GHPGVNTN thị xã Bạc Liêu. Năm 19S§1, sau khi 
GHPGVN thành lập, ngài giữ chức Phó trưởng BTS PG tỉnh Minh 
Hải và Chánh đại diện PG thị xã Bạc Liêu. Năm 2007, ngài là Ủy 
viên HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS PG tỉnh Bạc Liêu và hiệu 
trưởng trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, Trưởng ban Quản trị 
Quan Âm Phật đài Bạc Liêu. Ngài xả báo thân ngày mồng 5 tháng 
4 năm Kỷ Sửu (29-04-2009) thọ 74 năm, 43 năm hành đạo, nguyên 
qun tú quán Bạc Liêu - (heo trang nhà 
www.phafgiaobaclieu.com 

- Thích Quảng Hà, Thượng tọa, thế danh Nguyễn Văn Lộc sinh 
năm 1963, trụ trì hai chùa gôm chùa Cẩm, xã Yên Dương (Ý Yên) 
và chùa Phúc Trọng, xã Mỹ Xá (TP. Nam Định)... Ủy viên HĐTS 
TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban thường trực Ban Trị sự 
Hội Phật giáo tỉnh Nam Định; Ủy viên UB MTTQ tỉnh, đại biểu 
HĐND tỉnh Nam Định. Nguyên quán Yên Khánh, Ninh Bình, trú 
quán Nam Định. 

- Trần Đức Hạ, Cư sĩ, NNC Phật học, sinh năm 1952, pháp danh 
Trí Thượng, ông nguyên là giám đốc ngân hàng VP TP Hồ Chí 
Minh và thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng Hàng Hải, thành 
viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, thành viên sáng lập Ban Phật 
học-chùa Phật học Xá Lợi, tác phẩm: Cốt lõi Phật pháp ; nguyên 
quán Nam Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Văn Hàm, Cư sĩ, NNC Phật học, giáo sư triết học, nhà 
văn bút hiệu Ngữ Hà Miên, chính khách. Ông sinh năm 1940, Ông 
tham gia cánh mạng từ năm 1955, về Qui Nhơn chuẩn bị tập kết ra 
Bắc, nhưng rồi ông lại thôi, ở lại miền Nam. Năm 1960, ông tốt 
nghiệp đại học Huế. Sau đó, chuyển vào Sải Gòn dạy triết học ở 
trường Cu Văn An và đại học Vạn Hạnh. Năm 1971, ông tham gia 


149 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tranh cử Dân biểu đối lập Hạ viện và trúng cử giữ chức Phó chủ 
tịch Hạ viện đến ngày giải phóng. Năm 1974, ông cùng với HT 
Thích Hiển Pháp, Linh mục Phan Khắc Từ lập ra Mặt trận Nhân 
dân Cứu đói. Ngày 1-10-1974, cùng hàng vạn người xuống đường 
kêu gọi chấm dứt chiến tranh, ông ký tên là "Ký giả ăn mày". Ngày 
11-11-1974, trong lúc tổ chức cuộc biểu tình cho giới văn nghệ sĩ, 
ông bị chính quyền Thiệu theo dõi và tông xe ám sát, nhưng rất 
may ông chỉ bị thương. Sau năm 1975, Ông là Phó chủ tịch UBND 
Cách mạng TP Hồ Chí Minh. Năm 1977, ông làm Phó chủ tịch 
HĐND TP Hồ Chí Minh. Năm 1985, ông làm Phó Ban Tôn Giáo 
TP Hồ Chí Minh kiêm Chủ bút báo Giác Ngộ của PG TP Hồ Chí 
Minh đến năm 1990 thì về hưu. Ông là một người mang 3 phong 
cách: chiến sĩ, thi sĩ và đạo sĩ. Tác phâm: Bão (truyện dài, nxb Lao 
động, TP HCM 2013), nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - /heo trang nhà wWww,finku.Vn 


- Hoàng Xuân Hãn (1908 -2003), Cư sĩ, Giáo sư, tác gia. Năm 
1930-1936, du học tại Pháp. Năm 1936-1939, ông giảng dạy tại 
trưởng Bưởi- Hà Nội. Năm 1939-1944, Trường Bưởi dời vào 
Thanh Hóa, ông vào theo để tiếp tục giảng dạy, tại đây ông tìm 
thấy tư liệu về Lý Thường Kiệt để biên soạn tác phẩm sử học nổi 
tiếng (ra mắt năm 1949). Năm 1945, làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
trong chính phủ Trần Trọng Kim, ông là người soạn chương trình 
Việt ngữ cho các cấp học toàn quốc. Cùng năm này, ông bắt đầu 
nghiên cứu về 7ruyện Kiêu. Năm 1950, ông sang Pháp làm việc và 
sống tại đây. Tác phẩm: Danh từ Khoa học ; Đạo Phật Đời Lý ; Lý 
Thưởng Kiệt với Đạo Phát ; Một vài kỷ vãng về hội nghị Đà Lạt ; 
Thi văn Việt Nam (1947) ; Đại Nam Quốc sử diễn ca (1949) ; Mai 
Đình Mộng Ký (1951) ; Chinh Phụ Ngâm bị khảo (1953) ; Bích 
Câu Kỳ Ngộ (1964) ; Truyện Song Trình (1987) ; Văn Tế Thập loại 
Chúng sinh (1995) ; Thiên tình sử Hồ Xuân Hương (1995) La Sơn 
Phụ Tử (1952) ; Lý Thường Kiệt (1949) ; Nghiên cứu về Kiểu... 
Ông mất ngày 10 tháng 3 năm 1996 tại Paris, thọ 88 năm, 45 năm 
xa quê hương, nguyên quán Hà Tĩnh, trú quán Pháp quốc - xem 


150 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Tôn Thất Hàng (1902- 2003), Cư sĩ, pháp danh Tâm Đạo. Năm 
1947, ông làm công chức ở Bưu điện đã rũ một số thân hữu thành 
lập Khuôn hội PG An Lạc và ông được cử làm Khuôn trưởng. Ông 
có một người con trai là Tôn Thất Chiểu, một Bác sĩ, một huynh 
trường GĐPT nỗi tiếng cùng bị bắt trong pháp nạn 1963 và được 
thả vào ngày 3-11-1963. Cuộc đời của ông từ khi tìm hiểu đạo 
Phật, theo Phật, phụng sự đạo Phật đến cuối đời chỉ cầu vãng sinh 
Cực Lạc là bước đi không hè sai lệch. Ông vừa làm Khuôn trưởng, 
vừa đi giảng đạo cho các Khuôn hội, viết sách, in sách và làm báo, 
thủ quỹ kiêm phát hành báo Viên ¿Âm tục bản. Tác phẩm: Phật học 
thường thức I và II ; Kinh Di Đà yếu lược, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Thanh Hanh (1840 -1936), tức tổ Vĩnh Nghiêm, Hòa 
thượng thế danh Nguyễn Thanh Đàm, pháp hiệu Thích Thanh 
Hanh. Năm 1858, ngài tu học học tại chùa Vĩnh Nghiêm- Bắc 
Giang dưới sự chỉ dẫn của HT Tâm Viên. Năm 1870, ngài được 
nghiệp sư cử vào Ninh Bình giảng giải Phật pháp tại chùa Phượng 
Ban và các chốn tô trong tỉnh. Năm 1900, ngài trở về chốn tổ Vĩnh 
Nghiêm kế thế trụ trì. Từ đây ngài chú trọng việc hoằng dương 
chánh pháp, đào tạo Tăng tài, bồi dưỡng lớp kế thừa, nhất là công 
lao sao chép, khắc ván, ấn bản kinh điền từ trường Viễn Đông Bác 
Cổ. Ngày 23.12.1934, ngài được suy tôn làm Thiên gia Pháp chủ 
Hội Bắc kỳ Phật giáo, nguyên quán Hà Đông, trú quán Bắc Giang - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Nữ Diệu Hạnh (1928 -2014), Ni trưởng, pháp danh Thị 
Liễu, tự Diệu Hạnh, hiệu Giác Ngộ, đời 42 tông Lâm TẾ, thế hệ 
thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ni trưởng thế danh Trần Thị Nữ, sinh 
năm Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, Hội An, Quảng Nam. 
Ni trưởng xuất gia năm Đinh Hợi (1947) với Hòa thượng Tịch 
Chiếu tại tổ đình Phước Lâm, Hội An. Sau đó, ra Huế y chỉ Hòa 


151 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


thượng Đôn Hậu và tham học tại NI trường Diệu Đức, thọ Tỳ kheo 
ni năm 1953 tại chùa Báo Quốc. Năm 1962 được cử làm phó trụ trì 
chùa Bảo Thắng, Hội An. Từ đây, Ni trưởng cùng Ni trưởng Như 
Hường chăm lo xây dựng chùa Bảo Thắng, nhiếp hóa đồ chúng 
cũng như tham gia các công tác Giáo hội, nhất là mảng từ thiện xã 
hội. Ni trưởng đảm nhận chức cụ Thủ quỹ Giáo hội trải qua các 
thời kỳ. Ni trưởng được cung thỉnh làm Tôn chứng, Giáo thọ, Yết- 
ma tại các đàn giới trong tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Năm 2000, 
Ni trưởng được cử làm trụ trì chùa Bảo Thắng sau khi Ni trưởng 
Như Hường viên tịch. Ni trưởng được cung thỉnh làm Chứng minh 
Phân ban Ni giới TW nhiệm kỳ (2012-2017). Ni trưởng viên tịch 
ngày I1 tháng 9 năm Giáp Ngọ (2014), hưởng thọ §7 tuổi, nhục 
thân nhập tháp tại chùa. Ni trưởng sinh và trú quán tại Quảng Nam 
- theo tư liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Đức Hạnh (1833 -1923), Hòa thượng, Thiền sư, họ 
Nguyễn, sinh năm Quý Ty (1833) tại miền Trung Việt, nối pháp 
mạch dòng Thiền Lâm :LŠ Chánh Tông đời thứ 38, pháp húy Minh 
Nguyên.Tục diệm truyền đăng pháp mạch dòng thiên Lâm Tế Gia 
phổ đời thứ 40 pháp danh Thanh Tịnh hiệu Đức Hạnh. Tương 
truyền, ngài là một vị quan nhà Nguyễn, một khi đã trải nghiệm 
chôn quan trường, biết bao sự thăng trầm của bể khổ cồn dâu, ngài 
chợt thức tỉnh: Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, Công danh 
sự nghiệp áng mây tan, Phú quý vinh hoa cơn gió thoảng... Giác 
ngộ lý vô thường, trần gian ảo mộng phù du, ngài rủ áo từ quan, 
xuất gia học Phật, đó đây hành cước khắp chốn Thiền môn. Khi đủ 
duyên hành hóa độ tha thì ngài tìm nơi dừng trụ hoằng pháp độ 
sinh. Du hành hóa tha đến vùng đất của làng An Thái Đông thì 
được đại thí chủ là Ông Bà Cai họ Huỳnh phụng hiến thêm 5 mẫu 
vườn, để cho ngài khuếch trương cơ sở vật chất, tiếp Tăng độ 
chúng, thừa hành Phật sự và 2 mẫu ruộng để làm hương hỏa thờ 
phụng ngôi Tam Bảo Liên Trì Tự. Giai thoại nhân gian truyền tụng 
tằng : “Lãnh binh Nguyễn Văn Cẩn, một trong Tứ Kiệt đất Định 
Tưởng thường lui tới đàm đạo với Thiên sư Đức Hạnh tại Liên Trì 
Tự, và sau đó xuất gia với pháp danh Minh Mai hiệu Phương 
Danh (người khai sơn chùa Gò Tháp thờ những anh hùng Phật tử, 
nhằm duy trì và phát triển tỉnh thần giáo dục truyền thống yêu 


152 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


nước mãi mãi cho con cháu mại sau) ”. Hóa duyên ký tất, ngài an 
nhiên viên tịch vào giờ Tý ngày mông 10 tháng l1 năm Quý Hợi 
(17-12-1923), hưởng thượng thọ 92 Xuân. Tang lễ được tổ chức tại 
bổn tự và Kim quan đưa vào Bảo tháp phía bên phải trước chùa 
hiện nay, nguyên quán không rõ, trú quán Cái Bè, Tiên Giang - 
theo Thích Ván Phong biên khảo : 
- Thích Giác Hạnh (1880 -1981), Hòa thượng, thê danh Nguyên 
Đức Cử, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43. Năm 1897 xuất gia với 
Thiền sư Trừng Chiêm Huệ Nhật- trị sự chùa Từ Hiếu, pháp danh 
Tâm Cảnh, pháp tự Thiện Quyên. Năm 1910, thọ Tỳ kheo tại giới 
đàn chùa Phước Lâm- Hội An, cầu pháp với tổ Thanh Ninh Tâm 
Tịnh nên có pháp hiệu Giác Hạnh. Năm 1915, ngài trụ trì am Phổ 
Phúc khai sơn tổ đình Vạn Phước-Huế. Năm 1932, ngài là Chứng 
minh đạo sư Hội 4n Nam Phật học. Năm 1967, vào Nam khai sơn 
chùa Vạn Phước Sài Gòn. Năm 1973, được cung thỉnh vào Hội 
đồng Trưởng lão Viện Tăng thống GHPGVNTN, ngài tịch năm 
Tân Dậu ngày 10 tháng 7 (9-8-1981), thọ 102 tuổi, 72 hạ lạp, lập 
tháp tại chùa Vạn Phước- Huế, nguyên quán Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Giác Hạnh, Hòa thượng, giảng sư, thế danh Nguyễn Văn 
Não, sinh năm 1937, Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, giảng viên 
Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu, viện chủ chùa Hội Phước- Bà Rịa, chùa Phước Lâm- 
Vũng Tàu, chùa Phước Duyên- Xuyên Mộc, chùa Tân Phước- 
Bình Đại- Bến Tre, ngài là giảng sư nổi tiếng khắp trong và ngoài 
nước, nguyên quán Long An, trú quán Bà Rịa Vũng Tàu - /heo 
www.phafphapungdung.com 


- Chương Quảng Mật Hạnh (1822 -18§4), Hòa thượng, tổ sư, 
pháp danh Chương Quảng, pháp tự Tuyên Châu, pháp hiệu Mật 
Hạnh, đới thứ 38 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 5 pháp phái Chúc 
Thánh. Ngài thế danh Hồ Viết Châu, sinh năm Nhâm Ngọ (1822) 
tại châu Hà Mật, huyện Diên Phước (nay thuộc xã Điện Trung, 
huyện Điện Bàn) tỉnh Quảng Nam. Ngài là đệ tử tổ Toàn Nhâm 


153 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quán Thông tại chùa Phước Lâm. Năm Nhâm Tuất (1862) ngài 
được triều đình bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Ứng, năm Quý Dậu 
(1873) tiếp tục được cải bổ trụ trì chùa Tam Thai. Ngài chuyên tu 
mật hạnh, tạo tượng đúc chuông, chỉnh trang thiền môn quy mô 
tráng lệ. Ngài viên tịch vào ngày mông 4 tháng 4 năm Giáp Thân 
(1884), thọ 63 tuổi. Đệ tử nỗi pháp có các vị tiêu biểu như: Ấn Lan 
Từ Trí, Án Diệu Từ Nhẫn, Ấn Bính Phổ Bảo... Ngài nguyên quán 
tại Quảng Nam, trú quán tại Đà Nẵng - /heo Thích Như Tịnh sưu 
khảo 


- Minh Vi Mật Hạnh (1828 -1898) Hòa thượng, không rõ quê 
quán, thiền phái Lâm Tế Gia Phhổ đời 38, đệ tử HT Tiên Giác-Hải 
Tịnh, trụ trì chùa Giác Viên, chuyên phật sự ứng phú cho chùa 
Giác Lâm, khi về già ngài trao quyền trụ trì cho HT Hoằng Ân rồi 
chuyên tu thiền định, quy tịch tại chùa Giác Lâm, thọ 71 tuổi. 


- Thích Mật Hạnh (1919 -2015), Hòa thượng, pháp danh Không 
Ấn, pháp tự Thiện Nhơn, pháp hiệu Mật Hạnh, đời 41 kệ phái Vạn 
Phong Thời Ủy. Ngài thế danh Bùi Mật Hạnh, sinh năm Kỷ Mùi 
(1919) tại thôn Bả Canh, xã Đập Đá, huyện An Nhơn, Bình Định. 
Xuất gia năm 11 tuổi tại tổ đình Thập Tháp, đệ tử của Quốc sư 
Phước Huệ. Năm 1942 thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa Hưng Khánh 
do HT Chí Bảo làm Đàn đầu Hòa thượng. Năm 1946 làm Thư ký 
Hội PGCQ tỉnh Bình Định. Năm 1952 đảm nhiệm trụ trì chùa Tân 
An- thôn Vạn Thiện- xã Nhơn Thành- huyện An Nhơn. Năm 1956, 
Chánh thư ký GHTG tỉnh Bình Định. Ngài trùng tu chùa Tân An 
vào các năm 1959, 1990..., đồng thời xây dựng Đông đường, Tây 
đường khiến chùa thêm khang trang. Ngài được cung thỉnh vào 
thành viên HĐCM GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Thập 
Tháp, và viện chủ chùa Tân An- phường Nho Thị- thị xã An Nhơn- 
tỉnh Bình Định. Hòa thượng viên tịch vào lúc 18g30 ngày mồng 7 
tháng 10 năm Át Mùi (18-11-2015) thọ 96 tuổi, 73 hạ lạp. Ngài 
nguyên và trú quán Bình Định. fheo Những ngôi chùa tiêu biểu của 
tỉĩnh Bình Định, Đặng Quý Địch biên soạn. 

- Thích Nhất Hạnh, sinh năm 1926, Hòa thượng, Thiền sư, tác 
gia, dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán đời 42, thế danh Nguyễn Xuân 
Bảo, xuất gia năm 1949 với HT Thanh Quý-Châu Thật- chùa Từ 


154 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Hiếu, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, tốt nghiệp PHV Báo Quốc. 
Năm 1956, ông là Tổng biên tập tờ Phật Giáo Việt Nam của Tổng 
hội PGVN. Vào thập niên 1960, ông thành lập trường Thanh niên 
phụng sự xã hội tại Cầu Tre-Tân Bình, sáng lập nhà xuất bản Lá 
Bối. Năm 1966, ông sáng lập dòng tu Tiếp Hiện, là nhà lãnh đạo 
PG có ảnh hưởng thế giới đứng thứ hai sau đức Đạt Lai Lạt Ma, 
thiền sư đã viết trên 100 tác phẩm. được ấn hành nhiều thứ tiếng, 
lập ra tu viện Làng Mai, Pháp quốc, tác phâm: Tiếng địch chiễu 
fhu, Long Giang, Sải Gòn, 1949 ; Ảnh xuân vâng (bút danh: 
Hoàng Hoa), Long Giang, Sài Gòn, 1950 ; 7z ngụ ngôn (bút 
danh: Hoàng Hoa), Đuốc Tuệ, Hà Nội, 1950 ; Chắp fay nguyện 
cầu cho bô câu trắng hiện, Lá Bỗi, Sài Gòn, 1965. ;Tiếng đáp cánh 
loài chim lớn, Lá Bỗi, Sài Gòn, 1967 ;_ Vietnam Poems, Unicorn 
Press, Santa Barbara (Hoa Kỳ), 1967 ; The Cny oƒ Vietnam, 
Unilcorn Press, Sana Barbaa (Hoa Kỳ) 1968 ; De 
Schreeuwvan Vietnam, Utgeverj Ten Have, Baarn, Hollande, 
1970 ; Zen Poems, Unicorn Press, Greensboro (Hoa Kỳ), 1976 ; 
Tình người (tập truyện; bút danh: Tâm Quán), 1951; Lá Bồi 1973 ; 
Néo về của ý (bút ký), Lá Bồi 1967; An Tiêm 1972 ; Am mây ngủ 
(truyện ngoại sử), Lá Bồi ; Bưởi (tập truyện ngắn), Lá Bối ; Tố (tập 
truyện), Lá Bối ; Văn Lang dị sử (truyện cô tích, bút danh Nguyễn 
Lang), Lá Bối; An Tiêm 1975 ; Đường xưa mây trắng, Lá Bồi; 
NXB Văn hóa Sài Gòn, 2007 ; T ruyện Kiêu dịch ra văn xuôi, NXB 
Văn hóa Sài Gòn ; Đồng 78/6 luận lý học, Hương Quê 1950 ; 
Vấn đề nhận thức trong Duy Thức học, Lá Bồi 1969 ; Tương lai 
văn hóa Việt Nam, Lá Bỗi ; Tương lai Thiên học Việt Nam, Lá Bỗi 
; Việt Nam Phật giáo sử luận (bút danh Nguyễn Lang), 3 tập, tập l: 
Lá Bồi 1974, 2 tập sau xb ở nước ngoài sau 1975 ; Thả một bè lau, 
Nxb Văn Hóa Sài Gòn 2008 ; Giz đình tin Phật, Đuốc Tuệ 1952 ; 
Bông hông cài áo, viết vào mùa Vu lan 1962; Lá Bối xuất bản lần 
2, 1965 ; Đạo Phật đi vào cuộc đời, Lá Bội 1964; Đạo Phật ngày 
nay, Lá Bồi 1965 ; Nói với tuổi hai mươi, Lá Bội 1966, 1972 ; Phật 
giáo Việt nam và hướng đi nhân bản đích thực (bút danh Trần 
Thạc Đức), Lá Bối 1967 ; Đạo Phật hiện đại hóa, Lá Bội 1965, 
1968 ; Đạo Phật ngày mai, Lá Bồi 1970 ; Nẻo vào thiên học, Lá 
Bồi 1971; Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày, Viện Hóa 
Đạo xuất bán 1973 ; Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng, Lá Bối ; Kiểu và 
văn nghệ đứt ruột, Lá Bối, USA, 1994 ; Phép lạ của sự tỉnh thức, 


155 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nxb Tôn giáo ; Đi nhự một dòng sông ; An lạc từng bước chân ; 
Trái tìm của Bụt, Nxb Thành phô Hồ Chí Minh, 2006 ; nh phúc: 
mộng và thực Nxb Văn Hóa Sài Gòn, 2009 ; Kim Cương: Gươm 
báu cắt đứt phiên não, Nxb Văn Hóa Sài Gòn, 2009 ;  Giận , nxb 
Thanh niên, 2009 , nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Pháp 
quốc - fheo trang nhà www.chuaadida.com 

- Ngộ Hạnh, Cư sĩ, thế danh Huỳnh Văn Chấn, sinh năm 1941 
(giấy tờ 1948), nguyên là tu sĩ Thích Ngộ Hạnh, xuất gia năm 1960 
với HT Như Từ Tâm Đạt- chùa Thiên Bình- Bình Định, pháp danh 
Thị Giải, pháp tự Ngộ Hạnh, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 42. 
Sau khi thọ giới Sadi, Thầy được gởi vào Nam tu học tại PHV Huệ 
Nghiêm. Năm 1965, thọ đại giới tại giới đàn PHV Huệ Nghiêm do 
HT Thanh Thạnh làm Đàn đầu truyền giới. Bấy giờ, Thầy Ngộ 
Hạnh là chúng trưởng chúng Huyền Trang. Năm 1970, thầy Ngộ 
Hạnh và các thầy Trí Phước, Minh Quả, Thị Trị, Thị Bửu, Thiện 
Trí... thành lập Lưu học xá Huyện Trang đề vừa tu học vừa dạy học 
tại các trường Trung Tiểu học Bồ Đề của GHPGVNTN tổ chức. 
Sau năm 197%, Thầy Ngộ Hạnh trở về làm Cư sĩ tại Ø1a và tiếp tục 
giảng dạy ở trường Trần Khai Nguyên- Quận 5 cho đến khi hưu trí. 
Cư sĩ tham gia nghiên cứu Phật học ở các chùa và truyền trao kiến 
thức Phật học uyên thâm của mình cho lớp Tu sĩ và Cư sĩ kế thừa, 
nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 

- Thích Nguyên Hạnh, Hòa thượng, giáo sư, thế danh Lê Hậu, 
xuất gia với HT Mãn Giác- chùa Phật Giáo Việt Nam- Los 
Angeles, viện chủ chùa Phát giáo Việt Nam-Houston-Texas, 
nguyên quán Quảng Trị, trú quán Hoa Kỳ 

- Thích Nguyên Hạnh, Thượng tọa, Tiến sĩ, pháp hiệu cũ Thích 
Đức Trường, xuất gia với HT Huệ Xướng- chùa Giác Lâm, cầu 
pháp với HT Trí Quảng - chùa Huê Nghiêm 2, giảng sư Ban 
Hoằng pháp GHPGVN TP Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tri sư chùa Bá Bứu Phật Đài và 
Học viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân, nguyên quán Đồng Tháp, 
trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Tịnh Hạnh (1889 -1933), Hòa thượng, pháp danh Trừng 
Hương, pháp tự Thiền Duyệt, là bào huynh Hòa thượng đệ nhất 
Tăng thống Thích Tịnh Khiết, Chứng minh đạo sư hội An Nam 


156 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phật học, tọa chủ chùa Tường Vân-Huế, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu 
công PG Thuận Hóa 


- Thích Tịnh Hạnh (1934 -2015), Hòa thượng, Tiến sĩ văn học và 
triết học Đài Loan, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42, xuất gia 
năm 1950 tại chùa Thiên Hưng- Ninh Thuận, pháp danh Thị Viên, 
pháp tự Hạnh BỊ, sau đó tu học tại PHĐ Ninh Thuận. Năm 1952, 
ngài vào Sài Gòn học tại PHĐ Nam Việt- chùa Ân Quang. Năm 
1963, ngài trụ trì chùa Giác Tâm- Phú Nhuận làm chủ tịch Ủy ban 
Liên Phái Bảo vệ PG tỉnh Gia Định. Năm 1966, ngài tốt nghiệp cử 
nhân đại học Vạn Hạnh và làm giáo sư dạy các trường Bồ Đề. 
Năm 1969, ngài được học bổng du học tại đại học Quốc lập Sư 
Phạm- Đài Loan. Năm 1979, ngài khai sơn Linh Sơn Giảng đường- 
Đài Bắc và sáng lập nguyệt san //ện Đại Phật Giáo. Năm 1981, 
ngài tốt nghiệp Tiến sĩ. Năm 1983, ngài thuyết giảng hằng tuần về 
PG trên truyền hình Đài Bắc. Năm 1985, ngài sáng lập và làm viện 
trưởng học viện Phậi Giáo Trung Quốc. Năm 1988, ngài khai sơn 
Thiên Lâm Linh Sơn trên 18 mẫu đất tại Thạch Định- Đài Bắc. 
Năm 1990, ngài giảng dạy tại trường Quốc lập Sư phạm- Đài Bắc. 
Năm 1992, ngài được phong chức Giáo sư trường đại học Trung 
Hưng và Phùng Giáp. Năm 1994, ngài về Việt Nam chủ xướng 
phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Tạng, đã hoàn thành 203 tập bằng 
Việt ngữ, Năm 2001, ngài được bầu làm Đệ nhị Tăng thống Giáo 
hội Linh Sơn Thế giới. Năm 2008, ngài kê tục sự nghiệp HT Huyền 
Vi, đứng ra xây dựng đại học Đông Phương Linh Sơn Thế giới. 
Ngài xả báo thân ngày 22 tháng 2 năm Ất Mùi (10-04-2015) tại 
Đài Bắc, thọ 81 năm, 65 hạ lạp, nguyên quán Ninh Thuận, trú quán 
Đài Loan. 

- Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng, viện chủ tổ đình Phật Bửu Tụ, 
quận 3, quản lý điều hành trên 20 ngôi chùa trong tông phái từ 
miền Trung đến miền Nam, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN 
TP Hồ Chí Minh, nguyên Chánh đại diện PG quận 3, nguyên quán 
Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Từ Hạnh (1927 -1988), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 45, đệ tử của HT Thích Phước Thành-chùa Thiên Phước, 


157 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


pháp danh Quảng Y, pháp hiệu Từ Hạnh. Năm 1970, ngài tốt 
nghiệp đại học Văn khoa Sài Gòn và trú xứ chùa Giác Tâm-Phú 
Nhuận, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định. Từ 1970 - 
1975, ngài làm hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Qui Nhơn. 
Năm 1975, ngài làm Tổng thư ký Ban Liên lạc PG TP Hồ Chí 
Minh. Năm 1981, GHPGVN được thành lập, ngài được cử làm 
Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP II TW GHPGVN, Phó hiệu 
trưởng trường Cao cấp Phật học TP Hồ Chí Minh, trụ trì chùa 
Quan Thế Âm-Phú Nhuận, ngài xả báo thân ngày 22 tháng I1 năm 
198§, thọ 62 năm, nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Nữ Từ Hạnh (1920 -2013), Ni trưởng, pháp danh Tâm 
Tánh, tự Từ Hạnh, hiệu Diệu Hữu, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 
9 pháp phái Liễu Quán. Ni trưởng thế danh Hà Thị Tùy, sinh năm 
Canh Thân (1920) tại làng Phong Ngũ, xã Điện Thắng, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1934 xuất gia tại chùa Phổ Đà với Hòa 
thượng Thích Tôn Thắng, sau đó được Bồn sư gởi ra học với pháp 
sư Giải Ngạn tại chùa Hưng Ký, Hà Nội. 4 năm sau trở về Huế 
tham học tại Ni trường Diệu Đức, thọ Tỳ kheo ni năm 1949 tại 
chùa Báo Quốc, Huế. Năm 1960, Ni trưởng về quê nhà lập chùa 
Châu Phong trên nền chùa cũ để tu tập và báo hiếu song thân. Từ 
đó, Ni trưởng tiếp độ chúng Ni cũng như tham gia các công tác 
Phật sự, góp phần xây dựng Ni bộ Quảng Nam Đà Nẵng ngày một 
vững mạnh. NI trưởng được cung thỉnh làm Tôn chứng, Giáo thọ, 
Yết-ma cũng như Đàn đầu truyền giới tại các giới đàn Phước Huệ 
năm 1996 tại Bảo Quang, Đà Nẵng; giới đàn Minh Giác năm 2000 
và giới đàn Ân Triêm năm 2004 tại chùa Diệu Quang, Tam Kỳ. ÑI 
trưởng được cung thỉnh CM Phân ban NI giới TW nhiệm kỳ 
(2012-2017). Ni trưởng viên tịch ngày mồng 4 tháng 10 năm Quý 
Ty (2013) thọ 94 tuổi, nhập tháp trong khuôn viên chùa Châu 
Phong. Đệ tử Ni trưởng có các vị như: Cố Ni trưởng Thích Nữ 
Hạnh Nguyện, Ni sư Thích Nữ Hạnh Từ, Ni sư Thích Nữ Hạnh 
Châu v.v... NI trưởng sinh và trú quán Quảng Nam - (heo f liệu 


158 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thích Như Tịnh sưu khảo 


Hai 


- Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Cư sĩ, giáo sư, Tiến sĩ toán học 
đại học Sorbone-Pháp, NNC Phật học, tác gia, dịch giả, pháp danh 
Hồng Dương, Hiệu trưởng trường Quốc học-Huế, Phó viện trưởng 
kiêm Khoa trưởng Đại học Khoa Học- Viện đại học Huế. Phó giám 
đốc Trung tâm Liễu Quán. Giáo sư tại Đại học Kentucky, Hoa Kỳ, 
cộng tác với các báo và websites Phật giáo như 7 Viện Hoa Sen, 
Quảng Đức, Buddhasasana, Phát Việt, Đạo Phật Ngày Nay, v.v... 
tác phẩm đã xuất bản: - Phản biệt ngôn ngữ và tu chứng ; - Lưới 
tương giao ; - TỔ giáo và Giáo tín ; - Đồng thời và Dị thời ; - Chân 
như và Duyên khởi ; - Tìm hiểu Trung Quán: Nhận thức và Không 
tánh ; - Luận giải Trung Quản: Tánh khởi và Duyên khởi ; - Đi tìm 
ngã ; - Hữu thể và Thời gian ; - Nhận thức luận Phật giáo ; - Luận 
giải Trung Luận và Tánh Luận duyên khởi (2003) ; Nhân Quả 
đông thời ; Tánh không phủ định cái gì?; Tiếng Việt vô Ngã ; Tư 
tưởng Triết học trong tác phẩm của Gilles Deleuze ; Nhận thức và 
Không tánh , ông nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Hoa kỳ - 
theo trang nhà www.quangduc.com 


- Thích Doãn Hài (1874 -1958), tức Tổ Tế Xuyên, thế danh 
Dương Văn Hiển. Năm 188§9,xuất gia với tô Bảo Khám- làng Tế 
Xuyên, pháp danh Tông Hiển, pháp hiệu Doãn Hài. Năm 1893, 
ngài được gửi đến chùa Bồ Đề tu học vời sư tổ Thích Nguyên 
Biểu. Năm 1906 tô Bồ Đề viên tịch, ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm- 
Bắc Giang theo học với HT Thích Thanh Hanh. Sau khi học lực 
đầy đủ, ngài trở về quê hương trụ trì chùa Tế Cát và làm đương gia 
chốn tổ Tế Xuyên. Năm 1936, trong phong trào chấn hưng, ngài 


159 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


làm chủ bút báo Đuốc Tuệ và trụ trì chùa Quán Sứ- Hà Nội. Năm 
1951, Tổng hội PGVN được thành lập, ngài được cung thỉnh làm 
Chứng minh đạo sư, nguyên quán Nam Hà, trú quán Hà Nội - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Giác Hải ( ? -1940), Hòa thượng, đệ tử tổ Tâm Tịnh-chùa 
Tây Thiên, pháp danh Trừng Nhã, pháp tự Chí Thanh, pháp hiệu 
Giác Hải. Năm 1904 ngài đến làng An Cựu Tây lập thảo am lấy 
tên là Duy Tôn, sau đó dần trùng tu thành ngôi chùa. Đến năm 
1929, chùa được đại trùng tu và đổi tên hiệu là Giác Lâm. Ngài 
được mời làm Đệ lục Tôn chứng giới đàn chùa Từ Vân-Quảng 
Nam năm 1928. Đệ tử ngài là HT Khả Tắn tiếp nối trụ trì chùa 
Giác Lâm, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Giác Hải (1927 -2009), Hòa thượng, dòng Tào Động Việt 
Nam đời 13, pháp tự Thanh Thuần, pháp hiệu Tâm Quán, thế danh 
Phạm Văn Kiểm, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm miền 
Nam, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, trụ trì các 
chùa Giác Tâm, chùa Giác Hải và chùa Trấn Quốc TP Hồ Chí 
Minh, năm 1957 khai sơn chùa Giác Hải và lập nghĩa trang Giác 
Tâm ở huyện Bình Chánh. Năm 2000, chư tôn tổ đình Vĩnh 
Nghiêm cử ngài làm Trưởng sơn môn. Ngài xả báo thân ngày I7 
tháng 2 năm Kỷ Sửu (13-03-2009), thọ 83 năm, 62 hạ lạp, nguyên 
quán Thường Tín-Hà Đông, trú quán TP Hồ Chí Minh - heo trang 
nhà www.phaffuvietnam.nef 


- Thích Hạnh Hải (1948-2015), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Nguyên, pháp tự Hạnh Hải, pháp hiệu Phước Huệ, đời 42 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng thế danh 
Lê Đình Đào, sinh năm Mậu Tý (1948) tại xã Quế Phong, huyện 
Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1965, xuất gia với HT.Thích Trí 
Minh tại chùa Pháp Bảo, Hội An. Sau đó, ngài vào Nam tu học. 
Ngài khai sơn chùa Viên Thông tại quận II- Chợ Lớn. Ngài 
chuyên hành trì mật tông và có những điều linh nghiệm. Đặc biệt, 


160 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trong ngài tình quê hương rất là sâu nặng. Không có một Phật sự 
nào tại quê hương Quảng Nam mời mà ngài từ chối. Đối với tổ 
chức GĐPT, ngài thường quan tâm sách tấn và đảm nhận cố vấn 
Giáo hạnh GĐPT TW. Hòa thượng viên tịch vào ngày 17 tháng 7 
năm Át Mùi (2015), hưởng thọ 68 tuổi. Nhục thân được đưa về 
nhập tháp tại Từ đường Lê Tộc ở quê nhà. Ngài nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo Thích Như Tịnh sưu 
khảo 


- Thích Hạnh Hải (1916 -1998) Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, xuất gia năm 1933 với HT Trừng Nghệ Sơn Nhơn- 
chùa Thiền Sơn Lỗ Mây- Ninh Hòa, pháp danh Tâm Phước, pháp 
tự Như Thông, pháp hiệu Hạnh Hải. Năm 1939, ngài thọ cụ túc tại 
giới đàn chùa Thiên Quang do HT Huệ Đạo làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1943, ngài trụ trì chùa Hải Tràng- Ninh Hòa. Năm 1948, 
ngài trụ trì chùa Phước Long và giữ chức TrỊ sự trưởng Giáo hội 
Tăng già huyện Ninh Hòa. Năm 1954, ngài trụ trì tổ đình Thiên 
Bứửu- Ninh Hòa và giữ chức Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già tỉnh 
Khánh Hòa. Năm 1964, ngài làm Phó đại diện kiêm Đặc ủy Tăng 
sự GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa, đồng thời là Chánh đại diện PG 
huyện Ninh Hòa. Năm 1982, ngài lui về trùng tu tổ đình Sắc tứ 
Thiên Bửu và hoằng pháp độ sanh, ngài xả báo thân ngày 16 tháng 
9 năm Mậu Dần (04-11-1998) thọ 83 năm, 59 hạ lạp, tháp lập 
trong khuôn viên chùa Thiên Bửu, nguyên quán trú quán Ninh 
Hòa- Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Huệ Hải (1918 -2008), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Trung Tín, quy y Tam bảo với tổ Phi Lai- Chí Thiền, pháp danh 
Hồng Trung, hiệu Thiện Tín. Năm 1929, ngài xuất Ø1a VỚI tổ Phi 
Lai- núi Voi- Châu Đốc. Năm 1933, tổ Phi Lai viên tịch, ngài y chỉ 
học đạo với HT Như Tâm- chùa Định Long- Châu Đốc và thọ Sa 
di giới tại đây. Năm 1939, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa 
Phước Trường- Chợ Gạo- Mỹ Tho. Năm 1948, ngài cầu pháp với 
HT Như Mật Bửu Thọ- chùa Tây An- Châu Đốc, được ban pháp tự 


lóI 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


là Huệ Hải. Năm 1955, ngài trụ trì chùa Long Hoa- Nhà Bè- Gia 
Định. Năm 1956, trụ trì chùa Bửu Lâm- núi Thị Vãi- Phước Tuy. 
Năm 1958, ngài tham dự khóa huấn luyện trụ trì "Như Lai Sứ Giả" 
tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn. Năm 1960, ngài làm Giám viện PHĐ 
Lưỡng Xuyên- Trà Vĩnh. Năm 1962-1966, ngài khởi công xây 
dựng và khai sơn trụ trì chùa Từ Quang- Thủ Đức Từ năm 1967- 
1974, mỗi năm ngài đều mở khóa an cư và khai giới đàn truyền 
trao giới pháp cho giới tử. Năm 1990, ngài được cung thỉnh làm 
Chứng minh BTS Thành hội PG TP Hồ Chí Minh. Năm 1997, ngài 
được cung thỉnh làm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. 
Giới đức vẹn toàn, ngài luôn được cung thỉnh làm Giới sư trong 
các giới đàn ở miền Đông, miền Tây và TP Hồ Chí Minh. Ngài đã 
cùng HT Minh Lượng, HT Minh Chánh hợp sức trùng kiến tháp tổ 
Nguyên Thiều ở Vĩnh Cửu- Đồng Nai, được tìm thấy sau hơn nửa 
thế kỷ bị lãng quên. Ngài xả báo thân ngày 16 tháng 8 năm Mậu 
Tý (15-09-2008) thọ 90 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán Bình Đức 
Mỹ Tho, trú quán Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - /heo rang nhà 
www.chuavinhnghiem.VH.com 


- Thích Huệ Hải (1935 -2008), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Nguyễn Duy, xuất gia năm 1954 với HT Mỹ 
Thành- tổ đình Long Khánh- Tuy Hòa, pháp danh Nguyên Chị, 
pháp tự Trí Giác, pháp hiệu Huệ Hải. Năm 1957, ngài cầu pháp với 
HT Bích Lâm- tổ đình Nghĩa Phương- Nha Trang và thọ cụ túc 
giới tại giới đản chùa Nghĩa Phương do Hòa thượng Tăng Cang 
Thích Huệ Pháp- chùa Sắc tứ Minh Tịnh- Quy Nhơn làm Đàn đầu 
truyền giới. Cùng năm, ngài vào học tại Tăng học viện PG Cổ 
truyền Trung phần, do HT Bích Lâm làm giám đốc. Năm 1961, HT 
Bích Lâm đã khai sơn chùa Nghĩa Phú- Tuy Hòa- Phú Yên và cử 
ngài làm trụ trì. Năm 1968, chùa Phật Ẩn- Sài Gòn mở giới đàn, 
ngài được thỉnh làm Đệ nhị tôn chứng. Năm 1969, ngài khai đại 
giới đàn tại chùa Nghĩa Phú, cung thỉnh HT Mỹ Thành- bổn sư của 
ngài làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1972, HT Bích Lâm viên tịch, 
ngài được cử làm Trưởng môn phong tổ đình Nghĩa Phương. Năm 


162 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1973, tại giới đàn chùa Thiền Lâm- Phú Lâm Chợ Lớn, ngài được 
tấn phong Yết ma A xà lê. Các chức vụ ngài đã trải qua: Từ năm 
1961-1963, Phó Tăng giám Giáo hội Phật giáo Tịnh độ Tông tỉnh 
Phú Yên. Từ 1963-1969: Phó Tăng Trưởng tỉnh hội Phật Giáo Cổ 
Truyền Phú Yên. Từ 1969-1975: Tăng trưởng tỉnh hội Phát giáo 
Cổ Truyền tỉnh Phú Yên. Sau năm 1975, ngài lui về ấn tu và giảng 
dạy đồ chúng. Ngài viên tịch ngày 12 tháng 4 năm Mậu Tý (16-05- 
2008) thọ 74 năm, 52 hạ lạp, nguyên quán trú quán Tuy Hòa- Phú 
Yên - /heo TK Thích Trí Bửu sưu khảo 


- Thích Long Hải (1919-2002), Hòa thượng, Pháp danh Chơn 
Giác, pháp tự Đạo Hoa, pháp hiệu Long Hải, đời 40 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Ôn Nguyện, 
sinh ngày mồng 6 tháng 7 năm Kỷ Mùi (1919) tại làng Thi Nhơn, 
xã Điện Phong, huyện Điện Bàn. Xuất gia với Hòa thượng Phổ 
Thoại tại chùa Long Tuyền. Năm 1954 đảm nhận trụ trì chùa 
Nghĩa Trung, Điện Bàn. Chánh đại diện GHPGVNTN Điện Bàn 
(1974). Ngài giỏi về khoa nghi ứng phú. Một đời đạm bạc thanh tu 
và nhẹ nhàng bỏ báo thân vào ngày 24 tháng lI năm Tân Ty 
(2002), thọ 83 tuổi. Ngài nguyên quán trú quán tại Quảng Nam - 
theo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Như Hải (1946 -1966), Đại đức, thánh tử đạo, thế danh 
Văn Ngọc Tụy, xuất gia năm 1964 với HT Hưng Dụng- chùa Tỉnh 
hội PG Quảng Trị, pháp danh Tâm Ân, pháp tự Như Hải, trong đầu 
tranh pháp nạn PG 1966 để bảo vệ hiến chương PG, Đại đức đã 
phát nguyện tự thiêu lúc 03 giờ sáng ngày 04-06-1966 tại chùa 
Tỉnh hội, để lại bức thư phản đối chính quyền đàn áp PG miền 
Trung, thầy ra đi lúc 21 tuổi, nguyên quán trú quán Hải Lăng- 
Quảng Trị - ¿heo Chư tôn Thiển đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
tập 3 


- Thích Pháp Hải (1895 -1961), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn An. Năm 1912, xuất gia với HT trụ trì chùa Tây Hưng- Sa 
Đéc, sau cầu pháp với Sư tổ chùa Long Phước- Vĩnh Long. Năm 


163 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


28 tuôi, ngài trụ trì chùa Phước Sơn- Trà Cú- Trà Vinh. Năm 1934 
ngài cùng với các Hòa thượng khởi xướng phong trào chấn hưng 
PG thành lập Liên đoản Phát học xã. Sau đó là thành lập hội 
Lưỡng Xuyên Phật học- chùa Long Hòa- Trà Vĩnh, ngài được mời 
làm trụ trì kiêm giáo sư giảng dạy tại Phát học đường Lưỡng 
Xuyên. Năm 1944, ngài về kế thế trụ trì chùa Long Phước-Vĩnh 
Long. Năm 1951, Giáo hội Tăng già Nam Việt được thành lập, 
ngài được mời làm Tïj sự frưởng Giáo hội Tăng già tỉnh Vĩnh 
Long. Khi hội Phát học Nam Việt lập chỉ hội ở Vĩnh Long, đã 
thỉnh ngài làm Chứng minh kiêm Hội trưởng cñ¿ hội Phát học Nam 
Việt tỉnh Vĩnh Long. Đương thời, ngài nổi tiếng trong nghệ thuật 
trụ trì Tự viện PG, nguyên quán Lấp Vò Sa Đéc, trú quán Vĩnh 
Long - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Phan Tấn Hải, cư sĩ, tác gia, dịch giả, pháp danh Nguyên Giác, 
sinh năm 1952, cư ngụ tại Californa- Hoa Kỳ, là một Cư sĩ học 
đạo với các HT: Thích Tịch Chiếu- chùa Tây Tạng- Bình Dương ; 
Thích Thiền Tâm- Đại Ninh- Lâm Đồng ; Thích Tài Quang- chùa 
Quang Minh- Phú Nhuận. Ông cộng tác với nhiều báo như: /ập 
san Nghiên cứu Tì riết học (đại học Văn Khoa Sài Gòn) ; 7 Thức ; 
Văn ; Văn Học ; Hợp Lưu ; Tạp chí Thơ ; Việt báo ; Giao Điểm ; 
Giác Ngộ và nhiều báo khác. Tác phẩm: C?ú giải về Thiển Đồn 
Ngộ (1990) ; Thiên tập ; Ba Thiên sư (dịch) ; Chú giải về Phowa 
(dịch) ; Lời dạy tâm yếu về Đại thủ ấn ; Cậu bé và hoa Mai ; Ở 
một nời gọi là Việt Nam ; Teachings from Ancient Vietnammese 
Zen Master ; Teachings and Poetry oƒ Vietnammese Zen Master 
Tue Trung Thuong Sĩ (1230-1291) ; Tran Nhan Tong (1256-1306): 
The King who ƒounded A4 Zen School ; The Zen Teachings oƒ 
Master Duy Luc..nguyên quân Sài Gòn Việt Nam, trú quán 
California- Hoa Kỳ - /heo trang nhà wwwquangduc.com 


- Thích Trí Hải (1906 -1979), Hòa thượng, thế danh Đoàn Thanh 
Tảo, xuất gia năm 17 tuổi với tổ Thông Dũng- chùa Mai Xá- Hà 
Nam. Năm 1924, ngài cùng một số tu sĩ trẻ thành lập đoàn Thanh 


164 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


niên Tăng lẫy tên Lực Hỏa Tịnh Lữ. Năm 1930, ngài trụ trì chùa 
Phú Đa- Bình Lục- Nam Hà. Năm 1932, ngài và một số vị thành 
lập Ban Phật học Tùng thư để phiên dịch và ấn hành kinh sách phổ 
biến cho Phật tử. Năm 1934, hưởng ứng phong trào chấn hưng, 
ngài cùng một số Tăng ni Phật tử có uy tín đứng ra thành lập hồi 
Bắc kỳ Phật giáo, đặt trụ sở trung ương tại chùa Quán Sứ- Hà Nội. 
Năm 1935, ngài cùng Hội xuất bản tuần báo Đuốc Tuệ và lập nhà 
in. Năm 1943, ngài phác thảo chương trình kiến thiết một Đại 
Tùng Lâm rộng 20 mẫu tại Thường Tín- Hà Đông, làm cơ sơ văn 
hóa, giáo dục, tín ngưỡng PG, ngài cũng có kế hoạch trùng tu di 
tích Trúc Lâm Yên Tử. Năm 1951, Tổng hội PG Việt Nam được 
thành lập, ngài được bầu làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già toàn 
quốc, ngài trụ trì qua các chùa Bồ Đề, Quán Sứ - Hà Nội, chùa 
Nam Hải- Hải Phòng, tác phẩm ngài để lại tất nhiều: Nhập Phật 
nghỉ tắc ; Nghi thức tụng niệm ; Khôn sống ; Gia đình giáo dục ; 
Truyện Phật Thích Ca ; Phát học ngụ ngôn ; Lời vàng ; Kinh Thập 
Thiện ; Kinh Kiến Chính ; Phật học phổ thông ; Phát học vấn đáp 
; Đông nữ La Hán ; Cái hại vàng mả ; Phật hóa tiểu thuyết ; Kinh 
Lục Độ lập ; Tâm chúng sinh ; Thanh gươm trí tuệ ; Luận quán 
tâm ; Phẩm quán tâm ; Khóa Hư Lục ; Trúc Lâm Tôn Chỉ Nguyên 
Thanh ; Nhân gian Phát giáo đại cương ; Nghỉ thức thụ Tam quy ; 
Duy Ma Cật và Viên Giác ; Các văn Sớ ; Nghĩa khoa cúng Chúc 
thực ; Phát giáo Tì riết học ; Hồi kỷ thành lập hội PGVN ; Sa di 
Luật dịch 2 tập ; Phật giáo Việt Nam. ngài viên tịch ngày mồng 7 
tháng 6 năm Kỷ Mùi (30-6-1979) tại chùa Nam Hải- Hải Phòng 
nguyên quán Hải Hậu Nam Định, trú quán Hải Phòng - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Nữ Trí Hải (1936 -2003), Ni trưởng, pháp danh Tâm Hỷ, 
pháp hiệu Trí Hải, thế danh Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh. 
Trước khi xuất gia, Ni trưởng tốt nghiệp đại học Sư phạm và giảng 
dạy tại trường Phan Chu Trinh-Đà Nẵng. Năm 1960, Ni trưởng 
sang Mỹ du học và tốt nghiệp Cao học ngành thư viện. Năm 1963 
về nước, cùng em là Tôn Nữ Phùng Thăng làm phụ tá Ni trưởng 


165 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phước Hải quán xuyên cư xá Nữ sinh viên và làm việc tại chùa 
Pháp Hội. Năm 1964, xuất gia với Ni trưởng Diệu Không-chùa 
Hồng Ân. Năm 1968, được bố nhiệm làm Thư viện trưởng Viện 
đại học Vạn Hạnh và giám đốc Trung tâm An sinh xã hội của viện. 
Năm 1996-1999, làm Giáo thọ /uật Tứ phân Tỳ kheo nỉ tại trường 
Trung cấp Phật học tỉnh Long An-Ni viện Thiên Phước. Năm 
2003, là Phó viện trưởng VNCPHVN và Trưởng ban Vận động tài 
chánh. Trên đường đi công tác tại Phan Thiết, Ni trưởng và 3 thị 
giả lâm nạn xã huyễn thân, nguyên quán Thanh Hóa, trú quán TP 
Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Tuệ Hải (1916 -1982), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Cổ 
Loan đời thứ 4, thế danh Vũ Văn Chất, xuất gia năm 1926 tại chùa 
Cổ Loan- Ninh Bình với HT Thích Đức Tuệ, pháp danh Tuệ Hải, 
pháp hiệu Thông Tạng. Sau 20 năm cần cầu giới pháp, hầu thầy 
phụng đạo. Năm 1954, ngài theo gót bổn sư vào Nam. Thuở đầu, 
trú tại chùa Giác Minh, trụ sở của Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại 
miền Nam. Ngài được bầu làm Phó Ban Trị sự Giáo hội Tăng già 
Bắc Việt tại miền Nam và chủ bút báo Đuốc Tuệ tại miền Nam. 
Năm 1965, ngài xây dựng chùa Pháp Hoa ở bên cầu Trương Minh 
Giảng và thành lập trường Tiểu học Đức Tuệ. Năm 1972, chùa 
được khánh thành và ngài trụ trì tại đây đến cuối đời. Ngoài chùa 
Pháp Hoa, ngài còn thành lập thêm 2 ngôi chùa: chùa Giác Thạnh- 
cư xá Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 và chùa Giác Trí- Nguyễn Thị 
Nhỏ, Quận Tân Bình. Ngoài ra, ngài còn để tâm đến việc phiên 
dịch kinh điển và ấn tống lưu hành: Kinh Pháp Hoa ; Kinh Kim 
Cương ; Kinh Địa Tạng ; Kinh Phổ Môn ; Kinh Thuỷ Sám ;Thiển 
Uyển kế Đăng lục ; Và sáng tác 2 tập thơ: Tiếng Vọng Không Gian 
; Bách Hoa Vịnh (Thơ vịnh 100 loài hoa). Ngài viên tịch ngày 29 
tháng 10 năm Nhâm Tuất (1982) thọ 67 tuổi, hạ lạp 47 năm, tháp 
hiệu: Nam mô Đức Minh tháp Lâm tế môn nhân ma ha Tỷ khiêu Bồ 
tát giới pháp huý Thích Tuệ Hải đạo hiệu Thông Tạng giác 
lĩnh. Tháp lập tại chùa Sùng Đức- Quận Thủ Đức, nguyên quán 


1ó6 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thôn Phúc Trì- xã Ninh Tiến- huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trú 
quán Sài Gòn - /eo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Tuệ Hải (1927 -2011), Hòa thượng, học tăng Phật học 
viện Trung phần Hải Đức Nha Trang, giảng sư, Chánh đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng, khai sơn chùa Kim 
Liên Bửu Tự, nguyên quán Bình Định, trú quán Khánh Hòa. 


- Thích Tuệ Hải, Thượng tọa, tác gia, dịch giả, sinh năm 1967, thế 
danh Định Kim Nga, sinh năm 1968, xuất gia năm 1986 tại thiền 
viện Thường Chiếu, giảng sư Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, 
chuyên gia trị liệu phương pháp Oshawa gạo lức muối mè, trụ trì 
chùa Long Hương-Nhơn Trạch, Đồng Nai, nguyên quán Bến Tre, 
trú quán Đồng Nai. 


- Vô Hại (1931 -2004), Hòa thượng, trưởng lão hệ phái Nam Tông 
Việt Nam, thế danh Nguyễn Văn Thận, bước đầu xuất gia theo PG 
Bắc truyền dưới sự dìu dắt của HT trụ trì chùa Châu Lâm- Huế. 
Năm 1953, ngài cầu pháp PG Nam truyền với HT Giới Nghiêm tại 
chùa Tam Bảo- Đà Nẵng, được pháp danh Vô Hại (Ahimsako 
Mahathero). Năm 1958, ngài thọ Tỳ kheo giới tại chùa Pháp 
Quang- Bình Thạnh- Gia Định do HT Hộ Tông làm Thầy tế độ. Từ 
đây, ngài thực hành hạnh du Tăng qua rất nhiều trụ xứ, cuối cùng 
ngài trụ lại chùa Quảng Nghiêm- Phước Tân- Đồng Nai. Năm 
2002, ngài được mời vào Ủy viên HĐTS GHPGVN. Ngài xả báo 
thân ngày tháng II năm 2004 tại chùa Quảng Nghiêm, thọ 74 năm, 
46 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đồng Nai - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Mai Xuân Hải (1944 -2011), Cư sĩ, dịch giả, NNC Phật học, cán 
bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Việt Bắc từ 1967-1975, 
Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng - viện Nghiên cứu Hán Nôm 
- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ 1976-2004. Tham 
gia giảng dạy môn tiếng Trung tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Hà Nội. các tác phâm của ông: 74y đu ký, đồng dịch giả, Nxb Văn 


167 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


hoá Thông tin, 1994 ; Lịch sứ Phật giáo Tì hé giới, Nxb Đại học, 
1992, đồng dịch giả ; Truyện ngụ ngôn nhà Phật. Nxb Phụ nữ, 
1992, dịch giả ; 7? điển Phật học Hán Việt, Phân viện Phật học, 
xb, 1994, đồng dịch giả ; Kinh Viên Giác luận giải ,Ñxb Tôn giáo, 
1999, đồng dịch giả ; Nho- Phật-Đạo bách khoa từ điển, Nxb Văn 
học, 2001, đồng dịch giả ; Bài viết: “Ƒj Ti rạng nguyên Phát học 
hiếm hoi trong lịch sử Khoa cử Việt Nam — Lê Ích Mộc” (1458- 
1538). Tạp chí Hán Nôm. Ông nguyên quán trú quán làng Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội - ¿eo MNC Nguyễn Đại Đồng Sưu 
khảo 


Hao 


- Thích Thiện Hào (1914- 2007), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42, thế danh Trương Minh Đạt, 
xuất gia năm 1927 với tổ Huệ Đăng- chùa Thiên Thai- Bà Rịa, 
pháp danh Trừng Thanh, pháp tự Pháp Quang, pháp hiệu Thiện 
Hào. Năm 1930, ngài được đặc cách thọ Tam đàn cụ túc tại giới 
đàn chùa Giác Hoằng- Bà Điểm. Năm 1940, ngài khai sơn chùa 
Tường Quang- An Phú Đông. Năm 1945, ngài tham gia Hội PG 
Cứu quốc Sài Gòn Gia Định. Năm 194/7, ngài là học Tăng PHĐ 
Giác Nguyên- Khánh Hội. Năm 1950, ngài trụ trì chùa Phước 
Nguyên- Bến Tre và chùa Bửu An- Mỹ Tho. Năm 1951, ngài là Trị 
sự trưởng Giáo hội Tăng già tỉnh Mỹ Tho. Năm 1955, ngài trở về 
Sài Gòn trú xú chùa Ciác Ngạn- Phú Nhuận. Năm 1959, ngài làm 
Hội trưởng hội Lực hỏa Tăng và Lục hòa Phật tứ. Năm 1960, ngài 
vào chiến khu và làm Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân 
tộc Giải phóng miễn Nam. Năm 1968, ngài làm Ủy viên Hội đồng 
Có vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt 
Nam. Năm 1976, ngài đắc cử đại biểu Quốc hội khóa VI. Năm 


168 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1981, ngài được bầu làm Thành viên HĐCM và Phó chủ tịch 
HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS Thành hội Phật giáo TPHCM. 
Năm 1982, ngài là viện chủ chùa Phật học Xá Lợi. Năm 1985, ngài 
là chủ nhiệm báo Giác Ngộ và Trưởng ban Thừa kế tổ đình Thiên 
Thai- Bà Rịa, ngài xả báo thân ngày I6 tháng 6 năm Định Sửu thọ 
86 năm, 66 tuổi đạo, nguyên quán Hóc Môn, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Đạt Hảo (1916 -1996), Hòa thượng, dòng Thiên Thai 
Giáo Quán đời 22, thế danh Nguyễn Văn Bân, xuất gia năm 1921 
với HT Liễu Lạc- chùa Pháp Minh, pháp danh Tánh Tướng, pháp 
tự Đạt Hảo. Năm 1935, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Tôn 
Thạnh- Cần Giuộc do HT Liễu Thoàn làm Đàn đầu truyền giới. 
Năm 1938, ngài khai sơn và trụ trì chùa Pháp Vân- Bến Lức. Năm 
1940, khai sơn chùa Pháp Bảo- Đức Hòa. Năm 1942, khai sơn 
chùa Pháp Quang- quận 8. Năm 1957, ngài tham dự khóa đảo tạo 
trụ trì "W#w Lai Sứ Giả" do Giáo hội Tăng già Nam Việt tô chức 
tạ chùa Pháp Hội. Năm 1968, ngài làm Chánh đại diện 
GHPGVNTN quận 8. Năm 1970, ngài mở PHV Pháp Giới- Cầu 
Tre và làm Giám viện, giảng dạy theo chương trình của Hội đồng 
trị sự Thiên Thai Giáo Quán Tông. Năm 1973, ngài được bầu làm 
Trị sự trưởng Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán Tông. Năm 1981, 
ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN, ngài xả 
báo thân ngày mông 9 tháng 8 năm Bính Tý (1996) thọ 80 năm, 60 
hạ lạp, nguyên quán Long An, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Phước Hảo, Hòa thượng, Thiền sư, tục danh Huỳnh 
Phước Hảo (1930-2014) sinh tại Vĩnh Bình (hiện nay thuộc huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), xuất gia với tổ Khánh Anh tại Tổ đình 
Phước Hậu thuộc huyện Trà Ôn, y chỉ với HT Thích Thiện Hoa, 
học thiền với Thiền sư Thích Thanh Từ, nhà dịch thuật kinh điển 
Phật giáo, tổng Giám thị tại Phật học viện Huệ Nghiêm, nguyên 
Trụ trì và tái thiết Thiền viện Chơn Không, Vũng Tàu. Dịch các bộ 
kinh luận; Lăng nghiêm Trực chỉ, Ngũ Đăng Hội nguyên Tiết dẫn, 


169 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phật Tâm luận, Vô Tướng tụng giảng thoại, biên soạn quyền Nhặt 
lá Bồ đê... đã xuât bản - ứheo Thích Vân Phong biên khảo - 
- Thích Tâm Hảo (1902 -1953), Hòa thượng, thê danh Nguyên 
Văn Hiến, xuất gia năm 1918 với HT Giác Hạnh- chùa Vạn Phước 
- Huế, pháp danh Nguyên Quang, pháp tự Tâm Hảo. Năm 1904, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Từ Hiếu do HT Tâm Tịnh làm 
Đàn đầu truyền giới. Sau khi thọ giới, ngài học lớp Cao đăng Phật 
học tại chùa Thiên Hưng- Huế do HT Huệ Pháp và HT Phước 
Huệ- ở Bình Định ra giảng dạy. Năm 1933, khi hội An Nam Phật 
học thành lập, ngài cùng ngài Mật Khế kết hợp chư pháp hữu mở 
trường 4n Nam Phát học đường tại chùa Vạn Phước, do ngài Mật 
Khế làm hiệu trưởng. Năm 1940, hội 4n Nam Phật học chuyền về 
chùa Báo Quốc, thì ngài nhận trách nhiệm kế thế trụ trì chùa Vạn 
Phước. Năm 1942, ngài được HT bồn sư trao kệ đắc pháp và ban 
pháp hiệu là Huyền Khánh. Ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng 
11 năm Quý Ty (1953) hưởng 51 năm, 30 tuổi đạo, tháp lập trong 
khuôn viên chùa Vạn Phước, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Viên Hảo (1932 -2005), Hòa thượng, thế danh Tô Văn 
Đời, ngài là cháu ruột của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tịnh (mẫu 
thân của Thích Nữ Huyền Trang), do hoạt động Cách mạng đổi 
danh tính Tô Thế Bình, khi bị lộ thì HT bổn sư của ngài cho đổi 
tên họ Phạm Hữu Trí. Dòng họ Tô của ngài bị giặc Pháp truy nã 
bởi dính líu đếm vụ cuộc đấu tranh chính trị này: "Ngày 13-05- 
1930 nhân dân nồi dậy kéo tàu tên tỉnh tỉnh trưởng người Pháp 
Esquivillon đòi quyền dân sinh, dân chủ năm 1930 (kéo tàu Ông 
Xe 22 Cụ Tô Công Bộ (thân sinh của ngài bị bọn giặc tra tấn dã 
man”. Ngài xuất gia năm 11 tuổi với HT Thích Giác Quang, được 
ban pháp danh Viên Hảo, và tham học tại PHĐ Nam Việt- chùa Ấn 
Quang và trú xứ tại chùa Tam Bảo (số §2B đường Trần Quốc 
Toản, nay là đường 3-2, phường 12, quận II, Tp.HCM). Sau đó, 
ngài dẫn thân vào con đường cứu quốc, trở thành Chiến sĩ cách 
mạng thuộc phân khu 6, do ông Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng) làm 
Chỉ huy trưởng và ông Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) làm Chỉ huy 
phó. Chùa Tam Bảo do Thích Nữ Huyền Trang là là một chiến sĩ 


170 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Biệt động thành, cũng là Cô của ngài trụ trì, đã trở thành nơi đi về, 
hội họp bí mật của đội Z/ệ/ động thành trong một thời gian dài. 
Sau đó đã giao lại chùa cho ngài trụ trì. Cuối năm 1967, chuẩn bị 
vào chiến dịch Tổng tấn công và nồi dậy Tết Mậu Thân, ngài đã bị 
sa vào tay địch. Bọn địch cho xe ủi tung chùa Tam Bảo để tìm vũ 
khí, đạn dược, nhưng chỉ thấy căn hầm bí mật chứ không tìm thấy 
được gì. Chùa Tam Bảo đã bị xóa tên từ đó. Ngài bị đày đến nhà 
tù Phú Quốc, dù cực hình tra tấn tại cũng không thê lung lay ý chí 
và tinh thần cách mạng của nhà sư - chiến sĩ Biệt động thành Sài 
Gòn. Năm 1973, ngài được trao trả tù binh theo Hiệp định Paris 
cùng với hàng trăm chiến sĩ cộng sản từ Côn Đảo, Phú Quốc. Sau 
đó, ngài tập kết ra miền Bắc. Ngày 30-04-1975, nước nhà thống 
nhất. Ngài là thành viên Ban Liên lạc PG Yêu nước TP Hồ Chí 
Minh, trụ trì chùa chùa Thiện Hạnh- Đa Kao. Năm 1982, ngài giữ 
chức Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ BTS Thành hội PG TP 
Hồ Chí Minh nhiều nhiệm kỳ. Hóa duyên ký tắt, ngài viên tịch vào 
ngày 15-07-2005, thọ §3 năm, nguyên quán Sa Đéc, trú quán Tp 
Hồ Chí Minh - 7hích Vân Phong biên khảo 

- Vĩnh Hảo, Cư sĩ, nhà văn, sinh năm 1958, pháp danh Tâm 
Quang, tên thật là Nguyễn Phước Vĩnh Hảo, đệ tử HT Thích Như 
Ý, viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo (Nha Trang), thân phụ là nhà 
văn Bứu Đáo-Ái¡ Mỹ (1917-1987), khởi viết từ năm 18 tuổi với tác 
phẩm đầu tay Nứi xanh mây Hồng (1982), định cư tại Hoa Kỳ năm 
1988, chủ trương tạp chí Chân frởi cao rộng (2006), chủ bút báo 
Chánh pháp (2009), tác phâm: Sống Thiển. Dâu trăm họ.|Những 
ván cờ. Đứng trên tất cả. Đường lên núi Linh ( truyện ngắn ). 
Thiên thân quét lá ( tập truyện). Hoa đồm mùa xuân. Thây dân đạo 
cho con. Cự Sĩ mọi thời. Chùa nhỏ ven rừng. Núi Xanh Mây Hồng 
(truyện dài). Mẹ, Quê Hương và Nước Mắt (tập truyện). Biển Đời 
Muôn Thuở (tập truyện). Thiên Thân Quét Lá (tập truyện). Sân 
Trước Cảnh Mai (tạp bút). Phương Trời Cao Rộng (truyện đài). 
Bụi Đường (truyện đải). Ngõ Thoát (truyện đải). Cởi Trói tập Ï & 
HH (ruyện đải). Con Đường Ngược Dòng (tâm bút). Chạnh Lòng 
Tiếng Thơ Rơi (tập thơ). Giác Mơ và Huyễn Thoại (tập truyện), 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Hoa Kỳ - /heo trang nhà 
wWww.quangduc.com 


171 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hã 


- Võ Tá Hân, Cư sĩ, nhạc sĩ, tiến sĩ, chuyên gia kinh tế, pháp danh 
Minh Hoan, ông học Trường Quốc Gia Âm nhạc từ năm 1962- 
1967 với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Năm 1968, ông sang Hoa Kỳ 
du học. Ông sáng tác nhạc từ năm 1974 với bản nhạc đầu tay là bài 
Nhớ Mẹ, phô thơ của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Ông đã sáng 
tác trên 500 ca khúc PG và thu âm khoảng 30 CD phổ nhạc PG từ 
các bài Kệ, Niệm Phật, Thiền ca, Gia đình Phật tử, ca khúc về Mẹ 
cho mùa Vu Lan..Về Kinh thì có: 7rường ca kinh Pháp Cú, 
Trường ca kinh Phố Môn, Trường ca kinh A Di Đà, Trường ca 
kinh Vu Lan... Ông còn phố nhạc những bài chú PG bằng tiếng 
Phạn như: CJú Đại Bi, Chú Tiêu Tai Cát Tường, và kinh Đại Thế 
Chí niệm Phật Viên Thông... ông nguyên quán Thừa Thiên Huế, 
trú quán Singapore - /heo frang nhà www.daophafngaynay.com 


- Sư Danh Hâu (1910 -1974), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, thế danh Danh Hâu, pháp danh Suhannat Thera, xuất gia 
thọ Sa di năm 14 tuổi tại chùa Khoeng Tà Tưng- Châu Thành- 
Rạch Giá. Năm 1934, ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa Klang 
Oong do HT Tăng Phêng trụ trì chùa làm Thây tế độ. Sau khi thọ 
giới, ngài tu tập trải qua 5 mùa an cư kiết hạ tại chùa Khoeng Tà 
Tưng. Từ năm 1950-1970, ngài tập trung vào việc kiến thiết, mở 
mang chùa cảnh tạo thuận lợi cho chúng mới xuất Ø1a có nơi fu 
học, tổ chức thuyết giảng giáo lý cho đồng bào Phật tử tham dự 
học tập. Ngoài ra, ngài còn thường xuyên tổ chức giới đàn đề tiếp 
độ Tăng chúng do ngài làm Thâầy tế độ. Ngài xả báo thân ngày 
mồng Một tháng 2 năm Giáp Dần (1974) thọ 64 năm, 40 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán Châu Thành-Rạch Giá - heo Danh Sol cung 
cáp 


- Thích Chánh Hậu (1852 -1923), Hòa thượng, dòng kệ Lâm Tế 


172 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Hoa Tông, thế danh Trà Xuân Tôn, người gốc Minh Hương. Năm 
1874, cha mẹ qua đời, ngài cất một cái am tên là 7Thiển Lâm Tiểu 
Viện tự tu hành để báo hiếu. Năm 1876, ngài đến tổ đình Bửu 
Lâm- Mỹ Tho đảnh lễ HT Minh Phước-Tư Trung xin xuất gia, 
được pháp danh là Quảng Ân, pháp hiệu Chánh Hậu. Năm 1890, 
ngài được cung thỉnh trụ trì chùa Vĩnh Tràng đang bị bỏ phế vì 
binh lửa. Ngài có công trùng tu kiến tạo chùa Vĩnh Tràng thành 
một danh thăng ngày nay. Thời của ngài là lúc phong trào chấn 
hưng PG lan tỏa khắp nơi, ngài hưởng ứng bằng việc mở trường 
gia giáo tại Vĩnh Tràng, thỉnh chư tôn đức HT giảng sư về đây 
giảng dạy, nguyên quán Minh Hương, trú quán Mỹ Tho - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Đôn Hậu (1905 -1992), Hòa thượng, đệ tử tổ Tâm Tịnh- 
chùa Tây Thiên, pháp danh Trừng Nguyên, pháp tự Giác Thanh, 
pháp hiệu Đôn Hậu, thế danh Diệp Trương Thuần. Năm 1945, ngài 
trụ trì chùa Linh Mụ. Năm 1948, Chánh hội trưởng Tổng trị sự hội 
Phật học Trung phần. Năm 1952 là Giám luật Giáo hội Tăng già 
Trung Việt. Năm 1964 là Chánh đại diện PG miền Vạn Hạnh. Năm 
1968 làm Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Miền 
Nam Việt Nam. Năm 1976 đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. 
Năm 1981 là Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN. Với GHPGVNTN, 
ngài được suy tôn làm Đệ tam Tăng thống, nguyên quán Triệu 
Phong-Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập l 


- Nguyễn Hùng Hậu, sinh năm 1952, Giáo sư Tiến sĩ Triết học. 
Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bí danh: 
Minh Không, Nguyễn Hoàng. Sách về Phật giáo: Góp phẩn tìm 
hiểu tư tưởng Phát giáo Ti tấn Thái T\ ông. Nxb. KHXH, Hà Nội, 
1996 ; Lược khảo tw tưởng Thiên Trúc Lâm Việt Nam. Nxb. 
KHXH, 1997 ; Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam. TÌ1, Nxb. 
KHXH, Hà Nội, 2002. Ông nguyên quán huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh; trú quán tại Hà Nội - /heo NNC Nguyễn Đại Đông sưu 
khảo 


173 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Phước Hậu (1862 -1949), Hòa thượng, thế danh Lê Văn 
Gia, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 42, đệ tử HT Tâm Truyền- chùa 
Diệu Đế, pháp danh Trừng Thịnh, pháp tự Như Trung, pháp hiệu 
Phước Hậu. Năm 1895, ngài được cử trụ trì chùa Trường Xuân vả 
chùa Linh Quang (1919). Năm 1938, ngài được phong Tăng cang 
kiêm trụ trì chùa Báo Quốc- Huế. Năm 1949, ngài thị tịch nhằm 30 
tháng 2 năm Kỷ Sửu, thọ 87 tuổi đời, 55 hạ lạp, bảo tháp lập ở 
vườn chùa Linh Quang, ngài nguyên quán Đồng Quan- Thái Bình, 
trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Đạo Tâm Trung Hậu ( ? -I834), Hòa thượng, pháp tự Trung 
Hậu, thụy Viên Giác, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 38, đệ tử ngài 
Chiếu Nhiên Hòa thượng, kế tục trụ trì chùa Thiền Tôn-Hué, ngài 
đứng ra xin vua cấp lại hơn 70 mẫu ruộng đất cho Tam bảo bị 
trưng thu trong chiến tranh với Tây Sơn, có công trùng kiến chùa 
tổ, xin lại pháp khí, ruộng vườn để tăng chúng tự túc lương thực, 
ngài trụ trì 32 năm, tháp được tôn trí trong khuôn viên tháp tô Liễu 
Quán, không rõ nguyên quán - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiễn 
bối hữu công 


- Tổ Trung Hậu (I§6I 1940), tức Hòa thượng Thích Trừng 
Thanh, thế danh Nguyễn Ất, xuất gia với HT đệ nhị tô Trung Hậu, 
pháp hiệu Thanh Ất. Năm 1901, ngài kế thế trụ trì chùa Trung 
Hậu. Ngài là một vị có công đức lớn trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo Bắc kỳ, ngài cho đệ tử vào ường Viễn Đông Bác Cổ 
sao chép bộ 7⁄ Phần Tiêu Thích đem về khắc bản ấn hành. Đích 
thân ngài đi khắp nơi kêu gọi Tăng già đoàn kết thống nhất, chấn 
chỉnh lại gia phong Phật tự. Năm 1930, ngài lập ra một chốn tòng 
lâm ở ngoại vi Hà Nội đón chư Tăng mi vào đây tu học an cư. Năm 
1934, khi phong trào dâng cao, ngài cùng chư tôn đức và cư sĩ 
thành lập hội Bắc kỳ Phật giáo và cung thỉnh tổ Vĩnh Nghiêm làm 
Thiên Gia Pháp Chủ. Trong buỗi sơ khai, hội Bắc kỳ Phật giáo đặt 
tại chùa Quán Sứ, ngài đã góp phần xây dựng và kiến tạo tòng lâm 
chùa Quán Sứ thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của 


174 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PG Bắc kỳ, nguyên quán Vĩnh Yên, trú quán Hà Nội - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Trung Hậu, Hòa thượng, tác gia, sinh năm 1945, pháp 
danh Lệ Như, đệ tử Hòa thượng Trí Quang, Ủy viên Thường trực 
HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa TW GHPGVN, trụ trì 
thiền viện Vạn Hạnh-TP HCM, tác phẩm: Ca đao tục ngữ, thành 
ngữ Phật giáo ; Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
(đồng tác giả), nguyên quán Quảng Bình, trú quán TP HCM. 


Hi 


-Nguyễn Duy Hinh (1930 -2008), sinh ngày 10 tháng § năm 1930 
PGS Viện Nghiên cứu Tôn giáo. ông được biết tới trong giới 
nghiên cứu về các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, như một nhân vật 
“không giống ai”, tức là cả cách tư duy lẫn cách hành xử luôn khác 
thường, dễ khiến những người xung quanh nổi máu “phản biện”. 
Trò chuyện với ông không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng luôn 
thú vị vì ông thắng thắn, chân thành và... độc đáo. 


Các tác phẩm liên quan Phật giáo: 7. Tháp cổ Việt Nam, 1992. 2. 
Tuệ Trung: Thượng sĩ - Nhân sĩ - thi sĩ, Nxb Khoa học xã hội, 1998. 
3. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, 1999. 4. 
Triết học Phật giáo Việt Nam, Nxb Văn hoá thông tin và Viện Văn 
hoá, 2006. 5. Tâm linh Việt Nam. Nxb Từ điển Bách Khoa, 2007. 
6. Lịch sử đạo Phật ở Việt Nam, Nxb Từ điển Bách Khoa, 2008. 7. 
Người Chăm xưa và nay, 2009. 


Ông mất tháng § năm 2008 tại Hà Nội. nguyên quán tại thôn Đại 
Bình, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, trú quán tại 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 


175 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Đỉnh Thế Hinh, xuất thân là tu sĩ PG, pháp danh là Pháp Lữ, 
NNC Phật học, sinh năm 1926, Đại tá cựu chiến binh, 13 tuổi ông 
xuất g1a tu tại chùa Một (Liêu Thượng). Sau đó, theo học đạo Phật 
tại các chùa: Quán Sứ (Hà Nội), chùa Bút Tháp (Thuận Thành, Bắc 
Ninh), chùa Côn Sơn (Hải Dương), sau đó về chùa Cổ Lễ (Trực 
Ninh). Ông là một trong 27 tăng ni của chùa Cô Lễ-Trực Ninh 
khởi nguyện xung kích vào đội quân “NWej7a sĩ Phát tử” ngày 27- 
2-1947. Sau đó ông tham gia quân đội, chiến đấu tại chiến trường 
miền Nam.Về nghỉ hưu ông trở thành cộng tác viên tích cực của 
tạp chí NCPH. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: Thiên tăng 
truyện ký, Nxb Tôn giáo 2010 (viết chung với Thích Thanh Ninh, 
Nguyễn Thế Vinh) ; Chùa Cổ Lễ văn hoá cách mạng, Nxb Tôn 
giáo, 2000 (viết chung với Tống Trung Tín) ; Chăm việc đạo, lo 
việc đời, 2010. Ông nguyên quán làng Liêu Thượng, xã Xuân 
Thành -Xuân Trường, trú quán tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
Hà Nội - /heo NNC Nguyễn Đại Đồng sưu khảo 


- Thích Chơn Hiền (1939 -2000), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 40, xuất gia vời HT Tịnh Khiết-chùa Tường Vân, pháp 
danh Tâm Thanh, pháp hiệu Chơn Hiền, thế danh Dương Viết 
Trừng. Sau khi bốn sư viên tịch, ngài được cử làm Tr1 sự tổ đình 
Tường Vân và hướng dẫn Tăng chúng Phật tử tu học tại tổ đình, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Minh Hiền, Hòa thượng, sinh năm 1945, thế danh Nguyễn 
Văn Tông, Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Ủy viên BTS 
GHPGVN TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3, 
viện chủ chùa Phật Đà, quận 3, trưởng sơn môn thiền phái Tổ sư 
thiền Việt Nam, nguyên quán Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Minh Hiền, Hòa thượng, Ủy viên BTS GHPGVN TP Hồ 
Chí Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Nhất, trụ trì chùa 
Linh Sơn quận Nhất, nguyên quán Cà Mau, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


176 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Minh Hiền, Thượng tọa, sinh năm 1960, nhiếp ảnh gia, 
điêu khắc gia, nhà sưu tầm cô vật PG, nhà thư pháp Hán Việt, đệ 
tử HT Viên Thành- chùa Hương Tích- Hà Tây, kế thế trụ trì chốn 
tổ Hương Tích, Ủy viên HĐTS kiêm Phó ban Văn hóa TW 
GHPGVN, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn Hóa PG, Trưởng ban 
Văn hóa BTS PG Hà Nội, Trưởng BTS PG huyện Mỹ Đức- Hà 
Nội, Giảng viên Học viện PGVN tại Hà Nội, chủ bút tạp chí Chùa 
Hương, tác phầm: Hương Sơn Quan Âm xưng tán ; Sách ảnh chùa 
Việt ; và nhiều bộ sưu tập về điêu khắc, nhiếp ảnh, cô vật khác... 
nguyên quán Hà Nội, trú quán Mỹ Đức- Hà Nội. 


- Thích Minh Hiển (1938 -2016), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Chánh Tông đời 4ó, thế danh Võ Văn Hiển, xuất g1a năm 1951 với 
HT Thiện Huê- chùa Niệm Phật- Bình Dương, được pháp danh 
Nhuận Hiển. Năm 1954, ngài về tu học và trông coi xây dựng tịnh 
xá Liên Trì- Phú Mỹ- Bà Rịa. Năm 1955, ngài thọ Sa di tại giới 
đàn chùa Đại Giác- Phú Nhuận. Năm 1960, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Bửu Liên- Cần Thơ do HT Minh Tâm làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1966, tịnh xá Liên trì bỉ bom đạn phá hủy, ngài 
và bổn sư về chùa Đại Giác- Phú Nhuận tu học. Năm 1967, ngài 
cùng sư huyng là HT Thiện Phụng được bốn sư giao về xây dụng 
tịnh xá Niết bàn- Vũng Tàu. Năm 1968, ngài được giao trông coi 
xây dựng Lạc Cảnh Tăng Xá (chùa Tánh Hải)- Di Linh. Sau năm 
1975, ngài về làng Vạn Hạnh- núi Thị Vãi, khai khẩn đất hoang, 
xây dựng fu viện Bát Nhã đề tu học và hoằng hóa. Từ 1994-2005, 
ngài là Đại biểu HĐND huyện Tân Thành. Năm 2002, ngài là Ủy 
viên Ban đại diện PG huyện Tân Thành. Năm 2007, ngài là Chứng 
minh Ban đại diện PG huyện Tân Thành. Năm 2012, ngài được 
cung thỉnh làm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BRVT. Giới đức 
kiêm ưu, ngài luôn được thỉnh làm Giới sư trong các giới đàn được 
BTS PG tổ chức trong tỉnh, riêng ngài đã thế độ trên 100 đệ tử xuất 
gia. Ngài mãn báo thân ngày 25 tháng 10 năm Bính Thân (24-11- 
2016) thọ 79 năm, 57 hạ lạp, nguyên quán Long Thành- Đồng Nai, 
trú quán Tân Thành- Bà Rịa Vũng Tàu - ¿heo # liệu Môn đồ pháp 


177 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
quyỄn soạn 


- Thích Nguyên Hiền, Thượng tọa, giảng sư, pháp danh Nguyên 
Hiền, tự Đạo Thắng, hiệu Quang Huy, đời 44 tông Lâm Tế, thế hệ 
thứ 10 pháp phái Liễu Quán. Thượng tọa thế danh Trần Phước Sỹ, 
sinh năm 1967, tại khu Bảy Hiền, Sài Gòn, nguyên quán Mã Châu, 
Duy Xuyên, Quảng Nam. Xuất gia với Hòa thượng Thích Tâm 
Thanh tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đức Trọng, Lâm Đồng. Thượng tọa 
trong Ban biên tập Tự Điền Phật Học Huệ Quang cũng như chủ bút 
Đặc san Suối Nguồn. Hiện tại Thượng tọa là trụ trì Vĩnh Minh Tự 
Viện, là một vị giảng sư chuyên sâu về pháp môn Tịnh Độ, giáo 
thọ tại Trung tâm Hán Nôm Huệ Quang và trường Cao Trung Phật 
học tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra Thượng tọa còn là một nhà thơ tài 
hoa với bút hiệu Nhất Thanh, Du Trốc Tử... - /heo í tiệu Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Quảng Hiền, Thượng tọa, sinh năm 1957, môn phái tô 
đình Vĩnh Nghiêm miền Nam, xuất gia với HT Thiện Tường- chùa 
Việt Nam Quốc Tự- Sài Gòn và Y chỉ tu học với HT Tâm Châu- 
chùa Từ Quang- quận 10. Năm 1984, cầu pháp với HT Hành Trụ- 
chùa Đông Hưng. Hiện trụ trì chùa Lâm Tế- quận Nhất- TP Hồ Chí 
Minh, sinh quán trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Thanh Hiền (1918 -2001), Hòa thượng, trưởng sơn môn 
Trà Lũ Trung, thế danh Phạm Thanh Huyên, xuất gia năm 1934 
với Sư tổ Thích Quảng Quyết- tổ đình Trà Lũ Trung- Xuân 
Trường- Nam Định, được pháp danh Thanh Hiền, pháp hiệu Minh 
Tâm. Năm 1938, ngài thọ đại giới tại tổ đình Trà Lũ Trung do Sư 
tổ Thích Nguyên Thái làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài đi 
tham học ở các chốn tổ Quảng Bá- Hà Nội; chốn tô Lãng Lăng; 
chốn tổ Cồn ở Nam Định, chốn tổ Trung Hậu ở Vĩnh Phúc... Năm 
1945, ngài trụ trì chùa Nguyệt Lũ- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái 
Bình. Năm 1960, ngài làm Thư ký hội PG Cứu quốc tỉnh Thái 
Bình. Năm 1965, ngài kế vị trụ trì chốn tổ Trà Lũ Trung. Năm 
1977, ngài là Hội trưởng Chỉ hội PG Thống nhất tỉnh Thái Bình. 


178 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Năm 1981, GHPGVN thành lập, ngài là Ủy viên HĐTS kiêm 
Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Phật tử TW. Năm 1982, ngài đảm 
trách Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình. Năm 1988, ngài là 
Ủy viên HĐTS kiêm Ủy viên Ban Kiểm Soát TW. Ngài còn là bậc 
giới sư mô phạm trong các đàn truyền giới tại tỉnh Thái Bình. Ngài 
xả báo thân ngày 16 tháng 3 năm Tân Ty (09-04-2001) thọ §3 năm, 
62 hạ lạp, nguyên quán trú quán Thái Bình - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Trí Hiền (1937 -2007), Hòa thượng, thê danh Đàm Trọng 
Phúc, xuất gia năm 1945 tại chùa Quảng Bá và học ở PHĐ chùa 
Quán Sứ. Năm 1954, di cư vào Nam trú xứ chùa Giác Minh- trụ sở 
của Giáo hội PG Bắc Việt tại miền Nam. Sau đó, ngài lên Biên 
Hòa xây chùa Viên Giác. Sau pháp nạn PG năm 1963, ngài lên 
đường du học tại Nhật Bản, cư trú tại Đồng Hải Thiên Tự (Tokai 
Ji). Năm 1968, ngài hành đạo ở Lâm Tế Tăng Đường (Rinzai ]ì) là 
một thiền đường nỗi tiếng ở Nhật, ngài trở thành một trong những 
nghị viên ngoại quốc của Tăng đường Lâm Tế. Năm 1978, ngài 
đến Washington DC- Hoa Kỳ cùng Pháp sư Giác Đức thành lập 
Trung tâm BØuddjhist Social Service hướng dẫn thế hệ trẻ PG tương 
lai. Năm 1980, ngài thành lập chùa Pháp Quang ở Texas và bảo trợ 
cho các đại hội GĐPT hàng năm tại Hoa Kỳ. Năm 2004, ngài làm 
Có vấn điều hợp GĐPT Trung ương hải ngoại. Năm 2007, ngài đột 
ngột ra đi trong sự luyến tiếc của GĐPTVN hải ngoại, nguyên 
quán Hà Đông- Bắc Việt, trú quán Nhật Bản- Hoa Kỳ - /heo trang 
nhà GĐPT Việt Nam hải ngoại. 


- Thích Mật Hiển (1907 -1992), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, xuất gia với HT Giác Tiên-chùa Trúc Lâm, pháp 
danh Tâm Hương, pháp tự Mật Hiển, thế danh Nguyễn Duy 
Quảng. Năm 1932, ngài học PHĐ Tây Thiên. Năm 1953, TrỊ sự 
trưởng Giáo hội Tăng già Trung Việt, năm 1964 thành viên Hội 
đồng Trưởng lão Viện Tăng thống GHPGVNTN, năm 1984, ủy 
viên TW MTTQ Việt Nam, Phó Pháp chủ HĐCM TW GHPGVN, 


179 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trụ trì tổ đình Trúc Lâm-Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Tâm Đăng Trí Hiễn ( ? -1940), Hòa thượng, là đệ tử Viên Thành 
thượng nhân. Năm 1923 khi HT Viên Thành lên chùa Tra Am, cử 
ngài trú xứ chùa Ba La Mật, khi HT Viên Thành viên tịch, ngài 
theo di chúc lên trụ trì chùa Tra Am, đến năm 1940 thì viên tịch, 
tháp tọa lạc phía sau chùa, nguyên quán Sông Cầu-Phú Yên, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Vạn Hiễn ( ? ), Hòa thượng, Giáo thọ sư, pháp danh Kiểu 
Ấn, pháp hiệu Tâm Pháp, xuất gia đệ tử HT Như Diệu Quảng Đức- 
đệ nhị trụ trì Phước Hưng Cổ Tự, nối pháp mạch dòng Thiền Lâm 
Tế Chánh tông đời thứ 40, ngài trụ trì đời thứ ba Phước Hưng Cổ 
Tự- Sa Đéc từ những năm 1890-1936. Năm Kỷ Mùi (1919), ngài 
tổ chức Đại giới đàn Minh Phước IÏ tại tổ đình Phước Hưng, Đàn 
giới này cung thỉnh tam vị HT Thích Từ Vân làm Đường đầu Hòa 
thượng, HT Thích Bửu Phước, làm Tuyên Luật sư Yết ma A xà lê, 
HT Thích Vạn Hiển, Giáo thọ A xà lê. Năm Đinh Mão (1927), 
ngài tô chức Đại giới đàn Minh Phước II tại tổ đình Phước Hưng- 
Sa Đéc. Năm Canh Ngọ (1930) niên hiệu Bảo Đại năm thứ 6, Đại 
giới đàn Nguyên Hòa tổ chức tại tổ đình Tân Long- Cao Lãnh, 
ngài được cung thỉnh làm Giáo thọ A xà lê. Ngài rất bình dị, chân 
tu thật học, nghiêm trì giới luật, ngài kết duyên pháp lữ với các vị 
HT Thích Từ Vân, HT Thích Bửu Phước... tạo tiền đề cho cuộc 
chấn hưng Phật giáo Nam bộ vào đầu thế kỷ XX. Năm Ất Mão 
(1915) niên hiệu Duy Tân năm thứ 9, HT Thích Từ Vân bắt đầu 
mở trường Gia giáo dạy học và chuẩn bị khắc Mộc bản được trích 
một trong những Kinh, Luật, Luận và các tác phẩm của ngài trước 
tác biên soạn diễn Nôm... Tất cả Phật sự này ngài đều chung lo 
phật sự, giảng dạy, đóng góp tịnh tài rất lớn. Đặc biệt nhất là 
những bản gỗ khắc chữ để in những Kinh, Luật. Ngài đã cho xuất 
bản các Kinh, Luật như : Kữn Cang, Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn), 


180 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Địa Tạng trọn bộ, 4 Di Đà, Tỳ Ni Nhật Dụng Yếu Lược, Sa Di 
Luật Giải... Hiện nay ở Phước Hưng còn bảo quản một bản nh 
Kim Cang. Gần một thế kỷ mà nét vẫn đẹp, sắc rõ, giấy vẫn khá 
trắng và bền. Các bản gỗ còn nguyên vẹn do làm bằng loại gỗ tốt. 
Không rõ năm sinh, quê quán - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thiệt Thanh Nguyệt Hiện (1759 -I§16), Hòa thượng thiền sư, 
thế danh Nguyễn Phước Chánh, thuộc dòng dõi Hoàng tộc, có 
công giúp đỡ chúa Nguyễn Ánh khi còn bôn ba, sau khi lên ngôi, 
vua Gia Long phong chức Tăng cang chùa Long Nguyên và Sắc tứ 
đổi tên chùa thành Long Tuyền tự. Sau khi viên tịch, được phong 
tên thụy là Mẫn Huệ Hòa thượng, tương truyền khi ngài đúc quả 
chuông chùa Long Nguyên, về sau có nhiều huyền thoại xung 
quanh quả chuông này - /heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định. 


- Thích Giác Hiệp, thế danh Lê Văn Điều, Thượng tọa, Tiến sĩ, 
giảng sư, giáo thọ sư, sinh năm 1968, dòng Lâm Tế Chúc Thánh 
đời 44, đệ tử HT Đồng Chơn-chùa Bình An, Bình Định, pháp danh 
Giác Hiệp, pháp tự Vạn Hiếu, pháp hiệu Trí Đức. Y chỉ lão Hòa 
thượng Thích Thanh Kiểm, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Ủy viên HĐTS 
TW GHPGVN, Tổng thư ký Ban Pháp chế TW, giảng viên Học 
viện PGVN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Phó trụ trì tổ đình 
VĩnhNghiêm-quận Ba, trụ trì chùa chủa Bửu Sơn-quận Năm, 
nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 

- Thích Từ Hiệp (1920 -2913), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Tế 
Thượng đời 45, thế danh Trần Văn Tạ. Năm 1943, ngài theo tổ 
Trực An di cư vào Sài Gòn, tạm trú chùa Phổ Quang trong nghĩa 
trang Bắc Việt- Tân Sơn Nhất. Năm 1945, theo tiếng gọi toàn quôc 
kháng chiến, ngài tham gia bộ đội thuộc Sư đoàn 309 tại Bến Cỏ- 
Thủ Dầu Một- Bình Dương. Năm 1949, ngài bị giặc Pháp bắt, sau 
đó được thả về trú ngụ tại Cầu Dừa- Quận 4. Từ đây ngài có dịp 
đến chùa học đạo và xuất gia năm 1954 với HT Phổ Ứng- chùa 
Linh Quang- Quận 4, được pháp danh Từ Hiệp. Sau đó ngài đến tu 
học và cầu pháp với HT Thiện Tường- chùa Vạn Thọ, được HT 
cho thọ giới Tỳ kheo tại đây và ban pháp hiệu là Minh Hiện. Năm 
1958, ngài theo học khóa Như Lại Sứ Giả tại chùa Pháp Hội. Năm 
1960, ngài khai sơn chùa Phước Duyên- Quận 4. Năm 1964, ngài 


181 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


về miền Tây hoằng hóa và trùng tu chùa Linh Quang tại Trà Ôn. 
Năm 1966, ngài khai sơn chùa Phước Quang- Tam Bình- Vĩnh 
Long. Năm 1967, ngài dược Giáo hội bố nhiệm trụ trì chùa Phước 
Minh- Trà Vinh. Năm 1969, ngài về trụ trì chủa Long Phước- Vĩnh 
Long. Năm 1970, ngài khai sơn chùa Bửu An- Câu Mới- Vĩnh 
Long. Năm 1971, ngài về Sài Gòn nhận chùa Long Bửu do Phật tử 
hiến cúng. Năm 1972, ngài khai sơn chùa Hưng Long và Niệm 
Phật đường Đại Hải- Quận 4. Năm 1972-1975, ngài là Phó đại 
diện GHPGVNTN Quận 4. Năm 1976-1982, ngài là Phó Ban Liên 
lạc PG Yêu nước Quận 4. Năm 1982, ngài là Chánh đại diện PG 
Quận 4. Năm 2012, ngài được suy cử làm Thành viên Hội đồng 
Chứng minh GHPGVN. Ngài xả báo thân ngày mồng 9 tháng 4 
năm Quý Ty (2013), thọ 94 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán Nam 
Ninh- Nam Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo Thích Vân 
Phong sưu khảo 

- Liễu Chơn Từ Hiếu (1813 -1890), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
đời 41, chùa Thiên Mụ (1877), chùa Long Quang, trụ trì chùa 
Quốc Ân (1882) , Tăng cang chùa Giác Hoàng và Thiên Mụ 
(1883), ngài thị tịch ngày mồng 9 tháng 5 năm Canh Dần (25-06- 
1890) thọ 77 năm, tháp lập phía Đông vườn chùa Thiên Mụ, chưa 
rõ nguyên quán, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức&Cư sĩ tiền bồi hữu công PG Thuận Hóa tập I 


- Nguyễn Văn Hiểu (1896 -1979), Cư sĩ, trí thức PG. Năm 1919, 
ông sang làm việc tại Campuchia. Năm 1925, làm Giám đốc sở 
Hỏa xa miền Nam. Thuở trẻ, ông quy y theo phái Cao Đài Tiên 
Thiên. Sau đó ông chuyên hướng nghiên cứu Tin Lành và Gia Tô 
giáo. Năm 1930 ông nghiên cứu đạo Phật và tập họp một số cư sĩ 
trí thức sang Cao Miên học đạo. Năm 1938, ông và người bạn đã 
xuất gia theo hệ phái Nam tông ở Campuchia về nước đồng khai 
sáng hệ phải PGŒ Nam Tông Việt Nam. Năm 1938, ông khời công 
xây dựng chùa Kỳ Viên- Bàn Cờ. ông đứng ra vận động xây cất 
hầu hết các ngôi chùa PG Nam tông tại Việt Nam. Năm 1957, ông 
là thành viên sáng lập Tổng hội Phật giáo Nguyên thủy danh cho 
Cư sĩ hoạt động, tác phẩm: Tại sao theo phải Tì ïêu thừa ; Chọn 
đường tu Phật ; Trên đường hoằng pháp của đức Phật ; Con 


182 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đường giải thoát ; Pháp vô ngã ; Thiên định ; Luân ký và xã hội 
Phật giáo ; Niệm tâm Từ ; Thành kiến ngã chấp. Ông về cõi Phật 
ngày mồng 7 tháng 4 năm Kỷ Mùi (02-05-1979) thọ 83 tuổi với 
hơn 40 năm là Cư sĩ hộ pháp, nguyên quán Cần Thơ, trú quán Sài 
Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt nam tập 


Ho 


- Lý Kim Hoa (1934 -2016), Cư sĩ, giáo sư, xem Nguyên Hồng, 
Sảđd. 


- Thích Nữ Như Hoa (1909-1989), Trưởng lão ni, thế danh Chế 
Thị Ngàn, pháp danh Chơn Ngạn, nối pháp mạch dòng thiền Lâm 
Tế Gia phô thời thứ 40, thuở nhỏ học Quốc ngữ Hán nôm với Đại 
lão HT Thích Bửu Phước, chùa Phước Ân- Lắp Vò. Ni trưởng xuất 
gia với HT Chánh Quả- chùa Kim Huê Sa Đéc. Năm 1932, Ni 
trưởng ra Huế tham học tại Ni trường Diệu Đức. Năm 1936, trở về 
quê học gia giáo với chư tôn đức HT Chánh Thành, Bửu Chung, 
Phước Ân, Long An... Năm 1941, HT Kim Huê lãnh ngôi chùa 
Phước Huệ đưa Ni chúng trên 30 vị về đây tu học, giao Ni trưởng 
đảm trách. Năm 1946, Ni trưởng chính thức trụ trì chùa Phước 
Huệ. Từ đây, Ni trưởng mở trường tập chúng tu học tại Phước 
Huệ. Ni trưởng chủ trương tự tiêu tự sản, vừa tu học, vừa canh tác 
để tự nuôi sống nêu cao khẩu hiệu “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất 
thực”, Ni trưởng cho sản xuất tương chao tự túc kinh tế nhà chùa, 
chư ni vừa học kinh vừa lao động sản xuất. Nhờ khéo tổ chức, 
tương chao Phước Huệ nỗi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Nhờ thế 
nhà chùa có đủ kinh phí duy trì lớp học, cho đến khi các trường ni 
do Giáo hội Tăng già Nam Việt thành lập và điều hành từ 1950. 
Với tỉnh thần yêu nước, Ni trưởng đã âm thầm nuôi dấu chiến Sĩ 
cách mạng hoạt động chống Pháp và lo quân lương cũng như y tế 
cho các chiến sĩ yên tâm lo chống giặc ngoại xâm, hướng dẫn các 
cháu trong gia tộc họ Lê dân thân vào đường cứu quốc. Năm 1947, 


183 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


do phong trảo tiêu thổ kháng chiến chống Pháp, chùa Phước Huệ 
bị đôt, Ni trường tạm ngưng. Năm 1958-1960, NI trưởng làm Ciám 
viện NI trường Dược Sư- Gia Định. Sau năm 1975, Ni trưởng làm 
Giám viện NI trường Từ Nghiêm. Năm 1982, GHPGVN thành lập, 
Ñi trưởng làm Ủy viên HĐTS GHPGVN và thành viên BTS Thành 
hội PG TP HCM, cuối đời Ni trưởng về lại chùa Phước Huệ và cô 
gắng góp phần cho kế hoạch mở trường Cơ bản Phật học Đồng 
Tháp, ngày chuẩn bị ngày khai giảng cũng là ngày Trưởng lão ni 
Như Hoa an nhiên viên tịch vào ngày 28 tháng 9 năm Ký Ty (28- 
10-1989) thọ 81 năm, nguyên quán Sa Đéc, trú quán TP. Hồ Chí 
Minh, Sa Đéc - /heo Thích Vân Phong biên khảo (Ni trưởng là Cô 
họ của Vân Phong) 

- Thích Nữ Tâm Hoa, sinh năm 1919, NI trưởng, xuât gia với HT 
Đạt Quang-Huệ Định- chùa Phước Long- Cái Tàu Hạ- Sa Đéc. 
Năm 1933, NI trưởng ra Huế theo học tại chùa Từ Đàm, được một 
năm thì vào Sài Gòn học tại chùa Quan Âm ở ngả năm Bình Hòa. 
Năm 1935, NI trưởng lại ra Huế theo học ở Ni viện Diệu Đức và 
thọ Sa di giới với HT Tịnh Khiết, được trao pháp danh Tâm Hoa, 
pháp tự Diệu Liên, nối pháp dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43. Năm 
1937, Ni trưởng cùng chư ni miền Nam đồng học trở về Cái Tàu 
Hạ mở Ni viện tại Sắc tứ Tân Hòa Tự (chùa Bà Ba Xoàn) để tiếp 
tục tu học và hành đạo. Năm 1940, tham học ở chùa Vạn An- Sa 
Đéc. Năm 1942, ra Nha trang học ở chùa Hải Đức do quí HT Giác 
Phong, Bích Nguyên giảng dạy. Năm 1943-1954, học ở chùa 
Phước Tường- Thủ Đức do HT Bửu Ngọc giảng dạy. Năm 1956, 
NI trưởng khai sơn chùa Tâm Ẩn- Bình Định. Năm 1962, NI bộ 
Bắc tông được thành lập ở chùa Từ Nghiêm, Ni trưởng được cử 
làm Ủy viên đặc trách Ni bộ tỉnh Bình Định và là thành viên Giáo 
hội tỉnh Bình Định. Năm 1967, Ni trưởng nhận ngôi chùa Bà Cứu 
Tám ở Gia Lai, trùng tu cải tạo và đôi tên thành chùa An Thạnh. 
Năm 1989 và 1994, Ni trưởng làm Hòa thượng Đường đầu truyền 
giới NI, nguyên quán Cái Tàu Hạ- Sa Đéc, trú quán Bình Định - 
theo trang nhà www.phafgiaoaluoïi.com 


- Thích Thiện Hoa (1918 -1973), Hòa thượng, đệ tử tổ Chí Thiền- 


184 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa Phi Lai-Châu Đốc, pháp danh Hồng Phước, pháp tự Thiện 
Hoa, theo học với tổ Khánh Anh, được pháp danh Chơn Quả, pháp 
hiệu Hoàn Tuyên, thế danh Trần Thiện Hoa, học tăng PHĐ Lưỡng 
Xuyên- Trà Vinh và Tây Thiên-Huế. Năm 1953 Giáo hội Tăng già 
Nam Việt cử ngài giữ chức Trưởng ban Hoằng pháp kiêm Giám 
đốc PHĐ Nam Việt-chùa Ấn Quang. Năm 1957, ngài chủ xướng 
mở các khóa huấn luyện trụ trì lấn tên là N⁄ Lai Sứ Giả. Năm 
1963, trong cuộc đấu tranh chống đàn áp tôn giáo, ngài làm Phó 
chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG. Năm 1966, ngài giữ chức 
Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, tác phẩm ngài để lại 
tổng cộng 80 quyền, lược ghi những danh mục lớn như: Phật học 
Phổ thông (12 quyên) ; Bản đô t¡ Phật (10 quyền) ; Duy Thức học 
(6 quyền) ; 50 năm Chấn hưng Phật giáo ; Phật học giáo khoa các 
frưởng Bồ Đê; Giáo lý dạy GĐPT'; Nghi thức tụng niệm ; Bài học 
ngàn vàng (§ quyên) ; Đại cương kinh Lăng Nghiêm ; Kinh Viên 
Giác lược giải ; Kinh Kim Cang ; Tâm kinh ; Luận Đại thừa khởi 
tín ; Luận Nhơn Minh... Ngài viên tịch ngày 20 tháng Chạp năm 
Nhâm Tý 1973, thọ 55 tuổi đời và 26 tuổi Hạ. Ngài nguyên quán 
Trà Ôn-Vĩnh Long, trú quản tô đình Ấn Quang, quận 10, Chợ Lớn 
- xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa (1951 -1963), nữ Phật tử, thánh tử 
đạo, pháp danh Tâm Hồng, là con của Phật tử Bửu Bằng, Phật tử 
đã hy sinh trong đêm tấn công 8-5-1963 bằng xe thiết giáp vào đài 
phát thanh Huề của chính quyền. Cô được Giáo hội PG Trung phần 
tân phong Thánh tử đạo vào năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Viên Hoa (1962 -2009), Thượng tọa, pháp danh Như 
Vinh, pháp tự Viên Hoa, pháp hiệu Hải Trí, đời 42 kệ phái Vạn 
Phong Thời Ủy. TT thế danh Nguyễn Đình Tư, sinh năm Nhâm 
Dần (1962) tại thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn. 
Năm 1970 xuất gia tại tổ đình Thập Tháp với HT Kế Châu. Thọ Tỳ 
kheo năm 1980 tại chùa Ấn Quang do HT Hành Trụ làm Đàn đầu 


185 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


truyền giới. Năm 1990 được bồn sư trạch cử làm trụ trì chùa Phước 
Long- thị trấn Phú Phong- Tây Sơn. Năm 1998 hưng công trùng tu 
nhà tô, phương trượng, Tăng phòng cũng như các cơ sở phụ. Dự 
kiến trùng tu Chánh điện thì TT viên tịch vào năm 2009, hưởng 
dương 48 tuổi, 29 Hạ lạp. TT nguyên quán trú quán Bình Định - 
theo Những ngôi chùa tiêu biểu tỉnh Bình Định, Đặng Quỷ Địch 
biên soqHn. 


- Danh Hoi (1951 -1974), Đại đức, liệt sĩ, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, sinh năm 1951, tại Ấp Xà Liêm, xã Bình An, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm lên 14 tuổi, ngài được song thân đưa 
đến chùa Xà Xiêm Mới xuất gia và học tiếng Khmer. Năm 1970, 
tiếp tục học tiếng phổ thông tại bổn tự Xà Xiêm Mới. Năm 1971, 
ngài được HT bổn sư cho thọ Tỳ kheo giới với HT Danh Dên, giới 
đàn tô chức tại chùa Khlang Ông và sau đó ngài cư trú tại chùa này 
để tu học. Ngài chính thức gia nhập vào ôi Đoàn Kết Sư Sải Yêu 
Nước vào ngày 20 tháng 4 năm 1974, đơn vị huyện Châu Thành, 
do HT Danh Mây chùa Xà Xiêm Mới làm Hội trưởng. Những năm 
1973-1974, Chế độ Cộng Hòa, đôn quân bắt lính dữ đội đối với 
thanh niên Tăng Khmer, ý định xóa số dân tộc không cho học chữ 
Khmer, không cho sử dụng tiếng Khmer trong giao tiếp, không cho 
tu học Phật pháp, làm lễ theo phong tục tập quán... Những sự việc 
như thế khiến ngài quyết tâm dẫn thân vào đường đấu tranh. Ngài 
đã nhận nhiệm vụ của Hội Đoàn Kết Sư Sải Yêu Nước, phát động 
trong hàng ngũ thanh niên Tăng và thanh niên Phật tử, xuống 
đường biểu tình đấu tranh với bọn tay sai cầm quyền. Ngày 10-06- 
1974, ngài cùng đoàn Sư sãi xuống đường biểu tình, đến quận Kiên 
Thành thì bị binh lính xả súng vào đoàn biểu tình, trong đó có Đại 
đức Danh Hoi, người dẫn đoàn trúng đạn. Mặc dụ bị trọng thương, 
ngài găng sức vượt qua rào kẽm gai và hô to khẩu hiệu: “Chư făng 
hãy tiến lên ! Hiên ngang trước bạo quyên, thà hy sinh chứ không 
để dân tộc bị húy điệt !”. Ngài tiếp tục bị trúng thêm 7 phát súng 
vào mình, lòng kiên định dâng trào trong chánh niệm cho đến khi 
trút hơi thở vào lúc 10 giờ 35 phút ngày mồng 10 tháng 6 năm 


186 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
1974 - theo tư liệu Danh tăng PG Nam Tông Khmer 


- Danh Hom (1950 -1974), Đại đức, liệt sĩ, sinh năm 1950, tại Ấp 
Thạnh Lợi, nay là Xà Xiêm, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang. Năm 1967, vào ngày 25 tháng 4, ngài được xuất gia 
thọ Sadi giới tại chùa Khlang Mương- huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang. Năm 1970, HT bốn sư cho ngài thọ giới Tỳ kheo, giới 
đàn tô chức ngày 16 tháng 5, do HT Danh Vĩnh làm thầy tế độ, HT 
Danh Con và HT Danh Kê làm Yết ma A xà lê. Năm 1974, ngài 
được suy cử chức Phó trụ trì chùa, ngài đã chính thức gia nhập vào 
Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước đơn vị huyện Châu Thành vào 
ngày 16 tháng 3 năm 1974. Nhân dịp lễ Trà tỳ nhục thân có Hòa 
thượng Danh Con tại chùa Khlang Mương vào ngày 8 tháng 6 năm 
1974, ngài được Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước phân công hướng 
dẫn đoàn Sư sãi biểu tình đấu tranh chống bọn tay sai ngụy quyền 
bắn phá chùa chiền, dùng chính sách ngu dân đối với đồng bào dân 
tộc, đàn áp tôn giáo và kỳ thị sắc tộc của Sư sãi Khmer trong toàn 
tỉnh Kiên Giang. Vào sáng sớm tinh sương, 5 giờ 30 phút ngày I0 
tháng 6 năm 1974, thanh niên Tăng cùng nhau xuống đường biểu 
tình đấu tranh với ngụy quyền. Đoàn biểu tình đến trước quận Kiên 
Thành (Rạch Sỏi), bọn tay sai ngụy quyền nỗ súng bắn xối xả 
nhắm vào đoàn chư Tăng biểu tình. Ngài bị trọng thương nơi chân, 
ngã quy xuống, không thể gượng đứng lên được, nhưng tỉnh thần 
dũng cảm không lùi bước cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào 
lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày. Sự ra đi của ngài trong niềm kính 
phục và tiếc thương vô hạn của cộng đồng Phật giáo. Đại đức trụ 
thế 24 xuân. Pháp lạp § hạ - fheo liệu Danh tăng PG Nam Tông 
Khmer 


- Hồng Từ Huệ Hòa (1915 -1980), Hòa thượng, thế danh Huỳnh 
Văn Nhành, xuất gia năm 1929 với HT Huệ Tiên- chùa Hưng 
Long, pháp danh Niệm Hòa. Năm 1934, ngài thọ cụ túc giới và cầu 
pháp với HT Như Vịnh Diệu Liên (Đạt Thới Chánh Thành)- chùa 
Vạn An, được pháp húy Hồng Từ, pháp hiệu Huệ Hòa. Năm 1944, 


187 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ngài trụ trì chủa Hưng Lâm- Bến Tre, sang năm 1945, ngài trụ trì 
chùa Vạn Phước- Phú Nhơn- Bến Tre. Từ năm 1947-1955, ngài 
làm Chánh thư ký Giáo hội Tăng già tỉnh Mỹ Tho. Năm 1966- 
1971, ngải làm Tăng trưởng Giáo hội Lục Hòa Tăng tỉnh Mỹ Tho. 
Ngài xả báo thân ngày I1 tháng 11 năm Canh Thân (17-12-1980) 
thọ 65 năm, 32 hạ lạp, nguyên quán Cai Lậy-Mỹ Tho, trú quán Bến 
Tre - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Tổ Khánh Hòa (1877 -1947), Hòa thượng, thế danh Lê Khánh 
Hòa, năm 1895 xuất gia tại chùa Long Phước- Ba Tri, pháp danh 
Như Trí. Sau đến tham học với tổ Hải Lương-Chánh Tâm- chùa 
Kim Cang- Long An. Năm 1904, ngài giảng bộ Kim Cang Chư Gia 
trong trường hạ chùa Long Hoa- Gò Vấp. Năm 1916, ngài ở chùa 
Tuyên Linh- Bến Tre khởi xướng phong trào chấn hưng PGVN. 
Năm 1920, ngài cùng quý Hòa thượng họp lại thành lập hội Lục 
Hòa, nhằm tạo sự đoàn kết tiến tới đào tạo tăng tài. Năm 1927, 
ngài cử sư Thiện Chiếu ra Bắc vận động chấn hưng PG nhưng 
không thành công. Năm 1928, ngài cùng chư tôn lập Thích học 
đường và Phật học thư xã tại chùa Linh Sơn- Cầu Muối. Cùng năm 
này, trường Hạ chùa Long Khánh- Quy Nhơn thỉnh ngài làm Chủ 
giảng trong khóa an cư 3 tháng tại đây. Năm 1929, ngài quyết định 
đi cô động chấn hưng PG với 3 phương châm: /⁄ Chỉnh đốn Tăng 
già ; 2/ Kiến lập Phật học đường ; 3⁄/ Diễn dịch và xuất bản kinh 
sách Việt ngữ. Ngài cho xuất bản tập san Phật học bằng chữ quốc 
ngữ tên là Pháp Ẩm (1929), sau đó là tập san Phật hóa Tân thanh 
niên (1930). Năm 1931, thành lập hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật 
học tại chùa Linh Sơn. Năm 1932 xuất bản tạp chí 7 B¡ Ẩm. Năm 
1933, thành lập Liên đoàn Phật học xã. Năm 1934, thành lập hội 
Lương Xuyên Phật học và xuất bản tạp chí Duy Tâm. Năm 1945, 
chiến tranh xảy ra, ngài trở về trụ trì chùa Tuyên Linh- Mõ Cày, 
Bến Tre, nguyên quán Giồng Trôm, trú quán Mõ Cày- Bến Tre - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 


- Thích Tâm Hòa (1923 -2006), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 


188 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Quán đời 43, xuất gia với HT Giác Bồn-chừa Từ Quang-Hué, pháp 
danh Tâm Hòa, pháp tự Thiên Thái. Năm 1947, ngài vào Nam học 
y học vời HT Tâm Ấn, học khoa Mỹ thuật trường Mỹ thuật Quốc 
gia và đồng khai sáng chùa Bửu Sơn-Đà Lạt, chùa An Lộc-Đồng 
Nai. Năm 1950-1960, kế thừa trụ trì chùa Thiên Minh-Huế. Năm 
1968 là Trưởng ban Quản trị trường Trung tiêu học Bồ Đề-Đà 
Nẵng. Sau năm 1975, ngài giữ chức Trưởng khoa Y học dân tộc 
bệnh viện Long Khánh-Đồng Nai. Năm 1999, ngài về lại chùa Từ 
Quang Huế và Bồ Đề thiền viện-Đà Nẵng để tịnh dưỡng, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tâm Hòa, Thượng tọa, tịch giả, nhà thơ, nhà văn, Pháp 
sư, sinh năm 1960 tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. 
Năm 1970, xuất gia với Hòa Thượng Thích Như Ý, Giám viện 
PHV Linh Sơn- Nha Trang- Khánh Hòa và học các trường Phật 
học trước năm 1975. Thọ Tam đàn Cụ túc giới tại chùa Phước 
Hưng- Sa Đéc năm 1982, Tăng sinh Phật học viện Già Lam- Sài 
gòn. Sau đó, thầy sang Phillippines năm 1988 và trụ trì chùa Vạn 
Đức, đại điện Liên đoàn PG, hướng dẫn đồng bào Phật tử vùng 
biển Palawan Palawan (1988-1990). Định cư tại Canada năm 
1990. Sáng lập chùa Pháp Vân và Trung tâm Văn hóa Phật giáo 
Pháp Vân tại Toronto- Canada. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng 
Pháp GHPGVNTTN hải ngoại tại Canada. Chủ trương và chủ biên 
trang nhà Pháp Vân: www.phapvan.ca . Những hoạt động phúc lợi 
Từ thiện Xã hội đã mang đến với thầy rất nhiều vinh dự và giải 
thưởng cao quý: - giải Cá nhân Xuất sắc (CMC) trong cộng đông 
Việt Nam tại vùng thủ phú Toronto. Do Hiệp hội Đa văn hóa 
Canada trao cho 13 cộng đồng sắc tộc gốc Á. - Huy chương Kim 
khánh bội tính Kim Cương (Diamond Jubilee Medal) của Nữ 
hoàng Elizabeth II được Thủ tướng Chính phủ Canada công nhận 
tại lễ kỷ niệm Tết của cộng đồng Việt Nam tháng Giêng năm 2013, 
thầy nguyên quán Phú Yên, trú quán Canada - ứheo Thích Vân 
Phong biên khảo 

- Thích Thái Hòa (1901 -1969) Hòa thượng, thế danh Đỗ Trân 
Bảo, xuất gia năm 1910 với tổ Thông Dũng- chùa làng Mai Xá, 
pháp danh Thái Hòa. Sau khi thọ giới , ngài theo học tại tổ đình Tế 


189 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Xuyên Bảo Khám- Hà Nam. Năm 1931, ngài về trụ trì chùa Tú 
Uyên- Hà Nam, hợp tác với HT Trí Hải tổ chức đoàn Thanh niên 
Tăng Lục Hỏa Tịnh Lữ. Năm 1932 ngài cùng HT Trí Hải vận động 
thành lập hội Bắc kỳ Phật giáo, đến năm 1934, hội được phép 
thành lập, ngài được giao soạn thảo các văn bản chữ Hán và tham 
gia Ban biên tập báo Đuốc Tuệ. Năm 1940, ngài được Hội đề cử 
trụ trì Tùng Lâm Hương Hải- Hải Dương. Sau đó ngài về trụ trì 
chùa Lôi Động- Thủy Nguyên- Hải Phòng. Năm 1945, ngài làm 
Trưởng ban Chấp hành //ôi PŒ Cứu quốc huyện Thủy Nguyên. 
Năm 1946, ngài là Chủ tịch Hội Tăng già Cứu quốc tỉnh Hải 
Dương. Năm 1958, Hội PG Thống nhất Việt Nam được thành lập, 
ngài làm Tổng thư ký của Hội. Năm 1969, ngài xả báo thân ngày 
27-01-1969, trụ thế 69 năm, hoằng đạo 50 năm, nguyên quán trú 
quán Hải Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thái Hòa, thế danh Nguyễn Trí, sinh năm 1952, Hòa 
thượng, Pháp sư, tác gia, dịch thuật, nhà thơ, Tăng sinh Phật học 
viện Già Lam- Sài gòn, ngài vị Pháp sư danh tiêng có đên mây 
trăm đê tài trong những buôi Pháp thoại trong nước và khắp nơi 
trên thê giới, đã được đăng tải video trên mạng xã hội, Trụ trì 
Phước Duyên Tự- Huế, khoảng 40 cuốn sách đã xuất bản và mấy 
mươi quyên chưa xuất bản. Nguyên quán, trú quán Huế - /heo 
Thích Vân Phong biên khảo : 

- Thích Thiện Hòa (1907 -1978), Hòa thượng, thê danh Hứa Khắc 
Lợi, quy y ở chùa Long Triều-Chợ Đệm với tổ Bửu Sơn, được 
pháp danh Tâm Lợi, pháp hiệu Thiện Hòa. Năm 28 tuổi, tổ Bửu 
Sơn giới thiệu ngài đến thế phát với tổ Khánh Hòa tại PHĐ Lưỡng 
Xuyên-Trà Vĩnh. Năm 1936, ngài được chọn ra Huế học tại PHĐ 
Tây Thiên. Năm 1945, ngài ra miền Bắc quyết tâm học luật với tổ 
Tuệ Tạng tại Nam Định. Năm 1950 ngài trở về Nam được cử làm 
Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già toàn quốc và giám đốc Phật học 
đường Nam Việt. Năm 1973, được suy tôn Phó Tăng thống 
GHPGVNTN, viện chủ tổ đình Ấn Quang, quận 10, Tp. Hồ Chí 
Minh, tác phẩm: Tài liệu trụ trì ; Giới Đàn Tăng ; Tỳ kheo giới 
kinh ; Nghi thức Hằng thuận Quy Y ; Ý nghĩa về nghỉ thức tụng 


190 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


niệm ; Nhân duyên Phật kiết giới, ngài xả báo thân ngày mồng Một 
tháng Giêng năm Mậu Ngọ (07-02-1978), nguyên quán Chợ Đệm 
Bình Chánh, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập l 


- Thích Nữ Tịnh Hòa (1941 -2017), Ni trưởng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 43, năm l6 tuôi xuât gia tại chùa Thiên An- Vĩnh 
Kim- Mỹ Tho. Năm 18 tuôi, Người đên PHĐ Tăng Già (chùa Kim 
Liên) câu pháp với HT Hành Trụ, được pháp danh Đông Mẫn, 
pháp tự Thông Ngộ. pháp hiệu Tịnh Hòa, và nhập chúng tu học tại 
đây. Năm 24 tuôi, Người thọ đại giới tại giới đàn chùa Từ Nghiêm. 
Ni trưởng là một trong đoàn Ni chúng mang danh "Dòng họ Tịnh” 
nôi tiêng trong Ni giới Việt Nam. Năm 1989, sau khi tách quận từ 
Thủ Đức, Ni trưởng được cử về trụ trì chùa Liên Hải- quận 9 và 
phát huy sở học hoăng pháp độ sanh tại đây. Ni trưởng xả báo thân 
ngày mông 7 tháng Giêng năm Định Dậu (03-02-2017), thọ 77 
năm, 53 pháp lạp, nguyên quán Tiên Giang, trú quán TP. Hồ Chí 
Minh - /heo írang nhà www.giacngo.vn 

- LỄ Trai Đặng Văn Hòa (1791 -1856), Cư sĩ, tên thụy là Văn 
Nghị, ông thị đậu Hương Cống (cử nhân) triều Nguyễn năm 1813, 
năm 1830 với hàm Tham tri Bộ Hộ (Thứ trưởng Bộ Tài chánh), 
đảm nhiệm công tác tài chánh ở Bắc phần. Từ năm 1835 đến 1839, 
ông là Thượng thư Bộ Binh kiêm Tổng đốc Hà Nội-Ninh Bình. 
Năm 1938, ông cho trùng tu chùa Một Cột ở Hà Nội và Khuê Văn 
Các. Năm 1846 ông làm Thượng thư Bộ Lễ và đích thân phụ trách 
việc đúc chuông chùa Diệu Đề. Với tấm lòng của người Phật tử, 
ông đặc biệt lưu tâm đến truyền thống đạo đức xã hội, bài trừ mê 
tín đị đoan, bảo tồn văn hóa lịch sử, đích thân hành lễ cầu phước 
cho bá tánh trong nhưng ngày lễ Phật đản và viết những câu đối 
tặng cho các chùa mà ông đến viếng thăm lễ bái. Ông là một 
"Nguyên lão tứ triểu" nguyên quán trú quán Phú Xuân - /heo "Tản 
mạn Phú Xuân" của Trần Đình Sơn-Hoàng Anh, nxb Trẻ 2001 


- Chơn Kiết Phố Hóa ( ? -1918), Hòa thượng, Pháp danh Chơn 
Kiết, pháp tự Đạo Tường, pháp hiệu Phổ Hóa, đời thứ 40 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Thái Công 


191 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Mẹo, sinh quán làng Phú Bình, nay thuộc xã Hòa Quý, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng. Ngài xuất gia với tổ Ấn Bốn Vĩnh Gia và được 
trạch cử làm trưởng pháp tử. Ngài được phú pháp ngày mông 3 
tháng 3 năm Quý Ty (1893). Sau đó, ngài ra Huế trụ tại chùa 
Phước Huệ, thôn Vỹ Dạ. Sau khi thiền sư Pháp Thân viên tịch, 
ngài kế nghiệp trụ trì chùa Phước Huệ. Đồng thời ngài được bốn sư 
trạch cử làm Phó trụ trì chùa Phước Lâm, sau này kế thừa Tổ xiển 
dương Phật pháp tại chốn tô. Tuy nhiên, ngài thất lộc vào ngày 20 
tháng Giêng năm Mậu Ngọ (1918) trước khi tổ Vĩnh Gia viên tịch 
2 tháng. Nhục thân của ngài được đưa từ Huế về nhập tháp tại tổ 
đình Phước Lâm. Ngài cùng với ngài Pháp Thân biên soạn lại cuốn 
Tam Bảo Biện Hoặc Luận rất có giá trị trong kho tảng văn học 
Phật giáo Việt Nam - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Từ Hóa (1909 -1966), Hòa thượng, thế danh Nguyễn Văn 
Nhu, xuất gia năm 1924 với HT Khánh Hòa, pháp danh Bồn Từ, 
pháp tự Chơn Minh, pháp hiệu Từ Hóa. Năm 1930, ngài thọ đại 
giới tại giới đàn chùa Viên Giác- Bến Tre. Năm 1931, Hội Nam kỳ 
Nghiên cứu Phật học thành lập, ngài theo học tại đây 8 năm. Năm 
1939, ngài về Mỹ Tho học tại trường gia giáo chùa Vĩnh Tràng. 
Năm 1941, ngài trụ trì chùa Bửu Thành- Châu Thành- Bến Tre. 
Ngài là pháp sư nổi tiếng về biện tài thuyết giảng, được mọi người 
xưng tụng với mỹ từ "Pháp sự Thành Triệu”. Năm 1950, ngài làm 
Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Tăng già tỉnh Bến Tre. Năm 
1951, ngài khai trường Kỳ giới đàn và làm Đàn đầu Hòa thượng tại 
chùa Bửu Thành. Năm 1952, ngài là Trị sự trưởng G/áo hội Tăng 
già tỉnh Bến Tre. Năm 1958, ngài về trùng kiến chùa Tân Long- 
Tân Thạch- Bến Tre, và xả báo thân tại đây ngày 26 tháng 9 năm 
Bính Ngọ (09-11-1866) hưởng 58 năm, 38 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Bến Tre - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Lê Khắc Thanh Hoài, Phật tử, nhạc sĩ, NNC Phật giáo, sinh 
năm 1950, bà là con gái của Bác sĩ Lê Khắc Huyền, một chính trị 
gia nôi tiếng trong thời đệ nhất cộng hòa. Năm 1971 bà lập gia 


192 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đình với triết gia Phạm Công Thiện khi du học tại Brussell-Bỉ và 
sau đó định cư tại Pháp, bà phục vụ tại chùa Trúc Lâm-ParIs, ngoài 
việc dạy nhạc, bà sáng tác trên 300 nhạc phẩm, trong đó có nhiều 
nhạc phẩm PG, từ năm 1986, đã có nhiều album nhạc phẩm PG 
của bà được thực hiện trong nước. Bà nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Paris-Pháp 


- Thích Thắng Hoan, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Bích Phong đời 
24, sinh năm 1928, thế danh Nguyễn Văn Đồng, xuất gia tại chùa 
Hội Thắng-Cầu Kè-Trà Vinh với HT Đắc Ngộ, y chỉ với HT Thiện 
Hoa, học tăng PHĐ Nam Việt-chùa Ấn Quang, cử nhân Văn khoa 
đại học Vạn Hạnh 1970, Giảng sư Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, 
Chánh đại diện GHPGVNTN quận Š và quận 10, định cư hải ngoại 
năm 1982, Phó hội chủ kiêm Tổng vụ trưởng tông vụ Hoằng pháp 
Tổng hội PGVN tại Hoa Kỳ, Hội đồng chứng minh GHPGVNTN 
Canada, xây dựng và giảng dạy học phái Duy thức, HT đã viết rất 
nhiều tác phẩm như: Bá/ Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy 
Thức; Bát Thức Quy Củ Tụng; Khảo Nghiệm Duy Thức Học; Yếu 
Chỉ Kinh Pháp Hoa; Yếu Điểm Duy Thức; Những Đặc Điễm Của 
Văn Hoá Phật Giáo Trong Văn Hoá Việt Nam, Tư Tưởng Phật 
Giáo Trong Thì Văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn; Con 
Người Sanh Ra Từ Đâu...nguyên quán Cần Thơ, trú quán Hoa Kỳ. 


- Thích Tâm Hoàn (1924 -1981), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Hướng, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 41, xuất gia với HT Chánh 
Nhơn- chùa Long Khánh, pháp danh Tâm Hoàn pháp tự Giải Quy, 
pháp hiệu Huệ Long. Năm 1945 là Bí thư Phật giáo Cứu quốc tỉnh 
Bình Định và Phó hội trưởng bội Phật học Trung phần. Năm 1964 
là Phó đại điện GHPGVNTN tỉnh Bình Định, trụ trì tổ đình Long 
Khánh- Quy Nhơn, ngài thị tịch ngày mồn 7 tháng 3 năm Tân Dậu 
(1981) tại tổ đình Long Khánh, thọ 58 tuổi, 38 tuổi đạo, nguyên 
quán trú quán Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Tăng Bá Hoành, NNC lịch sử, sinh năm 1941, nguyên trưởng 
ban Thông sử Tỉnh ủy Hải Hưng,nguyên Giám đôc Bảo tàng Hải 


193 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hưng (nay là Bảo tàng Hải Dương), nguyên Chủ tịch Hội Khoa 
học lịch sử tỉnh Hải Dương, ông rất quan tâm đến lịch sử PG tỉnh 
Hưng Yên và Hải Dương (Hải Hưng), từ trưng bày đến sưu tầm, 
dịch văn bia các chùa, hỗ trợ phục dựng văn bia, liễn đối các đền 
chùa di tích lịch sử trong tỉnh. Ông đã có nhiều công trình nghiên 
cứu khoa học lịch sử có giá trị, được đồng nghiệp ở Trung ương và 
địa phương đánh giá cao. Nhiều công trình của ông đã được in 
thành sách, lưu giữ tại các thư viện, như bộ sách ba tập về các 
ngành nghề truyền thống của tỉnh Hải Dương, các cuốn sách địa 
chí, lịch sử địa phương, các bài viết chuyên đề đi sâu các lĩnh vực 
lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian... Riêng bộ sách ngành. nghề 
truyền thống đã ghi lại rất cụ thể, chi tiết từ nguồn gốc nghề, các 
bộ đồ nghề được mô tả bằng hình vẽ, đến các thao tác ngành nghề 
truyền thống...Tác phẩm: #/đ¡ Dương danh thắng và di tích tập 1, 
Sở VHTT tỉnh Hài Dương 1999; #đ¡ Dương danh thắng và di tích 
tập 2, Sơ VHTT tỉnh Hải Dương 2005, nguyên quán trú quán Hải 
Dương - heo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 

- Thích Giác Hoàng, Hòa thượng, Tiến sĩ đại học Sorbon Paris, 
trụ trì chùa Linh Sơn Paris, Phó hội chủ hội PG Linh Sơn thế ĐIỚI, 
nguyên quán Long Xuyên, trú quán Pháp quốc. 


- Thích Giác Hoàng, Thượng tọa, hệ phái PG Khất sĩ Việt Nam, 
sinh năm 1972,Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, Phó tổng thư ký Học viện 
PGVN tại TP HCM, Phó tổng thư ký viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam, trú xứ tịnh xá Trung Tâm-Bình Thạnh, nguyên quán 
Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Diệu Hoằng (1914 -1983), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Lộc, dòng Lâm Tế chánh tông đời 43, xuất gia với HT Giác Viên- 
chùa Hồng Khê, được pháp danh Tâm Lượng, pháp tự Diệu 
Hoằng. Năm 1940, ngài trụ trì chùa Linh Sơn Đà Lạt, năm 1948 về 
lại Huế làm Thư ký PHĐ Báo Quốc và trụ trì chùa Diệu Đề. Năm 
1981, ngài trụ trì tổ đình Kim Quang, nguyên quán Quảng Trị, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Tổ Án Mật Hoằng (1754 -1835), Thiền sư, ngài thế danh 


194 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nguyễn Vân, nối pháp mạch dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 36 của 
tổ sư Nguyên Thiều, là đệ tử của Sư tổ Linh Nhạc Phật Ý, pháp 
danh Tổ Ấn, pháp hiệu Mật Hoằng. Ngài trụ trì chùa Đại Giác- Cù 
Lao Phố- Biên Hòa, Năm 1814, được vua Gia Long triệu ra kinh 
đô Thuận Hóa phong chức Tăng cang chùa Thiên Mụ. Cùng năm, 
ngài mở giới đàn tại chùa Thiên Mụ. Năm 1817, thêm chức trụ trì 
chùa Quốc Ân, ngài thị tịch ngày mồng Một tháng 10 năm Át Dậu 
(1825) thọ 73 năm, bảo tháp lập sau chùa Quốc Ân, nguyên quán 
Bình Định, trú quán Thuận Hóa - /heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn 
Gia Định. 


- Phan Đình Hòe (1876 -1954), Cư sĩ, còn có tên là Phan Đình Tự. 
Năm 1900, ông thi Hương tại trường Nam (Nam Định) và đậu thủ 
khoa lúc 25 tuổi. Ông được bố làm quan ở nhiều nơi: Hà Nam, 
Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Kạn...Thời kỳ làm Tuần 
phủ Ninh Bình (1930) ông rất quan tâm tới sự phát triển kinh tế 
của tỉnh nói chung và Phật giáo tỉnh nói riêng. Ông hưu trí năm 
1933 thăng chức Tổng Đốc, gia hàm Thượng thư, phẩm cấp Hiệp 
tá đại học sĩ, tòng nhất phẩm. Năm 1935 Chi hội Phật giáo tỉnh 
Nam Định thành lập, ông là Chánh Đại lý CHPG Nam Định, là 
cộng tác viên tích cực của tuần báo Đuốc Tuệ với nhiều bài viết 
sâu sắc về Phật giáo như: Đạo Phật có quan thiết với sự sống của 
đời người, nguyên quán Nam Định, trú quán Ninh Bình - /heo 
NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Danh Hơm (1950 -1974), Đại đức, liệt sĩ, xuất gia năm 1967 với 
HT Danh Koong- chùa Đom Lay Thoông Khlang Mương. Sau khi 
thọ Sa di, Sư Danh Hom tỉnh tấn học kinh luật. Năm 1971, Sư 
được thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Khlang Mương do HT Danh 
Koong làm Thầy tế độ. Tháng 3 năm 1974, được sự giới thiệu và 
dẫn dắt của sư Danh Mây, sư Danh Hom được mời làm Ủy viên 
Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước huyện Châu Thành. Từ những năm 
1970, chính quyền Thiệu áp dụng chính sách ngu dân, cưỡng bắt 
lính sư sãi Khmer và không cho học tiếng Khmer cũng như liên lạc 


195 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


giữa các chùa Khmer với nhau. Ngày 8 tháng 6 năm 1974 Sư Danh 
Hom tham gia ban tô chức biểu tình, cùng với các chùa biểu tình 
nhưng bị ngăn chặn. Ngày 9 tháng 6 năm 1974, đoàn biểu tình trên 
2000 người xuất phát từ chùa Khiang Oong qua cầu sắt Minh 
Lương, kéo thắng đến quận Kiên Thành, vượt qua các chướng ngại 
vật, Sư Danh Hom dẫu đầu vượt lên phía trước, bị trúng đạn hy 
sinh. Sư là một trong bốn vị sư đã hy sinh trong cuộc biểu tình này. 
Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước và nhân dân đã hỏa táng, phụng thờ 
các sư trong Tháp bốn vị Sư liệt sĩ tại ngả ba đường Cù Là Cũ. Đại 
đức Danh Hom hy sinh lúc 24 tuổi, được phong LIỆt sĩ trong sự 
nghiệp bảo vệ quyền lợi dân tộc và PG Nam Tông Khmer - eo 
Danh Sol cung cấp 


- Thích Bảo Hộ (1826 -1946), Pháp sư, thông nội điển lẫn ngoại 
khoa, phương tiện tiếp cận quần chúng qua Ứng phú Đạo tràng, 
giảng kinh thuyết pháp, Đông y Nam dược cổ truyền, bùa Lỗ ban, 
bói quẻ Dịch, xem phong thủy địa lý..truyền bá tư tưởng yêu 
nước. Ngài thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40, pháp danh 
Hồng Pháp, pháp hiệu Bảo Hộ, pháp tự Thiện Chánh, tục danh 
Nguyễn Ngọc Thanh. Ngài là đệ tử Thiền sư Như Khả-Chân 
Truyền, sư đệ của HT Thích Bửu Phước, âu niên xuất gia tu học tại 
Tổ đình Khải Phước Nguyên- Lắp Vò và được HT bổn sư gửi nhập 
chúng tu học với tổ Minh Hòa Hoan Hỷ, tổ đình Long Thạnh- Sài 
Gòn. Khai sơn trụ trì thiền viện Pháp Hoa (nay Thanh Hoa tự- xã 
Long Hưng- Lấp Vò- Đồng Tháp), trụ trì Vạn Linh tự- xã Long 
Hưng- Lấp Vò- Đồng Tháp. Vị Pháp sư danh tiếng, lãnh đạo 
phong trào Phật giáo Cứu Quốc tỉnh Sa Đéc, bị bọn lính Tây phát 
hiện và bắn chết tại Cầu Simona, làng Long Hưng ngày mồng 9 
tháng Giêng năm Bính Tuất (10-02-1946), bọn lính Tây dự định 
trói tay ngài đề bắn, ngài thể hiện “Dân tộc tính” nói tôi là thầy tu, 
Chủ tịch du kích Thiền Lâm, không run sợ trước quân thù cướp 
nước, ngài ngồi tư thế kiết già thiền tọa và vang vọng khí phách 
hiên ngang trước họng súng rằng: “Kji nào hết Tì hây t mới hết 
người thù Táy”. Bọn lính Tây nã súng ngay đầu ngài, máu chảy 
lênh láng, nhưng ngài vẫn tư thế Kiết già an nhiên thiền tọa, bọn 
lính Tây kinh hãi bèn khiêng nhục thân ngài liệng xuống sông, 
nhục thân vẫn ở tư thế Kiết già thiền tọa, thong dong tự tại theo 


196 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


dòng kênh Cái Tắc ra kênh Xáng, đoạn chảy qua chợ Vàm Định 
đên chùa Vạn Linh, xã Long Hưng B thì tâp vào bờ, các vị bô lão 
Phật tử và Mặt trận Việt Minh rước nhục thân ngài khâm liệm và 
làm lê truy điệu, sau đó ang táng tại chùa này. Sau ngày miễn Nam 
giải phóng, thông nhât đât nước, Chính quyên và nhân dân địa 
phương cải táng đem về thiên viện Pháp Hoa (nay Thanh Hoa tự, 
xã Long Hưng, nơi ngài khai sơn. Nhà nước phong tặng 4nh hùng 
Tiệi sĩ trong cuộc kháng chiên chông Pháp vào ngày 09-12-1992. 
Là danh tăng PG dân tộc, nguyên quán, trú quán Sa Đéc- Đông 
Tháp - ứheo Thích Ván Phong biên khảo : 

- Thích Phúc Hộ (1904 -198§5), Hòa thượng, dòng Lâm Tê Chúc 
Thánh đời 42, thế danh Huỳnh Văn Nghĩa, xuất gia với tổ Thiền 
Phương- chùa Phước Sơn-Đồng Tròn, Phú Yên, pháp danh Thị 
Chí, pháp tự Phúc Hộ, pháp hiệu Hành Thiện. Năm 1932, ngải ra 
Huế học với HT Giác Viên-chùa Hồng Khê. Năm 1933, ngài trụ trì 
chủaTừ Quang (Đá Trắng) Phú Yên. Năm 1938, mở PHĐ chùa 
Bửu Lâm-Tuy Hòa. Năm 1949-1954, Chánh hội trưởng hội Phật 
học tỉnh Phú Yên. Năm 1963 ngài là Trị sự trưởng Giáo hội Tăng 
già kiêm Hội trưởng hội PG tỉnh Phú Yên. Năm 1964, ngài là 
Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Yên. Năm 1971, ngài được 
cung thỉnh vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống 
GHPGVNTN kiêm Giám Luật viện Tăng thống. Ngài luôn được 
cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng trong các đại giới đàn ở toàn 
miền Trung. Năm 1981, Ngài lại được cung thỉnh vào Hội đồng 
Chứng minh TW GHPGVN. Ngài viên tịch tại chùa Bảo Tịnh ngày 
11 tháng Giêng năm Ất Sửu (31-01-1985), nguyên quán trú quán 
Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ï 


- Thích Khế Hội (1921 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, xuất gia năm 1931 với HT Từ Nhãn-chùa Long Sơn 
Bát Nhã, pháp danh Nguyên Chơn, pháp tự Thiện Minh, pháp hiệu 
Trí Thành. Năm 1932, ngài ra Huế học tại PHĐ Báo Quốc. Năm 
1947, ngài thọ Tam đàn cụ túc tại giới đàn chùa Bảo Sơn do HT 
Vạn Ân làm Đàn đầu truyền giới. Cùng năm, ngài là Phó Chủ tịch 
hội PG Cứu quốc tỉnh Phú Yên. Năm 1964, ngài làm Chánh đại 


197 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


diện GHPGVNTN tỉnh Phú Yên. Năm 1982, ngài là Thành viên 
HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, ngài 
xả báo thân ngày mồng Một tháng 5 năm Kỷ Mão (14-06-1999) 
thọ 78 năm, 52 hạ lạp, nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Vũ Nguyên Hồng (1930 -1980), Cư sĩ, sinh năm 1910, nguyên là 
tu sĩ pháp danh Thanh Đặc, bí danh Đại Nguyên. Ông từng dạy 
học tại Tùng Lâm Văn Miếu - Hưng Yên và bí mật tham gia Việt 
Minh. Tháng § năm 1945, tại trụ sở hội Trí Trị Hà Nội, Hội Phật 
giáo Cứu quốc thành lập, Hoà thượng Đỗ Văn Hỷ là Hội trưởng, 
Thượng toạ Thanh Đặc (Vũ Đại Nguyên) được bầu làm Phó Hội 
trưởng kiêm Tổng Thư ký. Hoà bình lập lại, ông chuyên làm công 
tác Phật giáo trong Ban Tôn giáo phủ Thủ tướng rồi ban Tôn giáo 
Chính phủ. Ông nguyên quán tỉnh Hà Nam, trú quán Hà Nội 


- Nghiêm Xuân Hồng (1920 - 2002), Cư sĩ, pháp hiệu Tịnh Liên, 
tác gia, nhà thơ, NNC Phật học. Năm 1953, ông hành nghề Luật 
sư. Năm 1954, di cư vào Nam làm Luật sư Tòa Thượng thâm Sài 
Gòn. Năm 1965, ông làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng trong Nội các 
Nguyễn Khánh. Ông là sáng lập viên nhóm Quan Điểm Sài Gòn, 
ông viết nhiều sách về triết học, văn học và chính trị. Sau 1975, 
ông sang Hoa kỳ định cư, bắt đầu nghiên cứu về PG và tỏ ngộ, 
chuyên hướng sáng tác chuyên về PG. Ông giảng kinh và thuyết 
pháp hàng tuần tại chùa Liên Hoa- Orange Country- Hoa kỳ cho 
đến cuối đời. Ngoài những tác phâm về Triết học và văn chương, 
ông còn có các tác phẩm về PG: Biện chứng giải thoát trong tư 
trởng Ấn Độ (1966) ; Biện chứng giải thoát trong giáo lý Trung 
Hoa (1967) ; Nguyên tử hiện sinh và hư vô (1969) ; Lăng kính Đại 
thừa (1982) ; Tánh Không và kinh Kim Cang (1983) ; Lăng 
Nghiêm ảnh hiện (1983) ; Nguồn Thiên như huyễn (1984) ; Mật 
tông và kinh Đại thừa (1986) ; Trang Tôn kinh huyền hoặc I, II, II, 
7V (1966-1992) ; Ma tâm và Ma sự của người fu (2001), ông mất 
ngày mồng 4 tháng 4 năm Canh Thìn (07-05-2000) tại Hoa Kỳ, thọ 


198 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


82 năm, nguyên quán Hà Đông, trú quán Hoa Kỳ - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Nguyên Hồng (1934 - 2016) Cư sĩ, tiến sĩ, giáo sư, dịch giả, 
NNC Hán Nôm, NNC Phật học, ông tên thật là Lý Kim Hoa, sinh 
năm 1934, nguyên là tu sĩ PG xuất gia với HT Tâm Tịnh Huệ 
Chiếu- chùa Thiên Đức- Bình Định, pháp danh Nguyên Hồng. 
Ông. Năm 1946, ông được gởi ra Huế học tại PHĐ Báo Quốc. 
Năm 1952, thọ cụ túc ở giới đàn chùa Thiên Bình- Bình Định. 
Năm 1955-1957, ông vào học tại PHV Trung phần Hải Đức- Nha 
Trang. Năm 1959-1962, ông học đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 
1965-1971, ông du học ở Nhật Bản tốt nghiệp tiến sĩ đại học 
Tokyo. Về Phật sự, ông có những hoạt động: Từ 1962-1965, làm 
hiệu trưởng trường Trung học 8ô Đề Hữu Ngạn- Huế. Năm 1972- 
1975 làm Khoa trưởng Phân khoa Giáo dục và giảng dạy tại Viện 
đại học Vạn Hạnh. Năm 1975 ông về tại gia, giảng dạy tại Học 
viện PGVN tại Huế khóa II, tại TP Hồ Chí Minh khóa V và dạy 
tiếng Nhật trong các trường phô thông, các trường Phật học. Ông 
biên soạn tác phẩm: Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại (đông 
tác giả-2001) ; Giáo dục học Phật giáo (2004) ; Để hiểu văn hóa 
Nhật Bản (2006) ; Châu bản triểu Nguyễn (2003) ; Lược khảo PG 
Ấn Độ (1960) ; Di Đà Sớ Sao ; Pháp Bảo Đàn Kinh ; Kinh Pháp 
Hoa ; Lịch sử PGVN (đông biên soạn) ; Nhật ngữ Kinh Thương 
(2002) ; Một nét đặc sắc của Văn hóa Nhật Bản (2000) ; Dàn Bầu, 
nhạc khí dân tộc của Việt Nam (2000) ; Thành Thật Luận (2012) ; 
Từ điển Phật học Tuệ Quang (động biên soạn-2016)... ông mất 
ngày 27 tháng Chạp năm Át Mùi (05-12-2016) thọ 82 năm, nguyên 
quán Tuy Phước- Bình Định, trú quán Củ Chi- TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


Hu 


199 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Sư Nam Huân (1899 -1982), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, xuất gia năm 15 tuổi với HT Trần Sóc- trụ trì chùa Tổng 
Quản- Gò Quao- Rạch Giá, pháp danh Indathera Nam Huân. Năm 
21 tuổi, ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn Suvanna Ransì Khlang Oong 
do HT Tăng Pheêng làm Thầy tế độ. Trải qua 10 hạ, đến năm 
1930, ngài được chư tăng và Phật tử cử làm Phó trụ trì chùa Seri- 
Sua-S-Đây Tổng Quản. Năm 1944, HT Trần Sóc viên tịch, ngài kế 
thừa trụ trì tiếp nối sứ mạng hoằng dương Phật pháp. Năm 1960, 
ngài được cung thỉnh làm Thâày tế độ (HT Đàn đầu) trong giới đàn 
tại chùa Tổng Quản cho nhiều đệ tử xuất gia. Ngài xả báo thân 
ngày 15 tháng 8 năm 1982, thọ 83 năm,62 tuổi đạo, nguyên quán 
trú quán Rạch Giá- Kiên Giang - ieo Danh Sol cung cấp 


- Thích Thanh Huân, Thượng tọa, thế danh Phan Nhật Huân, sinh 
năm 1967, Phó VP [TW GHPGVN, trụ trì chùa Pháp vân- Hà 
Nội, nguyên quán Thanh Hà- Hải Dương, trú quán Hà Nội. 


- Bùi Tường Huân, Cư sĩ, giáo sư, chính trị gia. Tiến sĩ Luật khoa. 
Du học tại Pháp về nước làm Luật sư và giảng dạy ở khoa Luật ở 
đại học Huế. Trong pháp nạn 1963, ông đấu tranh tích cực và sát 
cánh với Tăng ni Phật tử chống lại chính phủ Ngô Đình Diệm, ông 
bị bắt đến khi cuộc cách mạng 1-11-1963 thành công, ông cùng 
mọi người mới được thả ra. Năm 1964-1966, ông làm Viện trưởng 
Viện đại học Huế, đồng thời làm 7( ống trưởng Bộ Giáo Dục trong 
chính phủ Nguyễn Khánh. Ông là thành viên PG khối Ân Quang 
do HT Thích Trí Quang làm lãnh tụ. Vào những ngày cuối cùng 
của chế độ Sải Gòn, ông được tiễn cử tham chính trong nội các Vñ 
Văn Mẫu làm Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng. Sau 
ngày giải phóng, ông đi cải tạo đến năm 1979 được trở về nhà, 
sống ở TP Hồ Chí Minh cho đến cuối đời, nguyên quán Thừa 
Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Thị Huê (1949 -1966), tự Nguyễn Thi, sinh ngày 24-9- 


200 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1949 tại Sài Gòn. Từ nhỏ cô thường hay mua cá phóng sinh nhờ 
học hỏi giáo lý Phật Đà và áp dụng vào cuộc sống. Năm 1963, PG 
lâm vào pháp nạn, ngoài thời giờ đi chùa nghe thuyết giảng và thọ 
Bát Quan Trai, cô đã tham gia tuyệt thực, biểu tình, bãi khóa cùng 
các anh chị em học sinh khác, lên án chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị 
tôn giáo. Năm 1964, Quốc trưởng VNCH ký sắc lệnh cho phép 
Giáo hội quyên tiền xây dựng ngôi Việt Nam Quốc Tự, cô đã sớm 
có mặt trong đội tình nguyện quyên góp, đem số vàng đi khắp nơi, 
góp phần công đức nhỏ nhoi của mình cho sự nghiệp phát triển PG 
có một trung tâm PG Việt Nam thống nhất đầu tiên. Ngày 26-4- 
1964 là ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng, nhưng sang năm 1965 
đã manh nha báo hiệu sự chia rẽ sâu sắc, bởi âm mưu cướp đoạt 
mảnh đất trong tay Giáo hội từ chính quyền, làm trụ sở của bà Ngô 
Đình Nhu cho phong trào Phụ nữ Liên Đới của bà. Ngày 29-8- 
1966, cô đến Viện đại học Vạn Hạnh đóng học phí vào /rường 
Thanh niên Phụng sự xã hội. Sau đó, về chùa Ấn Quang lễ Phật và 
dò xem thông báo của Viện Hóa Đạo, rồi lên thăm Thượng tọa Trí 
Quang đang tuyệt thực, thấy ngài thoi thóp đến não lòng. Gần 
chiều, cô về Cô nhỉ viện Quách Thị Trang- phía sau lưng Việt Nam 
Quốc Tự thăm các em cô nhi và quyết định đêm đó ở lại với các 
em. Đến 02 giờ sáng ngày 30-8-1966 (đúng Rằm tháng Bảy năm 
Binh Thìn), cô lặng lẽ đi qua vườn chùa, vào khuôn viên Việt Nam 
Quốc Tự , tự mình châm ngọn lửa thiêu thân, nói lên tiếng nói bảo 
vệ Hiến chương và phản đối âm mưu chiếm mảnh đất thiêng liêng 
này. Năm đó cô vừa tròn 17 tuổi. Sáng ra, chính quyền đã nhanh 
chân cướp xác cô biệt tích, cô nguyên quán trú quán Sài Gòn. Năm 
1967, GHPGVNTN đã tấn phong cô là Thánh tử đạo - /ieo Dương 
Kinh Thành sưu khảo 


- Thích Bảo Huệ (1935 -1985), Hòa thượng, pháp danh Đồng Trí, 
pháp tự Thanh Minh, pháp hiệu Bảo Huệ, đời 43 tông Lâm Tế, thế 
hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn Đình 
Khả, sinh năm Ất Hợi (1935) tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, 
Quảng Nam. Xuất gia năm 1958 với HT Thích Trí Hữu tại chùa 


201 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Linh Ứng, thọ Tỳ kheo năm 1962. Năm 1963, ngài là một trong 
những nhà lãnh đạo Phật giáo tranh đấu tại tỉnh Bình Tuy. Năm 
1964 khai sơn chùa Quang Minh tại xã Võ Xu, quận Hoài Đức, 
Bình Tuy. Năm 1966 tranh đấu chống Thiệu Kỳ và bị đày Côn Đảo 
3 năm. Năm 1969 trụ trì chùa Long Thọ và giữ chức vụ Chánh đại 
diện GHPGVNTN huyện Long Khánh. Năm 1975, ngài bị bắt 
giam tại trại K3 Long Khánh và mất tại đây vào ngày I7 tháng 7 
năm Ất Sửu (1985), trụ thế 51 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng 
Nam, trú quán Đồng Nai - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Bửu Huệ (1914 -1991), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Ba, năm 1938 xuất gia với HT Pháp Long- chùa Thiên Phước- 
Tân Hương, pháp danh Tâm Ba, pháp tự Nhựt Quang, pháp hiệu 
Bửu Huệ, nối pháp dòng Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 43. Năm 
1950, ngài theo học PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang. Năm 1954, 
ngài học xong Cao đẳng Phật học và xin quy ẩn tịnh tu trong 10 
năm. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập, ngài làm Giám viện 
PHV Trung đăng Huệ Nghiêm. Năm 1970, ngài làm Phó viện 
trưởng PHV Cao đăng Huệ Nghiêm. Năm 1974, ngài kiêm Phó 
Đồng lý Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang và Trưởng ban Quản 
trị cơ sở Huệ Nghiêm. Ngài viên tịch tại chùa Huệ Nghiêm ngày 
27 tháng 10 năm Tân Mùi (02-12-1991), thọ 78 năm và 42 hạ lạp, 
ngài nguyên quán Bến Tranh- Tiền Giang, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Nữ Diệu Huệ (1895 -1965), Ni trưởng, là chị ruột với Ni 
trưởng Diệu Không, là mẹ của giáo sư Nguyễn Phúc Bửu Hội, Ni 
trưởng Diệu Huệ và Diệu Không tích cực chống đối chính sách 
chính sách kỳ thị tôn giáo và ngược đãi Phật giáo của chính quyền 
Ngô Đình Diệm. Ngày 23-71963, NI sư ở chùa Xá Lợi, phát 
nguyện tự thiêu để phản đối chính quyền. Ngày 20-8-1963, trong 
Cuộc tổng tấn công vào chùa Xá Lợi, NI sư cũng bị bắt chung với 
HT Thích Tịnh Khiết đưa vào quản thúc tại bệnh viện Cộng Hòa. 
Giáo sư Bửu Hội con bà đã đề nghị Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn 


202 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


sang Việt Nam xem xét vấn đề Phật Giáo, Ni trưởng nguyên quán 
trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia 
Định 


- Định Huệ, Cư sĩ, NNC Phật học, giáo sư, dịch giả, tác gia, 
nguyên là tu sĩ PG pháp hiệu Thích Định Huệ, sinh năm 1945, sau 
về tại gia làm việc tại Ngân hàng Thương mại Á Châu và là NNC 
Phật học, tham gia giảng dạy, là Giám đốc giáo vụ- Trung tâm 
Nghiên cứu dịch thuật Huệ Quang- Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, tác phẩm: 7 tưởng và phong cách thiển tông ; Quá trình 
hình thành Đại tạng kinh chữ Hán ; Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật 
Tam muội (2008) ; Ngự chế Vạn Thiện Đồng Quy tập ; Vận dụng 
Phật pháp nghiên cứu Phật pháp ; Kho Báu Nhà Thiền (1991) ; Ba 
Pháp Ấn , nguyên quán Mỹ Tho, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Nữ Giác Huệ (1889 -1968), Ni trưởng, thế danh Trương 
Thị Như Tịnh, con gái của Hiền Lương Hầu Trương Như Cương. 
Năm 1904, kết hôn với Hoàng tử Bửu Đảo con vua Đồng Khánh. 
Năm 1913, lên chùa Tây Thiên xin xuất gia, được pháp danh 
Thanh Y, pháp tự Giác Huệ, pháp hiệu Như Đạm. Năm 1916 lập 
thảo am hiệu là Hoa Nghiêm Các và tu học tại đây. Năm 1962, vì 
đã lớn tuổi nên Ni trưởng lên tu học với Ni chúng chùa Sư nữ Diệu 
Viên cho công viên quả mãn, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Giải Huệ (1917 -1987), Ni trưởng, xuất gia với HT 
Chơn Tích-Huệ Hải chùa Quang Lộc, pháp danh Như Huyền, pháp 
tự Giải Huệ, thế danh Nguyễn Thị Bích. Năm 1945-1954, Ni 
trưởng tham gia tích cực trong PG Cứu quốc liên khu 5 và trụ trì 
chùa Long Sơn do Khuôn hội Tịnh Độ hiến cúng. Năm 1945, NI 
trưởng ra Huế tham học tại Ni viện Diệu Đức trong 6 năm. Năm 
1960, Ni trưởng về lại tỉnh nhà xây dựng chùa Tịnh Nghiêm, đây 
là ngôi chùa Sư nữ đầu tiên của PG Quảng Ngãi. Năm 1963, Ni 
trưởng làm Đặc ủy xã hội kiêm Thũ quỹ Ban đại diện PG tỉnh 
Quảng Ngãi. Năm 1964, là Giám đốc Trung tâm Bảo trợ thiếu nhi 


203 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


PG tỉnh. Năm 1970, lập chùa Tịnh Nghiêm 2 tại huyện Tư Nghĩa, 
nguyên quán trú quán Tư Nghĩa Quảng Ngãi - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Minh Thông Hải Huệ (1813 -1903), Hòa thượng, tổ sư, không 
TÕ nguyên quán, theo truyền khẩu, ngài gốc miền Trung, một vị 
quan triều đình nhà Nguyễn hoạt động chống Pháp, bị phát hiện và 
trốn vào Nam xuất Ø1a VỚI thiền sư Tiên Bốn Tịnh Căn, sau đó y 
chỉ với thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh. Trụ trì Kim Cang Tự- Bình 
Thảo- Biên Hòa. Khai sơn Linh Thứu Tự, khai sơn Linh Sơn Tự, 
khai sơn Tân Phước Tự, khai sơn trụ trì Thiên Phước Cô Tự- Lấp 
Vò- Đồng Tháp, trụ trì Bửu Lâm Cô Tự- Cao Lãnh- Đồng Tháp, 
trụ trì Sắc tứ Tam Bảo Tự- Rạch Giá, trụ trì Sắc tứ Tam Bảo Tự- 
Hà Tiên- Kiên Giang, Linh Quang ở Long Hòa, Phước An tự ở 
Thới An Đông (Cần Thơ)... Ngài có công lớn trong việc xây dựng 
cơ sở tự viện Phật giáo, giáo dục đào tạo Tăng tài... Tất cả những 
nơi dừng chân của ngài trụ trì, đều là nơi truyền bá tư tưởng yêu 
nước, truyền dạy võ nghệ, giúp binh lương cho các chí sĩ yêu nước 
chống Pháp, liên quan đến những vị anh hùng Phật tử Nguyễn 
Trung Trực, Trần Văn Thành, Quản cơ Thiên Hộ Dương, Đốc binh 
Nguyễn Tấn Kiều, Lãnh binh Cân (Thiền sư Minh Mai Phương 
Danh- sư đệ của ngài)...Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa 
thượng giới đàn Tiền Giác Hải Tịnh năm Kỷ Hợi ngày mồng 07 
tháng 02 (18-03-1899) tại Tổ đình Thiên Phước- xã Tân Bình- tổng 
An Phú- huyện Long Xuyên- tỉnh An Giang (nay thuộc xã Hội An 
Đông, huyện Lắp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1893, ngài đứng ra tổ 
chức tang lễ cho thiền sư Hải Huệ hiệu Chân Giác đạo nhân (Hòa 
thượng tô Mẹ Nội) tại tổ đình Phước Lâm Cổ Tự- Sa Đéc và Đức 
Long Cổ Tự- làng Tân Dương- Lai Vung. Ta bà quả mãn, hóa 
duyên ký tất, ngài an nhiên viên tịch vào ngày mồng 4 tháng § năm 
Quý Mão (24-09-1903). Theo truyền tụng răng sau khi ngài viên 
tịch, báo thân được tiến hành hỏa thiêu theo nghi thức Phật giáo 
Nam tông, một hiện tượng lạ xuất hiện khi có một ngón tay trỏ của 
thiền sư không bị cháy, dù sau đó được thiêu thêm nhiều lần nữa. 
Sự kì diệu này đã dẫn đến một cuộc tranh giành giữa các chư tăng 
của các chùa do thiền sư lập, về việc muốn được chôn cất báo thân 
của Ngài. Tại chùa Thiên Phước chỉ lưu giữ một ngón tay trỏ được 
thờ phía trước chùa, chùa Bửu Lâm, Cao Lãnh và chùa Linh Thứu, 


204 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Lấp Vò đều có xây tháp vọng để thờ ngài - heo Thích Vân Phong 
biên khảo ‹ 
- Thích Nữ Huyện Huệ (1924 -2015), Ni trưởng, dòng Lâm Tê 
Gia Phố đời 41, thế danh Huỳnh Thị Chín, xuất gia năm 15 tuổi 
với Sư cụ Diệu Tịnh- chùa Bình Quang- Phan Thiết, pháp danh 
Nhựt Định, pháp tự Huyền Huệ. Năm 1942, Người vào học tại 
Phật học Ni viện chùa Kim Sơn- Phú Nhuận. Năm 1944, Người 
được thọ đại giới tại giới đàn chùa Bình Quang, sau đó vào an cư 
tại chùa Hội Sơn- Thủ Đức học Luật Tứ Phần Tỳ kheo mi với ÑI 
trưởng Diệu Thanh giảng dạy. Năm 1945, Người trở về chùa Bình 
Quang tu học, nhưng phải di tản vì chiến tranh, đến khi trở về thì 
chùa đã bị đốt cháy do đạn bom. Người và các huynh đệ chung tay 
xây dựng lại ngôi Tam bảo Bình Quang NI tự. Năm 1947, HT 
Hành Trụ khai mở Ni trường chùa Tăng Giảà- Quận 4, Người vào tu 
học nơi đây 3 năm. Năm 1952, Ni trường Dược Sư được thành 
lập, Người lại vào đây tu học và làm Giám thị. Năm 1956, đại hội 
thành lập NI Bộ Nam Việt tại chùa Huê Lâm, Người được tín 
nhiệm giữ chức Tổng thư ký Ban Quản trị Ni Bộ Nam Việt. Năm 
1963, Người được mời về trụ trì Hải Ấn Ni tự- Phan Thiết. Năm 
1970, Người được chỉ định chấp bút soạn thảo điều lệ nội qui của 
Ni Bộ Bắc Tông Việt Nam. Năm 2009, Người là giáo phẩm cao 
cấp Chứng minh trong Phân ban Ni giới Việt Nam- thuộc Ban 
Tăng sự TW GHPGVN. Ni trưởng dịch thuật các tác phẩm: Kinh 
Bách Dụ ; Duy Thức Chương (1990) ; Bát Thức Quy Củ Tụng 
Trang Chú (1992) ; Luật Tứ Phần (1996) ; San Bồ Thọ Chư Giới 
Đàn Ni Tập (2000) ; Tỳ Kheo Ni Giới Bồn ; Duy Thức Tam Thập 
Tụng ; Thành Duy Thức Luận ; Kinh Nhật Tụng ; Nghỉ Thức An 
Cư- Tự Tứ. Ni trưởng xả báo thân ngày Răm tháng 7 năm Ất Mùi 
(28-08-2015) thọ 92 năm, 71 hạ lạp, tháp lập tại khuôn viên tổ đình 
Hải Ấn, nguyên quán trú quán Phan Thiết- Bình Thuận - /Jheo ứ 
liệu tổ đình Hải Ấn soạn 


- Thích Như Huệ (1934 -2016), Hòa thượng, Trưởng lão, pháp 
danh Như Huệ, pháp tự Giải Trí, pháp hiệu Trí Thông, đời 41 tông 


205 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Lâm Té, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Phạm 
Huệ, sinh năm 1934 tại làng Câm Phô, Hội An. Xuất gia với Hòa 
thượng Thiện Quả tại chùa Chúc Thánh, học tăng PHĐ Nam Việt, 
Giảng sư tỉnh hội Quảng Nam (1960). Là một trong Tứ trụ của 
phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 tại Quảng Nam. Phó Đại 
diện ngoại vụ GHPGVNTTN tỉnh Quảng Nam, Giám đốc trường Bồ 
Đề Quảng Nam, trụ trì chùa Pháp Bảo- Hội An. Hòa thượng sang 
định cư tại Úc năm 1982 và khai sơn chùa Pháp Hoa- Nam Úc. 
Hòa thượng là Hội chủ GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan 
qua nhiều nhiệm kỳ. Năm 2015, Hòa thượng được cung thỉnh 
Chứng Minh đạo sư của Giáo hội. Hòa thượng viên tịch ngày I9 
tháng 5 năm Bính Thân (2016), thọ 83 tuổi. Đệ tử của ngài có các 
vị như: HT Thích Hạnh Đức, HT Thích Hạnh Niệm... Ngài nguyên 
quán Quảng Nam, trú quán Úc Đại Lợi - heo Thích Như Tịnh sưu 
khảo 


- Thích Phát Huệ (1917 -2008), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Nguyễn Văn Tượng, xuất gia năm 13 tuôi với 
HT Thiện Hòa- chùa Phược Long- Cái Tàu Hạ- Sa Đéc, được pháp 
danh Chơn Phát, pháp hiệu Phát Huệ. Năm 1930, ngài học tại PHĐ 
Gia giáo chùa Vạn An do HT Chánh Thành giảng dạy. Năm 1937, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Long Thạnh- Vĩnh Long. Năm 
1949, ngài kế thế trụ trì chùa Long Hòa- Vĩnh Long và cầu pháp 
với HT Chánh Quả- chùa Kim Huê- Sa Đéc. Năm 1959, ngài làm 
Thư ký Liên đoàn Phật giáo Tăng già Nam Vïệr- huyện Châu 
Thành- Vĩnh Long và tham dự khóa Như Lai Sứ Giả- chùa Pháp 
Hội Sài Gòn. Năm 1965, ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN 
tỉnh Vĩnh Long. Năm 1985, ngài làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh 
Vĩnh Long. Năm 1998, ngài dược cung thỉnh làm Thành viên Hội 
đồng Chứng minh GHPGVN và Chứng minh tỉnh hội PG Vĩnh 
Long. Ngài xả báo thân ngày 23 tháng 7 năm Mậu Tý (23-08- 
2008) thọ 91 xuân, 70 hạ lạp, nguyên quán trú quán Vĩnh Long - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


206 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Phổ Huệ (1870 -1931), Hòa thượng, ngài họ Trần, xuất 
gia năm 18§2 với HT Từ Mẫn- chùa Tịnh Lâm- Phù Cát- Bình 
Định, pháp hiệu Phổ Huệ. Ngài kế thế trụ trì chùa Tịnh Lâm. Năm 
1908, ngài được thỉnh vào hoàng cung thuyết pháp, nên được gọi 
là Pháp sư Phổ Huệ. Năm 1901-1926, ngài kết tâm giao với HT 
Tra Am-Viên Thành qua tài thơ văn trao đổi giữa hai ngài. Năm 
1927, ngài đến chùa Phi Lai ờ Châu Đốc và làm thơ khen tặng chí 
khí của HT Chí Thiền. Ngài là một bậc danh Tăng thời kỳ tiền 
chấn hưng với những bài thơ tài hoa để lại đời. Ngài xả báo thân 
tại chùa Tịnh Lâm năm 1931, thọ 61 năm với 40 hạ lạp, bảo tháp 
lập nơi chùa Bảo Phong mà ngài đã sáng lập, nguyên quán trú quán 
Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Phước Huệ (1875 -1963), Hòa thượng, pháp danh Ngộ 
Tánh, pháp tự Hưng Long, pháp hiệu Phước Huệ, đệ tử HT Viên 
Giác- chùa Hải Đức- Nha Trang. Năm 1899, ngài lập một thảo am 
để tu trì và phụng thờ song thân, hiệu là Hải Đức Am. Năm 1904, 
ngài trụ trì chùa Kim Quang- An Cựu. Năm 1914, ngài trở lại Nha 
Trang trùng tu chùa Hải Đức trở thành danh thắng. Năm 1924, 
ngài làm Đường đầu Hòa thượng tại giới đàn Nha Trang. Năm 
1934, ngài về Quảng Trị kêu gọi trùng tu tổ đình sắc tứ Tịnh 
Quang. Năm 1941-1945 ngài làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng giả 
tỉnh Thừa Thiên nên ngài được tôn kính là Ôn Hải Đức, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Nha Trang, Thừa Thiên - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Phước Huệ (1922 -2012), Hòa thượng, pháp hiệu cũ 
Thích Tắc Phước, sơn môn Thiên Thai Giáo Quán Tông Việt Nam 
đời 23, thế danh Trần Văn Cảnh, xuất gia năm 13 tuổi với HT Đạt 
Đức- chùa Thiền Tôn- Thủ Đức, pháp danh Lãng Điền, pháp tự 
Tắc Phước, pháp hiệu Phước Huệ. Năm 1945, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Tôn Thạnh do HT Liễu Thoàn làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1946, ngài học tại PHĐ Liên Hải- Chợ Lớn. Năm 1951, 
ngài học tại PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang. Năm 1956, ngài làm 


207 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Đốc giáo kiêm giáo sư PHĐ Nam Việt. Năm 1963, ngài làm Tổng 
thư ký phái đoàn Gïáo hội Tăng già Nam Việt tham dự đại hội 
thành lập GHPGVNTN. Năm 1964, ngài là Chánh đại diện PG 
miền Huệ Quang kiêm Ủy viên Nghi lễ thuộc Tổng vụ Pháp sự 
GHPGVNTN. Năm 1973, ngài làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng 
sự GHPGVNTN. Ngài đã kiến lập những ngôi chùa như: Chùa 
Thiền Tôn 2- Giồng Ông Tố- Thủ Đức ; Chùa Phước Huệ- Trảng 
Bom- Biên Hòa ; Chùa Phước Thạnh- Rạch Ròi- Long Xuyên ; 
Chùa Quảng Đức- Long Xuyên ; Chùa Bửu Long- Mỹ Luông- An 
Giang ; Niệm Phật Đường Phước Huệ- Australia ; Chùa Phước 
Huệ- Australia... Năm 1980, ngài sang định cư tại Úc Châu và khai 
sơn nhiều ngôi chùa khác trên đất Úc. Ngài xả báo thân ngày mồng 
6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (28-01-2012) thọ 91 năm, 70 hạ 
lạp, nguyên quán Thủ Đức- Gia Định, trú quán Úc châu - xem fhêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Quốc sư Phước Huệ ( 1869 -1965) ), Hòa Thượng, hiệu Chơn 
Luận-Phước Huệ, Tăng cang chùa Thập Tháp, thế danh Nguyễn 
Tấn Giao, xuất gia năm 1881 tại chùa Thập Tháp với HT Minh Lý- 
Chí Tịnh, được ban pháp hiệu Phước Huệ. Năm 1894, ngài trụ trì 
Phổ Quang- Tuy Phước. Năm 1901, ngài được triều đình ban giới 
đao độ điệp làm Tăng cang chùa Thập Tháp. Năm 1908, ngài được 
mời vào triều đình thuyết pháp, nhân đó ngài mở khóa giảng kinh 
tại chùa Trúc Lâm. Các đời vua kế tục cũng đều mời ngài vào cung 
thuyết pháp, nên được tôn xưng là Quốc sư. Năm 1929, HT Giác 
Tiên mở Phật học đường chùa Trúc Lâm, đã vào tận chùa Thập 
Tháp cung thỉnh ngài ra làm chủ giảng. Năm 1932, trong phong 
trào chân hưng PG, ngài và các bậc tôn túc đất Thần kinh thành lập 
hội 4n Nam Phật học. Năm 1937, ngài về trụ trì chùa Thập Tháp 
và làm Đốc giáo cho Phật học đường chùa Long Khánh- Quy 
Nhơn. Ngài còn khai sơn chùa Phước Long-Tây Sơn, nguyên quán 
trú quán Bình Định, - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Trừng Trữ Quảng Huệ (1829 -1§87) Hòa thượng, dòng Lâm Tế 


208 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Chánh Tông đời 42, thế danh Tô Ngọc Trữ, xuất gia âu niên với 
HT Thanh Lợi Minh Đức- chùa Phước Lâm- Cai Lậy- Mỹ Tho, 
pháp danh Trừng Trữ, pháp hiệu Quảng Huệ. Khi tổ Tiên Giác Hải 
Tịnh về trụ trì chùa Tây An- Châu Đốc, ngài đến cầu pháp với tổ, 
được ban pháp danh là Minh Trữ. Sau thời gian tu học ở chùa 
Phước Lâm, ngài về quê nhà trụ trì chùa Hoàng Long- Giồng Tre- 
Cai Lậy. Từ năm 1859-1867, chiến tranh loạn lạc, dịch bệnh xảy 
ra, dân chúng chết rất nhiều, ngài dùng nước lạnh và lá Bồ đề chú 
nguyện rồi cho uống, nhờ vậy mọi người thoát chết rất nhiều, dân 
chúng quanh vùng rất kính phục ngài. Tổng đốc Trần Bá Lộc 
(1839-1899) nghe tiếng ngài tìm cách mua chuộc, ngài không 
muốn hợp tác, lặng lẽ rút vào rừng sâu ở Ngọn Chà Là- xã Mỹ 
Phú, lập Am Phước Hội đề ấn tu. Khi biết hóa duyên sắp mãn, ngài 
trở về chùa Phước Lâm đảnh lễ tổ sư và giáo huấn đệ tử. Ngài 
viên tịch ngày 17 tháng 9 năm Định Hợi (1887) thọ 59 năm. Môn 
đồ lập tháp ở khuôn viên chùa Phước Lâm, nguyên quán trú quán 
làng Bình Phú-Cai Lậy- Mỹ Tho - /heo Cự sĩ Minh Thông biên 
khảo 


- Thích Thiện Huệ (1948 -1966), Sa di, Thánh tử đạo, thế danh 
Nguyễn Lang, xuất gia năm 1964 với HT Từ Viên- chùa Từ Ân- 
Tuy An, pháp danh Quảng Trí, pháp tự Thiện Huệ. Năm 1965 vào 
trú xứ tu học ở chùa Tu Bông-Nha Trang. Năm 1966, thọ Sa di 
giới với HT Thiên Sơn- chùa Tu Bông. Trong pháp nạn PG 1966, 
thầy đã tự thiêu tại Gò Giếng Nước Nóng, ấp Tân Phước, xã Vạn 
Phước, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào buổi trưa ngày 13-04- 
1966, đề lại 3 bức thư nói lên nguyện vọng của thầy, nguyên quán 
Tuy An-Phú Yên, trú quán Ninh Hòa-Khánh Hòa - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thiện Huệ, Hòa thượng, ấu niên xuất gia, thế danh Huỳnh 
Văn Tấn, sinh năm Tân Ty (1942), trụ trì đời thứ sáu tô đình 
Phước Hưng Cổ Tự, từng thí giới cho các Đại giới đàn với ngôi vị 
Tôn chứng A xà lê, Giáo thọ A xà lê, Yết Ma A xà lê, Đàn đầu 
Hòa thượng, nguyên Trưởng BTS Phật giáo Đồng Tháp, hiệu 


209 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trưởng trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, Ủy viên HĐTS 
Trung ương GHPGVN, Chứng minh BTS PG Đồng Tháp. Ngài 
chuyên thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vị danh tăng nôi tiếng 
trì giới, hiếu thảo song thân, nguyên quán, trú quán Sa Đéc- Đồng 
Tháp - ứheo Thích Ván Phong sưu khảo 

- Thích Từ Huệ (1910 -1997), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái 
Khất sĩ Việt Nam, thế danh Tạ Văn Phụng, xuất gia năm 1947 với 
tổ Minh Đăng Quang- chùa Linh Bửu- Mỹ Tho, pháp danh Từ 
Huệ. Năm 1950, ngài khai sơn tịnh xá Mỹ Đức, và có công thành 
lập rất nhiều ngôi tịnh xá khắp miền Nam. Năm 1951, ngài tham 
gia Giáo hội Tăng già Nam Việt và là Thành viên Giáo hội Tăng 
giả Toản quốc, đại diện cho hệ phái Khất sĩ hòa nhập vào PGVN. 
Năm 1964, ngài là Thành viên GHPGVNTN tỉnh Định Tường. 
Đặc biệt, ngài thành lập nghĩa trang miễn phí cho người nghèo và 
một lò thiêu tại khuôn viên chùa Pháp Bảo- Mỹ Tho. Năm 1992, 
ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN, tác 
phẩm: Thuốc Nam gia truyền (3 tập ), ngài xả báo thân ngày 27 
tháng 6 năm Định Sửu (31-07-1997) thọ 88 năm, 50 tuổi đạo, 
nguyên quán trú quán Mỹ Tho-Tiền Giang - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Phan Văn Hùm (1902 -1946), học giả, nhà văn, triết gia, bút 
danh Phù Giao, ông đỗ Cao học Triết tại đại học Sorbon-ParIs và 
giảng dạy tại Toulouse-Pháp, ông về Sài Gòn năm 1933, hợp tác 
với các đồng chí ra tờ La Le (Tranh đấu), chủ bút tờ Đồng Nai 
và viết khá nhiều tác phẩm. Ông bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo, trở 
về ông bị an trí ở Tân Uyên, nơi đây ông viết tác phẩm PG ra mắt 
ngày 27-5-1942: "Phật giáo Triết học", ân hành tại Đông Dương 
ân quán - Hà Nội. Ông bị địch giết hại năm 1946, nguyên quán trú 
quán Lái Thiêu-Bình Dương - £heo frang nhà www. Wikipedia 


- Lâm Hùng (1947 -1974), Đại đức, liệt sĩ, sinh năm 1947, tại ấp 
Vĩnh Đăng, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang. Năm 1964, song thân cho phép ngài đến chùa Cù Là Cũ, ấp 
Vĩnh Niên, xã Vĩnh Hòa Hiệp để tu học theo truyền thống Khmer. 


210 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Năm 1967, ngài thọ Tỳ kheo giới với HT Danh Tắấp, đàn giới tổ 
chức tại bổn tự Cù Là Cũ. Ngài được giao trọng trách Phó trụ trì 
Cù Là Cũ vào ngày 16 tháng 3 năm 1972. Sau đó, được tập thể Sư 
sãi bầu làm Ủy viên Hội Đoàn Kết Sư sãi Yêu nước huyện Châu 
Thành, do sư Danh Mây là Hội trưởng và trực tiếp lãnh đạo các Sư 
sãi bốn Tự viện : chùa Cù Là Cũ, chùa Cù Là Mới- Rạch Sỏi, chùa 
Chung, chùa Giục Tượng. Nhờ có học và biết nghiệp vụ Y tá 
chuyên môn, ngài chăm sóc, trị liệu cho bà con Khmer và các bạn 
đồng liêu của mình. Ngài nhớ lại một việc hãi hùng đó là vào lúc 
16 giờ 16 tháng 10 năm 1965 : “Bọn giặc Mỹ Ngụy dùng máy bay 
ném bom xuống chùa Đường Xuông, xã Định Hòa, huyện Gò Quao 
làm trên 300 vị Sư sãi, đồng bào Khmer chết và bị thương, trong 
đó có Hòa thượng Danh Kim trụ trì Chùa Thanh Gia”. Tù đó, 
nhiều cuộc biểu tình đấu tranh đòi địch phải đền bồi sinh mạng, tài 
sản của nhân dân và Sư sãi. Ngài tham gia Cách mạng và làm 
thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành. Ngày 05 
tháng 6 năm 1974, bọn cảnh sát ngụy bắt 10 vị Sư sãi đi dự lễ Hỏa 
táng nhục thân HT Danh Con tại chùa Klang Mương. Hôm sau, 
ngài cùng một số vị Sư sãi tập họp tại chùa Cà Lang để đấu tranh 
đòi bọn chúng trả tự do cho 10 vị Sư, nhưng bọn chúng đã giải các 
vị Sư về quận Kiên Thành. Một cuộc họp đặc biệt tại phòng của 
Đại đức Danh Kê vào lúc 20 giờ ngày 08/6/1974, ngài triệu tập Sư 
sãi đại điện các chùa đề lãnh đạo cuộc đấu tranh tranh trực diện với 
đối phương. Hội nghị đã quyết định lực lượng các Sư sãi trong 
toàn tỉnh gồm 71 chùa cùng nhau tiến hành cuộc đấu tranh ngày 
10-6-1974, Ngài chịu trách nhiệm bốn chùa: Cù Là Cũ, Cù Là 
Mới, Rạch Sỏi, chùa Chung tham gia lực lượng biểu tình. Đúng 06 
giờ 45 phút bắt đầu xuất phát cuộc xuống đường do ngài dẫn đoàn 
biểu tình hơn 2 nghìn Sư sãi, hơn 600 đồng bào Việt, Khmer, đoàn 
biểu tình đi dọc lộ 12 từ Minh Lương theo hướng Rạch Sỏi đến 
dinh quận Kiên Thành. Bọn lính kéo ba dãi hàng rào thép gai chặn 
đường, đặt mìn ngăn đoàn biểu tình. nhưng Ngài cùng đoàn vẫn 
thản nhiên tiến bước. Nơi hàng rào thép gai, bọn chúng treo biến: 


211 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


“Vượt rào có quyển nồ súng”, nhưng đoàn vẫn không lùi bước. 
Khoảng 30 vị Sư vượt khỏi hàng rào thứ ba thì nhiều loạt súng 
trường và súng máy nỗ đữ đội. Ngài quy ngã sắp phía trước, nhưng 
vẫn gắng gượng dậy, dùng tay phải vẫy gọi đoàn biểu tình và dùng 
khí lực hô to khâu lệnh : “Hỡi chư vị Sư sãi yêu nước, cùng đoàn 
kết tiến lên đối phó với bọn cảnh sát quân cảnh”. Ngài trút hơi thở 
vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 năm 1974. Trụ thế 24 
Xuân, 7 Hạ an cư - /heo f liệu Danh tăng PG Nam Tông Khmer 


- Thích Ninh Hùng (1926 -2011), Hòa thượng, thiền phái Lâm Tế 
Hoa Tông đời 45, Tăng trưởng hệ phái PG Hoa Tông Việt Nam, 
thế danh Tăng Ninh Hùng, xuất gia năm 1933 với HT Thanh 
Thuyèn- chùa Đại Bi- Phúc Kiến- Trung Quốc, pháp danh Thường 
An, pháp tự Ninh Hùng, pháp hiệu Tịnh Trần. Năm 1935, ngài 
được biệt xuất thọ đại giới tại giới đàn chùa Trùng Khánh- Phúc 
Châu do HT Phổ Liên làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài được 
vào học tại PHV Cổ Sơn Pháp Giới- Phúc Kiến. Năm 1946, ngài 
sang Việt Nam làm Phó Tự chùa Ông Bồn- Quận 5- Chợ Lớn. 
Năm 1954, ngài khai sơn chùa Linh Quang- Chợ Lón. Năm 1961, 
ngài cùng HT Phước Quang lập Tịnh Quang Liên Xã, gây quỹ xây 
cât bệnh viện Quảng Đông. Năm 1963, ngài làm Giám viện chùa 
Nam Phổ Đà và thủ tọa Tây Thiển Tự- Phúc Kiễn. Năm 1968, ngài 
mở trường Tưởng Quang và Chân Y viện PG Hoa Tông, châm cứu 
bốc thuốc miễn phí, mua đất xây trường Chánh Giác cho con em 
người Hoa theo học. Năm 1973, ngài khai sơn chùa Bảo Quang- 
Đà Lạt. Năm 1975, ngài tham gia Ban Liên lạc PGŒ Yêu nước TP 
Hồ Chí Minh. Năm 2007, ngài được cung thỉnh làm Thành viên 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS Thành hội 
Phật giáo TP Hồ Chí Minh, Chứng Minh Ban Đại diện PG Quận ó, 
viện chủ chùa Nam Phổ Đà- Quận 6, ngài xả báo thân ngày 12 
tháng Giêng năm Tân Mão (14-02-2011) thọ §6 năm, 76 mùa an 
cư, nguyên quán Phúc Kiến- Trung Quốc, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 

- Thích Khánh Huy (1883 -1932), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Đạo 
Mẫn đời 39, thuở nhỏ học đạo ở chùa Phước Lâm- Cai Lậy, xuất 
gia năm 1899 với tổ Hải Lương Chánh Tâm- chùa Kim Cang- Tân 
An, pháp danh Như Huy, pháp hiệu Khánh Huy. Năm 1904, ngài 


212 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thọ đại giới tại giới đàn chùa Khánh Quới do HT Hải Lương 
Chánh Tâm làm Đường đầu truyền giới. Năm 1914, ngài trùng tu 
chùa Phước Lâm- Cai Lậy và lập giới đàn Báo ân. Ngài danh nhiều 
ngân khoản để khắc ván ¡in kinh lưu hành các bộ: Kinh Pháp Hoa ; 
Kinh Tam Bảo ; Thiên Môn Nhựt Tụng... Năm 1924, ngài lập thảo 
am kế bên chùa Phước Lâm, lấy tên là "7c Chỉ Tông" để chuyên 
tu, đến năm 1930, ngài nguyện nhập thất vĩnh viễn. Ngài xả báo 
thân ngày 12 tháng 10 năm Canh Tuất (1934) hưởng 52 năm, 32 
tuổi đạo, nguyên quán trú quán Cai Lậy- Tiền Giang - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Đồng Huy (1919 -2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 43, thế danh Phan Văn Đa, xuất gia năm 1938 với HT 
Hưng Từ- chùa Long Đoàn- Trà Cú- Bình Thuận, pháp danh Thị 
Lạc, pháp tự Hành Thiện. Năm 1943, ngài theo học ở PHĐ Lưỡng 
Xuyên- Trà Vinh. Năm 1945, ngài tham gia kháng chiến chống 
Pháp, đến năm 1955, trở về tu học tại chùa Phú Thạnh- Phú 
Nhuận, cầu pháp với HT Thiện Hòa và nhập học ở PHĐÐ Nam Việt- 
chùa Án Quang. Năm 1956, ngài thọ Tam đàn cụ túc tại chùa Pháp 
Hội do HT Hành Trụ làm Đàn đầu truyền giới và được ban pháp 
danh Đồng Huy, pháp tự Thanh Tùng, pháp hiệu Trí Thắng. Năm 
1960-1963, ngài được cử trụ trì Đại Tòng Lâm- Bà Rịa. Năm 1964, 
ngài theo học tại PHV Huệ Nghiêm. Năm 1970, ngài khai sơn tu 
viện Vạn Hạnh và khai khẩn 300 mẫu đất cấp phát cho Tăng mi có 
nơi tu hành. Năm 1972, ngài là Phó Ban đại diện GHPGVNTN 
tỉnh Phước Tuy kiêm Chánh đại diện PG quận Long Lễ và Chánh 
đại diện Khu tự trị PG Làng Vạn Hạnh. Năm 19686, ngài là Phó 
BTS PG tỉnh Đồng Nai kiêm Chánh đại diện PG huyện Châu 
Thành. Năm 1990, ngài là Phó giám đốc Đại Tòng Lâm kiêm 
Giám luật và sáng lập các chùa: Vạn Thiện, Vạn Phước, Vạn An, 
đồng thời khai khẩn thêm 20 mẫu trên sườn núi Thị Vải- Bà Rịa. 
Năm 1992, ngài làm Ủy viên HĐTS kiêm Trưởng BTS PG tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu. Năm 1997, ngài được tấn phong Thành viên Hội 
đồng Chứng minh GHPGVN và Trưởng ban Quản trị Đại Tòng 
Lâm. Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng trong đại 
giới đàn Thiện Hòa V (2006) và Thiện Hòa VI (2009) tổ chức tại 
Đại Tòng Lâm. Các bộ sách ngài đã phiên dịch là: Tứ Phẩn Luật 


213 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tạng 60 quyển; Luật Học 01 quyển; T1) Kheo Ni Sao 03 quyển; 
Luật Học Cương Yêu 01 quyên; Tỳ Kheo Giới Bôn Sớ Nghĩa 01 
quyỂn; Phạm Võng Lược Sở 10 quyền, Tỳ Kheo Tăng Sao. 03 
quyển; Luật Tứ Phân như thích; Yết Ma Đại Cương 0] quyển; 

Phật Học Diễn Giảng; Tỳ Kheo Giới Bồn Lược Giải 01 tập; Tỳ 
Kheo Ni Giới Bồn Lược Giải 0T tập... Ngài xả báo thân ngày 19 
tháng II năm Kỷ Sửu (03-01-2010) thọ 90 năm, 55 giới lạp, 
nguyên quán Quảng Nam, trú quán Bà Rịa Vũng Tàu - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 
- Thích Quang Huy (1932 - 1993), Hòa thượng, dòng Lâm Tê 
Liễu Quán đời 43, thế danh Đinh Văn Hương, xuấn gia năm 1945 
với HT Giác Hải- chùa Kim Sơn- Nha Trang, pháp danh Tâm 
Trung, pháp tự Hưng Quang, pháp hiệu Quang Huy. Năm 1958, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiên Bửu do HT Phước Huệ- 
chùa Hải Đức làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1960, ngài kế thế trụ 
trì chùa Kim Sơn- Nha Trang. Năm 1963, ngài trụ trì chùa Sắc tứ 
Khải Đoan, Năm 1985, ngài làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk 
Lăk, ngài xả báo thân ngày mông 3 tháng 10 năm Qý Dậu (16-11- 
1993) thọ 61 năm, 40 tuổi đạo, nguyên quán Khánh Hòa, trú quán 
Dak Lak - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Trần Huỳnh ( ? - ? ), Cư sĩ, nhà báo, ông là một cây bút tiễn bộ. 
Năm 1935, tạp chí Duy Tâm được Thống đốc Nam kỳ ký lệnh số 
604S cho phép hội Lưỡng Xuyên Phật học xuất bản, ông được mời 
làm quản lý rồi chủ bút tạp chí Duy Tâm. Ngoài ra, ông có biên 
soạn và xuất bản bộ Phật học giáo khoa (2 quyền). Năm 1937, ông 
chuyển sang làm chủ bút tờ Pháp Âm của hội Tịnh độ Cư sĩ, 
nguyên quán Sa Đéc, trú quán Sóc Trăng. 

- Trừng Tĩnh Tịnh Huyền (1875 -? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, thế danh Công Tôn Ưng Phục, xuất gia năm 
1897 với ngài Thanh Thái Phước Chỉ- chùa Tường Vân- Huế, pháp 
danh Trừng Tĩnh, pháp tự Nhất Tâm, đắc pháp năm 1920 được 
pháp hiệu Tịnh Huyền. Ngài tìm đến vùng núi Tuần, lập thất ân tu, 
sau trùng tu thành chùa hiệu là Cấp Có. Ngài còn khai sơn Niệm 
Phật Đường Bằng Cư ở xã Lại Bằng. Ngài thị tịch tại đây, chỉ còn 
long vị, không rõ năm mất, tháp lập ở khuôn viên chùa Cấp Cô- 


214 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nam Hòa, Ngài nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - heo Chư 
tôn Thiên đức&Cưự sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


Hưng 


- Thích Huệ Hưng (1917 -1990), Hòa thượng, Thiền sư, Luật sư, 
thế danh Nguyễn Thanh Châm, xuất gia với HT Chánh Thành- 
chùa Vạn An- Sa Đéc, pháp danh Ngộ Trí, pháp tự Huệ Hưng. 
Năm 1945, ngài vào PHĐ Lưỡng Xuyên được 6 tháng thì trường 
đóng cửa, ngài về học với HT Hành Trụ ở chùa Long An- Sa Đéc. 
Năm 1947, ngài học ở PHĐ Liên Hải- Sài Gòn. Năm 1951, ngài 
giảng dạy tại PHĐ Giác Nguyên và dịch thuật kinh điển. Năm 
1954, ngài dạy tại PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang. Năm 1956, 
ngài trụ trì chùa Kim Huê- Sa Đéc và dạy PHĐ Phước Hòa- Trà 
Vinh. Năm 1962, ngài khai sơn thiền viện Tập Thành- Bà Chiều. 
Năm 1966-1969, ngài làm Giáo thọ sư Cao đẳng Phật học viện 
Huệ Nghiêm. Năm 1970 khai sơn tu viện Huệ Quang. Năm 1974, 
ngài là Tổng lý Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang. Năm 1982, là 
Phó BTS THPG TP Hồ Chí Minh. Năm 1984 là Trưởng ban 
Chuyên môn Viện NCPH Việt Nam kiêm Hiệu phó trường Cao 
cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2. Ngài là thiền sư thiền phái Đốn 
ngộ Việt Nam (hợp tác với thiền sư Duy Lực khôi phục Tổ sư 
thiền Việt Nam), tác phẩm: Kinh Duy Ma Cát (dịch) ; Kim Cang 
Giảng lục ; Lược sử đức Lục TỔ ; Pháp môn tu chứng Lăng 
Nghiêm đại định ; Kinh Phật thuyết Đương lai biến ; Kinh Phật 
thuyết diệt tận ; Tập Tri kiến Giải thoát ; Kinh Phạm Võng hiệp 
chú. Cuối đời ước nguyện lớn của ngài là làm sao để tiếp tục thực 
hiện những điều mà ngài đã hứa với Hòa thượng Phó Tăng thống 
Thích Thiện Hòa trong việc gìn giữ và phát triển Đại Tòng Lâm 
cho xứng tầm với công cuộc hòa nhập cộng đồng, phát triển của 
đạo pháp và dân tộc. Thế nhưng lực bất tòng tâm bởi tuổi cao sức 


215 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


yếu, và dự án Viện Chuyên tu tại Đại Tòng Lâm bắt thành. Ngài 
viên tịch ngày 28 tháng Giêng năm Canh Ngọ, thọ 74 tuổi, 46 hạ 
lạp, nguyên quán Đồng Tháp, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Khái Hưng (1896 -1947), nhà văn, cây bút chính của 7T Lực văn 
đoàn, ông tên thật là Trần Khánh Giư, bút danh Khái Hưng, sinh 
năm 1896, đỗ Tú Tài và dạy ở trường tư thục Thăng Long- Hà Nội. 
Tác phẩm của ông đề cao tính nhân văn, bối cảnh làng quê chùa 
chiền Việt Nam nên được mọi giới hâm mộ. Trong những năm 
1935-1945, ông là cây bút được giới trẻ thành thị ưa chuộng. 
Những tác phẩm của Tự Lực văn đoàn nói chung và Khái hưng nói 
riêng, có sức lan tỏa trong giới PG sâu rộng và sống mãi với thời 
gian. Tác phẩm liên quan PG: /lổn Bướm Mơ Tiên (1933) ; Tiêu 
Sơn Tráng Sĩ (1937). Ông mất năm 1947, nguyên quán Hải Phòng, 
trú quán Hà Nội. 


- Trang Quảng Hưng (1893 -1946), Hòa thượng, pháp danh Như 
Tiến, pháp tự Giải Hinh, pháp hiệu Quảng Hưng, đời 41 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Trang Văn 
Trí, sinh năm Quý Ty (1893) tại làng Câm Phô, Hội An, Quảng 
Nam. Xuất gia với Hòa thượng Phước Trí tại chùa Tam Thai, thọ 
Tỳ kheo với tổ Vĩnh Gia tại chùa Phước Lâm năm 1910, đắc pháp 
với HT Phước Điền với hiệu là Quảng Hưng. Năm 1924, ngài mua 
đất lập chùa Từ Vân tại Đà Nẵng. Năm 1928 mở giới đàn tại đây 
và HT.Thích Trí Thủ là thủ Sa di giới đàn này. Năm 1930, ngài 
vào Phan Thiết lập chùa Pháp Bảo tại phường Lạc Đạo, tham gia 
nhiều trường Hương, trường Kỳ và các giới đàn tại Phan Thiết và 
miền Nam. Ngài chủ trương chấn hưng Phật giáo phải như sau: 
"CHPG phải vừa có lý thuyết vừa có thực hành". Ngoài việc lập 
trường Phật học nên chú ý đến cứu khổ chúng sanh như lập Nhà 
Dục Anh nuôi trễ mồ côi, lập bệnh viện từ thiện... Ngài tịch ngày 
17 tháng 12 năm Bính Tuất (1946) tại Phan Thiết. Ngài nguyên 
quán Quảng Nam, trú quán Phan Thiết - heo Thích Như Tịnh sưu 


216 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
khảo 


- Thích Trí Hưng (1908 -1986), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Tăng, năm 1930, ngài lập thảo am hiệu Thạch Liêm để tu học. 
Năm 1933, ngài xuất gia thọ pháp với HT Hoằng Thạc- chùa sắc tứ 
Thạch Sơn, pháp danh Chơn Miên, pháp tự Đạo Long, pháp hiệu 
Trí Hưng, được bốn sư giao chức Giám viện chùa Sắc tứ Thạch 
Sơn. Năm 1938, ngài giữ chức Kiểm Tăng tỉnh Quảng Ngãi. Năm 
1939, ngài trụ trì chùa Sắc tứ Thạch Sơn và Kiểm Tăng Sơn môn. 
Năm 1938, hội An Nam Phật học tỉnh Quảng Ngãi thành lập, ngài 
được cung thỉnh làm Chứng minh đạo sư của Hội. Năm 1939, ngài 
được triều đình phong Tăng cang chùa Từ Lâm. Năm 1947, ngài 
làm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Sơn môn tỉnh Thừa Thiên. Năm 
1955, ngài trùng tu tổ đình Thiên Ân- Quảng Ngãi và thành lập 
GHPG tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1958 ngài làm Tăng trưởng PG Cổ 
Sơn môn tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1963, ngài là Phó tăng thống Giáo 
hội PG Cổ Sơn Môn. Năm 1965, ngài trụ trì chùa Thiền Lâm-Chợ 
Lớn, ngài tịch tại chùa Thiền Lâm ngày 14 tháng 9 năm Bính Dần 
(17-10-1986), thọ 79 tuổi, 57 tuổi đạo, nguyên quán Quảng Ngãi, 
trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việr Nam tập I 


Hương 


- Thoại Lâm Chơn Hương (1800 -1855), Hòa thượng, từng ra 
kinh đô tụng kinh cầu thọ cho vua Minh Mạng, được vua phong là 
Gia Lợi Đại sư, chưa có thêm thông tin - /heo Biên niên sử PG Sài 
Gòn Gia Định 


- Minh Phương Chơn Hương (_-1877) Hòa thượng tổ sư, trụ trì 
tổ đình Linh Nguyên_Đức Hòa, Long An, danh tăng thế kỷ 19, đào 
tạo nhiều bậc tăng tài thế hệ kế thừa, nguyên quán trú quán Long 


217 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
An. 


- Thích Nữ Diệu Hương (18§4 -1971), Ni trưởng, thế danh 
Nguyễn Thị Kiều, khi 16 tuổi được nhập cung và được phong làm 
My Tân. Sau khi vua Thành Thái bị đày, bà xin phép được xuất gia 
với HT Thanh Thái-Phước Chỉ-chùa Tường Vân, được pháp danh 
Trừng Ninh, pháp hiệu Diệu Hương. Năm 1924, Ni trưởng thọ giới 
Tỳ kheo nỉ tại giới đàn Từ Hiếu. Cùng năm ấy, bà cùng với Ni 
trưởng Diệu Không, bà Ưng Đình...cùng nhau sáng lập chùa Diệu 
Viên ở Hương Thủy và bà làm tọa chủ. Năm 1932, HT Giác Tiên 
và HT Tịnh Khiết ủy thác cho Ni trưởng mượn chùa Từ Đàm để 
lập một cơ sở cho Ni chúng về học. Khi Ni trưởng Diệu Không lập 
chùa Diệu Đức, đã mời bà về làm tọa chủ, HT Phước Huệ đã đặt 
cho tên là "Diệu Đức N¡ trưởng”, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Đạt Hương (1900 -1987), Hòa thượng, dòng Thiên Thai 
Giáo Quán Tông đời 22, thế danh Lưu Văn Ngưu, xuất gia năm 
1931 với HT Liễu Thiền- chùa Tôn Thạnh- Long An, pháp danh 
Đạt Hương, pháp hiệu Tánh Đàn. Năm 1957, ngài tham dự khóa 
Nhự Lai Sứ Giả do Giáo hội Tăng già Nam Việt mỏ tại chùa Pháp 
Hội. Năm 1958, ngài trụ trì chùa Phước Lâm- Đồng Nai. Năm 
1963, ngài trụ trì chùa Linh Phong- Tiền Giang. Năm 1964, ngài 
được cung thỉnh làm Thành viên Hội đồng Trưởng lão 
GHPGVNTN. Năm 1970, ngài đứng tên xin phép thành lập G/áo 
hội Thiên Thai Giáo Quản Tông do ngài làm Tông trưởng. Năm 
1981, ngài được mời làm Thành viên HĐCM GHPGVN, ngài xả 
báo thân vào ngày 28 tháng 7 năm Định Mão (1987) thọ 87 năm, 
49 hạ lạp, nguyên quán Long An, trú quán Tiền Giang - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Giới Hương (1937 -2002), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Đôn Hậu-chùa Thiên Mụ. Năm 1963, ngài tham gia chống kỳ thị 
tôn giáo của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Năm 1972, 
trụ trì Quốc tự Diệu Đề và giảng dạy trường Bồ Đề Thành Nội. 


218 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Năm 1997, Phó trưởng BTS Giáo hội PG Thừa Thiên Huế, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Án Như Huệ Hương (2 -?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 39, đắc pháp với tổ Chương Tánh Quảng Nhuận- chùa 
Triều Tôn- Tuy An- Phú Yên, pháp danh Ấn Như, pháp tự Tổ 
Nguyện, pháp hiệu Huệ Hương. Sau khi tổ Chương Tánh viên tịch, 
ngài kế thế trụ trì chùa Triều Tôn và cầu pháp với tổ Chương Niệm 
Quảng Giác ở tô đình Từ Quang (Đá Trắng). Từ khi trụ trì, ngài 
đứng ra trùng tu ngôi Tam bảo. Sau khi hoàn mãn, ngài chuyên 
tâm vào tu tập, đặc biệt là ngài gia tâm chuyên trì mật chú, và có 
nhiều kết quả linh ứng nhiệm mầu. Bằng phương tiện dùng linh 
chú và mật phù, ngài chữa lành bệnh và cảm hóa được nhiều người 
kết duyên Phật đạo. Quý trọng hơn là ngài tuyệt đối không nhận 
bất cứ tặng vật gì về cho bản thân, mà khuyên họ làm việc phước 
thiện và tạo công đức cho Tam bảo. Ngài viên tịch ngày 29 tháng 9 
Âm lịch, tháp lập ở khuôn viên chùa Triều Tôn, nguyên quán trú 
quán Tuy An- Phú Yên - /heo Thích Thanh Minh sưu khảo 


- Thích Lệ Hương (1902 -!985), Hòa thượng, thế danh Trần Đình 
Phúc, xuất gia với HT Nhật Tường- chùa Hải Quang- Bố Trạch- 
Quảng Bình, pháp danh Lệ Hương, pháp tự Quảng Thọ. Năm 
1952, ngài thọ đại giới năm 40 tuổi tại giới đàn chùa Phổ Minh- trụ 
Sở hội Phật học Quảng Bình, do HT Hồng Tuyên Chánh Giáo làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1957-1958, ngài khai sơn ngôi chùa ở 
quê nhà, hiệu là Đức Quang Tự. Năm 1969, ngài được bồn sư thọ 
ký, trao pháp hiệu là Vĩnh Hưng. Ngài viên tịch năm 1985, thọ 83 
năm, 43 tuôi đạo, tháp mộ trong nghĩa trang họ Trần ở thôn Nam 
Đức- xã Đức Trạch- Bồ Trạch. Năm 1986-1987, vì không có người 
thừa tự, nên chính quyền sáp nhập 3 chùa lại một (Đức Quang, 
Vĩnh Thanh, Quan Âm) lấy tên chung là Đức Linh. Trong số các 
pháp khí còn lại, có một bản "Knh Thúy Sám” chép tay và hình vẽ 
minh họa của ngài còn để lại rất đẹp, nguyên quán trú quán Bồ 


219 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Trạch- Quảng Bình - ¿eo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa tập 3 


- Thích Nguyên Hương (1940 -1963), Đại đức, Thánh tử đạo 
pháp nạn 1963, thế danh Huỳnh Văn Lễ, xuất gia năm 1946 với 
HT Quang Chí- chùa Linh Bửu, pháp danh Nguyên Hương, pháp 
hiệu Đức Phong. Năm 1960, thọ đại giới tại giới đàn chùa Bửu 
Tích và trụ trì chùa Bửu Tạng-Phan Thiết. Trong pháp nạn PG 
1963, ngài tự thiêu tại đài Chiến sĩ trước Tòa tỉnh trưởng Bình 
Thuận vào 12 giờ trưa ngày Rằm tháng 6 năm Quý Mão (04-08- 
1963), hưởng 23 tuổi đời, 02 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Bình 
Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Như Hương (1894 -1975), xem Thích Giải Tâm, Sđd. 


- Thích Quảng Hương (1926 -1963), Đại đức, Thánh tử đạo pháp 
nạn 1963, thế danh Nguyễn Ngọc Kỳ, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 
44, xuất gia năm 1943 với HT Minh Lý- chùa Quang Sơn- Tuy An, 
pháp danh Nguyên Diệu, pháp tự Quảng Hương, pháp hiệu Bảo 
Châu. Năm 1949, thọ cụ túc giới và cầu pháp với HT Liên Tôn- kế 
vị trụ trì chùa Quang Sơn và làm Thư ký hội Phật học xã An Hiệp. 
Năm 1950, ngài vào học PHV Hải Đức Nha Trang. Năm 1959, là 
giảng sư chuyên trách tỉnh hội PG Tuyên Đức- Đà Lạt. Năm 1961, 
trụ trì chùa Khải Đoan kiêm giảng sư tỉnh hội PG Ban Mê Thuột. 
Trong pháp nạn PG 1963, tự thiêu trước chợ Bến Thành ngày 5- 
10-1963, hưởng 37 tuổi đời, 14 hạ lạp, nguyên quán Phú Yên, trú 
quán Đà Lạt - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thanh Hương (1932 -2005), Hòa thượng, thế danh Tạ 
Văn Giảng, xuất gia năm 1942 với HT Hưng Phước- chùa Từ Hóa- 
Huế, pháp danh Thanh Hương. Năm 1949-1950, tu học tại chùa 
Báo Quốc. Năm 1951-1953, tu học tại chùa Ba La Mật. Năm 1954, 
ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa Báo Quốc. Năm 1954-1956 làm 
Tri sự chùa Khải Đoan- Ban Mê Thuột. Năm 1957-1960, tu học tại 
PHV Hải Đức- Nha Trang. Năm 1960-1964, làm việc ở hãng Ứ7 


220 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trai Lá Bô Đề- Nha Trang. Năm 1968, trụ trì chùa Phước Long- 
Cam Ranh. Năm 1983, phụ trách nghi lễ chùa Long Sơn Nha 
Trang, ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng Chạp năm Giáp Thân 
(2005) thọ 74 năm, 5I hạ lạp, tháp lập ở vườn chùa Long Sơn, 
nguyên quán Gio Lĩnh- Quảng Trị, trú quán Nha Trang- Khánh 
Hòa - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


-Thích Thiện Hương (1903 -1971), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Lê Văn Bạch, xuất gia năm 1915 với 
HT Quảng Long- chùa Long Minh, pháp danh Nhuận Huê, pháp tự 
Thiện Hương. Năm 1922, ngài thọ đại giới tại giới đản chùa Giác 
Lâm- Gia Định do HT Như Phòng Hoằng Nghĩa làm Đàn đầu 
truyền giới. Sau khi thọ giới, ngài cầu pháp với HT Từ Văn- chùa 
Hội Khánh, được pháp húy Chơn Duyên, pháp hiệu Từ Giác và 
được cử làm thủ tọa chùa Hội Khánh. Năm 1932, HT Từ Văn viên 
tịch, ngài được cử phó trưởng tử và nhận thế độ theo truyền thừa là 
Thị Huê. Năm 1941, ngài được cử làm trụ trì tổ đình Hội Khánh và 
mở trường gia giáo do ngài làm pháp sư đào tạo. Năm 1945, ngài 
làm Phó chủ tịch hội PG Cứu quốc tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 1953, 
ngài làm Tăng trưởng Giáo hội PGŒ Lục Hỏa Tăng tỉnh Bình 
Dương. Năm 1960, ngài được cung cử Đệ nhất Phó Tăng thống 
Giáo hội Lục Hòa Tăng Việt Nam, ngài vãng sinh ngày 10 tháng Š 
nhuần năm Tân Hợi (02-07-1971) thọ 68 năm, 48 giới lạp, lập tháp 
thờ trong khuôn viên chùa Hội Khánh, nguyên quán trú quán Bình 
Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nữ Từ Hương (1917 -2006), Ni trưởng, đệ tử HT Tôn 
Thắng-chùa Phổ Thiên, pháp danh Tâm Hồng, pháp tự Từ Hương, 
pháp hiệu Diệu Hòa, thế danh Hoàng Thị Phù Dung. Năm 1943, Nì 
trưởng tốt nghiệp Trung đăng chuyên khoa tại Ni trường Diệu Đức 
Huế. Năm 1947, Ni trưởng nhận lãnh thảo am của HT Bích 
Nguyên giao lại, xây dựng thành chùa Linh Phong làm cơ sở cho 
Ni chúng tu học. Ni trưởng đã để trọn cuộc đời xây dựng và hoằng 
pháp độ sanh, biến ngôi chùa Linh Phong thành thắng cảnh thiền 


221 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


môn của Đà Lạt, nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đà Lạt Lâm 
Đồng - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Chơn Hướng (1954 -2008§), Thượng tọa, đệ tử HT Tịnh 
Khiết-chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Thiền, pháp tự Chơn 
Hướng. Năm 1973, vào Đơn Dương y chỉ sư huynh là HT Chơn 
Kim tu học, năm 1980 thọ đại giới tại giời đàn chùa Ấn Quang. 
Năm 1995, khai sơn chùa Phật Quốc Tự ở đèo Ð ' Rang- Lâm 
Đồng. Năm 2005, Thượng tọa giữ chức Phó trưởng ban Tăng sự 
PG tỉnh Lâm Đồng. Năm 2008, Chánh đại diện PG huyện Đơn 
Dương, trên đường đi công tác, bị tai nạn và mất, nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán Đơn Dương Lâm Đồng - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tâm Hướng (1923 -1997), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, đệ tử HT Giác Hạnh, pháp danh Nguyên 
Nguyện, pháp hiệu Huyền Luận, thế danh Dương Xuân Đệ, trụ trì 
chùa Vạn Phước-Hué, trùng kiến chùa Tuệ Quang-Gài Gòn và đồi 
tên thành chùa Vạn Đức rồi đổi tên lần nữa thành chùa Vạn Phước, 
Phó ban Nghi lễ TW GHPGVN, Chánh đại diện PG quận 11 TP 
Hồ Chí Minh, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Nữ Như Hường (1921 -2000), Ni trưởng, pháp danh Như 
Hường, tự Giải Liên, hiệu Thọ Minh, đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ 
thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ni trưởng thế danh Lê Thị Trang, 
sinh năm Tân Dậu (1921) tại thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1934, Ni trưởng xuất gia với HT 
Thích Khánh Tín tại chùa Thọ Sơn, Quảng Ngãi, sau đó được Bồn 
sư gởi ra tham học tại NI trường Diệu Đức, Huế. Năm 1949 thọ Tỳ 
kheo ni tại giới đàn Báo Quốc. Năm 1956 được cử làm phó trụ trì 
và đến năm 1962 chính thức trụ trì chùa Bảo Thắng, Hội An. Ni 
trưởng trùng tu chùa Bảo Thắng năm 1970. Bên cạnh đó xây dựng 
Ký Nhi viện Diệu Nhân để cưu mang các cháu mồ côi do chiến 
tranh gây ra. NI trưởng được cung thỉnh làm Tôn chứng, Giáo thọ 


222 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trong các đàn giới tại tỉnh Quảng Nam. Ni trưởng viên tịch vào 
ngày 23 tháng 2 năm Canh Thìn (2000) thọ 80 tuổi, nhục thân nhập 
tháp tại chùa. Đệ tử Ni trưởng có các vị như: Ni trưởng Thích Nữ 
Hạnh Chơn, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc, NI trưởng Thích Nữ 
Hạnh Hòa, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Thuận, Ni trưởng Thích Nữ 
Giải Thiện v.v...NI trưởng sinh quán Quảng Ngãi, trú quán Quảng 
Nam - fheo tư liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Trí Hữu (1912 -1975), Hòa thượng, Trưởng Lão, Pháp 
danh Thị Năng, pháp tự Trí Hữu, pháp hiệu Hương Sơn, đời 42 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Lê Thùy, sinh năm Quý Sửu (1912) tại làng Quá Giáng, huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 17 tuổi, ngài xuất gia với thiền 
sư Như Thông Tôn Nguyên tại chùa Linh Ứng. Ngài theo học Phật 
học đường Phổ Thiên- Đà Nẵng năm 1935, sau đó ra tham học tại 
Phật học đường Báo Quốc. Năm 1948, ngài vào miền Nam khai 
sơn chùa Ứng Quang (nay là chùa Ấn Quang) và tham gia giảng 
dạy tại Phật học đường Nam Việt. Năm 1957, ngài trở về lại Đà 
Nẵng kế nghiệp trụ trì tổ đình Linh Ứng. Năm 1961, ngài giữ chức 
vụ Trị sự trưởng Œ/áo hội Tăng già Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 
1962, ngài được Œ/áo hội Tăng giả cử làm trụ trì chùa Tỉnh hội Đà 
Nẵng. Đồng thời, ngài được cung thỉnh làm Giám viện Phật học 
viện Phố Đà. Mùa pháp nạn năm 1963, ngài là vị lãnh đạo tối cao 
của Phật giáo Đà Nẵng trong việc đòi hỏi quyền tự do tôn giáo. 
Ngài có công trùng tu tổ đình Linh Ứng vào năm 1972 cũng như 
khai sơn các chùa như: chùa Từ Quang- Điện Bàn, chùa Hòa 
Phước- Hòa Vang, chùa Bảo Minh- quận Cẩm Lệ... Ngài thường 
được cung thỉnh vào hàng thập sư tại các đại giới đàn Hải Đức 
năm 1957 tại Nha Trang, giới đàn Vĩnh Gia năm 1970 tại Đà 
Nẵng, giới đàn Quảng Đức năm 1971 tại Thủ Đức cũng như làm 
Yết-ma, Giáo thọ tại các tiểu giới đàn tại Phật học viện Long 
Tuyền- Quảng Nam. Ngài viên tịch vào ngày 28 tháng 11 năm Ất 
Mão (1975) tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn, hưởng thọ 64 tuổi. Sau lễ 
trà tỳ, môn đồ cung thỉnh xá lợi ngài về nhập bảo tháp tại tổ đình 


223 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Linh Ứng, Đà Nẵng. Đệ tử kế thừa có các vị: Đồng Đạt Thanh An; 
Đồng An Bảo Lạc; Đồng Thanh Thanh Thế; Đồng Ân Hoằng 
Khai; Đồng Nguyện Thiện Nguyện... Ngài nguyên và trú quán tại 
Đà Nẵng - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Cao Chánh Hựu (1930 -2009), Cư sĩ, pháp danh Tâm Huệ, 
Huynh trưởng cấp Dũng, Phó ban Hướng dẫn Trung ương 
GĐPTVN trên thế giới, nguyên Đại tá Chánh thẩm tòa án quân sự 
quân khu I chính quyền Sài Gòn. Định cư Hoa kỳ năm 1982, 
nguyên quán Thùa Thiên Huế, trú quán Hoa Kỳ - fheo trang nhà 
wwW.ødDfVn.org 


Hy 


- Văn Đình Hy (1924 -1989), Cư sĩ, pháp danh Tâm Huyền. Năm 
1948, ông cùng Nữ cư sĩ Tịnh Nhơn phụ trách Gia đình Phật Hóa 
Phổ Gia Thiện ở Huế. Năm 1952, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm 
Hà Nội, ông về Huế dạy học trước Quốc học Huế. Năm 1964, đôi 
về Bộ Giáo dục Sài Gòn và được cử sang Mỹ quan sát giáo dục, 
khi về ông được cử đến Viện đại học Vạn Hạnh làm giám đốc Nha 
học vụ kiêm phụ tá Trưởng khoa phân khoa giáo dục. Năm 1972, 
ông trở về Bộ Giáo dục đảm trách trưởng đoàn kế hoạch giáo dục 
đến 1975. Cư sĩ có nhiều công trình biên khảo như: Văn học PG 
đời Lý ; Văn học PG đời Ti tân ; Triết học Việt Nho của Nguyễn 
Trãi ; Tìm hiểu Nguyễn Hữu Thỉnh ; Tư liệu về Nguyễn Bình 
Khiêm ; và một số biên khảo về Chăm Thuận Hải ; Chăm Châu 
Đốc ; Chăm Nam bộ ; Biên sơ khảo về tự vựng chữ Nôm...nguyên 
quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


224 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Chơn Hỷ (1918 -1988), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Quách Phước Thiện, xuất gia năm 1957 với 
Sư tổ Hồng Đệ Bửu Thành- chùa Bồng Lai- Tri Tôn- An Giang, 
pháp danh Chơn Hỷ, pháp hiệu Nhật Quang. Năm 1960, ngài thọ 
Tam đàn cụ túc tại giới đàn phương trượng chùa Phi Lai và hợp 
thức tại đại giới đàn Khánh Anh- An Giang. Năm 1970, chiến 
tranh ác liệt, chùa Bồng Lai bị tàn phá nặng nề, tổ Hồng Đệ phải di 
tản xuống chân núi, ngài cũng phải di dời ngôi chùa của gia tộc là 
Đông Thành Tự về phường Vĩnh Lạc- thị xã Rạch Giá xây dựng và 
đổi tên là Quan Thành Tự, ngài cất am tranh bên cạnh để tu hành. 
Năm 1975, hòa bình lập lại, Sư tô Hồng Dệ về dựng lại chốn tô 
Bồng Lai, ngài được bổn sư gọi về giao làm phó trụ trì chùa Nam 
An. Năm 1977, ngài được tổ Hồng Thanh Thiện Tài truyền VỊ trụ 
trì chùa Bửu Lâm- Cái Bèo- Cao Lãnh- Đồng Tháp. Năm 1987, 
ngài mở Hạ tại chùa Bửu Lâm và làm Phó chủ Hương kiêm Hóa 
Chủ. Từ năm 1978 về sau, ngài luôn được cung thỉnh làm giới sư 
tại các giới đàn trong và ngoài tỉnh. Ngài xả báo thân ngày II 
tháng Giêng năm Mậu Thìn (1988) thọ 7l năm, 3l giới lạp, 
nguyên quán An Biên- Kiên Giang, trú quán Cao Lãnh- Đồng 
Tháp - ứheo Thích Ván Phong biên khảo 


- Minh Hòa Hoan Hỷ (1846 -1916), Hòa thưởng, thiền phái Lâm 
Tế Chánh Tông đời 38, thế danh Nguyễn Thiên Hỷý, xuất gia với tô 
Tiên Cần Từ Nhượng- chùa Long Thạnh- Bà Hom. Sau khi bổn sư 
viên tịch, ngài trụ trì chùa Long Thạnh, đã hoằng hóa tô đình thành 
trung tâm Phật học và hoằng pháp danh tiếng toàn Lục tỉnh Nam 
kỳ. Năm 1882 ngài tham gia hội kín, kháng chiến vùng Hóc Môn 
Bà Điểm, cùng nghĩa quân nổi dậy giết chết Đốc phủ sứ Trần Tử 
Ca (1823-1885), ngài hiện thân với tắm gương nhập thế tích cực 
"sát nhứt miêu, cứu vạn thứ", nguyên quán trú quán Chợ Lớn, Cia 
Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 


- Thích Nhựt Hỷ, Thượng tọa, pháp hiệu mới là Thích Nguyên 
Tâm, sinh năm 1956, giảng sư ban Hoằng pháp GHPGVN TP Hồ 


225 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Chí Minh, nguyên quán Trà Ôn- Vĩnh Long, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Chơn Tín Pháp Hỷ ( ? - ? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 40, xuất gia với tổ Huệ Minh- chùa Bảo Sơn- Tuy An, 
pháp danh Chơn Tín, pháp tự Pháp Hỷ. Năm 1883, ngài là trụ trì 
đời thứ 6 chùa Từ Quang (Đá Trắng). Ngài cũng là người trụ trì 
chùa Linh Sơn- Hòn Chồng- Tuy An. Ngài là một bậc Pháp sư 
uyên thâm nổi tiếng, năm 1898, Quốc sư Phước Huệ nghe danh đã 
vào học bộ Kinh Lăng Nghiêm với ngài trong 3 năm. Ngài được 
mời ra kinh đô Huế giảng kinh cho chư Tăng thời bấy giờ. Theo 
"Tra Am và Sự Viên Thành”, năm 1901, tại Phú Yên mở một giới 
đàn truyền giới cho giới tử toàn quốc tại chùa Linh Sơn- Hòn 
Chồng. HT Viên Thành đã ở đây tham học trong 6 năm để thọ giới, 
ngài thân thế và năm sinh năm mất không rõ - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thiện Hỷ (1919 -1968), Hòa thượng, là bào huynh của 
HT Mật Nguyện, xuất gia với HT Giác Nguyên-chùa Tây Thiên, 
pháp danh Tâm Thọ, pháp tự Thiện Hỷ, Chánh đại diện Sơn môn 
Tây Thiên, trùng tu chùa Kim Đài ở Châu Chũ-Huế, thành lập 
Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Tây Thiên, Chánh đại diện Quận hội 
Nam Hòa, trụ trì chùa Tây Thiên, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Lê Tự Hỷÿ, Cư sĩ, pháp danh Nguyên Tắn-Chánh Lập, sinh năm 
1944, giáo sư toán học, giáo sư cô ngữ Sankrist, tác gia, dịch giả, 
tác phẩm: Thân chú trong Phát giáo ; Asoka đại để ; Tự học tiếng 
Phạn L1I1HI, ông còn là giáo sư thỉnh giảng chương trình đào tạo 
Fullbridge-Hoa Kỳ năm 1995-1996, nguyên quán Điện Bàn- 
Quảng Nam, trú quán Hoa kỳ- TP Hồ Chí Minh. 


226 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


K 


- Thiều Chửu-Nguyễn Hữu Kha (1902 1954), Cư sĩ, Nhà nho, 
giáo sư, dịch giả Hán văn, tác gia, trí thức hội Phật giáo Bắc kỳ, 
hoạt động tích cực phong trào chấn hưng, nguyên quán trú quán Hà 
Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 


- Thích Diệu Khai (1908 -1981), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 42, xuất gia tu học với HT Pháp Lâm tại chùa Viên 
Thông-Hué, pháp danh Thị Bình, pháp tự Diệu Khai, thế danh Bùi 
Xuân Thái. Năm 1924, kế thế trụ trì chùa Viên Thông. Năm 1940- 
1943, soạn tác phẩm "Lược sử chùa Viên Thông". Từ 1960-1986 
ngài và các đệ tử lần lượt trùng tu ngôi chùa trở nên thắng cảnh 
tráng lệ. Ngài là vị tôn đức chuyên nghiên cứu về nghỉ lễ, nơi nào 
có lễ hội cũng thỉnh ngài làm Sám chủ, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Hoằng Khai (1883 -1945), Hòa thượng, thế danh Phạm 
Văn Tiếng, Năm 1897, vốn giỏi võ, ngài từ Quảng Trị vào Sài Gòn 
mở Võ đường sinh nhai. Năm 1902, ngài đến chùa Bảo An- Bà 
Chiều xuất gia với HT Thiện An, được pháp danh Hồng Khê, pháp 
tự Thiện Minh, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 40. Về sau ngài cầu 
pháp với tổ Huê Đăng- chùa Thiên Thai, được pháp húy Kiểu Đạo, 
pháp hiệu Hoằng Khai. Năm 1914, ngài về trụ trì chùa Hội Phước- 
Tân Thạch- Bến Tre. Năm 1926, ngài khai trường Hương ở chùa 
Hội Phước và đăng đàn giảng kinh Pháp Hoa. Năm 1939, ngài 
được cung thỉnh trụ trì thêm chùa Thiên Phước ở Tân Hương- 
Long An. Năm 1940, ngài khai trường Hương ở chùa Thiên 
Phước, năm sau ngài trở về chùa Hội Phước. Năm 1945, ngài nhập 
thất ở Bình Đại và thị tịch vào ngày I1 tháng II năm Ất Dậu 
(1945) thọ 63 tuổi và 41 mùa Hạ, ngài nguyên quán Quảng Trị, trú 
quán Bến Tre - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


227 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Huệ Khai, thế danh Nguyễn Tiến Dũng, Thượng tọa, sinh 
năm 1967, xuất gia năm 1970 với HT Quảng Ngọc- Huệ Ân, chùa 
Vĩnh Phước, Rạch Giá, Kiên Giang, được ban pháp danh Nhuận 
Đạo hiệu Thiện Thành. Sau đó, là đệ tử y chỉ Trưởng lão HT Thích 
Huệ Thành- chùa Long Thiền, pháp danh Huệ Khai, pháp tự Chơn 
Hiển. Năm 2005, tốt nghiệp tiễn sĩ tại Ấn Độ, về nước giảng dạy 
học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh và các trường Trung cấp, Cao 
đẳng các tỉnh thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP 
Biên Hòa, Phó BTS Thường trực GHPGVN tỉnh Đồng Nai, kế thế 
trụ trì tổ đình Long Thiền- Biên Hòa, nguyên quán Kiên Giang, trú 
quán Đồng Nai. 


- Thích Quang Khải (1927 -2010), Hòa thượng, thi sĩ, sơn môn 
Hương Tích- Hà Đông, thế danh Nguễn Văn Khíết, sau đổi là 
Nguyễn Văn Khải, xuất gia năm 1939 với HT Tố Liên- chùa Quán 
Sứ- Hà Nội, pháp danh Quang Khải, pháp hiệu Vô Trụ. Năm 1957, 
ngài thọ đại giới tại chùa Quán Sứ rồi vào Huế học PHĐ Báo 
Quốc. Năm 1954 di cư vào Nam, trú xứ chùa Phổ Quang- thuộc 
Hội tương tế Bắc Việt- Sài Gòn. Một thời Ø1an sau, ngài đến chùa 
Viên Giác- Biên Hòa để tĩnh tu. Năm 1962, ngài về chùa Giác 
Hoa- Bình Thạnh- Gia Định làm phật sự. Năm 1974, ngài về độc 
cư ở một tịnh thất vùng Nhà Bè. Sau 1975, ngài về trú xứ tại chùa 
Giác Minh- quận 10, ngài được chư tôn đức sơn môn miền Bắc 
cung thỉnh vào ngôi Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm 
miền Nam, trụ trì chùa An Lạc- quận Nhắt, ngải có nhiều tác phẩm 
về thơ văn đề lại: Chùa Hương ; Trường ca Từ Phụ ; Hạnh nguyện 
đức Dược Sư... Ngài xả báo thân ngày mông 10 tháng § năm Canh 
Dần (17-09-2010) thọ 84 năm, 43 hạ lạp, nguyên quán Hoài Đức- 
Hà Nội, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Quang Khải, NNC Phật giáo, nguyên Phó giám đốc Sở 
Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Giang. Tác phẩm: 
Chùa Việt Nam tiêu biểu (đồng tác giả), nxb Tôn Giáo 2011, 
nguyên quán trú quán Bắc Giang - heo NNC Nguyễn Đại Đông 
sưu khảo 


228 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thông Kham (1920 -? ), Pháp sư, hệ phái PG Nam Tông Việt 
Nam, thế danh Lê Phùng Xuân, thuở nhỏ theo mẹ sang Lào, xuất 
gia thọ giới Sa di năm 1930, pháp danh Maha Thong Kham 
Medivongs, tốt nghiệp Trung đẳng Phật học hạng thủ khoa và 
được vua Lào nhận làm con nuôi. Năm 1940, ngài được giáo hội 
Lào gởi sang Campuchia để tiếp tục học Cao đẳng Pali - đây là 
ngôi trường cao nhất của PG Hoàng gia Campuchia vào thời đó. 
Cũng thời điểm này ngài thọ giới Tỳ kheo tại Campuchia. Vị sư 
Việt Nam thời đó cùng học với ngài trong trường Cao đẳng Pali là 
Sư Hộ Giác. Từ năm 1945-1950, ngài chu du hoằng pháp ở 
Campuchia và Lào. Thời điểm này, ngài biên soạn và viết hơn 5 
đầu sách tiếng Lào và Campuchia. Năm 1950, Pháp sư nhận lời 
mời của HT Huệ Nghiêm về Việt Nam hoằng pháp ở tổ đình Bửu 
Quang- Thủ Đức và chùa Kỳ Viên- Sài Gòn. Ngài trú xứ tại chùa 
Kỳ Viên và thường xuyên thuyết giảng tại đây trong Š§ năm, các tác 
phẩm của ngài lần lượt dịch ra tiếng Việt và ấn hành. Thời gian sau 
ngài trở về Lào sinh hoạt, nguyên quán chưa rõ, trú quán Lào - 
theo tư liệu của Tỳ kheo Thiện Minh sưu khảo 


- Thích Nhật Khánh (1952 -2015), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Mãng, xuất gia thuở nhỏ với HT Huyền Không- chùa Quốc Ân- 
Huế, pháp danh Nhật Khánh, pháp tự Diệu Quả, pháp hiệu Viên 
Tâm. Năm 1970, ngải được bốn sư cho vào Nam tu học. Năm 
1972, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Long Thiền do HT Huệ 
Thành làm Đàn đầu truyền giới. Sau khi thọ giới, ngài bắt đầu 
hoằng hóa vùng đất miền Đông Nam bộ, ngài lần lượt khai sơn 
chùa Phổ Minh ở thị xã Long Khánh, rồi Phố Minh II ở Bầu Trâm 
và tịnh viện Phổ Minh III ở Xuân Lộc. Năm 1982, ngài là Ủy viên 
BTS PG huyện Xuân Lộc, sau đó là Chánh đại diện PG thị xã 
Long Khánh. Năm 2012, ngài là Phó ban Thường trực kiêm 
Trưởng ban Pháp chế thị xã Long Khánh. Ngài xả báo thân sau 
một cơn đột quy vào ngày mồng 7 tháng 10 năm Ất Hợi (18-11- 
2015) thọ 64 năm, 43 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú 
quán Long Khánh- Đồng Nai - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 


229 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thanh Khánh (1921 -2013), Hòa thượng, Trưởng sơn 
môn Hồng Phúc Hoè Nhai, đạo hiệu Nguyên Cát, thế danh Bùi 
Quang Khánh, ngài nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG Hà Nội, 
nguyên Trưởng BTS GHPGVN quận Ba Đình, nguyên Ủy viên 
HĐND - UBMTTQ quận Ba Đình, viện chủ tổ đình Hồng Phúc 
Hoè Nhai- Hà Nội. Cuộc đời ngài có công đào tạo 4 đệ tử nối 
truyền chánh pháp: Thích Chính Tín- trụ trì chùa Ngũ Xã, TK 
Thích Tâm Hoan- trụ trì chùa Hòe Nhai, TK Thích Tiến Đức- trụ 
trì chùa Linh Quang, TK Thích Minh Đức- trụ trì chùa Hải Ngạn. 
Hòa thượng xà báo an tường vào ngày 23-06-2013, thọ 93 năm với 
73 năm hành đạo, nguyên quán Kim Sơn- Ninh Bình, trú quán Hà 
Nội - /heo trang nhà www.phafuvietnam.nef 


- Nguyễn Xuân Khánh, nhà văn quân đội, sinh năm 1933, ông 
từng là cán bộ quân đội công tác tại tạp chí Văn nghệ Quán đội, đã 
nghĩ hưu. Ông là tác giả 3 bộ tiểu thuyết nổi tiếng: /!ô Quý Ly ; 
Mẫu T hượng ngàn ; Đội gạo lên chùa. Tác phẩm liên quan đến 
PG: Đội gạo lên chùa, dày 860 trang sách, tiêu thuyết được cho là 
mang đậm tính triết lý, đặc biệt là miêu tả sống động vai trò của 
Phật giáo trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX. Câu chuyện 
lấy bối cảnh một ngôi chùa Bắc bộ, chứng kiến giai đoạn kháng 
Pháp, hòa bình lập lại bước sang Cải cách ruộng đất, rồi sau đó là 
gần 20 năm chiến tranh trước khi Việt Nam thống nhất, nguyên 
quán trú quán Hà Nội - eo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Tổ Chánh Khâm ( ?-1937), Hòa thượng, trụ trì chùa Linh Sơn- 
núi Điện Bà, Tây Ninh, viên tịch ngày 8 tháng Giêng năm Định 
Sửu. Chưa có thêm thông tin 


- Thích Quảng Khâm (1904 -198§3), Hòa thượng, thế danh là 
Đoàn Thanh Khâm, xuất gia với HT Thích Nguyên Thặng- chùa 
Yên Vệ- Ninh Bình năm 1919, pháp danh Quảng Khâm, pháp tự 
Minh Kinh, pháp hiệu Tự Tại. Sau đó, bốn sư gửi ngài sang học tại 


230 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa Linh Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thuộc dòng thiền 
Lâm Tế. Ngài có công xây dựng trùng kiến chùa Quảng Nạp, 
huyện Nghĩa Hưng có được cảnh giới huy hoàng. Tháng 9-1964, 
Đại hội PG toàn quốc lần II, ngài được bầu làm Ủy viên BTS 
Trung ương hội PG Thống nhất Việt Nam. Từ năm 1964-1976 ngài 
là Chị hội trưởng Chi hội Phật giáo Ninh Bình. Khi Ninh Bình sáp 
nhập với Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh thì ngài là Chi hội 
trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam tỉnh Hà Nam Ninh. 
Tháng l1 năm 1981 tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo 
toàn quốc, thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng 
được suy cử vào Hội đồng Chứng minh Trung ương. Hoà thượng 
thọ 80 tuổi 59 hạ lạp.Tháp hiệu 7ử Quán Tháp tại chùa Yên Vệ 
(Phúc Hào tự), nguyên quán trú quán Ninh Bình - heo NNC 
Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Mật Khế (1904 -1935), Hòa thượng, năm 1923, xuất gia 
làm đệ tử HT Giác Tiên- chùa Trúc Lâm, pháp danh Tâm Địa, 
pháp hiệu Mật Khế. Năm 1926, ngài được bổn sư gởi vào Bình 
Định thọ giáo với Quốc sư Phước Huệ. Năm 1929, HT Giác Tiên 
mở PHĐ chùa Trúc Lâm, ngài trở về chùa hỗ trợ bốn sư quản lý 
PHĐ. Năm 1933, ngài được giao mở trường Tiểu học Phật học tại 
chùa Vạn Phước. Năm 1934, ngài lại cùng bổn sư mở /rường An 
Nam Phật học tại chùa Trúc Lâm và ngài làm Tổng thư ký ở 
trường này. Năm 1935, một đại lễ Phật đản long trọng là sự kiện 
mà ngài Mật Khế đốc hết tâm sức cô động mọi giới tham gia với tư 
cách Tổng thư ký của Sơn môn Thừa Thiên. Ngài đã kiệt sức và 
viên tịch vào ngày Phật đản năm đó, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Trần Văn Khê (1921 -2015), NNC văn hóa, giáo sư nhạc sĩ âm 
nhạc cổ truyền, ông tên thật là Trần Quang Khê, có truyền thống 
nhạc lễ từ gia đình, biết tụng kinh, sử dụng nhạc khí Phật giáo và 
học nhạc tài tử từ bé, năm 1949 ông du học ở đại học Sorbon-Pháp, 
đậu Tiến sĩ âm nhạc học. Nhờ sử dụng thuần thục tất cả các loại 


231 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nhạc cụ trong vả ngoài nước, ông đã đem nhạc cụ dân tộc giới 
thiệu ra thế giới. Năm 1963, ông giảng dạy ở Viện nhạc học-Paris, 
trong Trung tâm nghiên cứu nhạc Đông phương. Ông là Viện sĩ 
thông tấn viện Hàn Lâm Châu Âu, thành viên Hội đồng âm nhạc 
quốc tế, Unesco, Chủ tịch hội đồng khoa học-viện Khoa học quốc 
tế Nghiên cứu Âm nhạc-Đức. Đến khi về hưu, năm 2006 ông hồi 
hương và ổi giảng thuyết âm nhạc nhiều nơi, trong đó có Học viện 
PGVN tại TP. HCM và các chùa, nguyên quán Mỹ Tho, trú quán 
Pháp quốc-TP Hồ Chí Minh. 


- Hoằng Ân Minh Khiêm (1850 -1914), Hòa thượng, thiền phái 
Lâm Tế Gia Phỏ, đệ tử tổ Tiên Giác Hải Tịnh- chùa Giác Lâm- Gia 
Định, nối dòng thiền phái Lâm Tế Chánh tông đời thứ 38 pháp húy 
Minh Khiêm Hoằng Ân, tục diệm truyền đăng pháp mạch dòng 
thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 27, pháp húy Liễu Khiêm Diệu 
Nghĩa, thế danh Nguyễn Văn Khiêm. Năm 1870, trụ trì chùa Giác 
Viên. Năm 1876, ngài được cử làm giáo thọ kiêm trụ trì hai chùa 
Giác Lâm-Giác Viên. Việc sao chép kinh sách là công đức nổi bật 
trong việc hoằng đạo của ngài như là: biên tập, diễn Nôm, khắc 
ván In. Hiện chỉ còn lưu bộ Kinh Pháp Hoa được chép vào năm 
Bính Tuất (1886). Năm 1880, tác phẩm "#a Sử Văn Truyện" 
được ngài cho khắc gỗ in lại Năm 1894, bộ sách "7Ùiển Môn 
Trường Hàng Luật" được ngài chỉnh biên tóm lược lại bằng chữ 
Nôm và đặt tên là "7? Mi Nhựt Dụng Thiết Yếu" cùng cho khắc bản 
in để phổ biến rộng rãi. Năm 1898, ngài diễn Nôm bộ "7ổng Đàn 
Tăng" và chứng minh khắc bản một số bộ như: Nhơn Quả Thực 
Lục Toàn Bản ; Lăng Nghiêm Kinh Tán ; Thí Thực Khoa Nghỉ dưới 
hiệu Diệu Nghĩa. Về xây dựng, ngài chứng minh và vẽ kiểu xây 
dựng chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho (1895), trụ trì chùa Tây An cô tự 
Châu Đốc(1900), nguyên quán Gia Định, trú quán Châu Đốc, Tiền 
Giang - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ï 


- Thích Chơn Khiết ( ? -1918), Hòa thượng, dòng Lâm TẾ Chúc 
Thánh đời 38, đệ tử tổ Vĩnh Gia-chùa Phước Lâm-Hội An,, pháp 


232 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


danh Chơn Khiết, pháp tự Đạo Tường, pháp hiệu Phố Hóa, trụ trì 
chùa Phước Huệ-thôn Vỹ Dạ, phó trụ trì chùa Phước Lâm, nguyên 
quán Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Cư tôn Thiển 
đức@&Cư sĩ tiền bồi hữu công PG Thuận Hóa 


- Thích Thanh Khiết (1859 -1933), Hòa thượng, ngài mới 6 tuổi 
mô côi cha mẹ, phải gửi đến nương nhờ cửa Phật làm đệ tử tổ 
Thông Trạch- chùa Phượng Ban, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, 
tỉnh Ninh Bình. Sau khi tham học ở các tổ đình Bồ Đề, Vĩnh 
Nghiêm, ngài trở về chùa Phượng Ban đăng đàn thụ Cụ Túc giới. 
Ngài cùng với Tỷ khiêu Thích Thanh Nhu, trở thành cánh tay đắc 
lực giúp tổ Thông Trạch hoăng truyền tông Lâm Tế tại Ninh Bình. 
Sau ngày tô Thông Trạch viên tịch (1884), thiền sư Thanh Khiết và 
thiền sư Thanh Nhu kế đăng trụ trì chùa Phượng Ban, huyện Yên 
Mô; ngài Thanh Khiết kiêm trụ trì chùa Già Lê (Phúc Nhạc) huyện 
Yên Khánh. Năm Quý Dậu (1933), niên hiệu Bảo Đại thứ 8, thiền 
sư Thanh Khiết viên tịch, hưởng thế thọ 74 tuổi, tăng lạp hơn 50 
hạ. Năm Định Sửu (1937), niên hiệu Bảo Đại 12. Môn đồ chùa Già 
Lê và pháp phái Phượng Ban hoàn tất việc dựng tháp đồng thời 
dâng tôn hiệu cho thiền sư Thanh Khiết là: Nam mô Liêm Khê 
tháp, truyền Lâm Tế Phượng Ban chính phải Ma ha Sa môn pháp 
huỷ tự Thanh Khiết Thích Trạm Trạm Thiên sư Nhục thân Bồ tát. 
Ngài nguyên quán Hà Nam, trú quán Đan Phượng- Ninh Bình - 
theo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Tịnh Khiết (1890 -1973), Hòa thượng, ngài thế danh 
Nguyễn Văn Kinh. Năm 1905, xuất gia với HT Thanh Thái-Phước 
Chỉ- chùa Tường Vân, nối pháp dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 42, 
pháp danh Trừng Thông, pháp tự Chân Thường, pháp hiệu Tịnh 
Khiết. Năm 1910, ngài được đặc cách thọ đại giới tại giới đàn Vĩnh 
Gia do tổ Vĩnh Gia làm Đường đầu truyền giới. Năm 1916, ngài 
được cử trụ trì chùa Phước Huệ- thôn Vỹ Dạ. Năm 1922, ngài theo 
học lớp Cao đăng Phật học chùa Thiên Hưng. Năm 1934, ngài kế 
thế trụ trì chùa Tường Vân, năm sau ngài mở lớp Trung đăng Phật 


233 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


học tại chùa để góp phần trong phong trào chấn hưng. Năm 1940, 
ngài làm Giám đốc đạo hạnh lớp Cao đăng Phật học, mở tại chùa 
Tường Vân và Báo Quốc. Năm 1947, ngài được suy tôn Tòng lâm 
Pháp chủ GŒ/áo hội Tăng già Trung Việt. Năm 1951, đại hội thành 
lập Tổng hội PGVN, ngài được suy tôn Hội chủ. Năm 1963, ngài 
lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tín ngưỡng chống đàn áp PG của 
chính quyền Ngô Đình Diệm. Năm 1964, Đại hội thành lập 
GHPGVNTN, ngài được suy tôn ngôi vị Đệ nhất Tăng thống, ngài 
viên tịch ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 
83 năm, 64 hạ lạp, tháp lập tại tổ đình Tường Vân, hiệu Thanh Trai 
tháp. Ngài nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


kho 


- Thích Tâm Khoan (1874 -1937), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 41, pháp danh Thanh Đức, pháp tự Tâm Khoan, 
năm 1911 ngài được sơn môn công cử làm trụ trì chùa Báo Quốc, 
sau đó kiêm nhiệm trụ trì chùa Thiền Tôn, nguyên quán Quảng Trị, 
trú quán Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Nguyễn Văn Khỏe(_ ), Cư sĩ, Bác sĩ, Cựu lương y Đông Pháp 
hồi hưu, nguyên Phó hội trưởng hội Phật học Lưỡng Xuyên- Trà 
Vinh. Năm 1935, ông làm chủ bút báo 2y Tâm- cơ quan hoằng 
pháp của hội Phật học Lưỡng Xuyên. Năm 1950, ông cùng các trí 
thức PG đứng ra thành lập hội Phật học Nam Việt, trụ sở đặt tại 
chủa Khánh Hưng- Hòa Hưng, sau dời về chùa Phước Hòa rồi 
chùa Xá Lợi năm 1957. Ông được cử làm Hội trưởng hội PHNV 


234 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


khóa đâu tiên, nguyên quán Trà Vinh, trú quán Sài Gòn, chưa rõ 
năm sinh năm mất. 


Không 


- Thích Nữ Chân Không, Ni trưởng, một nhà hoạt động vì hòa 
bình, thế danh Cao Ngọc Phượng, sinh năm 1938, đệ tử Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh, một trong những người cộng tác đắc lực với 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong việc sáng lập Trường Thanh niên 
Phụng sự Xã hội (School of Youth for Social Services - SY§S). Ni 
trưởng là nhân tố trung tâm trong. nhiều hoạt động của chương 
trình SYSS, tổ chức các cơ sở y tế, giáo dục và nông nghiệp ở 
nông thôn Việt Nam trong chiến tranh. Có lúc, SYSS đã có hơn 
10.000 tình nguyện viên hòa bình trẻ tuổi đi xây dựng lại nhiều 
ngôi làng bị tàn phá bởi chiến tranh. Khi Thiền sư Nhất Hạnh sang 
Hoa Kỳ, Ni trưởng vận hành các hoạt động hằng ngày. Ni trưởng 
là một trong sáu thành viên đầu tiên được thọ giới của Dòng f 
Tiếp Hiện, được gọi là "Sáu cây Đại thụ". Từ năm 1969 đến năm 
1972, NI trưởng cộng tác với Thiền sư Thính Nhất Hạnh tại Paris, 
tổ chức phái đoàn #ỏa bình Phật giáo để vận động hòa bình cho 
Việt Nam. Từ đó Ni trưởng cùng với Thiền sư Nhất Hạnh, thành 
lập cộng đồng Khoai Lang (Sweet Potato community) gần Paris, 
sau đó là Tăng đoàn Làng Mai năm 1982. Ni trưởng cùng đi và trợ 
giúp Thiền sư Nhất Hạnh trong các chuyên đi. Ngoài ra, Ni trưởng 
còn liên tục tổ chức các hoạt động cứu trợ cho những người cần 
giúp ở Việt Nam, hợp tác trong các gói cứu trợ cho trẻ em nghẻo, 
thuốc men cho bệnh nhân và giúp tô chức các sinh hoạt tại Làng 
Mai. Vào năm 2014, lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà lãnh đạo 
Kitô giáo, Anh giáo, và Chính thống giáo, cũng như các nhà lãnh 
đạo Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, và Phật giáo (bao gồm Ni sư 
Chân Không, đại diện cho Thiền sư Nhất Hạnh) gặp nhau để ký 
một cam kết chung chống lại hình thức tân nô lệ hóa; tuyên bố họ 
ký kết kêu gọi xoá bỏ chế độ nô lệ và nạn buôn người vào năm 


235 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


2020. Nguyên quán Bến Tre- Việt Nam, trú quán Pháp quốc - /#£o 
Thích Vân Phong biên khảo 


- Ni trưởng Diệu Không (1905 -1997), Ni trưởng, dịch giả, tác 
gia, thi sĩ, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 42, pháp danh Trừng Hảo, 
pháp tự Diệu Không, pháp hiệu Nhất Điểm Thanh, xuất gia với HT 
Giác Tiên khi 27 tuổi, xây dựng Ni viện đầu tiên cho Ni giới là Ni 
viện Diệu Đức-Huế và sáng lập các chùa ni khác: Diệu Viên, Khải 
Ân, Hồng Ân-Hué, Bảo Thắng-Hội An, Bảo Quang-Đà Nẵng, Tịnh 
Nghiêm-Quảng Nam, Diệu Quang-Nha Trang, NI trường-Sa Đéc, 
Từ Nghiêm-Sài Gòn, Diệu GiIác-Thủ Đức..., thành lập nhà In Liên 
Hoa In kinh sách, nguyệt san Liên Hoa năm 1952. Trong pháp nạn 
1963, NI trưởng cùng chị là Diệu Huệ tích cực trong phong trào 
đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo, Ni trưởng viết đơn cho Ủy ban 
Liên phái Bảo vệ PG xin được tự thiêu để cúng đường Tam bảo và 
thức tỉnh lương tri cường quyên, nhưng không được chư tôn đức 
chấp thuận. Sau khi GHPGVN ra đời, Ni trưởng là Ủy viên 
Thường trực BTS GHPGVN Thừa Thiên Huế và đại biểu 
MTTQVN Thửa Thiên Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo trang nhà www.gdptductam.org 


- Thích Hoàn Không (1900 -1997), Hòa thượng, thế danh Phạm 
Tùng Minh, xuất gia năm 1919 với Giáo thọ Thiện Huệ- chùa Sắc 
tứ Linh Thứu- Mỹ Tho. Năm 1930, chùa Sắc tứ Xoài Hột là cơ sở 
cách mạng và trụ sở báo Dân Cây bị lộ, ngài trồn sang Bến Tre, tu 
học tại hội Lưỡng Xuyên Phật học. Năm 1937, ngài được cử trụ trì 
chùa Long Hội- Càng Long. Tại đây ngài tiếp tục giúp đỡ cách 
mạng lại bị địch phát hiện, ngải thoát ly kháng chiến và được bầu 
làm Chủ tịch liên xã Tân An-Huyền Hội, huyện Càng Long. Năm 
1945, sau khi hòa bình lập lại, ngài về trụ trì chùa Phật Bửu- Càng 
Long. Năm 1967, ngài được mời về điều hành PHV Phước Hòa- 
Trà Vinh. Năm 1972, ngài về trụ trì chùa Phước Thanh- Cầu 
Ngang. Năm 1975, ngài trụ trì chùa Long Khánh- Trà Vĩnh cho 
đến cuối đời. Năm 1981, ngài được cung thỉnh làm Thành viên 


236 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


HĐCM GHPGVN, ngài xả báo thân ngày mồng 6 tháng 2 năm 
Định Sửu (14-03-1997) thọ 98 năm, 50 năm hành đạo, bảo tháp lập 
tại chùa Phước Thanh, nguyên quán Mỹ Tho, trú quán Trả Vĩnh - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Huyền Không (1906 -1983), Hòa thượng, năm 1920 xuất 
gia với HT Đắc Quang-tổ đình Quốc Ân, pháp danh Hồng Nam, 
pháp tự Hương Mãn, pháp hiệu Huyền Không, thế danh Trần Đức 
Triêm. Năm 1947, kế thế trụ trì chùa Quốc Ân và là Thư ký chùa 
Linh Mụ. Ngài được sơn môn và Giáo hội cung thỉnh làm Tôn 
chứng nhiều giới đàn. Ngài có công đảo tạo nhiều đệ tử phục vụ 
khắp 3 miền đất nước, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Liễu Không (1930 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Nguyễn Xuân Đệ, xuấn gia năm 
1940 với HT Tâm Đạt- chùa Thiên Bình, pháp danh Thị Duật, 
pháp tự Hạnh Pháp, pháp hiệu Liễu Không. Năm 1950, ngài thọ 
Tam đàn cụ túc tại giới đàn chùa Thiên Bình, do HT Huệ Chiếu- 
chùa Thập Tháp làm Đàn đầu truyền giới. Cùng năm, ngài giữ 
chức Bí thư PG Cứu quốc xã Nhơn Phong và công tác phật sự tại 
PG Cứu quốc huyện An Nhơn- Liên khu 5. Năm 1953, ngài làm 
Thư ký Hội Phát Giáo Việt Nam huyện An Nhơn và đoàn Thanh 
tra Hội PGVN tỉnh Bình Định. Năm 1954, ngài vào học tại PHV 
Trung phần Nha Trang. Năm 1958, ngài là thành viên sáng lập tu 
viện Nguyên Thiều cùng với chư tôn đức tỉnh Bình Định. Năm 
1952, ngài kế thế trụ trì tổ đình Thiên Bình. Năm 1963, trong pháp 
nạn PG, ngài đấu tranh và bị bắt giam ở nhà lao Quy Nhơn một 
thời gian. Năm 1964, GHPGVNTN được thành lập, ngải là Chánh 
đại diện PG huyện An Nhơn. Từ năm 1973-1977, ngài tái thiết 
ngôi tô đình Thiên Bình bị chiến tranh tàn phá năng nề. Năm 1982, 
ngài là Phó trưởng BTS Thường trực GHPGVN tỉnh Bình Định. 
Ngài có công khai sơn chùa Hưng Quang, chùa Kim Long, chùa 
Giác Hải ở huyện nhà. Ngài xả báo thân ngày I7 tháng 6 năm Kỷ 


237 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


mão (29-09-1999) thọ 70 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Quán Không (1954 -1996), Thượng tọa, thế danh Nguyễn 
Thy, xuất gia năm 15 tuổi với HT Không Tâm Trí Quảng- chùa Từ 
Ân và Quy Thiện- Huế, pháp danh Như Trí, pháp hiệu Quán 
Không. Năm 1976, thọ đại giới tại giới đàn Quảng Đức chùa Ấn 
Quang do HT Hành Trụ làm Đàn đầu truyền giới. Thầy chuyên 
nghiên cứu về hành trì Mật khoa làm phương tiện hóa độ chúng 
sanh. Năm 1974, thầy được cử làm Giám tự chùa Quy Thiện. Năm 
1985, Thầy xuất ngoại sang Na Uy, năm sau vận động xây dựng 
chùa Khuông Việt. Năm 1988, Thầy làm lễ khánh thành và trụ trì 
chùa Khuông Việt. Ngoài ra, Thượng tọa còn thành lập nhiều đạo 
tràng tu học chánh pháp và liên tục diễn giảng khắp nơi ở Châu 
Âu. Do lâm bệnh nặng, Thượng tọa xả báo thân năm 1996 tại chùa 
Khuông Việt- Na Uy. Kim quan đưa về nhập tháp tại chùa Quy 
Thiện- Huế, hưởng 42 tuổi, 20 năm hành đạo, nguyên quán Thừa 
Thiên Huế, trú quán Na Uy - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thái Không (1902 -1983), Hòa thượng, thế danh Hoàng 
Long Phi, xuất gia với tổ Khánh Hòa- chùa Tuyên Linh- Bến Tre 
năm 1917. Trong phong trào chấn hưng, ngài đã trợ giúp bốn sư 
nhiều phật sự, khi hội NKNCPH ra đời, ngài đã viết nhiều bài báo 
ký tên Thái Không đăng trong /gp chí Từ B¡ Âm. Khi hội Phật học 
Lưỡng Xuyên ra đời, ngài là một cây bút đắc lực của fạp chí Duy 
Tâm. Năm 1945, ngài làm Trưởng ban chấp hành hội Phật giáo 
Cứu quốc tỉnh Bến Tre. Năm 1960, Bến Tre phát động cách mạng 
Đồng Khởi, ngài giữ chức Ủy viên Mặt trận Dân tộc GPMNVN 
tỉnh Bến Tre và chủ tịch MTDTGP huyện Thạnh Phú. Năm 1969, 
ngài được GHPGVNTN cử làm trụ trì chùa Lưỡng Xuyên. Năm 
1975, ngài được bầu vào Ủy ban MTTQ tỉnh Cửu Long và Ủy viên 
HĐND thị xã Trà Vinh. Năm 1981, GHPGVN thành lập, ngài 
được suy cử vào Thành viên HĐCM TW GHPGVN. Ngài xả báo 


238 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thân ngày 24 tháng Giêng năm Quí Hợi (§-3-1983), thọ §1 tuổi, 60 
năm đạo nghiệp. Ngài nguyên quán Bến Tre, trú quán Trà Vinh - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 


- Trí Không, Cư sĩ, giáo sư, NNC Phật học, tên thật Nguyễn Văn 
Tài, sinh năm 1937, xuất gia năm 1949 với HT Huyền Dung- chùa 
Sùng Đức, pháp danh Trí Không. Năm 1954, ông vào học tại PHĐ 
Nam Việt- chùa Ân Quang. Năm 1963, ông tham gia đấu tranh tích 
cực trong phong trảo bảo vệ PG. Sau khi GHPGVNTTN thành lập, 
ông chuyền sang học đại học %⁄ Phạm Sải Gòn năm 1964-1968, 
tốt nghiệp hạng Ưu. Sau khi tốt nghiệp, ông được Giáo hội bổ 
nhiệm làm hiệu trưởng trường 7ung học Bỏ Đề Bảo Lộc (1968- 
1970), hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Long Xuyên (1970- 
1972). Năm 1973, ông về tại gia và giảng dạy tại trường đại học 
Cẩn Thơ năm 1973, đến 1985 thì hưu trí. Năm 1990, ông được 
BTS PG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời giảng dạy trường Trung cấp 
Phát học Đại Tòng Lám. Từ đây, ông đề tâm biên soạn các bộ sách 
giáo khoa Phật học và sử học PG. Năm 2000, ông lại được BTS 
PG tỉnh Vĩnh Long mời giảng dạy tại rường Trung cấp Phật học 
tỉnh Vĩnh Long. Ông biên soạn trên 20 tác phẩm như: Phát học 
Toàn thư (từ Sơ cấp đền Trung cấp) , Phật giáo Vĩnh Long..., ông 
nguyên quán Biên Hòa, trú quán Bà Rịa Vũng Tàu và TP Hồ Chí 
Minh. 


khu 


- Thích Minh Khuê (1912 -1978), Thượng tọa, xuất gia năm 1957 
tại Đại Tòng Lâm, đệ tử HT Thích Thiện Hòa, Chánh đại diện PG 
tỉnh Phước Tuy, khai sơn 7 ngôi chùa, biên soạn gần 20 tập sách 
Phật học, nguyên quán trú quán Bà Rịa. - Thích Vân Phong biên 


239 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
khảo 


- Hoàng hậu Hiếu Khương (1738 -1811) tục danh Nguyễn Thị 
Hoàn (thân mâu của vua Gia Long), Bà đê nghị triêu đình ban Sắc 
Tứ Từ An Tự, một ngôi Cô tự của đât Sài Gòn-G1Ia Định. Bà Hưng 
Tô Hiêu Khương Hoàng hậu, Vợ thứ hai của Nguyên Phúc Côn 
(Luân); Bà được tuy tặng là Hiêu Khương Hoàng Hậu. Theo tài liệu 
của Nguyên Phước tộc thì Hiêu Khương Hoàng hậu với danh hiệu 
Ý Tĩnh Khang hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn, người ở làng Minh 
Linh, phủ Thừa Thiên, con gái Diễn quốc công Nguyễn Phúc 
Trung, mẹ là Phùng phu nhân - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Như Khương (1930 -1982), Hòa thượng, pháp danh Như 
Khương, pháp tự Giải Hương, pháp hiệu Thanh Quang, đời 4l 
tông Lâm Té, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng thế 
danh Phạm Văn Dư, sinh năm Canh Ngọ (1930) tại thôn Hà Nha, 
xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Năm 1957, ngài xuất 
gia với HT Đồng Phước tại chùa Cổ Lâm, sau đó ra nhập chúng tu 
học tại chùa Tam Thái dưới sự hướng dẫn của HT Trí Giác. Năm 
1964 thọ Tỳ kheo tại chùa Phố Quang- Sài Gòn. Ngài từng trụ trì 
các chùa như: chùa Hải Hội- Mân Quang (1966-1968), chùa Tỉnh 
hội Đà Nẵng (1974-1975), sau năm 1975 ngài về trụ trì chùa Phổ 
Quang- quận Thanh Khê- Đà Nẵng. Ngài đảm nhiệm Chánh thư ký 
GHPGVNTN thị xã Đà Nẵng, sau đó là Đặc ủy Tăng sự khu I, 
GHPGVNTN tỉnh QNĐN. Hòa thượng viên tịch ngày mồng 6 
tháng 8 năm Nhâm Tuất (1982), thọ 63 tuổi. Ngài nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán Đà Nẵng - £heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Vĩnh Khương (1914 -2004), Hòa thượng, tục danh Ngũ 
Bá Khương, tên thật Trà Văn Xiêu, sinh ngày 11-03-Giáp Dân 
(1914), năm Dân Quốc thứ ba, tại làng Thành Xương, huyện Đài 
Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nối pháp Hiền Thủ Hoa 
Nghiêm tông đời thứ 33. Năm 1954, ngài được lão HT Thích Từ 
Quản, trụ trì chùa Ngọc Hoàng cạo tóc xuất gia. Sau khi trở thành 
trang Thích tử, ngài tinh tấn tu học, công quả, nghiêm trì giới luật. 
Năm 1958, được sự tín nhiệm của HT bốn sư và cộng đồng Phật tử 
Hoa tông, ngài được tiến cử trụ trì. Ngài nhận thấy Ngọc Hoàng 
Cổ Tự là nơi tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn, rất 


240 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thuận lợi cho việc hoạt động Cách mạng, ngài đã bí mật biến nơi 
tín ngưỡng Hoa tông này trở thành Cơ sở tối mật cho các chiến sĩ 
Biệt động Sài Gòn và hỗ trợ từ tỉnh thần đến vật chất. Năm 1963, 
ngài đã mật báo các chiến sĩ Cách mạng trừng trị những tên Quốc 
Dân đảng Đài Loan. Năm 1967, ngài được sự kính trọng của Phật 
tử bốn tự, họ đã cúng dường tịnh tài để ngài đứng tên mua nhà ở 
Phú Thọ Hòa đề làm nơi cất dấu vũ khí, chất nô, chuẩn bị cho cuộc 
tổng tấn công mùa xuân năm Mậu Thân (1968), cảm thấy có nguy 
cơ bị phát hiện, ngài đã linh động giúp các chiến sĩ Biệt động Sài 
Gòn trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân, hỗ trợ kinh phí, nhu 
yếu phẩm cá nhân, phương tiện và nhân lực để di chuyên rút lui an 
toàn. Năm 1970, Cơ sở hoạt động Cách mạng bị địch phát hiện và 
đã gây phiền hà đến việc sinh hoạt tín ngưỡng nhân gian tại bốn tự, 
được Phật tử phát tâm cúng đường kinh phí để ngài mua đất cất 
chùa tại vùng ngoại ô quận Bình Thạnh, cách ĐaKao 6 km, ngôi 
chùa mới được hoàn thiện đặt tên chùa Ân Phước và tô chức lễ lạc 
thành năm 1973. Năm 1982, HT đến tiếp quản điện Ngọc Hoàng 
đường Mai Thị Lựu- Dakao- quận Nhất. Năm 1984, Hòa thượng 
đổi thành chùa thờ Phật hiệu là Phước Hải, từ đó chùa mỗi ngày 
sung túc hơn, dân chúng đi lễ Phật không chỉ người Hoa mà người 
Việt rất đông, Hòa thượng nguyên quán Quảng Châu, trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


Ki 


- Thích Thanh Kiểm (1920 -2000), Hòa thượng, Tiến sĩ, dịch giả, 
môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm miền Nam, xuất gia năm 1935 với 
tổ Thanh Khoát- chốn tổ Trung Hậu- Phúc Yên. Năm 1942, ngài 
thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Linh Ứng do HT Trừng Thanh làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1942-1945, ngài học ở PHĐ chùa Quán 
Sứ và Bồ Đề- Hà Nội. Năm 1952, ngài làm Thư ký Giáo hội Tăng 
già Bắc Việt. Năm 1954, ngài du học Nhật Bản tại đại học đường 
Rissho và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 1961. Năm 1962, ngài 


241 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trở về nước ở miền Nam hành đạo. Năm 1964, ngài làm Vụ trưởng 
vụ Phiên dịch và giáo sư Viện đại học Vạn Hạnh. Năm 1971, ngài 
và chư tôn đức miền Vĩnh Nghiêm khai sơn chùa Vĩnh Nghiêm ở 
quận Ba và ngài được cử làm trụ trì. Năm 1990, ngài làm Trưởng 
ban chuyên môn viện NCPHVN và Phó BTS Thành hội PG TP Hồ 
Chí Minh. Năm 1992, ngài làm Trưởng ban Kinh tế tài chính TW 
GHPGVN. Năm 1997, ngài làm Phó viện trưởng HVPGVN tại Hà 
Nội kiêm Trưởng ban PG Quốc tế BTS THPG TP Hồ Chí Minh. 
Tác phẩm : Diễn thuyết tập, Hà Nội, 1951 ; Phật pháp sơ học, Hà 
Nội, 1952 ; Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của PG, Nhật Bản ; 
Lược sử PG Trung quốc, Sài Gòn, 1967 ; Lược sử PG Ấn Độ, Sài 
Gòn, 1969 ; Thiên Lâm Bảo Huấn, Sài Gòn, 1972 ; Sách dạy cắm 
hoa, Sài Gòn, 1973 ; Đại cương Luật học, TP. HCM, 1990 ; Lược 
giảng kinh Pháp Hoa, TP HCM, 1992 ; Kinh Viên Giác, TP HCM, 
1994 ; Luận A4 Tỳ Đàm-Câu Xá, TP HCM, 1995 ; Khóa Hư Lục, 
TP HCM, 1996. Ngài xả báo thân ngày mồng 5 tháng Chạp năm 
Canh Thìn (30-12-2000) thọ 80 năm, 58 hạ lạp, nguyên quán Nam 
Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh TT ăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Nữ Chí Kiên (1913 -2007), Ni trưởng, pháp danh Hồng 
Chí, pháp tự Tâm Ý, pháp hiệu Chí Kiên, thế danh Đặng Thị 
Mười. Thuở đầu, Ni trưởng cải nam trang ra đi tầm đạo, Người gặp 
được HT Huệ Mạng-chùa Từ Ân ra tay tế độ và gởi đến Sư cụ 
Diệu Tịnh-chùa Từ Hóa để làm Y chỉ sư cho Ni trưởng. Lần lượt 
NI trưởng tham học ở các đạo tràng như: Linh Thứu, Vĩnh Tràng, 
Bảo Tạng, Từ Hóa, Bình Quang vả sau cùng ra Huế tham học tại 
Ni trường Ni bộ Bắc tông đầu tiên là chùa Từ Đàm, rồi chùa Diệu 
Đức. Năm 1940, Ni trưởng về Nam giảng dạy lớp Sơ đẳng tại chùa 
Giác Linh ở Cái Tàu Hạ- Sa Đéc (Sắc tứ Tân Hòa Tự- chùa Bà 
Soàn), sau đó lớp học đời về chùa Vạn An. Chính nơi đây, Ni 
trưởng đã chính thức cầu pháp với HT Chánh Thành chùa Vạn An 
được pháp danh Hồng Chí và pháp tự Chí Kiên. Năm 1942, Ni 
trưởng về trụ trì chùa Tập Thành ở Sa Đéc và mở trường giảng dạy 


242 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ni chúng trên 80 vị. Từ năm 1940-1950, Ni trưởng là vị Ni đầu 
tiên được thỉnh thuyết pháp hầu hết các tỉnh miền Tây thời bấy giờ. 
Cũng năm này Phật tử đã hiến cúng đất đề Ni trưởng khai sơn chùa 
Từ Quang-Sa Đéc. Năm 1953, Ni trưởng chính thức khai giảng 
Phật học ni trường Từ Quang. Năm 1956, chư Ni chính thức thành 
lập Ni bộ Bắc tông miền Nam tại chùa Huê Lâm. Ni trưởng được 
cử là Phó trưởng ban Quản trị Ni bộ Bắc tông miền Nam. Năm 
1957, NI trưởng làm trụ trì chùa Huỳnh Long-Cai Lậy. Năm 1962, 
được Giáo hội cử làm Trưởng ban Hoằng pháp Ni bộ kiêm Trưởng 
ban Giáo dục. Năm 1964, Ni trưởng về trụ trì chùa Thiền Quang- 
quận 6 đến cuối đời. Năm 1967, Ni trưởng làm Giám học Ni 
trường Từ Nghiêm. Năm 1975, làm Vụ trưởng NI bộ Bắc tông. Tác 
phâm: Thành Duy Thức Luận thuật ký ; Tâm chúng sanh ; Về thăm 
xứ Phật ; Từ Quang thi tập I và II, nguyên quán Tân An Mỹ Tho, 
trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo í liệu Thích Nữ Nhật Khương 


- Phan Trung Kiên, Cư sĩ, pháp danh Quảng Hải, sinh năm 1962, 
sinh hoạt trong tổ chức GĐPT từ lúc 8 tuổi, quy y với HT Quang 
Thể- chùa Tân Thái- Đà Nẵng. Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1982, 
sinh hoạt với GĐPT Hướng Thiện tại San Diago. Năm 1995, là 
thành viên sáng lập GĐPT Hoa Nghiêm tại chùa Phật Đà- San 
Diago. Cư sĩ Quảng Hải đã thành lập Liên Phát Hội từ tháng 7 năm 
2014 và được chính thức cấp phép hoạt động phi lợi nhuận (non- 
proff) vào tháng 5 năm 2015. Ông làm chủ nhiệm và quản trị 
trang nhà Liên Phật Hội, truyền bá Phật pháp trên toàn cầu bằng 
phương tiệt Internet, nguyên quán Quảng Nam Đà Nẵng, trú quán 
Hoa Kỳ - theo trang nhà Liên Phật Hội www.lienphathoI.org 


- Thích Chánh Kiến (1909 -1972), Hòa thượng, đệ tử HT Huệ 
Minh-chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Lễ, pháp tự Chánh Kiến, 
pháp hiệu Nghĩa Hội, ngài được quan đầu triều vua Bảo Đại là Tôn 
Thất Hưng mời về trụ trì chùa Phổ Quang ở xã Thủy An-Huế, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


243 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Chơn Kiến (1948 -2006), Thượng tọa, thế danh Ngô Đình 
Thung, pháp danh Trừng Lộc, pháp tự Chơn Kiến. Năm 1969, ngài 
thọ Tỳ kheo tại giới đàn Hoa Nghiêm- Sài Gòn, sau đó, ngài đến 
cầu pháp với HT Hưng Tù- chùa Pháp Hội- Ninh Thuận, được 
pháp hiệu Án Minh. Năm 1972, ngài trụ trì chùa Thiên Phú- Khánh 
Hòa. Năm 1993, ngài thành lập đạo tràng Pháp Hoa và biên soạn 
quyền Nghỉ Thức Tụng Niệm. Năm 1994, ngài thành lập Tuệ Tĩnh 
Đường trong khuôn viên chùa Thiên Phú. Năm 1995, thành lập 
GĐPT Thiên Phú đề hướng dẫn các em nhỏ Phật tử. Năm 2000, 
ngài thành lập /w viện Phước Sơn - Vĩnh Thạnh- Nha Trang. Năm 
2001-2006, ngài là Ủy viên Tăng sự- BTS PG tỉnh Khánh Hòa. 
Năm 2003, ngài cùng chư tôn HT Thích Thiện Nhơn, Thích Phước 
Thành sang Úc-đại-lợi dự lễ khánh thành ứw viện Quảng Đức ở TP 
Melbourne. Ngài từng theo học tại PHỪ Hải Đức Nha Trang và 
khoa Du Già Chẩn Tế với HT Chánh Kỷ- chùa Thái Bình- Diên 
Khánh. Ngài xả báo thân năm 2006, hưởng 58 năm, 27 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán Khánh Hòa - (heo trang nhà 
www.vn.wikiperdia.org 


- Thích Minh Kiến (1937 -2014), Hòa thượng, giáo sư, thế danh 
Trần Hồng Công, pháp hiệu Tuệ Tạng, sinh năm Định Sửu (1937), 
trước 1975 ngài là hiệu trưởng trường Trung tiểu học Bồ Đề Chợ 
Lớn, sau năm 1975, ngài thay mặt tổ đình Án Quang, đứng đơn xin 
lại cơ sở Đại Tòng Lâm hàng trăm mẫu đất của tô đình, để làm 
kinh tế tự túc cho tăng ni tu học và canh tác. Năm 1977, ngải là 
Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Viện Hóa Đạo 
GHPVNTN cho đến năm 1981 khi thành lập Giáo hội PGVN. Lúc 
còn làm việc, ngài trú xứ tại chùa Ấn Quang, sau đó do bệnh 
duyên, ngài về dưỡng bệnh tại chùa Phật Quang, Châu Thành- 
Đồng Tháp, sau đó Long Thành-Đồng Nai và viên tịch tại đây, 
hưởng thọ 77 tuổi, nguyên quán làng Hoa kiểng Tân Quy Đông, Sa 
Đéc- Đồng Tháp, trú quán Đông Nai - /heo trang nhà 
www.phafgiao.org.Vn 

- Thích Chơn Kim (1930 -2017), Hòa thượng, pháp danh Tâm 
Phú, pháp tự Chơn Kim, pháp hiệu Viên Chiếu, đời pháp 43 tông 
Lâm Tế thuộc pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Nguyễn Phúc 


244 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Liên Phú, là hậu duệ tôn thất nhà Nguyễn. Xuất gia năm 1963 với 
HT Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân- Huế. Thọ Tỳ kheo năm 1968 
tại PHV Hải Đức- Nha Trang do HT Phúc Hộ làm đàn đầu truyền 
giới. Trước khi xuất gia, ngài là huynh trưởng GĐPT, tham gia 
nhiệt huyết trong phong trào tranh đấu chống chế độ độc tài Ngô 
Đình Diệm. Năm 1966, ngài một lần nữa bị bắt trong phong trào 
Phật giáo miền Trung tranh đấu chống hiến chương Vũng Tàu của 
Thiệu Kỳ. Trước năm 1975, ngài lên Đơn Dương lập chùa Tường 
Vân đề ân tu và phụng dưỡng song thân. Ngài được GH cung thỉnh 
Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đơn Dương. Ngài tánh tình 
hào hiệp kháng khái, đồng thời cũng là một nhà thơ có nhiều bài 
chuyển thể kinh Pháp Hoa, thể hiện được sự thê nhập kinh tạng của 
một hành giả Pháp Hoa tông. Ngài viên tịch ngày 25 tháng Giêng 
năm Đinh Dậu (2017), thọ 88 tuổi, nhập tháp tại chùa Phật Quốc, 
huyện Đơn Dương. Ngài nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Đơn Dương- Lâm Đồng - /heo trang nhà www. phafgiaodluoi.com 


- Cư sĩ Diệu Kim, thế danh Trần Thị Hoàng Anh, pháp danh Diệu 
Kim, bút danh Hoàng Kim. Sinh năm Nhâm Dần (1962) tại Sài 
Gòn. Định cư tại Tp. HCM, nhà báo, nhà thơ, tiểu luận, truyện 
ngắn. Đã xuất bản 5 đầu sách PG. Cộng tác báo Giác ngộ, viết gần 
200 bài, mục sống đạo, diễn đàn, bình luận. Đồ vui Phật pháp (giáo 
trình Phật pháp căn bản, được nhiều nơi ưa chuộng) tái bản 21 lần, 
mỗi lần một ngàn quyền. Từ năm 2000, mở lớp Hoằng pháp tại 
thành phố HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng 
thời, hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử về kỹ năng sống. Mở tủ 
sách thiếu nhỉ đặc biệt cho vùng nông thôn. Cô đã góp phần khai 
tâm mở trí cho thế hệ thanh thiếu niên, mang ánh sáng Từ bi trí tuệ 
Phật pháp tỏa chiếu nơi xa xôi hẻo lánh cho nên Cư sĩ Diệu Kim 
được bà con yêu mến gọi là “Pháp sư Vườn”. theo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Trần Trọng Kim (1883 -1953), Học giả, Nhà nho, Cư sĩ Phật 
giáo, tác gia, chính trị gia, ông tự là Lệ Thần, trước khi đến với đạo 
Phật, ông đã là một học giả uyên bác về sử học và văn học. Sáng 
lập viên Hội PGBK, là Trưởng ban khảo cứu và diễn giảng của 


245 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hội, trưởng Ban Biên tập báo Đuốc Tuệ. Năm 1943, Trần Trọng 
Kim về hưu. Sau đó ông và Dương Bá Trạc được quân đội Nhật 
Bản đưa sang Singapore. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3- 
1945) ông làm Thủ tướng chính phủ thân Nhật. Tác phẩm: Phật 
giáo đối với cuộc nhân sinh. Ti háp nhị nhân duyên, Phật Lục, 
nguyên quán quê làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, 
tỉnh Hà Tĩnh, trú quán Hà Nội-Đà Lạt. 


- Thạch Kôong (1879 -1969), Hòa thượng, danh Tăng hệ phái PG 
Nam Tông Khmer, thế danh Thạch Kôong, xuất gia năm 1896 với 
HT Huôi- chùa Ông Mẹc (Som Prôong Êck) pháp danh Brahma 
Sara. Năm 1901, thọ cụ túc giới tại chùa Som Prôong Êck. Năm 
1907, học thiền ở huyện Cầu Ngang- Trà Vinh. Năm 1911, ngài 
sang Campuchia học kinh ở tỉnh Bat Đom Boong và học thiền ở 
Siêm Rệp. Sau § năm tu học, ngài trở thành Thiền sư trưởng đoàn 
hạnh Đầu Đà tại Campuchia. Năm 1932, ngài về nước hành đạo ở 
Giá Rai- Sóc Trăng, trụ trì chùa Som Rôong Êck- Cầu Ngang, Trà 
Vinh. Ngài có công lãnh đạo, xây dựng và giảng dạy Phật pháp 
khắp các tỉnh Tây Nam bộ. Ngài nhập diệt ngày 20 tháng 11 năm 
Kỷ Dậu (29-12-1969), thọ 91 tuổi, 71 tuổi đạo, nguyên quán trú 
quán Trà Vĩnh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Hiễn Kỳ (1863 -1936), Hòa thượng, tổ sư Tông phái 
Thiên Thai Giáo Quán Tông đời 19, thế danh Trần Quốc Lượng, tự 
Trần Quốc Ngỡi, Trần Cát Tường(lúc ở Trung Quốc), xuất gia năm 
1922 với tổ Đề Nhàn- đời 48 tông Thiên Thai, pháp danh Nhiên 
Công, pháp hiệu Hiển Kỳ. Năm 1928, ngài làm Đàn đầu Hòa 
thượng tại giới đàn ở Hương Cảng, trong các giới tử có hai vị Tăng 
là Liễu Học, Liễu Đàn và một vị Ni là Liễu Tướng người Việt 
Nam. Năm 1933, ngài làm Đàn đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa 
Thanh Sơn Hương Cảng, có ba vị người Việt Nam sang thọ giới là 
các ngài Liễu Thiền, Liễu Lạc và Liễu Chứng. Năm 1935, ngài làm 
Yết ma A xà lê trong giới đàn chùa Bửu Lâm- Núi Phụng Hoàng, 
có một giới tử người Việt Nam là Liễu Tức thọ gIỚI. Tất cà 7 vị 


246 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


mang chữ Liễu đã trở về Việt Nam hoằng pháp và truyền bá Tông 
Thiên Thai Giáo Quán tại Việt Nam, do ngài Hiển Kỳ truyền giới 
ấn chứng. Ngài là người Việt Nam hành đạo, trụ trì tại Trung 
Quốc, ngài xả báo thân ngày mồng 4 tháng 3 năm Bính Tý (26-03- 
1936) tại Thanh Sơn Thiền Viện, thọ 74 năm, nguyên quán Long 
An, trú quán Trung Quốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Cư sĩ Hưng Ký ( ? -1946), Cư sĩ , Thương nhân, tên thật Trần 
Văn Thành, không rõ năm sinh. Năm1921, ông Trần Văn Thành đã 
mua lại của người Pháp xưởng gạch ngói từ hãng Öriqgueferies eí 
Tuileries du Tonkin. Khi ây, cơ sở sản xuất còn khá khiêm tốn, ông 
đặt tên là /#ng Ký.Tất cả các sản phẩm gạch ngói được “làm 
thương hiệu” bằng cách được dập tên ng Kỹ. Một điều độc đáo 
là chỉ có gạch, ngói HJưg Ký của thương gia Việt Nam mới đủ sức 
cạnh tranh với gạch Sz//c của Pháp. Sản phẩm gạch, ngói ng Ký 
đã in dấu trong nhiều công trình kiến trúc của Hà Nội, Bắc Kỳ, 
Lào, Campuchia, Singapore. Năm 1930, khi tham gia hội chợ 
Marseille (Pháp), ông Hưng Ký đã được nhận huân chương cho 
các sản phẩm sáng tạo của mình, với số tiền hơn 4.000 đồng Đông 
Dương. Ông dùng tiền đó để mua đất, dựng chùa trên địa phận 
thôn Đoàải, làng Hoàng Mai, cách chùa Nga My không xa. Và, để 
phân biệt với ngôi cổ tự, người làng đã gọi ngôi chùa mới này là 
chùa Hưng Ký, hoặc chùa T: âu, lấy theo tên hiệu của người khởi 
dựng. Đây là một ngôi chùa độc đáo của Hà Nội cũng như ở Việt 
Nam. Chùa Hưng Ký còn có tên là ƒữ Hưng Tự và mang hiệu là 
Võ Hưng Truyền Am. Chùa được làm từ gôm sứ độc nhất vô nhị. 
Chùa /7ng Kỷ là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo cuối triều 
Nguyễn, được _Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng bảo tồn năm 1992. 
Câu chuyện về ông trong nạn đói đầu xuân 1945, Ông Hưng Ký 
đã mở hết kho để phát chấn cứu đói. Mỗi ngày nâu 10 nôi cháo 
lớn. Mỗi nồi đủ cho cả trăm người. Ông nói: “7#ăm năm nay quốc 
dân mới có nạn này. Mình giàu có hơn người cũng là do thiên 
phúc. Nay thấy người chết mà không cứu thì chẳng phải là người ”. 
Chuyện một nhà doanh ngiệp mở hết kho phát chân ở Hà Nội lúc 
ấy chấn động cả Bắc kỳ. Trong nhiều điện tín của một loạt doanh 
nhân người Pháp gửi về mâu quốc làm ăn với nhà tư sản dân tộc 
Hưng Ký đều chỉ ghi: “Không thể giao thương. Bận phát chẩn”. 

Cuối thu 1945, tài sản của ông dần khánh kiệt, việc giao thương 


247 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ông cũng không màng đến, nạn đói năm Ất Dậu đã làm ông trắng 
tay. Ông sau năm 1945 ít nhất một năm vào ngày Rằm tháng]0 âm 
lịch (1946). Từ năm 1959, nhà máy gạch Hưng Ký chuyền thành 
Xi nghiệp gạch ngói Câu Đuỗng nhưng thương hiệu sản phẩm 
ngói, gạch vân để là Hưng Ký mây năm sau đó. Năm 1995, UBND 
thành phố Hà Nội đổi tên thành xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống. 
Từ ngày 26 tháng 6 năm 2006 Công ty chuyền từ Doanh nghiệp 
Nhà nước thành Công ty cô phần Cầu Đuống. Hiện mộ ông Trần 
Văn Thành (Hưng Ký) được đặt ở Khu nghĩa trang Ao Đường, 
phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai. Tại CTCP gạch ngói 
Cầu Đuống, có lập bàn thờ để tưởng nhớ công ơn của ông, nguyên 
quán Việt gốc Hoa, trú quán Hà Nội - fheo Thích Vân Phong sưu 
khảo 


- Ưu Thiên Bùi Kỷ (1887-1960), Cư sĩ, trí thức PG, Sáng lập 
viên hội PGBK. Là một Phó bảng Hán học lại có Tây học nên 
Bùi Kỷ tiếp xúc giáo lý đạo Phật khá nhanh và trở thành một 
nhà nghiên cứu Phật học. Bùi Kỷ tham gia Ban Biên tập báo 
Đuốc Tuệ tới cuỗi năm 1944. Tháng 2 năm 1945 tại Đại hội 
đồng thường niên hội Phật giáo Bắc Kỳ, ông được bầu vào Ban 
Có vấn. Vì lẽ gì mà chúng ta nên tin theo đạo Phật là bài Bùi Kỷ 
diễn thuyết tại chùa Quán Sứ nhân ngày Phật Đản (16/5/1937) 
được ¡n 10.000 bản tặng cho chư tôn tháng § năm 1937. Ông 
nguyên quán trú quán làng Châu Cầu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 
Nam. 


- Hải Thiệu Cương Kỷ (1810 -1899), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 40, thế danh Lê Đạo, xuất gia năm 1828 với ngài 
Tánh Thiên Nhất Định- chùa Báo Quốc, được pháp danh Hải 
Thiệu, pháp tự Cương Kỷ. Năm 1835, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Từ Đàm do HT Đạo Trung Trọng Nghĩa làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1848, ngài trùng kiến thảo am An Dưỡng của bốn sư 
thành chùa Từ Hiếu và trụ trì tại đây, ngài có đị tướng là lông mi 
rất dài che cả mắt, khi nhìn ai hoặc đọc kinh sách, phải vén lên mới 
thấy, xong thả lông mi xuống, ngài không thấy gì cả. Năm 1897, 
ngài tổ chức in kinh Vô Lượng Thọ với lời đề bạt của HT Toàn 


248 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nhật Quang Đài. Năm 1898, ngài lại tổ chức ¡in khắc bộ kinh Báo 
Ân và Nhật tụng tiểu bản. Ngài thị tịch ngày mồng Một tháng 3 
nhuần năm Kỷ Dậu (1899) thọ 94 năm, 63 hạ lạp, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn Thiển 
đức&Cư sĩ tiền bồi hữu công PG Thuận Hóa 


- Thích Giác Kỷ (1920 -2017), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái 
PG Khất sĩ Việt Nam, thế danh Nguyễn Duy Khương, xuất gia với 
trưởng lão Giác An năm 1957, được pháp danh Giác Kỷ. Năm 
1966, ngài được trao giới Tỳ kheo tại tịnh xá Ngọc Cát- Phan 
Thiết. Ngài theo đức Thầy Giác An hành đạo khắp miền Trung và 
Cao nguyên, góp phần trong sự nghiệp hoằng pháp của Giáo đoàn 
IIL Năm 2016, ngài trở về tịnh xá Ngọc Hải- Cam Ranh bên người 
pháp huynh là HT Giác Y để tịnh dưỡng tuổi già. Ngài xả báo thân 
ngày l4 tháng 2 năm Định Dậu, thọ 98 năm, Š5I năm hành đạo, 
nguyên quán Phù Mỹ-Bình Định, trú quán Cam Ranh- Khánh Hòa. 


L 


- Mạn Đà La, Ni sư, sinh quán tại Hà Nội, thế danh Hoàng Thị 
Bích, là Phật tử thuần thành. Năm 1954, theo gia đình di cư vào 
Nam. Khi đang là sinh viên, Bà xuất gia với HT Thích Trí Thủ tại 
chùa Ba La Mật- Huế, được HT cho pháp hiệu là Mạn Đà La, sau 
đó du học tại Nhật Bản, được kết nối với cách mạng. Năm 1965, 
Bà sang Anh quốc tu nghiệp, được gặp HT Thiện Châu đang học ở 
đây. Năm 1967, Ni sư cùng HT Thiện Châu sang Pháp du học và ở 
lại đây hoạt động trong hội Việt kiều Hải ngoại- chi bộ Pháp. Hai 
vị đã lập nên phong trảo trí thức hải ngoại chống chiến tranh Việt 
Nam. Ni sư là người có công giúp Đoàn đàm phán Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ lâm thời Cộng hòa 


249 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


miền Nam Việt Nam trong việc đàm phán với phía Hoa Kỳ và Việt 
Nam Cộng hòa ký Hiệp định Paris năm 1973. Đất nước độc lập, Ñi 
sư trở về quê hương miền Bắc thăm viếng và tuyển thợ, đưa vật 
liệu sang xây dựng nên thiền viện Trúc Lâm, một ngôi chùa truyền 
thống Việt Nam trên đất Pháp do HT Thiện Châu trụ trì. Năm 
1998, HT Thiện Châu viên tịch, Ni sư xin hồi hương về Việt Nam, 
tu trì ở một tịnh thất tại khu phố 4, phường Xuân An, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai - /heo Thích Đồng Bồn sưu khảo 


- Thái Kim Lan, Nữ cư sĩ, giáo sư, tiễn sĩ, bà giảng dạy triết học 
Đông phương và triết học Phật giáo tại Đức. Bà là nữ giáo sư tiến 
sĩ duy nhất người Việt giảng dạy ở xứ sở là "cái nôi của triết học" 
nước Đức. Sinh ra và lớn lên ở Huế, Bà là người sinh viên tham 
gia đấu tranh cho PG trong pháp nạn 1963, tận mắt chứng kiến 
những biến cô lớn của PG trong những năm tháng khó khăn ấy. Bà 
sang Đức du học năm 1965, tốt nghiệp tiến sĩ rồi trở thành giảng 
viên triết học đại học Tổng hợp Ludwig- Munich- Đức. Đặc biệt, 
Bà luôn giữ truyền thống khi mặc áo dài Huế trên giảng đường ở 
nước ngoải hay các sự kiện tại Việt Nam. Bà là người sáng lập và 
làm Chủ tịch hội Giao lưu Đức-Việt. Bà được tặng giải thưởng 
Đào Tấn về bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam trong việc giới 
thiệu Tuông ra nước ngoài. Bà cũng là dịch giả đưa văn hóa Đức 
vào Việt Nam qua tác phẩm T uyễn tập Văn học Đức Việt về Brecht 
và Hermann Hess. Đặc biệt tại Đức, bà lập một bộ sưu tầm về 
tượng Phật trong khu vườn nơi bà cư ngụ rộng hơn 400 mét vuông. 
Bà nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đức quốc - /heo rang 
nhà www.fienphong.vn 


- Thích Bảo Lạc, Hòa thượng, pháp danh Đồng An, pháp tự 
Thanh Nghiệp, pháp hiệu Bảo Lạc, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 
10 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê Bảo Lạc, sinh năm 
Nhâm Ngọ (1942) tại Xuyên Mỹ, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. 
Ngài chính là bào huynh của HT Thích Như Điển, phương trượng 
chùa Viên Giác, Đức quốc. Xuất gia năm 1957 với HT.Thích Trí 


250 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Hữu tại chùa Linh Ứng, thọ Tỳ kheo năm 1964 tại Việt Nam Quốc 
Tự. Năm 1974 du học Nhật Bản và tốt nghiệp Cử nhân Tôn giáo xã 
hội học năm 1980. Năm 1981 sang định cư tại Úc và khai sơn chùa 
Pháp Bảo tại Sydney. Ngài từng giữ các chức vụ như: Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Phó hội chủ và nay là Hội chủ 
GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Hòa thượng được cung 
thỉnh vào các ngôi vị: Tôn chứng, Giáo thọ, Yết Ma...nhiều giới 
đàn của PGVN trên thế giới. Ngài trước tác và dịch thuật trên 30 
tác phẩm, góp phần xây dựng nền văn hóa Phật giáo tại Hải ngoại. 
Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Úc Châu - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Chánh Lạc (1950 -2000), Thượng tọa, pháp danh Nguyên 
Ân, pháp hiệu Chánh Lạc, học tăng Phật học viện Trung Phần Hải 
Đức Nha Trang, dịch giả bộ kinh Địa Tạng của ngài Tuyên Hóa, 
chủ nhiệm Hợp tác xã Bồ Đề-Nha Trang, thầy có năng khiếu dịch 
thuật, nhưng do bệnh duyên, đã sớm về cõi Phật, nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán Khánh Hòa. 


- Thích Chơn Lạc (1938 -2015), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 41, thế danh Nguyễn Văn Thiện, xuất gia năm 
1946 với HT Thiện Thọ- chùa Long Tế- Cao Lãnh, pháp danh 
Nhựt Thiện, pháp tự Liên Độ, pháp hiệu Chơn Lạc. Năm 1960- 
1962, ngài học tại PHV Phước Hòa- Trà Vinh. Năm 1952-1964, 
học tại PHĐ chùa Ấn Quang. Năm 1964-1975, ngài theo học ở 
PHV Huệ Nghiêm- Bình Chánh. Năm 1966, ngài thọ cụ túc giới tại 
giới đàn PHV Huệ Nghiêm. Từ 1965-1975, ngài làm Giáo thọ sư 
giảng dạy các Ni viện Từ Nghiêm, Dược Sư, Thiền tôn, Huỳnh 
Km, Huê Lâm... Năm 1980, ngài là Tri sự trong Ban Quản trị chùa 
Huệ Nghiêm. Năm I99I1, ngài chính thức trụ trì chùa Huệ 
Nghiêm.Từ đây, ngài luôn được cung thỉnh làm Giới sư trong các 
giới đàn ở các tỉnh thành miền Nam và TP Hồ Chí Minh. Ngài xả 
báo thân ngày 29 tháng II năm Giáp Ngọ (19-01-2015) thọ 77 
năm, 48 hạ lạp, nguyên quán Cao Lãnh-Đồng Tháp, trú quán Bình 


251 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tân- TP Hồ Chí Minh - ¿heo Ban Quản trị PHV Huệ Nghiêm biên 
soạn 


- Thích Nữ Huệ Lạc (1950 -1967), Ni cô, thánh tử đạo, tự thiêu 
trước chùa Giác Viên-Gia Định lúc 17 tuổi, để lại thư gởi đức Giáo 
hoàng, Tổng thống Johnson, Tổng thống Thiệu, đòi thu hồi hiến 
chương 23/67 của khối VNQT, chưa rõ thân thế - /heo Biên niên sử 
PŒG Sài Gòn Gia Định 


- Thích Liễu Lạc (1878 -1937), Hòa thượng, Trưởng lão tông phái 
Thiên Thai Giáo Quán Tông đời 49, thế danh Trương Văn Trình. 
Năm 1933 ngài sang Trung Quốc thọ đại giới với tổ Hiển Kỳ- 
Hương Cảng, được pháp danh là Tu Tịnh, pháp hiệu Liễu Lạc. Sau 
khi về Việt Nam, ngài khai sơn chùa Pháp Minh để hoằng dương 
đạo pháp. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc danh tăng thạc đức như 
HT Đạt Hảo; NT Đạt Tâm...Ngài xả báo thân ngày mông 2 tháng 
Chạp năm Bính Tý (14-01-1937) hưởng 59 năm, tháp lập trong 
khuôn viên chùa Pháp Minh, nguyên quán trú quán Long An - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Pháp Lạc (1903 -2001) Hòa thượng, trưởng lão hệ phái PG Nam 
Tông Việt Nam, thế danh Trần Công Khuê, xuất gia năm 1959 tại 
chùa Giác Quang- Bình Đông- Chợ Lớn. Năm 1961, ngài thọ Tỳ 
kheo với HT Thiện Luật tại chùa Giác Quang, được pháp danh 
Pháp Lạc ( Sukha Dhamma Thera). Năm 1964, ngài về quê hương 
truyền bá giáo lý Nguyên thủy và thành lập chùa Thái Bình, chùa 
Bất Nhị ở Quảng Nam. Năm 1965, ngài vào Phan Thiết thành lập 
chùa Bình Long. Năm 1966, ngài về Mỹ Tho thành lập chùa Pháp 
Bảo và trụ lại đây đến cuối đời. Từ năm 1964-1975, ngài là Kiểm 
soát viên Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt 
Nam. Năm 1976, ngài được bầu làm Phó Tăng thống 
GHTGNTVN. Năm 1985, ngài làm Chứng minh BTS PG tỉnh Tiền 
Giang. Năm 1997, ngài được suy cử Thành viên Hội đồng Chứng 
minh GHPGVN. Năm 1998, ngài được bầu làm Tăng trưởng hệ 
phái PG Nam Tông Việt Nam. Ngài xả báo thân ngày 12 tháng Š 


252 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


năm 2001, thọ 98 năm, 40 hạ lạp, nguyên quán Quảng Nam, trú 
quán Tiền Giang - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thọ Lạc, Thượng tọa, Tiến sĩ danh dự, sinh năm 1963, 
xuất gia với HT Thích Đức Nhuận- chùa Đồng Đắc, là Ủy viên 
Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực 
BanVăn hóa TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó 
trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì các 
chùa Đồng Đắc, Cao Sơn, Đại Bi - Ninh Bình, chùa Đại Tuệ và 
chùa Diệc- Nghệ An, chùa Yên Phú- Thanh Trì Hà Nội, chùa Bàng 
Long- Viên Chăn Lào, chùa Pháp Hoa- TP Hồ Chí Minh. Tác 
phẩm: Phật giáo thời Định và Tiên Lê (chủ biên, đồng tác giả PGS. 
TS Nguyễn Hồng Dương, nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2010) ; Chùa Yên 
Phu lịch sử và hiện tại (đồng chủ biên TS Nguyễn Quốc Tuấn, nxb 
Hồng Đức 2011), nguyên quán Kim Sơn Ninh Bình, trú quán Hà 
Nội, Nghệ An - /ieo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Thông Lạc (1928 -2013), Trưởng lão, Thiền sư, thế danh 
Lê Ngọc An, xuất gia năm 1936, với HT Huệ Tánh- chùa Phước 
Lưu- Trảng Bàng- Tây Ninh, pháp danh Thông Lạc. Năm 1965, 
ngài vào học tại PHV Trung đẳng Huệ Nghiêm và ghi danh học 
Viện đại học Vạn Hạnh. Năm 1968, ngài vừa học, vừa đi dạy thêm 
ở các trường Trung học Bồ Đề Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1970, ngài 
về chăm sóc cha đến khi cha mất, ngài cảm nhận thế gian chẳng có 
gì hằng hữu, nên buông tất cả, theo Thiền sư Thanh Từ tu tập 
Thiền tông. Sau thời gian tu tập ở thiền viện Chơn Không, ngài bắt 
đầu vân du hành cước khắp nơi, lên núi rừng, xuống vùng sông 
biển để nhận diện bản thân và tìm chân lý. Năm 1980, ngài trở về 
quê nhà ở Trảng Bàng, lập nên thảo am tu hành. Ngài nhân đọc 
kinh Nikaya của HT Minh Châu dịch, bỗng ngộ được chân lý, bèn 
chấn chỉnh việc tu hành, xây dựng thảo am thành / viện Chơn 
Như để phát huy đường lối tu tập và hoằng pháp độ sanh. Tác 
phẩm mà ngài đã biên soạn: Đường về xứ Phật ; Những lời gốc 
Phát dạy ; Đạo đức làm người ; Trở về đạo Phật ; Những lời Tâm 


253 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


huyết ; Phật giáo có đường lối riêng ; Pháp tu của Phật làm chủ 
Sanh Già Bệnh Chết ; Mười hai cửa vào đạo ; Ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo ; Sống một mình như con Tê Ngưu ; Những chặng đường 
ft học của người Cự sĩ; Nghỉ thức thọ Bát Quan Trai ; Hành 
Thập thiện và Tư vô lượng tâm ; Lịch sử chùa Am ; Thanh qui tu 
viện Chơn Như ; Phật tử cân biết I, II ; Linh hôn không có ; Tạo 
duyên giáo hóa chúng sanh ; Thiên căn bản ; Văn hóa PG truyễn 
thống I, II ; Lòng yêu thương...ngài xả báo thân ngày 21 tháng 11 
năm Nhâm Thìn (02-01-2013) thọ 85 năm, 44 năm hành đạo, 
nguyên quán trú quán Trảng Bảng Tây Ninh - /heo trang nhà 
www.fuvienchonnhu.nef 


- Tuệ Lạc, Cư sĩ, giáo sư, nhà báo, tác ga, thế danh Nguyễn Điều, 
nguyên là tu sĩ Phật giáo Nam Tông, pháp danh Tuệ Lạc, ông du 
học ở Tích Lan, rồi sang Pháp về tại gia làm phóng viên báo Le 
Figaro- Par1s. Ông nguyên Chủ tịch hội Sinh viên Phật tử tại Pháp, 
tác phẩm: Khoa học và sự tái sinh (nxb Hồng Đức 2017), nguyên 
quán Bình Định, trú quán Paris- Pháp quốc 


- Thích Bửu Lai (1901 -1990) Hòa thượng, thế danh Lê Văn Tôn, 
ông nguyên là Cư sĩ Hội trưởng hội Phật học Sa Đéc (1924-1929). 
Năm 1955, xuất gia tại chùa Ấn Quang lúc 55 tuổi, pháp danh Bửu 
Lai. Năm 1957, ngài được dự khóa huấn luyện trụ trì "Như Lai Sứ 
Giả" tại chùa Pháp Hội, sau đó Giáo hội bổ nhiệm về trụ trì PHV 
Phước Hòa- Trà Vinh. Năm 1959, ngài giữ chức Tổng thư ký Giáo 
hội Tăng già Nam Việt. Năm 1966, ngài làm Chánh đại diện 
GHPGVNTN miền Huệ Quang. Năm 1978-1984, là Phó chủ tịch 
MTTQ TP Cần Thơ. Năm 1989, là Hiệu trưởng rường Cơ bản 
Phát học tỉnh Hậu G1ang, tác phẩm: Khuyến phát Bồ đề tâm văn 
(dịch) ; Các bài văn Giác thế ; Thiên môn Trường hàng Luật ; Ý 
nghĩa Nghỉ thức tụng niệm ;Sưu tập giảng luận giáo lý. Ngài viên 
tịch ngày 24 tháng 10 năm Canh Ngọ (10-12-1990) với 90 năm trụ 
thế và 34 hạ lạp, nguyên quán Đồng Tháp, trú quán Cần Thơ - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


254 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Đạt Lai (1896 -1966), Hòa thượng, dòng Thiên Thai Giáo 
Quán Tông đời 22, trụ trì chùa Pháp Môn-xã Tân Kim-Cần Giuộc- 
Long An, HT là bổn sư của ngài Tắc Thành, danh tăng PGVN đầu 
thế kỷ 21, nguyên quán trú quán Long An. 


- Thích Tâm Lai (1882 -1937), Tỳ khưu, bán thế xuất gia tại 
chùa Phương Lăng-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng, sau lên trụ trì chùa 
Hang (Kim Sơn tự, Tiên Lữ động tự) ở làng An Thái, đồn điền 
Đồng Bắm, huyện Đồng Hý, tỉnh Thái Nguyên. Ông là người khởi 
xướng chấn hưng Phật giáo xứ Bắc bằng bài báo chấn hưng Phật 
giáo trên tờ Khai Hóa Nhật báo, ra ngày 16-1-1927, đề nghị thành 
lập Việt Nam Phật giáo Hội cho cả 3 miền và đưa ra chương trình 
chấn hưng gồm 3 điểm: 


1) Lập giảng đàn trong các chùa để giảng kinh, sách Phật 
cho các nhà thiện tín, nhờ người dịch kinh sách Phật chữ Hán và 
chữ Pháp ra quốc ngũ; 


2) Mở các trường Sơ học yếu lược, Sơ đẳng tiểu học bên 
cạnh các chùa, đón thầy bên ngoài vào dạy theo chương trình nhà 
nước, chỉ thêm mỗi buổi học mười phút giảng kinh Phật; 


3) Lập ra ở bên cạnh môi chùa một nhà nuôi kẻ khó, người 
tàn tật vào nuôi, dạy nghê sinh nhai; làm nhà bảo cô thu trẻ em mô 
côi vào nuôi cho ăn học. 


Tháng 5 năm 1927, Sư Thiện Chiếu được HT Khánh Hoà 
cử ra Bắc gặp ông tại chùa Hang bàn chuyện chắn hưng Phật giáo 
nhưng không thành. Sau ông bị vu cáo hoạt động chính trị, nản 
lòng về làm đương gia chùa Phương Lăng nguyên quán trú quán 
Hải Phòng. 


- Thích Thiện Lai (1896 -1970), Sa di, Thánh tử đạo, thế danh Bùi 
Đình Tần, xuất gia năm 1955 lúc 59 tuổi với HT Hải Tràng chùa 
Phổ Quang- Phú Nhuận, pháp danh Thiện Lai. Ngài nỗ lực tu học 
tại đây mà không nhận đại giới. Sự kiện "V7ệf Nam Quốc Tự" là 


255 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


một vết đau trong lòng Tăng tín đồ miền Nam, ngài cũng quyết 
tâm chống lại hiến chương 23/67 để bảo vệ hiến chương năm 1964 
của PG, nên phát nguyện tự thiêu dưới sốc cây Bồ đề chùa Phổ 
Quang vào lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày mông § tháng 5 năm Canh 
Tuất (11-06-1970) thọ 74 năm, 15 tuổi đạo, nguyên quán Nam 
Định, trú quán G1a Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Út Bạch Lan (1935 -2016), nghệ sĩ ưu tú, Phật tử pháp danh 
Giác Hạnh, tên thật là Đặng Thị Hai. Bà khởi nghiệp cầm ca thập 
niên 50 dưới sự dìu đắt của nhạc sĩ Văn Vĩ và trở thanh danh ca 
vọng cô. Bà có giọng hát nổi tiếng là "Sâu nữ Út Bạch Lan". Khi 
lớn tuổi, bà chọn cửa thiền môn đề sinh hoạt biểu diễn và tu niệm. 
Bằng giọng ca truyền cảm, bà có nhiều bài hát cổ nhạc PG để đời. 
Bà được mời làm Cô vấn Ban văn nghệ Thành hội PG TP Hồ Chí 
Minh, bài ca Vọng cô Quốc sư Vạn Hạnh, tiếng hát của bà mãi 
vang xa. Bà làm trưởng đoàn từ thiện Út Bạch Lan. Bà vãng sinh 
ngày 04-11-2006, thọ 81 tuổi, nguyên quán Long An, trú quan TP 
Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Thị Ngọc Lan (1951 -1963), nữ Phật tử, thánh tử đạo, 
pháp danh Tâm Chánh. Năm 1963, thời kỳ pháp nạn của PG đồ 
Việt Nam trước nạn kỳ thị tôn giáo của chế độ độc tài Ngô Đình 
Diệm. Phật giáo đồ tại Huế đã bị xúc phạm, thà chết chứ không 
chịu khuất phục bạo quyền. Trong buổi mít tỉnh tại chùa Từ Đàm 
sáng ngày 8-5-1963, đến tối Phật tử kéo đến đài phát thanh Huế 
chờ đợi sự giải thích của chính quyền không giữ lời hứa phát thanh 
lại buổi mít tinh, thì bất ngờ đoàn xe thiết giáp của Thiếu tá Đặng 
Sỹ nỗ súng và đâm thắng vào đám đông, một số bị bắn chết, một 
số bị xe thiết giáp cán chết, trong đó có Phật tử Tâm Chánh. Giáo 
hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo năm 1965, nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - /eo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Thích Pháp Lan (1913 -1994), Hòa thượng, pháp sư, dòng Tế 
Thượng Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42, thế danh Lê Hồng 


256 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phước, xuất gia năm 1926 với tổ Huệ Đăng- chùa Thiên Thai- Bà 
Rịa, pháp danh Trừng Tâm, pháp tự Thiện Hảo, pháp hiệu Pháp 
Lan. Năm 1947, ngài được cung thỉnh trụ trì chùa Khánh Hưng- 
Hòa Hưng- Sài Gòn. Năm 1951-1956, ngài thành lập Trường gia 
giáo Lục Hỏa Tăng tại chùa Khánh Hưng, trong thời g1an này, ngài 
phụ trách an ninh khu 4- Mỹ Tho và là Chủ tịch Lực lượng PG 
cách mạng Sài Gòn-Gia Định. Năm 1953, ngài làm Tổng thư ký 
Tăng đoàn Liên Tông Việt Nam. Năm 1963, ngài là Thành viên Ủy 
ban Liên phái Bảo vệ PG. Năm 1964, ngài là Thành viên Hội đồng 
Giáo phẩm Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm Chủ tịch Tổng đoàn 
Thanh niên Tăng ni Việt Nam. Năm 1981, GHPGVN thành lập, 
ngài được mời làm Ủy viên HĐTS GHPGVN kiêm Phó BTS 
Thành hội PG TP Hồ Chí Minh, ngài xả báo thân ngày 20 tháng 
Giêng năm Giáp Tuất (01-03-1994), thọ 81 năm, 59 hạ lạp, nguyên 
quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Tắc Lãnh, Hòa thượng, sinh năm 1946, sơn môn Thiên 
Thai Giáo Quán Tông đời 23, đệ tử HT Đạt Hảo- chùa Pháp 
Quang, pháp danh Tắc Lãnh, pháp tự Lãng Tấn, chuyên điển lễ 
dẫn thỉnh các giới đàn, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thủ 
Đức, trụ trì chùa Châu Hưng-Tam Phú, Thủ Đức, nguyên quán trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Nguyễn Bá Lăng (1920 -2005), Kiến trúc sư, ông đã khảo sát 
điền dã, nghiên cứu, ghi chép rất công phu hầu hết những ngôi 
đình, ngôi chùa, nổi tiếng như đình Đình Bảng, chùa Bút Tháp, 
chùa Dâu ở Bắc Ninh; đình Tây Đằng, Chu Quyến, chùa Tây 
Phương ở Sơn Tây; chùa Keo ở Nam Định, Thái Bình; chùa Láng, 
chùa Kim Liên ở Hà Nội... Đặc biệt ông đã tìm hiểu rất kỹ ngôi 
chùa Vĩnh Nghiêm có từ đời Trần. Bộ sưu tập về kiến trúc dân 
gian của ông là một vốn quý ít ai có được. Ông đóng góp nhiều 
kiến trúc Phật giáo nồi tiếng như: 


1. Lập họa đồ và trùng tu chùa Một Cột Hà Nội năm 1955, sau khi 


257 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Liên Hoa Đài bị phá sập năm 1954; 2. Kiến trúc: Chùa Xá Lợi năm 
1958; 3. Chùa Vĩnh Nghiêm 1966-1974; 4. Chùa An Quốc trong 
cư xá sĩ quan Chí Hòa, Sải Gòn năm 1972-1975; 5. Chùa Quan 
Âm tại Paris; 6. Chùa Tịnh Tâm tại Sèvres, ngoại ô ParIs; 7. Liên 
Hoa đài tại Làng Mai, Pháp; 9. Việt Nam Phật quốc tự, Bồ Đề Đạo 
Tràng, Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ. Tác phẩm nghiên cứu: Chùa xưa tích 
cũ. Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Tập I và II. Ông nguyên quán 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo 
NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Ân Lâm (1898 -1982), Hòa thượng trưởng lão hệ phái Nam Tông 
Việt Nam, thế danh Lê Văn Tâm, xuất gia năm 18 tuổi tại chùa 
Khánh Quới Bắc tông. Năm 1920, ngài sang Campuchia nghiên 
cứu Tam tạng Pàli. Năm 1940, ngài gặp ngài Thiện Luật và xuất 
gia lại theo hệ phái Nam Tông ở Preyveng- Campuchia, sau đó 
ngài thực hiện hạnh Đầu đà độc cư trong rừng.. Năm 1954, ngài về 
Việt Nam hoằng đạo. Năm 1957, ngài được Giáo hội bồ về trụ trì 
các chùa: Tăng Quang-Huế, chùa Tam Bảo-Đà Nẵng (1959), 
Thanh Vân-Tây Ninh (1961), Phước Hải-Tiền Giang (1962) và Kỳ 
Viên-Bàn Cờ (1975). Năm 1965, ngài được suy cử Phó Tăng thống 
Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1976, ngài là Tăng 
thống GHTGNTVN. Năm 1981, ngài là Phó Pháp chủ /ô¡ Đồng 
Chứng Minh GHPGVN, ngài tịch vào ngày mồng 6 tháng 11 năm 
Nhâm Tuất (20-12-1982), nguyên quán Tiền Giang, trú quán TP 
Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Bích Lâm (1924 -1971), Hòa thượng, thế danh Trần Văn 
Vinh, xuất gia với HT Phước Huệ- chùa Hải Đức- Nha Trang, 
pháp danh Chơn Phú, pháp tự Chánh Hữu, pháp hiệu Bích Lâm. 
Năm 1946, ngài trụ trì tổ đình Nghĩa Phương- Nha Trang. Ngài 
được cung thỉnh làm Đường đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa 
Phước Huệ- Nha Trang (1959) và chùa Phước Duyên-Diên Khánh 
(1970). Năm 1950-1954, là Tổng thư ký Giáo hội Tăng già Cổ 
truyên tỉnh Khánh Hòa. Năm 1955-1959, là Tăng giám Trung Việt 


258 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Giáo hội Tịnh Độ tông Việt Nam. Năn 1960-1968, đảm nhiệm 
chức Chánh Đại diện PG Cổ ruyên Trung phần kiêm Giám đốc 
PHV PG Cổ truyền. Năm 1969-1971, Phó viện trưởng Viện Hoằng 
Đạo GHPG Cổ truyễn Việt Nam. Ngài viên tịch ngày 24 tháng 11 
năm Tân Hợi 1971, trụ thế 48 năm, 26 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Khánh Hòa - /heo Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Giác Lâm (1929 -2012), Hòa thượng, thế danh Phạm 
Công Thành, xuất gia năm 1940 với HT Tâm Tịnh Huệ Chiếu- 
chùa Thiên Đức, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 44, pháp danh 
Nguyên Trạch, pháp tự Chí Công, pháp hiệu Giác Lâm. Năm 1952, 
ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa Thiên Bình- An Nhơn. Năm 
1954, ngài được vào học tại PHV Trung Phần Nha Trang. Năm 
1957, ngài tốt nghiệp trở về Bình Định trú xứ tại chùa Long 
Khánh- Qui Nhơn và giảng dạy tại PHV Nguyên Thiều (1960- 
1970) và PHV Phước Huệ-Thập Tháp (1970-1975). Năm 2007, 
ngài cùng đoàn chư Tăng Bình Định sang dự lễ Phật đản Liên Hiệp 
Quốc tại Thái Lan và Sám chủ trai đàn Chân tế, trình bày bằng âm 
điệu nghi lễ truyền thống PGVN để cầu nguyện Hòa bình thế giới. 
Ngài chuyên môn về bộ môn nghỉ lễ, đã viết các tác phẩm: /#/ành lễ 
Nghi thức Phật giáo (1973-1999) ; Sử Ba Mươi Ba vị Tổ Ấn Hoa 
(2002) ; Luận giải Nghỉ lễ PGVN (11 tập-2005) ; Nghi pháp Khai 
đạo giới tử Đại giới đàn Cổ Pháp (Làng Mai-Pháp quỗc-2006) ; 
Phật giáo Nghỉ lễ giáo khoa Trung cấp ( 2001) ; Tịnh độ pháp yếu 
(2010) ; Phật giáo Nghi lễ Sơ cấp (2012). Ngài xả báo thân ngày 
mồng 8 tháng 5 năm Nhâm Thìn (26-06-2012) tại tổ đình Long 
Khánh, thọ 84 năm, 62 hạ lạp, nguyên quán trú quán Bình Định. 


- Thiền sư Huệ Lâm (1877 -1945), Hòa thượng, thế danh Bùi Văn 
Tươi, xuất gia từ nhỏ với HT Khánh Lâm- chùa núi Châu Thới- 
Bình Dương. Khoảng năm 1920, sau một thời gian dài tu học, Sư 
Huệ Lâm được thầy cho xuống núi hóa đạo chúng sinh, ngài đi về 
phía hóc rừng nọ lập chùa. Thoạt đầu, ngài che một cái chòi nhỏ, 
có lẽ vì thế mà người ta gọi là “hóc có ông che chỏï” nên gọi tên 
chùa Hóc Ông Che đến ngày nay. Sư Huệ Lâm lắng lặng giữa 


259 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


rừng, ngày ngày bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Tiếng lành 
đồn xa về vị sư ở chốn rừng thiêng, nước độc mà lại có tài chữa 
bách bệnh. Người dân vùng Hóa An xưa còn gọi Thiền sư Huệ 
Lâm là ông thầy Hai. Một ngày nọ, thầy Hai bất ngờ tiếp một vị 
khách là người Pháp tự xưng là hiệu trưởng một trường Tây nôi 
tiếng ở Sài Gòn. Người nảy đi cùng một người con gái ruột và cầu 
xin thầy Hai chữa chứng bệnh “kỳ lạ” đang mắc phải, đã trị hết bao 
bác sĩ ta rồi bác sĩ Tây cũng không hết được. Thiền sư Huệ Lâm 
nhận nữ bệnh nhận “đặc biệt” này ở lại chùa và nhiệt tình chữa 
bệnh bằng cây lá rừng quanh chùa và những bài chú của Phật giáo. 
Thật lạ, người con gái này ở chùa thì hết bệnh nhưng về nhà lại tái 
phát bệnh như cũ. Thấy con gái mình có căn tu lại thông minh nên 
gia đình đồng ý cho quy y tại chùa Hiễn Lâm Sơn với pháp danh là 
Thiện Niệm, chính thức thành đệ tử của sư Huệ Lâm. Năm 1945, 
Sư Huệ Lâm viên tịch, đệ tử là Yết ma Thiện Niệm lên kế vị trụ tri 
trì đời thứ hai chùa Hiển Lâm Sơn, không rõ nguyên quán, trú 
quán Hóa An- Đồng Nai - /heo tư liệu sưu khảo của Trí Bùi, Thích 
Vân Phong sưu tâm 

- Chơn Kim Pháp Lâm (1861 -1§98), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 40, xuất gia với tô Ân Chánh Tổ Tông, hiệu Huệ 
Minh- chùa Bảo Sơn- Tuy An, Phú Yên, pháp danh Chơn Kim, 
pháp tự Pháp Lâm. Năm 1887, ngài khai sơn chùa Châu Lâm- 
Đồng Xuân- Phú Yên. Năm 1889, ngài ra kinh đô Huế trụ trì chùa 
Viên Thông- núi Ngự Bình. Năm 1895, ngài vận động trùng khắc 
mộc bản bộ "Đại học Chỉ thư Yếu tập" do tô Pháp Chuyên Diệu 
Nghiêm biên soạn. Năm 1897, ngài cho khắc Chánh pháp nhãn 
tạng, truyền thừa từ tổ Minh Hải xuống đến ngài. Năm 1898, ngài 
về thăm chùa Châu Lâm tại Phú Yên và viên tịch vào ngày 14 
tháng 2 năm Mậu Tuất, hưởng 38 năm, bảo tháp lập ở chùa Châu 
Lâm- Tuy An, nguyên quán Tuy An- Phú Yên, trú quán Thừa 
Thiên Huế, Phú Yên - /heo Chư tôn đức&Cư sĩ tiền bối hữu công 
PG Thuận Hóa 


- Tiên Thiện-Từ Lâm (1780 -1§59), Hòa thượng tô sư, danh tăng 
miền Nam, trụ trì Sắc tứ Linh Thứu tự, có công khai sơn chùa Bửu 
Lâm- Mỹ Tho và sắc tứ Linh Thứu, khai sơn chùa Bửu Hưng-Sa 


260 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Đéc - theo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Trương Hoàng Lâu ( ? ), Cư sĩ, đại thí chủ. Năm 1945, lúc Nhật 
đảo chánh Pháp, ngài Trí Tịnh và Thiện Hoa được giao nhiệm vụ 
hướng dẫn tăng sinh Phật học đường Báo Quốc vào Nam. Đoàn 
đến Sài Gòn, xuống Mỹ Tho rồi về Cần Thơ. Nhờ thí chủ Trương 
Hoàng Lâu giúp đỡ, ngài Thiện Hoa mở Phật học đường Phật 
Quang- Trà Ôn, ông đã vận động hỗ trợ tài lực cho Phật học đường 
này hoạt động suốt 8 năm, chưa rõ thân thế, ông nguyên quán trú 
quán Trà Ôn-Vĩnh Long - fheo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


- Thích Đảnh Lễ (1918 -1968), Hòa thượng, pháp danh Tâm Ưng, 
thế danh Võ Đức Phú, xuất gia với HT Huệ Minh-chùa Từ Hiếu, 
học tăng PHĐ Sơn môn Tây Thiên và Báo Quốc. Năm 1946, ngài 
làm Giám tự chùa Linh Mụ. Năm 1948, khai sơn chùa Phước 
Duyên-Huế. Năm 1965 khai sơn chùa Phước Hải-Hương Trà, 
Thừa Thiên, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - ứheo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Như Lễ, hiệu Huệ Long (1888-1967), thế danh Nguyễn 
Văn Phụng, bí danh Trung Nghĩa (bào đệ của Hòa thượng Pháp sư 
Bửu Chung). Ngài trùng tu Trụ trì Long Liên Tự (Thiên Phước 
Tự). rạch Xẻo Tre- Nha Mân- Châu Thành- Đồng Tháp. Âu niên 
xuất gia với tổ Minh Thông Hải Huệ, được thiền sư Như Khả Chân 
Truyền cưu mang lo việc học hành, y chỉ học Phật với tổ Minh 
Hòa Hoan Hỷ tại tổ đình Long Thạnh. HT Thích Như LỄ, vị Pháp 
sư danh tiếng, ngài tham gia hoạt động Cách mạng thời Phan Bội 
Châu, ngài cùng với Phan Xích Long vận động khởi nghĩa Thiên 
Địa Hội 1913 tại miền Tây Nam bộ và Chợ Lớn. Ngài từng bị kết 
án tử hình rồi giảm xuống chung thân và bị đày ra Côn đảo. Ngài 
đóng góp nhiều thành tích trong hai thời kháng Pháp, chống Mỹ 
cứu nước. Duyên Ta bà quả mãn, ngài viên tịch vào ngày Rằm 
tháng Š năm Định Mùi (22-06-1967) tại chùa Trung Bửu, Thuận 
An, Bình Dương - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Nhật Lệ (1927 -1987), Hòa thượng, xuất gia với HT Từ 
Nhơn-chùa Linh Quang-Quảng Trị, pháp danh Tâm Hòa, pháp tự 
Thanh Quang, pháp hiệu Nhật Lệ, thế danh Nguyễn Cảnh. Năm 


261 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1951, tu học ở chùa Báo Quốc và trụ trì chùa Đồng Tri-Quảng Trị. 
Năm 1954-1958, Thư ký Giáo hội Tăng già tỉnh Quảng Trị. Năm 
1959, học tăng PHV Hải Đức-Nha Trang. Năm 1962, vào Sài Gòn 
trụ trì chùa Hải Quang. Năm 1982, ngài làm Phó trưởng ban Nghi 
lễ TW GHPGVN kiêm Trưởng ban Nghi lễ BTS Thành hội PG TP 
Hồ Chí Minh, nguyên qán uảng Trị, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


Liï 


- Thích Chánh Liêm (1938 -2008), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40, thế danh Nguyễn Văn Trú (Triết), xuất gia 
năm 1958 với HT Phước Huệ- chùa Hải Đức- Huế, pháp danh 
Chơn An, pháp tự Chánh Liêm. Sau khi xuất gia, ngài được bốn sư 
gởi vào PHV Báo Quốc tu học. Năm 1965, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn Vạn Hạnh- chùa Từ Hiếu do HT Giác Nhiên làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1967, ngài làm Đặc ủy Thanh niên kiêm giảng 
dạy trường Bồ Đề thị xã Quảng Trị. Năm 1969, ngài trụ trì chùa 
Tỉnh hội Phật học Quảng Trị. Năm 1975, ngài trụ trì chùa Châu 
Quang- thị xã Đông Hà. Năm 1996, ngài làm Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc đời hành đạo, ngài đã khai 
sơn: Hải Đức Sơn Tự- Đông Hà (1988), xây dựng Vạn Phật Tháp 7 
tầng- Tây Nam thị xã Đông Hà (2004), chùa Đại 4n- Đông Hà 
(1990-2007), ngài xả báo thân ngày 11 tháng I1 năm Mậu Tý (07- 
12-2008) thọ 71 năm, 44 hạ lạp, nguyên quán trú quán Quảng TTỊ - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Bích Liên (1876 -1950), Hòa thượng, nhà Nho, tác gia, 
dịch giả, ngài pháp hiệu Thích Trí Hải, Bích Liên vốn là hiệu chùa 
của ngài, thế danh Nguyễn Trọng Khải, bút hiệu Mai Đình (Thận 


262 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thần Thị). Năm 1919, xuất gia với HT Hoằng Thạc- chùa Thạch 
Sơn- Quảng Ngãi, được pháp danh Chơn Giám, pháp tự Đạo 
Quang, pháp hiệu Trí Hải. Năm 1928, HT Khánh Hòa ở miền Nam 
ra làm Pháp sư trường Hạ chùa Long Khánh- Quy Nhơn, cảm mến 
tài trí cùa ngài, đã mời ngài vào miền Nam hoạt động cho phong 
trào chân hưng PG, ngài góp công lớn cho hội Nam Kỳ Nghiên 
cứu Phật học và tạp chí Từ Bi Âm. Năm 1934, ngài về quê khai 
sơn chùa Bích Liên, từ đó có hiệu là HT Bích Liên. Năm 1937, 
ngài làm chủ bút tạp chí Tam Bảo của hội Đà Thành Phật học- Đà 
Nẵng. Năm 1919, ngài giảng dạy ở PHĐ Long Khánh, tác phẩm: 
Liên Tông Thập Niệm Yếu Lãm ; Tịnh Độ Huyền Cảnh ; Tây Song 
Ký ; Tích Lạc Văn, tác phẩm diễn Nôm: Qui Sơn Cảnh Sách ; 
Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghỉ, nguyên quán trú quán Bình Định - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Hồng Liên (1915 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Nguyễn Văn Ánh, xuất gia năm 1927 với tổ 
Chánh Thành- chùa Vạn An- Sa Đéc, pháp danh Thiện Lạc, pháp 
hiệu Hồng Liên. Năm 1934, PHĐ Lưỡng Xuyên khai mở, ngài 
được bồn sư cho theo học tại đây. Năm 1935, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Long Hòa- Tiểu Cần- Trà Vinh do HT Khánh Hòa 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1938-1945, ngài cùng đoàn Tăng 
sinh miền Nam được gởi ra học tại PHĐ Báo Quốc- Huế. Năm 
1945, toàn quốc kháng chiến, ngài trở về chùa Vạn An tu học và 
tham gia cách mạng, với nhiệm vụ giao liên vận chuyên công văn 
từ Trà Vinh qua lại Sa Đéc. Năm 1951, ngài được nghỉ công tác, 
về chùa Phước Thiện- Bến Tre để dưỡng bệnh. Năm 1952, ngài về 
trụ trì chùa An Phước- Giồng Trôm- Bến Tre. Từ năm 1955-1958, 
ngài mở lớp Gia giáo dạy Ni chúng các chùa trong tỉnh Bến Tre. 
Năm 1987, ngài làm trưởng đoàn Đại biểu dự Đại hội PG nhiệm kỳ 
II tại Hà Nội. Năm 1990-1993, ngài là Giám Luật trường Hạ Viên 
Giác và Viên Minh của PG Bến Tre tổ chức. Ngài được cung thỉnh 
làm Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn của PG tỉnh hội tổ 
chức vào năm I989,1991,1993. Năm 1992, ngài được cung thỉnh 


263 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


làm Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre. Ngài xả báo thân ngày 
mồng 5 tháng 6 năm Kỷ Mão (17-07-1999), thọ 84 năm, 64 hạ lạp, 
nguyên quán Trà Vinh, trú quán Bến Tre - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 3 


- Trần Hồng Liên, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Cư sĩ, pháp danh Diệu 
Thành, NNC sử học PG, sinh năm 1953, nguyên Phó giám đốc 
Trung tâm Tôn giáo và Dân tộc- Viện KHXH vùng Nam bộ, Phó 
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu PGVN- Viện NCPHVN, tác 
phẩm: Những ngôi chùa ở TP. Hỗ Chí Minh (viết chung-1993) ; 
Những ngôi chùa ở Nam bộ (viết chung- 1994) ; Chùa Giác Lâm, 
đi tích lịch sử-văn hóa (1999) ; Văn hóa người Hoa ở Nam bộ 
(2005) ; Văn hóa người Hoa ở Nam bộ- Tlĩn ngưỡng tôn giáo 
(2005); Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ Việt 
Nam từ thể kỷ XVII đến 1975 (2000) ; Phật giáo Nam bộ (1996) ; 
Vấn đê Dân tộc và Tôn giáo ở Sóc Trăng (2002) ; Cộng đông Ngư 
dân Việt ở Nam bộ (2004) ; Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam bộ 
(2004); Nam bộ- dán tộc và tôn giáo (chủ biên-2005) ; Phật giáo 
ở thành phố Hồ Chí Minh (2000) ; Văn hóa người Hoa ở TP. Hồ 
Chí Minh (chủ biên-2007), T?m hiểu chức năng xã hội của Phát 
giáo Việt Nam (2010) ; Phật giáo ở Bình Dương, hiện trạng và lịch 
sử (chủ biên-2016), nguyên quán Lai Vung- Đồng Tháp, trú quán 
TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Nữ Huỳnh Liên (1923 -1987), Ni trưởng, nhân vật nổi 
tiếng trong phong trào đấu tranh PG năm 1963 - 1966, nhân sĩ cách 
mạng, Ủy viên TW MTTQ Việt Nam. Năm 1958, Ni trưởng khai 
sơn và trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương-Gò Vấp, làm trụ sở của Ni giới 
Khắt sĩ Việt Nam, Ni trưởng để lại cho đời 2000 bài thơ nội dung 
Phật chất, nguyên quán Tiền Giang, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
xem thêm "những ngôi chùa nồi tiếng ở TP Hồ Chí Minh" 


- Thích Nhật Liên (1923 -2010), Hòa thượng, thế danh Diệp 
Quang Tiền. xuất gia năm 1935 đệ tử HT Giác Nguyên- chùa Tây 
Thiên, pháp danh Tâm Khai, pháp tự Thiện Giác, pháp hiệu Trí Ân 


264 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nhật Liên, Năm 1940, học tăng PHĐ Tây Thiên. Năm 1944, giảng 
dạy Thích học đường Lưỡng Xuyên-Trà Vĩnh. Năm 1946, trú xứ 
chùa Long An-Triệu Phong- Quảng Trị và thành lập Phật học 
đường Quảng Trị đặt tại chùa Long An. Năm 1951, đại hội thành 
lập Giáo hội Tăng Già Việt Nam tô chức tại chùa Hưng Long-Chợ 
Lớn, ngài được cử làm Tổng thư ký và làm có vẫn Hội Phật học 
Nam Việt kiêm chủ biên fạp chí Từ Quang. Năm 1954 ngài sang 
hành đạo ở nước Cao Miên và Lào. Năm 1969, ngài trở về nước và 
trụ trì chùa Văn Thánh-Thị Nghè. Năm 1975, về Long Khánh trụ 
trì chùa Long Thọ- cơ sở Tỉnh giáo hội, ngài có biệt tài sáng tác 
câu đối, thơ văn, ngài xả báo thân ngày 24 tháng 11 năm Kỷ Sửu 
(08-01-2010) thọ 87 năm, 59 hạ lạp, nguyên quán Quảng Trị, trú 
quán Đồng Nai - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Quảng Liên (1926 -2009), Hòa thượng, Tiến sĩ, dòng 
Lâm Tế Liễu Quán đời 43, thế danh Nguyễn Văn Chính, xuất gia 
năm 1942 với HT Vĩnh Thọ- chùa Vĩnh Long- Phú Yên, pháp danh 
Quảng Liên, pháp tự Bi Hoa, pháp hiệu Trí Hải. Sau khi xuất gia, 
ngài vào tham học tại PHĐ Lưỡng Xuyên- Trà Vĩnh. Năm 1947, 
ngải ra Huế học tại PHV Báo Quốc. Năm 1949, ngài thọ đại giới 
tại giới đàn PHĐ Liên Hải do HT Liễu Thoàn làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1950, ngài cùng chư tôn đức thành lập PHĐ Nam Việi- 
chùa Ấn Quang và làm Trưởng ban Hoằng pháp của Hội Phật học 
Nam Việi. Năm 195], ngài dụ học ở Tích Lan, năm 1956 ngài tiếp 
tục sang Hoa Kỳ du học và tốt nghiệp tiến sĩ năm 1960. Trong giai 
đoạn 1960-1975, ngài về nước làm việc và giữ chức Cố vấn Ủy 
ban Văn hóa Châu Ả, giáo sư đại học Văn khoa Sài Gỏn. Năm 
1963, ngài tham gia Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG, giữ vai trò Ủy 
viên Dân sự và bị bắt cùng chư tôn đức trong cuộc bồ ráp ngày 20- 
08-1963. Năm 1964, GHPGVNTN ra đời, ngài giữ chức Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Pháp sự (Văn hóa-Giáo dục-Xã hội), ngài sáng lập 
và xây dựng hệ thống trường Bồ Đề trên khắp miền Nam, ngài giữ 
chức hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Sài Gòn. Năm 1967, 
ngài khai sơn vả trụ trì tu viện Quảng Đức- Thủ Đức, tác phẩm: 
Kinh Dược Sư; Kinh Viên Giác; Kinh Nhật Tụng (Nghĩa); Kinh 
Vụ Lan - Báo Hiếu; Tu bát quan trai giới; Đại Thừa Khởi Tin 
Luận;Phật Giáo hiện đại;Tư tưởng Phật giáo; Bồn phận người 


265 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phật tử; Hai bài thuyết pháp Phật giáo Anh Việt; Phật Giáo và 
triệt học Tây Phương; Sử cương triệt học An Độ; Duy thức học; 
Trung Quản Luận... Ngài xả báo thân ngày mông 5 tháng Š5 năm 
Kỷ Sửu (28-05-2009) thọ §4 năm, 60 hạ lạp, nguyên quán Phú 
Yên, trú quán Thủ Đức- TP. Hô Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 3 : : 

- Hòa thượng Tô Liên (1903 -1977), Hòa thượng, thê danh 
Nguyễn Thanh Lai, xuất gia với tổ Thanh Tích- chùa Hương Tích. 
Năm 1935, ngài được hội Bắc kỳ Phật giáo mời ra chùa Quán Sứ 
để chung lo Phật sự. Ngài nỗi tiếng qua các bài viết ký tên Tỷ khiêu 
Thích Thanh Lai, ngày 26-5-1950, đại hội PG thế giới lần thứ nhất 
tại Colombo-Tích Lan gồm 26 nước, HT Tố Liên làm trưởng đoàn 
PG Việt Nam tham dự, ngài là người đem lá cờ ngũ sắc PGTG đầu 
tiên về Việt Nam. Năm 1952, Giáo hội Tăng già Toàn quốc được 
thành lập, ngài được cử làm Tổng thư ký và sau đó đi dự đại hội 
PG thế giới tại Nhật Bản. Là chủ nhiệm và chủ bút nguyệt san 
Phương Tiện, viết bài thường kỳ trên báo Đuốc Tuệ. Về giáo dục, 
ngài có công thành lập trường tiểu học Khuông Việt- chùa Quán 
Sứ, trường Trung học Vạn Hạnh- Hàm Long- Hà Nội vả tuyển 
chọn Tăng sĩ đi du học nước ngoài. Đối với PGVN, ngài là hội 
viên sáng lập và lập chi bộ hội PGTG tại chùa Quán Sứ-Hà Nội, 
ngài là Phó hội trưởng hội PG Tăng già Bắc Việt. Sự nghiệp trước 
tác: Tấm Gương Quy Y; Sự Lý lễ tụng ; Ký sự phái đoàn PGVN đi 
Ấn Độ và Tích Lan, ngài viên tịch chiều ngày 13 tháng 2 năm Đinh 
Ty (01-04-1977) tại chùa Quán Sứ, thọ 75 năm, hoằng pháp 45 
năm. Bảo tháp xây ở chùa Huỳnh Cung- Tam Hiệp- Thanh Trì- Hà 
Tây, ngải nguyên quán Hà Đông, trú quán Hà Nội - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Chánh Niệm Tiên Liễu (1762 -1822), Hòa thượng tô sư, danh 
tăng miền Nam, có công lao trùng kiến chùa Hưng Long-Chợ Lớn, 
chưa rõ nguyên quán trú quán - /heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia 
Định 


266 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Lo 


- Chơn Quyên Hưng Long ( ? -1924), Hòa thượng, pháp danh 
Chơn Quyên, pháp tự Đạo Kiết, pháp hiệu Hưng Long, đời 40 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Phạm 
Văn Cần, sinh quán tại Đập Đá, Bình Định. Xuất Ø1a VỚI tổ Từ Trí 
tại chùa Tam Thai. Năm Quý Mẹo (1903), triều đình cử ngài làm 
Tăng mục Tam Thai. Năm Ất Ty (1905), chư Hòa thượng Từ Trí, 
Từ Nhẫn, Phước Trí đặt đá làm chùa Vu Lan tại làng Hòa Thuận, 
huyện Hòa Vang (nay thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ngài được 
cử làm trụ trì đầu tiên của chùa Vu Lan. Năm Khải Định thứ 10, 
Giáp Tý (1924), ngài mất tích trên một chuyến tàu trong lần về 
thăm quê hương Bình Định. Ngài sinh quán Bình Định, trú quán 
Đà Nẵng - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Nhựt Long (1917 -2004), Hòa thượng, pháp sư, dịch giả, 
dòng Lâm Tế Gia Phố đời 42, thế danh Phạm Văn Phu, thọ Tam 
quy với HT Hồng Quang- chùa Long Hòa được pháp danh Nhựt 
Long. Năm 1959, ngài xuất gia lúc 42 tuổi với HT Thiện Tường- 
chùa Vạn Thọ- Sải Gòn. Năm 1961, ngài thọ cụ túc giới tại giới 
đàn chùa Phổ Quang- Phú Nhuận do HT Hải Tràng làm Đàn đầu 
truyền giới. Cùng năm, ngài được theo học khóa "Như Lai Sứ Giả" 
tại chùa Pháp Hội do HT Thiện Hoa chủ trì. Ngày 17-07-1963, 
ngài tham gia cuộc biểu tình từ chùa Xá Lợi ra chợ Bến Thành, đã 
bị bắt giam tại An Dưỡng ĐỊa- Phú Lâm. Bốn ngày sau mới thả về 
chùa Xá Lợi. Ngày 28-08-1963, trong cuộc tổng tấn công các chùa 
chiền, ngài lại bị bắt giam ở Bốt Nguyễn Phú- Phú Lâm giam giữ 
một tháng. Năm 1966, ngài được Viện Hóa Đạo cử làm Trưởng 
đoàn giảng sư phụ trách các tỉnh miền Tây. Sau năm 1975, ngài lui 
về Cồn Rồng- Tiền Giang lập am nhỏ tu hành và báo hiếu mẫu 
thân. Từ năm 1990-2002, ngài được cung thỉnh làm Tuyên Luật sư, 


267 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Giáo thọ sư, Đàn đầu Hòa thượng các đàn giới trong tỉnh Tiền 
Giang. Ngài đã biên soạn và dịch thuật các tác phâm: Bđo Đàn 
Kinh (dịch) ; Quang Hiệp Luận (soạn) ; Nghiên cứu kinh văn Sám 
Pháp Hoa ; Bát Nhã tâm yếu ; Sự thật Huyễn Trang ; Nhơn thừa 
Phật giáo ; Bồ tát giới và Tứ phân luật ; Vài nét đại cương giáo lÿ 
Phát giáo ; Pháp môn tu đặc biệt ; Cõi vô hình ; Thiên cơ ; Chữ 
Nhẫn ; Chánh tín Tam hiển T' hập thánh ; Tình cảm đạo đức ; Hiếu 
hạnh tê gia ; Chuyển họa thành phúc ; Suối thiên (thơ) ; Sám ông 
Đồ ; Thiên thủ thiên nhãn ; Luật xử thế ; Thơ đời ; Tạp bút. Ngài 
xả báo thân ngày 17 tháng II năm Giáp Thân (28-12-2004) thọ 87 
năm, 45 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Tiền Giang - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Pháp Long (1901 -1971), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42, thế danh Tràn Minh Châu, 
xuất gia năm 1914 tại tổ đình Khánh Quới- Cai Lậy- Mỹ Tho, pháp 
danh Quảng Hương. Năm 1923, ngài học đạo với tổ Phi Lai, được 
pháp húy Hồng Hinh, pháp tự Từ Hội. Năm 1924, ngài đến núi 
Thiên Thai- Bà Rịa cầu pháp với tổ Huệ Đăng, được pháp danh 
Trừng Hinh, pháp tự Pháp Long. Từ năm 1928-1945, ngài hóa độ 
rất nhiều đồ chúng và chúng minh xây dựng nhiều chùa. Năm 
1945-1954, ngài tham gia phong trào PG Cứu quốc Nam bộ. Năm 
1955, ngài lui về tổ đình trụ trì chùa Khánh Quới- Cai Lậy. Năm 
1957, ngài làm Đàn đầu truyền giới giới đàn chùa Thiên Thai- Bà 
Rịa. Năm 1967, ngài an cư tại chùa Thiên Minh- Hóc Môn và trụ 
lại đây đến cuối đời. Ngài xả báo thân ngày 13 tháng 9 năm Tân 
Hợi (31-10-1971) thọ 70 năm, 47 tuổi đạo, nguyên quán Mỹ Tho, 
trú quán Gia Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Quảng Long ( ? ), Hòa thượng, sơn môn tổ đình Vĩnh 
Nghiêm miền Nam, Trung Tá Quyền Giám Đốc Nha Tuyên Úy 
Phật Giáo của QLVNCH, năm 1962 ngài khai sơn chùa Giác 
Ngạn-Lộc Ninh-Bình Phước. Sau khi HT Thích Thanh Long viên 
tịch, ngài đã về chùa Giác Ngạn-Phú nhuận trụ trì chùa này. 

- Thích Thanh Long (2- 1994), Hòa thượng, sơn môn tô đình 


268 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Vĩnh nghiêm miền Nam, năm 1973 ngài trùng tu và trụ trì chùa 
Giác Ngạn- Phú Nhuận. Trước 1975 là giám đốc Nha tuyên úy PG 
cấp bậc Trung tá. Năm 1987, sau khi cải tạo, ngải trở về tu trì tại 
chùa Giác Ngạn thuộc tổ đình Vĩnh Nghiêm và viên tịch tại đây, 
nguyên quán Ninh Bình, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Thế Long (1909 -1985), Hòa thượng, thế danh Phạm Thế 
Long, năm 1915 xuất gia với tô Quang Tuyên- chùa Thủy Nhai- 
Nam Định, nối dòng Tào Động Phú Ninh đời 46, pháp danh Thế 
Long. Năm 1934, ngài trụ trì chùa Cô Lễ- Nam Định. Năm 1945, 
ngài làm Phó chủ tịch Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Nam Định. Năm 
1947, là Phó chủ tịch hội PG Cứu quốc Nam Định. Năm 1951, là 
Phó chủ tịch ÄMặt trận Liên Việt tỉnh Nam Định và là Ủy viên Mặt 
trận Liên Việt toàn quốc. Năm 1958-1981, ngài là Phó hội trưởng 
hội PG Thống nhất Việt Nam, Hội trưởng hội PG tỉnh Nam Hà. 
Năm 1981, ngài được bầu vào Hội đồng Chứng minh kiêm Phó 
chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, ngài còn là Phó chủ tịch 
Quốc hội nước CHXHCNVN khóa VII, ngài viên tịch tại chùa Cổ 
Lễ ngày 23-3-1985, thọ 76 tuổi, bảo tháp hiệu An Lạc tháp ở 
khuôn viên chùa Cổ Lễ. Ngài nguyên quán trú quán Nam Định - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Thiện Long, sinh năm 1952, tục danh Tô Hạp, Hòa 
thượng, nguyên Trụ trì Chùa Khánh Hưng, Lai Vung, Đông Tháp, 
nguyên trụ trì chùa chùa. Huệ Quang, quận 10, Tp. Hô Chí Minh, 
hiện trụ trì chùa Phật Tô, Hoa Kỳ, nguyên quán Đông Tháp, trú 
quán Hoa Kỳ. 

- Phô Nghỉ Từ Long, Không rõ năm sinh năm mât, xuât gia thuở 
niên thiểu với HT Chiếu Thường-Thích Tại Tại- chùa Phúc Lâm- 
huyện Vụ Bản- tỉnh Nam Định. Sau khi đắc pháp với tổ Từ Hoà 
(tức HT Chiếu Thường) thuộc chốn tô Đồng Đội ở huyện Vụ Bản, 
năm Minh Mạng thứ 2 (1821) ngài Phố Nghi hiệu Từ Chiêu- Thích 
Hồng Hồng thiền sư (tức tổ Từ Long) về xã Khánh Phú, huyện 
Yên Khánh hoằng dương Phật pháp. Tại đây, ngài khai sáng chùa 
Yên Vệ (Phúc Hào tự) thành cảnh chùa trang nghiêm rồi đăng đàn 


269 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


thuyết pháp giảng giải giáo lý tông Lâm Tế. Tăng chúng xa gần 
kéo về học rất đông. Ngài Từ Long đã truyền độ tăng chúng và 
khai hoá các chùa nhằm mở rộng Phật pháp trong nhân gian. Yên 
Vệ trở thành chốn tô lớn ở Đông Bắc tỉnh Ninh Bình, đào tạo được 
nhiều vị tài đức trong Phật môn. Tháp mộ tại chùa Yên Vệ ghi Từ 
Long tháp. Nguyên quán Hải Hậu- Nam Định, trú quán Ninh Bình 
- theo NNC Nguyễn Đại Đồng sưu khảo 


- Dương Đình Lộc, Cư sĩ, pháp danh Minh Phúc, Thạc sĩ Văn hóa 
học, sinh năm 1982, giảng viên trường KHXN và nhân văn, thư ký 
Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, nguyên quán Bên Trc, 
trú quán TP Hô Chí Minh 

- Lâm Hoàng Lộc, Cư sĩ, NNC Phật học, sinh năm 1951, pháp 
danh Minh Huệ, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng VP bank, 
nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB Bank, thành viên sáng lập 
Ban Phật học- chùa Phật học Xá Lợi, nguyên Phó ban Tài chính 
TW GHPGVN, nguyên Phó ban Văn hóa TW GHPGVN, sáng lập 
Quỹ từ thiện Trí Tuệ, nguyên quán Trà Vinh, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Thiện Lộc (1930 -1985), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Giác Nguyên-chùa Tây Thiên, pháp danh Tâm Phổ, pháp tự Thiện 
Lộc, thế danh Võ Trọng Thoan. Năm 1955, học tăng PHĐ Báo 
Quốc, rồi trú xứ ở chùa Từ Đàm chức vụ Tri sự rồi Giám tự gần 40 
năm, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tồn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Ngô Đăng Lợi, ông sinh ngày 06.8.1932. Với 17 năm công tác 
trong ngành giáo dục, trên 30 năm gắn bó với khoa học lịch sử, 
nhà sử học Ngô Đăng Lợi đã tham gia gần 30 công trình, tác phẩm 
có giá trị, được giới sử học vả bạn đọc đánh giá cao: “7 điền bách 
khoa địa danh Hải Phỏng” được thư viện Đại học Becnây (Mỹ) 
chọn là 1 trong 5 tác phẩm giới thiệu năm 2008; Nhà sử học Ngô 
Đăng Lợi còn dịch gần 100 thần phả làm căn cứ đề nghị công nhận 
di tích lịch sử, văn hóa; dịch trên 50 gia phả cho các dòng họ; viết 


270 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hàng trăm bài báo và tham luận khoa học... Trong đó có hơn 50 bài 
viết về chùa và Phật giáo Hải Phòng. Ông cho rằng Nê Lê Đồ Sơn 
là nơi đầu tiên đạo Phật du nhập vào Việt Nam. 


Có lần một vị giáo sư danh tiếng do địch và hiểu nhằm tấm 
bia đã cho rằng Đền Nghè xưa kia là chùa thờ Phật. Bằng những tư 
liệu chính xác, ông đã viết bài phản bác. Ngay sau đó vị giáo sư 
này đã đính chính và gửi lời xin lỗi. Ngô Đăng Lợi được coi là kho 
tư liệu về lịch sử, văn hóa. Những nhà nghiên cứu khi viết các 
công trình, nhà văn khi sáng tác tiểu thuyết lịch sử, nhà giáo khi 
soạn giáo trình, sinh viên khi làm luận án...thường tìm đến ông 
nhờ chỉ dẫn hoặc mượn tài liệu quý hiếm mà ngay cả các thư viện 
lớn cũng khó có thể có được. nguyên quán Đắc Lộc, Đoàn Xá, 
Kiến Thụy, Hải Phòng; trú quán số 28 Hoàng Văn Thụ, TP Hải 
Phòng. 

- Thích Nguyên Lợi (1920 -2010) , Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, thế danh Bùi Tấn Nghĩa, xuất gia năm 1938 với 
HT Diệu Quang- tổ đình Khánh Long- Tuy Hòa- Phú Yên, được 
pháp danh Nguyên Lợi, pháp tự Thiện Lạc, pháp hiệu Huệ Chơn. 
Năm 1941, ngài xếp áo ca sa tham gia lực lượng vũ trang địa 
phương chống ngoại xâm. Năm 1945, hòa bình lập lại, ngài trở về 
nếp sông tu hành. Năm 1961, ngài vào Nam thọ Sa di ở chùa Ấn 
Quang và tu học ở PHĐ Giác Nguyên và Vạn Thọ. Năm 1962, 
ngài về trụ trì chùa Cảnh Thái- Phú Yên. Năm 1964, ngài thọ đại 
giới tại giới đản Việt Nam Quốc Tự- Sài Gòn do HT Thiện Tường 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1982, ngài làm Chánh đại diện PG 
huyện Tuy Hòa Bắc- Phú Khánh. Năm 1989, Phú Yên được tách 
tỉnh, ngải là Ủy viên BTS PG tỉnh kiêm Chánh đại diện PG huyện 
Tuy Hòa. Khi huyện Tuy Hòa chia tách, ngài giữ chức Chánh đại 
diện huyện Đông Hòa cho đến cuối đời. Ngài được cung thỉnh ngôi 
Đệ nhất Tôn chứng sư trong các giới đàn Liễu Quán năm 1998, 
2001, 2003. Ngài còn khai sơn các chùa: Hồng An- xã Hòa Thành, 
Phước Thời- xã Hòa Bình I, và trùng tu nhiều chùa trong tỉnh... 
Ngài xả báo thân ngày mồng 6 tháng 9 năm Canh Dần (13-10- 


271 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


2010) thọ 91 năm, 47 hạ lạp, nguyên quán trú quán Phú Yên - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


Lu 


- Thích Minh Luân (1903 -2003), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Quang Cơ, xuất gia năm 1923 với Sư tô Thích Thông Tường- chốn 
tổ Gia Xuyên- Hải Dương, được pháp danh Minh Luân, pháp hiệu 
Thiện Hòa. Năm 1929, ngài thọ đại giới tại tổ đình Gia Xuyên 
(chùa Dừa) do bổn sư làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1931, ngài 
được bổ nhiệm về trụ trì chùa Đại Tỉnh- huyện Tứ Kỳ. Năm 1944- 
1945, ngài tham gia cách mạng, làm tổ trưởng tô Việt Minh xã 
Hoàng Diệu- huyện Tứ Kỳ. Năm 1946, ngài kế thừa trụ trì chốn tổ 
Gia Xuyên. Năm 1947, ngài làm Chủ tịch PG Cứu quốc huyện Gia 
Lộc. Năm 1954, hòa bình lập lại, ngài về chùa Đại Tỉnh tiếp tục fu 
hành. Năm 1957, ngài được thỉnh về trụ trì chùa Đống Cao- huyện 
Gia Lộc. Năm 1964-1972, chùa Đống Cao là trụ sở của UB MTTQ 
tỉnh làm việc, là nơi tránh bom đạn của giặc Mỹ. Năm 1968 ngài là 
Phó hội trưởng chỉ hội PG Thống nhất tỉnh Hải Hưng và Ủy viên 
MTTQ tỉnh. Năm 1970, ngài tham dự lớp Tu học Phật pháp Trung 
ương tại tổ đình Quảng Bá- Hà Nội. Năm 1981-1987, ngài được 
suy cử làm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Năm 
1987, ngài làm Trưởng BTS PG tỉnh Hải Hưng. Năm 1988, ngài 
vận động thành lập trường Cơ bản Phật học và ngài làm hiệu 
trưởng. Năm 1997-2002, ngài làm Trưởng BTS PG tỉnh Hải 
Dương. Trong các giới đàn của tỉnh hội PG, ngài luôn được thỉnh 
làm Đàn đầu truyền giới hoặc Giáo thọ, A xà lê Sư. Ngài được 
tặng thưởng nhiều huân chương-huy chương cao quý của Nhà 
nước và địa phương. Ngài mãn báo thân ngày 17 tháng 4 năm Quý 
Mùi (17-05-2003) thọ 100 năm, 75 tuổi đạo, nguyên quán trú quán 


272 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Tứ Kỳ, Hải Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thanh Trí-Hải Luận (1858 -1939), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 41, pháp hiệu Tuệ Giác, thế danh Trương Văn 
Luận, đệ tử ngài Hải Thiệu Cương Kỷ-chùa Từ Hiếu. Năm 1898 
được sắc phong trụ trì chùa Thiên Mụ, đồng thời nhận cung thỉnh 
trụ trì chùa Quảng Tế. Năm 1913, ngài được phong làm Tăng cang 
chùa Thiên Mụ, đến năm 1934 ngài trở về chùa Quảng Tế, nguyên 
quán Quảng Ngãi, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Như Luận (1940 -2012), Hòa thượng, pháp danh Như 
Luận, pháp tự Giải Nghị, pháp hiệu Trí Thức, đời 4l tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đoàn Kỳ 
Thắng, sinh năm Canh Thìn (1940) tại xã Đại Thạnh, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam. Xuất gia với HT.Chơn Phát tại chùa Long 
Tuyên. Thọ Tỳ kheo năm 1964 tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó về 
đảm nhiệm Giám thị trường Bồ Đề Hội An. Sau 1975 về trụ trì 
chùa Vĩnh Gia kiêm Chánh đại diện huyện Điện Bàn. Ngài đảm 
nhận Phó Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo QNĐÐN. Ngài là một trong 
những nhân tố tích cực của Phật giáo Quảng Nam sau thế hệ "Tứ 
Trụ", là niềm kỳ vọng gởi gắm của chư tôn đức. Tuy nhiên ngài 
lâm trọng bệnh vào năm 1992 và viên tịch vào ngày 19 tháng 2 
năm Nhâm Thìn (2012), hưởng thọ 73 tuổi. Ngài nguyên và trú 
quán tại Quảng Nam - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Thiện Luật (1898 1969), Hòa thượng, danh tăng PG Nam 
Tông Việt Nam, thế danh Ngô Bảo Hộ, xuất gia năm 1934 tại chùa 
Prek-Reng- Campuchia. Năm 1937, lúc 39 tuổi, ngài thọ đại giới 
và nhập chúng tu học tại chùa SrI Sagor, chuyên nghiên cứu Luật 
tạng. Năm 1940, ngài trở về Việt Nam hành đạo và xây dựng ngôi 
chùa Bửu Quang-Gò Dưa- Thủ Đức là ngôi chùa PG Nam Tông 
đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1956, ngài được cử giữ chức Phó Tăng 
thống Giáo hội PG Nam Tông Việt Nam. Năm 1958, cùng Sư Hộ 
Giác khai sáng chùa Pháp Quang-Gia Định. Năm 1964, ngài là Phó 


273 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tăng thông GHPGVNTN. Năm 1966, ngài là Chủ tịch Ủy ban Bảo 
vệ Hiến chương PG. Ngài xả báo thân ngày mồng 9 tháng 7 năm 
Kỷ Dậu (21-08-1969) thọ 7I năm, 32 tuổi Hạ, nguyên quán Sa 
Đéc, trú quán Sài Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Sư Danh Luung, Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông Khmer, 
pháp danh Ekasuvamna, trụ trì chùa Cantaransi- Quận 3- TP Hồ 
Chí Minh, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó văn phòng II TW 
GHPGVN, Ủy viên TW MTTQ Việt Nam, Phó ban Văn hóa TW, 
Chánh văn phòng học viện Nam Tông Khmer- Cần Thơ, tác phẩm: 
Giáo dục Phật giáo- Nền Giáo dục hoàn thiện nhân loại, nguyên 
quán Kiên Giang, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Hải Trường Pháp Lữ (1806 -1873), Hòa thượng, xuất gia với 
HT Nhất Định- chùa Báo Quốc- Huế, pháp danh Hải Trường, pháp 
tự Pháp Lữ. Ngài thích học hỏi và nghe nhiều, đã biên tập quyên 
sách "Cổ văn từ điển quát lục”. Ngài được cử Phó trụ trì chùa Diệu 
Đề, trụ trì chùa Thanh Duyên. Năm 1866, ngài trụ trì chùa Linh 
Hựu. Năm 1873, ngày 26 tháng Giêng năm Quý Dậu, ngài thị tịch, 
thọ 68 năm, tháp lập ở khuôn viên chùa Báo Quốc, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Thuận Hóa - heo Chư tôn Ti hiện đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Duy Lực (1923-2000), Hòa thượng, thiền sư, luận sư biện 
tài vô ngại, dịch giả, tác gia, hệ phái PG Hoa Tông Việt Nam. Ngài 
thế danh La Dũ, sinh tại Cần Thơ, Phụ thân gốc Hoa, mẫu thân gốc 
Việt, học thiền Công án Thoại đầu với Thiền sư Diệu Duyên (khai 
sơn Thảo Đường tự, Sài Gòn, Quan Âm các, Vũng Tàu), xuất gia 
năm 1973 với HT Hoằng Tu- chùa Từ Ân. Năm 1974, ngài thọ 
Tam đàn cụ túc tại giới đàn chùa Cực Lạc ở Maylaysia. Năm 1977, 
ngài chính thức hoằng đương pháp môn Tổ sư thiền Việt Nam. 
Năm 1989, ngài sáng lập Từ Ân Thiền Đường tại California-Mỹ 
Quốc. Năm 1996, ngài về nước xây dựng kinh tế tự túc cho các 
thiền đường và thuyết giảng thiền học khắp các tỉnh thành. Năm 
1998, ngài được mời làm Ủy viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN. 
Tác phâm và dịch phâm của ngài rất nhiều: Đường lối Thực hành 


274 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tổ Sư thiên; Kinh Lăng Nghiêm lược giải; Kinh Lăng Già lược 
giải, Kinh Pháp Bảo Đàn lược giải; Kinh Viên Giác lược giải; 
Kinh Duy Ma Cật lược giải; Phật pháp với Thiên tông; Đại Huệ 
ngữ lục; Tham thiền cảnh ngữ, Tỉ hiển thất khai thị lục; Góp nhặt 
lời Phật tổ thánh hiển; Công án của Phật Thích Ca&Tổ Đại Ma, 

Bá Trượng Quảng lục và Ngữ lục; Truyền tâm pháp yếu; Cội 
nguôn truyền thừa và phương pháp tu hành thiên tông; Danh từ 
thiên học; Chư kinh tập yếu; Tín Tâm Minh tịch nghĩa giải; Vũ trụ 
quan thế kỷ 21; Yếu chỉ Trung Quán luận; Yếu chỉ Phật pháp; Yếu 
chỉ Kinh Hoa nghiêm; Yếu chỉ Kinh Pháp hoa; Phật pháp với 
Khoa học và Tâm linh; Phật Pháp Với Khoa Học; ngài xả báo 
thân ngày mồng Một tháng Chạp năm Kỷ Mão (07-01-2000) thọ 
77 năm, 25 năm hành đạo, nguyên quán Triều Châu- Trung quốc, 
trú quán TP Hồ Chí Minh- Mỹ quốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 

- Đinh Viết Lực, sinh năm 1944, Tiến sĩ Tôn giáo học. Bút danh: 
Đinh Lực. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: I. Sách “ Tờ Đạo 
Hạnh Trần Nhân Tông (Những trái chiễu lịch sử)”, Nxb VHTT và 
Viện Văn hóa, 2011 (Định Viết Lực, Nguyễn Mạnh Cường, 
Nguyễn Đức Dũng). 2. Sách “Pháp u Tịnh Độ và tượng Phật A Di 
Đà trong các ngôi chùa Việt ở vùng động bằng Bắc Bộ”, Nxb 
VHTT và Viện Văn hóa, 2014. Ông có 18 bài viết về tượng Phật, 
Bồ tát, pháp tu Tịnh độ, mỹ thuật Phật giáo thời Trần...đăng trên 
các tạp chí Mỹ thuật, Nghiên cứu tôn giáo, Tản Viên Sơn... nguyên 
quán và trú quán Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội 


- Thích Bình Lương (1882 -1966), Hòa thượng, thế danh Phan 
Ngọc Đạt, sinh năm 1882 tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn- 
tỉnh Hà Tĩnh. Ngài trụ trì chùa Việt Tông Từ 7é Thái Lan, là người 
đã cưu mang Bác Hồ trong suốt thời gian từ tháng 07 đến tháng 11 
năm 1929. HT Bình Lương còn được cộng đồng người Việt ở Thái 
gọi là Cụ S Ba. Tháng 3-1964. HT Bình Lương bị bệnh nặng. Thể 
theo nguyện vọng của ngài muốn về cô hương để sống những ngày 
cuối cùng và gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nguyện vọng này, 
lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có sự thoả 
thuận với Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, phía Việt Nam đã tô chức 
một chuyến bay đặc biệt đưa ngài từ Bangkok(Thái Lan) qua 


275 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Viên-Chăn (Lào) và về Hà Nội. Bệnh viện Việt-Xô lúc ấy cũng đã 
cử 2 Bác sỹ sang tận nơi đón ngài này về nước. Và cũng từ đó, Bác 
Hồ nhiều lần vào viếng thăm HT Ân sư trong bệnh viện Việt-Xô. 
Hiện Bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ bức thư mà HT Bình 
Lương gửi cho Bác Hồ lúc ngài đang nằm viện. Trong bức thư này, 
ngài đã tường thuật lại câu chuyện Bác vào thăm ngài. Một lần, 
Bác vào thăm HT Ân sư nhưng Ngài đang hôn mê. Bác hỏi: “HT 
Ân sư còn nhớ tôi không?” Khi đó, vì ngài đang sốt và hôn mê nên 
đã lắc đầu. Khi tỉnh dậy, ngài được các Bác sỹ kề lại. Ngài lẫy làm 
tiếc và đã viết thư cho Bác Hồ bày tỏ điều đó. Duyên Sa Bà quả 
mãn, ngài an nhiên viên tịch vào năm 1966 tại thủ đô Hà Nội, được 
an táng tại chùa Long Ân (Quảng Bá, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). 
Trong chùa Long Ân hiện vẫn còn bảng ghi công của Hoà thượng 
Thích Bình Lương, trong đó ghỉ rõ cả quá trình ngài tu tại chùa Từ 
Tế - ngôi chùa có công che giấu nhiều thế hệ người Việt Nam làm 
cách mạng. Chư tôn đức Tăng già chùa Quán Sứ đúc pho tượng 
ngài hiện đang được thờ ở gian nhà tô - /heo Nguyễn Đại Đồng sưu 
khảo 

- Hoàng Ngọc Lương (1920 -2008), NNC Phật học, sinh năm 
1920, xuất gia từ năm 12 tuổi, từng làm thị giả cho Hoà thượng Tế 
Cát-Thích Doãn Hài (Dương Văn Hiển). Năm 1940 ông tham gia 
Việt Minh hoạt động bí mật vùng Thuỷ Nguyên Hải Phòng.Cách 
mạng thành công, ông là Chủ tịch Ủy ban cách mạng huyện Thuỷ 
Nguyên rồi tham gia kháng chiến chống Pháp. Về hưu năm 1980, 
ông hoạt động Phật giáo, vận động nhân dân đúc tượng Tuệ Trung 
Thượng Sĩ và dựng tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. nguyên quán tỉnh 
Hà Nam, trú quán Hải Phòng. 


- Thích Nữ Thanh Lương (1876 -1928), Ni trưởng, dòng dõi tôn 
thất, con gái của Thượng thư Tôn Thất Phan, là đệ tử xuất g1a của 
HT Cương Kỷ-chùa Tường Vân, pháp danh Thanh Lương, pháp 
hiệu Hoàng Tịnh. Năm 1924, bà thọ Tỳ kheo ni giới tại giới đàn 
chùa Từ Hiếu. Ni trưởng đã có công vận động tài chính trong dòng 
họ để xây dựng nên chùa Thiên Hưng, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


-Minh Đức Thanh Lương (1915 -1997), Cư sĩ, thế danh Vũ Phan, 


276 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


xuất thân là nhà giáo, và làm "hẩy ký l„e" trong thời Pháp thuộc. 
Năm 1945, toàn quốc kháng chiến, ông tham gia Ủy ban Hành 
chánh kháng chiến tỉnh Bắc Ninh. Năm 1946, ông nhậm chức 
Thấm phán tòa án sơ cấp, phụ trách 3 huyện: Quê Dương, Gia 
Bình, Lang Tài. Năm 1948, ông đưa gia đình lên Hà Nội và học 
thêm tại Viện đại học Luật khoa- Hà Nội. Năm 1954, ông vào Nam 
và an cư tại đất Sài Gòn. Năm 1963, tận mắt nhìn thấy cuộc pháp 
nạn PG, là nhân duyên đưa ông đến với ngôi chùa Xá Lợi, trở 
thành một thành viên tích cực trong phong trào đấu tranh chống lại 
cường quyền nhà Ngô. Năm 1964, ông quy y Tam bảo tại chùa Xá 
Lợi, pháp danh Minh Duyên. Vì trùng lặp pháp danh, và muốn nêu 
bật tỉnh thần kinh Hoa Nghiêm mà ông đang tham cứu, nên ông 
xin đối pháp danh là Minh Đức, hiệu là Thanh Lương (Quốc sư 
Thanh Lương- khai sáng tông Hoa Nghiêm). Năm 1966, khi Viện 
đại học Vạn Hạnh ra đời, ông học khóa đầu tiên, và mau chóng 
thâm nhập kinh điển Phật học. Ông tham gia Thành viên Ban Quản 
trị hội Phật học Nam Việt. Ông đã sáng tác rất nhiều áng thơ đạo, 
đăng trên tạp chí Từ Quang và viết nhiều bài văn nghi luận đầy 
chất đạo vị, dịch thuật nhiều tư liệu PG hay để giới thiệu trên Từ 
Quang nhiều kỳ. Ông còn để tâm biên soạn 2 tác phẩm: Bồ fát đạo 
hay con đường lý tưởng ; Tịnh Độ Luận, và biên tập quyền Kỷ yếu 
hội Phật học Nam Việt tất cô giá trị lịch sử về hoạt động của hội. 
Cuối đời, ông chuyên tu Tịnh độ, ăn chay trường, hằng ngày 
chuyên sâu niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Cư sĩ mãn báo thân năm 
Định Sửu (1997) thọ 82 năm. Ông tự đề sẵn câu đối cho mình 
trước khi về cõi Phật: "Gió đưa cánh hạc, ngàn thông biếc ; Trăng 
dãi lòng quyên, chín suối vàng", nguyên quán Bắc Ninh, trú quán 
TP Hồ Chí Minh - fheo Thích Đồng Bồn sưu khảo 


- Thích Minh Lượng (1927 -2000), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, xuất gia với HT Minh Tịnh (Osall Lama) chùa 
Tây Tạng- Bình Dương, pháp danh Thiện Niệm. Năm 1945, toàn 
quốc kháng chiến, ngài trở về núi Gò Mọi lập am cốc để tu hành. 
Năm 1948, ngài theo sư huynh Thiện Giải về rừng chiến khu D 


277 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dựng am tiếp tục tu hành. Năm 1955, ngài về y chỉ HT Thiện Hòa- 
chùa Ấn Quang- Sài Gòn, được ban pháp danh là Nguyên Niệm, 
pháp hiệu Minh Lượng và trú xứ tại chùa Huê Lâm- Bình Thạnh. 
Năm 1956, ngài đến chùa Xá Lợi góp phần xây dựng hoàn mãn 
cho đến khánh thành (1957). Cùng năm, ngài đăng đàn thọ đại giới 
tại giới đàn chùa Pháp Liên- Bình Thạnh, sau đó về núi Thị Vãi, 
trú tại chủa Bửu Lâm tịnh tu. Năm 1960, ngài về ấn tu cùng HT 
Huệ Hải ở chùa Từ Quang- Thủ Đức. Năm 1970, ngài về trụ trì 
Kim Long Cô Tự (hậu thân tổ đình Kim Cang)- huyện Vĩnh Cửu- 
Biên Hòa. Năm 1988, đại thiện duyên, ngài phát hiện tìm ra ngôi 
bảo tháp của tô sư Nguyên Thiều đã bị lãng quên sau hơn nửa thế 
kỷ, ngài tiến hành trùng tu là làm lễ lạc thành ngày 19-10-1989. 
Ngài xả báo thân ngày mồng Một tháng 5 năm Canh Thìn (2000) 
thọ 74 năm, 44 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Vĩnh Cửu- Đồng Nai- fheo tư liệu báo Giác Ngộ số 123, năm 2002 


- Cư sĩ Văn Lượng, Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Việt Nam, Kỷ lục gia 
thế giới, sinh 1957, Ngày 21-09-2013, Đại học Kỷ lục Thế giới lần 
đầu tiên trao tặng Bằng Tiến sĩ Danh dự cho 6 nhà nghiên cứu, nhà 
khoa học, nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có Nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn 
Nguyễn Văn Lượng. Dự án phim "Phật Hoàng Trần Nhân Tông", 
Sáng lập Việt Nam Tỉnh Hoa - Công ty sản xuất phim. Bộ phim 
này dự kiến 52 tập, đã hoàn thành giai đoạn đầu về kịch bản. Dự án 
Trường Quay phim cô trang Việt Nam rộng 14,6 ha đặt dưới chân 
núi Yên Tử, xã Thượng Yên Công, được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh 
và TP Uông Bí triệt đê ủng hộ. Ý tưởng chính của trường quay là 
tái tạo không gian văn hóa của người Việt xưa với những cảnh 
quan mô phỏng đời sống sinh hoạt và văn hóa bản địa, khu hoàng 
thành, nhà ở quan lại, khu phố thị, làng xã... Theo ý tưởng của 
những người làm phim, sau khi hoàn thành bộ phim Phật hoàng 
Trần Nhân Tông, khu vực trường quay phim cổ trang Yên Tử được 
dành đề phục vụ làm nhiều bộ phim cô trang khác, đồng thời sẽ trở 
thành một Công viên Văn hóa - Lịch sử, một khu du lịch chuyên 
đề dành cho du khách trong nước và ngoài nước tìm hiểu văn hóa 
Việt Nam - fheo Thích Vân Phong biên khảo 

- Đạt Lý Huệ Lưu (1857 -1898), Hòa thượng Yết ma, tổ sư chùa 


278 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Huê Nghiêm-Thủ Đức, ngài nổi danh với việc khắc ván sao lục, 
chứng nghĩa các bộ kinh luật. Cuộc đời ngài là một giai thoại 
thương tâm: 


Ngài Đạt Lý-Huệ Lưu đồng chơn xuất gia, giới hạnh tỉnh 
nghiêm, kệ kinh thông suốt, đặc biệt có tài thơ phú tuy mộc mạc 
bình dân nhưng được giới trí thức đương thời yêu mến, tiếp giao. 
Giai đoạn Yết ma Huệ Lưu trụ trì, số tín đồ rất đông nên ngài vận 
động trùng tu tái thiết lại ngôi chùa. Nhưng oan nghiệt triền miên, 
có một tiểu thơ con gái của một Tri huyện tại địa phương thầm yêu 
ngài. Cô ta dụ ngài hoàn tục đề cưới cô ta làm vợ. Gặp cảnh éo le, 
ngài phải gửi mẹ tạm trú tại chùa, vân du qua tận vùng Thất sơn. 
Tương truyền ngài giả dạng người tu hành chở một ghe khoai vừa 
đi vừa bán dạo, vừa khuyên bá tánh tu học. Sau hai năm, cứ tưởng 
thời gian làm cô gái nọ nguôi ngoai, Thầy Huệ Lưu trở lại chùa cũ 
thăm mẹ già và bổn đạo. Không ngờ lửa tình bộc phát càng dữ đội 
hơn. Cuối cùng, thầy Huệ Lưu phải tìm con đường về cảnh Phật để 
cứu cô gái nọ ra khỏi mê đồ, khổ ải. Một đêm vào cuối tháng 
Giêng năm Mậu Tuất (1898), thầy đã tự rưới dầu vào đống củi, 
ung dung châm lửa, cúng đường xác thân cho Phật. Tác phẩm lưu 
lại cho hậu thế thể loại văn biền ngẫu “Sớm giảng Người đời” bút 
hiệu ,% vãi Bán khoai; bài sám Nhất tâm - trích ở "Những ngôi 
chùa nồi tiếng ở TP. HCM", Trương Ngọc Tường, tr.151-15 


- Thích Trí Lưu (1894 -2004), Hòa thượng, nguyên Thượng thư 
triều đình nhà Nguyễn, thế danh Lê Xuân Liêu, xuất gia năm 1958 
với HT Đôn Hậu- chùa Linh Mụ, pháp danh Tâm Tường, pháp tự 
Trí Lưu. Năm 1961, ngài thọ đại giới và làm Tri sự quốc tự Linh 
Mụ. Năm 1968, HT bổn sư thoát ly ra vùng kháng chiến, ngài trở 
thành Giám tự chùa Linh Mụ. Sau đó, ngài về Quảng Trị lập chùa 
Giác Hải ở quê nhà Hải Lăng. Năm 1975, bốn sư trở về trụ trì lại 
quốc tự Linh Mụ, ngài xin phép lui về chuyên tu niệm Phật và 
hành thiền tại chùa quê nhà, mỗi ngày công khóa một vạn biến. 
Cuộc đời ngài sản sinh một nhân vật kiệt xuất cho PGVN: đó là 


279 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Giáo sư tiễn sĩ Lê Mạnh Thát (Thích Trí Siêu), một nhà Sử học, 
Nhà nghiên cứu Phật học, là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện 
PGVN và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ngài xả báo thân 
ngày 19 tháng Giêng năm Quý Hợi ((1983) thọ 89 năm, 22 hạ lạp, 
tháp lập ở chùa Tây Thiên- Huế, nguyên quán trú quán Hải Lăng- 
Quảng Trị - ¿heo Chư tôn Thiển đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
tập 3 


- Thích Vĩnh Lưu (1914 - 2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 42, thế danh Trần Bá Ích, xuất gia năm 1932 với 
HT Trừng Chí Xuân Tường- chùa Dương Long- Phú Yên, cầu 
pháp với HT Thanh Minh Thiên Hòa- chùa Kim Cang, được pháp 
danh Trừng Phước, pháp hiệu Vĩnh Lưu. Năm 1942, ngài thọ Tam 
đàn cụ túc tại giới đàn chùa Thiên Đức- Bình Định do HT Huệ 
Chiếu làm Đàn đầu truyền giới. Sau khi đắc giới, ngài ra Huế học 
tại PHĐ Báo Quốc và tham học các chốn tô đình miền Trung miền 
Nam, rồi trở về kế thế trụ trì tổ đình Kim Cang- Phú Yên. Năm 
1968, ngài cùng chư tôn đức PG Phú Yên thành lập PHV Trung 
đẳng Bảo Tịnh, ngài giữ chức Giám Luật và giảng dạy kinh luật 
cho đến năm 1975. Ngài xả báo thân ngày 24 tháng I1 năm Canh 
Dần (29-12-2010) thọ 97 năm, 73 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


Ly 


- Phan Gia Ly (1952 -1971), Cư sĩ, thánh tử đạo, huynh trưởng 
GĐPT, pháp danh Nguyên Liễu, cư sĩ làm nghề thợ may ở phường 
Tây Lộc TP Huế, tham gia GĐPT Bình Hòa, dự Trại huấn luyện 
Lộc Uyển về làm Đoàn phó Oanh Vũ Nam. Mùa Phật đản 1971 tại 
chùa Từ Đàm, nghe HT Mật Nguyện đọc thông điệp của Viện 


280 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tăng thống kêu gọi giới Phật tử hãy cầu nguyện cho đất nước hòa 
bình, nhân dân an lạc, đạo pháp trường tồn. Sau đó nghe tin Đại 
đức Thích Chơn Thể tự thiêu tại công viên trường Quốc học để 
cúng dường cầu nguyện cho dân tộc và đạo pháp, anh Phan Gia Hy 
đã vô cùng xúc động. Là thợ may, anh may một bộ đồng phục 
GĐPT mới, mang đến chùa trong chiều sinh hoạt chủ nhật 30-04- 
1971, chia tay với GĐPT xong, anh thay đồng phục mới ra trước 
Niệm Phật Đường Bình Hòa, ngồi xuống tâm xăng, niệm Phật vả 
châm lửa. Giáo hội PGVNTN đã tấn phong cư sĩ là thánh tử đạo, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /⁄eo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích An Lý (1925 -2011), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, thế danh Nguyễn Khé, xuất gia năm 1940 với HT 
Hoằng Chí- chùa Huệ Quang- Nghĩa Hành- Quảng Ngãi, pháp 
danh Như Văn, pháp tự Giải Chương, pháp hiệu An Lý. Năm 
1943, ngải thọ cụ túc tại tô đình Sắc tứ Thiên Ấn do HT Trí Hưng 
làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài ở lại tu học tại tổ đình Thiên 
Ấn. Năm 1945, ngài làm Phó ban PŒ Cứu Quốc kiêm Ủy viên 
Hoằng pháp tỉnh hội PG Quảng Ngãi. Thời gian này, ngài phụ 
trách Huyện đoàn Thanh thiểu niên PG huyện Nghĩa Hành, và Đại 
biểu Đoàn Thanh niên huyện Nghĩa Hành- thuộc Đoàn Thanh niên 
Việt Nam. Theo lời kêu gọi của PG Liên khu 5, ngài tham gia cách 
mạng, làm Chi ủy đảng bộ xã Hạnh Đức. Năm 1955, Hội Phật 
giáo Việt Nam thành lập, ngài giữ chức Ủy viên Hoằng pháp tỉnh 
Quảng Ngãi và Phó Tăng giám Quận hội PG Nghĩa Hành. Năm 
1967-1971, ngài được Giáo hội Cổ sơn môn Trung phần điều về 
giữ chức Phó Ban Tăng sự Trung ương Viện Hoằng Đạo. Năm 
1975, ngài về lại chùa Long An và làm giới sư, Thiền chủ các 
trường hạ thuộc Giáo hội Cổ Sơn Môn. Ngài xả báo thân ngài 
mồng 6 tháng 2 năm Tân Mão (10-03-2011) thọ 87 năm, 68 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán Quảng Ngãi - (heo HÌ Thích Hạnh Trán 
cung cấp 


281 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Nguyễn Công Lý, Phó giáo sư, Tiến sĩ, NNC Phật học, sinh năm 
1954, Trưởng khoa Văn học-đại học KHXH-Nhân Văn TP Hồ Chí 
Minh, Phó giám đốc trung tâm Nghiên cứu Văn học PGVN-Viện 
NCPHVN, có 64 tác phẩm đã xuất bản, trong trong nhiều tác 
phẩm về PG, nguyên quán Ninh Hòa-Khánh Hòa, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Thích Quang Lý (1918 -1990), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 40, thế danh Nguyễn Khắc Cát, xuất gia năm 1931 với 
HT Hoằng Chí- chùa Thiên Ân- Quảng Ngãi, pháp danh Chơn 
Khai, pháp tự Đạo Chánh, pháp hiệu Quang Lý, sau khi xuất gia 
ngài được theo học với HT Hoằng Tịnh- chùa Phước Quang. Năm 
1934, ngải thọ đại giới tại giới đàn chùa Sắc tứ Thạch Sơn do HT 
Hoằng Thạc làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1936, ngài khai sơn 
chùa Bửu Long- Nghĩa Hành. Năm 1938, ngài giữ chức Thư ký 
quận hội PG quận Nghĩa Hành. Năm 1941, ngài giữ chức Tuần 
kiêm Chư sơn quận Nghĩa Hành. Năm 1954, ngài làm Trưởng ban 
Hoằng pháp tỉnh hội PG Quảng Ngãi. Năm 1956-1957, ngài làm 
Hội trưởng PG Cổ Sơn Môn Quảng Ngãi và kiến tạo chùa Thiên 
Bút. Năm 1962, ngài làm Phó Tăng trưởng Hành chánh kiêm 
Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội PG Cổ Sơn Môn Quảng Ngãi. 
Năm 1964, ngài trụ trì chùa Thiên Bút và khai son chùa Thiên 
Sơn- Tư Nghĩa. Năm 1965, ngài khai sơn chùa Bửu Quang- Tư 
Nghĩa- Quảng Ngãi. Năm 1968, ngài làm Đường đầu truyền giới 
trong trường Kỳ giới đàn chùa tỉnh hội Thiên Bút. Năm 1968, ngài 
được suy tôn Tăng trưởng Giáo hội PG Cổ Sơn Môn tỉnh Quảng 
Ngãi. Năm 1972, ngài khai sơn chùa Bửu Quang- Nhà Bè- Gia 
Định, Năm 1975-1984, ngài làm Chứng minh tỉnh hội PG tỉnh 
Nghĩa Bình. Năm 1990, ngài làm viện chủ chùa Linh Thứu- Đà 
Lạt. Ngài xả báo thân tại trường Hạ chùa Linh Sơn Đà lạt vào ngày 
19 tháng 6 năm Canh Ngọ (1990) thọ 73 năm, 50 hạ lạp, nguyên 
quán Quảng Ngãi, trú quán Trại Mát, Lâm Đồng - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


282 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


M 


- Nhất Chỉ Mai (1934 -1967), Phật tử, giáo viên, thánh tử đạo, tên 
thật là Phan Thị Mai, 33 tuổi, pháp danh Diệu Huỳnh. ngày 16-5- 
1967 (mồng § tháng 4 năm Đinh Mùi- ngày Phật Đản) cô đã tự 
thiêu trước chánh điện chùa Từ Nghiêm để cầu nguyện cho hòa 
bình đất nước và hòa bình trong PG. Trước lúc tự thiêu, cô đã viết 
2 bức thư đề lại, một bức gởi chính phủ hai miền Việt Nam, một 
bức gởi Tổng thống Hoa Kỳ và chư tôn đức lãnh đạo PG, nguyên 
quán Tây Ninh, trú quán TP Sải Gòn - íheo Biên niên sử PGŒ Sài 
Gòn Gia Định 


- Phương Danh Minh Mai (1802 -1902), Thiền sư, võ tướng. 
Năm 1861, ngài làm chức Lãnh Binh dưới trướng tướng quân Võ 
Duy Dương (Thiên Hộ Dương) trong kháng chiến chống thực dân, 
khi Pháp đánh chiếm tỉnh Định Tường và 3 tỉnh miền Đông Nam 
bộ. Ngài được gọi là Lãnh Binh Cân. Năm 1866, căn cứ kháng 
chiến ở Đồng Tháp Mười của Thiên Hộ Dương thất thủ, nghĩa binh 
ta rã, ngài tìm đến xin xuất gia với tổ Tiên Giác Hải Tịnh- chùa 
Tây An Cổ Tự- Châu Đốc, được pháp danh Minh Mai, pháp hiệu 
Phương Danh và tu học dưới sự dìu dắt của sư huynh là HT Hoằng 
Ân Minh Khiêm. Năm 1870, ngài về quê nhà trùng tu và trụ trì 
chùa Thắng Quang- Cái Bè. Khi công việc hoằng pháp nơi đây ổn 
định, ngài trở lại chiến khu Đồng Tháp Mười, khai sơn chùa Gò 
Tháp, lập bàn thờ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều và những 
nghĩa sĩ tử trận trong kháng chiến đề thờ phụng. Tại đây, ngài được 
sự chia sẻ giáo huấn của sư huynh là HT Minh Thông Hải Huệ- 
chùa Bửu Lâm- Cao Lãnh. Sau đó ngài trở về quê lần thứ hai khai 
sơn chùa Phước Quang- làng Mỹ Lợi- Cái Bè và tu hành tại đây 
đến cuối đời, ngài xả báo thân ngày mồng 8 tháng 10 năm Nhân 


283 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Dần (1902) thọ 101 năm, nguyên quán trú quán Cái Bè- Tiền 
Giang - heo tư liệu Thích Vân Phong sưu khảo 


- Thích Chơn Mãn (1933 -1993), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, thế danh Trần Phước Tắn, xuất gia năm 1950 với HT 
Tịnh Khiết- chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Đạt, pháp tự Chơn 
Mãn. Năm 1965, ngài thọ đại giới tại giới đàn Vạn Hạnh- chùa Từ 
Hiếu. Năm 1968, ngài trụ trì chùa Hòa Quang- Huế. Năm 1969- 
1973, ngài tham gia sinh hoạt Giáo hội PG Thừa Thiên với chức vụ 
Đoàn trưởng Thanh niên Nam nữ Phát tứ tỉnh Thừa Thiên. Năm 
1970-1980, ngài mở Bệnh xá và Ký nhi viện tại chùa Hòa Quang 
và ngài làm Giám đốc 2 cơ sở này. Ngài xả bá thân ngày 29 tháng 
Giêng năm Quý Dậu (1993) thọ 61 năm, 29 hạ lạp, tháp lập tại 
khuôn viên chùa Hòa Quang, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Từ Mãn (1918 -2007) Hòa thượng, thế danh Hoàng Hữu 
Độ, xuất gia năm 1930 với HT Tâm Khoan-chùa Diệu Đế, pháp 
danh Trừng Chiếu, pháp tự Giác Hạnh, pháp hiệu Hưng Phước, 
đạo hiệu Từ Mãn. Năm 1939, học tăng PHĐ Tây Thiên và Báo 
Quốc. Năm 1941, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiền Tôn do 
HT Tịnh Khiết làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1947, ngài trụ trì 
chùa Linh Sơn Đà Lạt. Năm 1952, ngài trụ trì chùa Sắc tứ Khải 
Đoan-Buôn Ma Thuột. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập. tái bổ 
nhiệm ngài trụ trì chùa Linh Sơn Đà Lạt. Năm 1974-1980, ngài là 
Chánh đại diện PG tỉnh Tuyên Đức. Từ 1982-2007, là Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Lâm Đồng suốt 6 nhiệm kỳ. Ngài được cung thỉnh 
làm Hòa thượng Đàn đầu các đại giới đàn: Nhơn Thứ (1994) ; Trí 
Thủ (1998) ; Diệu Hoằng (2003) tổ chức tại chùa Linh Sơn- Đà 
Lạt. Năm 1997, ngài được suy cử Thành viên Hội đồng Chứng 
minh GHPGVN. Ngài xả báo thân ngày 21 tháng 10 năm Định Hợi 
(30-11-2007) thọ 90 năm, 67 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, 
trú quán Đà Lạt, Lâm Đồng -xem thêm ở Danh tăng Viêt Nam tập 
K) 


284 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Viên Mãn (1922 -2001), Hòa thượng, pháp danh Tâm Trì, 
tự Chánh Không, hiệu Viên Mãn, đời 43 tông Lâm TẾ, thế hệ thứ 9 
pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Nguyễn Thanh Tịnh, sinh 
năm Nhâm Tuất (1922) tại thôn Dạ Lê, ngoại ô có đô Huế. Năm 12 
tuổi xuất gia với Hòa thượng Quảng Tu tại chùa Thiên Hưng, Huế. 
Thọ Tỳ kheo năm 1952 tại chùa Thiên Bình, Bình Định và năm 
1954 y chỉ Hòa thượng Thích Tôn Thắng nhập chúng tu học tại 
PHV Phổ Đà. Năm 1955 trụ trì chùa Tịnh Độ và trùng tu chùa vào 
năm 1958. Năm 1960 ngài khai sơn chùa Kỳ Viên tại xóm An Thổ, 
đến năm 1972 mới tiến hành xây chánh điện nhưng cũng đơn sơ. 
Năm 1975, ngài đảm nhận Đặt ủy Nghi lễ GHPGVNTN tỉnh 
QNĐN. Hòa thượng ân mật tu hành, chuyên tu Tịnh Độ và thân 
không bệnh tật xả báo an tường vào ngày 17 tháng 9 năm Tân Ty 
(2001), thọ 80 tuổi. Ngài sinh quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Quảng Nam - (heo tư liệu Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Minh Mẫn, Cư sĩ, tác gia, thế danh Nguyễn Phan Mẫn, sinh năm 
1948, ông mồ côi ở chùa từ lúc § tuổi, xuất gia theo hệ phái Nam 
Tông Việt Nam. Năm 1972, tham dự lớp đảo tạo giảng sư của HT 
Thích Huyền Vi tại chùa Phật Quang- quận 10. Sau đó ông về tại 
gia làm việc trong Viện Hóa Đạo GHPGVNTTN, ông bị tù 10 năm 
vì tội chống lại việc giải thể GHPGVNTN để sáp nhập vào 
GHPGVN. Năm 1987, ra tù ông về viết báo và viết sách, trở thành 
nhà nghiên cứu Phật học, bằng ngòi bút của mình ông trở thành 
nhà phê bình PG có chất lượng và uy tín trên các diễn đàn PG 
trong và ngoài nước, tác phẩm: Phát giáo Việt Nam cơ hội vàng 
(2004) ; PŒGVN- hiện trạng và tương lai (2005) ; Thực trạng PGVN 
hiện nay (2006) ; Kitô giáo và văn hóa dân tộc (20017) ; Thiển sư 
và quê hương (2008) ; Canh tân Phật giáo (2010) ; Tự tánh Di Đà 
(2012) ; Tự tánh Quan Âm (2012) ; Hoang Tưởng (lưu hành nội 
bộ); nguyên quán chưa rõ, trú quán Hóc Môn TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Quảng Mẫn (1928 -2013), Hòa thượng, trụ trì tổ đình 
Nam Hải và Thiên Phúc (Trà Phương) Kiến An -Hải Phòng. Thành 


285 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


viên HĐCM GHPGVN, nguyên Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, 
nguyên Trưởng BTS GHPGVN TP Hải Phòng, nguyên hiệu trưởng 
trường Trung cấp Phật học TP Hải Phòng, nguyên Trưởng ban Từ 
thiện xã hội TW GHPGVN, nguyên Phó hiệu trưởng trường Cao 
cấp PHVN tại Hà Nội, tuổi đời 91, hạ lạp 65 năm, nguyên quán 
Ninh Bình, trú quán Hải Phòng. 


- Trần Tuấn Mẫn, Cư sĩ, NNC Phật học, sinh năm 1941, cựu sinh 
viên đại học Khoa học Sài Gòn, Cao học Triết viện đại học Vạn 
Hạnh, giảng dạy Phật học và Văn học kiêm Tổng thư ký Học viện 
PGVN tại TP Hồ Chí Minh, ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó 
trưởng ban Thông tin Truyền thông, Phó tổng biên tập Thường 
trực kiêm thư ký tòa soạn tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, tác phẩm: 
Vô Môn Quan ; Mã Tổ Bách Trượng ngữ lục ; Lâm TẾ ngữ lục ; 
Bốn bài học của Liễu Phàm ; Liên hoa hóa sanh ; Kinh Lăng già ; 
Nghiên cứu kinh Lăng già ; Tứ đại Thiên sư ngữ lục ; Thể nào là 
Phật tử ; Vấn đáp Phát giáo ; Đức Đạt lai Lạt ma tại Harvard ; 
Gửi người đi tìm hạnh phúc ; Kinh Bồn sanh (khoảng trên 100 bài, 
đăng vào Đại tạng kinh Việt Nam) ; Năng đoạn Kim cương ; 
Vietnam ƒamous pagodas (bản Việt của Võ Văn Tường) ; When the 
Sarus cranes come (bản Việt của Thây Huyền Diệu) ; A practice oƒ 
the Suramgama sua samadhi (bản Việt của Hỏa thượng Trí 
Quang)... nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP. Hồ Chí 
Minh - theo trang nhà www.quangduc.com 


- Thích Từ Mẫn (1932-2007), Hòa thượng, pháp danh Tâm 
Lượng, tự Từ Mẫn, hiệu Chơn Giác, đời 43 tông Lâm TẾ, thế hệ 
thứ 9 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Nguyễn Hữu Độ, sinh 
ngày I tháng 1I năm Nhâm Thân (1932) tại thôn Thuận Hòa, xã 
Hương Phong, huyện Thuận Hóa, Thừa Thiên, Huế. Năm 1942 
xuất gia với Hòa thượng Thích Tôn Thắng tại chùa Phổ Đà, học 
tăng PHĐ Báo Quốc, thọ Tỳ kheo năm 1956 tại Báo Quốc. Năm 
1963 là thành viên Ủy Ban tranh đấu tại Thị xã Đà Nẵng. Từ năm 
1964 đến 1975 là Đặc ủy Pháp sự, Giám đốc Trung tâm Văn Hóa 


286 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


GHPGVN Thị xã Đà Nẵng.Từ năm 1976 đến 1981, Phó Đại diện 
GHPGVNTN tỉnh QNĐN, từ năm 1982 đến viên tịch là Phó Ban 
trị sự GHPGVN tỉnh QNĐN, sau đó là thành phố Đà Nẵng. Năm 
1992 trường Trung cấp Phật học khai mở, Hòa thượng được thỉnh 
làm Hiệu trưởng và kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni cho đến 
khi viên tịch. Hòa thượng viên tịch ngày 12 tháng 4 năm Định Hợi 
(2007) hưởng thọ 76 tuổi. Ngài sinh quán Thừa Thiên-Hué, trú 
quán Đà Nẵng - /heo ? liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Bửu Thọ Như Mật (1893-1972), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Thế Mật, trụ trì trùng tu chùa Tây An cô tự, danh tăng PG tỉnh An 
Giang, nguyên quán trú quán Châu Đốc, An Giang - xem ở Như 
Mật Bứu Thọ, Sảad. 

- Thích Chí Mậu (1948 -2009), Hòa thượng, thê danh Phạm Trí, 
đệ tử HT Chơn Thiệt-chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Huệ, pháp 
tự Chí Mậu. Năm 1972-1975, tu học tại PHV Phố Đà-Đà Nẵng. 
Năm 1979, kế thế trụ trì tổ đình Từ Hiếu. Năm 1994, cùng chư tôn 
túc ở Thừa Thiên mở PHV tại tô đình Từ Hiếu, nguyên quán trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


Minh 


- Thích Bình Minh (1924 -198§), Hòa thượng Luật sư, thế danh 
Nguyễn Bình Minh, năm 1938 xuất gia với Sư cụ Thanh Tiên- 
chùa Tuân Lục- Nam Định, pháp danh Quảng Tuấn. Năm 1944, 
ngài học với tô Tuệ Tạng ở chùa Bồ Đề- Gia Lâm. Năm 1945- 
1954, ngài y chỉ vào tổ Tuệ Tạng chuyên tâm học luật. Năm 1951- 
1954, ngài ra chùa Quán Sứ học Trung cấp về ngoại điển. Năm 
1954, ngài vào Nam, trú ở chùa Ấn Quang. Năm 1957, ngài giữ 
chức Tổng thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt. Năm 1961, ngài 


287 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


khai sơn và trụ trì chùa Hòa Bình, quận 10. Năm 1964, ngài làm 
Đặc ủy Tăng sự miền Vĩnh Nghiêm. Năm 1972, ngài cùng phái 
đoàn đi dự Đại hội PG Liên hữu Thế giới lần thứ 10 tại Tích Lan, 
sau đó ngài giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Phật học 
GHPGVNTN và Đặc ủy Phật học miền Vĩnh Nghiêm. Năm 1983- 
1984, ngài dạy luật tại PHV Thiện Hòa và bắt đầu mở lớp gia giáo 
giảng môn Luật tại chùa Hòa Bình cho đến khi viên tịch. Tác 
phẩm: Phật giáo giáo khoa ; Kinh 42 chương ; Kinh Di Giáo ; 
Kinh lễ 6 phương ; Nghi thức phổ thông ; Vết Ma Chỉ Nam, ngài 
về cõi Phật vào Rằm tháng 11 năm Mậu Thìn (23-12-1988), trụ thế 
64 năm,40 hạ lạp, nguyên quán Trực Ninh- Nam Định, trú quán 
TP. Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Chơn Minh, Thượng tọa, sinh năm 1966, Tiến sĩ Phật học 
Ấn độ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Huệ 
Quang-Củ Chi, nguyên quán Trà Vinh, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Chơn Minh, Thượng tọa, thế danh Trần Bạch Mai, ấu 
niên xuất gia với lão HT Châu viên, được ban pháp húy Hồng Hoa- 
Chơn Minh, y chỉ với trưởng lão HT Thích Vĩnh Đạt, pháp húy 
Nhật Chuyên, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng 
Tháp, Đại biểu HDND tỉnh Đồng Tháp, trụ trì đại trùng tu Phước 
Lâm Cổ Tự- Sa Đéc, nguyên quán trú quán Sa Đéc- Đồng Tháp. 


- Thích Nữ Đàm Minh (1912 -1992), Ni trưởng, pháp danh Tâm 
Quang, tự Đàm Minh, hiệu Minh Đức, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ 
thứ 9 pháp phái Liễu Quán. Ni trưởng thế danh Hoàng Thị Bút, 
sinh năm Nhâm Tý (1912) tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Yên, tỉnh 
Nghệ An. Ni trưởng xuất gia với Sư trưởng Đàm Thanh tại Chùa 
Diệc, sau đó vào cầu pháp với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại 
chùa Tường Vân, Huế, thọ Tỳ kheo ni năm 1944 tại chùa Thiền 
Tôn. Thời gian này, Ni trưởng đảm nhận chăm lo cho đời sống Ni 
trường Diệu Đức. Năm 1954, Ni trưởng được Ni bộ Bắc tông 
Trung phần cử vào trụ trì chùa Bảo Thắng, Hội An. Năm 1962 Ni 
trưởng lại được cử ra trụ trì chùa Bảo Quang và xây dựng NI bộ tại 


288 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thị xã Đà Nẵng. Ni trưởng thường mở các giới đàn tại Bảo Quang 
để truyền trao giới pháp cho Chư Ni tu học. Ni trưởng viên tịch 
ngày 18 tháng 4 năm Nhâm Thân (1992), hưởng thọ 81 tuổi, nhục 
thân nhập tháp tại đồi Yết-ma, nghĩa trang Môn phái Tường Vân, 
Huế. Đệ tử Ni trưởng hiện còn các vị: NI trưởng Thích Nữ Diệu 
Cảnh, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm, Ni trưởng Thích Nữ Diệu 
Thục, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thuần, Ni trưởng Thích Nữ Diệu 
Chỉ... Ni trưởng sinh quán Nghệ An, trú quán Đà Nẵng - /Jeo 
liệu THích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Đỗng Minh (1927 -2005), Hòa thượng, Luật sư, dòng kệ 
Lâm Tế Chúc Thánh đời 42, xuất gia với HT Chơn Quang-chùa 
Khánh Vân-Bình Định, sau đó được vào Phan Rang trao cho HT 
Huyền Tân làm đệ tử, pháp danh Thị Khai, pháp tự Hạnh Huệ, 
pháp hiệu Đỗng Minh, thế danh Đỗ Châu Lân. Năm 1946, Chủ tịch 
hội PG Cứu quốc tỉnh Ninh Thuận. Năm 1950, ngài học tại 7ăng 
học đường Nam phần Trung Việt-Nha Trang. Năm 1957, hoàn tất 
chương trình đại học PG từ Huế ngài trở vào Nha Trang thành lập 
hãng vị #ai Lá Bồ Để. Năm 1967, là Chánh đại diện PG miền 
Khuông Việt. Năm 1968, ngài giữ chức Vụ trưởng Phật học vụ 
thuộc 7: ổng vụ Giáo dục THPGVNTN. Năm 1970, ngài làm Giám 
đốc PHV ?rưng phần Nha Trang. Năm 1974, PHV Cao đẳng Hải 
Đức Nha Trang được thành lập, ngài là Phó viện trưởng điều hành. 
Sau năm 1975, ngài phải đi an trí I§ tháng. Năm 1983, là thành 
viên Ban Giáo dục Tăng ni TW GHPGVN. Năm 1991, ngài được 
mời làm Thành viên Hội đồng phiên dịch Luật tạng PGVN. Năm 
1997, ngài được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN. 
Năm 2003, ngài là Phó viện trưởng VNCPHVN. Ngài đã biên dịch 
các tác phẩm: 7 Phần Luật (60 quyên) ; Di Sa Tắc bộ Hòa Hê 
Ngũ Phân Luật (30 quyên) ; Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
Tỳ Nại Da (50 quyền) ; Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô 
Ni Tỳ Nại Da (20 quyền) ; Căn bản Thuyêt Nhất Thiết Hữu Bộ 
Bách Nhất Yết Ma (10 quyền) ; T Nị Nhật Dụng ; Trùng Trị Tỳ Ni 
Sự Nghĩa Tập Yếu (10 quyền) ; Luật Tỳ Kheo giới bổn Sớ nghĩa (2 


289 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


quyền) ; Tỳ nmử, Sa đi, Oai nghỉ, Cảnh sách (văn vần) ; Nghỉ Truyễn 
giới. Ngài xả báo thân ngày I1 tháng 5 năm Ất Dậu (17-06-2005) 
thọ 79 năm, 59 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán Khánh 
Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Đức Minh (1926 -2000), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, thế danh Trần Lai, xuất gia năm 1946 với HT Trừng 
Chân Chánh Nhơn- chùa Long Khánh- Qui Nhơn, pháp danh Tâm 
Lâm, pháp tự Huệ Thường, pháp hiệu Đức Minh. Năm 1952, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiên Bình- Bình Định. Ngài trú xứ 
chùa Trường Giác và công tác tại PG huyện Tuy Phước. Năm 
1954, ngài vào Tăng học đường Nha Trang tồi PHV Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1959, ngài được cử làm Giảng sư kiêm Chánh hội 
trưởng Tỉnh hội PG Quảng Trị. Năm 1960, ngài chủ trương thiết 
lập "Hủú gạo Bỏ Để" để lập quỹ trả vốn vay xây dựng trường Bồ Đề 
Quảng Trị. Năm 1961, ngài về làm Chánh hội trưởng Tỉnh hội PG 
Khánh Hòa. Năm 1964, GHPGVNTN ra đời, ngài được bổ nhiệm 
làm Chánh đại diện Tỉnh hội PG Khánh Hòa và chủ trương xây 
dựng Kim thân Phật tô trên đổi Trại Thủy. Ngài còn khai sơn chùa 
Hòa Tân- Cam Ranh, xây dựng Ký nhi viện Phước Điền- Nha 
Trang và tượng đài Quan Thế Âm trên đèo Rù Rì. Năm 1966, ngài 
làm Chánh đại diện PG Cam Ranh và khai kiến chùa Từ Vân cùng 
trường 7rung học Bồ Đề Cam Ranh. Năm 1972, ngài lập làng 
Quảng Đức cho các Phật tử Quảng Trị vào đây lập nghiệp. Năm 
1975, ngài trở về Quảng Trị, trú xứ tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang và 
vận động Phật tử đúc một pho tượng Phật và đại hồng chung bằng 
đồng để phục hưng PG Quảng Trị. Ngài trở về chùa Hòa Tân và 
viên tịch vào ngày 27 tháng 4 năm Canh Thìn (2000) thọ 75 năm, 
48 năm hành đạo, tháp lưu xá lợi của ngài lập ở vườn chùa Long 
Sơn- Nha Trang, nguyên quán Quy Nhơn- Bình Định, trú quán 
Cam Ranh- Khánh Hòa - ¿heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu công 
Thuận Hóa tập 3 


- Thích Hải Minh (1941 -1969), Thượng tọa, xuất gia năm 14 tuổi 


290 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


với HT Thiện Siêu- chùa Từ Đàm- Huế, pháp danh Lệ Tịnh, pháp 
tự Hải Minh. Thầy vào Nha Trang tu học một thời gian rồi vảo tu 
viện Quảng Hương Già Lam- Gò Vấp tu học. Năm 1968, Thầy thọ 
đại giới tại giới đàn Phước Huệ do HT Tịnh Khiết làm Đàn đầu 
truyền giới. Do nhu cầu Phật sự các tỉnh miền Trung, Thượng tọa 
được cử ra giảng dạy tại trường Bồ Đề Quảng Ngãi. Chiến tranh 
khốc liệt, Thượng tọa bị trúng đạn pháo kích và tử nạn ngày 07-01- 
1969, hưởng 28 tuổi, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Quảng 
Ngãi - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Hạnh Minh (1940 -1975), Thượng tọa, xuất gia tại chùa 
Từ Đàm, pháp danh Nguyên Chi, pháp tự Hạnh Minh. Năm 1963- 
1970 hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Hữu Ngạn-Huế. Năm 
1970-1975 Giám học trường Bồ Đề Khuông Việt- Pleiku, nguyên 
quán Thừa Thiên Huế, trú quán Pleiku - ứheo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Hoàng Minh (1916 -1991), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 43, thế danh Nguyễn Châu Thình, 
xuất gia năm 1928 với HT Pháp Hội- chùa Long Thoàng- Gò 
Công Đông, pháp danh Tâm Minh, pháp hiệu Thiện Kim. Năm 
1933, ngài cầu pháp với HT Pháp Đạt, được pháp danh Tâm Huệ, 
pháp hiệu Hoàng Minh. Năm 1939, ngài tham học với tổ Huệ 
Đăng- chùa Thiên Thai- Bà Rịa. Năm 1945, ngài kế thế trụ trì chùa 
Long Thoảng. Năm 1947, ngài tham gia đoàn thể PG Cứu quốc 
tỉnh Gò Công với bí danh Minh Châu. Ngài được bầu làm Phó chủ 
tịch kiêm trưởng ban Hành chánh tỉnh Gò Công. Năm 1952, ngài 
bị giặc bắt đày sang Lào rồi giam ở Hỏa Lò- Hà Nội. Năm 1955, 
ngài trở về quê trụ trì chùa Thiêng Liêng. Năm 1957, ngài tham dự 
khóa "Như Lai Sứ Giả" ở chùa Pháp Hội. Năm 1971, ngài xây 
dựng được 3 ngôi chùa Linh Châu, Linh Sơn,Thiên Trường ở Gò 
Công. Năm 1987, ngài được cung thỉnh vào Thành viên HĐCM 
TW GHPGVN.ngài xả báo thân ngày mồng 2 tháng 5 năm Tân 
Mùi (13-06-1991) thọ 76 năm, 56 mùa hạ, nguyên quán trú quán 


291 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
Gò Công - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Lê Hoàng Minh, Cư sĩ, sơn môn Lục Hòa Tăng&Lục Hòa Phật 
tử, có công lớn với Giáo hội này. Năm 1947, ông và Yết ma Pháp 
Long- chùa Thiên Quang- Hóc Môn đứng ra vận động thành lập 
hội PG Cứu quốc Nam bộ, ông làm Ủy viên Thủ quỹ của hội, xuất 
bản tờ 7ïnh Tấn, tòa soạn đặt tại chùa Bửu Lâm, cơ quan hội PG 
Cứu quốc Nam bộ đặt tại chùa Ô Môi- Đồng Tháp Mười - /heo 
Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Huệ Minh (1861 -1939), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 41, pháp danh Thanh Thái, pháp tự Chánh Sắc, pháp hiệu 
Huệ Minh, là đệ tử ngài Hải Thiệu-Cương Kỷ, năm 1902, ngài trụ 
trì chùa Thánh Duyên, năm 1911 trụ trì chùa Từ Hiếu, năm 1929 
được phong Tăng cang chùa Thánh Duyên, năm 1937, được phong 
Tăng cang hai chùa Diệu Đề và Từ Hiếu, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Huệ Minh (1892-1982), Hòa thượng, thế danh Lê Trừng 
Tắn, ấu niên quy y tam bảo với tổ Minh Thông Hải Huệ- tổ đình 
Bửu Lâm- Cao Lãnh. Năm 12 tuổi, xuất gia HT Thích Thanh 
Nguyên, trụ trì Long An Cổ Tự- Sa Đéc. Năm 1925, ngài cầu pháp 

với tổ Đạt Thới Chánh Thành- tổ đình Vạn An- Sa Đéc. Năm 
1926, trụ trì Vĩnh Hưng Tự- Sóc Trăng. Năm 1943, được cung 
thỉnh Đường đầu Hòa thượng tại đàn giới chùa Linh Thạnh- Cần 
Thơ. Năm 1951, Tăng trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt Tây 
Nam bộ. Năm 1952, Chứng minh đạo sư Chi hội Phật học Sóc 
Trăng. Cuối năm 1963, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ sơn 
môn, nhiệm kỳ 2 được suy tôn ngôi vị Tăng thống Giáo hội Phật 
giáo Cô sơn môn (1966- 1980). Năm 1971, Chứng minh đạo sư Đại 
giới đàn tại Linh Sơn Cổ Tự- Sài gòn. Ngài viên tịch vào giờ Ngọ, 
ngày mồng 10 tháng 2 năm Nhâm Tuất (05-03-1982), thọ 90 xuân, 
nguyên quán làng Mỹ Thọ- Cao Lãnh- Đồng Tháp, trú quán Sóc 
Trăng - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Huệ Minh, Hòa thượng, Phó ban Nghi lễ TW GHPGVN, 


292 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chủ tịch hội Đồng hương Bình Định, trụ trì chùa Giác Uyễn- Phú 
Nhuận, nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Huệ Minh, Hòa thượng, sinh năm 1951, thế danh Huỳnh 
Ngọc Anh, học tăng Phật học viện Thiên Tôn, Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Tiền Giang, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học 
Tiền Giang, trụ trì chùa Vĩnh Trảng và chùa Tân Thạnh-Mỹ Tho, 
nguyên quán trú quán Tiền Giang. 


- Thích Liễu Minh (1934 -2015), Hòa thượng, Ủy viên Công cán, 
phụ tá HT Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Hoa, dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời 42, xuất gia với HT Như Từ Tâm Đạt- chùa 
Thiện Bình- Bình Định, pháp danh Thị Huyền, pháp tự Liễu Minh, 
pháp hiệu Trí Hải, thế danh Lê Văn Hiền, học tăng Phật học viện 
Nha Trang. Năm 1956, học Tăng Phật học đường Nam Việt, trú xứ 
chủa Ấn Quang. Năm 1960, Giám đốc PHĐ Giác Sanh. Năm 
1961-1962, quản lý PHĐ chùa Phật Ân- Mỹ Tho. Năm 1963, ngài 
tham gia tích cực trong phong trào đấu tranh của PG chống chế độ 
độc tải Ngô Đình Diệm. Năm 1964, ngài là Giảng sư kiêm phụ tá 
HT Viện trưởng Thiện Hoa và là phát ngôn viên của Giáo hội 
PGVNTN. Năm 1988, ngài về trụ trì chùa Nhơn Phước ở Tam 
Hiệp- Mỹ Tho, cùng trú xứ chùa Thanh Quang- Tiền Giang, ngài 
xả báo thân vào mông 8 tháng 9 năm Ất Mùi (20-10-2015) thọ §1 
năm, 58 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán Tiền Giang. 


- Thích Như Minh (1915 -1982), Đại sư, pháp danh Như Minh, 
pháp tự Giải Chánh, pháp hiệu Tánh Tịnh, đời 41 tông Lâm Tế, thế 
hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Huỳnh Công 
Thông, sinh năm Át Mão (1915) tại làng Khuê Bắc, Hòa Hải, Hòa 
Vang. Ngài xuất gia với Hòa thượng Thiện Trung tại chùa Tam 
Thai. Ngài là học Tăng PHĐ Báo Quốc, cùng khóa với các Hòa 
thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa... Ngài là một học tăng ưu tú nên 
được Tổng hội Phật giáo Trung Phần bổ nhiệm trụ trì chùa Từ 
Đàm vào năm 1939. Đến năm 1941 vì gặp nghịch duyên nên ngài 
về ngụ tại chùa Từ Tôn- Đà Nẵng. Ngài chuyên giảng dạy kinh 


293 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


luật cho các khóa hạ tại đây. Đảm nhận Thư ký GŒH Tăng già 
Quảng Nam Đà Nẵng năm 1954, Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN thị 
xã Đà Nẵng. Năm 1968, ngài khai sơn chùa Liên Hoa- Đà Nẵng 
(chùa nay không còn). Ngài viên tịch vào ngày 20 tháng 5 năm 
Nhâm Tuất (1982), thọ 72 tuổi. Đệ tử ngài hiện chỉ còn HT.Thích 
Thị Nguyện. Ngài nguyên quán trú quán tại Đà Nẵng - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Nhựt Minh (1908 1993), Hòa thượng, khai sơn chùa Đại 
Giác-Sóc Trăng, khai sơn tu viện Phật Tích Tòng Lâm- Long 
Thành, trụ trì Linh Sơn cô tự- quận Nhất, Hội chủ hội Linh Sơn 
Phật học, nguyên quán Bạc Liêu, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Pháp Minh (1918 -1993), Hòa thượng, dịch giả, tác gia, trưởng 
lão hệ phái Nam Tông Việt Nam, thế danh Nguyễn Văn Long, xuất 
gia năm 1965 với HT Bửu Chơn- chùa Phổ Minh- Gò Vấp, pháp 
danh Vijjàdhamma Mahàthera. Năm 1968, thọ đại giới tại chùa 
Pháp Bảo- Mỹ Tho do ngài Giới Nghiêm là thầy Tế độ. Năm 1969, 
ngài trú xứ chùa Bửu Quang- Gò Dưa. Năm 1974, trụ xứ Thích Ca 
Phật Đài-Vũng Tàu. Năm 1979, ngài trở về chùa Bửu Quang lập 
cốc Bình Thúy đề an cư và viết sách. Tác phẩm: Chú giải Kinh 
Pháp Cú ; Cậu Kim Hỏa ; Đại đức Hộ Mù ; Tỳ kheo Korambi, 
ngài chuyên tu hạnh Đầu đà khất thực và thiền định, ngài tịch diệt 
vào ngày mồng 5 tháng Giêng năm Quý Dậu (1993) thọ 75 năm, 
28 tuổi đạo, nguyên quán Long Đất- Bà Rịa, trú quán Thủ Đức- 
Gia Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Phổ Minh (1867-1934), Hòa thượng, pháp danh Chơn 
Thể, pháp tự Đạo Viên, pháp hiệu Phổ Minh, đời thứ 40 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê Văn 
Chạy, sinh năm Đinh Mão (1867) tại xã Gia Phước, huyện LỄ 
Dương, phủ Thăng Bình, Quảng Nam. Ngài xuất gia với tổ Vĩnh 
Gia tại tổ đình Phước Lâm, Hội An. Năm 1918, ngài kế thừa trụ trì 
đời thứ 7 tổ đình Phước Lâm sau khi bốn sư viên tịch. Năm 1920, 


294 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài được cung thỉnh làm Đệ nhất Tôn chứng giới đàn Phước 
Quang, Quảng Ngãi, Năm 1928, ngài làm Yết-ma giới đàn Từ 
Vân, Đà Nẵng. Ngài có công xây dựng Nghĩa Trũng Từ trước chùa 
Phước Lâm. Ngài viên tịch ngày 23 tháng 2 năm Giáp Tuất (1934), 
thọ 68 tuổi. Ngài nguyên và trú quán tại Quảng Nam - ¿eo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Phước Minh (1922 -2002), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 41, thế danh Đặng Ngọc Châu, xuất gia lúc 7 tuổi 
với HT Trí Thới- chùa Long Quang- Bình Thủy- Cần Thơ. Sau đó 
được bồn sư gởi theo học trường Gia giáo chùa Phước Long- Nha 
Mân- Sa Đéc do HT Bửu Chung giảng dạy. Năm 1942, ngài thọ 
đại giới tại giới đàn chùa Phước Long do HT Bửu Chung làm Đàn 
đầu truyền giới. Năm 1945, ngài tham gia phong trào Thanh niên 
Tiền phong và PG Cứu quốc. Năm 1952, ngài ra miền Trung tham 
học giáo lý tại chùa Bửu Liên- Bình Định. Năm 1953, ngài ra Hải 
Phòng học Y phương minh, nhưng đến 1954, ngài phải trở về 
Nam vì chiến tranh, nhưng rồi đến chùa Long Quang của ngài 
cũng phải tiêu thô kháng chiến. Năm 1962, ngài về hành đạo tại 
chùa Bửu Liên (chùa Cây Bàng)- Cần Thơ. Năm 1964-1975, ngài 
làm Ủy viên Nghi lễ GHPGVNTN tỉnh Phong Dinh (Cần Tho). 
Năm 1981, ngài được cử làm Ủy viên HĐTS GHPGVN. Năm 
1983, ngài là Trưởng BTS PG tỉnh Hậu Giang-Cần Thơ. Năm 
1989, ngài trụ trì chùa Bửu Liên và Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh 
Cần Thơ. Năm 1997, ngài được suy tôn Thành viên HĐCM 
GHPGVN. Năm 2002, ngài là Chứng minh tỉnh hội PG TP Cần 
Thơ. Ngài còn được cung thỉnh làm giới sư các giới đàn trong và 
ngoài tỉnh. Ngài viên tịch ngày mồng 6 tháng 4 năm Nhâm Ngọ 
(17-05-2002) thọ 81 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú quán Châu 
Thành- Cần Thơ - £heo liệu báo Giác Ngộ số 122- năm 2002 


- Thích Quang Minh (1879-1977), Hòa thượng, pháp danh Chơn 
Nhật, pháp tự Đạo Chiếu, pháp hiệu Quang Minh, đời thứ 40 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê 


295 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hợi, sinh năm Kỷ Mão (1879) tại làng Trung Phường, xã Duy Hải, 
huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngài xuất gia với Hòa thượng Phổ 
Bảo tại tổ đình Chúc Thánh. Năm 1928 làm Chánh chủ hương giới 
đàn Từ Vân; Năm 1934 được cử làm trụ trì tổ đình Chúc Thánh. 
Thời gian này ngài phát tâm vận động khắc ván bộ Phổ Môn xuất 
tượng tất có giá trị về nghệ thuật điêu khắc. Ngài vào Nam lập 
chùa Chúc Thọ tại Xóm Thuốc, Gò Vấp. Năm 1950, người Pháp 
lập sân bay Tân Sơn Nhất nên chùa bị giải tỏa. Từ đó ngài về ngụ 
tại chùa Bửu Đà và viên tịch cuối năm 1977, thọ 98 tuổi. Ngài 
nguyên quán Quảng Nam, trú quán TP.Hồ Chí Minh - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Quảng Minh, Thượng tọa, giảng sư, được ban Quản trị 
hội Phát học Nam Việt cung thỉnh làm Hội trưởng, năm 1955, ngài 
sang Nhật du học, thỉnh về bộ Đại chính Tân tu Đại tạng kinh cho 
hội PHNV làm pháp bảo. Học xong ngài ở lại Nhật bản không trở 
về nước, nguyên quán chưa rõ, trú quán Nhật Bản. 


- Như Thuật-Tâm Minh (1847 - 2), Hòa thượng, pháp hiệu Tâm 
Minh, dòng Lâm Tế Liễu Quán, đệ tử ngài Hải Thuận-Diệu Giác, 
trụ trì chùa Ngọc Sơn năm 1899, nguyên quán Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bối hữu 
công PGŒ Thuận Hóa 


- Thích Tâm Minh (1910 -1997), Hòa thượng, thế danh Đặng Văn 
Tiến, xuất gia năm 1921 với tổ Thông Tụng- chùa Liên Phái- Hà 
Nội, pháp danh Tâm Minh, pháp tự Thông Đạt. Năm 1944, ngài trụ 
trì chùa Ông Đình- Khoái Châu- Hưng Yên. Năm 1947, ngài tham 
gia Ban Chấp hành hội PŒ Cứu quốc huyện Khoái Châu. Năm 
1965, ngài là Chủ tịch MTTQ xã Ông Đình. Năm 1968, ngài trụ trì 
Tòng lâm Côn Sơn và chùa Tỉnh hội PG Đông Thuần. Năm 1981, 
ngài là Thành viên HĐTS GHPGVN kiêm Phó BTS GHPGVN 
tỉnh Hải Hưng, ngài xả báo thân ngày mông § tháng Giêng năm 
Đình Sửu (14-01-1997) thọ 87 năm, 50 tuổi đạo, nguyên quán Hà 
Nội, trú quán Hải Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


296 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tâm Minh, Thượng tọa, Tiến sĩ Phật hoc Án độ, giảng 
viên Học viện Phật giáo Việt Nam, nguyên quán Thừa Thiên Huế, 
trú quán Thiền viện Vạn Hạnh, TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Trúc Thái Minh, Đại đức, tục Vũ Minh Hiếu sinh năm 
1967, quê huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, giảng viên của trường 
Đại Học Kinh Tê Quôc Dân Hà Nội, công tác ở Viện Nghiên cứu 
Chê Tạo Máy của Bộ Công nghiệp. Xuât gia tu học theo Thiên 
phái Trúc Lâm, đệ tử Thiên sư Thích Thanh Từ, trụ trì chùa Ba 
Vàng (Bảo Quang Tự), Phường Quang Trung- thành phô Uông Bí- 
tỉnh Quảng Ninh, Phó trưởng ban Thông tin Truyên thông Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch TƯ Hội Kinh tê 
Môi trường Việt Nam phụ trách công tác vận động xã hội. Năm 
2014, được Đại học Kỷ lục Thê giới (WRU) trao Băng Tiên sĩ 
danh dự với luận án "Œ?n giữ và phát huy giá trị nhân văn về sự tri 
ân trong lòng đại chúng" - theo Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Thiện Minh (1922 -1978), Hòa thượng, danh tăng pháp 
nạn 1963, đệ tử HT Giác Nhiên-chùa Thuyền Tôn, pháp danh Tâm 
Thị, pháp tự Thiện Minh, pháp hiệu Trí Nghiễm, thế danh Đỗ 
Xuân Hàng. Năm 1942 học tăng PHĐ Tây Thiên và Báo Quốc. 
Năm 1951, chủ tọa các phiên đại hội thành lập GŒ7áo hội Tăng già 
toàn quốc. Năm 1959, là Trị sự trưởng Tổng hội PG Trung phân. 
Năm 1963, là Ban lãnh đạo Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG.. ngài có 
khả năng biện tài vô ngại nên được đề cử chủ trì các cuộc đối thoại 
với chính quyền. Khi GHPGVNTN thành lập năm 1964, ngài là 
Phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ 
Thanh niên. Năm 1973, ngài làm Quyền Viện trưởng Viện Hóa 
Đạo. Năm 1976, ngài làm Có vẫn Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo, ngải 
tịch năm 1978 nơi trại cải tạo, trụ thế 56 năm với 36 năm hành đạo, 
chùa Thuyền Tôn- Huế lập tháp vọng thờ và ngày tưởng niệm là 
15 tháng 9 âm lịch, ngài nguyên quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 


- Thích Thiện Minh (1920 -1992), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời thứ 40, thế danh Phạm Văn Giáo, xuất ø1a năm 
1952 với HT Quảng Hiếu Thiện Tổn- chùa Đức Long, pháp danh 


297 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thục Hải, pháp hiệu Thiện Minh. Năm 1962, ngài thọ đại giới tại 
chùa Hội Long- Long An do Hòa thượng Hoằng Đức làm Đàn đầu 
truyền giới. Sau khi vân du học đạo nhiều nơi, ngài về trụ trì chùa 
Linh Quang- Sa Đéc và phát triển nền y học dân tộc trị bệnh cứu 
đời. Năm 1973, ngài giữ chức Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh 
Sa Đéc. Năm 1982, ngài làm Ủy viên Giáo dục Tăng ni BTS PG 
tỉnh Đồng Tháp. Năm 1987, ngài là Phó BTS kiêm Ủy viên Hướng 
dẫn Nam nũ Phật tử tỉnh Đồng Tháp. Năm 1991, ngài làm Trưởng 
BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Cùng năm, ngài được cung thỉnh 
làm Đàn đầu Hòa thượng trong giới đàn chùa Phước Hưng, ngài xả 
báo thân ngày 14 tháng 3 năm Nhân Thân (16-04-1992) thọ 73 
năm, 3l hạ lạp, tháp lập trong khuôn viên chùa Linh Quang, 
nguyên quán Long Xuyên, trú quán Đồng Tháp - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thiện Minh, Hòa thượng, sinh năm 1945, ủy viện BTS 
GHPGVN TP Hồ Chí Minh, trưởng tông phong Kỳ Quang, Phó 
ban Tăng sự BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh, Chánh đại diện 
BTS GHPGVN quận 2, trụ trì chùa Kỳ Quang 2, nguyên quán Bến 
Tre, trú quán TP Hỗ Chí Minh. 


- Tỳ kheo Thiện Minh, Đại đức, Tiến sĩ, hệ phái PG Nam Tông 
Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Quang- Thủ Đức, tác phẩm: Thiên 
quán- tiếng chuông vượt thời gian (dịch), nguyên quán trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


- Tịnh Minh, Cư sĩ, giáo sư, NNC Phật học, tên thật là Đặng Ngọc 
Chức, nguyên là tu sĩ PG pháp danh Tịnh Minh, sinh năm 1947, 
nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề Ninh Hòa- Khánh 
Hòa. Nguyên giảng viên Phân khoa Phật học- đại học Vạn Hạnh- 
Sài Gòn. Nguyên giảng viên Anh ngữ các trường và Chánh Văn 
phòng Học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã ấn hành: 
Từng giọt nắng hông I-II-HI (truyện tích kinh Pháp Cú- soạn dịch 
Anh Việt) ; Thì kệ Pháp Cu Kinh (song ngữ Anh Việt) ; Cuộc đời 
đức Phật (biên dịch Anh Việt) ; Đức Phát và Giáo pháp của Ngài 


298 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


(song ngữ Anh Việt) ; Nguyên tắc diễn giảng trước thính chúng 
(biên soạn) ; Minh Tâm Bảo Giám tỉnh tuyển (song ngữ Hán Việt) 
; Cam Lô Pháp Vũ - Đặc trưng trích từ Đại tạng Cao Ly (hiệu 
đính). Ông bị tai nạn giao thông và mất vào ngày 12 tháng 11 năm 
Quý Ty (14-12-2013), thọ 67 tuổi, nguyên quán Phù Cát-Bình 
Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - /Jeo trang nhà WWW. 
quangduc.com 


- Thích Trí Minh (1904 -1971), Hòa thượng, pháp danh Như 
Quang, pháp tự Giải Chiếu, pháp hiệu Trí Minh. đời 41 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đinh Văn 
Nhiên, sinh năm Giáp Thìn (1904) tại xã Điện Tiến, Điện Bàn, 
Quảng Nam. Ngài xuất gia với Hòa thượng Thiện Quả tại chùa 
Chúc Thánh. Năm 1950 ngài là Hội trưởng Hội Phát học Quảng 
Nam, trụ trì chùa Tỉnh hội Quảng Nam (Pháp Bảo). Năm 1963, 
trong phong trào đấu tranh Phật giáo, Ngài nhiều lần tuyệt thức 
trước tòa hành chánh Quảng Nam. Ngài được thỉnh làm Cố vấn 
GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam năm 1964. Ngài viên tịch ngày 
mồng 9 tháng 3 năm Tân Hợi (1971), thọ 68 tuôi, nhập tháp tại 
chùa Chúc Thánh. Đệ tử có các vị thành danh như: Cố HT.Thích 
Hạnh Tâm; Cố HT.Thích Hạnh Hải; HT.Thích Hạnh Phương (Kiến 
Tánh)... Ngài nguyên và trú quán Quảng Nam - /heo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Thích Trí Minh (1921 -2003), Hòa thượng, thế danh Đặng Ngọc 
Chấn, xuất gia năm I8§ tuổi với HT Chánh Nhơn- chùa Long 
Khánh- Quy Nhơn- Bình Định, pháp danh Tâm Hy, pháp tự Giải 
Không, pháp hiệu Huệ Định. Năm 1942, ngài thọ Sa di tại giới đàn 
chùa Hưng Khánh- Tuy Phong- Bình Định. Ngài tham học trải qua 
5 PHV: Lưỡng Xuyên- Trà Vinh, Phật Quang học viện- Trà Ôn- 
Cần Thơ, Liên Hải- Bình Chánh, Báo Quốc- Huế, Từ Đàm- Thừa 
Thiên. Năm 1946, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Kim Huê- Sa 
Đéc do HT Chánh Quả làm Đàn đầu truyền giới. Trong năm này, 
ngài xin y chỉ và được HT Trí Tịnh ban pháp hiệu là Trí Minh. 


299 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Năm 1952, ngài bặt dứt ngoại duyên, ân tu tịnh nghiệp tại chùa 
Mai Sơn- Phú Lâm- Gia Định. Dù ấn tích mai danh, ngài không 
quên dịch thuật những kinh sách cần yếu đề tu hành và truyền bá 
lưu hành, dịch phẩm của ngài gồm: Oai Đức Niệm Phát ; Tỳ Ni 
Luận Giải ; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bồn... Ba năm cuối đời, 
theo lời cầu thỉnh của HT trụ trì chùa Từ Quang- Thủ Đức, ngài về 
tịnh dưỡng tại ngôi chùa này. Ngài xả báo thân ngày 14 tháng 
Giêng năm Quý Mùi (14-02-2003) thọ §3 năm, 65 hạ lạp, nguyên 
quán Bình Định, trú quán Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh - /heo trang 
nhà buddha home 


- Liễu Triệt-Từ Minh ( ? -I§§2), Hòa thượng, đệ tử ngài Tế 
Chánh-Bốn Giác, dòng kệ Vạn Phong Thời Ủy đời 37của tô 
Nguyên Thiều, được pháp danh Liễu Triệt, trụ trì chùa Quốc Ân, 
Tăng cang chùa Giác Hoàng, khai sơn chùa Viên Quang, tức chùa 
Linh Quang sau này, nguyên quán trú quán Thừa Hiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức @&Cư sĩ hữu công PG Thuận Hóa 


- Thích Viên Minh, thế danh Huỳnh Hồng Diệp, Hòa thượng, trụ 
trì Hòa Thạnh Tự (chùa Cây Mít)- xã Nhơn Hưng- huyện Tịnh 
Biên- tỉnh An Giang, Hội viên Thường trợ của Hội Nam Kỳ 
Nghiên cứu Phật học vào những thập niên 1930. Thời gian ngài 
đương nhiệm phương trượng trụ trì, năm 1921, Cư sĩ Nhật Sắc- 
Thiện Thành (cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh Hồ Chủ 
tịch) thân lâm chùa Hòa Thạnh bốc thuốc và truyền bá tư tưởng 
cách mạng được 2 năm. Đến năm 1923, Cụ Phó bảng đi nơi khác 
tiếp tục hoạt động cách mạng (Bia xây dựng tháng 12 năm 1989), 
nguyên quán không rõ - ứheo Thích Ván Phong biên khảo 


- Thích Viên Minh (1888 -1962), Hòa thượng, Trưởng Lão, pháp 
danh Chơn Tâm, pháp tự Đạo Tánh, pháp hiệu Viên Minh, đời 40 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Trần Văn Thiện, sinh năm Mậu Tý (1888) tại xã Lộc An, Ái 
Nghĩa, Đại Lộc. Xuất gia với Hòa thượng Từ Nhẫn tại chùa Tam 
Thai, tu học tại tổ đình Tam Thai và tổ đình Phước Lâm. Cầu pháp 
đệ tử với Hòa thượng Phổ Minh tại chùa Phước Lâm. Năm 1930, 


300 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài vào Ninh Thuận khai sơn chùa Sùng Đức tại thôn Tân Xuân, 
phường Đông Hải, thị xã Phan Rang và hành đạo tại đây tới cuối 
đời. Ngài viên tịch ngày 26 tháng 3 năm Nhâm Dần (1962), thọ 75 
tuổi. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Phan Rang - /heo 
Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Viên Minh (1922 -2014), Hòa thượng, pháp danh Không 
Thiên, tự Trí Mẫn, hiệu Viên Minh đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 
20 pháp phái Tổ Định Tuyết Phong. Ngài thế danh Nguyễn Quang 
Vinh, sinh năm Nhâm Tuất (1922) tại làng Trung Kiên, tông Bích 
La, phủ Triệu Phong, sau chuyên về làng Đông Dương, xã Hải 
Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Xuất gia năm 9 tuổi với Hòa 
thượng Thích Bích Phong tại chùa Quy Thiện, Huế. Học tăng PHĐ 
Báo Quốc, thọ Tỳ kheo năm 1949 tại Báo Quốc. Sau đó Ngài vào 
học Đại học văn khoa tại Sài Gòn. Năm 1964, Ngài về Đà Nẵng 
đảm nhận trú trì chùa Sơn Trà và An Hải, đồng thời dạy tại trương 
Bồ Đề Đà Nẵng. Năm 1968, Ngài lập tịnh thất Nam Hải đề tịnh tu 
và giảng dạy. Sau năm 1997, Ngài đảm nhận Phó Ban trị sự kiêm 
Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và là thành viên 
HĐCMGHPGVN. Năm 2008, Ngài thiên di chùa Nam Hải về tại 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Cũng trong năm này 
Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Đại giới đàn Trí Thủ tổ chức 
tại chùa Phố Đà, Đà Nẵng. Hòa thượng viên tịch ngày 5Š tháng 9 
năm Giáp Ngọ (2014), hưởng thọ 93 tuổi. Ngài sinh quán Quảng 
Trị, trú quán Đà Nẵng - (heo tr liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Châu Mum (1921 -2002), Hòa thượng, trưởng lão hệ phái PG 
Nam Tông Khmer, pháp danh Chôtlappanha, xuất gia năm 1941 
tại chùa Tầm Du với Sư cả Ny. Năm 1942, ngài thọ Tỳ kheo giới 
tại chùa Bông Sa do Sư cả Noông làm Hòa thượng tế độ. Năm 
1948, ngài được phong Yết ma A xà lê và được cử làm trụ trì chùa 
Tầm Du. Cùng năm này, ngài tham gia cách mạng đấu tranh trong 
phong trào Việt Minh giải phóng dân tộc. Năm 1972, ngài dẫn đầu 
PG Khmer tỉnh Sóc Trăng biểu tình đòi thả các Sư sãi bị chính 


301 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


quyền bắt giữ. Năm 1980, ngài đại diện Sư sãi Khmer tham dự đại 
hội Thống nhất PGVN tại Hà Nội, ngài được mời giữ chức Phó 
chủ tịch HĐTS GHPGVN. Ngài được tặng thưởng: -Huân chương 
Kháng chiến hạng I ; -Huân chương Khánh chiến hạng II ; -Huy 
chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc ; -Huy chương vì sự 
phát triển dân tộc miền núi ; Các bằng khen, giấy khen của Trung 
ương và địa phương. Ngài xả báo thân ngày I8 tháng 10 năm 
Nhâm Ngọ (22-11-2002) thọ 80 năm, 60 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Sóc Trăng - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thiện Mỹ (1940 -1963), Đại đức, Thánh tử đạo pháp nạn 
1963, thế danh Hoàng Miều, xuất gia năm 1956 tại chùa làng và 
theo học ở PHĐ chùa Thập Tháp và Long Khánh. Năm 1960, du 
phương học đạo ở Cao nguyên Đăk Lăk, Lâm Viên rồi dừng chân 
ở Đà Lạt. Trong pháp nạn PG năm 1963, ngài tự chặt ngón tay 
trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền không thực thi bản 
thông báo chung đã ký với Ủy ban Liên phái PG. Sau đó, ngài về 
Sài Gòn tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà vào lúc 10 giờ sáng ngày 
27-10-1963, nguyên quán Bình Định, trú quán chùa Vạn Thọ-Sài 
Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Lê Văn Mỹ (1902 -1969), Cư sĩ, thánh tử đạo, pháp danh Tâm 
Mậu, tự Chơn Thiện, sinh năm 1902 tại thôn Lâm Lang, xã Cam 
Hiếu, quận Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, gia đình tín ngưỡng Tam bảo 
nhiều đời. Năm 1926, Cư sĩ quyết định lập nghiệp tại Huế để có 
điều kiện gần gũi Tam bảo. Năm 1932, Cư sĩ tham gia phong trào 
học Phật của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám phát động. Năm 
1945, vua Bảo Đại thoái vị, kinh đô Huế rối ren, Cư sĩ đóng cửa tu 
niệm tịnh độ tại nhà. Năm 1950, Phật giáo lại khởi sắc do phong 
trào chấn hưng lan tỏa. Huế lại tưng bừng khi PG 3 miền tập họp 
chuẩn bị hội nghị thành lập Tổng hội PGVN. Cư sĩ quyết định đến 
chùa Thiền Tôn quy y với HT Giác Tiên, pháp danh Tâm Mậu và 
phát nguyện trường trai không gián đoạn. Năm 1963, lá cờ PG bị 
chính quyền triệt hạ ngay tại Huế, cuộc đấu tranh của PG bùng lên, 


302 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


máu lửa- xưng thịt của Tăng ni, Phật tử đồ xuống, Cư sĩ đã góp 
phần cho cuộc đấu tranh của PG đỗ đi đến thắng lợi và sau đó 
chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Năm 1969, lại một lần nữa PG lại 
rơi vào chia rẽ sâu sắc bởi bàn tay giật dây của chính quyền, nhiều 
lãnh đạo Giáo hội bị bắt, Phật tử bị truy tố, chụp mũ...Cư sĩ đã phát 
nguyện tự thiêu trước bàn thờ Phật tại gia, lúc 05 giờ sáng ngày 
mồng Một Tết- ngày vía Phật Di Lặc, để cầu nguyện cho đạo pháp 
trường tồn và đất nước sớm có được hòa bình, Cư sĩ thọ 67 tuổi 
đời, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Đà Nẵng. Cư sĩ được 
GHPGVNTN tấn phong Thánh tử đạo năm 1967 - ¿heo Dương 
Kinh Thành biên khảo 


N 


- Nguyệt Nam (1920 -1991), Thiền sư, Pháp sư, tục danh Lý 
Tương Học, tại thị trần An Đông (Andong-si, nay là một trung tâm 
của nền văn hóa và truyền thống dân gian), Hàn Quốc, hậu duệ 
Thánh vương Lý Thái Tổ đời thứ 30, hậu duệ Hoàng thúc Lý Long 
Tường đời thứ 25 (Lý Hoa sơn Tộc phả ký). Hiệu Sương Hải 
đường đại Tông sư, thuộc dòng thiền Tào Khê, Phật giáo Hàn 
Quốc, trụ trì tổ đình Pháp Trụ Tự (Quốc bảo Hàn Quốc- Di tích 
cấp Quốc gia), trụ trì Thạch Quất Am (Di sản văn hoá thế giới của 
UNESCO), trụ trì tổ đình Phật Quốc Tự (Di sản văn hoá thế giới 
của UNESCO). Năm 1986 ngài bắt đầu cho khởi công trùng tu 
tượng Phật DI Lặc với tư thế đứng chiều cao 33 mét để thay thế 
tượng cũ bằng bê tông cao 27 mét và hoàn công vào tháng 04 năm 
1990, tổng số đồng đúc pho tượng lên đến 160 tấn đồng (năm 
2002, bổn tự tứ chúng Phật tử đã thếp lên bức tượng 80 ký lô vàng 
nguyên xi). Ngài xả báo thân, thể nhập Pháp thân vào ngày 14 
tháng Giêng năm Tân Mùi (28-02-1991) - /heo Thích Vân Phong 
biên khảo 


303 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Chí Năng (1950 -2011), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Lê Bân, xuất gia năm 12 tuổi tại tổ đình 
Thiên Đức- Bình Định, đệ tử HT Tâm Tịnh Huệ Chiếu, pháp danh 
Nguyên Bàng- Đại Nguyện, pháp tự Chí Năng, pháp hiệu Giác 
Hoàng. Năm 1970, ngài thọ đại giới tại đại giới đàn Vĩnh Gia- Đà 
Nẵng. Ngài được theo học tại PHV Nguyên Thiều và PHĐ chùa 
Long Khánh- Quy Nhơn. Sau khi đậu tú tài IL, ngài vào Sải Gòn 
học ở Đại học Vạn Hạnh. Năm 1975, ngài rời Việt Nam định cư ở 
Hoa Kỳ, trú xứ tại chùa Phát giáo Việt Nam ở Los Angeles. Sau đó 
ngài vân du học đạo khắp nơi. Năm 1990, ngài y chỉ học đạo với 
Thiên Tổ Sùng Sơn. Năm 1999, ngài được Thiên Tổ Sùng Sơn hạnh 
nguyện đời thứ 78 dòng Tào Khê ở Hàn Quốc ấn khả. Ngài là vị 
Tăng sĩ Việt Nam được chọn làm Giáo thọ sư, được phép thuyết 
giảng trong những thiền viện trực thuộc hệ thống trường thiền 
Quan Âm trên thê giới. Năm 2004, ngài lập chùa Đại Bi Quan Âm 
ở vùng sa mạc San Bernandino- Nam California làm nơi tu tập, 
giáo hóa và trụ trì tại đây đến cuối đời. Tác phẩm: Liễu Quản 
Thiên tông pháp môn tu chứng , ngài xả báo thân ngày 17-07-2011, 
thọ 62 năm, 37 hạ lạp, nguyên quán An Nhơn- Bình Định, trú quán 
Hoa Kỳ - heo trang nhà www.phafgiaodaichung.com 


- Tăng Nê (Nệ) (1899 -1965), Hòa thượng Sư Cả, hệ phái Nam 
Tông Khmer, ngài xuất gia với HT Tăng Hô năm 1914. Khoảng 
năm 1930, ngài thay thế HT Tăng Hô đảm nhận chức Phó chủ tịch 
Mặt trận Việt Nam Nam bộ kiêm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật Sư sãi 
Nam bộ. Trong thập niên 1960, trong phong trào chống đàn áp tôn 
giáo, ngài đã giữ vững tỉnh thần của người PG Khmer Nam bộ, 
không chịu khuất phục trước cường quyền, thủy chung tấm áo ca 
sa đi theo con đường đức Phật và sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
nguyên quán trú quán Kiên Giang - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam tập ï 


304 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nøh 


- Hải Nghiêm Phước Nghi ( ? -1861), Hòa thượng, tổ sư, pháp 
danh Hải Nghiêm, pháp hiệu Phước Nghi, đời 40 tông Lâm Tế, thế 
hệ thứ 6 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Trần Văn Nghi, là 
em út của thiền sư Viên Trừng và Hoằng Ân. Cho đến nay, chưa 
có tư liệu chính xác về bổn sư của ngài cũng như hành hoạt của 
ngài trước khi về trụ trì chùa Linh Ứng. Ngài được triều đình cử 
làm trụ trì chùa Ứng Chơn vào năm Tự Đức thứ 7, Giáp Dần 
(1854) thế cho thiền sư Hoằng Ân sang trụ trì chùa Tam Thai. Ngài 
trụ trì tại đây được 8 năm và viên tịch vào ngày I4 tháng 10 năm 
Tân Dậu (1861). Bảo tháp được kiến tạo bên tháp thiền sư Viên 
Trừng. Ngài nguyên quán Phú Yên, trú quán Đà Nẵng - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Thiện Nghị, sinh năm 1933, Hòa thượng, ngài xuất gia 
năm 1940 tại tổ đình Thiên Bửu và tu học tại đây đến năm 1949 thì 
vào học tại PHV Hải Đức- Nha Trang. Năm 1955, ngải vào Sài 
Gòn, trú xứ tại chùa Phật Quang- quận 10. Năm 1958, ngài vào nội 
trú tại PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang. Ngài chuyên cần về nội 
điển và chuyên môn về Hán văn. Năm 1962, ngài tốt nghiệp Cao 
đẳng Phật học và được bố làm Giám đốc PHĐ Giác Sanh. Năm 
1963, ngài làm Chủ tịch thanh niên Tăng Ni trong phong trào đấu 
tranh PG. Năm 1965-1967, ngài làm giáo sư tại các PHĐÐ Sài Gòn, 
Mỹ Tho. Năm 1968, ngài du học tại PHV Phật Quang Sơn- Đài 
Loan. Năm 1973, ngài về Việt nam và giảng dạy Luật học tại các 
trường Phật học, đồng thời tái đắc cử Chủ tịch Thanh niên Tăng 
NI. Năm 1979, ngài sang định cư ờ Canada và thành lập Giáo hội 
tại Canada từ 1980-1988. Năm 1988, ngài mua một khu đất và để 
ra l2 năm xây dựng thành Đại fòng lâm Tam Bảo Sơn với một 
Phật học viện và hoài bão đảo tạo tăng tài, tục diệm truyền đăng, 
ngài nguyên quán Ninh Hòa- Khánh Hòa, trú quán Canada - /heo 
đệ tử Pháp Tạng 

trong trang nhà www.societebouddhiquechanhphap.com 


305 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Bửu Nghĩa (1923 -2004), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Trực, pháp tự Hạnh Thông, pháp hiệu Bửu Nghĩa, đời 42 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Thái Văn 
Hưng, sinh năm Quý Hợi (1923) tại làng Nam Thị, xã Duy Trinh, 
huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 1959, ngài quy y với HT 
Thích Trí Minh tại chùa Pháp Bảo với pháp danh Thị Trực, tự 
Hạnh Thông. Năm 1960, ngài vào Gia Định cùng với bả con 
Quảng Nam xây dựng chùa Phố Hiền, ngã tư Bảy Hiền. Năm 1963 
xuất gia với HT Thiện Hòa tại chùa Ấn Quang với pháp hiệu Bửu 
Nghĩa. Năm 1968, ngài về chùa Phật Ân, Mỹ Tho lập phòng Đông 
Y chân bệnh cứu người. Sau đó, ngài ra lập chùa Dược Sư để có 
nơi tu tập. Suốt một đời ngài chuyên lạy sám Dược Sư và tu theo 
hạnh nguyện của ngài. Ngài viên tịch ngày 13 tháng 10 năm Giáp 
Thân (2004), thọ 82 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán 
Mỹ Tho - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Như PhòngHoằng Nghĩa (1867 -1929), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Chánh Tông đời 39. Năm 1873, khi bảy tuổi, ngài được đưa đến 
chùa Giác Viên- Chợ Lớn xuất gia với tổ Hoằng Ân-Minh Khiêm, 
được pháp danh Như Phòng, pháp hiệu Hoằng Nghĩa, thế danh 
Trần Văn Phòng. Năm 1903, được bốn sư glao trụ trì chùa Giác 
Viên. Năm 1922, ngài được suy tôn Hòa thượng đàn đầu truyền 
giới trong giới đàn chùa Giác Lâm. Ngài có công trùng hưng chùa 
Giác Lâm và hoằng hóa Phật pháp hưng thạnh ở hai ngôi chùa này 
trong thời kỳ tiền chắn hưng, nguyên quán trú quán Gia Định - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Hưng Nghĩa (1883 -1946), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Tâm Khoan-chùa Báo Quốc, được pháp danh Trừng Khiết, pháp tự 
Như Quang, pháp hiệu Hưng Nghĩa, trụ trì chùa Từ Nhơn Phổ Tế, 
là Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Thừa Thiên Huế, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiển 
đức(& Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng, pháp danh Thị Châu, dòng Lâm 


306 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tế Chúc Thánh đời 42, Ủy viên Ban Nghi lễ TW GHPGVN, trụ trì 
chùa Từ Minh-quận 3, nguyên quán Quảng Nam, trú quán TP Hồ 
Chí Minh 


- Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng, Thiền sư, sinh năm 1951, dòng 
Lâm Tế Chúc Thánh đời 43, đệ tử HT Thiện Tường-chùa Giác 
Nguyên, Y chỉ HT Hành Trụ, Ủy viên Ban PG Quốc Tế TW 
GHPGVN, trụ trì tổ đình Giác Nguyên-quận Tư và tu viện Toàn 
Giác-Đồng Nai, nguyên quán Cái Bè-Tiền Giang, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Thích Như Nghĩa (1937 -2015), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, thế danh Trần Cao Trung, xuất gia năm l6 
tuổi với HT Quang Lý và được thọ Sa di với pháp danh Như 
Nghĩa, pháp tự Giải Trinh, pháp hiệu An Thanh. Năm 1960, ngài 
thọ Tỳ kheo dưới sư chứng minh của HT Thích Minh Châu. Năm 
1962, ngài trú xứ chùa Phổ Minh hướng dẫn tín đồ tu học. Năm 
1967, ngài khai sơn và trụ trì chùa Liên Hoa- Khánh Hội- Sài Gòn. 
Tiếp đến, ngài lại khai sơn chùa Xuân Thành- Đồng Nai, rồi trở về 
quê hương trùng tu chùa Long Bửu- Quảng Ngãi. Gần cuối đời, 
ngài đốc sức khai sơn chùa Quán Âm- Bình Thuận. Ngài xả báo 
thân vào mùa Vu Lan năm Át Mùi (2015) thọ 78 năm, 55 hạ lạp, 
nguyên quán Nghĩa Hành- Quảng, Ngãi, trú quán Quận 4- TP Hồ 
Chí Minh - /heo môn đô pháp quyền cung cấp 


- Án Nghiêm (1920 -2005), Giảng sư, thế danh Trần Tâm Trực, 
xuất gia năm 1936 với HT Liên Tôn- Bình Định, pháp danh Tâm 
Trực, pháp tự Hạnh Đoan, pháp hiệu Ấn Nghiêm. Năm 1938, là 
học Tăng PHĐ Báo Quốc- Huế và thọ đại giới tại giới đàn chùa 
Báo Quốc. Năm 1944, ông về trụ trì chùa Liên Trì cỗ tự- Phan 
Thiết. Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 
ông đến chùa Phổ Thiên- Đà Nẵng xin xả giới để lên đường kháng 
chiến ở Liên khu 5. Năm 1952, ông trở về làm Cư sĩ, được bầu làm 
Phó hội trưởng Tỉnh hội PG Bình Thuận và giảng dạy giáo lý tại 
trường Trung học Bồ Đề Phan Thiết từ năm 1955. Năm 1963, ông 


307 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


bị bắt giam vì tham gia biểu tình chống đàn áp PG, đến khi chính 
quyền sụp đồ ngày 01-11-1963 ông mới được phóng thích. Năm 
1968, ông là sáng lập viên PHV Nguyên Hương- Phan Thiết. Năm 
1985, ông xuất gia trở lại, y chỉ với HT Hưng Từ - chùa Pháp Hội. 
Năm 1992, ông giữ chức Phó hiệu trưởng /rường Trung cấp Phật 
học tỉnh Bình Thuận. Từ đây, Giảng sư được mời giảng dạy ở 
nhiều trường Hạ, đạo tràng trong và và ngoài tỉnh. Tác phẩm: Tjnh 
độ Vãng sanh luận ; Niệm Phật tam muội ; Khổng Tước Chu 
Vương Kinh...Năm 1999, Giảng sư về trụ trì chùa Xuân Thọ- Phan 
Thiết và viên tịch ngày 14 tháng 2 năm Ất Dậu (23-03-2005) thọ 
85 năm, nguyên quán trú quán Phan Thiết- Bình Thuận - /heo Cu 
tôn Thiên đức& Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng, thế danh Đặng Minh Châu, 
sinh năm 1956, Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa Duy vật 
Biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử, hiện là đại biểu quốc 
hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu 
Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng 
Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội và Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, 
trụ trì chùa Lý Quốc Sư, chùa Bằng A- Hà Nội, trưởng Sơn môn 
chốn tổ Bồ Đề-Hà Nội, HT có tác phẩm viết chung: Danh lam cổ 
tự Hà Nói, Nxb Văn hoá thông tin, 2006, nguyên quán Thái Bình, 
trú quán Hà Nội. 


- Thích Giải Nghiêm (1945 -2015), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, thế danh Lương Văn Thẻ, xuất gia năm § tuổi 
với HT Từ Vân- chùa Hải Hội- Mân Quang- Sơn Trà- Đà Nẵng. 
Năm 1962, ngài cầu pháp với HT Chơn Ngộ- chùa Tịnh Độ- Tam 
Kỳ, được tu pháp danh Nguyên Trang. Năm 1966, ngài thọ Sa di 
tại giới đàn phương trượng chùa Long Tuyên- Hội An do HT Tôn 
Bảo truyền thọ, được ban pháp tự là Giải Nghiêm. Năm 1970, ngài 
thọ đại giới tại đại giới đàn Vĩnh Gia- chùa Phổ Đà- Đà Nẵng do 
HT Giác Nhiên làm đàn đầu truyền giới. Ngài tu học tỉnh tấn, việc 
làm cần mãn, nên được HT bổn sư giao chức Tri sự, quản lý tổ 


308 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đình Tịnh Độ mấy mươi năm liền. Đến khi bổn sư viên tịch, ngài 
kế thế trụ trì, lúc này ngài đã 70 tuổi. Ngài còn tham gia công tác 
phật sự như: Năm 1997, là Ủy viên Ban đại diện PG TP. Tam Kỳ. 
Năm 2007, là Ủy viên Ban kiểm soát BTS PG tỉnh Quảng Nam. 
Năm 2012, là Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam. Ngài giới 
luật nghiêm trì, nên được cung thỉnh làm Giới sư trong các giới 
đàn do BTS tỉnh Quảng Nam tô chức. Ngài xả báo thân ngày 20 
tháng 7 năm Ất Mùi (02-09-2015) thọ 71 năm, 46 hạ lạp, nguyên 
quán Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng, trú quán Tam Kỳ- Quảng Nam - 
theo trang nhà www.phafgiaoquangnam.vn 


- Giới Nghiêm (1921 -1984), Hòa thượng, trưởng lão hệ phái 
Nam Tông Việt Nam, pháp danh 7?4sia Miahathera, nguyên là 
tu sĩ hệ phái Bắc truyền, thọ đại giới năm 1940. Năm 1944 ngài 
sang du học ở Cao Miên và tiếp cận hệ phái Nguyên thủy tại đây. 
Năm 1947, ngài được HT Niếp Tích truyền giới Tỳ kheo Nam 
truyền và tiếp tục sang Miễn Điện, Thái Lan học đạo. Năm 1957, 
ngài cùng các vị cao tăng Nam tông thành lập Giáo hội Tăng già 
Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1964, ngài đươc bầu làm Tăng thống 
Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1881, ngài là Phó 
chủ tịch HĐTS GHPGVN, tác phẩm: Thiền Tứ Niệm Xứ ; Mi Tiên 
vấn đáp 1,2,3 ; Lịch sử Phật tổ Gotama ; Giải về kiếp ; Dạ Xoa hỏi 
Phật ; Đề Thích vấn đạo ; Pháp số giảng giải ; Luật tạng Pàii, 
ngài tịch vào ngày 13 tháng 7 năm Giáp Tý (09-8-1984), thọ 63 
tuổi với 50 năm sống đạo. Ngài nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú 
quán TP Hỗ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Huệ Nghiêm ( ? -? ), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông Việt 
Nam, thế danh Hồ Văn Viên, xuất gia năm 1938 tại Campuchia, là 
một trong 4 nhà sư Việt Nam đầu tiên khai sáng Phật giáo Nguyên 
thủy người Kinh tại Việt Nam: Hộ Tông; Bửu Chơn; Huệ Nghiêm; 
Thiện Luật. Năm 1940, phái đoàn truyền giáo của HT Hộ Tông 
thỉnh đức vua Sải Chuôn Na¿h và 30 vị Hòa thượng, Thượng tọa 
người Campuchia sang Việt Nam thực hiện nghỉ thức kiết giới 
Sữma theo truyền thống Nguyên thủy và đặt tên chùa Bửu Quang, 


309 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


là ngôi chùa PG Nguyên thủy đầu tiên trên nước Việt Nam, sau lễ 
kiết giới, ngài Huệ Nghiêm được thỉnh thăng tòa thuyết pháp. Ngài 
15-10-1940, sau khi trở thành một Tỳ kheo như pháp, các ngài Hộ 
Tông, Thiện Luật, Huệ Nghiêm chính thức về chùa Bửu Quang trụ 
trì và hoằng dương chánh pháp. Sư nguyên quán Sa Đéc, năm sinh 
năm mắt chưa rõ - /heo f liệu 1) kheo Thiện Minh sưu khảo 


-Thích Khánh Nghiêm (1922 -1969), Thượng tọa, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 43, pháp danh Đồng Khánh, pháp tự Thông Tri, 
pháp tự Khánh Nghiêm. Ngài thế danh Lê Văn Ngộ, sinh năm 
Nhâm Tuất (1922) tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Xuất gia làm đệ tử HT 
Hành Trụ, sau khi học xong ở Phật học viện Giác Nguyên- Xóm 
Chiếu, thầy xin phép bổn sư vân du tham học ở PHĐ Báo Quốc, 
Huế, sau khi học xong, thầy cùng với người em gái là Thích Nữ 
Tịnh Nguyệt, tiếp tục ra Bắc tìm học luật tạng với tổ Côn, tức Hòa 
thượng Tuệ Tạng, học xong thì đất nước bị chiến tranh chia cắt, 
thầy và bào muội tản cư về Hải Phòng, được hội tương tế Đồng 
Thiện, xã Vĩnh Niệm thỉnh trụ trì chùa chùa Hải Ninh, nhưng do 
bệnh duyên, thầy viên tịch tại đây, hưởng 47 tuổi. Ni sư Thích Nữ 
Tịnh Nguyện lên thay thầy trụ trì chùa Hải Ninh. Thầy nguyên 
quán Đồng Tháp, trú quán Hải Phòng - /heo Thích Đồng Bồn sưu 
khảo 


Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Ni sư, sinh năm 1952, thế danh Trần Thị 
Loan, khai sơn và trụ trì NI viện Tịnh Nghiêm, cùng trụ trì các 
chùa Giác Phước-Gò Công, chùa Phước Thành-Mỹ Tho. Ñ¡ sư 
hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực từ thiện xã hội như lập trường 
Mầm non Tịnh Nghiêm, quán cơm chay Bồ Đề Quán...,Về mặt 
giáo hội, là Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN 
tỉnh Tiền Giang, Phó banThường trực Phân ban Ni giới PG tỉnh 
Tiền Giang, nguyên quán trú quán Mỹ Tho Tiền Giang. 


- Thích Trí Nghiêm (1911 -2003), Hòa thượng, dịch giả, dòng 
Lâm Tế Liễu Quán đời 43, thế danh Phan Diệp, xuất gia với HT 
Vĩnh Hảo-chùa Phước Long-Phú Yên, pháp danh Tâm Bồn, pháp 


310 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


tự Truyền Lai, pháp hiệu Trí Nghiêm. Năm 1938, học tăng PHĐ 
Báo Quốc. Năm 1945, trụ trì chùa Thiên Tôn-Tuy An và tham gia 
PG Cứu quốc liên khu 5. Năm 1957, ngài giữ chức Hội trưởng hội 
Phật học Thừa Thiên Huế. Năm 1966, Chánh đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa, trú xứ chùa Long Sơn Nha Trang. 
Hòa thượng được cung thỉnh làm Đàn đầu rất nhiều đại giới đàn ở 
miền Trung và miền Nam. tác phẩm: Kinh Đại Bát nhã Ba la Mật 
Đa (trọn bộ 500 quyền) ;› Kinh Lời Vàng ; Luận Thành Thát (20 
quyền) ; Kinh Phố Môn Giảng Lục (1969) ; Kinh Pháp Hoa Giảng 
Lục (7 quyền-1969). Ngài xả báo thân ngày 11 tháng Chạp năm 
Nhâm Ngọ (13-01-2003) thọ 92 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán Phú 
Yên, trú quán Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Tổ Vĩnh Nghiêm (1840 -1936) tức HT Thích Thanh Hanh - xem 
Thích Thanh Hanh, Sảad 


- Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng, Tiến sĩ, tác gia. Năm 1957, PG 
thế giới tổ chức kỷ niệm Phật nhập Niết bàn, đoàn PG Bắc Tông 
do HT Thích Tịnh Khiết và ngài cùng tham dự tại Thái Lan, đoàn 
PG Nam Tông do HT Bửu Chơn và tăng sĩ, cư sĩ dự lễ tại Phnôm 
Pênh-Campuchia. Ngài được cung thỉnh Chứng minh tô đình Vĩnh 
Nghiêm TP Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác 
Minh, Phó pháp chủ GHPGVN, nguyên quán Nam Định, trú quán 
TP Hồ Chí Minh. 


- Cư sĩ Thiện Nghiệp, thế danh Trịnh Văn Mười, sinh năm 1940, 
quy ÿ tại tổ đình Án Quang, đệ tử của HT Thích Thiện Hòa. Ba lần 
xin xuất gia nhưng HT không cho và bảo rằng Thiện Nghiệp phải 
làm Cư sĩ thọ Bồ tát giới để hộ trì Tam Bảo. Lý tưởng Bồ tát đạo, 
mang ánh sáng Từ bi Trí tuệ vào đời, thực hành Tứ Nhiếp pháp, dĩ 
huyền độ chân, Cư sĩ Thiện Nghiệp dùng thuật phong thủy địa lý 
chân truyền để hướng dẫn nhiều doanh nghiệp, nhiều vị lãnh đạo 
cao cấp Chính phủ đến với Tam bảo, phát huy Chính pháp Phật đà 
“Hộ quốc An dân-Tốt đạo Đẹp đỏ7` đặc biệt là hỗ trợ Phật sự cho 
thiền phái Trúc Lâm do thiền sư Thích Thanh Từ khôi phục và các 


311 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Học viện PGVN. Nguyên quán Long Thành- Đồng Nai, trú quán 
Nhơn Trạch- Đông Nai - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


Ng 


- Thích Giác Ngạn ( ? -1964), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, và đời thứ 2 môn phái Tây Thiên, pháp danh Trừng 
Ba, pháp tự Chí Tân, pháp hiệu Giác Ngạn, còn gọi là Giác Minh 
đại sư. Ngài họ Nguyễn, trụ trì chùa Kim Đài-Châu Chữ Nam Hà- 
Thừa Thiên Huế, chưa rõ thân thế nguyên quán, trú quán Thừa 
Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên đức &Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Chơn Nguyên Trừng Ngoạn (1880 -1968), Hòa thượng, dòng 
Lâm Tế Liễu Quán đời 42, xuất gia năm 1895 với HT Thanh Thái 
Huệ Minh- chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Ngoạn, pháp tự Quang 
Hưng, pháp hiệu Chơn Nguyên. Năm 1906, ngài thọ đại giớ tại 
giới đàn chùa Từ Quang- Phú Yên do HT Chơn Chánh Pháp Tạng 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1927, ngài làm Tôn chứng tại giới 
đàn Chánh Nhơn- chùa Long Khánh- Bình Định, cùng năm, ngài 
trụ trì chùa Thiên Hòa- phủ Thừa Thiên. Năm 1930, ngài làm Yết 
ma A xả lê tại giới đàn chùa Phước Hưng- Phú Yên. Năm 1937, 
ngài vào Nha Trang khai sơn chùa Thiên Hòa- Nha Trang và trụ trì 
ở cả hai chùa này. Năm 1938, ngài được triều đình phong chức 
Tăng cang. Năm 1952, ngài lập nghĩa trang PG tại xã Đường Lộc- 
Nha Trang. Ngài xả báo thân ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Thân 
(1968) thọ 88 năm, 62 hạ lạp, tháp lập tại đổi Trại Thủy, khuôn 
viên chùa Long Sơn- Nha Trang, nguyên quán Thừa Thiên Huế, 
trú quán Nha Trang- Khánh Hòa - fheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Huỳnh Thị Ngó (1885 -1951), Nữ cư sĩ, gốc người Minh Hương, 


312 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


cha là Huỳnh Giang Hiệp, người Triều Châu, ở Châu Hưng- Bạc 
Liêu, mẹ là Nguyễn Thị Kiểu, người Việt Nam, ở xã Châu Thới- 
Bạc Liêu. Ông bà có 4 người con, cô Huỳnh Thị Ngó là chị cả, 
Huỳnh Như Gia (Dù Kia), Huỳnh Như Phước (Dù Hột- nỗi danh là 
Công tử Bạc Liêu) và Huỳnh Thị Mùi là em gái út. Cô Huỳnh Thị 
Ngó, tức cô Hai Ngó, là tên thường gọi của cô, chồng con đều mất 
sớm. Năm 1915. cô đến quy y với HT Trí Thiền- chùa Phi Lai- 
Châu Đốc, được pháp danh là Diệu Nga (húy Hồng Nga), được 
bốn sư hướng dẫn cách thức tu tại gia, nhất là bố thí và làm từ 
thiện. Từ đó, cô Hai Ngó nghe lời thầy dạy bảo, không chỉ tụng 
kinh niệm Phật, mà còn luôn xuất tiền của hoặc vận động nhiều 
người tham gia cứu tế thiên tai hay bệnh hoạn ở các nơi. Cô nhiều 
lần chở gạo cứu trợ cho dân nghèo bị lũ lụt ở An Giang- Châu 
Đốc, số gạo cứu tế có lần đến hàng chục tấn. Tháng 3 năm 1919, 
cô Hai Ngó phát tâm lớn, làm đơn xin phép xây dựng một ngôi 
chùa tại nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Đơn được nhà nước Bảo hộ 
cấp phép ngày 10-03-1919. Cô tiến hành xây dựng ngôi chùa, vừa 
mang kiến trúc người Việt, pha trộn đường nét kiến trúc người 
Hoa, hòa nhập thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ngôi chùa mang 
hiệu là G7ác Hoa. Chùa được xây dựng xong sau 18 tháng. Vào 
ngày khánh thành tháng 9-1920, cô Hai Ngó và con gái nuôi là 
Thái Thị Sửu, bạn đồng tu là Diệu Ngọc (húy Hồng Dung- Đồng 
Thị Ngọc Dung) và cháu là Tào Thị Lái cùng xuất gia xuống tóc đi 
tu. Dù tu hành, cô vẫn luôn tham gia làm từ thiện như xây trường 
học, mướn người về dạy chữ nghĩa cho con em ở địa phương. 
Trong chùa có chứa quan tài giúp người nghèo khó làm ma chay 
tống táng. Cô còn xây thêm 2 hai ngôi chùa nữa, là chùa Châu 
Viên ở ấp Công Điền và chùa Châu Long ở ấp Bà Chăng- xã Châu 
Thói. Hằng năm, cứ đến Rằm tháng Bảy, cô đem lúa gạo ra phát 
chân cho dân nghèo và các địa phương. Năm 1927, HT Trí Thiền 
và HT Khánh Anh được cô Hai mời đến chùa để mở khóa An cư 
Kiết hạ, mỗi năm có trên 100 Tăng ni đến tu học. Chùa Giác Hoa 
cò là PHV đầu tiên của chư Ni ở miền Nam với thời gian rất dài. 


3413 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Năm 1940, chùa Giác Hoa còn là điểm tập hợp của quân cách 
mạng để tiến đánh vào thị xã Bạc Liêu. Năm 1944, cô Hai Ngó tô 
chức nuôi dưỡng Thanh niên Tiền phong tập luyện trong mấy 
tháng liền tại trường học chùa Giác Hoa. Năm 1945, hưởng ứng lời 
kêu gọi "Hủ gạo nuôi quán” cô Hai Ngó đã ủng hộ cho cách mạng 
2000 giạ lúa. Năm 1946, giặc Pháp trở lại xâm chiếm, chùa Giác 
Hoa là nơi nương náu trú ấn an toàn nhất cho người ty nạn. Cô Hai 
Ngó xả báo thân ngày 24 tháng 4 năm 1951, trước khi viên tịch, cô 
đã chọn Sư cô Diệu Ngọc kế thừa trụ trì, chùa đến nay vẫn được 
người dân quen gọi là chùa Cô Hai Ngó. Cô nguyên quán người 
gốc Minh Hương, trú quán Bạc Liêu - /heo cư sĩ Quảng Thiệt biên 
khảo 


- Thích Bửu Ngọc (1916 -1994), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Lê Văn Nghiệp, xuất gia năm 1926 với tổ 
Pháp Ẩn- chùa Phước Tường, pháp danh Hồng Diệp, pháp hiệu 
Bửu Ngọc. Năm 1934, ngải được đến tu học tại trường Lưỡng 
Xuyên Phật học. Năm 1938 ngài được tuyển chọn ra học tại Tây 
Thiên Phật học đường-Huế. Năm 1944, ngài tiếp tục lên đường ra 
Bắc cùng HT Thiện Hòa tham học tại chùa Quán Sứ và chùa Cồn- 
Nam Định với tổ Tuệ Tạng. Năm 1945, ngài trở về miền Nam phụ 
trách chủ bút tạp chí Duy Tám. Năm 1947, ngài kế thế trụ trì tổ 
đình Phước Tường- Thủ Đức và làm Thư ký hội PG Cứu quốc Sài 
Gòn-Gia Định. Năm 1963, ngài tham gia Ủy ban Liên phái Bảo vệ 
PG và bị bắt giam cùng chư tôn đức, đến sau ngày cách mạng 1I1- 
11-1963 ngài mới được thả ra. Năm 1975, đất nước thống nhất, 
ngài tham gia Ban Liên lạc PG Yêu nước huyện Thủ Đức. Năm 
1981, ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN. 
Trong sự nghiệp độ sanh, ngài được thỉnh làm Đàn đầu truyền giới 
tại các giới đàn, ngải xả báo thân ngày 25 tháng I1 năm Quý Dậu 
(06-01-1994) thọ 82 năm, 60 hạ lạp, bảo tháp xây tại tổ đình Phước 
Tường, nguyên quán trú quán Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


314 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Trần Chung Ngọc (1931- 2014), Cư sĩ, pháp danh Phúc Lâm, 
sinh tại Hà Nội. DI cư sang Hoa Kỳ năm 1975. Học giả người Mỹ 
gốc Việt, Tốt nghiệp bằng tiễn sĩ vật lý tại Đại học Wisconsin - 
Madison, Hoa Kỳ, giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Sài Gòn 
và các cơ sở giáo dục của Việt Nam Cộng hòa trước 1975. 1972- 
1975: Giảng sư, Ban Vật Lý, Khoa Học Đại Học Salgon. Giáo sư 
thỉnh giàng: Đại Học Vạn Hạnh, Trường Kỷ Thuật Thủ Đức (]), 
Trường Kỹ Thuật Cao Thắng. Đồng thời, cùng với các Tiến Sĩ 
Nguyễn Tiến Ích (M.IT), Vũ Thượng Quát (Cal.Tech), Huỳnh 
Văn Quảng (S.I.U), được tuyển làm ChuyênViên Đại Học, trực 
thuộc Thứ Trưởng Giáo Dục, trước là Đỗ Bá Khê, sau là Bùi Xuân 
Bào, đặc trách xét văn bằng ngoại quốc tương đương với các văn 
bằng Việt Nam, cùng nghiên cứu cải tổ chương trình giáo dục đại 
học.Nhà nghiên cứu, phê bình lý luận. Chuyên viết về tôn giáo, 
lịch sử, chính luận. Tác phẩm nôi bật “Công giáo chính sử - Công 
giáo hắc sử”. GS.TS. Trần Chung Ngọc là nhà tri thức lớn của Phật 
giáo Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Với 5 
quyền sách chuyên khảo, 16 quyền sách viết chung và hơn 200 bài 
nghiên cứu mang tính học thuật của giáo sư Ngọc về tôn giáo và 
lịch sử Việt Nam là những đóng góp to lớn về mặt tri thức và 
phương pháp, nhằm giúp cho độc giả rộng mở tầm nhìn về tôn 
giáo, Phật giáo và khoa học - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Đỗ Hồng Ngọc, Cư sĩ, bác sĩ, nhà thơ,nhà văn. Ông sinh năm 
1940, Giáo sư đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung 
tâm truyền thông-Giáo dục sức khỏe. Hội viên hội Nhà văn bút 
danh Đỗ Nghê, NNC Phật học, Có vẫn Ban Phật học chùa Xá Lợi, 
tác phẩm liên quan PG: Ngiĩ từ trái tim ; Thư gửi người bận rộn ; 
Như thị ; Nhớ đến một người ; Một hôm gặp lại ; Cõi Phật đâu xa ; 
Nếp sống An lạc ; Thiên và sức khỏe ; Thấp thoáng lời kinh... Ông 
nguyên quán La Gi- Bình Thuận, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Châu Hoàn Liễu Ngọc (1826 -1900), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phổ đời 37, xuất gia năm 1842 tại chùa Long Quang- Cần Thơ 
được pháp danh Liễu Ngọc. Năm 1846 ngài đến chùa Giác Lâm- 
Chợ Lớn cầu pháp với tổ Tiên Giác-Hải Tịnh, được phám danh 
Minh Ngọc, pháp tự Châu Hoàn. Năm 1849, được tổ Tiên Giác- 


315 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hải Tịnh cử về trụ trì chùa Hội Phước- Nha Mân. Năm 1868, ngài 
được cung thỉnh Giáo thọ A xả lê trong giới đàn chùa Phước Lâm- 
Mỹ Tho. Ngài có công xây dựng trùng hưng tô đình Hội Phước- 
Nha Mân- Sa Đéc. Ngài xả báo thân ngày mồng 3 tháng 3 năm 
Canh Tý (1900) thọ 75 tuổi, 54 tuổi hạ, nguyên quán Bình Thủy- 
Cần Thơ, trú quán Nha Mân- Sa Đéc - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Minh Ngọc, Cư sĩ, NNC PG, dịch giả, sinh năm 1964, thế danh 
Nguyễn Duy Ninh, nguyên tu sĩ PG, đệ tử của HT Bình Minh-chùa 
Hòa Bình, cựu tăng sinh Học viện PGVN khóa I, giáo viên Hán 
văn, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, Phó ban Phật học 
chùa Phật học Xá Lợi, Biên tập tạp chí Từ Quang, thành viên Ban 
hiệu đính Tạng Linh Sơn Pháp Bảo, tác phâm: Liên Trì Pháp Vũ 
(dịch từ Tịnh độ tòng thư) ; Luận giải Kinh Di Giáo ; Hiệu đính 
Niết Bàn Kinh ; Hiệu đính Sa Di Luật Giải ; Từ điển Pháp Tướng 
Tông, nguyên quán Hà Nam, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Nữ Như Ngọc, Trưởng lão Ni, chuyên tu và giảng dạy 
Duy Thức học, tục danh Chế Thị Gi, sinh năm Tân Ty (1917) tại 
làng Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thuở nhỏ 
vừa học trường làng vừa học Hán nôm với Trưởng lão HT Thích 
Bửu Phước, chùa Phước Ân. Được bào tỷ (cố Trưởng lão Ni Như 
Hoa) dìu dắt đến Tổ đình Kim Huê đảnh lễ Sư tổ Luật sư Thích 
Chánh Quả cầu xin xuất gia tu học Phật pháp, và được HT bổn sư 
ban pháp danh Giác Ngọc. Sau đó, đi học các Phật học đường NI, 
Sài Gòn, vừa tu học vừa giúp Sư tỷ của mình (Thích nữ Như Hoa) 
phát triển tự túc kinh tế nhà chùa qua sản xuất tương chao để góp 
phần cải thiện đời sống Ni chúng Ì Bồn tự, giáo dục đào tạo nhân tài 
cho ngôi nhà PGVN, cũng như hỗ trợ cho các chiến sỹ Cách mạng 
trong hai thời kháng Pháp, chống Mỹ cứu nước. Chùa Phước Huệ 
nội tiếng sản xuất tương chao truyền thống ngon nhất miền Nam, 
truyền thống duy trì và phát triển hơn 70 năm. Khi miền nam hoàn 
toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Ni trưởng hợp lực cùng chư 
tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà khai mở lớp Trung Cấp Phật 
Học Đồng Tháp (trường dành cho Tăng sinh học tại chùa Phước 
Hưng, trường dành cho Ni sinh học tại chùa Phước Huệ) và nhiều 


316 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


sự đóng góp khác trong BTS tỉnh. Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Trị 
Sự GHPGVN, nguyên phó Ban Thường Trực BTS. GHPGVN tỉnh 
Đồng Tháp, đương nhiệm Cố vấn chùa Phước Huệ. Nguyên quán, 
trú quán Sa Đéc, Đồng Tháp - heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Thanh Ngọc (1953 -2016), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Vương, sơn môn tô đình Vĩnh Nghiêm miền Nam, thuở nhỏ 
xuất gia theo hệ phái Khất sĩ, sau cầu pháp với HT Quang Huy- 
chùa Khuông Việt, pháp danh Thanh Ngọc, pháp hiệu Khai Minh 
Tuệ. Năm 1973, ngài thọ đại giới tại giới đàn Việt Nam Quốc Tự. 
Năm 1977, được bổn sư giao trụ trì chùa Khuông Việt- Tân Bình. 
Sau khi bổn sư viên tịch, ngài xin cầu pháp với HT Trú Dũng- 
chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Năm 1980, ngài sáng lập đạo tràng 
hành trì pháp Dược Sư kết hợp thiền-mật-tịnh với tông chỉ cầu 
sanh thế giới Phật Dược Sư. Năm 1996, ngài làm Giám thị trường 
Cao Trung Phật học TP Hồ Chí Minh. Năm 2001, HT Trí Dũng 
viện chủ chùa Nam Thiên Nhất Trụ cử ngài về làm làm trụ trì kế 
tục. Năm 2005, ngài được sơn môn cử làm Phó ban Thường trực 
sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm miền Nam. Năm 2002, Phó ban 
Kinh tế Tài chính TW GHPGVN. Năm 2007, ngài được bầu vào 
Ủy viên HĐTS GHPGVN. Năm 2014, ngài làm Chứng minh BTS 
GHPGVN quận Thủ Đức và Chứng minh BTS GHPGVN quận 
Tân Bình. Ngài viên tịch tại chùa Khuông Việt ngày mông 7 tháng 
9 năm Bính Thân (07-10-2016), thọ 65 tuổi, 43 hạ lạp, nguyên 
quán Bắc phần, trú quán TP Hồ Chí Minh - heo trang nhà 
WWW.Ø1ACHĐO.VH 


- Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942), Cư sĩ, nhà văn, ông hiệu là Ôn 
Như, tự là Đông Trạch, còn có tên là Nguyễn Ngọc Thư, ông là 
sang lập viên Hội PGBK, giữ cương vị Phó hội trưởng thứ nhất, 
Từ năm 1939 đến năm 1942, Hội trưởng Nguyễn Năng Quốc bệnh 
duyên, phải về quê Thái Ninh, Thái Bình tĩnh dưỡng, Cư sĩ 
Nguyễn Văn Ngọc là người điều hành mọi công việc của Hội. 

Quý vị trong Ban Quản trị Hội đêu khâm phục phong cách làm 
việc của ông rất CƯƠng quyết như chặt định chém sắt, không hê do 
dự cẩu thả, lại rất công chính, không hệ thiên tư một chút ø: Mặc 


317 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dù bận nhiều việc “ông vẫn dành thời gian tham gia hoằng dương 
Phật pháp, trực tiếp giảng kinh Bách Dụ tại chùa Quán Sứ. Tính 
tình ông rất điềm đạm, rất thanh nhã và thân ái với các bằng bối, vì 
thế thân bằng có hữu, ai ai cũng yêu mến nhất là giáo hữu của Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ. Ông nguyên quán tại làng Hoạch Trạch (làng 
Vạc), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do làm việc quá sức, 
ngày 25-4-1942 (11-3 năm Nhâm Ngọ), ông đã qua đời tại ấp Thái 
Hà, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, thọ 52 tuổi - /eo NNC 
Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Nữ Viên Ngọc, Ni cô, thánh tử đạo, pháp danh Diệu Ngọc, 
tự thiêu ngày 29-5-1966, lúc 9 giờ 45 tối tại Viện Hóa Đạo để phản 
đối chính quyền đàn áp ở Huế và Đà Nẵng, không giữ cam kết với 
PG. Đám tang của Ni cô có 200.000 người tham dự đi từ Viện Hóa 
Đạo đến lò thiêu An Dưỡng Địa, chưa rõ nguyên quán trú quán - 
theo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


-- Thích Chơn Ngộ (1913-2014), Hòa thượng, Trưởng lão, pháp 
danh Tâm Cần, tự Từ Thục, hiệu Chơn Ngộ, đời 43 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 9 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Lương Hào, sinh 
ngày 10 tháng 9 năm Quý Sửu (1913) tại xã Hòa Hải- huyện Hòa 
Vang- Đà Nẵng. Ban đầu Ngài hành điệu với HT Thích Phước Trí 
tại Tam Thai. Năm 1932 tổ Phước Trí viên tịch nên Ngài thọ giáo 
tu học với HT Thích Hưng An tại chùa Tường Quang, Đà Nẵng và 
được ban pháp danh Tâm Cần. Ngài là học tăng PHĐ Phổ Thiên. 
Sau khi HT Hưng An viên tịch, ngài cầu thọ Tỳ kheo với HT Thích 
Tôn Thắng tại PHV Phổ Thiên năm 1947. Năm 1961, ngài được 
HT Tôn Thắng cử vào trụ trì chùa Tịnh Độ, thị xã Tam Kỳ. Ngài 
đảm nhiệm Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Quảng Tín. Ngài 
nhiều lần trùng tu tổ đình Tịnh Độ. Ngài đảm nhiệm Chánh đại 
diện Phật giáo Tam Kỳ. Thành viên HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ 
IV. Ngài viên tịch ngày 2l tháng Giêng năm Quý Ty (2013), 
thượng thọ 101 tuổi, 67 hạ lạp. Ngài sinh quán Đà Nẵng, trú quán 
Quảng Nam - (heo tư liệu Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Đồng Ngộ, Đại đức, tác gia, sinh năm 1977, trụ trì chùa 


3418 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thiên Hưng-An Nhơn-Bình Định, Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, 
Ủy viên Ban Phật giáo Quốc Tế, là nhà sư trẻ nhưng am tường 
thuật phong thủy chiêm tỉnh, thường tổ chức gây quỹ từ thiện và 
giúp đỡ nhiều người trong những cuộc thiên tai, nguyên quán trú 
quán Bình Định. 


- Sơn Nhân Giác Ngộ (1784 -1§42), Hòa thượng, ngài họ Nguyễn, 
có sách ghi là Hứa Mật Sô, xuất gia và thọ đại giới năm 1797 với 
HT Đức Quảng- chùa Bảo Linh, pháp danh Tánh Thông, pháp tự 
Giác Ngộ. Ngài khai sơn và trụ trì chùa Long Sơn Bát Nhã-Tuy 
An. Năm 1802, lúc 28 tuổi, ngài phát nguyện không dùng cơm 
thường tịch cốc tu luyện trên núi hơn 40 năm, mặc y phục bằng lá 
cây, ăn hoa quả rừng nên người gọi là Hỏa thượng Sơn Nhân. Năm 
1804, ngài quyên góp tín đồ đúc một quả chuông để cảnh tỉnh lòng 
người. Năm 1818, ngài khai giới đàn tại chùa để thí giới. Ngài có 
tài chữa bệnh bằng mật chú, vua Minh Mạng triệu vào cung và sắc 
phong chức Hòa thượng, mời ngài ở chùa Giác Hoàng, nhưng đã 
quen nếp sống thanh đạm, được một tháng ngài xin trở về núi tiếp 
tục tu hành. Năm 1842, vua Thiệu Trị lại sắc phong ngài trụ trì 
chùa Diệu Đề, được ít lâu ngài lại xin trở về cô quán. Vua bèn sắc 
tứ cho nơi ngài tu hành là "Sắc tứ Long Sơn Bát Nhã Tự". Ngài 
viên tịch ngày mồng 2 tháng I1 năm Nhâm Dần (1842) thọ 69 
năm, 45 tuổi hạ, tháp lập trong khuôn viên chùa Long Sơn Bát 
Nhã, nguyên quán Đồng Xuân-Phú Yên, trú quán Tuy An- Phú 
Yên - fheo Nguyễn Lang trong VNPGŒSL tập II 


- Thích Giác Ngộ (1924 -2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 42, thế danh Nguyễn Hộ, thuở nhỏ là đệ tử HT Tường 
Quang- chùa Phước Sơn- Bình Định, pháp danh Thị Hớn. Năm 
1946, ngài đảnh lễ HT Huệ Chiếu làm bốn sư, được pháp danh 
Nguyên Uyên, pháp tự Chí Đạt, pháp hiệu Giác Ngộ. Năm 1953, 
ngài làm Chánh thư ký PG trong Mặt trận Liên Việt. Năm 1954, 
trụ trì chùa Thiên Trúc-Tuy Phước- Bình Định. Năm 1957, ngài 
học tại PHĐ Báo Quốc-Hué. Năm 1964, Giáo hội bố nhiệm ngài 


319 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trụ trì chùa Pháp Lâm- Đà Nẵng. Năm 1966-1970, là giáo thọ các 
trường Bồ Đề Long Khánh, Nguyên Thiều và là người đồng sáng 
lập PHV Nguyên Thiều. Năm 1972, Giáo hội phân công ngài lên 
Cao nguyên hoằng pháp, bổ nhiệm trụ trì chùa tỉnh hội Bửu 
Thắng- Pleiku- Gia Lai. Năm 2007, ngài được suy tôn vào HĐCM 
GHPGVN, ngài xả báo thân ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần (19- 
11-2010) thọ §6 năm, 59 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán 
Gia Lai - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Gia Hội Tiên Ngộ (1786 -1829), Hòa thượng, người họ Trần, 
xuất gia từ nhỏ ở chùa Cảnh Tiên- Quảng Bình, vào Thuận Hóa 
cầu pháp với HT Tổ Ấn Mật Hoằng- chùa Thiên Mụ, được tô cho 
thọ cụ túc giới và ban pháp danh Tiên Ngộ, pháp tự Gia Hội. Năm 
1825, ngài về Quảng Bình lập thảo am trên núi Thần Đinh để tu 
niệm. Năm 1829, bốn đạo đóng góp xây thành chùa cảnh khang 
trang. Ngày I3 tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 10 (1829), ngài 
an nhiên thị tịch, hưởng 44 năm, tháp dựng ở sườn núi bên trái 
chùa. Đệ tử pháp danh Minh Đạo (tính Minh Thiện) ghi lại hành 
trạng của ngải vào năm 1830, nguyên quán trú quán Phong Lộc- 
Quảng Bình - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
tập 3 


- Thích Nữ Như Ngộ (1918 -2016), Ni trưởng, thế danh Lê Thị 
Nên, dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 43, xuất gia năm 16 tuổi với 
Sư cụ Pháp Long- chùa Hội Phước- Bến Tre, pháp danh Diệu Ngộ. 
Năm 1938, Người thọ giới Tỳ kheo Ni tại giới đàn chùa Hội Sơn- 
Thủ Đức. Từ năm 1938-1957, Người tu học trải qua các nơi: chùa 
Kim Sơn (Phú Nhuận), Thiền Đức (Sài Gòn), Linh Phong (Tiền 
Giang), Kim Huê (Sa Đéc), Phật Quang (Trà Ôn), chùa Bảo An 
(Cần Thơ), Vĩnh Bửu (Bến Tre). Người được thọ giáo các bậc cao 
Tăng đương thời: HT Hoằng Khai, HT Khánh Anh, HT Hành Trụ, 
HT Kim Huê, HT Thiện Hoa, Sư bà Diệu Kim...Năm 1957, Ni bộ 
Bắc tông được thành lập, Người được mời vào Ban Quản trị Ni bộ 
Bắc tông với chức vụ Thư ký và dự khóa đảo tạo trụ trì tại chùa Ấn 
Quang. Năm 1958, Người được thỉnh về trụ trì chùa Thiên Phước- 
xã Khánh Hậu- tỉnh Long An. Năm 1964, Ni trưởng xây dựng chùa 


320 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phổ Đức- thành phố Mỹ Tho, làm nơi quy hướng cho Ni chúng và 
Phật tử Tiền Giang. Từ năm 1966-1974: Ni trưởng tiếp độ đệ tử 
xuất gia tu học và giáo hóa Phật tử tại gia tu niệm, đạo tràng Phổ 
Đức hưng thịnh và trở thành Phật học Ni trường của tỉnh Tiền 
Giang. Từ năm 1975, sau khi ủy nhiệm trụ trì chùa Phổ Đức cho 
NI sư Như Hảo, NI trưởng trở về chùa Thiên Phước tịnh tu với một 
số đệ tử. Do đức độ của Ni trưởng, Ni chúng lại vân tập về đạo 
tràng Thiên Phước càng đông. Năm 1992 Thiên Phước trở thành 
Phân viện II của trường Trung cấp Phật học Long An. Ni trưởng 
luôn được tôn kính thỉnh làm Hòa thượng truyền giới tại các giới 
đàn của tỉnh Long An, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu. Ni trưởng 
thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ ngày mồng Một tháng 9 năm Bính 
Thân (01-10-2016), thọ 98 năm, 78 hạ lạp nguyên quán trú quán 
Tân An- Long An - £heo frang nhà www.phafgiaovietnam.vn 


- Thích Tắc Ngộ (1953 -2016), Hòa thượng, Thành viên HĐTS 
TW GHPGVN, Phó ban kiêm Thủ quỹ ban Nghi lễ TW GHPGVN, 
Phó BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh Long An, 
trụ trì tổ đình Kim Cang và tô đình Tôn Thạnh-Long An, Ban quản 
trị sơn môn Thiên Thai Giáo Quán Tông, nguyên quán trú quán 
Long An. 


- Thiền sư Viên Ngộ (? -1845), dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 39, 
thế danh Nguyễn Ngọc Dót, còn có tên Nguyễn Chất, xuất gia năm 
1805 với Hòa thượng Vĩnh Quang, pháp danhTánh Tánh, pháp 
hiệu Viên Ngộ. Ngài có công hạnh 7? Địa Bồ tát, thường chặt gai 
dọn lối, đắp những con đường lầy lội cho nhân dân đi lại. Năm 
1808, ngài đến làng Thanh Ba khai sáng chùa Lan Nhã, sau đổi 
hiệu là chùa Tôn Thạnh- xã Mỹ Lộc- huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An. Ngài cho đúc pho tượng Địa Tạng Bồ rát bằng đồng thờ trong 
chùa. Năm 1820, trong vùng có bệnh dịch đậu mùa, ngài phát 
nguyện tịch cốc tụng kinh cầu nguyện cho dân làng qua khỏi dịch 
nạn. Năm 1845, ngài thấy mình tu trì đã lâu (40 năm) chưa tỏ ngộ, 
nên phát nguyện tịch thủy 49 ngày để xả báo thân, hưởng 56 năm, 
30 hạ lạp. Tăng chúng lập bảo tháp phía Tây chùa Tôn Thạnh để 
tưởng niệm công đức, nhân dân quen gọi là chùa 7ăng Ngộ hay 


321 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chùa Ông Ngộ để nhớ đến ngài, nguyên quán làngThanh Ba- tổng 
Phước Điền Trung- huyện Phước Lộc- tỉnh Gia Định, trú quán 
Long An - fheo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Lê Thị Ngõi (1855 -1933), Nữ cư sĩ, pháp danh Như Nghĩa, Nữ 
Hộ pháp, Đại thí chủ của PG Nam kỳ, nhân duyên Bồ đề quyến 
thuộc Phật pháp nhiều đời, bái kiến thiền sư Như Tín-Khánh 
Thông, bà liền phát tâm quy y Tam bảo, ngài Khánh Thông hướng 
dẫn bà đảnh lễ tổ Minh Lương Chánh Tâm truyền Tam quy Ngũ 
giới cho bà, từ đây bà tôn thiền sư Khánh Thông làm Sư phụ, khi 
trở thành Phật tử, bà phát tâm góp phần trong công cuộc Chấn 
hưng PGVN, bà đã phát tâm cúng dường trùng tu, phục dựng 262 
ngôi Tự viện Phật giáo, cúng dường 9.000 hét-ta (mẫu) ruộng cho 
các cơ sở Tự viện PG, tài trợ toàn bộ chi phí cho 10 khóa trường 
Hương (An cư Kiết hạ), tài trợ toàn bộ kinh phí cho 10 Đại giới 
đàn, khi phát hiện vị Tăng sĩ nào còn nợ trần vấn vương phải hoàn 
tục làm Cư sĩ, bà phát tâm cấp ruộng đất canh tác và vốn liễng làm 
ăn, để tiếp tục hộ trì Tam bảo trong bốn phận của người Cư sĩ tại 
gia. Công đức tạc tượng gỗ và họa giấy; bà phát tâm cúng 20 bộ 
Tam thánh Tây Phương (tranh họa), 40 bộ Thập bát La Hán (tượng 
gỗ). Bà cúng dường 10 nghìn đồng cho thiền sư Liễu Quang, chùa 
Hải Tràng- tỉnh Quý Châu- Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh, bà 
gửi tiền cho ngài Liễu Quang khi về VN thỉnh giùm 500 bộ Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, 2.000 quyên Tuyển Tăng đổ, 3.000 quyên 
Phật Tổ Tâm Đăng, 100 bộ Đại Phương Tiện Phát Báo Ẩn kinh, 
100 bộ Kinh Lăng Nghiêm... công đức Pháp thí. Năm 1931, tổ Như 
Trí Khánh Hòa vận động kinh phí để thỉnh Tam tạng kinh, cất 
Pháp Bảo phường, bà phát tâm hỷ cúng 2.000 đồng. Đề pháp bảo 
lưu hành nhân gian, tỏa sáng ánh quang minh Phật pháp, bà phát 
tâm ấn tống 3.000 quyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 6.900 quyền 
kinh Địa Tạng, nhằm tạo điều kiện cho tư tưởng Đại thừa Phật giáo 
lan tỏa nhân gian, bà phát tâm công đức cho chư vị Tăng sĩ thọ trì 
các Kinh, Chú, 2.000 phẩm (1 phâm 49 hoặc 52 biến-lần) kinh 
Kim Cang Bát Nhã, 60.000 phẩm Kinh A4 Di Đà, 12.000 phẩm 
Kinh Dược Sư, 10.000 phẩm Chú Đại Bị Tâm Đà la nỉ... Trong 
khóa kiết hạ an cư tại chùa Long Khánh- Quy Nhơn, quy tụ chư 
tăng khắp nơi về an cư, trong đó có Thiền sư Như Trí Khánh Hòa 
và nhiều chư tăng ở miền Nam tham dự. Khóa hạ này do nữ đại thí 


322 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chủ Lê Thị Ngỡi phát tâm cúng dường toàn bộ, Bà cũng là thí chủ 
phát tâm tài trợ rất lớn cho các phật sự của nhị vị tổ sư Khánh 
Thông - Khánh Hòa trong những ngày đầu chấn hưng PG, và công 
đức khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo và giáo dục đào 
tạo Tăng tài mà phương danh của nhị vị lão tiền bối này, mãi lưu 
danh vạn thế. Công viên quả mãn, Bà vãng sanh ngày 30 tháng Š 
năm Quý Dậu (22-06-1933) tang lễ có 3.000 tăng ni và chức sắc 
tôn giáo bạn đến dự, Bà nguyên quán trú quán tỉnh Bến Tre - /eo 
Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Nguyên Ngôn (1938 -2005), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Phan Thanh Bình, sau đổi thành Phan 
Chín, xuất gia năm 1952 với HT Như Nguyện tại tổ đình Nhạn 
Sơn- An Nhơn- Bình Định, pháp danh Thị Lộc, pháp tự Thành 
Văn, pháp hiệu Nguyên Ngôn. Năm 1957, ngài vào Nam tu học tại 
PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang. Năm 1960, ngài theo học tại 
PHV Phước Hòa- Trà Vinh. Năm 1962, ngài thọ đại giới tại giới 
đàn chùa Ấn Quang do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. 
Năm 1966-1969, ngài học cử nhân Phật khoa và Hán Nôm tại Viện 
đại học Vạn Hạnh; đồng thời, làm giáo thọ sư các trường Phật học. 
Năm 1974, ngài được bổ nhiệm Tổng thư ký Tổng vụ Hoằng pháp 
GHPGVNTN. Năm 1978, ngài làm Chánh đại diện PG Quận 10- 
TP Hồ Chí Minh. Từ năm 1980-1984, ngài là Giáo thọ sư cho PHV 
Sơ đăng Giác Ngộ và Trung đẳng Ấn Quang. Năm 1989, khi 
trường Trung cấp Phật học TP Hồ Chí Minh ra đời, ngài tiếp tục 
tham gia giảng dạy. Năm 1996, ngài được bổ nhiệm trụ trì chùa 
Khánh Vân- Quận II. Ngài biên soạn và dịch thuật nhiều tác 
phẩm: Kinh Thù Lăng Nghiêm ; Kinh Viên Giác ; Bát nhã Tam 
kinh ; Kinh Pháp Bảo Đàn ; Kinh Bát Đại Nhân Giác ; Đại thừa 
Khởi tín luận ; Phát Bồ đề tâm luận ; Duy Thức học cương yếu ; 
Bát thức Quy củ ; Bách Pháp Minh Môn Luận ; Sảu Pháp Hòa 
Kính ; Tam Vô Lậu Học... Ngài xà báo thân ngày 12 tháng 4 năm 
Ất Dậu (19-05-2005) thọ 68 năm, 43 hạ lạp, nguyên quán Bình 
Đình, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 3 


323 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Thiện Ngôn (1891 -1953), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Lê Thành Chơn, xuất gia với HT Thiện Trí- 
chùa Long Thành- Trà Cú, pháp danh Cao Chơn, pháp hiệu Thiện 
Ngôn. Năm 1927, ngài trụ trì chùa Vĩnh Sơn- Trà Cú. Năm 1950, 
ngài khai sơn chùa Phổ Minh- thị xã Trà Vinh. Trong cuộc đời 
hành đạo, ngài thế độ rất nhiều đệ tử mang chữ Nhật theo dòng kệ 
Gia Phỏ, có trách nhiệm kế thừa tô nghiệp tại Trà Vinh. Ngài viên 
tịch ngày 2l tháng II năm Quý Ty (1953) thọ 63 năm, nguyên 
quán trú quán Trà Vĩnh - heo Thích Như Đạo sưu khảo 


- Thích Thiện Ngôn (1894 -1970), Hòa thượng, thế danh Hồ Văn 
Ngữ, xuất gia năm 1930 với HT Chí Thiền- chùa Phi Lai. Năm 
1940, cầu pháp với HT chùa Thanh Sơn ở núi Cô Tô nhận trụ trì 
chùa Đức Quang- Núi Cắm. Năm 1945, trụ trì chùa Thanh Quang- 
Vàm Cống. Một thời gian sau, ngài đến trụ trì chùa Long Phú- Lập 
Vò. Ngài có công hạnh chỉ ăn Ngọ thực và chuyên trì kinh Pháp 
Hoa, nên đồ chúng qui ngưỡng xuất gia rất đông. Năm 1956, ngài 
làm Chứng minh đạo sư chi hội Phát học Nam Việt tỉnh Long 
Xuyên. Năm 1960, ngài giữ chức Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già 
tỉnh Long Xuyên. Năm 1964, sau khi GHPGVNTTN thành lập, ngài 
làm Cố vấn Chứng minh Ban đại diện Tỉnh hội PG Long Xuyên. 
Cuối đời, ngài còn được thỉnh trụ trì chùa Phước Hậu ở An Giang, 
ngài viên tịch vào ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Dậu (01-02-1970) 
thọ 76 năm, 40 tuổi đạo, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Long 
Xuyên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


Nơu 


- Thích Chánh Nguyên (1935 -1999), Hòa thượng, thế danh Hồ 
Văn Hồng, xuất gia với HT Trừng Phổ-Quảng Tu, chùa Thiên 
Hưng-Huế. Ngài chuyên môn về pháp sự khoa nghi để độ sanh và 
pháp môn Tịnh độ để tu trì. Năm 1985, bổn sư viên tịch, ngài kế 
thế trụ trì chùa Thiên Hưng. Năm 1991, được cung thỉnh làm Cố 


324 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


vấn tổ đình Từ Hiếu và Quốc Ân, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Chơn Nguyên (1928 -2004), xuất gia với Sư bà 
Hướng Đạo-chùa Diệu Viên, pháp danh Tâm Yến, pháp tự Chơn 
Nguyên, thế danh Hoàng Thị Oanh. Năm 1952, Ni trưởng theo học 
Sơ Trung cấp Phật học tại Ni viện Diệu Đức. Năm 1973, Ni trưởng 
trụ trì chùa Phò Quang-Huế. Năm 1992, Ni trưởng kiêm thêm trụ 
trì chùa Sư nữ Diệu Viên. Năm 1994, Ni trường trùng tu chùa Phổ 
Quang. Năm 1997, Ni trưởng vận động Việt kiều tài trợ xây dựng 
ngôi trường mẫu giáo 3 lớp học giúp con em Phật tủ chung quanh 
chùa Diệu Viên, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /h£o 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Bích Nguyên (1898 -1987), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Tùng, xuất gia với HT Phước Huệ- chùa Hải Đức- Huế, pháp danh 
Chơn Thanh, pháp tự Chánh Mậu, pháp hiệu Bích Nguyên. Năm 
1936, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Bích Liên- Bình Định 
và học các PHV: Hải Đức Nha Trang; Báo Quốc- Huế và Ấn 
Quang- Sài Gòn. Năm 1941, ngài vào trú xứ tổ đình Linh Quang 
Đà Lạt. Năm 1945 khai sơn chùa Linh Phong- trại Hầm Đà Lạt. 
Năm 1947, ngài cúng lại cho NI trưởng Từ Hương làm trung tâm 
đào Ni giới Lâm Đồng. Năm 1966, ngài về trụ trì chùa Viên Giác- 
Cầu Đất Đà Lạt. Năm 1982, ngài được Giáo hội thỉnh làm Chứng 
minh và Cố vấn BTS tỉnh hội PG Lâm Đồng, ngài xả báo thân 
ngày l1 tháng 4 năm Định Mão (08-05-1987) thọ 88 năm, 5l năm 
hành đạo, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Cầu Đất, Lâm Đồng - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Đào Nguyên, Cư sĩ, sinh năm 1944, tên thật là Đào Văn A, 
nguyên là tu sĩ pháp danh Nguyên Huệ, sau ông lấy bút hiệu Đào 
Nguyên, là ghép từ Đào Văn A và Nguyên Huệ, Nhà biên dịch 
Hán văn, NNC Văn học PG, thành viên Trung tâm Nghiên cứu 
PGVN, nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


325 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Trương Đình Nguyên (1930-20 ?), Cư sĩ, dịch giả, NNC Phật 
học, nguyên Giáo sư trường Đại học Sư phạm I1 Hà Nội. Phó Viện 
trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, phụ trách bộ môn 
Hán học. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa huyền tán. Việt dịch: Hòa thượng Thích Chân Thường. Biên 
soạn: CIáo sư Trương Đình Nguyên. Từ điển Phật học Hán Việt 
(trong nhóm biên soạn và hiệu duyệt), nguyên quán tỉnh Nam 
Định, trú quán tại Hà Nội, Giáo sư Trương Đình Nguyên, sinh ra 
trong gia đình có truyền thống sùng đạo Phật, gần đình chùa Tế 
Xuyên tỉnh Hà Nam ( thôn Tuế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân 
). GS sớm được gần gũi với Chư Tôn Thạc Đức, vì vậy mà khi còn 
giảng dạy môn Ngôn ngữ văn học cô đại Trung Quốc tại trường 
Đại học Ngoại ngữ, thầy đã tự nghiên cứu môn Hán Nôm nhằm 
nâng cao trình độ về kho tàng Hán Nôm của ông cha để lại quá đồ 
sộ mà chưa có người khai thác. Với lòng đam mê và miệt mài 
nghiên cứu Hán Nôm, Giáo sư đã có nhiều công trình biên soạn, 
khảo cứu dịch thuật: đồ sộ nổi tiếng ở Việt Nam. Nói đến giáo sư, 
tăng ni khắp nơi điều kính trọng như một bậc thầy, một Phật tử 
mầu mực, có những hoài bão lớn đối với việc đào tạo tăng tài ở 
miền Bắc nước ta. 


- Thích Giác Nguyên (1877 1980), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, thế danh Đặng Văn Ngộ, xuất gia năm 1891 với 
tổ Tâm Tịnh- chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Văn, pháp tự Chế 
Ngộ, pháp hiệu Giác Nguyên, Năm 1925, làm trụ trì chùa Tây 
Thiên-Huế. Năm 1930, ngài đồng sáng lập trường Cao đăng Phật 
học chùa Tây Thiên- Huế. Năm 1967, ngài sáng lập Tịnh nghiệp 
đạo tràng chùa Tây Thiên, chuyên tu tịnh độ. Ngài góp phần đào 
tạo thế hệ kế thừa nhiều bậc danh tăng lỗi lạc, ngài xả báo thân 
ngày mồng Một tháng Giêng năm Canh Thân (16-01-1980), thọ 
103 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán Thừa Thiên 
Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Giác Nguyên, họ Phan húy Tục Nghiêm, tự Vĩnh Nguyện, 
thuộc thiền phái Lâm Tế đời thứ 44 (theo dòng kệ Đột Không-Trí 
Bản), l6 tuổi xuất gia làm đệ tử chùa Huyền Long- Bình Tuy, cầu 
y chỉ sư là HT Thích Vĩnh Thọ, trú trì chùa tổ Sắc tứ Linh Sơn 


326 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Trường Thọ- núi Tà Cú- Bình Thuận, tu học tại PHV Quảng Đức 
tại Việt Nam Quốc Tự. Năm 1969, thọ tam đàn cụ túc tại Việt 
Nam Quốc tự, Giới đàn này Hòa thượng Đàn đầu là trưởng lão 
Thích Hồng Sáng: Yết ma: HT Thích Thiện Tường; Tôn chứng: 
HT Thích Đạt Từ, Thích Bửu Tuyển...Năm 1970 xin theo cùng 
HT Thích Thiện Tường từ Việt Nam Quốc Tự trở về chùa Giác 
Nguyên, Quận Tư, Sài Gòn, năm 1977, vâng lời dạy của Đại lão 
HT Thích Hành Trụ biên soạn lịch sử hai chùa: Tăng Cà tức Chùa 
Kim Liên Sư nữ và tổ đình Giác Nguyên”, cùng tiêu sử bốn vị Hòa 
thượng khai sáng là Hành Trụ, Thới An, Khánh Phước và Thiện 
Tường. Cuối năm 1999, cầu pháp với Thiền sư Sùng Sơn, thuộc 
thiền phái Tào Khê, PG Hàn Quốc. Đầu Thu 2002, thiền sư Đại 
Quang (Dae Kwang), một cao đồ của tổ sư Sùng Sơn trực tiếp bảo 
lãnh ngài sang Hoa Kỳ, lập nguyện làm hành giả tu thiền tại bang 
California- Hoa Kỳ, Những tác phẩm đã biên soạn và chuyền ngữ: 
Tiếng Thơ (1965); Thơ Quê Hương (1975); Hương Tâm Ảnh và 
những bài thơ xướng họa. (1982); Nghỉ Thức LỄ Tang Cư sĩ , soạn 
tiếng Việt (1985); Nghỉ Thức LỄ Tang Xuất gia, soạn tiễng Việt 
(1986); Các bản văn tác bạch cúng dường trai Tăng (1986); 
Tưởng nhớ Mẹ Hiển (hồi ký 1986); Kinh Tụng Hằng Ngày (biên 
soạn tiếng Việt 1987); Nghi Cúng Gia Tiên ( biên soạn tiếng Việt 
(1987); Sớ Điệp Tiếng Việt (1990); Địa Tạng Vấn Đáp-Cư sĩ Lý 
Viên Tịnh trước thuật Hoa văn, Ấn Quang Đại sư Giám định (dịch 
1998); Khóa Lễ Hằng Thuận (soạn tiếng Việt 1998); Phương Thức 
Thực Hành Hạnh Bồ Tái-Trần Ngọc Giao (dịch 1999); Tam Minh 
Trực Chỉ Thiên (hiệu đính cho Sư đệ T. Chánh Kiến 1999); 7h 
Giới Nhất Hoa-Thiển sư Sùng Sơn (dịch 2000); Rơi Tro Trên 
Thân Phật-Thiền sư Sùng Sơn (dịch 2001); Thiển Là Gì? (soạn 
dịch và lời bình 2001); Đát Phật Hồn Xưa (Ký sự Ấn Độ 2002); 
Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật (dịch 2003); Tự truyện Thích 
Giác Nguyên (2004); Xương Hư Không- Thiên sư Sùng Sơn (dịch 
2010); Chỉ Không Biết-Thiển sư Sùng Sơn (dịch 2011); Mười 
Cổng- Thiên sư Sùng Sơn (dịch 2012); Thiên Tông Chỉ Nam-Thiên 
sư Sùng Sơn (dịch 2013); Muốn Tỏ Ngộ Là Một Sai Lâm Lớn- 
Thiên sư Sùng Sơn (dịch 2014); Tiểu sử Tổ sư Thông Ân khai sơn 
Sắc tứ Linh Sơn Trường Thọ Tự, núi Tà Cú - Bình Thuận (Biên 
soạn 2014); Hổi ký “Đất Phật Hồn Xưa” dày trên 300 trang, chưa 


327 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tiện phổ biến... nguyên quán Phan Thiết- Bình Thuận, trú quán 
Hoa Kỳ - fheo Thích Vân Phong biên khảo 


- Lê Mộng Nguyên, Cư sĩ, giáo sư, tiễn sĩ, nhạc sĩ, sinh năm 1930, 
ông viếc nhạc và làm thơ và viết văn từ những năm 1945-1948, 
ông cộng tác viết các báo: Phật giáo Văn Tập, Quốc Gia, Việt Nam 
Tân Báo, Đường Mới...Năm 1950, sau khi tốt nghiệp Tú tài toàn 
phần, ông sang Pháp du học về Luật khoa và Khoa học Kinh tế. 
Năm 1962, ông đậu Tiến sĩ Luật và hành nghề luật sư tại ParIs. 
Năm 1985, ông làm giáo sư giảng dạy đại học Paris 8 đến khi hưu 
trí năm 1997. Trong sự nghiệp sáng tác, ông dành nhiều không 
gian cho nhạc PG và quê hương. Bản nhạc PG đầu tiên là ca khúc 
Mừng Khánh Đản do HT Minh Châu nhờ ông sáng tác năm 1948. 
Năm 1990, một tuyển tập nhạc PG với 25 ca khúc của ông được 
GHPGVN xuất bản. Trong đó có những ca khúc nỗi tiếng như Giz 
đình thân ái ; Về dưới Phật đài ; Hồi hướng... ông nguyên quán 
Phú Xuân Huế, trú quán Pháp quốc - (heo trang nhà 
www.vỉ.wikiperdia.org 


- Thanh Nguyên, Cư sĩ, sinh năm 1954, thế danh Nguyễn Văn Du, 
nguyên là tu sĩ pháp danh Nhật Ấn, pháp tự Thích Thanh Nguyên, 
đệ tử của HT Huyền Không chùa Quốc Ân, cựu học tăng PHV Báo 
Quóc và tri sự chùa Quốc Ân. Năm 1980, ông vào TP Hồ Chí 
Minh học tại chùa Quảng Hương Già Lam và làm thành viên Ban 
Phát Giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam. 
Khi về làm Cư sĩ, ông là NNC Hán Nôm trong Trung tâm Hán 
Nôm thuộc Viện KHXH tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, ông thành 
lập nhà sách PG hiệu là Văn Thành, chuyên biên tập và xuất bản 
các sách PG. Ông cũng tham gia vào thành viên Ban Văn hóa TW 
GHPGVN, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Tôn Nguyên ( ? -1946), Hòa thượng, pháp danh Như 
Thông, pháp tự Giải Minh, pháp hiệu Tôn Nguyên, đời 4l tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê 
Viết Thạt, sinh quán tại làng Thanh Chiêm, xã Điện Phương, Điện 


328 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Bàn, Quảng Nam. Xuất gia đắc pháp với HT Phước Trí tại chùa 
Linh Ứng. Ngài trụ trì chùa Linh Ứng vào những năm 1934 và 
trong năm này làm Tôn chứng giới đàn Thạch Sơn, Quảng Ngãi. 
Ngài có những huyền thuật dị kỳ khiến thời nhơn nễ trọng và gọi 
Ngài là Ông Sự Tích. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền thì ngài 
bị bắt và mất tích vào đầu năm 1946. Không rõ hài cốt ở đâu, môn 
đồ lập tháp thờ vọng tại chùa Linh Ứng. Đệ tử nối pháp có ngài 
Thị Năng Hương Sơn. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đà 
Nẵng - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Mật Nguyện (1911 -1972), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 43, đệ tử HT Giác Tiên- chùa Trúc Lâm- Huế, pháp 
danh Tâm Như, pháp hiệu Mật Nguyện. Năm 1932, ngài là giảng 
sư hội An Nam Phật học. Năm 1946, ngài khai sơn chùa Bảo 
Tràng Huệ Giác- Bình Định và trụ trì chùa Linh Quang- Huế. Năm 
1951, đảm trách chức vụ Chánh trị sự Sơn môn Tăng già Thừa 
Thiên và giảng sư PHĐ Báo Quốc. Năm 1954, ngài làm TrỊ sự 
trưởng Sơn môn Tăng già Trung Việt. Năm 1957, khai sơn chùa Từ 
Hàng Quan Âm- Nam Hòa- Thừa Thiên. Năm 1964, ngài được mời 
làm giảng sư viện Cao đăng Phật học Sài Gòn khi trường mới 
thành lập. Năm 1968, ngài là Chánh đại diện miền Vạn Hạnh kiêm 
Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, tác phẩm dịch: 
Kinh Giải Thâm Mật ; Kinh Vô Lượng Thọ ; Tán Duy Thức Luận 
(của Thái Hư)... nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Nhơn Nguyện (2 -1927), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, thế danh Huỳnh Phát, còn gọi là Tổ Rau. Ngài xuất 
gia với tô Thanh Chánh Phước Tường- chùa Kim Long- Phú Hòa- 
Khánh Hòa, được pháp danh Trừng Hoằng, pháp tự Thiện Hóa, 
pháp hiệu Nhơn Nguyện. Năm 1906, ngài được thỉnh trụ trì chùa 
Linh Quang- núi Đại An, cạnh miếu thờ Thiên Y thánh mẫu. Năm 
1915, ngài được triều đình cấp bỗng lộc theo ngạch Quan Tăng 
làm "7 Trưởng". Năm 1916, ngài trùng tu chùa Linh Quang bằng 


329 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


vật liệu ngói đá bền chắc. Năm 1920, ngài được sự đề bạt của 
Đoan Huy Hoàng Thái hậu- đức Từ Cung, Bộ Lễ đã ban chức 
"Hòa thượng Thích Nhơn Nguyện, trụ trì Quan Tự”. Cùng trong 
năm này, ngày lên xứ cao nguyên "#oàng Triệu Cương Thổ" 
chứng minh lễ khai sơn chùa Linh Quang- Đà Lạt của ngài Tâm 
Trung- Từ Lý- Minh Đạo, tức HT Nhơn Thứ, người khai sơn PG 
cao nguyên. Ngài cảm nhận việc tu hành còn chưa đủ, nên phát 
nguyện Tuyệt cốc, không ăn cơm, chỉ ăn rau dưa, vì thế có hiệu là 
Tổ Rau. Năm 1924, ngài chứng minh lễ đúc đại hồng chung cúng 
dường cho chùa Linh Quang. Sau đó, phát nguyệt Tuyệt cốc lần 
thứ hai với đại nguyện xả thân cầu đạo. Năm 1927, ngài đã tự thiêu 
thân trong lúc xả thất để cúng đường Tam bảo vào ngày 12 tháng 7 
năm Định Mão (1927), nguyên quán trú quán Ninh Hòa- Khánh 
Hòa - fheo tư liệu IK Thích Trí Bửu sưu khảo 


- Thích Tâm Nguyện (1917 -1990), Hòa thượng, thế danh Phạm 
Văn Quý, năm 1934 xuất gia với HT Doãn Hài- chùa Bảo Khám 
Tế Xuyên, được pháp danh Tâm Nguyện. Năm 1943, ngài làm 
Đương gia chùa Cao Đà. Năm 1946-1950 ngài học PHĐ chùa 
Quán Sứ. Năm 1954, ngài theo tổ Tuệ Tạng về Nam Định và trụ trì 
chủa Vọng Cung, ngài còn trông nom chốn tô Tế Xuyên và thủ tọa 
chùa Bồ Đề- Gia Lâm. Năm 1983, ngài xây dựng lại Chùa Vọng 
Cung bị trũng bom trong chiến tranh đồ nát. Năm 1984, ngài là ủy 
viên MTTQ và đại biểu HĐND TP Nam Định, ngài viên tịch ngày 
13-8-1990, thọ 74 tuổi và 51 hạ lạp, nguyên quán Hà Nam, trú 
quán Nam Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Thiện Nguyện (1946 -2016), Hòa thượng, pháp danh 
Đồng Nguyện, pháp tự Thiện Nguyện, pháp hiệu Bảo Tịnh, đời 43 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng thế 
danh Hồ Tân, sinh năm Bính Tuất (1946) tại làng Hòa Bình, thôn 
Hóa Khuê Đông, xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Năm 
1964 xuất gia với Hòa thượng Thích Trí Hữu tại chùa Linh Ứng. 
Tăng sinh PHĐ Huỳnh Kim, thọ Tỳ kheo năm 1974 tại chùa Bồ 


330 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Đề- An Giang do HT Thích Thiện Hòa làm Đàn Đầu. Thời gian 
này ngài khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Quận Bình Thạnh- Gia Định. 
Năm 1975 kế thừa trụ trì tổ đình Linh Ứng, quận Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng. Ngài từng đảm nhiệm Chánh đại diện Phật giáo quận 
Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng, Phó Ban 
trị sự TP. Đà Nẵng và năm 2014 đảm nhận Trưởng Ban trị sự 
TP.Đà Nẵng, UV HĐTS TW GHPGVN. Ngài nhiều lần trùng tu tổ 
đình Linh Ứng, khai sơn chùa Linh Ứng Bà Nà (1999), Linh Ứng 
Bãi Bụt (2004) và khánh thành vào năm 2010. Hòa thượng viên 
tịch vào ngày 19 tháng § năm Bính Thân (2016), hưởng thọ 7I 
tuổi, 42 hạ lạp. Ngài nguyên và trú quán Đà Nẵng - fheo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Thích Nữ Bảo Nguyệt (1943 -2011), Ni trưởng, xuất gia với Sư 
bà Diệu Không-chùa Hồng Ân, pháp danh Tâm Nhường, pháp tự 
Bảo Nguyệt, thế danh Thái Thị Lê. Năm 1962, học Y tá tại bệnh xá 
chùa Từ Đàm, khi tốt nghiệp phục vụ tại bệnh xá chùa Hồng Ân. 
Năm 1968, sau khi thọ đại giới, Ni trưởng được cử làm hiệu trưởng 
trường Mẫu giáo Lâm Tỳ Ni-chùa Diệu Đế. Năm 1970, theo học 
Trung đăng Phật học tại Ni viện Diệu Đức. Năm 1972, vào Nam 
trụ trì chùa Diệu Giác- Quận 9 và giám đốc Cô nhi viện tại đây. 
Năm 1989, Ni trưởng xin phép thành lập trường nuôi dạy trẻ mồ 
côi Diệu Giác và làm Phó chủ nhiệm cơ sở nảy. Năm 1997, Ni 
trưởng là Ủy viên Ban đại diện PG quận 2. Năm 1980, Ni trưởng 
thành lập GĐPT Đức Tâm và khai mở Đạo tràng Phật tử tu học 
chùa Diệu Giác, nguyên quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - theo Chư tôn Thiền đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Kiến Nguyệt, Đại đức, thế danh Đường Minh Phương, 
sinh năm Tân Ty 1941, Cử nhân Giáo khoa Văn chương, Giáo viên 
Hóa trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, một trong những đệ tử 
ưu tú của thiền sư Thích Thanh Từ, có công trong việc thi công 
xây dựng xây dựng thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Trúc 
Lâm Yên Tử, phục dựng và trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên- 
Vĩnh Phúc, phục dựng và trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc- 
Thái Nguyên, kiến tạo các ngôi thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng- 
Thanh Hóa, thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng- Bắc Giang; kiến 


331 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tạo công trình thế kỷ Đại tượng Phật “Quốc thải Dân an” Phật đài 
cao 49 mét, tượng đá tôn trí trong khuôn viên thiên viện Trúc Lâm 
Tây Thiên- Vĩnh Phúc. Thây còn trước tác các tác phâm đã xuât 
bản: 7% nói Tôi nghe ; Vượt thoát Khô đau ; Tóm tắt cuộc đời Đức 
Phát (phô biên nội bộ); Lịch sứ Phật giáo Tây Thiên (bản thảo). 
Nguyên quán Hà Tiên- Kiên Giang; trú quán tỉnh Vĩnh Phúc - /heo 
Thích Vân Phong biên khảo 

- Thích Minh Nguyệt (1907 1985), Hòa thượng, thê danh Lý Duy 
Kim, bí danh Tam Không, nối pháp dòng Thiên Thai Thiền Giáo 
Tông đời 44. Năm 1919 xuất gia với tổ Huệ Đăng- chùa Thiên 
Thai Bà Rịa. Năm 19435, là Hội trưởng hội PG Cứu quốc Nam bộ, 
đồng thời là Hội trưởng hội PGCQ tỉnh Mỹ Tho, Hội trưởng hội 
PGCQ khu Sài Gòn-Gia Định. Năm 1947, ngài xuất bản nguyệt 
san Tỉnh Tấn. Năm 1956, xuất bản tập san Tổ Quốc. Năm 1960, cơ 
sở cách mạng bị lộ, ngải bị bặt và bị đày ra Côn Đảo với mức án 
20 năm tù khổ sai.. Năm 1974, ngài được trao trả sau hiệp định 
Paris ký kết. Năm 1975, đất nước thống nhất, ngài Phó chủ tịch Ủy 
ban MTTQ TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ban Liên lạc PG Yêu 
nước TP Hồ Chí Minh. Ngài còn là chủ nhiệm ứuẩn báo Giác Ngộ 
- tiếng nói của PG thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1980, ngài là Phó 
ban Vận động Thống nhất PGVN. Năm 1981, GHPGVN được 
thành lập, ngài được thỉnh vào ngôi vị Phó Pháp chủ Thường trực 
HĐ Chứng minh TW GHPGVN. Tự biết sức khỏe và quỹ thời gian 
rất ngắn, Ngài hướng dẫn 5 vị đệ tử (Định Chánh, Định Huệ, Định 
Chơn, Định Nhơn, Định Nghĩa...) tân xuất gia cầu y chỉ và thọ giới 
Sa di với HT Thích Vĩnh Đạt, chùa Phước Hưng- Sa Đéc, Sau đại 
hội, ngài về trụ xứ tại chùa Long Hoa- quận 10 và viên tịch vào 
ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Tý (18-01-1985), thọ 77 tuổi đời và 
57 tuổi hành đạo. Do công đức cao dày với Đạo pháp Dân tộc - 
con đường mang tên Thích Minh Nguyệt tại Phường 2- quận Tân 
Bình- TP Hồ Chí Minh. Ngài nguyên quán Bình Dương, trú quán 
TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Chơn Thành Pháp Ngữ ( ?-?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
thánh đời 40, đệ tử tổ Ân Chánh Huệ Minh- chùa Từ Quang, là 


332 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


pháp đệ của ngài Pháp Hỷ và Pháp Ngãi. Khi bổn sư viên tịch, ngài 
kế thế trụ trì chốn tổ Sắc tứ Từ Quang- Tuy An. Ngài đã thay đôi 
cách sinh hoạt nông thiền bằng pháp môn phương tiện ứng phú đạo 
tràng để cảm hóa quần chúng. Năm 1929, hỏa hoạn đã thiêu rụi 
ngôi chùa, chư Sơn quyết định tổ chức quyên góp rộng rãi để có 
kinh phí xây dựng lại và cung thỉnh HT Thiền Phương- trụ trì tổ 
đình Phước Sơn làm phó trụ trì để cùng xây dựng tái thiết tổ đình 
Từ Quang. Khi xây dựng xong chánh điện và hậu tô thì ngài viên 
tịch vào ngày 21 tháng 10 Âm lịch, không rõ năm sinh năm mắt, 
nguyên quán trú quán Phú Yên - /heo Thích Thanh Minh sưu khảo 


Nha 


- Thích Thanh Nhã, Hòa thượng, sinh năm 1950, thế danh Đỗ 
Văn Mâu, Ủy viên Thường trực TW GHPGVN, Phó ban Thường 
trực Nghi lễ TW GHPGVN, Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP 
Hà Nội, Hiệu trưởng trường TCPH Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc- 
Hà Nội, Tác phẩm: /öa thượng Kim Cương Tử ; Chùa Trấn Quốc, 
nguyên quán Quỳnh Phụ- Thái Bình, trú quán Hà Nội - /heo WNC 
Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Phật Ý-Linh Nhạc (1725 -1821), Thiền sư, họ Nguyễn, là người 
đem dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông theo chân lưu dân từ Đồng 
Nai xuống phía Nam. Năm 1743, xuất gia với tổ Thành Đắng 
Nguyệt Ấn (còn gọi là Minh Lượng)- chùa Đại Giác- Cù Lao Phó, 
được ban pháp danh Phật Ý, pháp hiệu Linh Nhạc, nối pháp dòng 
Lâm Tế đời 35. Năm 1755, ngài đến đất Gia Định lập một thảo am 
thờ Phật, sau đó xây dựng thành ngôi chùa đặt hiệu là Từ Ân, ở 
vùng đất nay thuộc công viên Tao Đàn và chợ Đũi-quận Ba. Khi 
quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, chùa bị đốt phá, sau này 


333 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


được cất mới đời về Phú Lâm, được sắc tứ gọi là Sắc tứ Từ Ân Tự. 
Năm 1758, ngài cùng chư huynh đệ xây dựng chùa Khải Tường- 
thôn Hoạt Lột, huyện Tân Bình- Gia Định. Năm 1769, bốn sư viên 
tịch, ngài trở về kế thế trụ trì chùa Đại Giác. Năm 1772, chùa Giác 
Lâm được Cư sĩ Lý Thoại Long xây dựng chưa có người trụ trì. 
Phật tử đến chùa Từ Ân cung thỉnh ngài cử người về trụ trì. Ngài 
nhận lời và cử ngài Tổ Tông Viên Quang về đây trụ trì. Năm 1774, 
ngài cử ngài Tổ Ấn Mật Hoằng trụ trì chùa Đại Giác. Năm Tân Ty 
1821, ngài viên tịch tại chùa Từ Ân, thọ 97 năm, 79 tuổi đạo, tháp 
lập tại khuôn viên chùa Từ Ân, nguyên quán Thuận Hóa, trú quán 
Gia Định - heo Biên miên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Pháp Nhạc (? ), Hòa thượng, dòng Tế Thượng Thiên 
Thai Thiền Giáo Tông, đệ tử tổ Huệ Đăng-Bà Rịa, trụ trì chùa 
Long An-Chợ Lớn, tham gia PG Cứu quốc tỉnh Gia Định. Năm 
1952, hội PG Cứu quốc chuyên qua hoạt động công khai, đồi tên 
thành Giáo hội PG Lục Hòa Tăng Việt Nam, HT được bầu làm Phó 
Tăng trưởng Œ/áo hội P Lục Hỏa tăng Việt Nam, chưa rõ thần thế 
nguyên quán, trú quán Chợ Lớn - /heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn 
Gia Định 


- Thích Phước Nhàn (1886 -1962), Hòa thượng, thế danh Trương 
Văn Ninh. Năm 1899, xuất gia với HT Thanh Minh-Viên Tâm- 
chùa Linh Sơn Diên Thọ- Núi Tà Cú, được pháp danh Trừng 
Phong, pháp tự Phước Nhàn, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 41. Ngài 
rất giỏi hành trì khoa 2w Già Mật Tông. Năm 1922, ngài trùng tu 
chùa tô đình Linh Sơn Diên Thọ. Năm 1936, khai sơn chùa Pháp 
Diên- Phan Thiết. Năm 1940 „ngài được hội Phát học Bình Thuận 
cung thỉnh làm Chứng minh đạo sư và trụ trì chùa Tỉnh hội PG 
Phan Thiết. Năm 1948, ngài được suy tôn Thượng thú Giáo hội 
lăng già PG tỉnh Bình Thuận, nguyên quán trú quán Bình Thuận - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Ấn Thiên Huệ Nhãn ( ?-? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 39, xuât gia với tô Chương Từ Quảng Thiện- chùa 


334 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phước Sơn- Đồng Tròn- Phú Yên. Sau khi tổ Chương Từ Quảng 
Thiện viên tịch, ngài kế thừa Đệ tam tổ trụ trì tổ đình Phước Sơn 
vào năm 1864. Sau khi trụ trì, ngài đến cầu pháp với tổ Chương 
Niệm Quảng Giác ở tổ đình Từ Quang. Năm 1878, ngài thọ đại 
giới tại giới đàn chùa Hội Sơn- xã An Linh. Năm 1882, ngài khai 
đại giới đàn tại chùa Bảo Sơn và được cung thính làm Giáo thọ A 
Xà Lê. Sau khi tổ Ấn Từ Huệ Hiển- chùa Từ Quang viên tịch, 
không có người thừa kế, ngài kiêm trụ trì tổ đình Từ Quang. Trong 
thời gian kế thừa, ngài đã mở con đường dài 500 mét từ công chùa 
ra đường cái, lát bằng đá tảng, là một công trình rất công phu. Về 
tiếp Tăng độ chúng, ngài đã đào tạo nên một danh tăng là hoàng tử 
dòng Tuy Lý Vương, nhân dịp ty nạn ở gần chùa Từ Quang, ông 
Hoàng thường đến chùa tham vấn Phật pháp. Sau 10 năm học hỏi 
giáo lý, ngài Ấn Thiên đã thế phát ban đạo hiệu là Pháp Thân và 
cho thọ Cụ túc giới. Ngài Pháp Thân trở về Thuận Hóa lập ngôi 
chùa lấy hiệu Phước Huệ để kỷ niệm (chữ Phước là chữ đầu của 
Phước Sơn, chữ Huệ là chữ đầu của pháp hiệu Huệ Nhãn). Ngài 
Án Thiên Huệ Nhãn là bậc danh Tăng đức độ, đương thời được 
chư Sơn và Phật tử sùng kính mến mộ, nhưng ngài tuổi thọ quá 
ngắn, viên tịch năm 39 tuổi, nguyên quán trú quán Phú Yên - /heo 
Thích Thanh Minh sưu khảo 

- Thích Thanh Nhãn ( ? ), ngài họ Trần, quê ở thôn Đồng Đắc, xã 
Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, pháp hiệu Đạo Thành Minh, pháp 
danh Thanh Nhãn. Tương truyền, ngài ăn chay ngay từ khi còn 
trong thai mẹ (khi thân mẫu mang thai ngài, thì tự nhiên không ăn 
mặn được). Ngay từ tuổi âu thơ ngài đã mến mộ đạo Phật và xin 
phép song thân đi xuất gia làm đệ tử Sư tô Phổ Tế tại chốn tổ Đồng 
Đắc. Ngài đã được Sư tổ truyền trao giới thân tuệ mệnh và cho kế 
đăng tục diệm trụ trì đời thứ hai tại tổ đình Kim Liên. Tương 
truyền rằng, ngài Thanh Nhãn có gần 3 năm tu thiền tại động Bích 
Đào (hang Từ Thức) thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa. Trong thời gian tu hành và tham thiên tại đây, ngài đã 
thể nhập được tinh thần đại bi đồng thể, nên đã cảm hóa được các 
thú dữ trong khi tọa thiền; Một ngư dân phát hiện việc tu hành đắc 
đạo của sư trong hang Từ Thức như vậy, nhân dân kháo nhau đến 
đảnh lễ và cung thỉnh ngài về sáng lập ra các chùa như: chủa Hàm 
Ân ở xã Chất Bình; chùa Yên Hòa và chùa Yên Bình, ở xã Yên 
Lộc, huyện Kim Sơn. Ngài đã thuyết pháp giáo hóa và quy y cho 


335 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nhiều người theo đạo Phật ở huyện Kim Sơn. Hạnh nguyện viên 
mãn, ngài trở về tĩnh dưỡng tại chùa Hàm Ân cho đến khi viên 
tịch, nhục thân của ngài được táng tại chùa Hàm Ân sau 3 năm, 
dân thôn Đồng Đắc xin phép được cải táng và cung rước xá lợi của 
ngài về xây tháp và tôn thờ tại tổ đình Kim Liên. Hiệu tháp: Nzm 
mô Từ Tế tháp, Lâm TẾ chính tông, Ma ha Sa môn, Tỷ khiêu Bồ tát 
giới, pháp húy Thanh Nhãn, pháp hiệu Đạo Thành Minh, nhục 
thân Bồ tát giác linh Thiên tọa hạ. Chính ky ngày 10-3 âm lịch - 
theo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Tiên Huệ-Tịnh Nhãn (2), Hòa thượng thiền sư, đệ tử tổ Tổ 
Ẩn-Mật Hoằng, từ Huế vào miền Nam, khai sơn chùa Thiên 
Phước-Phước Long-Thủ Đức, chưa rõ thân thế - /heo Biên niên sử 
PG Sài Gòn Gia Định. 


- Thích Tịnh Nhãn (1948 -2013), Hòa thượng, pháp danh Đồng 
Thanh, pháp tự Tịnh Nhãn, pháp hiệu Trí Đức, đời 43 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 10 pháp phái Chúc Thánh. Thế danh Trương Minh 
Sơn, sinh năm 1948 tại thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, thị 
xã Nhơn An, Bình Định. Xuất ø1a năm 9 tuổi tại chùa Giác Hoàng 
với HT Bửu Tịnh. Thọ Tỳ kheo năm 1968 tại chùa Long Khánh- 
Quy Nhơn do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1972, 
được bổn sư cử làm trụ trì chùa Giác Hoàng. Ngài lưu tâm và 
chuyên sâu vào nghành Giáo dục và Hoằng pháp PG nên đảm 
nhiệm nhiều chức vụ: Chánh thư ký kiêm Giáo thọ trường TCPH 
Nguyên Thiều từ khóa I đến khóa VI; Trưởng BHD GĐPT Bình 
Định từ 1992 đến 1997; Trưởng Ban hoằng pháp PG Bình Định từ 
2002 đến 2007; Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định từ 2007 đến 
2010; Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, 
Trưởng ban Giáo dục Tăng NI GHPGVN tỉnh Bình Định khóa 
2012-2017. Sau khi dự lễ trà tỳ cố Trưởng lão HT Từ Nhơn về, HT 
đã đột ngột viên tịch vào tối ngày 20 tháng 3 năm Quý Ty (2013), 
thọ 66 tuổi và 46 hạ lạp. Ngài nguyên quán trú quán Bình Định - 
theo phatgiaobinhdinh.com 


- Thích Trí Nhãn (1909 -2004), Hòa thượng, Trưỡng Lão, pháp 


336 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


danh Như Truyện, pháp tự Giải Lệ, pháp hiệu Trí Nhãn, đời 41 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Đoàn Thảo, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại thôn Đồng Nà, xã Cẩm 
Hà, Hội An. Ngài xuất gia từ nhỏ tại tổ đình Chúc Thánh với Hòa 
thượng Thiện Quả, thọ Tỳ kheo năm 1934 tại chùa Thạch Sơn, 
Quảng Ngãi. Ngài được bổn sư cử làm Phó trụ trì tổ đình Chúc 
Thánh và kiêm trụ trì chùa Vạn Đức. Năm 1962 trụ trì chùa Chúc 
Thánh và suốt đời cùng với môn phái lo kiến tạo trùng tu tổ đình 
cũng như mộ tháp chư Tổ. Ngài là Thành viên HĐCM TW 
GHPGVN, Chứng minh Ban trị sự tỉnh Quảng Nam. Ngài viên tịch 
ngày Rằm tháng 2 nhuận năm Giáp Thân (2004), thọ 96 tuổi. Ngài 
nguyên quán trú quán Quảng Nam - fheo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Trừng Thanh Tịnh Nhãn ( ? -? ), Hòa thượng, thế danh Lê Văn 
Thân, xuất gia năm 1889 với HT Thanh Thái Phước Chỉ- chùa 
Tường Vân- Huế, pháp danh Trừng Thanh, pháp tự Hiền Lương. 
Năm 1997, ngài thọ đại giới và đắc pháp với pháp hiệu Tịnh Nhãn. 
Năm 1914, ngài kế thế trụ trì chùa Tường Vân. Ngài trụ trì được 5 
năm thì xin thoái lui vì bệnh duyên. Năm sinh năm mất không rõ, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cự sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Tịnh Nhãn (1947 -2013), Hòa thượng, Ủy viên Thường 
trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Giáo dục Tăng NI 
GHPGVN tỉnh Bình Định, trụ trì chùa Giác Hoàng- An Nhơn, 
nguyên quán trú quán Bình Định. 


- Hải Nhu-Tín Nhậm (1812 -1883), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
đời 40, đệ tử tổ Nhất Định, khai sơn chùa Quảng TẾ, trụ trì chùa 
Giác Hoàng, Tăng cang chùa Thiên Mụ, nguyên quán Quảng Trị, 
trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối 
hữu công PG Thuận Hóa 


- Như Như-Đạo Nhân (1851 - ?) Hòa thượng, thi sĩ, tác gia, pháp 
danh Trừng Khế, pháp tự Như Như, đệ tử ngài Tâm Truyền-chùa 


337 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Bão Quốc, thế danh Nguyễn Phúc Hồng Thịnh, Hoàng tộ đề hệ 
Minh Mạng, tri tạng chùa Báo Quốc, nguyên quán Thanh Hóa, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bối 
hữu công PGŒ Thuận Hóa 


- Hộ Nhẫn (1924 -2002), Hòa thượng, Tăng trưởng hệ phái Nam 
Tông Việt Nam, thế danh Tôn Thất Thuế. Năm 1947 thọ Sa di giới 
Bắc truyền với HT Châu Lâm. Sau đó ngài chuyên hướng sang hệ 
phái Nam Tông học đạo với HT Giới Nghiêm, pháp danh 
Khantapala Maha thera. Năm 1952, ngài thọ Sa di giới với HT 
Thiện Luật. Năm 1955, thọ cụ túc giới ở Miến Điện. Năm 1957, 
thỉnh xá lợi Phật, xá lợi Thánh tăng và Tam tạng kinh Nam truyền 
Myanmar về Việt Nam, trụ trì chùa Thiền Lâm-Huế. Năm 1997, 
ngài là thành viên HĐCM GHPGVN và Phó chủ tịch HĐTS 
GHPGVN, ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 
(12-10-2002) thoŠ579 năm, 48 hã lạp, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Minh Nhẫn, Thượng tọa, thế danh Từ Thành Đạt, sinh 
năm 1972, năm 13 tuổi xuất gia tại Chùa Phật Quang, Tp Rạch 
Giá, Bồn sư là HT Thích Giác Phước, thọ Tỳ Kheo tại đại giới đàn 
Trí Thiền Chùa Tam Bảo Rạch Giá. Tiến sỹ Khoa học chuyên 
ngành “Quản trị chiến lược” tại trường Đại học công lập IFUGAO 
- Philippines. Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng 
sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang, Sáng lập - Giám đốc Trung tâm 
TTXH Phật Quang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, Sáng lập kênh 
truyền hình Pháp âm Kiên Giang, giảng sư Học viện PGVN tại 
HCM và Lớp đào tạo cao-trung cấp giảng sư. Hiện là UV Hội 
Đồng Trị sự TW-GHPGVN. Phó Ban Hoằng pháp TW GHPGVN; 
Phó ban Từ Thiện Xã Hội TW-GHPGVN. Nguyên quán, trú quán 
Kiên Giang - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Án Diệu Từ Nhẫn (1859 -1921), Hòa thượng, Tổ sư, pháp danh 
Ấn Diệu, pháp tự Tổ Truyền, pháp hiệu Từ Nhẫn, đời thứ 39 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê 
Văn Sáng, sinh năm Kỷ Mùi (1859) tại xã Gia Phước, huyện LỄ 
Dương, phủ Thăng Bình, Quảng Nam. Năm Tự Đức 22, Kỷ Ty 


336 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


(1869) Ngài xuất gia với thiền sư Chương Quảng Mật Hạnh tại 
chùa Linh Ứng. Đến năm Tự Đức 34, Tân Ty (1881), ngài được cử 
làm Tăng Mục chùa Linh Ứng. Năm Ất Mùi (1895), ngài được 
triều đình cử làm trụ trì chùa Linh Ứng. Năm Đinh Dậu (1897), 
ngài được vua Thành Thái ban cho hai chiếc "Tam Thọ Ngân Tiển" 

để tưởng thưởng đạo hạnh của ngài. Năm Giáp Thìn (1904), ngài 
được cải bổ làm trụ trì chùa Tam Thai. Ngài bâm tính thuần hậu, 
tiếp Tăng độ chúng với tâm từ vô lượng không có sự phân biệt. 
Ngài viên tịch vào ngày mồng 3 tháng I1 năm Tân Dậu (1921) 
hưởng thọ 63 tuổi, bảo tháp được kiến lập bên tháp của thiền sư 
Mật Hạnh và thiền sư Từ Trí. Đệ tử đắc pháp của ngài có các vị 
như: Chơn Phương Thiện Trung- trụ trì chùa Tam Thai; Chơn Đạt 
Thiện Ân- Yết ma tại Gia Định; Chơn Tâm Viên Minh- khai sơn 
chùa Sùng Đức, Phan Rang... Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú 
quán tại Đà Nẵng - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Từ Nhẫn (1899 -1950), Hòa thượng, thế danh Lê Ngọc 
Thập, năm 1915 xuất gia với HT Chơn Hương Minh Phương- chùa 
Linh Nguyên- Đức Hòa, dòng Lâm Tế Đạo Bổn Nguyên đời 39, 
pháp danh Như Đắc, pháp hiệu Từ Nhẫn. Năm 1920, ngài trụ trì 
chùa Thới Bình- Cần Giuộc- Long An. Ngài giới đức kiêm ưu, nên 
được cung thỉnh làm Giới sư hầu hết các đại giới đàn ở khắp hai 
miền Nam-Trung. Ngài được triều đình ban tặng "Quốc Ẩn Đại 
Hỏa Thượng". Năm 1923, ngài trùng hưng chùa Linh Nguyên-Đức 
Hòa- Long An. Năm 1935, ngài khai sơn chùa Chưởng Phước- 
Cần Giuộc. Năm 1936, để chuyên tu giai đoạn cuối đời, ngài lập 
hai ngôi tịnh thất ở hai chùa Thới Bình và Chưởng Phước, tên là 
Linh Thoại Ứng tịnh thất và Từ Tâm tịnh thất. Năm 1950, ngài xả 
báo thân ngày 19 tháng 9 năm Canh Dân (1950), trụ thế 52 năm, 
31 mùa Hạ, bảo tháp lập ở chùa Linh Nguyên, nguyên quán trú 
quán Cần Giuộc Long An - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


Nhi 


339 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Nguyễn Tá Nhí, PGS. Tiến sĩ Hán Nôm, NNC Phật giáo, sinh 
năm 1944. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng 
đầu về chữ Nôm ở nước ta, một người có vốn kiến thức uyên thâm, 
sâu sắc và đa chiều về tiếng Việt cổ. Từng nhiều năm tham gia 
giảng dạy Hán Nôm tại trường TCPH Hà Tây (chùa Mỗ Lao, Hà 
Đông) và HVPGVN tại Hà Nội. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: 
Chùa Liên Phái (đồng tác giả với HT Thích Gia Quang), Nxb Tôn 
giáo, 2008, nguyên quán trú quán Thanh OaI- Hà Nội - /heo NNC 
Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Hữu Nhiêm (1917 -1966), Hòa thượng Sư Cả, hệ phái Nam 
Tông Khmer, xuất gia tại chùa Trâu Trắng- Cà Mau, pháp danh 
Suddhamma Pamna (Tuệ Thiện Pháp). Năm 1938, ngài được Phật 
tử thỉnh trụ trì chùa Trâu Trắng- Thới Bình- Cà Mau. Năm 1945, 
ngài tiếp xúc và thân quen nhiều các bộ trong Mặt trận Việt Minh. 
Từ đó, ngài thường che giấu hoạt động của những chiến sĩ cách 
mạng. Năm 1947, ngài được bầu làm ủy viên Mặt trận Việt Minh 
tỉnh Rạch Giá, phụ trách Tăng sĩ PG Khmer Theravada Nam bộ. 
Năm 1964, ngài làm Phó chủ tịch MTGPDT miền Nam Việt Nam. 
Năm 1966, trên đường lưu trú, ngài ghé chùa Nhà Máy- Cà Mau 
thì bị máy bay Mỹ ném bom thiêu cháy chùa, trong đó có sự hy 
sinh của ngài, nguyên quán trú quán Cà Mau - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập ï 


- Thích Giác Nhiên (1878 -1979), Hòa thượng, thế danh Võ Chí 
Thâm, đệ tử tổ Tâm Tịnh- chùa Tây Thiên Di Đà, pháp danh Trừng 
Thủy, pháp tự Chí Thâm, pháp hiệu Giác Nhiên. Năm 1919, ngải 
được Bộ Lễ cử về trụ trì Thánh Duyên Quốc Tự, và được phong 
Tăng cang chùa này. Năm 1932, ngài là một trong năm vị Tăng giả 
thành lập 4n Nam Phật Học Hội tại Huế. Năm 1935, ngài là Giám 
đốc PHĐ Tây Thiên. Năm 1937, trụ trì tổ đình Thuyền Tôn. Năm 
1956, Viện trưởng PHV Hải Đức-Nha Trang. Từ năm 1958 -1962, 
là Chánh hội trưởng Tổng trị sự hội PG Trung phần. Năm 1973, là 


340 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Đệ nhị Tăng thống GHPGVNTN, ngài thị tịch vào ngày mồng 6 
tháng Giêng năm Kỷ Mùi (2-2-1979), thọ 102 tuổi, 69 hạ lạp, 
nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng, sinh năm 1952, thế danh là Vũ 
Đức Chính, Tiến sĩ Tôn giáo học (2016), Phó chủ tịch Thường trực 
HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ 
trì chùa Bái Đính-Ninh Bình, trú xứ chùa Quán Sứ-Hà Nội, nguyên 
quán tại thôn Thạch Cầu, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh 
Nam Định, trú quán Hà Nội. 


Nho 


- Thích Hồng Nhơn (1911 -1997), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phố đời 39, thế danh Đặng Văn Tới, xuất gia năm 1926 với tô 
Thanh Ân Chánh Khâm- chùa Từ Ân, pháp danh Hồng Nhơn, pháp 
tự Ngộ Đạo, pháp hiệu Thiện Trân. Năm 1930, ngài thọ Tam đàn 
cụ túc tại giới đàn chùa Linh Sơn Tiên Thạch- Tây Ninh do HT 
bốn sư làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1945, ngài về kế thừa ngôi 
chùa gia tộc, làm trụ trì chùa Từ Thoàn- Quận 8. Năm 1951, ngài 
làm giáo thọ trường Lục Hòa Tăng tại chùa Khánh Hưng- Sài Gòn. 
Ngài được cung thỉnh làm Thiền chủ các trường hạ: chùa Vĩnh 
Xuân- Tây Ninh (1956); chùa Thập Phương- Rạch Giá(1963); chùa 
Gò Phụng Sơn- Chợ Lớn (1966); chùa Thiền Lâm- Phú Lâm 
(1967); chùa Phước Long- Bình Dương (1968); chùa Quan Thế 
Âm- Phú Nhuận (1972); chùa Thiền Lâm- Chợ Lớn (1973); chùa 
Huỳnh Kim-- Gò Vấp (1983);...Ngài còn được cung thỉnh truyền 
giới hầu hết các giới đàn trường Hương, trường Kỳ PG cổ truyền. 
Ngài chuyên hành trì pháp môn hiển mật và ngồi chánh đàn Đại 
khoa Du Già, Mông Sơn Chân Tế, ngài xả báo thân ngay tháng 9 


341 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


năm Định Sửu (1997) thọ 86 năm, 66 hạ lạp, nguyên quán Chợ 
Lớn, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 


- Đặng Tống Tịnh Nhơn (1931 -1982), Nữ cư sĩ, quy y với HT 
Giác Nhiên-chùa Thuyền Tôn, pháp danh Tâm Liên. Năm 1948, 
Nữ cư sĩ cùng với Cư sĩ Văn Đình Hy điều khiển Gia đình Phật 
Hóa Phỏ Gia Thiện, sinh hoạt ở chùa Quan Công- Huế. Đại hội 
GĐPT năm 1951 tại chùa Từ Đàm đã chấp thuận đề nghị của anh 
Lương Hoàng Chuẩn và chị Tịnh Nhơn, đổi danh xưng ngành 
Đồng niên thành ngành Ozøn" vĩ, đồng thời giao cho anh Chuẩn, 
chị Tịnh Nhơn soạn lại mẫu chuyện chim Oanh vũ và phác họa 
mẫu đồng phục ngành Oanh. Năm 1952, Nữ cư sĩ được mời giảng 
dạy 2 môn Văn và Sử tại trường Đồng Khánh. Năm 1956, Nữ cư sĩ 
được xếp cấp Tín của BHD GĐPT Trung ương. Năm 1967, Nữ cư 
sĩ được cử giữ Ủy viên ngành Thiếu nữ BHD GĐPT Trung ương. 
Năm 1959, Nữ cư sĩ làm hiệu trưởng trường Đồng Khánh- Huế. 
Năm 1963, Nữ cư sĩ xin đổi vào Nam dạy trường Gia Long Sài 
Gòn cho đến cuối đời, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán TP 
Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 

- Thích Thiện Nhơn (1931 -2013), Hòa thượng, thế danh Hồ 
Thanh Tùng, xuât gia năm 1944 với HT Giác Tánh- chùa Hưng 
Long- An Nhơn, được pháp danh Quảng Phước. Năm 1948-1954, 
ngài làm Thư ký Hội PG Cứu Quôc Liên khu 5. Năm 1954, ngài 
vào học tại 7ăng học đường Nam Phán Trung Việt- Nha Trang. 
Năm 1957, ngài thọ đại giới tại tại đại giới đàn Hộ Quôc- Nha 
Trang do HT Giác Nhiên làm Đàn đâu truyện giới, được bôn sư 
ban pháp tự Thiện Nhơn, pháp hiệu Quán Hạnh. Năm 1958, ngài 
được bô nhiệm làm giáng sư các tỉnh Trung phân và Tây nguyên. 
Đồng thời ngài kiêm nhiệm Chánh hội trưởng hội Phật học Quảng 
Ngãi. Từ 1964-1975, ngài là Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia 
Lai-Kon Tum, ngài đã thành lập các trường Bô Đê ở Pleiku. Năm 
1966, ngài gia nhập Nha Tuyên úy PG, được bộ làm Chánh sở 
Tuyên úy PG Cao nguyên và Duyên hải Trung phân. Ngài đã khai 


342 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


sơn các chùa Hồng Từ (Kon Tum), chùa Đạo Quang (Sài Gòn), 
chùa Pháp Hải (Quy Nhơn), chùa Hoa Nghiêm (Phù Cát). Năm 
1982, sau khi đi an trí § năm, ngài trở về hành đạo tại chùa Thiên 
Đức. Năm 1987, ngài kế thế trụ trì tổ đình Thiên Đức. Năm 1992, 
ngài làm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Định kiêm 
Phó BTS PG huyện Tuy Phước. Năm 1997, ngài là Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh Bình 
Định. Năm 2002, ngài được suy cử Thành viên Hội đồng Chứng 
minh GHPGVN. Ngài còn được cung thỉnh làm giới sư các giới 
đàn truyền giới trong và ngoài nước. Ngài viên tịch ngày I1 tháng 
3 năm Quý Ty (20-04-2013) thọ 83 năm, 5Š hạ lạp, nguyên quán 
trú quán Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 

- Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng, Tiên sĩ danh dự, sinh năm 
1947, thế danh Phan Minh Hoàng, xuất gia năm 1960 với HT 
Thiện Từ tại chùa Phước Tường- Cầu Kè- Trà Vinh, lúc 10 tuổi, 
nguyên học Tăng PHV Huệ Nghiêm, Chủ tịch HĐTS TW 
GHPGVN, Phó chủ tịch đoàn chủ tịch TW MTTQ Việt Nam, trụ 
trì chùa Minh Đạo quận 3, nguyên quán Trà Vinh, trú quán TP Hồ 
Chí Minh 

- Thích Từ Nhơn (1926-2013), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, thế danh Nguyễn Văn Sáu, xuất gia ấu niên với HT 
Hồng Pháp-Thiện Minh (chú ruột), pháp danh Nhựt Sáu, pháp hiệu 
Từ Nhơn. Năm 1944-1946, ngài học tại trường Gia giáo chùa Long 
An do HT Hành Trụ chủ giảng. Năm 1945, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Vạn An do HT Chánh Quả- chùa Kim Huê làm Đàn 
đầu truyền giới. Sau khi thọ giới, ngài học tại PHĐ Lưỡng Xuyên- 
Trà Vinh. Năm 1952, ngài được cử làm Trị sự trưởng Giáo hội 
Tăng giả tỉnh Sa Đéc kiêm giảng sư tỉnh hội. Năm 1953, ngài trụ 
trì Phước Thạnh Cổ Tự- Sa Đéc. Năm 1964, ngài làm Ủy viên Tài 
chánh kiêm Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN. 
Cùng năm, ngài được cử làm Tổng thủ bổn Viện Hóa Đạo và trú 
xứ tại chùa Ấn Quang. Năm 1965, ngài được giáo hội bồ nhiệm trụ 
trì Việt Nam Quốc Tự. Năm 1981, ngài làm Ủy viên HĐTS kiêm 
Phó Ban Tăng sự TW GHPGVN. Năm 1982, ngải là Phó BTS 
kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội PG TP Hồ Chí Minh. Năm 
1990, ngài được bầu làm Tổng lý Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn 
Quang. Năm 1997, ngài được suy cử Thành viên HĐCM kiêm Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN và là viện chủ Việt Nam 


343 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quốc Tự- quận 10. Ngài xả báo thân ngày 16 tháng 3 năm Quý Ty 
(25-04-2013) thọ 8§ năm, 68 hạ lạp, nguyên quán Sa Đéc- Đồng 
Tháp, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 3 


- Thích Viên Nhơn (1921 -1972), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Phạm Văn Đắc, xuất gia với HT Tâm Chánh 
Quảng Tuyên- chùa sắc tứ Báo Ân, An Cựu- Huế, pháp danh 
Nguyên Đạt, y chỉ với HT Trí Thủ được pháp hiệu Viên Nhơn. 
Năm 1957, ngài được Tổng hội PG Trung phần cử trụ trì chùa 
Phước Huệ- Bảo Lộc- Lâm Đồng. Năm 1961, ngài trụ trì chùa PG 
Ninh Hòa- Khánh Hòa và khai sơn chùa Phước Điền. Năm 1964, 
trụ trì chùa Tỉnh hội PG Bình Thuận và khai sơn chùa Viên Ngộ. 
Năm 1968, trụ trì chùa Tỉnh hội PG Kon Tum là chùa Hồng Từ, 
ngài xả báo thân ngày 27 tháng 4 năm Nhâm Tý (1972) tại tu viện 
Quảng Hương Già Lam, hưởng 52 năm 24 hạ lạp, tháp lập ở đồi 
Trại Thủy- chùa Long Sơn- Nha Trang, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Binh Thuận-Nha Trang - /heo Chư tôn Tì hiển đức 
(&ằCw sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


Nhu 


- Thích Giác Nhu (1912 -1997), Hòa thượng, danh tăng hệ phái 
Khất sĩ Việt Nam, đồng sáng lập Giáo hội PG Khất sĩ Việt Nam, 
Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Phó Pháp chủ HĐCM TW 
GHPGVN, viện chủ Tịnh xá Trung Tâm-Bình Thạnh, nguyên quán 
Long Xuyên, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Thích Thanh Nhu (1Só1 -1934), Hòa thượng, ngài họ Trần, 
pháp hiệu là Thanh Nhu, pháp húy là Thích Trạm Trạm thiền sư; 


344 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài xuất gia năm 18 tuổi tại chùa Phượng Ban- xã Khánh Thịnh- 
huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Năm 21 tuổi thụ giới Sa đi, 23 tuổi 
thụ Cụ túc giới, rồi ngoài 40 tuổi thụ Bồ tát giới tại tam đàn giới 
phẩm Xuân Lôi. Sau đó, ngài tham học ở chùa Bồ Đề, chùa Đồng 
Đội tỉnh Nam Định, chùa Hoàng Kim, chùa Bích Động, tỉnh Ninh 
Bình. Năm 1884, khi dân làng chùa Cổ Loan xuống chùa Phượng 
Ban thỉnh tổ Thông Trạch về giúp xây dựng lại chùa, tổ đã đồng ý 
lời thỉnh cầu đó và cử đệ tử xuất sắc của mình là Tỳ kheo Thích 
Thanh Nhu về chùa Cổ Loan. Năm 1908, sưu khi thiền sư Thanh 
Đầu viên tịch, ngài Thanh Nhu kế đăng trụ trì chùa Cổ Loan. Tại 
đây, hơn 40 năm (1884-1934) giáo hoá Tăng mi, ngài đã đào tạo 
được nhiều Tăng tài đi hoằng pháp các nơi hoặc đi trụ trì, khai 
sáng các chùa Xuân Vũ, Phúc Trì, Phúc Sơn, Phương Viên ở Ninh 
Bình, chùa Sùng Đức ở Thủ Đức, chùa Pháp Hoa quận 3, TP Hồ 
Chí Minh. Đề giữ gìn và phát triển mạng mạch của đức Như Lai, 
ngài đã xiến dương giáo pháp của phái thiền Lâm TẾ vào tỉnh 
Thanh Hoá. Trên đất Thanh Hóa, theo các chứng tích lịch sử, khi 
tổ sư Thanh Nhu và đệ tử Thanh Khái đi hoằng hoá đến xứ Đồng 
Đen, làng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn đã lập chùa Quảng Hóa. Ngài 
viên tịch ngày mồng 2 tháng 5 năm Giáp Tuất (1934) thọ 74 tuổi. 
Tháp mộ ngài tại chùa Cô Loan. Bài vị khắc trên tháp ghi: Nam mô 
Định Phương bảo tháp Ma ha Sa môn truyền Lâm Tế phái pháp 
huỷ tự Thanh Nhu Thích Trạm Trạm thiền sư - Ngài nguyên 
quán quê xã Quần Phương Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, 
trú quán Ninh Bình - /heo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Giác Nhu (1912 -1997), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái 
PG Khất sĩ Việt Nam, thế danh Phạm Văn Nên, xuất g1a năm 1952 
với HT Giác Như khi ngài 42 tuổi. Từ năm 1954-1960, ngài phụ tá 
Nhị tổ Giác Chánh và Trưởng lão Giác Như hành đạo suốt 2 miền 
Nam Trung với hạnh Du Tăng. Năm 1964, ngài và HT Giác Tường 
đứng đơn xin thành lập Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Đến 
năm 1966, Giáo hội được phép thành lập, ngài làm Tổng thư ký 
suốt 3 nhiệm kỳ. Năm 1980, ngài làm Chứng minh đạo sư Tịnh xá 


345 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Trung Tâm- Bình Thạnh. Năm 1981-1987, ngài làm Phó chủ tịch 
HĐTS GHPGVN. Năm 1982-1997, ngài được suy tôn ngôi vị Phó 
Pháp chủ HĐCM GHPGVN, ngài xả báo thân ngày mồng 2 tháng 
9 năm Định Sửu (02-10-1997) thọ §5 năm, 45 hạ lạp, nguyên quán 
Lấp Vò- Đồng Tháp, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nữ Hương Nhũ, Ni sư, sinh năm 1963, sơn môn Liên 
Tông Tịnh Độ Non Bồng, đệ tử Ni trưởng Huệ GIác- Quan Âm tu 
viện- Biên Hòa, Tiến sĩ triết học PG tại Ấn Độ năm 2005, Ủy viên 
Phân ban Ni giới TW, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, 
Ủy viên ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Giảng viên học viện 
PGVN tại TP Hồ Chí Minh, Phó khoa Đào tạo từ xa HVPGVN, trụ 
trì chùa Thiên Quang-Dĩ An, nguyên quán Hà Nội, trú quán Bình 
Dương, 


- Thích Đức Nhuận (1897 -1993), Hòa thượng, trưởng sơn môn 
Đồng Đắc, dòng Tào Động Việt Nam, pháp danh Dức Huy, pháp 
hiệu Thanh Thiệu. Năm 1969, ngài về chốn tổ Quảng Bá- huyện 
Từ Liêm- Hà Nội trụ trì và làm hiệu trưởng trường Tu học Phật 
pháp Trung ương tại chùa Quảng Bá. Năm 1980, ngài về trụ trì 
chùa Hồng Phúc-Hòe Nhai-Hà Nội, năm sau Hôi nghị Đại biểu 
Thống nhất PG toàn quốc, ngài được cung thỉnh làm Đệ nhất Pháp 
chủ GHPGVN, nguyên quán Nam Định, trú quán Hà Nội - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Đức Nhuận (1924 -2001), Hòa thượng, thế danh Đồng 
Văn Kha, sơn môn tô đình Vĩnh Nghiêm miền Nam, xuất gia năm 
1937 với HT Thích Tâm Thường- chùa Liêu Hải- Nghĩa Hưng- 
Nam Định, pháp danh Đức Nhuận, pháp hiệu Trí Tạng. Năm 1943, 
ngài thọ đại giới tại tổ đình Phú Ninh- Nam Định. Sau đó, tham 
học các nơi: tô đình Phú Ninh, chùa Côn- Nam Định; tô đình Tế 
Xuyên- Hà Nam; PHĐ Báo Quốc- Huế; PHĐ Nam Việt- Sài Gòn. 
Năm 1954, ngài di cư vào Nam, trú xứ chùa Giác Minh-Sài Gòn. 
Năm 1956-1961, ngài làm Chủ tịch Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại 


346 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


miền Nam. Năm 1963, ngài là Thư ký Ủy ban Liên phái Bảo vệ 
PG trong pháp nạn chống kỳ thị tôn giáo. Năm 1965, ngài làm chủ 
nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Vạn Hạnh. Năm 1969, ngài làm 
giáo sư phân khoa Phật học và Triết học Đông phương- Viện đại 
học Vạn Hạnh. Năm 1967, ngài là Chánh thư ký Viện Tăng Thống 
GHPGVNTN. Năm 1971, là chủ bút nguyệt san Hóa Đạo của 
Tổng vụ Hoằng pháp GHPGVNTN. Năm 1975, ngài là trụ trì chùa 
Giác Minh. Năm 1985-1993, ngài bị đi an trí § năm, khi trở về ngài 
tiếp tục nghiên cứu biên soạn các tác phẩm: Gió Thiêng (thơ,1959) 
; Phật học tỉnh hoa (1960) ; Chuyển hiện Đạo Phát vào thời đại 
(1967) ; Trao cho thời đại một nội dung Phật chất (1969); % 
mệnh người Phật tử đối với dân tộc và đạo pháp (1995) ; Kiến 
thiết văn mìinh Phật giáo (1995) ; Đạo Phật và dòng sử Vïệr (1996) 
; Sớng một niềm tin (thơ,1999) ; Hướng đi của thời đại (2001). 
Ngài xả báo thân vào mồng 9 tháng Chạp năm Tân Ty (21-01- 
2002) thọ 79 năm, 59 tuổi đạo, nguyên quán Nam Định, trú quán 
TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Chương Tánh Quảng Nhuận (? -?) Hòa thượng, TỔ sư, dòng 
Lâm Tế Chúc Thánh đời 38, pháp danh Chương Tánh, pháp tự Tôn 
Tuyên, pháp hiệu Quảng Nhuận, ngài đắc pháp với tổ Toàn Thể- 
Vi Lương- Linh Nguyên ở chùa Từ Quang (Đá Trắng)- Tuy An- 
Phú Yên. Sau khi tổ khai sơn chùa Triều Tôn viên tịch, ngài về kế 
thế trụ trì. Nhận thấy địa thế không thuận lợi cho việc giáo hóa 
quần chúng, ngài quyết định đời chùa về vị trí ngày nay. Ngài còn 
khai sơn chùa Lăng Nghiêm do Cư sĩ Đào Trí bỏ ngân khoản xây 
dựng. Ngài đã tiếp Tăng độ chúng thành những bậc tài đức xuất 
chúng như: ngài Ấn Như Tổ Nguyện, Ấn Như Quảng Thông... 
Ngài viên tịch ngày mồng 8 tháng 4 Âm lịch, tháp lập trong khuôn 
viên chùa Triều Tôn - /heo Thích Thanh Minh sưu khảo 


- Tuệ Nhuận (1887 -1967), Cư sĩ, xem ở Văn Quang Thùy, Sảd 


347 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Như 


- Tiên Trực Chơn Như ( ? -1844), Hòa thượng, thế danh Trần 
Văn Như, là Tăng chúng chùa Long Quang- Huế. Năm 1826, nhà 
vua sắc chuẩn cho ngài từ chùa Long Quang vào trụ trì chùa Ứng 
Chơn- núi Ngũ Hành Sơn cùng một sắc chỉ với ngài Tiên Thường 
về trụ trì chùa Tam Thai- núi Ngũ Hành Sơn- Quảng Nam. Ngài có 
pháp danh là Tiên Trực, hiệu Chơn Như, dòng Lâm Tế đời 37, trụ 
trì chùa Ứng Chơn (Linh Ứng). Năm 1841, ngài viên tịch, tháp lập 
ở phìia Đông hòn Thổ Sơn. Ngài có hai người em là Trần Văn Ân, 
pháp danh Chương Tín Hoằng Ân, kế vị trụ trì 14 năm rồi chuyên 
qua trụ trì chùa Tam Thai vào năm 1854. Người em út là Trần Văn 
Nghi, pháp danh Hải Nghiêm Phước Nghị, được chỉ định trụ trì 
chùa Ứng Chơn. Tháp của ba anh em gần nhau ở phía Đông hòn 
Thổ Sơn- Ngũ Hành Sơn. Đây là ba anh em có đạo hạnh và công 
đức lớn lao đối với PG Quảng Nam, nguyên quán Tuy An- Phú 
Yên, trú quán Ngũ Hành Sơn- Quảng Nam - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Trừng Nguyên Chơn Như (1889 -1948), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Liễu Quán đời 42, xuất gia năm 20 tuổi với HT Huệ Minh- 
chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Nguyên, pháp tự Quang Hiệp, 
pháp hiệu Chơn Như. Năm 1910, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Phước Lâm- Hội An, do HT Vĩnh Gia làm Đàn đầu truyền 
giới. Năm 1915, ngài khai sơn chùa Đông Lâm- Thủy Xuân- Huế. 
Năm 1922, ngài học lớp Cao đẳng Phật học với HT Huệ Pháp- 
chùa Thiên Hưng- Huế và HT Phước Huệ- chùa Thập Tháp- Bình 
Định. Năm 1930, ngài khai sơn chùa Báo Ân- Huế. Năm 1934, 
ngài được mời làm Đệ tứ tôn chứng trong giới đản chùa Thạch 
Sơn- Quảng Ngãi. Ngài xả báo thân ngày mồng 4 tháng 5 năm 
Mậu Tý (1948) hưởng 59 năm, 38 hạ lạp, tháp lập tại đồi thông 


348 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa Từ Hiếu, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo rang 
nhà www.thuviencophap.net.blogspof.com 


- Thích Trí Như, Thượng tọa, sinh năm 1970, Ủy viên Pháp chế 
BTS GHPGVN Hà Nội, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật 
học Hà Nội, Trưởng BTS PG huyện Thanh Trì, trụ trì chùa Linh 
Thông- Thanh Trì, Hà Nội, tác phẩm: Phát giáo huyện Thanh Trì, 
nxb Tôn Giáo 2013, nguyên quán Kim Sơn-Ninh Bình, trú quán 
Thanh Trì-Hà Nội - “heo VNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Viên Như, Thượng tọa, NNC Hán nôm, nhạc sĩ, đệ tử HT 
Từ Mãn- chùa Linh Sơn, kế thế trụ trì chùa Linh Sơn-Đà Lạt, Phó 
BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BTS GHPGVN huyện 
Lạc Dương, Lâm Đồng, tác phẩm: nhiều khảo luận về Hán Nôm có 
giá trị, tác phẩm: Tổ thứ Ba Trúc Lâm Huyền Quang ; Cuộc đời 
Oan Khuất ; Chữ Nôm mới ; Thượng tọa còn sáng tác nhiều ca 
khúc về quê hương Đà Lạt, về đạo và đời được phổ biến rộng rãi, 
nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán Đà Lạt-Lâm Đồng 


- Tiên Cần Từ Nhượng ( ? ), Hòa thượng, pháp mạch dòng 
thiền Lâm Tế Chánh tông đời thứ 37, trụ trì chùa Long Thạnh-Bà 
Hom, là bổn sư của ngài Minh Hòa-Hoan Hỷ, một danh tăng trong 
cuộc khởi nghĩa tại Hóc Môn - /heo Biên niên sử PGŒ Sải Gòn Gia 
Định 


- Danh Nhưỡng, Hòa thượng, Tăng trưởng hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1929, ở xã Minh Lương, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm 1944, ngài xuất gia tại chùa 
Khiang Oong- Rạch Giá. Năm 1950, thọ Tỳ kheo giới với HT 
Tăng Sanh- chùa Khlang Oong. Năm 1964, tham gia hội Đoàn kết 
Sư sãi Yêu nước. Ngài đã tổ chức cuộc biểu tình từ chùa Láng Cát 
hợp cùng 72 chùa đấu tranh cho quyền lợi của PG Khmer trước 
bạo quyền. Năm 1981, GHPGVN ra đời, ngài được cung thỉnh làm 
Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Tăng sự TW GHPGVN, 
Trưởng BTS PG tỉnh Kiên Giang, hiệu trưởng Học viện PG Nam 


349 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tông, trụ trì chùa Ratana Ransì, Hội trưởng hội Đoàn kết Sư sãi 
Yêu nước tỉnh Kiên Giang. Ngài nguyên quán trú quán Rạch Giá 
Kiên Giang - /heo báo Giác Ngộ số 107 năm 1995 


- Đạt Long Như Nhựt (1854 -1886), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phổ đời 39, thế danh Trần Văn Cang, cha là Trần Văn Vàng, 
từng làm quan triều đình nhà Nguyễn, ngài xuất gia tại Sa Đéc. 
Năm 1869, ngài về quê hương khai sơn chùa Thiên Phước- Trà 
Cú- Trà Vinh và trụ trì đến cuối đời, ngài xả báo thân ngày Rằm 
tháng 7 năm Bính Tuất (1886), hưởng 32 năm, nguyên quán trú 
quán Trà Cú- Trà Vĩnh - /heo long vị chùa Thiên Phước, Thích 
Như Đạo sưu khảo 


Ni 


- Hải Hội Chánh Niệm (1834 -1905), Hòa thượng, trụ trì chùa 
Long Hòa-Bà Rịa, viên tịch ngày 18 tháng 5 năm Ất Ty - /heo Biên 
niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Chí Niệm (1918 -1979), Hòa thượng, thế danh Lê Công 
Tụng, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 42, xuất gia với HT Chơn 
Thiệt-chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Trì, pháp tự Chí Niệm, pháp 
hiệu Hoằng Khai. Năm 1960, ngài kế thế trụ trì tổ đình Từ Hiếu, 
khai sơn chùa Đàm Hoa-Huế. Nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Đạt Niệm, Hòa thượng, nhà thơ, sinh năm 1950, là con 
của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Ủy viên BTS GHPGVN TP Hồ 
Chí Minh, nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Thủ Đức, trụ trì 
chùa Pháp Trí-Thủ Đức, Phó chủ tịch CLB thơ huyện Thủ Đức, 
nguyên quán Bến Tre, trú quán Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh. 


350 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Đức Niệm (1937 -2003), Hòa thượng, thế danh Hồ Đắc 
Kế, xuất gia năm 1950 với HT Minh Đạo- chùa Long Quang- Phan 
Rí. Năm 1957, thọ đại giới tại giới đàn PHV Hải Đức Nha Trang. 
Năm 1958, ngài vào học tại PHĐ Nam Việt- chùa Ấn Quang và tốt 
nghiệp năm 1962. Song song vôi việc học Phật học, ngải còn tốt 
nghiệp cử nhân Văn khoa- Viện đại học Vạn Hạnh năm 1966. Sau 
đó, ngài được học bổng du học tại Đài Loan năm 1969 và đỗ tiến 
sĩ về Văn Triết học năm 1978. Từ 1966-1969: - hiệu trưởng trường 
Trung học Bồ Đề Chợ Mới- Long Xuyên ; -Chánh đại diện PG tỉnh 
Gia Định ; - Chánh thư ký Phật học vụ GHPGVNTN ; -Giám đốc 
trường Trung học Bồ Đề Bình Dương. Năm 1979, ngài sang định 
cư tại Hoa Kỳ, là Phó viện trưởng Viện đại học Đông Phương. 
Năm 1981, ngài thành lập PHV Quốc Tế đào tạo tăng tài. Năm 
1983, ngài tổ chức Ởả¡ ngoại Đại giới đàn Thiện Hòa đúng nghỉ 
thức thiền môn. Năm 1988, ngài làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành 
Cộng đồng PGVN tại Hoa Kỳ. Năm 1992, ngài làm Chánh văn 
phòng Hội đồng đại diện GHPGVNTN hải ngoại tại Hoa Kỳ. Ngài 
đã dịch thuật, biên soạn các tác phẩm: Phút pháp yếu nghĩa (1988) 
; Câu Xá Luận Cương Yếu (1985) ; Tại gia Bồ tát giới (1989) : 
Lược truyện tiền thân đức Phật (1988); Tịnh độ Đại thừa tư tưởng 
luận (1989) ; Kinh Thắng Man chú giải (1990) ; Phương pháp cải 
đổi vận mạng (1991); Pháp ngữ lục (1991) ; Kinh 4 Nan vấn Phật 
cát hung (1994) ; Tâm kinh yếu giải (1998) ; Thiện Tài câu đạo 
(1998) ; Người muôn thuở (1996) ; Những mùa Vu Lan (1996) ; 
Nghi thức Hông Danh Sám Hóối (1990)...Ngài xả báo an tường 
ngày 19 tháng 2 năm Quý Mùi (21-03-2003) thọ 66 năm, 46 hạ 
lạp, nguyên quán Bình Thuận, trú quán Hoa Kỳ - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Hạnh Niệm, sinh năm 1948, Hòa thượng, pháp danh Thị 
Thiện, pháp tự Hạnh Niệm, pháp hiệu Đoan Nghiêm, đời 42 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Võ Đi 
sinh năm Mậu Tuất (1948) tại Câm Thanh, Hội An, Quảng Nam. 
Xuất gia với Hòa thượng Thích Như Huệ tại chùa Pháp Bảo, Hội 


351 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


An, thọ Tỳ kheo năm 1972 tại chùa Phật Ân, Mỹ Tho. Ngài hiện là 
thành viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị 
sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam. Ngài có bút hiệu Kim Tâm, chủ 
trương tập thơ văn /ơng Sen, đã in Thiển Lâm Ứng Đối và một 
số tập thơ... Ngài nguyên và trú quán Quảng Nam - /heo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Thích Minh Niệm, thiền sư, xuất gia năm 17 tuôi tại chùa Huệ 
Nghiêm- Bình Tân. Sư tu học ở đây được 7 năm về tư tưởng kinh 
điển đại thừa Mahayana Buddhism, sau đó ra đi tìm học về thiền 
nguyên thủy Vipassana. Năm 26 tuổi, sư tìm đến Làng Mai học về 
pháp môn "Hiện tại Lạc frú” với thiền sư Nhất Hạnh. Năm 2005, 
sư học hỏi nơi thiền sư Sao Tejaniya tại Hawaii, Mỹ với pháp môn 
“nhận diện đơn thuần” của dòng thiền Vipassana. Năm 2008, Sư 
tìm đến những trung tâm thiền tập ở miền đông bắc Hoa Kỳ, để 
kiểm chứng công phu tu tập của mình. Từ đây, Sư hình thành một 
lỗi thực hành thiền sống động cho riêng mình, dựa trên nền tảng 
của dòng Thiền nguyên thủy và tư tưởng Phật giáo đại thừa, có tên 
là "Thiên Hiểu Biết". Năm 2010, Sư cho ra đời tác phẩm “Hiểu về 
trái tim”. Cuỗn sách này được đông đảo bạn trẻ Việt Nam bình 
chọn là cuốn sách được yêu thích nhất năm 2013 (do Fahasa tổ 
chức) và nhiều lần tái bản bán chạy nhất nước. Năm 2011-2014, 
Sư thực hiện chuyến “tu bụi” đi bộ vòng quanh 25 tiêu bang nước 
Mỹ. Một nửa thời gian sống nơi hoang đã và một nửa thời gian 
sông và làm việc thiện nguyện tại các nông trại trồng hoa màu hữu 
cơ. Năm 2015, Sư sáng lập Trưng tâm Hàm Dưỡng Tâm Hồn & 
Rèn Luyện Kỹ Năng Sống, gọi tắt là Bản Hoa Anh Đào tại Bảo 
Lộc- Lâm Đồng. Đây là trung tâm huấn luyện điều dưỡng cho 
những ai có những vết thương tâm hồn, cũng là nơi rèn luyện kỹ 
năng sống hay kỹ năng làm việc hòa điệu chung với nhau.Tháng 9- 
2016, Sư cho ra mắt quyên sách thứ hai “Làm Như Chơi” và được 
sự đón nhận nồng nhiệt của các độc giả, Sư nguyên quán Long An, 
trú quán Hoa Kỳ và Lâm Đồng - ¡heo trang nhà 
www.thienthanhuongđaft.com 


- Quang Huy Nhất Niệm (?-1§57), Hòa thượng,pháp danh Tánh 
Chiếu, pháp tự Nhất Niệm, pháp hiệu Quang Huy, đắc pháp với 
Hòa thượng Phổ Tịnh, trụtrì chùa Diệu Đế năm 1847 và sau đó 


352 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


được bổ nhiệm trụ trì chùa Báo Quốc, nguyên quán chưa rõ, trú 
quán Phú Xuân - ¿heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bồi hữu công 
PG Thuận Hóa 


- Yết ma Thiện Niệm (1910 -1961), Ni sư, YẾt ma, nguyên là 
thiếu nữ người Pháp lai, giả trai đi tu, nên gọi là thầy Yết ma. Ni 
sư là trụ trì đời thứ 2 chùa Hiển Lâm Sơn (Hóc Ông Che-Hóa An). 
Nơi khuôn viên chùa, có bức tượng tượng Ni sư Thiện Niệm bằng 
đá xanh. Bên dưới chân tượng, có dựng tâm bia đá ghi rõ thông tin: 
“Ni sự thế danh là Marguerite Benz, pháp dạnh Thiện Niệm. Yết 
Ma Long Tỉ hiển tự. Nguyên trụ trì chùa Hiển Lâm. Trưởng ban 
Hoằng pháp và là Hội trưởng Lục Hòa Phật tử miền Đông. Sanh 
ngày 13-1I-1910 DL, viên tịch ngày 27-12-196I DL”. Sự tích như 
sau: "Một ngày nọ, thầy Hai (HT Huệ Lâm- đệ Nhất trụ trì) bất 
ngờ tiếp một vị khách là người Pháp tự xưng là hiệu trưởng một 
trường Tây nổi tiếng ở Sài Gòn. Người nảy đi cùng một người con 
gái ruột và cầu xin thầy Hai chữa chứng bệnh “kỳ lạ” đang mắc 
phải, đã trị hết bao bác sĩ Ta rồi bác sĩ Tây cũng không hết được. 
Thiền sư Huệ Lâm nhận nữ bệnh nhận “đặc biệt” này ở lại chùa vả 
nhiệt tình chữa bệnh bằng cây lá rừng quanh chùa và những bài 
chú của Phật giáo. Thật lạ, người con gái này ở chùa thì hết bệnh 
nhưng về nhà lại tái phát bệnh như cũ. Thấy con gái mình có căn tu 
lại thông minh nên gia đình đồng ý cho quy y tại chùa Hiển Lâm 
Sơn với pháp danh là Thiện Niệm, chính thức thành đệ tử của sư 
Huệ Lâm". Vào những năm 1945, chiến tranh bùng phát, quân 
Pháp liên tục bố ráp vùng đất chùa Hiển Lâm Sơn để tìm Việt 
Minh. Do vậy, Ni sư trụ trì Thiện Niệm tạm tản cư về tá túc chùa 
Long Thiền cổ tự- ven sông Đồng Nai tại phường Bửu Hòa (Biên 
Hòa) và kết nghĩa huynh đệ với HT trụ trì Thích Huệ Thành. Nhờ 
biết tiếng Pháp và mang quốc tịch Pháp, nên Ni sư Thiện Niệm che 
chở cho ngôi chùa Long Thiền và cá nhân HT Thích Huệ Thành 
hoạt động cách mạng được thuận lợi. Cả hai ngôi chùa Hiển Lâm 
Sơn và chùa Long Thiền cũng không bị quân Pháp tàn phá. Ni sư 
Thiện Niệm liên tục tạo những chuyến xe tiếp vận lương thực vô 
chiến khu cho cách mạng mà không hề bị lính chặn khám xét. 
Những năm 1960, vùng đất ở chùa Hiền Lâm Sơn là nơi giao tranh 
ác liệt giữa quân Giải phóng với lính Cộng hòa, NI sư Thiện Niệm 
buộc phải lánh nạn lần nữa về tạm trú tại chùa Long Thiền. Ai ngờ, 


353 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tại đây NI sư lâm bệnh nặng và viên tịch, thọ 52 năm. Do chiến 
tranh khốc liệt nên không thể đưa thi hài của Ni sư về lại chùa 
Hiển Lâm Sơn mà phải nhập tháp tại chùa Long Thiền, nguyên 
quán Pháp quốc, trú quán Đồng Nai - ứheo # liêu Trí Bùi biên 
khảo, Thích Vân Phong sưu tâm 


- Thích Phước Ninh (1915 -1994), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời thứ 42, thế danh Hồ Văn Ký, xuất gia năm 1926 
với tổ Thiền Phương- chùa Phước Sơn- Phú Yên, pháp danh Thị 
Niệm, pháp tự Hành Đạo, pháp hiệu Phước Ninh. Năm 1931, ngài 
vào học tại PHĐ gia giáo chùa Tây Thiên- Ninh Thuận do HT Trí 
Thắng và HT Phúc Hộ giảng dạy. Năm 1940, ngài thọ Sa di tại 
giới đản chùa Thái Nguyên- Thủ Đức. Năm 1947, ngài thọ đại giới 
tại giới đàn chùa Bảo Sơn- Tuy An do HT Vạn Ân làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1945, ngài làm chủ tịch PG Cứu quốc huyện 
Đồng Xuân. Năm 1956-1963, ngài giữ chức Hội trưởng hội PG 
Tăng già huyện Tuy An. Năm 1957, ngài trụ trì chùa Bảo Sơn- Tuy 
An. Năm 1968, ngải vào Nam khai sơn chùa Từ Phong ở Thủ 
Thiêm- Thủ Đức. Năm 1982, GHPGVN thành lập, ngài được cử 
trụ trì chùa Bảo Tịnh- Tuy Hòa kiêm Chánh đại diện PG Huyện 
Tuy An, cuối đời ngài về trụ trì chùa Cảnh Phước- Tuy An và viên 
tịch ngày 24 tháng 4 năm Giáp Tuất (30-05-1994) thọ 79 năm, 47 
hạ lạp, nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Thích Thanh Ninh, Thượng tọa, sinh năm 1953, NNC Phật học, 
sử học Phật giáo, dịch giả, tác gia, thế danh Trần Văn Ninh, trú xứ 
chùa Quán Sứ-Hà Nội, tác phẩm: Từ điển Phật học Hán Việt (Thư 
ký công trình)- Nxb Khoa học Xã hội, 1992; 7; hiên tăng truyện ký, 
(Đồngtácgiả), NxbTôn giáo, 2010. Phát giáo chính tín (đồng dịch 
giả), Nxb Văn hoá Thông tin, 1992, nguyên quán Nghĩa Hưng- 
Nam Định, trú quán Hà Nội - eo Nguyễn Đại Đông -Hà Nội 


354 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


O 


- Thẩm Oánh (1916 -1996), nhạc sĩ, Cư sĩ, tên thật Thâm Ngọc 
Oánh, 18 tuôi ông bắt đầu dạy nhạc ở các trường tại Hà Nội. Năm 
1945, ông thành lập đài phát thanh Hà Nội. Năm 1954, di cư vào 
Nam và làm Giám đốc trường Ca vũ nhạc phố thông Sài Gòn. Ông 
còn giữ chức Phó hội trưởng Việt Nam Nhạc Hội và chù bút nguyệt 
san Việt Nhạc. Ông sáng tác một số ca khúc PG nổi tiếng. Năm 
1959, trong Kỷ yếu Đại hội PG toàn quốc kỳ II, ông có bài nhạc 
Mừng Phật giáo thống nhất. Năm 1991, ông cùng gia đình định cư 
sang Hoa kỳ và mất năm 1996, thọ 80 tuôi, nguyên quán Hà Nội, 
trú quán Hoa kỳ. 


- Trần Hoàng Oanh, sinh năm 1957, Phật tử, pháp danh Diệu 
Châu, Cử nhân ngoại ngữ, giảng viên Anh văn Phật học tại Học 
viện PGVN và Trung tâm Nghiên cứu PGVN tại chùa Xá Lợi, tác 
phẩm: Engglich For Buddhism (đông tác giả) Ban Giáo dục Tăng 
ni Trung ương ấn hành, nxb Phương Đông 2016, nguyên quán Cần 
Thơ, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Út Trà Ôn (1919 -2001), Cư sĩ, Nghệ sĩ nhân dân, thể hiện nhiều 


bài ca cổ nhạc PG bất hủ, Cố vấn Ban văn nghệ Thành hội PG TP 
Hồ Chí Minh, nguyên quán Vĩnh Long, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


P 


- Lê Cao Phan (1923 -2014), Cư sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, điêu khắc 1a, 
tinh thông ngoại ngữ Anh-Pháp, huynh trưởng GĐPT. Ông pháp 


355 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


danh Quảng Hội,Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên 
Huế kiêm Ủy viên Văn nghệ Ban hướng dẫn GĐPT Trung Phần. 
Về âm nhạc, vào tháng 5-1951, nhân đại hội lịch sử PG Bắc Trung 
Nam họp tại chùa Từ Đàm, ông đã sáng tác ca khúc Phật Giáo Việt 
Nam đề chào mừng. Ca khúc này được PGVN sử dụng làm Đạo ca 
chính thức cho các Giáo hội trải qua nhiều thời kỳ. Về lĩnh vực hội 
họa, từ năm 1962-1975, ông đã mở bốn phòng triển lãm về tranh 
sơn dầu. Về điêu khắc, đặc biệt ông tạc tượng bán thân Bồ tát 
Quảng Đức tự thiêu trong pháp nạn 1963. Về dịch thuật, ông đã 
soạn dịch Truyện Kiều ra tiếng Anh và tiếng Pháp, hai dịch phẩm 
này đều được tô chức UNESCO tải trợ và đưa vào bô fác phẩm 
tiêu biểu. Ngoài ra, ông còn chuyên ngữ truyện Kiều sang thơ văn 
vần chữ Hán và Quốc tế ngữ Esperanto, tác phẩm: 7ruyện Kiểu 
nhiều ngôn ngữ, Úc Trai thi tập Anh - Pháp ngữ, Ca khúc Phật 
giáo Việt Nam ; Huyền Trang ca ; Đồng ca kết đoàn ; Vườn xanh... 
và các ca khúc sinh hoạt GĐPT, ông mắt ngày mông 2 tháng Chạp 
năm Quý Ty (02-01-2014), nguyên quán Triệu Phong-Quảng Trị, 
trú quán TP. Hồ Chí Minh - eo trang nhà 
www.øiadinhphaftuvietnam.org 


- Thích Chơn Phát (1931 -2016), Hòa thượng, Trưởng lão, pháp 
danh Chơn Phát, pháp tự Đạo Dũng, pháp hiệu Long Tông (Tôn), 
đời 40 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Nguyễn Nghĩ, sinh ngày 13 tháng 10 năm Tân Mùi (1931) tại 
làng Kim Bồng, xã Cẩm Kim, Hội An. Xuất gia với Hòa thượng 
Phổ Thoại tại Long Tuyền, tham học tại tổ đình Chúc Thánh, 
Phước Lâm; học Tăng PHĐ Nam Việt, Giáo thọ PHĐ Giác Sanh. 
Trụ trì chùa Long Tuyền từ năm 1962, Trị sự trưởng GHTG Quảng 
Nam năm 1962. Một trong Tứ Trụ Quảng Nam trong phong trào 
tranh đấu Phật giáo năm 1963 tại Quảng Nam. Đốc học trường Bồ 
Đề Hội An, Chủ trương lập PHV Long Tuyển năm 1972 để đào tạo 
Tăng tài. Ngài tính nghiêm giới luật, chú trọng việc giảng dạy. Sau 
năm 1975, ngài đóng cửa ấn tu, miên mật hành trì pháp môn Tịnh 
độ. Ngài nhẹ nhàng xả báo thân vào ngày 22 tháng 4 năm Bính 


356 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thân (2016), thọ 86 tuổi. Đệ tử có các vị thành danh như: Cố 
HT.Thích Như Luận; Cố HT.Thích Như Nhiệm; Có HT.Thích Giải 
Trọng, HT.Thích Như Phẩm...nguyên quán trú quán Quảng Nam - 
theo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Minh Phát (1956 -1995), Thượng tọa, tác gia, nhà thơ, thế 
danh Lê Nhựt Nguyên, xuất gia năm 1964 với HT Thiện Hòa- chùa 
Ấn Quang, pháp danh Nguyên Đức, pháp hiệu Minh Phát. Năm 
1975, thọ đại giới tại giới đàn chùa Pháp Giới- Cầu Tre do HT 
Hành Trụ làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1976, Thượng tọa giữ 
chức Phó Tổng Quản sự kiêm Tri Khố tổ đình Án Quang. Năm 
1877, Thượng tọa nhận trụ trì chùa Viên Giác- Tân Bình. Năm 
1978 , Thượng tọa được cử giữ chức Phó Giám đốc Đại Tòng 
Lâm- Bà Rịa. Cùng năm, Thượng tọa khai sơn chùa Viên Dung- 
Thủ Đức. Năm 1992, Thượng tọa nhận trụ trì thêm chùa Gò 
(Phụng Sơn Tự)- quận 11. Thầy có công đức rất lớn trong việc tài 
trợ xây dựng các ngôi chùa và làm từ thiện xã hội khắp cả nước. 
Tác phẩm: Đời sống đức Điễu Ngự ; Xuân Vô Năng Thắng ; Giai 
thoại nhà Thiên ; Các nghỉ thức tụng niệm và Chúc Tán ; Khoa 
cúng tổ Kiều Đàm Di Mẫu ; Tu chỉnh Giới Đàn Ni ; Các tập thi 
phú... Thượng tọa xả báo thân ngày 2l tháng 3 năm Bính Tý (08- 
05-1996) hưởng 4l năm, 2l mùa an cư, nguyên quán trú quán TP 
Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Chánh Pháp (1913 -1985), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 43, đệ tử HT Tịnh Khiết-chùa Tường Vân Huế, 
pháp danh Tâm Quang, pháp tự Chánh Pháp, thế danh Nguyễn 
Hữu Trùng. Năm 1948, ngài được bố nhiệm trụ trì chùa Phổ 
Quang-Huế. Năm 1973, ngài kế thế quản trị tổ đình Tường Vân. 
Năm 1982, ngài được cung thỉnh làm thành viên Chứng minh 
GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Chơn Pháp (1867 -1932), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 40, đệ tử ngài Ấn Thanh-Chí Thành-chùa Linh 


357 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ứng-Quảng Nam, pháp danh Chơn Pháp, pháp tự Đạo Diệu, pháp 
hiệu Phước Trí, khai sơn chùa An Hội-Huế, trụ trì chùa Linh Ứng- 
Quảng Nam, trụ trì chùa Mỹ Khê-Quảng Nam, nguyên quán trú 
quán Quảng Nam - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bồi hữu 
công PGŒ Thuận Hóa 


- Thích Diệu Pháp (18852 -1959), Hòa thượng, thế danh Lê Viễn, 
xuất gia với Quốc sư Phước Huệ- chùa Thập Tháp, pháp danh 
Không Đàm, pháp hiệu Diệu Pháp. Năm 1900, ngài vào Nam tu 
học tại chùa Linh Tuyền- Cầu Ngang- Trà Vinh. Năm 1905, ngài 
sang học đạo với tổ Khánh Hòa ở chùa Tuyên Linh- Bến Tre. Năm 
1911, ngài nhận chùa Long Bình ở Trà Vinh và trùng hưng đổi tên 
thành chùa Long Khánh. Năm 1931, là hội viên sáng lập hội Nam 
kỳ Nghiên cứu Phật học và năm 1934 là Phó tông lý hội Lưỡng 
Xuyên Phật học. Ngài xả báo thân ngày 28 tháng 6 năm Kỷ Hợi 
(1959), thọ 77 tuổi đời, 57 tuổi đạo, bảo tháp xây ở vườn chùa 
Long Khánh, nguyên quán Bình Định, trú quán Trà Vĩnh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Đắc Pháp (1938 -2012), Hòa thượng, thiền sư, thế danh 
Thái Hồng Điệp, xuất gia năm 1958 với HT Thích Thanh Từ- chùa 
Phước Hòa- Trà Vinh, được pháp danh Đắc Pháp. Năm 1962, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn chùa Ấn Quang- Sài Gòn. Năm 1966, ngài 
vào học tại PHV Huệ Nghiêm. Năm 1968, ngài được cử làm Giám 
học PHV Huệ Nghiêm. Năm 1970, ngài ra Vũng Tàu tham học 
khóa thiền đầu tiên tổ chức trong 3 năm. Thời gian này, ngài đã 
phụ giúp bổn sư dịch một số tác phẩm thiền, trong đó có hai tác 
phẩm của ngài: Chơn tâm trực thuyết ; Tu Tâm Quyết... Năm 1975, 
ngài trở về chùa Sơn Thắng- Vĩnh Long tu tập và hoằng pháp. 
Năm 1981, ngài được cử làm Thành viên HĐTS GHPGVN. Năm 
1983, ngài là Phó BTS Thường trực PG tỉnh Vĩnh Long và Phó 
chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Long suốt 3 nhiệm kỳ. Năm 1990, 
trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long được thành lập, do ngài 
làm hiệu trưởng. Ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng Chạp năm 


358 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nhâm Thìn (18-01-2013) thọ 75 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Vĩnh Long - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3. 


- Thích Hiển Pháp, Hòa thượng, Nhân sĩ trí thức yêu nước, thế 
danh Trần Như Ngọc, sinh 01-01-1933. Nguyên trụ trì rất nhiều cơ 
sở Tự viện PG. Năm 1963, ngài tham gia phong trào đấu tranh của 
Phật giáo ở miền Nam đòi tự do, bình đẳng tôn giáo, ủng hộ phong 
trào đấu tranh của PG ở nội đô Sài Gòn, ngày 22-9-1973, HT làm 
Chủ tịch Mặt trận Nhân dân Cứu đói, ra mắt tại Niệm Phật đường 
Quảng Hương- Quận Nhất. Năm 1976, Ngài là Đại biểu Quốc hội 
khóa đầu tiên sau giải phóng, khóa VI, nhiệm kỳ 1976-1981, đảm 
nhiệm Uỷ viên Ủy ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội. Ngài 
được tín nhiệm và được tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khoá: VI, XI. 
Đầu xuân Canh Thân 1980, Ban Vận động Thống nhất Phật giáo 
VN được thành lập, Ngài giữ chức Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật 
giáo yêu nước TP Hồ Chí Minh tham gia Ban vận động hiệp 
thương Đại hội đại biểu Thống nhất PGVN. Năm 1981, ngài giữ 
chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam. Năm 2013, ngài được tấn phong Phó pháp 
chủ GHPGVN, là viện chủ chùa Hưng Phước- Quận 3-TP Hồ Chí 
Minh, nguyên quán Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí Minh - /heo 
Thích Vân Phong sưu khảo 


- Thích Huệ Pháp (1871 -1927), Hòa thượng, ngài họ Định, năm 
1886 xuất gia với HT Cương Kỷ- chùa Từ Hiếu, được pháp danh 
Thanh Tú, pháp tự Phong Nhiêu, pháp hiệu Huệ Pháp. Năm 1896, 
ngài được bốn sư cho trụ trì chùa Thiên Hưng- Huế. Năm 1910, 
ngài được cung thỉnh vào Quảng Nam khai đại giới đàn chùa Phúc 
Lâm, ngải làm Đệ tam tôn chứng trong giới đản này. Năm 1926, 
ngài được phong Tăng cang chùa sắc tứ Thiên Hưng và chùa Diệu 
Đề- Huế, Ngài xả báo thân ngày mồng Một tháng Giêng năm Đinh 
Mão, thọ 56 tuôi, 33 hạ lạp, bảo tháp dựng nơi chùa Từ Hiếu, 
nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Huệ Pháp (1891 -1946), Hòa thượng, pháp danh Hồng 
Phó, thế danh Võ Văn Phó. Năm 1904, tự xuất gia tầm sư học đạo, 


359 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ngài qua Nam Vang, rồi Ai Lao và đến Thái Lan. Sau 2 năm tu học 
thu thập được tính hoa của PG Nam Tông, năm 1906 ngài trở lại 
Ai Lao học đạo với sư tô Như Tâm, là vị sư người Việt lỗi lạc về 
Nho học, Tây học và Y lý, phong thủy cũng như yếu lý Đại thừa 
PG. Sau sư tô về Việt Nam khai sơn chùa Định Long ở Núi Sam- 
Châu Đốc. Tại Ai Lao, ngài được tín đồ cúng dường xây dựng một 
ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở đây, ngôi chùa lấy tên tỉnh 
(Sanvanakhet). Nhờ tài bốc thuốc cứu người, dân bản xứ hết lòng 
khen ngợi, gọi ngài là Phật sống cứu độ chúng sanh. Năm 1913, do 
danh tiếng đó, Toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ là Pasquere 
cùng khâm sứ Lào và Cao Miên đã thỉnh ngài sang nước Cao Miên 
trị bệnh cho Hoàng Thái Hậu, xem ngài như thánh y và nổi tiếng là 
danh tăng 3 nước Việt Miên Lào. Năm 1914 ngài trở về Việt Nam, 
được tổ Như Tâm phú pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 40, pháp 
danh Hồng Phó, pháp hiệu Huệ Pháp. Năm 1925 ngài khai sơn và 
trụ trì chùa Long Khánh- Châu Đốc. Ngày 7.3.1937, hội NKNCPH 
đại hội thường niên đã thỉnh HT làm Chánh hội trưởng, nguyên 
quán trú quán Châu Đốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Huệ Pháp (1887 -1975), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Lộ, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 40, xuất gia năm 1909 với HT 
Hoằng Thanh- chùa Cảnh Tiên, pháp danh Chơn Phước, pháp tự 
Đạo Thông và tu học tại tổ đình Thiên Ấn- Thạch Sơn. Năm 1918, 
ngài khai sơn chùa Minh Tịnh ở Tuy Phước- Bình Định. Năm 
1944, ngài được phong Tăng cang và biển ngạch Sắc tứ chùa 
Minh Tịnh. Năm 1945, ngài là Chủ tịch hội PG Cứu quốc tỉnh 
Bình Định. Năm 1957, ngài làm Đàn đầu truyền giới tại giới đàn 
chùa Nghĩa Phương- Nha Trang. Năm 1959, ngài được thỉnh làm 
Chứng minh đạo sư Giáo hội PŒ Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật 
tử Trung phần. Năm 1962, ngài là Đàn đầu truyền giới tại giới đàn 
chùa Minh Tịnh. ngài xả báo thân ngày 11 tháng II năm Ất Mão 
(1975), thọ §9 năm, 65 hạ lạp, tháp lập ở khuôn viên chùa Minh 
Tịnh, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Bịnh Định - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


360 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Thiện Pháp, Hòa thượng, sinh năm 1947, đệ tử HT Minh 
Tâm-chùa Trùng Khánh, Ninh Thuận, pháp danh Trừng Hiệp, pháp 
tự Hoàng Lý, pháp hiệu Thiện Pháp, học tăng PHV Huệ Nghiêm, 
Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN kiêm Trưởng ban Tăng sự TW 
GHPGVN, trụ trì chùa Phước Thành- Bình Thạnh, nguyên quán 
Ninh Thuận, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Vạn Pháp (1884 -1945), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, xuất gia với HT Chơn Trí Phước Đạt- chùa Phú Sơn, 
pháp danh Như Chương, pháp tự Giải Nghĩa, pháp hiệu Vạn Pháp. 
Năm 1906, ngài thọ đại giới tại tổ đình Từ Quang do HT Chơn 
Tâm Pháp Tạng- chùa Phước Sơn làn Đàn đầu truyền giới. Năm 
1927, ngài Vạn Pháp và Vạn Ân vào làm giáo thọ Ni viện ở Bạc 
Liêu do HT Khánh Anh làm đốc giáo. Năm 1935, ngài cùng chư 
tôn túc sáng lập PHĐ Phú Yên, đặt tại chùa Bửu Lâm, ngài là Luật 
sư của trường. Năm 1939, ngài vào Nam làn thứ 2, giảng kinh ở 
PHĐ Vạn An- Sa Đéc và chùa Kim Sơn- Bến Tre. Năm 1941, ngài 
kế thế trụ trì chùa Kim Quang- Tuy Hòa. Năm 1943, ngài làm 
Tổng trị sự Sơn môn Phú Yên. Ngài viên tịch ngày mồng 5 tháng 
Giêng năm Ất Dậu (1945) thọ 65 năm, 40 tuôi đạo, tháp lập tại 
chùa Kim Quang, nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Chơn Phát (1931 -2016), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Nghi, xuất gia năm 1938 với HT Phổ Thoại- chùa Long Tuyển- 
Hội An, pháp danh Chơn Phát. Năm 1949, ngài nhập chúng tu học 
tại chùa Phước Lâm do HT Đương Như làm trụ trì và được đề cử 
làm Tri sự chăm lo việc chúng. Năm Canh Dần (1950) ngài về lại 
chùa Long Tuyên được bổn sư truyền giới Sa đi và ban pháp tự là 
Đạo Dũng. Năm Tân Mão (1951) ngài được bổn sư cho nhập 
chúng tu học tại chùa Chúc Thánh dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng 
Tăng Cang Thích Thiện Quả. Đầu năm Giáp Ngọ (1954), ngài về 
lại Long Tuyền hầu Thầy và được bốn sư phú pháp hiệu là Long 
Tôn. Ngày mông 9 tháng 4 năm Giáp Ngọ (1954), bồn sư viên tịch. 
Sau khi tang lễ viên mãn, HT Tăng Cang Thiện Quả đã cử ngài 
làm Tự trưởng chùa Long Tuyền. Tuy nhiên vì muốn thăng tiến 


361 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trong việc tu học, ngài đã thỉnh HT Đương Như về trụ trì chùa 
Long Tuyền, còn ngài thì vào miền Nam tu học. Tháng 4 năm Ất 
Mùi (1955) ngài vào Nam tu học, trú tại chùa Hưng Long (Sài 
Gòn) và được HT Trí Hữu đỡ đầu vào học PHĐ Nam Việt- chùa 
Ấn Quang (Chợ Lớn). Năm Bính Thân (1957), ngài thọ Cụ túc giới 
tại giới đàn chùa Hải Đức- Nha Trang do HT Thích Giác Nhiên 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm Canh Tý (1960) sau khi tốt nghiệp 
PHĐ Nam Việt, ngài được cử làm Kiểm khán và Giáo thọ PHV 
Giác Sanh (chi nhánh PHĐ Nam Việt). Đồng thời, tham gia vào 
ban Giảng sư của Hội Phật học Nam Việt đi giảng dạy tại các chùa 
như Vạn Thọ, Giác Nguyên, Phố Quang... và mở các khóa Giáo lý 
cho các cư sĩ tại gia cũng như thành lập các Miệm Phật Đường tại 
ngã tư Bảy Hiền và Phú Thọ Hòa, quy tụ Phật tử người Quảng 
Nam vào lập nghiệp miền Nam tu học. Năm Tân Sửu (1961) đề 
đầy đủ giới pháp trước khi về quê hương hành đạo, ngài đã thọ Bồ 
tát giới tại chùa Ấn Quang do HT Khánh Anh làm Đàn đầu. Tháng 
3 năm Nhâm Dần (1962), ngài trở về chùa Long Tuyền. Lúc này 
HT Đương Như đã già yếu nên giao việc trụ trì để ngài tiếp tục 
gánh vác phật sự. Năm này, ngài được mời giữ chức Trị sự phó 
Giáo hội Tăng già Quảng Nam, kiêm Giảng sư của Tỉnh hội. 
Tháng 3 năm Quý Mão (1963), ngài được mời giữ chức vụ Trị sự 
Trưởng Giáo hội Tăng già Quảng Nam. Cùng năm, Phật giáo rơi 
vào pháp nạn, ngài là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo 
Quảng Nam tranh đấu cho sự trường tồn của Chánh pháp. Năm 
Giáp Thìn (1964) GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam thành lập, ngài 
được cử giữ chức vụ Đặc ủy Tăng sự qua các nhiệm kỳ. Năm Ất 
Ty (1965), trường Trung học Bồ Đề Hội An thành lập, ngài giữ 
chức Giám đốc của trường. Năm Bính Ngọ (1966), ngài đảm nhận 
chức vụ Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam. Năm 
Canh Tuất (1970) ngài xin phép Tổng vụ Giáo dục mở Phật học 
Viện tại chùa Long Tuyên, được Tổng vụ cho phép và bổ nhiệm 
ngài chức vụ Giám viện Phật Học Viện. Năm 1972, trường mở lớp 
Trung đẳng chính quy đã quy tụ học Tăng các tỉnh miền Trung 
theo học gần 50 vị. Sau năm 1975, ngài nghỉ tất cả các chức vụ của 
Giáo hội và lui về tu niệm. Năm Ất Sửu (1985) ngài khai giới đàn 
truyền Cụ túc tại chùa Long Tuyền và được cung thỉnh làm Đàn 
đầu Hòa thượng. Ngài biên soạn và dịch một số tác phẩm: -LÙịch sử 
Phát giáo Việt Nam ; -Danh Tăng Tự viện Phật giáo Quảng Nam ; 


362 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


-Chùa Long Tì uyên xưa và nay ; - Tháp đại đệ tử Phật (dịch) ; -Đại 
cương ý nghĩa kinh Địa Tạng (dịch) ; -Tứ đại và tứ đại chủng 
(dịch). Năm 1997, GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, Hòa 
thượng được cung thỉnh làm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh Quảng Nam. Nhiệm kỳ IV (2002-2007) ngài được cung thỉnh 
vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Ngài thị tịch ngày 22 tháng 
4 năm Bính Thân (2016), thọ 86 tuổi và 60 hạ lạp. nguyên quán trú 
qun Hội An Quảng Nam - (heo trang nhà 
wwwpphafgiaoquangnam. vn 


- Thích Hạnh Phát (1929 -1989), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 42, thế danh Huỳnh Văn Thiết, xuất gia năm 1936 lúc 7 
tuổi ờ chùa làng- An Chấn- Tuy An. Năm 1940, ngài vào Ninh 
Hòa tu học và y chỉ với HT Huyền Châu, pháp danh Thị Tấn, pháp 
tự Hạnh Phát. Năm 1950, ngài thọ Sa di tại tổ đình Thiên Bửu- 
Ninh Hòa do HT Phước Huệ- chùa Hải Đức- Nha Trang làm Đàn 
đầu truyền giới. Năm 1957, ngài thọ đại giới tại giới đàn PHV Hải 
Đức Nha Trang do HT Giác Nhiên làm Đàn đầu truyền giới. Ngài 
cũng là Học tăng khóa đầu tiên PHV Trung Phần Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1956-1962, ngài đản nhận trụ trì kiêm Chánh hội 
trưởng Chi hội PG Vạn Ninh. Năm 1956, ngài đồng sáng lập 
GĐPT Vạn Ninh và làm Có vẫn giáo hạnh. Năm 1962, ngài thành 
lập khuôn hội Phước Sơn ở Đại Lãnh và khuôn hội Khải Lương 
ngoài hải đảo Khánh Hòa. Năm 1963, ngài được giáo hội cử lên 
Pleiku bổ sung nhân sự cho Tỉnh hội PG tại đây. Năm 1964, ngài 
về trụ trì chùa Phố Hiền- Cam Ranh và là Chánh đại diện 
GHPGVNTN Cam Ranh. Tại đây ngài đã khai sơn chùa Tây 
Thiên- Cam Phước và chùa Bình Tịnh- Cam Bình. Ngài còn giữ 
chức Trưởng BHD GĐPT Cam Ranh nhiều năm. Năm 1966, ngài 
khai sơn chùa Vạn Hạnh tại núi Một- thị xã Cam Ranh. Năm 1967- 
1968, ngài đảm nhận Đặc ủy Tăng sư PG Cam Ranh. Năm 1977, 
ngài được Giáo hội giao quyền xử lý Chánh đại diện PG Cam 
Ranh. Năm 1978, ngài bị đi an trí một năm. Năm 1979, ngài về trú 
xứ chùa Vạn Hạnh chuyên tâm tu niệm. Ngài xả báo thân ngày 16 
tháng 2 năm Kỷ Ty (23-03-1989) thọ 61 năm, 32 hạ lạp, tháp lập 
tại khuôn viên chùa Vạn Hạnh, nguyên quán Tuy An- Phú Yên, trú 
quán Cam Ranh- Khánh Hòa - /heo Lê Tự Chỉ biên khảo 


363 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Huệ Phát (1921 -1990), thế danh Huỳnh Quang Sung, 
pháp danh Chân Sung, sinh quán làng Tân Phú Đông, xã Tân Vĩnh 
Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Âu niên xuất gia, cầu pháp với Trưởng lão 
HT Luật sư Thích Chánh Quả- tổ đình Kim Huê, ngài thọ Cụ túc 
giới tại tổ đình Kim Huê, với tam vị Giới sư: HT Luật sư Thích 
Chánh Quả làm Đàn đầu Hòa thượng, HT Thích Huệ Hòa làm Yết 
Ma A Xà Lê, HT Thích Từ Nhơn làm Giáo thọ A xà lê. Năm Định 
Dậu 1957, ngài tham dự khoá Huấn luyện trụ trì “Như Lai Sứ Giả” 
đầu tiên tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn do Œ/áo Hội Tăng Già Nam 
Việt tô chức. Năm Mậu Tuất 1958, khoá Như Lai Sứ Giả hoàn 
mãn, ngài được chư tôn đức lãnh đạo bố nhiệm trụ trì chùa Tân 
Uyên- thành phố Biên Hoà- tỉnh Biên Hòa. Năm Canh Tý 1960, 
trong lúc đang nhận lãnh trách nhiệm trụ trì chùa Tân Uyên, Ngài 
được quý ngài Vạn Đức-Thích Trí Tịnh và Thích Huệ Hưng gọi về 
g1ao trách vụ trụ trì chùa Kim Huê- Sa Đéc cùng với HT Thiện An 
làm Tri Sự, HT Thiện Tâm làm Thư ký chung lo xây dựng và phát 
triển tổ đình. Năm 1982, ngài là Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo 
Đồng Tháp Ngoài những công đức đóng góp cho Sơn môn tổ đình, 
cho Phật giáo Đồng Tháp, ngài chuyên trì tịnh giới, tụng kinh Pháp 
Hoa và ứng dụng Lục Tự Di Đà làm lẽ sống đạo. Ngài niệm Phật 
thật miên mật và chí thành cho đến giờ phút xả báo an tường, viên 
tịch vào ngày 29 tháng 10 năm Canh Ngọ (1990). Nguyên quán, 
trú quán Sa Đéc- Đồng Tháp - ứheo Thích Vân Phong biên khảo 


- Đào Thị Yến Phi, Phật tử, sinh năm 1948, thánh tử đạo, pháp 
danh Nguyên Thường, tự Diệu Mai, gia nhập GĐPT Linh Thứu 
năm 1958, tham dự trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyên năm 
1964, sinh hoạt với GĐPT Chánh Quang, tự thiêu ngày 26 tháng I 
năm 1965 trước tòa hành chánh tỉnh Khánh Hòa trong lúc tăng mi 
đang tuyệt thực phản đối chính phủ Trần Văn Hương đàn áp PG, 
sự hy sinh của Phật tử Yến Phi thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng bắt 
khuất cường quyền của PG, nguyên quán Hà Đông, trú quán Nha 
Trang - fheo trang nhà wWW.giacngo,vn 

- Thích Tắc Phi, Hòa thượng, sơn môn Thiên Thai Giáo Quán 


Tông, tục danh Cao Tâm Giới, sinh năm 1957, NNC sử học PG, 
trụ trì chùa Pháp Đàn- Bên Lức- Long An, trụ trì tô đình Tôn 


364 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thạnh- huyện Cần Giuộc- tỉnh Long An, sinh quán trú quán Long 
An. 


Pho 


- Thích Bích Phong (1901 -1968), Hòa thượng, giảng sư, thị sĩ, 
tác gia, xuất gia với HT Ngộ Tánh-Phước Huệ, chùa Kim Quang- 
Huế, pháp danh Chân Đạo, pháp tự Chánh Thống, pháp hiệu Bích 
Phong, dòng Lâm Tế Thập Tháp đời 40, thường gọi là Đại sư Chân 
Đạo Chánh Thống. Năm 1932, giảng sư hội An Nam Phật học, học 
tăng lớp đại học Phật giáo đầu tiên tại chùa Tây Thiên, trú xứ chùa 
Quy Thiện-Huế, nguyên quán Triệu Phong-Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Lê Mạnh Thát - Chân Đạo Chánh Tì hồng 
toàn tập 


- Thích Giác Phong, (1894 -1954), Hòa thượng, nhà Nho, tình 
thông chữ Pháp, trước khi ra làm quan là đệ tử quy y của HT Tâm 
Khoan, ngài vân du sang Nhật, Trung Hoa để nghiên cứu giáo lý 
và tình hình chắn hưng PG trên thế giới. Về nước ngài từ quan xuất 
gia, lập chùa Giác Phong ở Quảng Trị nên có biệt hiệu là G/ác 
Phong, ngài đắc pháp với Hòa thượng Hải Đức-Phước Huệ nên có 
pháp hiệu Bích Không. Khi phong trào chấn hưng lên cao, ngài là 
thành viên sáng lập hội Đà Thành Phật học- Đà Nẵng, xuất bản tạp 
chí Tam Bảo. Thời gian ở Đà Nẵng ngài được triều đình sắc phong 
trụ trì chùa Sắc tứ Phổ Thiên. Sau đó, ngài vào Nha Trang trùng 
hưng tái thiết chùa Hải Đức. Thời gian ở Khánh Hòa, ngài làm Cố 
vẫn tối cao cho giáo hội, về sau được di chúc nhận lãnh chùa Hải 
Dức, dời lên núi Trại Thủy, mở tòng lâm tu học, sau này là trường 
Cao đăng Phật học Trung phần. Năm 1946, ngài về Huế được giáo 
hội cử làm giám đốc Phật học viện Báo Quốc- Huế, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Nha Trang, Nghệ An - xem thêm ở Danh Tăng 


365 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
Việt Nam tập 1 


- Hoang Phong, Cư sĩ, dịch giả, NNC Phật học, ông sống và làm 
việc tại Pháp, tác phẩm: Phật giáo và người phụ nữ. Một nghịch lý 
hay sự mâu thuẫn? ; Bồ thí thiêng liêng và Bồ thí phàm tục trong 
PG Theravada ; Tâm thức là vị Lương y tốt nhất ; Tọa thiển và 
việc chữa bệnh ; Lời di huấn của đức Phật và sự tôn vong của 
Giáo huấn PG ; Các câu chuyện ám hại đức Phật ; Kinh nghiệm 
trên Hy Mã Lạp Sơn ; Đạo pháp của đức Phát có phải là tôn giáo? 
; Bồ tát đạo hay tám tiết thơ giúp tập luyện tâm thức ; Đức Dalai 
Lam trả lời phỏng vẫn của tuân báo Pháp Le Point ; Nguồn gốc và 
ÿ nghĩa của chiếc áo cà sa ; Tìm hiểu về đại học Na Lan Đà ; Đại 
học Na Lan Đà đang hồi sinh từ đồng tro tàn ; Câu chuyện về 
Barriaam và Joasaph hay một sự trùng hợp lạ lùng giữa các tôn 
giáo ; Vì sao Phật giáo lại mang tính hiện đại ; Từ bi trong đạo 
Phát là gì? ; Logic học trong Phát giáo ; Đại đức Hui Li: "Một 
trong những bài học đâu tiên trong PG là Vô Thường", nguyên 
quán Kiên Giang, trú quán Pháp quốc - /heo trang nhà 
www.daophafngaynay.com.Vn 


- Thích Thanh Phong, Thượng tọa, sinh năm 1968, sơn môn tô 
đình Vĩnh Nghiêm, đệ tử HT Thanh Tứ-chùa Quán Sứ-Hà Nội. Ủy 
viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Kinh tế Tài 
chính TW, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm-quận Ba, nguyên quán 
Hưng Yên, trú quán TP Hỗ Chí Minh. 


- Như Nhãn Từ Phong (1564-1938), Hòa thượng, thế danh 
Nguyễn Văn Tường, dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 39, đệ tử HT 
Minh Đạt- chùa Từ Lâm- Tây Ninh, sau cầu pháp với HT Hoằng 
Ân-Minh Khiêm, được pháp danh Như Nhãn, pháp hiệu Từ Phong. 
Năm 1914, Ngài sáng lập ngôi Thiền Lâm tự (chùa Gò Kén), Tây 
Ninh và khánh thành năm 1926. Ngài nhận ngôi chùa Giác Sơn- 
Chợ Lớn trụ trì và đổi hiệu là chùa Giác Hải. Năm 1909, nhân 
trường Hương tại chùa Long Quang-Vĩnh Long, ngài được thỉnh 
làm Pháp sư, nhân đó Hòa thượng đã dịch bộ Quy Nguyên Trực 
Cñỉ ra chữ Nôm và viết bài Khải cáo phát mình văn, soạn bộ Tông 


366 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


cảnh yếu ngữ lục. Năm 1931, ngài được cung thỉnh làm Chánh hội 
trưởng hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Khi tô Khánh Hòa và 
các Hòa thượng rút khỏi hội HNKNCPH, về Trà Vinh lập hội 
Lưỡng Xuyên Phát học, ngài được cung thỉnh làm Chứng mình đạo 
sw của hội, Hòa thượng nguyên quán Gia Định, trú quán Chợ Lớn, 
Tây Ninh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 


- Thích Từ Phong (1946 -2004), Thượng tọa, tác gia, bút hiệu Bảo 
Thu, Trần Thủy Xuân, thế danh Trần Viết Liễu, xuất gia tổ đình 
Tây Thiên với HT Thiện Hỷ, pháp danh Nguyên Hoàng, pháp tự 
Từ Phong. Năm 1968, trụ trì tịnh xá Lộc Uyên-Ban Mê Thuột. 
Năm 1969 về Huế trụ trì chùa Thiên Hương. Năm 1989, Phó ban 
điều hành Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế, Ùy viên Hoằng pháp PG 
Thừa Thiên Huế. Là một nhà thơ, một y SĨ, thầy đã đem hết tâm 
huyết cống hiến cho đời cho đạo, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Thuyết Phong, Giáo sư tiến sĩ âm nhạc, Giám Đốc 
Thường Trú cho Viện Trao Đối Giáo Dục Quốc Tế của Hoa Kỳ, 
đặc trách về Việt Nam, người đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. 
Năm 1997, tại Nhà Trắng, GS.TS Nguyễn Thuyết Phong là người 
trẻ tuổi nhất trong 11 nghệ sỹ của nước Mỹ được tôn vinh là di sản 
quốc gia Hoa Kỳ. Ông là người Việt Nam thứ hai, sau giáo sư Trần 
Văn Khê, được ghi tên và tiểu sử vào cuốn sách danh tiếng này 
cùng với những bậc thầy về âm nhạc thế giới như Shubert, 
Bethoven... Người am hiểu tường tận về nghệ thuật nhạc lễ Phật 
giáo Việt Nam. Cho đến nay, bộ sưu tập âm nhạc truyền thống 
Việt Nam của GS.TS Nguyễn Thuyết Phong có thê được coi là lớn 
nhất ở nước ngoài. Những tài liệu âm nhạc của ông được lưu trữ 
tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và Đại học New York. Nhiều bài 
viết về Nghệ thuật văn hóa Âm nhạc PGVN trong đó có bài “Tìm 
Về Bản Sắc Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam”. Nguyên quán Vĩnh 
Long, trú quán Hoa Kỳ - fheo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Vân Phong, Thượng tọa, sinh năm Quý Mão (khai sinh 


1964), thế danh Lê Văn Phước, pháp danh Lệ Hưng, bút hiệu Vân 
Tuyên, 6 tuôi xuât gia với lão HT Thích Thiên Chí, chùa Phước 


367 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ân, Lấp Vò, 13 tuổi y chỉ với lão HT Thích Vĩnh Đạt, chùa Phước 
Hưng, Sa Đéc, sau đó, tham học với chư tôn đức Luật sư Thích 
Huệ Hưng, Thiền sư Thích Thanh Từ, cầu pháp với lão Thiền sư 
Duy Lực, được ban pháp hiệu Truyền Phước, dòng Thiền Tảo 
Động, nguyên Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Thủ Quỹ 
trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, NNC lịch sử PG miền 
Nam, NNC lịch sử PG Hàn Quốc, cùng với Giáo sư Phan Huy Lê 
phát hiện và bổ chính cho quyền sách chào mừng Ngàn năm Thăng 
Long (2010) “Hoàng Thúc Lý Long Tường-tiểu thuyết lịch sử”, 
cộng tác viên công trình Danh Tăng PGVN tập 1,2,3, thành viên 
Ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN (chuyên mục PG 
Quốc tế), thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN- viện 
NCPHVN, nguyên quán Lấp Vò, thường trú Chùa Phước Hưng, 
TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. 


- Tăng Phô (1847 -I896), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer. Là một nhà sư tiêu biểu phong trào chống thực dân Pháp ở 
Nam Bộ cuối thế kỷ 19. Hành trạng của HT Tăng Phô chỉ có đôi 
dòng về đời ngài trong cung khai của Đào Công Bửu tại Rạch Giá 
ngày 22-05-1894: Ngài sanh năm Định Mùi (1847) tại tỉnh 
Kampot- Campuchia. Thuở nhỏ đã sang Việt Nam sống cùng gia 
đình ở Rạch Giá- Việt Nam. Năm 1862, ngài xuất gia tại chùa 
Oong Kor Chum (tức chùa Ratanaransi-Láng Cát) phường Vĩnh 
Lạc- thị xã Rạch Giá, (hiện do HT Danh Nhưỡng trụ trì). Năm 
1886, ngài được cung thỉnh làm trụ trì thứ 18 chùa Oong Kor 
Chum- Láng Cát. Ngài đã kêu gọi dân chúng bất hợp tác với chính 
quyền thực dân Pháp. Năm 1893- 1894, ngài hợp tác với tướng 
quân Đào Công Bửu chống chính quyền, được tướng quân phong 
tặng danh hiệu là "Quán Đại Hùng Sư". Khi phong trào bị bại lộ, 
ngài cùng tướng quân Đào Công Bửu và bốn vị sư ở Rạch Giá 
cùng 17 người khác bị bắt. Ngài bị kết án 8 năm tù biệt xứ đày ra 
Côn Đảo. Vừa tròn một năm bị lưu đày, ngài tổ chức vượt ngục trở 
về được đất liền, nhưng sau đó bị bắt đày ra Côn Đảo lần thứ hai. 
Ngài hy sinh tại Côn Đảo năm Bính Thân 1896 ở tuôi 49, thể hiện 
một bậc danh Tăng PG Khmer yêu nước, đã hy sinh cho nền độc 
lập dân tộc, nguyên quán Campuchia, trú quán Rạch Giá - /heo GS 
Nguyễn Phan Quang trong "Nguyễn Trung Trực- Thân thể và sự 
nghiệp”, NXB Bảo Tàng Kiên Giang 19689 - Danh Sol sưu khảo 


368 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tịnh Phổ (1880 -1962), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, đệ tử HT Thanh Thái-Phước Chữ (Chỉ), pháp danh 
Trừng Không, pháp tự Pháp Thông, pháp hiệu Tịnh Phổ, trú xứ 
chùa Bảo Vân-Huế, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Thiện Phổ (1914 -2001), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40, thế danh Lê Văn Hoành, xuất gia năm 1926 
với HT Thanh Quang- chùa Thanh Trước- Gò Công, pháp danh 
Tâm Thành, pháp tự Thiện Phổ. Năm 1931, bốn sư viên tịch, ngài 
đến học đạo với HT Pháp Đạt- chùa Long Thiền- xã Bình Ngh1. 
Năm 1933, được HT giáo sư cho đi thọ giới Sa di tại trường Kỳ 
chùa Thanh Long- Biên Hòa. Năm 1935, ngài thọ cụ túc giới tại 
giới đàn chùa Thiên Ân- Thủ Dầu Một, sau khi thọ giới xong, ngài 
trở về y chỉ với HT Pháp Hội- chủa Long Thiền- xã Bình Nghị, và 
được thỉnh làm trụ trì chùa Phước Long- Gò Công Tây. Năm 1945, 
ngài là thành viên của Mặi trận Việt Minh. Năm 1947, ngài tham 
gia phong trào PŒ Cứu quốc tỉnh Gò Công. Năm 1982, ngài được 
cung thỉnh làm Giới sư tại giới đàn chùa Giác Sanh và sau đó được 
mởi vào Ban Chứng minh Tỉnh hội PG Tiền Giang và Chứng minh 
Ban đại diện PG huyện Gò Công. Năm 1998, ngài được cung thỉnh 
làm Chứng minh đại giới đàn An Lạc- chùa Vĩnh Tràng- Mỹ Tho. 
Ngài xả báo thân ngày 26 tháng 4 nhuần năm Tân Ty (2001) thọ 88 
năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú quán Gò Công- Tiền Giang - /h£o 
báo Giác Ngộ số 77 năm 2001 


Phu 


- Thích Quang Phú (1921 -1975), Hòa thượng, thế danh Đỗ 


369 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quang Phú, nguyên quán làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhưng sinh ra và lớn lên tại ấp Trâm 
Bái, thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài 
xuất gia tu học với HT Vĩnh Thừa, hiệu Viên Quang chùa Châu 
Lâm- đường Lê Ngô Cát- phường Thủy Xuân- thành phố Huế, 
được ban pháp danh Nguyên Giác, pháp tự Thiên Hòa, pháp hiệu 
Đạo Quang. Ngài là thế hệ học tăng đầu tiên của PHĐ Tây Thiên- 
Huế. Năm 1938, ngài thọ giới tại giới đàn chùa Đại Bi- tỉnh Thanh 
Hóa do HT Huệ Minh làm Đàn đầu truyền giới và bốn sư làm Đệ 
tam tôn chứng. Sau đó, ngài về trụ trì chùa Hương Lâm do thân 
phụ ngài lập nên tại ấp Trâm Bái. Năm 1950, ngài được giáo hội 
mời lên vùng cao nguyên Lâm Viên phụ trách giảng sư. Ở đây, 
ngài được mời làm trụ trì chùa Giác Hoàng thuộc huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng và sau trụ trì chùa Linh Sơn- thành phố Đà 
Lạt. Năm 1963, ngài đảm trách chức vụ Chánh đại diện miền 
Khuông Việt (cao nguyên Lâm Viên), rồi được cử làm Hội trưởng 
Tỉnh hội PG Tuyên Đức. Năm 1964, GHPGVNTTN thành lập, ngài 
được cung thỉnh vào Hội đồng Viện Tăng thống. Từ năm 1957, 
ngài đã có tác phẩm nỗi tiếng: “Liễu sanh thoát tử,*Đại cương 
triết học Phật giáo với bút hiệu là Quang Phú nên mọi người quen 
gọi là thầy Quang Phú theo thế danh. Ngài xả báo thân vào ngày 
30 tháng 4 năm 1975 (ngày 20 tháng 3 năm Ất Mão) tại thiền viện 
Vạn Hạnh- Sài Gòn hưởng 56 tuổi và 37 hạ lạp, thuộc thế hệ thứ 
10 dòng thiền Liễu Quán. Tháp ngài được an trí tại khuôn viên 
chùa Hương Lâm- đường Lê Ngô Cát- khu vực 3- phường Thủy 
Xuân- thành phố Huế - ¿heo 'Châu Lâm đường thượng thi thư' tk 
Thích Thiện Quang, chùa Châu Lâm, Huế 2017 (Sách chưa in) 


- Thích Trung Phú, Hòa thượng, sinh năm 1956, dòng Lâm Tế 
Gia Phố đời 43, sơn môn chùa Định Thành, ngài là đệ tử HT Lệ 
Tâm-chùa Thái Nguyên-Thủ Đức. Khi huyện Thủ Đức tách làm 3 
gồm: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, ngài được Giáo hội cử làm 
Phó Ban đại diện PG quận 2 suốt nhiều nhiệm kỳ, và kế thế trụ trì 
chùa Thái Nguyên-Giồng Ông Tố, Bình Trưng, khai sơn và trùng 


370 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


kiến chùa Hương Sơn-Phú Quốc Kiên Giang, tác phẩm: Lược sử 
chư Tổ Sư khai sơn -trùng tu chùa Thái Nguyên, nguyên quán trú 
quán Giồng Ông Tố-Bình Trưng-quận 2 


- Thích Giác Phúc (1924 -2001), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái 
PG Khất sĩ Việt Nam, thế danh là Trần Viết Trấp, pháp danh là 
Thiện Tánh. Năm 1963, ngài xuất gia với Trưởng lão Giác An theo 
Giáo đoàn III, pháp danh Giác Phúc, năm 1992, hệ phái Khất sĩ 
suy cử ngài giữ chức vụ Trưởng Giáo đoàn III. ngài đã trụ xứ và 
trụ trì hơn 20 ngôi tịnh xá từ Cao nguyên đến đồng bằng Duyên 
hải, nguyên quán Tuy Phước-Bình Định, trú quán Pleiku-Gla Lai - 
theo trang nhà daophatkhafsi.vn 


- Nguyễn Thị Phúc (1943 -1963), nữ Phật tử, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm Thọ. Hy sinh đêm 8-5-1963 tại đài phát thanh Huế, khi 
đang đứng nghe lại buổi phát thanh lễ Phật đản khi sáng, thì bị xe 
tăng thiết giáp của chế độ Ngô Đình Diệm xả súng bắn và cán chết. 
Giáo hội Phật giáo Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo năm 
1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - £heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Som Phưm (1907 -1970), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Khmer, thế danh Som Phưm, pháp danh Brahmajoti, xuất gia năm 
1925, lúc 18 tuổi thọ Sa di với HT Danh Tóp- trụ trì chùa Mandà 
Muni Tà Mum. Năm 1928, lúc 21 tuổi ngài thọ cụ túc giới do HT 
Danh Tóp làm Thây tế độ. Năm 1930, HT Danh Tóp viên tịch, HT 
Tăng Óc làm trụ trì, ngài làm Phó trụ trì chùa Mandà Muni Tà 
Mum. Khi ngài Tăng Óc viên tịch, ngài kế thừa làm trụ trì chùa lúc 
50 tuổi. Ngài viên tịch ngày I1 tháng 12 năm 1972, thọ 65 năm, 44 
tuổi đạo, nguyên quán trú quán Gò Quao- Rạch Giá - ¿heo Danh 
Sol cung cấp 


- Thích Bửu Phước (1880 -1948), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Hương, đệ tử tổ Như Khả-Chân Truyền- chùa Khải Phước 
Nguyên- Lấp Vò, pháp danh Hồng Thiện, pháp hiệu Bửu Phước. 


371 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ngài được bổn sư đưa lên Sài Gòn tu học với tổ Minh Hòa-Hoan 
Hỷ- chùa Long Thạnh- Bà Hom. Năm 21 tuổi, ngài về trụ trì chùa 
Tân Phước- Lắp Vò. Năm 1903, ngài khai sơn chùa Phước Ân- Cái 
Bường- Lấp Vò. Ngài góp công lớn trong việc khai giới đàn tiếp 
tăng độ chúng ủng hộ nhiệt tình phong trào chấn hưng PG do thiền 
sư Như Trí-Khánh Hòa lãnh đạo, ủng hộ sự nghiệp Cách mạng của 
Thiền sư Thích Trí Thiền (Sư đệ) và cho các đệ tử xuất 1a, tại gia 
dân thân vào đường Cứu quốc, đương thời ngài được mọi người 
tôn xưng là " /!öa thượng Cai Bường"”, tác phân đề lại: Kinh Giải 
Thâm Mật ; Âm Băng Thất ; Thiên Địa Khí Vận Đồ ; Đồng Y Nam 
Dược, ngài xả báo thân ngày mồng 10 tháng 2 năm Mậu Tý (20- 
03-1948) thọ 69 năm, 48 hạ lạp, nguyên quán trú quán Lấp Vò, nay 
tỉnh Đồng Tháp - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Đồng Phước (1895 -1968), Hòa thượng, Pháp danh Chơn 
Thông, pháp tự Đạo Đạt, pháp hiệu Đồng Phước, đời thứ 40 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Huỳnh 
Thanh Liễn, sinh năm Ất Mùi (1895) tại xã Đại Cường, huyện Đại 
Lộc, Quảng Nam. Xuất gia với Hòa thượng Hoằng Cam tại tổ đình 
Cổ Lâm. Sau năm 1945, ngài kế thừa trụ trì chùa Cô Lâm và trùng 
tu chùa vào năm 1954. Ngài đảm nhận chức Đặc trách Tăng sự 
huyện Đại Lộc trong tổ chức GHTG Quảng Nam. Thời ngài trụ trì, 
chùa Cổ Lâm vô cùng hưng thịnh. Ngài viên tịch ngày 27 tháng 
Giêng năm Mậu Thân (1968), thọ 72 tuổi. Đệ tử có các vị như: Cố 
HT Thích Như Khương; Cố HT Thích Như Thọ... Ngài nguyên 
quán trú quán tại Quảng Nam - heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Hưng Phước (18§4 -1974), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, đệ tử HT Thanh Đức-Tâm Khoan-chùa Thiên 
Thọ Báo Quốc-Thuận Hóa, pháp danh Trừng Diên, pháp tự Vạn 
Sanh, pháp hiệu Hưng Phước. Năm 1925, lập thảo am ở làng An 
Cựu chuyên tu khổ hạnh. Năm 1939, ngài trùng kiến thảo am thành 
chùa Từ Hóa và hành đạo tại đây đến lúc viên tịch, nguyên quán 
Quảng Ngãi, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Cự tôn Thiển 


372 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nguyên Phước, Hòa thượng, pháp danh Nguyên Phước, 
pháp tự Chơn Lạc, pháp hiệu Minh Đức, đời pháp thứ 44 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Nguyễn Văn 
Khương, sinh năm Bính Tuất (1946) tại xã Cát Nhơn, huyện Phù 
Cát, Bình Định. Xuất gia năm 1961 với HT Tâm Hoàản tại chùa 
Long Khánh, Quy Nhơn. Thọ Tam đàn Cụ túc năm 1968 tại giới 
đàn chùa Long Khánh do HT Phúc Hộ làm Đàn đầu. Năm 1981 kế 
thừa trụ trì chùa Long Khánh. Hiện tại, ngài là viện chủ tổ đình 
Long Khánh- Qui Nhơn, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, 
Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên quán trú quán 
Bình Định. 


- Thích Thiên Phước ( ? -I§§6), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Quý, trụ trì chùa Long Quang và chùa Pháp Vân, sau chùa đổi 
hiệu thành chùa Thiên Phúc, tức chùa Khoai theo cách gọi dân 
gian, là Quân sư cuộc khởi nghĩa của Đoàn Trưng và Đoàn Trực 
thời Tự Đức, cuộc khởi nghĩa thất bại, Sư bị xử tội chết chung với 
các đồng chí, xác Sư được Phật tử bí mật mang về an táng sau 
vườn chùa. Về sau, Hòa thượng Tịnh Khiết cải táng hài cốt của Sư 
về chôn trong khu đất chùa Quốc Ân ở xóm Hành, nguyên quán trú 
quán Phú Xuân - /heo Chư tôn Thiển đức&Cư sĩ hữu công PG 
Thuận Hóa 


- Thích Thiện Phước (1924 -1986), Hòa thượng, tục gọi Đức Mẫu 
Trâu Bông Lai, dòng Lâm Tê Gia Phố đời 41, xuất gia với HT Bửu 
Đức- am Bửu Quang- Núi Dài- Châu Đốc, pháp danh Nhựt Ý, 
pháp hiệu Thiện Phước, thế danh Lê Minh Ý. Năm 1957, Hòa 
thượng là người sáng lập tông phái Liền Tông Tịnh Độ Non Bồng. 
Do chiến tranh bom đạn đã phá hủy toàn bộ tổ đình Linh Sơn- Núi 
Dinh- Bà Rịa, ngài cùng các đệ tử di tản về thành phố Biên Hòa. 
Đến năm 1966 khai sơn Quan Âm tu viện và trụ trì hoằng hóa tại 
đây cho đến cuối đời, nguyên quán Long Xuyên, trú quán Bà Rịa, 
Đồng Nai - /heo trang nhà www. phafgiao.vnn.net 


373 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Thiện Phước (1917-1994) pháp danh Nhựt Thọ, pháp 
hiệu Thiện Phước. Thế danh Lê Bá Thọ, nguyên thành viên Ban 
trụ trì chùa Xá Lợi, trụ sở Trung ương Hội Phát Học Nam Việt, 
nguyên trụ trì chùa Phật Học Cần Thơ, nguyên Ủy viên Giáo dục 
Tăng Ni tỉnh Cần Thơ. Bình nhật; ngoài những thời khóa tụng 
niệm, ngài chuyên tọa thiền niệm Phật Hồng danh A Di Đà và kinh 
hành trì chú Đại Bi, trú đạ lục thời tỉnh tấn tu niệm, thường bồ thí, 
cúng dường tịnh tài cho các Phật học viện và các Thiền viện, giới 
đức khiêm cung, theo gương hạnh Bồ tát Thường Bất Khinh, mỗi 
khi có chư vị Tôn túc quang lâm, ngài gieo năm vóc thành kính 
đảnh lễ. Những năm tháng cuối đời thân tứ đại suy yếu, nhưng lúc 
nảo ngài cũng ung dung tự tại, tâm bình khí hòa, lòng nhân từ tỏa 
ra chung quanh khiến mọi quần chúng và Phật tử đến diện kiến đều 
kính mến, nguyên quán Sa Đéc, trú quán Cần Thơ - £heo Thích Vân 
Phong biên khảo 

- Thích Thiện Phước (1930 -1998), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Bản, dòng Lâm TẾ Chúc Thánh đời 43, xuất gia với HT Tâm 
Nhơn-chùa Vĩnh Phước-Quảng Bình, pháp danh Đồng Quả, pháp 
tự Thiện Phước, pháp hiệu Nghiêm Tịnh. Năm 1952, được sự giúp 
đỡ của HT Trí Quang, ngài vào học khóa Trung đăng tại PHV Báo 
Quốc-Huế. Năm 1957, ngài vào trú trì chùa Bửu Sơn huyện Đức 
Trọng. Năm 1966, ngài trở về chùa Linh Sơn Đà Lạt đấu tranh cho 
sự bình đăng tôn giáo. Năm 1982, ngài là Ủy viên Hoằng pháp 
kiêm Ủy viên Hướng dẫn Nam nữ Phật tử. Năm 1997, là Phó 
trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nguyên quán Quảng Bình, 
trú quán Lâm Đồng - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Thiện Phước (1924 -1999), Hòa thượng, thế danh Trần 
Đạo Thọ, xuất gia với HT Giác Nhiên- chùa Thiền Tôn- Hué, pháp 
danh Tâm Quảng, pháp hiệu Thiện Phước. Năm 1952, ngài thọ đại 
giới tại giới đàn chùa Báo Quốc. Năm 1956, ngài trụ trì chùa Phổ 
Đà- Đà Nẵng. Năm 1960, trụ trì chùa Phố Hiền- Cam Ranh- Khánh 
Hòa và làm Chánh đại diện PG Cam Ranh. Năm 1963, ngài trụ trì 
chùa Sùng Ân và làm Chánh đại diện PG Ninh Thuận. Năm 1972, 
ngài trở về Cam Ranh lập tịnh thất Thiện Thệ và tu niệm đến cuối 


374 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đời, ngài xả báo thân năm Kỷ Mão (1999) thọ 76 năm, 48 hạ lạp, 
tháp lập tại chùa Đại Giác- Cam Ranh, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Cam Ranh- Khánh Hòa - /heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Nữ Diệu Phương (1936 -2007), Ni trưởng, thế danh Hồ 
Thị Tuân, lúc thiếu thời, quy y với HT Hưng Dụng-chùa Kim Tiên, 
được HT đặt pháp danh là Tâm Lan. Năm 1966, hội đủ nhân duyên 
xuất gia với Sư bà Đàm Hương-chùa Diệu Ấn, pháp tự Diệu 
Phương, pháp hiệu Giác Thảo. Năm 1975, đăng đàn thọ cụ túc giới 
tại tổ đình Từ Nghiêm. Ni trưởng phụ trách công tác từ thiện, ủy 
lạo vùng sâu xa thiên tai bão lụt. Năm 1992, NI trưởng nhận quản 
trị chùa An Lạc- TP Hồ Chí Minh cho đến cuối đời, nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - ¿eo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Huệ Phương (1922 -2006), thế Phạm Văn Sinh, bí danh 
Bạch Vân, đệ tử Sư tổ Kim Huê (Luật sư Thích Chánh Quả), dòng 
thiền Lâm Tế Gia Phố đời thứ 40, pháp danh Chân Tín, hiệu Huệ 
Phương, khai sơn Tam Bảo tự- Nha Mân- Châu Thành- Đồng 
Tháp. Ngài cùng thời với các vị tôn túc Thiện Hòa, Thiện Hoa, 
Bửu Đạt, Chánh Viên... theo học PHĐ Báo Quốc- Huế, chiến tranh 
loạn lạc, khi về miền Nam Ngài kết nghĩa với các vị Hòa thượng 
Minh Nguyệt, Thiện Hào... tổ chức //ô¡ Phật giáo Cứu quốc với bí 
danh Bạch Vân, là Phó trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc khóa đầu, 
cơ quan đặt tại chùa Ô Môi- Đồng Tháp Mười. Sau ngày miền 
Nam giải phóng, ngài đảm nhiệm trụ trì chùa Bửu Quang- Sa Đéc 
và làm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh Đồng Tháp, về sau ngài 
được cung thỉnh làm Chứng minh BTS PG Đồng Tháp - nguyên 
quán, trú quán Sa Đéc, Đồng Tháp - /heo Thích Vân Phong biên 
khảo 

- Thích Liên Phương, Hòa thượng, sinh năm 1931 tại Quảng 
Ngãi. quy y thế phát với tổ Khánh Anh, pháp danh là Như Lý, 
dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41, được tổ Khánh Anh cho vào 
Nam tu học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, Trà Vinh. Sau đó 
lên Sài Gòn học tại Phật học đường Chánh Giác, tại đây ngài cầu 


375 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


pháp với HT Thích Hành Trụ, được đặt pháp hiệu là Đắc Nhẫn. 
Sau đó, ngài về lưu trú tại chùa Phật học Xá Lợi. Ba năm sau, ngài 
rời chùa Xá Lợi, đến núi Dinh ở Bà Rịa lập chùa Văn Thù Phát 
Đỉnh và chuyên tu trên núi đến nay, tuy đã 87 tuổi nhưng vẫn khỏe 
mạnh. - viết theo lời kề của Hòa thượng. 


- Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1967, Cư sĩ, thành viên 
Trung tâm Nghiên cứu PGVN văn phòng miền Bắc, giám đốc nhà 
In Nguyễn Lâm-Hà Nội, phụ trách in Đại tạng kinh PG Nam 
truyền, và các ấn phâm kinh sách PG, nguyên quán Hải Dương, trú 
quán Hà Nội. 


- Thích Thiền Phương (1879 -1049), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, xuất gia với tổ Pháp Tạng- chùa Phước Sơn, 
pháp danh Như Đắc, pháp tự Giải Tường, pháp hiệu Thiền 
Phương. Năm 1898, ngài được bốn sư cử làm trụ trì tổ đình Phước 
Sơn- Đồng Tròn- Phú Yên. Ngài có công trùng hưng các tổ đình 
Từ Quang và Bửu Sơn, Phước Sơn, và khai PHĐÐ gia giáo đào tạo 
thế hệ danh tăng kế thừa lỗi lạc. Năm 1937, trong phong trào chấn 
hưng, hội Phát học Thừa Thiên (Huế) đã cung thỉnh ngài làm 
Chứng minh đạo sư toàn kỳ của PG Trung Việt, ngài có công đào 
luyện những bậc Tăng tài lỗi lạc khả kính như: HT Phúc Hộ, HT 
Phước Bình (Hành Trụ) Phước Trí Phước Cơ, Phước 
Ninh...nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 1 


- Thích Thông Phương, Thượng tọa, Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền trực thuộc Viện Nghiên 
Cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, 
trụ trì các thiền viện: TV Trúc Lâm Phụng Hoàng- Đà Lạt, TV 
Trúc Lâm Yên Tử- Quảng Ninh và TV Trúc Lâm Chánh Giác-Tiền 
Giang - nguyên quán Bình Chánh, trú quán Lâm Đồng. 


- Thích Từ Phương (1946 2005), Hòa thượng, thế danh Phạm Bá 
Nguyên, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 44, xuất gia với HT Thiện 
Hỷÿ-chùa Tây Thiên, pháp danh Nguyên Không, pháp tự Từ 


376 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phương. Năm 1974, làm Chánh đại diện PG quận Nam Hòa và trụ 
trì chùa Kim Đài-Huế. Năm 1980, được sơn môn cử làm tọa chủ tô 
đình Tây Thiên, đồng thời là Chánh đại diện PG huyện Phú Lộc. 
Năm 2002, là Ủy viên HĐTS kiêm Phó trưởng ban Nghi lễ TW 
GHPGVN, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn 
Thiên đứce&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Bích Phượng, Ca sĩ, Phật tử, sinh năm 1964, con gái út của nghệ 
sĩ Nhân dân Út Trà Ôn, đóng góp nhiều cho văn nghệ PG qua làn 
điệu cổ nhạc và dân ca mang âm hưởng dân tộc và PG, nguyên 
quán Trà Ôn- trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Châu Phượng (1914 -198§), Hòa thượng, pháp danh Suvanna 
Kesara Châu Phượng, xuất gia làm Sa di năm 1926 với HT Tăng 
Suông tại chùa Cù Là Mới- xã Minh Thuận- huyện Châu Thành- 
tỉnh Rạch Giá. Năm 1934, ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa 
Khilang Mương- Minh Lương- Châu Thành- Rạch Giá do HT Tăng 
Koông- trụ trì chùa làm Thầy tế độ. Năm 1942, ngài được chư 
Tăng và bốn đạo tín nhiệm giao chức Phó trụ trì chùa Cù Là Mới. 
Năm 1945, toàn quốc kháng chiến, ngài Châu Phượng hết lòng trợ 
giúp HT Tăng Ch¡- trụ trì chùa tham gia kháng chiến, là đại biểu 
Mặt trận Việt Minh tỉnh Rạch Giá. Năm 1956, ngài Châu Phượng 
hợp lực cùng HT Tăng Dư vận động Phật tử Khmer ủng hộ xây 
dựng lại chùa sau chiến tranh bị tàn phá đồ nát. Năm 1966, chùa 
hoàn thành và tổ chức lễ kiết giới Sìma trọng thể. Năm 1974, ngài 
chính thức trụ trì chùa Cù Là Mới. Ngày 9-6-1974, ngài mở cuộc 
họp với các HT Danh Nhưỡng, Đại đức Lâm Hùng, Đại đức Sơn 
Hải Sơn... để bàn và bố trí lực lượng tham gia cuộc biểu tình ngày 
10-7-1974 đầu tranh trực diện chống chính quyền Mỹ ngụy đã bắt 
10 vị sư đi dự lễ hỏa táng Sư Danh Con. Các vị sư chùa Củ Là Mới 
đã lên đường đấu tranh quyết liệt trong cuộc đấu tranh cách mạng 
này. Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù tuổi đã cao, 
nhưng ngài vẫn nhiệt tình lo cho sự nghiệp kế thừa Tam bảo, đã 
mở nhiều lớp đào tạo Pali ngữ và văn hóa cấp 2, cấp 3 để chư Tăng 


377 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dễ dàng hòa nhập với trình độ phát triển chung của đất nước. Ngài 
xả báo thân năm 1988, thọ 74 năm, 53 tuổi đạo, nguyên nguán trú 
quán Rạch Giá- Kiên Giang - /eo Danh Sol cung cấp 


Ọ 


- Thích Chánh Quả (1885 -1958), Hòa thượng, Pháp sư, Luật sư, 
thế danh Phạm Văn Ngưu, xuất gia năm 1915 với HT Như Nhãn 
Từ Phong, dòng Lâm Tế Đạo Mẫn đờ 40, pháp danh Chánh Quả, 
pháp hiệu Ngộ Giác. Năm 1929-1950, ngài trụ trì chùa Kim Huê- 
Sa Đéc và mở đạo tràng gia giáo đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni. 
Năm 1932, ngài là hội viên sáng lập hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật 
học và Lưỡng Xuyên Phật học(1937). Năm 1946, ngài thành lập 
Phát học Ni viện chùa Phước Huệ- Sa Đéc. Năm 1948, ngài khai 
đại giới đàn cho học Tăng tại PHĐ chùa Kim Huê. Năm 1956, ngài 
xả báo thân ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân, thọ 76 tuổi, 40 
hạ lạp, nguyên quán Vĩnh Long, trú quán Sa Đéc - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Chơn Quả (1919 -2012), Hòa thượng, thế danh Trần Thê, 
xuất gia năm 1948 với HT Tịnh Khiết- chùa Tường Vân- Huế, 
pháp danh Tâm Từ, pháp tự Chơn Quả. Năm 1952, ngài thọ đại 
giới tại tổ đình Báo Quốc- Huế. Ngài chuyên tu hạnh viễn ly, một 
đời thanh thoát chấp tác Phật sự chùa Tường Vân. Một câu nói 
ngài thường nhắc nhở mọi người "Chớ buồng lung" như là câu 
cảnh tỉnh răn đời để mọi người cùng nhau đi đúng con đường giải 
thoát. Ngài dạo quanh chốn tổ hàng ngày nơi vườn chùa với chiếc 
gậy đỡ thân, hiện thân cho "một đời vô sự”, không vướng bận. 
Ngài xả báo thân ngày I6 tháng 4 năm Nhâm Thìn (06-04-2012) 
thọ 93 năm, 60 hạ lạp, tháp lập nơi khuôn viên tổ đình Tường Vân, 


378 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


nguyên quán trú quán thừa thiên Huế - /heo Chw tôn Thiển 
đức (Cự sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Giác Quả (1946 -2015), Hòa thượng, thế danh Dương 
Đức Đăng, xuất gia năm 1960 tại tổ đình Kim Tiên- Huế, pháp 
danh Giác Quả. Năm 1970, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn Vĩnh 
Gia- Đà Nẵng. Sau khi thọ giới, ngài vào Sài Gòn học cử nhân 
Phật khoa tại Viện đại học Vạn Hạnh. Năm 1975, ngài về quê trụ 
trì chủa Bảo Lâm- Huế tu học. Năm 1995, ngài làm giáo thọ sư 
trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế. Khi Học viện PGVN 
tại Huế được thành lập, ngài được mời tham gia giảng dạy và trụ 
trì chùa Hồng Đức- Huế. Ngài xả báo thân năm Ất Mùi (2015), thọ 
69 năm, 44 hạ lạp, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thiện Quả (1881 -1962), Hòa thượng, Tăng cang, pháp 
danh Chơn Chứng, pháp tự Đạo Tâm, pháp hiệu Thiện Quả, đời 40 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Dương Văn Y sinh ngày 23 tháng Chạp năm Tân Ty (1881) tại xã 
Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam. Xuất gia với Hòa thượng Ấn 
Bính tại tô đình Chúc Thánh, thọ tỳ kheo năm Canh Tuất (1910) tại 
tổ đình Phước Lâm và được tô Vĩnh Gia phú pháp hiệu Thiện Quả. 
Ngài được Sắc phong Tăng cang Tam Thai, Linh Ứng nhị tự năm 
Giáp Tuất (1934). Tôn chứng giới đàn Từ Hiếu, Huế (1924), giới 
đàn Từ Vân, Đà Nẵng (1928), Giáo thọ giới đàn Thạch Sơn, 
Quảng Ngãi (1934). Ngài vận động trùng tu chùa Chúc Thánh vào 
các năm 1929 và 1954. Ngài là Chứng minh đạo sư của Hội 4n 
Nam Phật Học tỉnh Quảng Nam. Ngài viên tịch ngày mồng 6 tháng 
7 năm Nhâm Dần (1962), thọ 82 tuổi. Đệ tử của ngài có nhiều vị 
thành danh như: HI.Thích Trí Giác; HT.Thích Trí Nhãn; 
HT.Thích Trí Minh; HT.Thích Như Vạn; HT.Thích Như Huệ... 
Ngài nguyên quán trú quán tại Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh 
sưu khảo 


379 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quang 


- Thích Bửu Quang (1884 -1947), Hòa thượng, Pháp sư, thuộc 
dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 40, pháp húy Hồng Trí, pháp 
hiệu Bửu Quang, ấu niên xuất gia, đệ tử thiền sư Như Khả Chân 
Truyền, nhập chúng tu học với tổ Minh Hòa Hoan Hỷ, tổ đình 
Long Thạnh- Sài Gòn. Vị Pháp sư danh tiếng thời chân hưng Phật 
giáo. Trụ trì các Tự viện Vạn Linh tự, Kim Liên tự- làng Bình 
Thủy- huyện Ô Môn- Tp Cần Thơ. Đàn đầu Hòa thượng tại đàn 
giới chùa An Phước, núi Cô Tô- Châu Đốc năm Kỷ Mão (1939). 
Đàn đầu Hòa thượng tại đàn giới chùa An Phước- núi Cô Tô, Châu 
Đốc năm Quý Mùi (1943). Ngài nỗi tiếng về tài hùng biện, nghệ 
thuật thuyết giảng, đào tạo giảng sư thế hệ kế thừa đáng kể nhất là 
HT Nhật Minh trụ trì Linh Sơn Cổ Tự- Cầu Muối- SàiGòn... Ngài 
viên tịch vào ngày mông 03 tháng 08 năm Đinh Hợi (17/09/1947), 
nguyên quán Sa Đéc, trú quán Cần Thơ. theo Thích Vân Phong 
biên khảo 


- Thích Chân Quang, Thượng tọa, thế danh Vương Tấn Việt, sinh 
năm 1958, giảng sư, tác gia, nhạc sĩ, Khai sơn và trụ trì chùa Phật 
Quang-núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sáng 
lập Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang (một cơ sở của chùa tại 
28 Hoàng Diệu, quận 10, TP HCM) pháp môn thiền thực tại, tổ 
chức nhiều đạo tràng tu học thanh thiếu niên, Phó trưởng ban Tài 
chính TW GHPGVN, nguyên quán Đồng Nai, trú quán Bà Rịa 
Vũng Tàu. 


- Ni cô Diệu Quang (1936 -1963), Thánh tử đạo, thế danh Ngô thị 
Thu Minh, pháp danh Diệu Quang, pháp tự Minh Nguyệt, mi cô đã 
tự thiêu tại Ninh Hòa-Khánh Hòa ngày 15-8-1963, lúc vừa 20 tuổi, 
để lại di bút cầu cho năm nguyện vọng của PG mau thành tựu. 
Chính quyền địa phương "tịch thu" đi hài ni cô Diệu Quang đẽ tạo 
ra cuộc đấu tranh kịch liệt, 3 người bị thương và 200 người bị bắt 
giam - heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


380 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Diệu Quang (1917 -1996), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 43, xuất gia năm 1931 với HT Vạn Ân- chùa Khánh 
Long, pháp danh Tâm Chuẩn, pháp tự Thiện Pháp. pháp hiệu Diệu 
Quang. Năm 1944, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiên Đức- 
Bình Định do HT Huệ Chiếu làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1945, 
ngài kế thừa trụ trì chùa Khánh Long- Phú Yên, cùng năm này, 
ngài giữ chức Thư ký hội PG Cứu quốc tỉnh. Năm 1965, ngài trụ 
trì chùa Ân Quang- Hòa Thành và Chánh đại diện PG quận Hiếu 
Xương. Năm 1973, ngài trụ trì thêm chùa Hồ Sơn- Tuy Hòa. Năm 
1975, ngài về trùng kiến và trụ trì chùa Hương Tích, ngài xả báo 
thân ngài 18 tháng 8 năm Bính Tý (28-10-1996) thọ 80 năm, 5Š 
tuổi đạo, nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Đắc Quang (1876 -1947), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu Quán 
đời 42, đệ tử HT Như Hán-Thanh Hy-chùa Linh Mụ, pháp danh là 
Như Đông, pháp tự Thanh Khoán, pháp hiệu Đắc Quang. Ngài là 
em út trong ba anh em: Đắc Ân, Đắc Hậu, Đắc Quang. Sau khi sư 
huynh Đắc Ân viên tịch năm 1936, sơn môn cử ngài Tăng cang 
chùa Linh Mụ và trụ trì chùa Quốc Ân và hội An Nam Phật học 
cung thỉnh ngài vào ngôi Chứng minh đạo sư cho Hội, nguyên 
quán Quảng Bình, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiểu 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Minh Đăng Quang (1923 -1954), Tổ sư khai sáng hệ phái Phật 
giáo Khát sĩ Việt Nam, thế danh Nguyễn Thành Đạt. Năm 1937, 
bước đầu tu học ở Campuchia, về Việt Nam khai sáng hệ phái năm 
1944 tại Mỹ Tho, ngài kết hợp và dung hòa giữa hai hệ pháp Bắc 
tông và Nam tông để lập nên hệ phái PG Khất sĩ Việt Nam, gồm 
nhiều giáo đoàn, hoạt động rộng khắp Nam bộ và Trung bộ. Tác 
phẩm: 8ô Chơn Lý ; Bồ Tát Giáo ; nguyên quán Vĩnh Long, trú 
quán khắp lục tỉnh Nam kỳ và vắng bóng ở Cái Vôồn, huyện Bình 
Minh, Vĩnh Long - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Định Quang (1924 -1999), Hòa Thượng, dòng Tế Thượng 


381 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42, xuất gia năm 1941 với HT 
Hồng Phước- chùa Phước Long, pháp danh Nhựt Kiến, pháp hiệu 
Không Tâm, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 42. Năm 1945, ngài thọ đại 
giới tại giới đàn chùa Giác Hoa- Long Xuyên. Năm 1948, ngài 
tham gia tổ chức Thanh niên Tiên phong và PG Cứu quốc Nam bộ. 
Năm 1957, ngài tham dự khóa "Như Lai Sứ Giả" do Giáo hội Tăng 
già Nam Việt tổ chức tại chùa Pháp Hội- Sài Gòn. Năm 1959, ngài 
trụ trì chủa Huỳnh Kim- Gò Vấp. Năm 1960, ngài cầu pháp với HT 
Minh Đức, chùa Thiên Tôn- Chợ Lớn, có pháp danh Tâm Chỉnh, 
pháp hiệu Định Quang. Năm 1964, ngài lần lượt giữ các chức vụ: 
Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định ; Phó Tổng vụ trưởng 
Tài chánh Kiến thiết ; Đặc ủy Tăng sự tỉnh Gia Định. Năm 1969, 
ngài sáng lập và làm Giám viện Phát học viện Huệ Quang- chùa 
Huỳnh Kim và xây dưng #ường Bỏ Đề Huệ Quang. Năm 1997, 
ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN và Phó 
BTS THPG TP Hồ Chí Minh. Cùng năm này, ngài làm 7rưởng 
ban Thừa kế tô đình Thiên Thai- Bà Rịa, ngài xả báo thân ngày 
mồng 7 tháng 9 năm Kỷ Mão (15-09-1999) thọ 76 năm, 5l mùa an 
cư, nguyên quán Lấp Vò- Long Xuyên, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Đỗng Quang (1928 -2014), Hòa thượng, viện chủ chùa 
Quan Âm- Pleiku, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 
nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai- Kon Tum, Chứng 
minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, ngài xả báo thân ngày mồng 8 
tháng Giêng năm Giáp Ngọ (05-02-2014) thọ 90 năm, 63 hạ lạp, 
nguyên quán Bình Định, trú quán Pleiku- Gia Lai - fheo trang nhà 
www.øiaohoinhafgiaovietnam.vn 


- Thích Gia Quang, Hòa thượng, Tiến sĩ, sinh năm 1954, thế danh 
Đồng Văn Thu, Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Viện trưởng 
phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban 
Thông tin truyền thông TW GHPGVN, trụ trì chùa Liên Phái-Hà 
Nội, tác phẩm: Phật giáo chính tín (đồng dịch giả), Nxb Văn hoá 


382 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thông tin, 1992; Chùa Liên Phái, (đồng tác giả, Nxb Tôn giáo, 
2008, nguyên quán Ý Yên-Nam Định,trú quán Hà Nội. 


- HT Giác Quang (1895 -1967), Hòa thượng Sư Cả, hệ phái Nam 
Tông Việt Nam, thế danh Dương Văn Thêm. Năm 1940, sang 
Campuchia xuất gia học đạo. Năm 1945, trở về Sài Gòn lập chùa 
Giác Quang ờ Bình Đông- Chợ Lớn, trụ trì và đào tạo nhiều thế hệ 
tăng sĩ PG Nam Tông Việt Nam. Ngài cùng với các HT Nam Tông 
khác đứng ra thành lập GŒ/áo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. 
Năm 1957, ngài được suy cử chức Cố vấn Ban Chưởng quản Giáo 
hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. nguyên quán Gia Định, trú 
quán Chợ Lớn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 


- Thích Giác Quang (1891 -1969), Hòa thượng, nguyên Giáo viên 
trường làng Tân Dương, nguyên phó Kỹ sư, tốt nghiệp trường 
Trường Cơ khí Á châu (L" école des Mécaniciens Asiatiques- dân 
gian thường gọi trường Bá Nghệ), thế danh Phạm Văn Vọng, ngài 
đọc và viết làu thông Hán nôm lẫn Pháp ngữ, xuất gia với trưởng 
lão HT Quảng Tự- Thiện Quả ở Nam Vang, được ban pháp danh 
Thục Chơn, pháp hiệu Giác Quang: “Giác ngộ chân truyền thông 
Bát nhã; Quang huy ấn chứng đạt Kim Cang”. Y chỉ cầu pháp với 
trưởng lão HT Hồng Huệ- Đức Minh với pháp tự Phước Dụng. 
Ngài khai sơn tạo tự các ngôi Tam bảo: Kim Bửu Tự, Tân Dương- 
Sa Đéc, Thất Bửu Tự- Long Xuyên, Thất Bửu Tự (Chùa Phật 
Nhỏ)- núi Cắm- Châu Đốc, chùa Bổn Nguyện, chùa Tam Bảo, 
chùa Liên Trì, chùa Trúc Lâm- Gò Vắp... Ngài đã dìu dắt gia đình 
tộc họ đều quy hướng Phật đạo, bạn đời của ngài là Ni trưởng 
Thích nữ Diệu Tịnh, pháp húy Thục Thanh, những người con của 
ngài trở thành Cư sĩ tại gia, xuất gia và tham gia kháng chiến 
chống giặc ngoại xâm: con cả Phạm Duy Thạch, pháp danh 
Đồng... „ Phạm Ngọc Sanh pháp danh Diệu Thành, Phạm Thị Đông 
pháp danh Trí Tín (tham gia Cách mạng, được khen thưởng quân 
chương kháng chiến hạng nhất), Phạm Thơ Hương pháp danh Viên 
Chúc, Phạm Hữu Hạnh pháp danh Diệu Liên, Phạm Hữu Đức, 
pháp danh Đồng Bồn hiệu Thông Trí, (do HT Hành Trụ ban pháp 
danh) trụ trì Trúc Lâm tự- Gò vấp, Phạm Thị Bạch Liên pháp danh 
Diệu Thông- hiệu Huyền Trang “vị danh mi Biệt động Sài Gòn”, 


383 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phạm thị Minh Tâm pháp danh Diệu Lượng, Phạm Trí Huệ pháp 
danh Thục Minh (Giác Tánh)... các đệ tử xuất gia như: Viên Giác 
““Irưởng tử”, Viên Phú “Thứ tử”, Viên Căn, Viên Trí, Viên Minh, 
Viên Ngộ, Viên Tâm, Viên Đạo, Viên Hảo, Viên Chơn, Viên Tài, 
Viên Lộc, Viên Hòa, Viên Phước, Viên Nguyên, Viên Nghiêm... 
Ngài đã góp phần vào công cuộc chống giặc ngoại xâm, kháng 
Pháp chống Mỹ cứu nước, Giáo dục đào Tăng Ni tài, xây dựng cơ 
sở tự viện Phật giáo (tất cả cơ sở tự viện của ngài đều là nơi nuôi 
giấu chiến sĩ cách mạng, quân lương, y tế...). Ta bà quả mãn, ngài 
viên tịch ngày 21 tháng 4 năm Kỷ Dậu (05-06-1969), thọ 79 tuổi, 
nguyên quán Biên Hòa, trú quán Sa Đéc - 7ch Vân Phong biên 
khảo 


- Thích Giác Quang, Hòa thượng, sơn môn Liên Tông Tịnh Độ 
Non Bông, thế danh Đàm Hữu Phước, Năm 1957, khi còn tại 1a, 
ngài quy y với HT Quảng Đức- chùa Long Phước- Cai Lậy, xuất 
gia năm 1960 với HT Thiện Phước- tổ đình Linh Sơn- Bà Rịa. 
pháp danh Giác Quang, pháp húy Trung Phước, pháp tự Nhuận 
Đức, pháp hiệu Nhựt Nguyệt Quang. Năm 1962-1965, học tại PHĐ 
Tây Phương Bông Đảo. Năm 1966, thọ Tỳ kheo giới tại Liên Tông 
Tự- Sài Gòn do HT Thích Hồng Ảnh chứng truyền. Năm 1968, 
làm Phó hiệu trưởng kiêm giáo viên trường Trung Tiểu học Lâm 
Tỳ Ni- Biên Hòa. Năm 1970, làm Trưởng ban Giáo dục tông phái 
Khất sĩ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Năm 1975, Tổng thư ký 
Quan Âm tu viện và Cô nhi viện Phước Lộc Thọ. Năm 2001, 
Trưởng ban Nghệ thuật Hội đồng Tông phong Tj»h Độ Non Bông. 
Năm 2006, Phó trụ trì Quan Âm tu viện. Năm 2007-2012, ngải là 
Chánh thư ký Tỉnh hội PG Đồng Nai. Năm 2012-2017, là Ủy viên 
HĐTS GHPGVN, Ủy viên Ban Tăng sự TW, Phó Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Đồng Nai, ngài quản lý thư viện và các trang nhà 
thuộc hệ thống Tjnh Độ Non Bồng như: phatgiao.vnn.com ; 
tinhdononbong.com ; linhsonphafgiao,cơm, nguyên quán Cai Lậy- 
Tiền Giang, trú quán Biên Hòa- Đồng Nai - fheo trang nhà 
www.phafgiao.Vnn.com 


- Thích Hoàn Quan (1928 -2005), Hòa thượng, thế danh Phạm 


384 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ngọc Thơ, xuất gia năm 1942 với tô Khánh Anh- chùa Phước Hậu- 
Trà Ôn, pháp danh Như Cụ Thiện, pháp tự Giải Toàn Năng, pháp 
hiệu Hoàn Quan. Năm 1950, ngài theo học tại PHĐ Nam Việt- 
chủa Ấn Quang. Năm 1955, ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa 
Ấn Quang do HT Đôn Hậu làm Đàn đầu truyền giới. Sau khi thọ 
giới, ngài được cử làm Giáo thọ giảng dạy các PHV và PHĐ Nam 
Việt. Năm 1960, ngài làm Đốc giáo PHĐ Phước Hòa- Trà Vinh. 
Từ năm 1964-1975, ngài là Giáo thọ sư các PHV: Huệ Nghiêm, 
Huỳnh Kim, Hải Tràng, Dược Sư, Từ Thuyền, Bồ Đề Lan Nhã... 
Năm 1964, ngài khai sơn và trụ trì chùa Khánh Vân- quận I1. Năm 
1996, ngài giao chùa lại cho HT Nguyên Ngôn đề chuyên tâm dịch 
thuật biên soạn, tác phẩm của ngài gồm: Phật Tổ Neñũ Kinh ; Luật 
Trường Hàng văn vẫn ; Tu tập Chỉ quán tọa thiên pháp yếu ; Hiển 
Mật Viên Thông Tâm Yếu thành Phật ; Tam Tì hập tụng luận ; Văn 
Phạm Cu7ng yếu ; Tân học Quốc văn ; Nghỉ lễ...ngài xả báo thân 
ngày L7 tháng 6 năm Ất Dậu (22-07-2005) thọ 78 năm, 58 hạ lạp, 
nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Hồng Quang, Cư sĩ, thế danh Bùi Kha, bút hiệu: Nguyễn Kha, 
Nguyễn Đăng Lâm, Hồng Ngọc... Sinh năm 1949, du học Hoa Kỳ 
năm 1974. Một trong những sáng lập viên Hội Từ thiện và báo 
Giao Điểm. Tác phẩm: Nguyễn 7rường Tộ Sau Bức Màn Canh 
lân ; Colonialism & Catholicism im the French (ccupafion oƒ 
Vietnam (sắp xuất bản); 4/exandre de Rhodes , Chữ Quốc Ngữ Và 
Quan Điểm Chính Trị ; Tuyền tập Bùi Kha: Alexandre de Rhodes 
, Trương Vĩnh Ký, Tì tấn Lục, Ngô Đình Diệm... Nhiều bài thuộc 
loại khảo cứu, tham luận, đối luận, dưới nhiều bút hiệu khác nhau, 
đăng báo, sách và trang nhà điện tử trong và ngoài nước: Những 
đại pháp nạn của Phật giáo Việt nam ; Phật giáo trong thế kỷ mới, 
Ti uuyển tập ï - Giao điểm xb, Hoa Kỳ, 1996 ; Tham luận: “Wä¡ néí 
về Phật giáo Tây phương để suy nghĩ về mười vấn đề cấp thiết của 
Phát giáo Việt Nam.” Đọc tại Đại hội Phật Giáo toàn quốc, tháng 
12-2002 tại Hà Nội- Việt Nam. Tham luận: “Năớn ước mơ của một 
Phật tử và mười điều cấp thiết mà Phật giáo Việt Nam không thể 
thiếu”. Hội thảo “Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách 


385 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


thức”. Viện Nghiên cứu Phật học, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 
tháng 7- 2006. In trong “Phật giáo trong thể kỷ mới. Tại sao phải 
chấn hưng?” Tuyền tập 3. Giao điểm xb, 2006 ; Phật Giáo có hại 
cho việc phát triển kinh tế? — nguyên quán Quảng Trị, VN, trú 
quán Hoa Kỳ - (heo Thích Ván Phong biên khảo 


- Chương Tư Huệ Quang ( ? -1873), Hòa thượng, tổ sư, pháp 
danh Chương Tư, pháp tự Tuyên Văn, pháp hiệu Huệ Quang, đời 
thứ 38 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 5 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Đặng Văn Quang, sinh quán tại xã Đức An, phủ Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia từ nhỏ với tổ Toàn Nhâm Quán 
Thông tại chùa Phước Lâm, Hội An. Sau đó, ngài vào tham học 
với tô Toàn Đức Thiệu Long tại chùa Khánh Long, Phú Yên, đắc 
pháp với hiệu Huệ Quang. Năm Tân Dậu (1861) Ngài được triều 
đình cử làm trụ trì chùa Linh Ứng. Năm sau, Nhâm Tuất (1862) 
được cử làm trụ trì chùa Tam Thai thế ngài Hoằng Ân viên tịch. 
Năm Kỷ Ty (1869), Ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu truyền giới 
tại chùa Phước Lâm, Hội An. Ngài viên tịch vào ngày 22 tháng 6 
năm Quý Dậu (1873). Tháp lập tại phía Nam ngọn Âm Hỏa Sơn 
trong núi Ngũ Hành. Đệ tử tiêu biểu có ngài Ân Bốn Vĩnh Gia. 
Ngài sinh quán tại Quảng Nam, trú quán tại Đà Nẵng - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


-Thích Huệ Quang (188§ -1956), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Ân. Năm 1902, xuất gia với HT Thiện Trí- chùa Long Thành- 
Trà Cú, được pháp danh là Thiện Hải. Ngài được bốn sư cho về trụ 
trì chùa Long Hòa- Tiểu Cần. Năm 1919, ngài đắc pháp với HT Từ 
Vân- tổ đình Tân Long- Cao Lãnh, được pháp hiệu là Huệ Quang. 
Năm 1928, khi phong tràn chấn hưng PG nở rộ trên thế giới, ngài 
đã cùng chư tôn đức đồng chí hướng hiệp lại thành lập hội Lục 
Hòa ý muốn mở Phật học viện và thư xã. Năm 1931, ngài và chư 
tôn đức hợp sức với hàng Cư sĩ thành lập hội Nam kỳ Nghiên cứu 
Phật học tại chùa Linh Sơn- Cầu Muối. Năm 1934, Ngài và chư 
tôn đức rút lui khỏi hội NKNCPH, về Trà Vinh lập Liên đoàn Phật 
học xã, sau đó tiễn đến thành lập hội Lưỡng Xuyên Phật học và 


386 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài giữ chức Tổng lý bội Lưỡng Xuyên Phật học, chủ nhiệm tạp 
chí Duy Tâm. Năm 1951, Tổng hội PGVN ra đời, đến năm 1953, 
ngài được cung thỉnh ngôi Pháp chủ Giáo hội Tăng Già Nam Việt. 
Năm 1956, ngài được suy cử Phó hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam và làm chủ nhiệm tạp chí Phát giáo Việt Nam. Tháng 1T năm 
1956, ngài tham dự hội nghị Phật giáo thế giới tại Nepal và viên 
tịch tại New Delhi Án Độ, nguyên quán Trà Vinh, trú quán Sài 
Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Huệ Quang (1927 - 2009), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 41, thế danh Dương Quyên, xuất gia năm 1942 
với HT Nhơn Thiện- chùa Đông Phước- Nha Trang, pháp danh 
Không Hành, pháp tự Từ Tâm, pháp hiệu Huệ Quang. Năm 1952, 
ngài thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Thiên Bửu- Ninh Hòa do HT 
Trí Thắng làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1960, ngài kế thế trụ trì 
chùa Đông Phước và được HT Bích Lâm- tổ đình Nghĩa Phương 
phú pháp làm pháp tử đầu tiên môn phong Nghĩa Phương. Năm 
1966, ngài là Phó Tăng trưởng PG Cổ truyền tỉnh Khánh Hòa. 
Năm 1968-1975, ngài là Tăng trưởng PG Cổ truyền tỉnh Khánh 
Hòa. Từ năm 1970-1973, ngài kiêm chức Tổng thư ký Ban đại 
diện PG Cổ truyền Trung Phần. Từ năm 1972-1975, ngài lập 
trường Tiểu học Bát Nhã ở cạnh chùa để dạy dỗ con em Phật tử. 
Sau khi đất nước thống nhất, GHPGVN thành lập năm 1981, ngài 
được đề cử vào: -Từ năm 1982, Ủy viên ban Hoằng pháp PG tỉnh 
Phú Khánh. -Năm 1991-1996, Trưởng ban Hoằng pháp BTS PG 
tỉnh Khánh Hòa. -Năm 2007, ngài được suy tôn Thành viên Hội 
đồng Chứng minh GHPGVN. Ngài biên soạn tác phẩm: Ngiỉ thức 
Thiên môn Chánh độ ; Lịch sử chùa Đồng Phước, và rất nhiều liễn 
đối cho các Tự viện trong tỉnh. Ngài xả báo thân ngày 10 tháng 7 
năm Kỷ Sửu (2009) thọ 83 năm, 57 hạ lạp, nguyên quán trú quán 
Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Huyền Quang (1920 -2008), Hòa thượng, Đệ nhất Hành 
chính Sự nghiệp GHPGVNTN, thế danh Lê Đình Nhàn, dòng Lâm 


387 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tế Chúc Thánh đời 42, xuất gia với HT Chơn Đạo-chùa Vĩnh 
Khánh Bình Định, được pháp danh Như An, pháp tự Giải Hòa. 
Năm 1937 ngài cầu pháp với HT Chơn Giám, hiệu Trí Hải-chùa 
Bích Liên, được pháp danh Ngọc Tân, pháp tự Tịnh Bạch, pháp 
hiệu Huyền Quang. Năm 1938-1945 ngài theo học PHĐ Lưỡng 
Xuyên-Trà Vinh, sau đó tiếp tục ra Huế học PHĐ Báo Quốc. Năm 
1945, ngài là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội PG Cứu quốc liên 
khu 5. Năm 1955 là Giám đốc PHĐ Long Sơn Nha Trang. Năm 
1958 cùng chư tôn đức Bình Định khai sơn # viện Nguyên Thiểu 
và ngài làm Giám viện cho đến cuối đời. Năm 1962, là Phó hội 
trưởng hội Phật học Trung phần kiêm Hội trưởng hội PG Thừa 
Thiên Huế. Năm 1963, ngài là Tổng thư ký Ủy ban Liên phái Bảo 
vệ PG. Năm 1964, GHPGVNTN thành lập, ngài làm Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Cư sĩ. Năm 1974, ngài là Phó viện trưởng Viện 
Hóa Đạo. Năm 1994, ngài được PG hải ngoại suy tôn là Đệ tứ tăng 
thống GHPGVNTN, bản thân ngài ở chùa Quang Phước-Quảng 
Ngãi biên soạn hoàn tất bộ Pháp Sự Khoa Nghỉ và dịch một số 
kinh khác. Về cuối đời ngài về lại tu viện Nguyên Thiều tập trung 
tu niệm. Tác phẩm: Thiên Môn Chánh Độ ; Sư T: ăng và thế nhơn ; 
Nghi cúng Tổ và chư vị Cao Tăng ; Đạo tràng công văn tân soạn ; 
Thiếu thất lục môn ; Phật pháp hàm thụ ; Pháp sự khoa nghỉ (3 
tập) ; Nghĩ thức cúng Giao Thừa ; Phát pháp áp dụng trong đời 
sống hằng ngày...Ngài xả báo thân ngày 5 thalng7 năm 2008, thọ 
89 năm, 69 hạ lạp, nguyên quán Bình Định, trú quán Quảng Ngãi - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Mỹ Quang (1940 -2004), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Ngộ, pháp tự Hạnh Viên, pháp hiệu Mỹ Quang, đời thứ 42 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê 
Đức Thơ, sinh năm Canh Thìn (1940) tại làng Mân Quang, phường 
Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đả Nẵng. Năm 1949 xuất gia với Hòa 
thượng Như Khoan Bảo Toàn tại chùa Sắc tứ Từ Vân, Đà Nẵng. 
Ngài có một thời gian dài theo học khoa Du Già với chư tôn túc tại 
Thừa Thiên-Huế. Thọ Đại giới năm 1964. trụ trì chùa Hải Hội, Sơn 


388 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Trà (1964-1966), trụ trì chùa tỉnh hội Đà Nẵng (1966-1972) và 
kiêm nhiệm trụ trì Sắc tứ Từ Vân. Sau năm 1972, ngài vào Nam 
trụ trì chùa Báo Ân, sau đó là chùa Phú Hòa, quận Tân Bình cho 
đến ngày viên tịch. Ngài là một vị Gia trì sư nổi tiếng khắp 2 miền 
Trung-Nam, Phó trưởng ban nghi lễ TW GHPGVN. Ngài viên tịch 
năm Giáp Thân (2004), nhập tháp tại tổ đình Vạn Đức, sau cải táng 
về tô đình Chúc Thánh. Đệ tử nối pháp có các vị như; Đồng Mẫn 
Thông Niệm; Đồng Trí Thông Đức... Ngài nguyên quán Đà Nẵng, 
trú quán TP.Hồ Chí Minh - fheo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Nhật Quang (1849 -2013), Hòa thượng, thế danh Trần 
Văn Trừ, xuất gia năm 1952 với Ni trưởng Như Thanh- chùa Hội 
Sơn- Thủ Đức, được pháp danh Nhật Quang. Năm 1958, ngài y chỉ 
với HT Thiện Hòa- chùa Ấn Quang, được pháp tự Thiện Trí, pháp 
hiệu Minh Quang. Năm 1964, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa 
Ấn Quang do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1970, 
ngài được tặng thưởng Bằng khen xuất sắc do Hội Giáo sư Toán 
học Việt Nam và Tổng vụ Văn hóa GHPGVNTN đồng tổ chức, và 
giảng dạy môn toán tại các trường Trung Tiểu học Bồ Đề Sài Gòn 
Chợ Lớn. Năm 1975-1980, ngải làm Thư ký Ban đại diện PG Quận 
5. Năm 1987-2002, ngài làm Chánh Đại diện PG Quận 10. Năm 
2000, ngài được bổ nhiệm làm trụ trì tổ đình Án Quang. Năm 
2002-2007, ngài làm Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS 
Thành hội PG TP Hồ Chí Minh. Năm 2007, ngài là Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Chánh thư kýThành hội PG TP 
Hồ Chí Minh. Năm 2009, ngài kiêm trụ trì chùa Thiện Mỹ- Quận 
5. Năm 2011, là viện chủ chùa Bảo Tâm- Quận I1. Ngài xả báo 
thân ngày 24 tháng 7 năm Quý Ty (30-08-2013) thọ 74 năm, 50 hạ 
lạp, nguyên quán Gia Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Nhựt Quang, Hòa thượng, thế danh Lê Quang Nhựt, sinh 
năm 1940 (giấy 1943), xuất gia năm 1945 với HT Trí Đức- Bạc 
Liêu. Năm 1960, ngài tham học ở PHĐ Nam Việt- chùa Ấn 


389 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quang- Sài Gòn. Năm 1962, ngài thọ đại giới tạ PHĐ Nam Việt 
do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Ngài trải qua các chức 
vụ: - Chánh đại diện GHPGVNTẢN Quận Nhất- Sài Gòn, Chánh đại 
diện GHPGVNTN tỉnh Bình Dương, Chánh đại diện GHPGVNTN 
tỉnh Pleiku, Chánh đại diện GHPGVN tỉnh An Xuyên (Cả Mau). 
Sau năm 1975, ngài trở về quê hương, kế thế trụ trì chùa Long 
Phước- Lắp Vò- Đồng Tháp. Ngài là bậc pháp sư gia trì pháp môn 
Mật tông Việt Nam, ngài được cung thỉnh làm Chứng minh BTS 
GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên quán trú quán Lấp Vò- Đồng 
Tháp 


- Thích Nhật Quang, Hòa thượng, sinh năm 1944, Ủy viên Hội 
đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban 
Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng trường 
Trung cấp Phật học Đồng Nai, Trưởng Ban Quản trị thiền phái 
Trúc Lâm, trụ trì thiền viện Thường Chiếu, khai sơn trụ trì thiền 
viện Trúc Lâm Trí Đức- Đồng Nai, khai sơn trụ trì thiền viện Trúc 
Lâm Thanh Nguyên- Bình Dương, khai sơn trụ trì thiền viện Trúc 
Lâm Chánh Thiện- Bình Thuận, khai sơn thiền viện Trúc Lâm Đạo 
Nguyên- Daknong. Tác phẩm dịch thuật và trước tác: Sứ 33 vị Tổ 
An-Hoa Giảng giải , Từ Ẩn của Mẹ , Tám điều Giác Ngộ, Nửa 
Ngày của Thái Thượng Hoàng , Như nói với Tôi, Nghiêm huấn 
Tòng lâm , Đường xưa , Cội nguôn Ngàn xưa , Pháp Hoa Để 
cương , Mười điều Biện ma, Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa, Đạo 
nhân và Mùa xuân, Mùa xuân Vân Yên, Hành hương Hoa Hạ, 
Thơ Mây, Suối Thiên, Vườn Thiên, Xuân Nhật, Xuân trong Tôi, 
Hiếu Hạnh , Hoa Thiên, Hương Thiên , Tâm Thiên , Luận Phật 
thừa Tông yếu , Luận Tọa thiển, Mai vàng Ánh đạo , Nắng mới 
trong Vườn thiên, Niềm vui Đầu xuân, Núi Thái Bên Nguôn, 
Rừng Thiên, Sơn cư Bách vịnh, Sóng Thiên, Suối reo Rừng Trúc, 
Tâm Thiên, Cội Thiên, Đuốc Thiên, Gia Bảo Thiên Tông, Gương 
Hạnh Người xưa, Hạnh Hiếu trong Đạo Phật, Quy Sơn Ngữ lục, 
lích truyện Pháp Cu , Viên Châu Ngưỡng Sơn... nguyên quản Tây 
Ninh, trú quán Đồng Nai - heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Phước Quang (1908 -1988), Hòa thượng, hệ phái PG Hoa 
Tông Việt Nam, thế danh Tiêu Mao. Thiếu thời ngài là một võ sư 


390 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


nỗi tiếng ở Sài Gòn Lục Tỉnh, là Hội trưởng hội Hoa kiều Liên hữu 
tỉnh Mỹ Tho. Năm 1960, ngài lên Sài Gòn, gát bỏ quá khứ xuất gia 
tại chùa Giác Nguyên với HT Thiện Tường, được pháp danh 
Phước Quang. Năm 1961, ngài kiến lập Từ Đức tịnh xá- Chợ Lớn 
và qui tụ tín đồ người Hoa về đây tu tập. Năm 1972, ngài làm Tổng 
vụ trưởng Tổng vụ Tài chính GHPGVNTN. Năm 1975, ngài làm 
Thủ quỹ Ban Liên lạc PG Yêu nước TP Hồ Chí Minh. Năm 1981, 
GHPGVN thành lập, ngài là Thành viên HĐCM GHPGVN. Công 
trình ngài đã là thực hiện gồm: 7rường Chính Nghĩa (Mỹ Tho) ; 
Trường Chánh Giác (Thủ Dầu Một) ; Tăng Nghỉ quán Quảng 
Đông (Quận 5). Ngài viên tịch ngày 20 tháng 8 năm Mậu Thìn (30- 
9-1988), nguyên quán Quảng Đông-Trung Quốc, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 


- Tăng Quang (1924 -2008), Cư sĩ, pháp danh Minh Chiếu, ông 
quê Phan Thiết, thuở nhỏ ông được gởi ra Quảng Ngãi học tại 
trường Trung học Bình dân. Năm 1945, ông tham gia cách mạng, 
làm Chánh Lục Sự tòa án Liên khu Š5 Trung Bộ. Năm 1954, đất 
nước chia đôi, ông ở lại miền Nam và trở vào Sài Gòn sinh sống. 
Năm 1964, sau thời gian lui tới chùa Xá Lợi tụng kinh, ông phát 
tâm quy y Tam bảo với pháp danh Minh Chiếu, đồng thời gia nhập 
hội Phật học Nam Việt. Năm 1965, ông bị chính quyền Sài Gòn 
bắt giam và xử án 5 năm tù vì làm kinh tài tiếp tế cho cách mạng. 
Sau khi ra tù, ông trở về làm Cư sĩ, theo học Phật với cụ Chánh Trí 
Mai Thọ Truyền. Năm 1975, ông được xếp vào thành phần Tư sản 
dân tộc, có công với cách mạng, phụ trách Ban liên lạc Công 
Thương Thành phố. Năm 1979, ông được Cư sĩ Lê Ngọc Diệp, 
Tổng thư ký hội Phật học Nam Việt giao thừa kế chức vụ Tổng thư 
ký, cùng với Cư sĩ Tống Hồ Cầm phụ trách lèo lái hội Phát học 
Nam Việt hội nhập trong thời kỳ mới. Năm 1980, chùa Phật học Xá 
Lợi là Văn phòng của Ban vận động, nơi diễn ra Hội nghị Thống 
nhất PGVN. Năm 1981, Cư sĩ Tăng Quang và Tống Hồ Cầm, đại 
diện cho hội PHNV tham gia thành lập GHPGVN tại thủ đô Hà 
Nội. Cư sĩ được cử làm Ủy viên Tài Chánh trong Ban Thường trực 


391 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


HĐTS GHPGVN. Từ năm 1989-1999, ông còn là đại biểu HĐND 
Quận 8. Năm 1992, ông được cử làm Ủy viên Thường trực HĐTS 
kiêm Phó ban Kinh tế Tài chánh TW GHPGVN. Năm 1996-2001, 
ông được bầu làm Ủy viên BCH TW hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. 
Đồng thời, là Ủy viên BCH hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ 
Chí Minh. Về phật sự, ngoài công việc Tổng thư ký Ban Quản trị, 
Cư sĩ còn là Gia trưởng GĐÐPT chùa Xá Lợi. Những công lao đóng 
góp của ông cho xã hội được Nhà nước khen tặng: Năm 1991, Huy 
chương ƑV? sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. Năm 2001, Huy 
chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, và nhiều bằng khen, 
giấy khen khác...Cư sĩ mãn báo thân ngày mông 8 tháng 4 năm 
Mậu Tý (2008) thọ 79 năm, với hơn 40 năm cống hiến cho đạo 
pháp, nguyên quán Phan Thiết- Bình Thuận, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - /heo Thích Đồng Bồn biên khảo 


- Lê Quý Quang (1926 -2002), Cư sĩ, bước đầu ông theo mẹ đến 
chùa Thiên Mụ, đảnh lễ HT Đôn Hậu xuất Ø1a tu học, được pháp 
danh Tâm Thành. Sau đó vì mẹ già yếu, ông xin về tại gia chăm 
dưỡng mẹ già. Ông thành lập đạo tràng tu tập ở / đường Công 
chúa An Thường, rất đông Phật tử theo về đạo tràng ngày một 
đông đảo, nên Phật tử đã ủng hộ vật chất mua đất xây dựng Niệm 
Phát Đường để mọi người tu tập. Năm 1940, đạo tràng chính thức 
mời Cư sĩ và thân mẫu trường trú tại đây để hướng dẫn đạo tràng 
tu học. Cư sĩ lên chùa Thiên Mụ đảnh lễ HT bồn sư lần nữa xin thọ 
tại gia Bồ tát giới để đủ năng lực lãnh đạo mọi người. HT hoan hỷ 
truyền trao và cho pháp tự là Thanh Tịnh. Nhờ uy tín công phu tu 
tập, ông được Giáo hội mời làm Ủy viên BTS GHPG tỉnh Thừa 
Thiên. Năm 2002, Cư sĩ quyết định xuất gia lại lần nữa để gieo 
nhân tốt cuối đời cho mình. Ông được HT Huệ Ẩn- chùa Phổ 
Quang cùng chư Tăng trong Giáo hội Thừa Thiên Huế quang lâm 
chứng minh lễ truyền trao giới pháp Sa di, làm ước nguyện của 
ông được viên mãn, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


392 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tâm Quang (1876-(1944), pháp danh Kiểu Ninh, pháp 
hiệu thiện Niệm, tục danh Lê Văn Đức. Nơi sinh xã An Thới, tổng 
Hòa Long, hạt Sa Đéc. Nguyên đệ nhất thế Trụ trì Viên Giác Tự, 
Bến Tre. Cố vấn cho ban trị sự Hội Lưỡng Xuyên phật học. Năm 
1924 Ngài mở trường gia giáo ở chùa Viên Giác cho 100 Tăng Ni 
tham học. Ngài cúng dường huê lợi từ 3,33 ha ruộng tại làng Minh 
Đức cho tô Lê Khánh Hòa làm kinh phí hoạt động phong trào chấn 
hưng PG - /heo Thích Ván Phong biên khảo 


- Tánh Viên-Tịnh Quang (2), Thiền sư. Năm 1802, sau khi Quốc 
chúa Nguyễn Ánh thống nhất sơn hà, ổn định triều ca và xưng để 
lấy hiệu Gia Long. Năm 1812, Vua Gia Long chiếu chỉ sắc tứ châu 
phê “Nguyễn triểu hậu dụ Gia Long Hoàng đề Kiến tạo Phước 
Thạnh Tự”, ấn ký sắc phong Tánh Viên Tịnh Quang Thiền sư trụ 
trì (thời ty nạn truy lùng của quân Tây Sơn, chúa Nguyễn Phúc 
Ánh đã núp khu rừng rậm này và được thoát nạn truy bắt của quân 
Tây Sơn, sau khi phục quốc, thống nhất sơn hà, đền ơn Tam Bảo, 
Long thần Hộ pháp, vua Gia Long sắc tứ kiến tạo Phước Thạnh 
tự...)- /£heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Nữ Thanh Quang (1920 -1966), Sư cô, thánh tử đạo, 
pháp danh Tâm Đạo, pháp hiệu Thanh Quang, thế danh Bùi Thị 
Lệ, thọ Tỳ kheo nỉ giới tại giới đàn Hộ Quốc chùa Báo Quốc năm 
1948, tự thiêu trước chùa Diệu Đề-Huế ngày 29-5-1966, Sư cô ra 
đi lúc 55 tuổi để phản đối Tổng thống Mỹ Johnson tiếp tục ủng hộ 
chính quyền Thiệu-Kỳ đàn áp PG, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


- Thích Thiện Quang (1895 -1953), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phố đời 40, thế danh Nguyễn Văn Xứng, xuất gia năm 1925 
với tô Chí Thiền- chùa Phi Lai, pháp danh Hồng Xứng, pháp tự 
Thiện Quang. Năm 1927, ngài thọ đại giới tại chùa Phi Lai xong, 
xin phép bổn sư lên núi Cắm tìm chốn tĩnh cư tu niệm. Năm 1941, 
ngài xây dựng chùa Vạn Linh ở núi Cấm. Năm 1947, vì chiến 
tranh nên ngài tản cư về Sài Gòn trú tại chùa Linh Bửu- Cầu Bông, 
ngài viên tịch tại đây ngày 26 tháng I1 năm Quý Ty (31-12-1953) 


393 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


hưởng 59 năm, 24 năm hành đạo. Năm 1998, di cốt ngài được HT 
Trí Tịnh thỉnh về nhập tháp tại chùa Vạn Linh- Núi Cấm, nguyên 
quán Bến Tre, trú quán Núi Cắm- Châu Đốc- xem /hêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thông Quang ( ? ), Hòa thượng, Sau ngày thiền sư Phổ 
Nghi (tổ Từ Long) đệ nhất tô Yên Vệ (Phúc Hào tự) viên tịch, ngài 
Thông Quang kế đăng tục diệm. Ngài là người xuất chúng, đạo đức 
vang xa, thu hút hàng tứ chúng khắp nơi về tham học. Ngài đã dẫn 
2 đệ tử (Tâm Chính, Tâm Định-Thanh Định) và sư đệ là thiền sư 
Thông Ứng vào Thanh Hoá hoằng truyền tông Lâm Tế. Khoa cúng 
tổ chùa Trang Cát (Long Cảm tự), xã Hà Phong, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hoá cho biết: Vua Thiệu Trị (1841-1847) từng thỉnh 
thiền sư Thông Quang trụ trì chùa Phúc Hào vào cung để làm lễ 
cầu đảo (cầu mưa). Năm Tự Đức thứ 2 (1849), ngài được triều 
đình sắc phong giới đao độ điệp làm quy phạm cho Phật giáo Ninh 
Bình. tổ Thông Quang là người kế tục xuất sắc sự nghiệp truyền bá 
giáo lý phái Lâm Tế vào Thanh Hoá của tổ Từ Long. Đặc biệt là 
hoàn thành sứ mệnh tiếp độ Ni giới Thanh Hoá. Cho đến nay có rất 
nhiều chùa Ni trên đất Thanh Hóa đã tiếp nhận và tuyên dương 
chính pháp của tông Lâm Tế do tổ Thông Quang truyền bá, tiêu 
biểu như các chùa: Hương Quang, Mật Đa ở thành phố Thanh Hóa; 
Ngọc Đới xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Trang Cát xã Hà Phong vả 
chùa Bái Đô xã Hà Tân, huyện Hà Trung, chùa Vồm xã Thiệu 
Khánh, huyện Thiệu Hóa... Nhiều vị tăng ni đã trở thành tô sư khai 
sáng của các chùa. Không rõ tổ viên tịch năm nào, tại chùa Yên Vệ 
có tháp của ngài ghi 7ừ Miên tháp - theo NNC Nguyễn Đại Đồng 
sưu khảo 


-Thích Thường Quang, Hòa thượng, thế danh Trần Đình Trí, sinh 
năm 1945 tại Huế. Năm 1952 xuất gia tại chùa Tây Tạng-Bình 
Dương với HT Như Trạm Tịch Chiếu, có pháp danh Thị Từ, pháp 
hiệu Viên Hạnh. Thọ Tỳ kheo năm 1964 tại Việt Nam Quốc Tự, 
cầu pháp với HT Đôn Hậu nên còn có pháp danh Tâm Trí, pháp 


394 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hiệu Thường Quang. Năm 1967-1970, ngài là hiệu trưởng trường 
Trung học Bồ Đề ở Long An. Năm 1997, ngài trụ trì chùa Phổ 
Tịnh-Bình Dương. Năm 2007, thành lập Tuệ Tĩnh đường Hạnh 
Quang, thành viên quỹ "7ớm Lòng Vàng" của báo Sân Khấu thuộc 
hội Nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh. Ngài là Lương y cấp quốc gia về 
Đông Tây y, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Bình Dương. 


- Thích Nữ Tịnh Quang, Ni sư, NNC sử học PG, tên đời là 
Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1952, quê An Trạch- phường Cát 
Linh- quận Đống Đa- TP Hà Nội. Xuất gia tu học tại chùa Quan 
Âm- Reslad- bang California- Hoa Kỳ. Ni sư tốt nghiệp Tiến sĩ 
Triết học với luận án: 8uddhist monastic education and regional 
revival movememts in early twentieth cenftury VietNam, Thèse 
enphilosophie, University of Wisconsin -Madison, États-Unis, 
2007. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: (Sưu tầm và biên soạn 
cùng Nguyễn Đại Đồng): Phong trào Chấn hưng Phật giáo (Tư 
liệu báo chí Việt Nam từ 1927-1938), Nxb Tôn giáo, 2008. Phong 
trào Chấn hưng Phật giáo (Tư liệu báo chí Phật giáo Việt Nam từ 
1929-1945), Nxb Tôn giáo, 2010. nguyên quán Hà Nội, trú quán 
Hoa Kỳ - (heo Nguyễn Đại Đồng sưu khảo 


- Thích Trí Quang ( 2 -1949), Hòa thượng, ngài là Hội trưởng hội 
PG Cứu quốc Gia Định, hy sinh tại mặt trận An Phú Đông, chưa 
có thêm thông tin. 


- Thích Trí Quang, Hòa thượng trưởng lão, sinh năm 1923 tại 
Đồng Hới Quảng Bình, tốt nghiệp và giảng dạy tại Phật học viện 
Báo Quốc Huế, nhân vật trung tâm phong trào pháp nạn 1963, cố 
vẫn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN nhiều nhiệm kỳ, dịch giả hàng 
trăm tác phẩm kinh luận. Hòa thượng là nhà trí thức lớn của mọi 
thời đại, trú quán các chùa Ấn Quang, Quảng Hương Già Lam - TP 
Hồ Chí Minh và chùa Từ Đàm - Huế. - xem thêm ở "Tiểu truyện tự 
ghỉ" của tác giả ở phụ lục 3 sách Bồ Tát giới 


- Thích Từ Quang (1988 -1991), Hòa thượng, du học và đậu bằng 


395 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tiến sĩ triết học và văn chương đại học Sorbone, Tiến sĩ Phật học 
đại học Nalanda Án độ, tham gia phong trào chấn hưng, viện chủ 
thiền viện Chơn Đức-Gia Định, dịch giả một số tác phẩm kinh 
điển, sáng lập giáo hội Thiền Tông Việt Nam, tức Thiền Tịnh đạo 
tràng ở Phật Bửu Tự quận 3, nguyên quán trú quán Gia Định. 


- Tổ Tông Viên Quang (1758 -1827), Thiền sư, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 36. xuất gia với tổ Phật Ý Linh Nhạc- chùa Từ 
Ân- Gia Định, được pháp danh Tổ Tông, pháp hiệu Viên Quang. 
Ngài là bạn chí cốt của Hiệp biện Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức. Năm 
1774, ngài được cử đến trụ trì chùa Giác Lâm, và biến nơi này 
thành một "Phát học xá” ở vùng đất mới Gia Định. Năm 1798, 
ngài đại trùng tu chùa Giác Lâm, đến năm 1804 mới hoàn thành. 
Năm I819, ngài khai đại giới đàn tại chùa Giác Lâm, đây là giới 
đàn lớn nhất, qui tụ đầy đủ nhất tại gia lẫn xuất gia. Ngài thị tịch 
ngày mồng 3 tháng Chạp năm Đinh Hợi (1827) thọ 70 năm, tháp 
lập trong khuôn viên chùa Giác Lâm, nguyên quán Minh hương 
(người Hoa) Cù Lao Phố- Biên Hòa, trú quán Gia Định - £heo Biên 
niên sử PG Sải Gòn Gia Định 


- Thích Viên Quang (1895 -1976), Hòa thượng, đệ tử HT Tịnh 
Nhãn-chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Ấn, pháp tự Vĩnh Thừa, 
pháp hiệu Viên Quang. Năm 1833, ngài lập thảm am tên là Pháp 
Uyển Châu Lâm, nay là chùa Châu Lâm-Huế. Năm 1937, ngài 
được cử trụ trì Quốc tự Thánh Duyên. Năm 1941,ngài làm Tăng 
cang chùa Diệu Đề, sang năm 1942 trụ trì chùa Từ Đàm. Đến năm 
1944, ngài trở về chùa Châu Lâm tiếp Tăng độ chúng, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Viên Quang (1921 -1991), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, thế danh Trương Trọng Cửu, xuất gia năm 1935 
với HT Vạn Đạo- chùa Thiên Sơn- Phú Yên. pháp danh Nguyên 
Minh, pháp tự Công Huệ. Năm 1939, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Linh Sơn Trường Thọ do HT Vĩnh Sung làm Đàn đầu truyền 
giới. Sau đó ngài ở lại học Dw Già khoa nghỉ với HT Xuân Quang- 


396 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa Liên Trì- Bình Thuận, được pháp hiệu Viên Quang. Năm 
1945, ngài trở về Phú Yên trụ trì chùa Long Phú. Năm 1965, ngài 
trở lại Bình Thuận trụ trì chùa Thiền Lâm- chùa Tỉnh hội PG Bình 
Thuận. Năm 1970-1973, ngài giữ chức Phó giám đốc kiêm Giám 
học Phật học viện Nguyên Hương- Bình Thuận. Năm 1982, ngài 
được cử trụ trì Tỏng lâm Vạn Thiện, đồng thời là Phó BTS 
GHPGVN tỉnh Bình Thuận, ngài xả báo thân vào Rằm tháng 3 
năm Tân Mùi (19-04-1991), thọ 71 năm, 51 mùa an cư, nguyên 
quán Phú Yên, trú quán Bình Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Đỗng Quán (1926 -2009), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Đỗ Châu Đức, xuất gia năm 1942 với 
HT Huyền Tân- chùa Thiền Lâm- Phan Rang, pháp danh Thị 
Quảng, pháp tự Hạnh Nhơn, pháp hiệu Đồng Quán. Năm 1943, 
ngài học lớp Phật học chùa Long Khánh- Quy Nhơn. Từ năm 
1946-1953, ngài tu học tại chùa Hưng Long- Bình Định. Năm 
1953, ngài cùng chư Tăng trẻ Bình Định thành lập Chứng Lục Hòa 
tại chùa Tịnh Liên- Bình Định. Năm 1954-1957, ngài theo học tại 
PHV Trung Phần Nha Trang. Năm 1957, ngài thọ đại giới tại đại 
giới đàn chùa Long Sơn- Nha Trang do HT Giác Nhiên làm Đàn 
đầu truyền giới. Năm 1958, ngài trở về Bình Định cùng chư Tôn 
đức 12 vị thành lập tu viện Nguyên Thiều, và là thành viên Ban 
quản trị tu viện. Năm 1963, ngài làm giám đốc trường Trung học 
Bồ Đề Nguyên Thiều. Năm 1972, ngài trụ trì chùa Sắc tứ Thiên 
Hòa- Tuy Phước- Bình Định. Ngài đã tập trung nhiều công sức sưu 
tầm, nghiên cứu lịch sử phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc 
Thánh và biên soạn một số tác phẩm: Khái quát về Nhân mình 
Nhập chánh lý luận ; Nhân mình luận giáo khoa ; Kinh Kim Cang 
giáo khoa ; Lược sử các tổ đình ; Tiểu sử các vị Danh T ăng. Đồng 
thời, ngài cộng tác với Ban biên soạn Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam 
thể kỷ XX. Năm 2004, ngài được môn phái Chúc Thánh suy cử làm 
trưởng ban trùng tu tổ đình Chúc Thánh- Quảng Nam. Ngài xả báo 
thân ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Sửu (20-02-2009) thọ §4 năm, 


397 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


53 hạ lạp, nguyên quán trú quán Tuy Phước- Bình Định - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Nữ Thể Quán (1911 -1982), NI trưởng, tác gia, nhà văn, 
nhà thơ, xuất gia với Ni trưởng Diệu Hương -chùa Diệu Đức được 
pháp danh là Thể Quán. Năm 1956, Ni trưởng đến tu học với Ni 
trưởng Diệu Không-chùa Hồng Ân và lập tịnh thất Hoàng Mai bên 
cạnh chùa nhập thất 5 năm để trưởng dưỡng đạo nghiệp. Năm 1966 
Người cộng tác với Nguyệt san Liên Hoa và làm chủ biên tập san 
giáo dục thiếu nhi Sen Hồng. Năm 1971, Người làm Giám luật Ni 
bộ Bắc tông tỉnh Thừa Thiên, tác phẩm: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
; Tỳ kheo nỉ giới ; Bồ tát giới ; Liêu trai chí dị ; Dấu xe muôn thuở 
; Lời trăng nước (thơ), Tăng ghé Hoàng Mai ; Cảm tác ; Uóc 
nguyện... nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Trung Quán (1918 -2003), Hòa thượng, dịch giả, ngài họ 
Vũ, xuất gia năm 1936 với HT Thích Đức Nhuận- chùa Quảng Bá- 
Hà Nội, pháp danh Thanh Quát, pháp hiệu Trung Quán. Năm 
1938, ngài thọ đại giới tại chốn tô Lãng Lăng- Nam Định do HT 
Quy Minh làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1959, ngài được HT 
Thanh Tuất mời sang Lào và ngài đã mang PG Đại thừa vào xứ 
này. Ngài đã lập được 10 ngôi chùa ở xứ Lào, ngôi đầu tiên là chùa 
Phật Tích. Năm 1978, ngài được HT Chân Thường mời sang Pháp 
hành đạo. Nơi đây ngài đã lập nên ngôi chùa Hoa Nghiêm ở ngoại 
ô Paris. Hơn 20 năm sống ở Pháp, ngài ngược xuôi hành đạo và tạo 
thêm 6 ngôi chùa ở xứ này. Ngải còn để tâm biên soạn dịch thuật 
rất nhiều tác phẩm, từ khi ở trong nước đến khi tuổi ngoài 80. Tác 
phẩm của ngài gồm có: Kinh Viên Giác ; Kinh Nhân Vương Hộ 
Quốc ; Vãng sinh luận ; Kinh Hiển Ngu ; Lịch sử đức Phật ; Kinh 
Thiện ác Nhân quả ; Kinh Dược Sự ; Kinh Di Đà ; Kinh Nghiệp 
báo Sai biệt ; Kinh Phân biệt Thiện ác Báo ứng ; Kinh Đại Chính 
Cú Vương ; Kinh Ma Ha Nan Tư Tư ; Kinh Cổ lai thể thời ; Kinh 
Đại Thông Phương Quảng ; Biện Minh Tu Chứng; Tịnh tọa pháp 


398 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


; Đại Trí Độ luận (10 quyển)...ngài xả báo thân ngày 30 tháng 2 
năm Quý Mùi (01-04-2003) thọ 86 năm, 66 hạ lạp, nguyên quán 
Nam Định, trú quán Pháp quốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 


Quảng 


- Thanh Nhàn-Tâm Quảng ( ? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 4I, đệ tử ngài Hải Thuận-Diệu Giác, pháp danh Thanh 
Nhàn, pháp tự Tâm Quảng, thế danh Hoàng Văn Thể, trú xư chùa 
Báo Quốc-Hué, chưa có thêm thông tin lai lịch của ngài - /heo Chư 
tôn Thiên đức &Cư sĩ tiền bối hữu công PG Thuận Hóa 


- Thích Thiện Quảng (1826 -1911), Hòa thượng, họ Trần, xuất 
gia năm 188§5, lúc 23 tuổi tự tu hành ở núi rừng. Năm 1895, sau 10 
năm tu tập, ngài phát nguyện ăn toàn rau, mỗi ngày một bữa. Năm 
1898, tự đóng thuyền khởi hành sang đất Phật tìm đạo. Sau 3 ngày 
trên biển, thuyền dạt vào đất Thái Lan, được người dân Thái xem 
là bậc chân tu khi thấy ngài chỉ ăn toàn rau. Tiếng lành đồn xa ngài 
được Nhà vua Thái tôn kính, truyền xây cất chùa riêng mời ngài ở 
lại tu hành. Năm 1901, ngài tiếp tục cuộc hành trình sang đất Phật 
bằng đường bộ qua ngõ Miến Điện, vào Tây Tạng qua đất Ân Độ. 
Năm 1902, ngài về đến Thái Lan chọn ngôi chùa hang Kholẽm để 
tu hành, từ đây ngài có hiệu là "7hẩy Rau". Năm 1911, ngài cộng 
tác với nhà chí sĩ Phan Bội Châu làm cách mạng, và hy sinh vì 
Pháp vây bắt khi trở lại Việt Nam, hưởng 50 tuổi đời và 27 năm 
hành đạo, nguyên quán Bến Tre, trú quán Thái Lan - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Trí Quảng (1915 -1992), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Chánh Thống-chùa Quy Thiện Huế, pháp danh Không Tâm, pháp 


399 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tự Trí Quảng, pháp hiệu Bích Đàm, thế danh Đỗ Trí Quảng. Năm 
1945, ngài là Chánh hội trưởng hội Phật học tỉnh Quảng Trị. Năm 
1947 là Phó hội trưởng kiêm trụ trì chùa tỉnh hội PG Quảng Nam 
Đà Nẵng. Năm 1951 trụ trì chùa Từ Ân cô tự-Huế. Năm 1968, 
giảng dạy PHV Báo Quốc-Huế và dạy chuyên khoa Cao đăng Phật 
học Liễu Quán ở chùa Linh Quang-Hué, kiêm nhiệm kế thế trụ trì 
chùa Quy Thiện. Năm 1981-1990, ngài là giáo phẩm Chứng minh 
GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên quán Quảng Trị, trú quán 
Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 

- Thích Trí Quảng, Hòa thượng, Giáo sư, Tiến sĩ Phật học, thế 
danh Ngô Văn Giáo, sinh năm 1940, Phó pháp chủ Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP 
Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN, Tổng biên tập Báo 
Giác Ngộ, viện chủ tổ đình Ấn Quang, trụ trì các chùa Phố Quang, 
Việt Nam Quốc Tự, Khai sơn Trụ trì Huê Nghiêm 2, TP Hồ Chí 
Minh, Trùng tu Trụ trì Chùa Linh Sơn Bửu Thiền (BRVT). Trước 
tác và Dịch thuật: Kinh Bồn môn Pháp Hoa (biên soạn) ; Kinh A- 
đi-đã (dịch) ; Kinh Dược Sư (dịch) ; Lược giải Kinh Bồn môn Pháp 
Hoa ; Lược giải Kinh Pháp Hoa ; Lược giải Kinh Hoa Nghiêm ; 
Lược giải Kinh Bảo Tích ; Lược giải Kinh Duy Ma ; Tư tưởng 
Phật giáo (3 tập) ; Hoằng pháp và Trụ trì ; Phật giáo nhập thể và 
phát triển (3 tập)... nguyên quán Củ Chi, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Trần Văn Quân, sinh năm 1950, Nhà báo, Đài Tiếng nói Việt 
Nam, bút danh: Trần Triều; Duy Chính Đạo.Tác phẩm liên quan 
đến Phật giáo: 1. Thiền và Không gian minh triết (Nxb Văn hóa- 
Thông tin, 2011). 2. 7g sao Phật hoàng? (Nxb Văn hóa-Thông 
tin, 2012). 3. Pháp Thiên Trần Nhân Tông (Nxb Văn hóa-Thông 
tin, 2014).4.Con đường nhiệm mâu- đối thoại về Trần Nhân Tông 
và Thiên Trúc Lâm Yên Tử (Nxb Văn hóa-Thông tin, 2014). 5. Con 
đường Phật hoàng- Tuyển tập về Trần Nhân Tông và Thiển Trúc 
Lâm Yên Tử (Nxb Văn hóa-Thông tin, 2015, Nxb Thế giới tái bản 


400 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


năm 2016). ó. Bên Trăng (Thơ Thiền, Nxb Hội Nhà văn, 2015). 7. 
Mây trời Yên Tử (Tiêu thuyết, Nxb Hội Nhà văn, 2017). Nguyên 
quán tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán: Hà Nội. 


- Nguyễn Năng Quốc (1870-1951) Cư sĩ, hiệu là Vi Khanh, Ông 
làm Tổng đốc Thái Bình vào cuối những năm 1920. Sau khi hưu 
trí, ông về trú tại ấp Thái Hà, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, nay 
thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cuối năm 1934, ông là 
một trong những sáng lập viên Hội Phật giáo Bắc Kỳ tháng 11 năm 
1934, lại nhận chức Chánh Hội trưởng để chủ trương công việc 
tiến hành cho Hội. Tính đến ngày phải về quê dưỡng bệnh (9- 
1939) ông đã cống hiến cho Hội biết bao nhiêu công của. Nhờ vậy 
mới trong 5 năm, hội Phật giáo truyền bá ra khắp cõi Bắc kỳ, hội 
viên có tới mấy vạn, chi hội ngót trăm nơi đều do công sức của ông 
Chánh hội trưởng một phần lớn. Ông mất năm 1951 tại Hà Nội, 
nguyên quán tại làng Thượng Tần, xã Thượng Tần, phủ Thái Ninh 
cũ, nay là thị trắn Châu Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, 
trùủ quán Hà Nội - /heo Nguyễn Đại Đồng biên khảo 


- Thanh Lương Tổng Quy (? -1925), Hòa thượng, thế danh Trần 
Phước Nghĩa, xuất gia với tổ Hải Toàn Linh Cơ- chùa Tường Vân- 
Huế, pháp danh Thanh Lương, pháp hiệu Tổng Quy. Năm 1860- 
1868, ngài xây dựng thảo am thành chùa Hòa Quang- đôi Dương 
Xuân Thượng. Năm 1894, được vua ban "Sác fứ Hòa Quang tự". 
Ngài thị tịch năm At Sửu (1925), tháp lập khuôn viên chùa Hòa 
Quang - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 
- Thích Huyện Quý (1897 -1999), Hoà thượng, thê danh Dương 
Văn Châu, xuất gia năm 1930 với HT Khánh Hòa- chùa Tuyên 
Linh- Bến Tre, pháp danh Trừng Châu, pháp tự Hoằng Huệ, pháp 
hiệu Huyền Quý. Năm 1954, ngài thọ đại giới với HT Hải Tràng- 
chùa Phổ Quang- Phú Nhuận làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1955- 
1956, ngài học ở PHĐ Giác Nguyên- Xóm Chiếu. Năm 1957, ngài 
dự khóa huấn luyện trụ trì " Mwz Lai Sứ G¡iđ" tại chùa Pháp Hội và 
sau đó làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng giả tỉnh Gò Công. Năm 
1958, ngải trụ trì chùa Phật học- Cần Thơ. Năm 1960, trụ trì chùa 
Thái Bình- Gò Công và khai sơn chùa Liên Hoa- Gò Công. Năm 
1964, ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gò Công. Từ 


401 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1984-1999, ngài được thỉnh vào Ban Chứng minh PG tỉnh Tiền 
Giang, ngài xả báo thân ngày 24 tháng 9 năm Kỷ Mão (0I-I11- 
1999) thọ 102 năm, 45 hạ lạp, nguyên quán trú quán Gò Công - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


-Thích Thiện Quý(1945 - 2007), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 43, là Trưởng tử, đệ tử HT Thích Hành Trụ, pháp danh 
Đồng Tín, pháp tự Thông Nhiệm, pháp hiệu Giới Trì. Đạo hiệu 
Thiện Quý là pháp danh khi còn tại gia quy y với Sư trưởng Như 
Thanh.HT có 2 người em là HT Thiện Hạnh và Thiện Đạo, cùng là 
học tăng Phật học viện Huệ Nghiêm và cả 3 anh em trú xứ tại đây, 
HT được bồn sư phú pháp là trưởng tử sơn môn Chúc Thánh-Đông 
Hưng và kế thế trụ trì tổ đình Đông Hưng-Thủ Đức, HT còn khai 
sơn tu viện - xã Phước Tân, huyện Long Thành, nguyên quán 
Phước Hải-Bà Rịa, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Đỗ Thị Quỳnh, Cư sĩ, sinh năm 1960, nguyên trưởng phòng biên 
tập Nhà xuất Bản Tôn giáo Hà Nội, thành viên Trung tâm Nghiên 
cứu Phật giáo Việt Nam văn phòng miền Bắc, nguyên quán Thanh 
Hóa, trú quán Hà Nội. 


- Lê Khắc Quyến (1915- 1978), Cư sĩ, quy y với HT Huyền 
Không-chùa Quốc Ân, pháp danh Nhật Thắng. Ông tốt nghiệp Bác 
sĩ Y khoa tại Hà Nội năm 1943 và lần lượt được bố nhiệm: Năm 
1945, Giám đốc bệnh viện Nha Trang. Năm 1946, Cục trưởng 
Quân y Trung bộ Huế. Năm 1947-1966, Bác sĩ bệnh viện Huế. 
Năm 1958-1963, Giám đốc Y tế và Giám đốc bệnh viện Huế. Năm 
1958-1965, Khoa trưởng đại học Y khoa Huế. Năm 1970-1978, 
Giám đốc bệnh viện Sùng Chính. Ngoài ra, ông còn là Tổng biên 
tập nguyệt san Y khoa đại học Huế tên là Lành Mạnh và biên soạn 
quyền Từ điển Y học. Ông là một Phật tử thuần thành, điều trị hết 
lòng cho Tăng ni Phật tử với hạnh nguyện Dược Sư nơi tâm, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


402 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Liễu Huệ Thiệu Quyền ( ? ), Hòa thượng, đệ tử ngài Thiên Ấn 
và Hải Tịnh, khai sơn chùa Long Trường- Bình Thủy- Cần Thơ 
năm Giáp Thân 1824, chưa có thông tin thêm - /heo Biển niên sử 
PŒG Sài Gòn Gia Định 


- Nguyễn Xuân Quyền (1918 -2001), Cư sĩ, pháp danh Tâm Thiệt. 
Năm 1940, ông tham gia xây dựng Khuôn hội Tiên Nộn. Năm 
1948, ông sinh hoạt trong Gia đình Phật Hóa Phổ Hướng Thiện. 
Năm 1951, ông làm Thư ký BHD Gia đình Phật Hóa Phổ Tổng 
hội Trung phần. Năm 1957, làm Trưởng BHD GĐPT Tổng hội 
Trung phần, thay Cư sĩ Võ Đình Cường vào Nam. Năm 1969, làm 
Trưởng BHD GĐPT Thừa Thiên. Năm 1974, ông được GĐPT 
Trung ương xếp cấp Dũng, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế 
- theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Thanh Quyết, Thượng tọa, tục danh Lương Công Quyết, 
sinh năm 1962, xuất gia làm đệ tử HT Thích Viên Thành, được ban 
pháp danh Minh Định, Y chỉ HT Thích Thanh Tứ, được ban pháp 
hiệu Thanh Quyết. Hiện đảm nhiệm Công tác: Đại biểu Quốc hội 
Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Quảng Ninh; Ủy viên Uỷ 
ban Đối ngoại của Quốc hội; Phó chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Quyền Trưởng ban Giáo dục 
Tăng Ni Trung ương (04/01/2017); Uỷ viên Hội đồng Khoa học 
Trần Nhân Tông Academy; Phó Viện trưởng thường trực Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
Quảng Ninh; Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh Hà Nam; Trưởng 
ban trị sự phật giáo tỉnh Bắc Kạn; Trụ trì khu di tích Yên tử - 
Quảng Ninh; Trụ trì Chùa Phúc Khánh - Ngã tư sở, Đống Đa, Hà 
Nội; Trụ trì Chùa Non Nước - xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà 
Nội; Trưởng ban chỉ đạo nhiều dự án xây dựng lớn như dự án chùa 
Đồng (Yên Tử), tượng phật hoàng Trần Nhân Tông, chùa Non 
Nước; Tổng Biên tập Tạp chí Khuông Việt, nguyên quán Hà Nam, 
trú quán Hà Nội, Quảng Ninh. 


R 


403 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Ma Ha Sa Rây (1918 -2001), Hòa thượng, trưởng lão hệ phái PG 
Nam Tông Khmer, tên thật là Thạch Sarây. Năm 1933, xuất Ø1a VỚI 
HT Thạch Khêm- chùa Phnô răng- Cầu Ngang- Trà Vinh. Năm 
1937, ngài sang chùa Pô-thi-weal, tỉnh Bate Dom Boong- 
Capuchia học chữ Khmer. Năm 1939, ngài sang tỉnh Siêm Riệp 
học Trung cấp Pàli và thọ đại giới tại đây. Sau khi thọ Tỳ kheo, 
ngài trở về Phnôm Pênh học trường Cao cấp Pàli. Năm 1943, ngài 
trở về quê nhà, ngài được HT Thạch Kông giao chức vụ Đa văn, 
phụ trách công việc ở chùa. Năm 1960, ngài kế vi trụ trì chùa Phnô 
Răng. Năm 1980, ngài được cử chức Phó trưởng BTS PG tỉnh Cửu 
Long. Năm 1982, trong đại hội Đại biểu PGVN tại Hà Nội, ngài 
được cung thỉnh làm Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh 
GHPGVN. Năm 1983, ngài được cung thỉnh làm HT Tế độ các 
chùa trong huyện Cầu Ngang. Năm 1987, ngài được mời giữ chức 
Phó hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước của tỉnh. Ngài còn 
là: Ủy viên UB Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Ngang (1980), Ủy 
viên UB MTTQ tỉnh Trà Vĩnh ((1992) và Ủy viên UB MTTQ Việt 
Nam (1999). Ngài xả báo thân năm 2001, thọ §2 năm, 67 hạ lạp, 
nguyên quán trú quán Trà Vĩnh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 


` 


- Y §a, thi sĩ, tu sĩ PG, tức Ni sư Thích Nữ Khiết Viên, dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời 44, đệ tử Ni trưởng Tịnh Khiết, trú xứ chùa 
Kim Liên-quận 4, Ni sư là một trong 4 nữ thi sĩ trong tác phẩm 
Hương tình yêu, nxb Văn Nghệ TP HCM 1999, gồm Trần Linh 
Chi, Thư Linh, Ý Nhi, Y Sa. Ni sư còn là một họa sĩ tài năng, thể 


404 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hiện nhiều bức tranh chân dung đức Phật bằng sơn dầu thành công. 
tác phảm: Cuyện ngàn năm ; Thập mục ngưu đô (thơ họa), 
nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Phố Sái (1900 -1958), ngài xuất gia báo hiếu năm 12 tuổi 
tại chùa Hội Khánh (Wat Mongkornsamakom) và xuất gia lại năm 
20 tuổi, pháp danh Giác Lượng, pháp hiệu Phổ Sái. Năm 26 tuổi, 
ngài được bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Vân- Bangkok, ngài lập ra 
hệ phái PG người Việt là Annamnikaya (An Nam Tông). Năm 
1958, ngài xả báo thân, theo truyền thống Thái Lan sau khi mắt sau 
100 ngày mới hỏa táng, đệ tử mở khám ra thì thấy nhục thân ngài 
còn nguyên vẹn, mọi người cho là điềm lành bèn quyết định không 
hỏa táng nữa, mà đưa vào thờ nơi tổ đường. Nhục thân ngài đến 
nay vẫn còn nguyên vẹn. Ngài nguyên quán Việt Nam, sinh tại 
Thái Lan, trú quán tại chùa Khánh Vân- Bangkok. 


- Thích Trừng San (1922 -1991), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
chánh tông đời 42, thế danh Nguyễn San sau đối là Trần Văn Lâu, 
xuất gia năm 1930 với HT Phổ Hiện- chùa Khánh Long- Diên 
Khánh, pháp danh Trừng San, pháp tự Minh Hiền, pháp hiệu Hải 
Tuệ. Năm 1943, ngài y chỉ với HT Giác Phong- chùa Hải Đức- 
Nha Trang. Năm 1945, ngài tham gia Mặt trận Việt Minh bị bắt tù 
đày 7 năm tại nhà tù Kon Tum. Năm 1959, ngài trụ trì chùa Thiên 
Bình- Cam Ranh. Năm 1965, ngài cầu pháp HT Trí Thủ được pháp 
hiệu Hải Tuệ và được cử làm Giám sự Phát học viện Hải Đức-Nha 
Trang và Giám viện Phật học viện Trung đăng Linh Sơn-Nha 
Trang. Năm 1970, ngài kiêm nhiệm trụ trì chùa Diên Thọ- Diên 
Khánh và chùa Linh Phong-Vĩnh Thái, Nha Trang, ngài xả báo 
thân ngày 16 tháng 10 năm Tân Mùi (22-11-1991) thọ 70 năm, 35 
tuổi đạo, nguyên quán trú quán Nha Trang - xem thêm ở Danh 
lăng Việt Nam tập 2 

- Thanh Sang (1943-2017), danh ca cải lương, nghệ sĩ ưu tú, nghệ 
sĩ Phật tử, Cư sĩ, thê danh Nguyên Văn Thu, pháp danh Chơn Từ, 
sinh năm 1943, phụ thân của Cư sĩ đã từng tham gia kháng chiên 


405 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chống Pháp, hy sinh năm 1949, có nhiều vở diễn PG để lại cho đời, 
ấn tượng trong các vai diễn Thái tử A Xà Thế, Ngọc Lâm Quốc sư, 
Cố vẫn Ban văn nghệ Thành hội PG TP Hồ Chí Minh, ông sinh ở 
Phước Hải-Bà Rịa, nguyên quán Bình Định-Phú Yên, trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


- Thích Nhơn Sanh (1896 -1950) Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, thế danh Võ Sanh, xuất gia với tổ Phước Tường- 
chùa Thiên Bửu- Ninh Hòa, pháp danh Trừng Tương, pháp tự 
Thiện Thọ, pháp hiệu Nhơn Sanh. Năm 1921, ngài khai kiến chùa 
Phụng Sơn từ miếu Quan Thánh trở thành chùa Phật. Năm 1932, 
ngài kế thế trụ trì tổ đình Thiên Bửu. Năm 1934, ngài khai đại giới 
đàn tại tổ đình nhân lễ đại tường bổn sư. Ngài đào tạo nhiều vị 
danh tăng kế nghiệp trụ trì các tổ đình lớn trong và ngoài tỉnh. 
Ngài xả báo thân ngày mông 5 tháng Chạp năm Canh Dần (1950) 
hưởng 5Š năm, 29 hạ lạp, tháp lập ở khuôn viên chùa Phụng Sơn, 
nguyên quán trú quán Ninh Hòa- Khánh Hòa - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Lệ Sành Huệ Sanh (1935 -1998), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 42, xuất gia năm 1947 với HT Nhật Dần Thiện Thuận- 
chùa Giác Lâm, pháp danh Lệ Sành, pháp hiệu Huệ Sanh, Năm 
1952, ngài theo học trường gia giáo Lục Hòa ở chùa Giác Viên. 
Năm 1956, ngài thọ đại giới tại giới dàn chùa Linh Nguyên- Đức 
Hòa. Năm 1960, ngài theo học với HT Bửu Ý tại chùa Long 
Thạnh- Hóc Môn. Năm 1974, ngài kế thế trụ trì tổ đình Giác Lâm. 
Năm 1978, ngài cầu pháp với HT Bửu Ý, được ban pháp húy Nhựt 
Sanh, pháp hiệu Thiện Như. Năm 1982, ngài giữ chức Phó BTS 
Thành hội PG TP Hồ Chí Minh. Năm 1993, ngài kiến tạo bảo tháp 
Ngũ gia tông phái trong khuôn viên chùa Giác Lâm. Năm 1997, 
ngài là Chứng minh Ban đại diện PG quận Tân Bình. Ngài xả báo 
thân ngày I1 tháng 5 năm Mậu Dần (1998) thọ 64 năm, 44 hạ lạp, 
tháp lập trong vườn tháp chùa Giác Lâm, nguyên quán trú quán 
Tân Bình- Gia Định- TP Hồ Chí Minh - /heo trang nhà 
www.phafgiaovietnam.com 


406 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Tăng Sanh (1897 -1970), Hòa thượng, danh tăng PG Nam Tông 
Khmer, xuất gia năm 1909 với HT Danh Huôi- chùa Svai- Sóc 
Sơn- Rạch Giá, pháp danh Suvanna Dhamma. Năm 1917, thọ cụ 
túc giới tại giới đàn chùa Khlang Ong- Rạch Giá, ngài chuyên chép 
kinh điển Pàli trên lá Muôn và soạn thảo tài liệu giảng dạy Phật 
pháp. Năm 1924, ngài trụ trì chùa Suvanna Ransì Khlang Ong. 
Năm 1942, ngài được tấn phong Hòa thượng. Năm 1962, ngài 
được tiễn cử giữ chức Phó Mê-Kon PG Khmer Tây Nam bộ. Ngài 
viên tịch ngày mông 9 tháng Giêng năm Kỷ Dậu (16-01-1970) thọ 
73 năm,53 tuổi Hạ, nguyên quán trú quán Rạch Giá - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Phạm Xuân Sanh (1927 -2006), Cư sĩ, quy y với HT Tịnh Khiết 
chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Đạo. Năm 1950, sang Pháp du 
học ngành kiến trúc và ấn loát. Năm 1957, về nước ông dạy học tại 
Huế cho đến năm 1987. Đối với PG ông rất thâm tín, là huynh 
trưởng GĐPT Chơn Trí từ năm 1947-1950. Khi ở Pháp ông cộng 
tác với tờ Tin Phật, khi về nước ông là thành viên BHD kiêm Phó 
trưởng ban ngành Nam năm 1961-1962. Ông là phụ tá đắc lực của 
chị Hoàng Thị Kim Cúc và bị bắt chung với chư tôn đức trong 
cuộc đấu tranh cho pháp nạn 1963. Ngoài sinh hoạt GĐPT, ông 
còn phụ trách vẽ tranh biếm họa cho báo Lập Trường chống áp bức 
tôn giáo của chính quyền Sài Gòn. Ông cũng viết bài về Phật pháp 
đăng trong Liên Hoa, Liễu Quán và các tập san PG Trung phần. 
Cư sĩ là một thành viên bên cạnh thầy Đức Tâm xúc tiến việc xây 
dựng #wng tâm Liễu Quản trước năm 1975. Năm 1970, cùng các 
họa sĩ Phật tử triển lãm tranh tại trung tâm Liễu Quản- Huế và đại 
học Vạn Hạnh- Sài Gòn. Sau 1975, ông giúp quý thầy trong kiến 
trúc và mỹ thuật tu sửa chùa tháp và cố vấn BHD GĐPT Trung 
ương, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Sinh Sắc (Nguyễn Sinh Huy-1862-1929), Phó bảng hưu 
trí, Đông y sĩ, nhà giáo, nhà trí thức PG, Cụ đã chính thức thụ giáo 


407 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


quy y với Hòa thượng Hồng Đại-Bửu Phước chùa Sùng Phước, 
Châu Hộ, Phnôm-Pênh vào ngày 24-08-1922, với pháp danh Nhật 
Sắc, tự Thiện Thành thuộc dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 
41, ông là thân sinh của lãnh tụ Hồ Chí Minh, sau khi hưu trí, ưu 
mãn thời thế, ông vân du khắp miền Nam làm thầy thuốc, ghé đàm 
đạo kết thân với các nhà sư yêu nước, đề thơ và viết câu đối tặng 
các chùa, như HT Từ Văn- chùa Hội Khánh, Thủ Dầu Một, HT 
Khánh Hòa- chùa Tuyên Linh- Mõ Cày, Bến Tre, HT Hấu- chùa 
Linh Sơn- Cao Lãnh... sau cùng cụ Phó bảng mất tại Cao Lãnh, 
Lăng được xây bên cạnh chùa Hòa Long- phường 4- thành phố 
Cao Lãnh, nguyên quán Nghệ An, trú quán Cao Lãnh-Đồng Tháp - 
theo Thích Ván Phong biên khảo 


- Trịnh Sâm, sinh năm 1949, Cư sĩ, PGS-Tiến sĩ Ngôn ngữ học, 
nguyên Trưởng khoa Ngữ văn #ường đại học Sư Phạm TP Hồ Chí 
Minh. Thành viên 7zng tâm Nghiên cứu PGVYN- Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam. Thành viên Hội đồng khoa học hướng dẫn 
NCS PG và học viên Cao học PG tại học viện KHXH. Cộng tác 
tạp chí Phát học Từ Quang, tác phẩm: Ngữ pháp Văn bản- Hỏi- 
Đáp (1989), nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán TP Hỗ Chí Minh. 


- Phạm Đăng Siêu (1912 -1994), Cư sĩ, quy y với HT chùa Kim 
Cang- Long An, thọ tại gia Bồ tát giới, pháp danh Tâm Thành, 
pháp tự Thiện Niệm, ông có hạnh nguyện chuyên làm từ thiện xã 
hội, giúp đỡ người nghèo khó và hướng dẫn họ đến với đạo pháp. 
Ông quen thân với chư vị xuất gia ở Huế, tâm giao nhất là HT 
Thiện Siêu-chùa Từ Đàm, vì người bạn đời cùa ông quê ở đất Thần 
kinh. Ông siêng năng học Phật và thực hành hạnh nguyện Bồ tát độ 
tha giúp đời, phong cách của ông khiến chư tôn đức hết lòng ca 
ngợi. Ông sông thanh thản và ra đi cũng thanh thản, nguyên quán 
Gò Công, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư 
sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nguyên Siêu, Hòa thượng, sinh năm 1951, xuất gia năm 
1961 với HT Chí Tín- chùa Long Sơn Nha Trang. Năm 1968, học 
Tăng PHV Trung đẳng Huệ Nghiêm- Sài Gòn. Năm 1971, học 


408 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tăng PHV Trung đẳng chuyên khoa Hải Đức Nha Trang. Năm 
1973, thọ đại giới tại đại giới đàn Phước Huệ PHV Hải Đức. Năm 
1973-1975, học PHV Cao đẳng Hải Đức Nha Trang. Năm 1980, 
học Lớp chuyên khoa ở tu viện Quảng Hương Già Lam. Năm 
1990, định cư tại California- Hoa Kỳ. Năm 1996, khai sơn chùa 
Phật Đà- San Diego, năm 1999 khai sơn tu viện Pháp Vương- San 
Diego. Năm 2004, chủ nhiệm tập san P»há/ Việt. Năm 2008, là 
Tổng thư ký GHPGVNTN hải ngoại Hoa Kỳ. Tác phẩm: 7 ứzởng 
xã hội trong kinh điển PG nguyên thủy (1994) ; Ưu Đàm lướt bão 
; Tuệ Sỹ đạo sư- Thơ và phương trời mộng I-HI (2001,2006) ; Tâm 
nguyên vô đê (2012) và rất nhiều bài viết đăng trên các tạp chí 
website... nguyên quán Nha Trang, trú quán Hoa Kỳ. 


- Thích Thiện Siêu (1921 -2001), Hòa thượng, thế danh Võ Trọng 
Tường, xuất gia với HT Mật Khế-chùa Quan Thánh Huế. Năm 
1936-1945 ngài theo học PHĐ Báo Quốc Huế. Năm 1947, ngài trụ 
trì chùa Từ Đàm Huế cùng giảng dạy PHĐ Báo Quốc và Ni viện 
Diệu Đức. Năm 1951-1955, ngài là Chánh hội trưởng Tỉnh hội PG 
Thừa Thiên. Năm 1957, là Đốc giáo PHĐ Trung Việt chùa Hải 
Đức Nha Trang. Năm 1962, là Hội trưởng hội Phật học Thừa 
Thiên. Năm 1963, là Hội trưởng tỉnh hội PG Thừa Thiên. Năm 
1964-1974, là Phó giám viện PHV Báo Quốc, Phó đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, Phó đại diện PG miền Vạn Hạnh. 
Năm 1974, là Viện trưởng viện Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1979, ngài kế thế trụ trì chùa Thuyền Tôn-Huế. Năm 
1981, GHPGVN thành lập, ngài làm Trưởng ban Giáo dục Tăng NI 
TW GHPGVN và Phó hiệu trưởng trường Cao cấp Phật học Việt 
Nam tại TP Hồ Chí Minh. Năm 1984, ngài là Phó chủ tịch Thường 
trực HĐTS GHPGVN. Năm 1988, ngài là Phó viện trưởng Viện 
NCPHVN, tác phẩm dịch thuật: Kinh Thủ Lăng Nghiêm (1940) ; 
Phát Bồ Đề Tâm Văn (1952) ; Kinh Kiến Chánh (1953) ; Kinh 42 
Chương (1958) ; Kinh Trưởng A4 Hàm (1959) ; Kinh Pháp Cú 
(1962) ; Tân Duy Thức Luận (1962) ; Đại cương Luận Câu Xá 
(1978) ; Luận Thành Duy Thức (1995) ; Luận Đại Trí Độ (5 tập 


409 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1997-2001) ; 7rung Luận (2001). Tác phẩm biên soạn: Ngii (hức 
tụng niệm (đồng soạn-1958) ; Nghi thức thọ Bồ tát tại gia (1958) : 
Vô ngã là Niết bàn (1990) ; Tỏa ánh Từ quang (1992) ; Lỗi vào 
Nhân Minh học (1990) ; Cương yếu Giới luật ; Ngũ uấn vô ngã 
(1997); Kinh Pháp Hoa giữa các kinh điển đại thừa (1991) ; Trí 
Đức văn lục (9 tập, 1994-2001) ; và nhiều bài viết đăng trên các 
tạp chí PG. Ngài xả báo thân ngày I7 tháng § năm Tân Ty (03-10- 
2001) thọ 81 năm, 53 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Lê Văn Siêu (1911-1995), Cư sĩ, trí thức PG, ông xuất thân là 
nhà kỹ nghệ. Ông là một trí thức tín ngưỡng đạo Phật, từng được 
mời dạy một sỐ giờ tại Đại học Vạn Hạnh và trường Cao đẳng Phật 
học Huê Nghiêm ở Sài Gòn năm 1967. Tác phẩm: Quốc sư Vạn 
Hạnh (kịch, dày 291 trang), Nxb Lá Bối, Sài Gòn năm 1967. Việt 
Nam văn mình sử cương (1967) nói nhiều về vai trò của Phật giáo. 
Ông nguyên quán Hà Nội, Mắt tại tp Hồ Chí Minh năm 1995. 


- Phạm Văn Siêu (1908 -1999), Cư sĩ, quy y với HT Tôn Thắng- 
chùa Phổ Thiên-Đà Nẵng, pháp danh Tâm Ngộ. Năm 1930-1932 
gia nhập hội Trung kỳ Phật học Huế, học giáo lý với HT Mật Khế 
và HT Đôn Hậu. Năm 1937-1943, ông là Chánh thư ký Chi hội 4n 
Nam Phật học Đà Nẵng, ông lập Ga đình Phật Hóa Phổ tại Đà 
Nẵng và làm Phố trưởng. Năm 1951, ông là Trưởng BHD Gia đình 
Phật Hóa Phổ Đà Nẵng. Năm 1963, ông phụ trách Tổng thư ký 
Văn phòng 3 cấp của Tổng trị sự PG thành phố Đà Nẵng. Ngày 20- 
8-1963 trong cuộc tổng tấn công chùa chiền toàn quốc của chế độ 
Diệm, ông bị bắt vào tù đến ngày 6-11-1963 mới được thả. Năm 
1964, ông là Chánh thư ký BĐD GHPGVNTN Đà Nẵng. Năm 
1965, ông phụ trách Tổng giám thị Trung học Bồ Đề kiêm Ủy viên 
Xã hội. Năm 1975-1986, là Chánh thư ký Giáo hội, Phó thư ký 
Giáo hội tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Đà Nẵng - /heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


410 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ñi trưởng Đàm Soạn (I§8§6 -1968), thế danh là Trịnh Thị Soạn, 
Ngài xuất gia từ nhỏ, theo học Hòa thượng Đông Đồ tại Sơn môn 
Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Lĩnh, Hà Nội. Sư từng trụ trì 
các chùa: Thanh Nhàn, Từ Hàng, Đức Viên ở quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội. 


Những năm 1927-1929, sư được mời vào Huế dạy đạo cho hoàng 
hậu và cung phi, tham dự vào việc xem đất để xây cất chùa Diệu 
Viên Ni tự đầu tiên ở Huế. Sau đó, mỗi năm Sư thường vào Huế 3 
tháng để làm Phật sự. Năm 1950, tại Đại hội thành lập GHTG Bắc 
Việt, Sư bà được bầu làm Ủy viên Tài chính Hội đồng Tổng TrỊ sự. 
Giám học và Quản chúng Ni viện Vân Hồ. Sau, sư bà mời Ni sư 
Đàm Đậu - Phó Ủy viên Giáo dục Ni học GHTG Bắc Việt thay thế 
để bà chuyên lo giảng dạy. 


Năm 1952, bà được mời vào viếng chùa Dược Sư ở Gia Định. Bà 
đã góp nhiều công sức đưa chùa này thành một Ni trường lớn ở Sài 
Gòn, bả ở lại đây an cư 3 tháng. Sau đó sư bà ra Hà Nội an cư tại 
chùa Đức Viên, số 4 phố Trần Xuân Soạn và viên tịch tại đây năm 
Mậu Thân (1968), thọ 83 tuổi, nguyên quán làng Cự Đà, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội, trú quán TP Hà Nội - heo MNC Nguyễn Đại 
Đồng Cung cấp 


- Trần Đại Sỹ, bút hiệu Yên Tử Cư sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, 
nhà văn, Giám-đốc Trung-quốc sự vụ tại viện Pháp-Á (Institut 
Franco-Asiatique) và Giáo sư trường Y khoa Arma (Paris), sinh 
năm 1939. Ông quy y Tam bảo thuở ấu thơ, với bút danh Yên T7 
Cự sĩ, ông đã sáng tác 10 bộ tiểu thuyết với 4l cuốn sách về các 
triều đại trong lịch sử VN. Trong đó, bộ “4nh hùng Lĩnh Nam” 
được ông sáng tác năm 1978, có độ dày 3.500 trang, được ¡n thành 
11 cuốn. Năm 1968, ông bắt đầu viết những bộ tiêu thuyết lịch sử 
ca ngợi sự nghiệp giữ nước của tổ tiên, đến nay, ông đã có 10 bộ 
sách với 41 cuốn, về các triều đại trong lịch sử Việt Nam. Năm 
1977, ông làm việc cho Ủy ban trao đôi y học Pháp-Hoa (Commité 
Médical Franco-Chinois viết tắt là CMFC) với chức vụ khiêm tốn 
là Thông dịch viên. Nhờ vào vị thế này, ông học thêm, đỗ Tiến sĩ V 


411 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


khoa Trung quốc, rồi lại tốt nghiệp Trung Y học viện Bắc Kinh. 
Với số lượng sách văn học viết về lịch sử Việt Nam nhiều nhất, 
ngày 12-09-2015, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia VN, Tổ chức Kỷ 
lục VN (Hội Kỷ lục gia VN), đã trao Bằng xác nhận kỷ lục cho 
GS-TS-Bác sĩ Trần Đại Sỹ “Nhà văn sáng tác nhiễu bộ tiểu thuyết 
lịch sử Việt Nam nhất”. Những biên khảo của ông được đăng trên 
các trang báo điện tử PG rất có giá trị. Nguyên quán Nam Định, trú 
quán Pháp quốc - heo Thích Vân Phong biên khảo 


Sơ 


- Bình An Sơn, Cư sĩ, hệ phái Phật giáo Nam tông Việt Nam, quản 
trị trang nhà binhanson, trú quán Hoa Kỳ. 


- Trịnh Công Sơn (1939 -2001), Cư sĩ, nhạc sĩ. Năm 1943, theo 
gia đình hồi hương về Huế, quy y với HT Vĩnh Pháp-chùa Phổ 
Quang- Huế năm 1955, pháp danh Nguyên Thọ. Năm 19 tuổi, ông 
bị thương nặng vì tập luyện võ, trong thời gian dưỡng thương, ông 
bắt đầu nghiên cứu triết học Đông Tây và giáo lý Phật pháp. Cũng 
từ đây, năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc đưa ông theo con đường 
sáng tác. Năm 1960, ông học trường Sư phạm Qui Nhơn và có một 
năm dạy tiêu học ở Bảo Lộc, đây là thời kỳ ông cho ra mắt hàng 
loạt tác phẩm tình ca nổi tiếng. Trong giai đoạn chiến tranh tàn 
khốc nhất từ 1965 đến 1975, những ca khúc phản chiến khát vọng 
hòa bình của ông làm lay động lương tri về thân phận con người, 
như tập: Ca khúc da vàng ; Kinh Việt Nam ; Ta phải thấy mặt trời. 
Là một Phật tử, ông được mời đến hát ở Viện đại học Vạn Hạnh 
trước 1975. Sau 1975, ông cũng thường đến thiền viện Vạn Hạnh 
hát phục vụ chư tôn đức và Phật tử. Năm 1979 ông vào sống ở TP 
Hồ Chí Minh. Những sáng tác âm nhạc của ông mang triết lý PG 
như: Cá/ Bụi ; Tôi ơi đừng tuyệt vọng ; Sóng về đâu ; Lời thiên thu 
goi ; Như một lời chia tay ; Bốn mùa thay lá... Sự nghiệp Nghệ sĩ 


412 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


bất hủ lưu danh muôn thuở của ông, có sự động viên về tỉnh thần 
rất lớn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (bức thư gửi trước Mậu 
Thân 1968, Việt Kiều Pháp tái xuất mỗi lần mấy chục bản “Nhìn 
Kỹ Quê Hương”. Sự nghiệp Nghệ sĩ bất hủ lưu danh muôn thuở 
của ông, có sự động viên về tinh thần rất lớn của Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh (bức thư gửi trước Mậu Thân 1968, Việt Kiều Pháp tái 
xuất mỗi lần mấy chục bản “Nhìn Kỹ Quê Hương”, nguyên quán 
Thừa Thiên Hué, trú quán TP Hồ Trí Minh - ứheo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Đức Sơn, Cư sĩ, nhà thơ, sinh ngày 18-11-1937 (Đinh 
Sửu) tại làng Dư Khánh (Thanh Hải) gần bên bờ Ninh Chữ tỉnh 
Bình Thuận. Học trung học Võ Tánh Nha Trang, Đại học Văn 
Khoa Sài Gòn 1967, quê gốc làng Thanh Lương, huyện .Hương 
Trà,Thừa Thiên Huế, ông được giới văn nghệ yêu nước miền Nam 
trước năm 1975 gọi là một trong ba kỳ nhân của thời đó (hai người 
còn lại là Bùi Giáng và Phạm Công Thiện). Thị sĩ đã từng theo học 
tại Đại học Văn khoa Sài Gòn nhưng nửa chừng bỏ học. Trong lý 
lịch trích ngang trong tập thơ Những Bài Tình Đầu, ông viết: " 
Sống vô gia cư, chết vô địa táng..." và tuyên bố: "Nếu trường Đại 
học Văn khoa Sài Gòn sản sinh ra được một nhà văn nhà thơ nồi 
tiếng tôi xin chịu chặt đầu". Ông ở nhiều nơi Phan Rang, Sài Gòn, 
Bình Dương-Thủ Dầu Một, Blao-Lâm Đồng và sinh sống bằng 
nghề dạy học. Năm 1979, Ông cùng gia đình mình rời bỏ chốn 
phôn hoa đô thị chuyên lên ngọn núi Phương Bồi, Lâm Đồng để... 

sông một cuộc sông thanh tịnh. Hiện ông sống tại Phương Bối, 
Bảo Lộc, Lâm Đồng, Ông nồi tiếng là lão thi sĩ vạn thông (vì ông 
trồng một vạn cây thông) với biệt danh Sơn Núi. Các tác phẩm của 
ông ca ngợi tính thần tự do, yêu đất nước. Một số tác phẩm tiêu 
biêu:Đã xuất bản 3 tập truyện ngắn Cá Bựi Mệt Mỏi (An Tiêm 
1968), Cái Chuồng Khi (An Tiêm 1969), Xóm Chuông Ngựa (An 
Tiêm 1971) và tập Ngồi Đợi Ngoài Hành Lang chưa in, 11 tập thơ: 
Bọt Nước (Mặt Đất 1966), Hoa Cô Độc (Mặt Đất 1965), Lời ru 
(Mặt Đất 1966), Đêm Nguyệt Động (An Tiêm 1967), Mộng Du 
Trên Đỉnh Mùa Xuân (An Tiêm 1972), hai tập cuối cùng là Tịnh 
Khẩu (An Tiêm 1973) và Du Sỹ Ca (An Tiêm 1973), Bọ nước 
(thơ, 1965), Hoa cô độc (thơ, 1965), Lởi ru (thơ, 1966), Đêm 


413 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nguyệt động (thơ, 1967), Cá/ Bụi Mệt Mỏi (truyện ngắn, 1968), 
Tịnh kháu (1973), nguyên quán Thừa Thiên Huê, trú quán Lâm 
Đông - fheo Thích Vân Phong biên khảo 


- Trần Đình Sơn, Cư sĩ, NNC Phật học, NNC sử học và cổ vật, 
sinh năm 1949, Phó Ban Văn Hóa TW GHPGVN, Phó giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu PGVN thuộc Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam, Trưởng ban Phật học chùa Xá Lợi, pháp danh là Nhật 
Cao, tác phẩm: Thập Mục Ngưu Đồ tụng luận giải (dịch và chú 
thích-I1991) ; Tửn mạn Phú Xuân (2001) ; Những nét đan thanh 
(2007) ; Cao Sơn Lưu Thủy ngộ trí âm (2006) ; Quá trình hình 
thành và phát triển Ni giới Thừa Thiên Huế ; Di sản Mỹ thuật Phật 
giáo Huế ; Đại hông chung chùa Sùng An ; Những ngôi chùa do tổ 
sư Liễu Quán khai sơn ; Minh văn trên tiếu tượng HT Nguyên 
Thiêu- tô đình Quốc Ân- Huế ; nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Hành Sơn (1908 -1989), Hòa thượng, pháp danh Thị Hải, 
pháp tự Hành Sơn, đời 42 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái 
Chúc Thánh. Hòa thượng thế danh Lê Thành Nam, sinh năm Mậu 
Thân (1906) tại xã Tam Thái, thị xã Tam Kỳ. Ngài quy y Š giới với 
HT Thích Trí Giác tại chùa Phước Lâm. Năm 1957 xuất gia với 
HT Thích Giải An tại chùa Thọ Sơn, Quảng Ngãi. Năm 1962 thọ 
Tỳ kheo tại chùa Ấn Quang. Ngài khai sơn các chùa như: chùa 
Viên Minh, huyện Nông Sơn; chùa An Hòa, huyện Duy Xuyên; 
chùa An Lạc thành phố Hội An. Từ năm 1975 đến 1979 ngài trụ trì 
chùa Pháp Hội, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngài viên tịch vào ngày 
22 tháng II năm Kỷ Ty (1989), tại quê nhà và nhập tháp tại Tổ 
đình Long Tuyển- Hội An. Ngài nguyên quán trú quán tại Quảng 
Nam - fheo Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Hương Sơn (1912 -1975), xem Thích Trí Hữu, Sảd 


- Lê Sơn, Cư sĩ, Tiến sĩ, NNC PG, dịch giả, nhà giáo, còn có bút 
hiệu khác là Lê Sơn Phương Ngọc, sinh năm 1947, giảng viên Hán 


414 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nôm Học viện PGVN, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, 
giảng viên Học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh, cộng tác viên tạp 
chí Phật học Từ Quang, tác phẩm: Bút ký Đường Tăng, Phật giáo 
Có Sự ; Tổng hợp các bút ký đi Tây vực thỉnh kinh, nguyên quán 
Quảng Ngãi, trú quán TP Hồ Chí Minh 


- Thích Phước Sơn, Hòa thượng, thế danh Đặng Thành Công, sinh 
năm 1938 tại Bình Định. Học Tăng PHV Hải Đức- Nha Trang, 
ngài vào Nam trú xứ tại thiền viện Vạn Hạnh và giảng dạy tại học 
viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh. Ngài còn là Phó viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam và là Thành viên Hội đồng phiên 
dịch Đại tạng kinh Việt Nam, chuyên nghiên cứu luật tạng, ngài đã 
biên soạn và dịch thuật các tác phẩm PG: Luật Ma Ha Tăng Kỳ ; 
Luật học tỉnh yếu ; Lịch sử phiên dịch Hán tạng ; Lịch sử kết tập 
kinh luật lần thứ 1, II, II, IV, V và VI; Trúc Lâm Sơ tổ ; Nhị tổ 
Pháp Loa ; Tam tô Huyền Quang ; Thanh Tịnh Đạo Luận toàn yếu 
; Thể thức Tự Tứ ; Tịnh độ qua cái nhìn của Thiên ; Trần Thái 
1 Ông đời đạo lưỡng toàn ; -Ác Già nạn đối với người xuất gia ; Các 
cấp độ giới ¡ pháp ; Đôi nét về Giới luật ; Giới luật công truyền hay 
bí truyền? ; Hành trạng của Bồ tát Quan Thế Âm, và rất nhiều 
sách, bài viết đăng trên các trang nhà PG trong và ngoài nước. 
Ngài nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Tổ Bằng Sở (1871 -1942), xem Hòa thượng Thích Trung Thứ, 
Sđd 


- Oul Srey (1910 -1995), Hòa thượng, Sư cả hệ phái Nam Tông 
Khmer, xuất gia năm 1926 với HT Lắc Som- chùa On Đôn Pô- 
Cao Miên, pháp danh Brahma Kesara (Phạm Trang). Năm 1944, 
ngài xin phép bổn sư đến Phnom Pênh tiếp tục trau dồi kiến thức 
cùng HT Lâm Em tại chùa Sảràvant TeJo. Năm 1947, ngài cùng 
với HT Lâm Em được tín đồ Khmer ở Sài Gòn mới sang thành lập 
chùa Candaransi (Nguyệt Quang)- kênh Nhiêu Lộc- Tân Định. 
Năm 1948, chùa khánh thành, ngài được bầu làm Phó trụ trì. Năm 
1963, ngài cùng HT Lâm Em đại diện cho giới PG Khmer chung 


415 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


hàng ngũ đấu tranh của PG đồ, ngài cũng bị bắt giam trong trại 
Rạch Cát 4 ngày. Năm 1979, HT Lâm Em viên tịch, ngài lên kế vị 
quyền trụ trì. Năm 1992, Thành hội PG TP Hồ Chí Minh chính 
thức bổ nhiệm ngài trụ trì chùa Cantaransi, ngài viên tịch ngày 27 
tháng 6 năm 1995 thọ 87 năm, 65 hạ lạp, nguyên quán Campuchia, 
trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Lê Thiền sư (? -1§70), Hòa thượng, khai sơn Phước Lâm Cổ Tự 
khoảng đầu thế kỷ 18 (19722), Sa Đéc, Ngài là một trong những vị 
Sứ giả Như Lai theo đoàn người mở cõi, đặt nền móng tòa nhà 
Phật giáo vùng đất Sa Giang, giữa Sông Tiền và Sông Hậu, theo 
phả ký và linh vị Phước Lâm Cổ Tự ghi: "Phụng vì Khai sơn 
Phước Lâm Đường thượng Từ Lâm TẾ Chánh Tông Tam thập tam 
thế húy Lê Thiên sư miêu tọa" - theo Thích Vân Phong biên khảo 


- Tịnh Sự (1913 1984), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái Nam 
Tông Việt Nam, thế danh Võ Văn Đang, thuở đầu, ngài xuất gia 
theo hệ phái Bắc Tông tại chùa Bửu Hưng- Sa Đéc, pháp danh Huệ 
Lực. Năm 25 tuổi ngài trụ trì chùa Phước Định- Chợ Lách. Năm 30 
tuổi, ngài trụ trì chùa Viên Giác- Vĩnh Long. Năm 35 tuổi, duyên 
lành với PG Nam Tông đến, ngài sang Campuchia thọ giới theo 
PG Nam Tông tại chùa Kùm Pung (Treyloko) ở Trà Pét. Ngài sang 
Thái Lan thọ giới Tỳ kheo, được pháp danh là Tịnh Sự 
(Santakicco) và thực hành hạnh Đầu đà trong bảy năm. Sau 7 năm, 
ngài trở về Việt Nam trụ trì chùa Viên Giác- Vĩnh Long và truyền 
bá PG Nguyên thủy. Năm 59 tuổi, ngài về khai sơn và trụ trì chùa 
Siêu Lý-Vĩnh Long (do nữ Thí chủ Tô Thị Sa cúng hiến đất), mở 
trường chuyên dạy Abhidhamma và dịch các bộ sách giáo khoa 
Phật học. Tác phẩm: Bộ Pháp Tụ ; Bộ Phân Tích ; Bộ Chất Ngữ ; 
Bộ Nhân Chế Định ; Bộ Ngữ Tông ; Bộ Song Đối ; Bộ Phát Trí ; 
Vi Diệu Pháp (Sơ, Trung, Cao cấp) ; Thanh Tịnh Đạo ; Diệu Pháp 
Lý Hợp. Ngài viên tịch ngày mồng tháng 5 năm Giáp Tý (05-05- 
1984), thọ 72 tuôi, hành đạo 52 năm. Ngài nguyên quán Lai Vung- 
Đồng Tháp, trú quán Vĩnh Long - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam tập ï 


416 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Thiện Sĩ (1909 -2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, xuất gia với HT Hiển Pháp- chùa Chơn Minh- Mỹ 
Tho, pháp danh là Nhật Khuê, pháp hiệu Thiện Sĩ. Ban đầu, ngài 
học thuốc Nam và tu tập ở vùng Bảy Núi, đến năm 1950 được bốn 
sư giao kế thế trụ trì chùa Chơn Minh. Năm 1970, ngài là Phó thư 
ký Giáo hội PG Cổ truyền Việt Nam tỉnh Định Tường. Sự nghiệp 
nổi bật của ngài là mở phòng thuốc Nam miễn phí chữa trị cho 
người nghèo và nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ. Vì thế ngôi chùa của ngài 
nỗi tiếng về từ thiện xã hội, góp phần cho công tác xã hội của PG 
tỉnh Tiền Giang. Ngài xứng đáng là một bậc đạo đức mô phạm cho 
Giáo hội và địa phương kính trọng, nguyên quán Gò Công, trú 
quán Tiền Giang - (heo HT Hạnh Trân Tiê rên Giang cung cấp. 


- Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng, học giả, nhà văn, tác gia, dịch giả, 
tục danh Phạm Văn Thương, sinh năm 1943 tại Lào. Âu niên xuất 
gia, đệ tự lão HT Thích Trí Thủ, Pháp danh Nguyên Chứng hiệu 
Tuệ Sÿ, NNC uyên bác Phật giáo và Triết học, Ngài thông thạo 
nhiều ngôn ngữ trên thế giới, giáo sư đại học Vạn Hạnh năm 1970, 
chủ bút tạp chí Tư Tưởng (Cơ Quan Luận Thuyết của Viện Đại 
Học Vạn Hạnh). Trước 1975, là giáo sư thực thụ tại Viện Đại Học 
Vạn Hạnh và là tác giả nhiều công trình nghiên cứu và dịch thuật 
văn hóa Phật Giáo, Ngài và Thiền sư Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát 
được xem là hai học giả hàng đầu của Phật Giáo Việt Nam. Sau 
1975, học giả Đào Duy Anh từ Hà Nội vào Nha Trang, sau khi 
đàm đạo với Tuệ Sĩ tại Phật Học Viện Nha Trang, viết “Tuệ Sĩ là 
viên ngọc quí của Phật Giáo và Văn Hóa Việt Nam”. Năm 1977 
ông từ Nha Trang về sống ở Thị Ngạn Am-chủa Quảng Hương Già 
Lam-Gò Vấp, tác phẩm: Bát quan trai giới ; Cửa Vào Tỉ uyệt Đối ; 
Chiến tranh, tình yêu, hoài niệm và truyện ngắn Võ Hồng ; Dẫn 
vào Tâm Kinh Bát Nhã ; Dẫn vào thể giới văn học Phật giáo ; Du- 
già Bô-tát giới ; Duy-ma-cật Với Các Đại Thanh Văn ; Duy tuệ thị 
nghiệp ; Đạo Phật và thanh niên ; Đối Biện Bồ Tát ; Giác mơ 
trường sơn (thơ) ; Giới thiệu Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo, Kinh 
Duy-ma-cật ; Giới thiệu Phẩm Văn-thù thăm bịnh, Kinh Duy-ma- 
ật ; Giới thiệu Trung Luận kệ tụng - Phạn Tạng Hán đối chiếu 
toàn dịch ; Giá trị đối chiếu trong những tương quan văn hóa ; 
Góc Tùng ; Huyện thoại Duy-Ma-Cật ; Kinh Hoa Nghiêm: Lý 


417 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trởng Bồ-tát và Phật ; Khái niệm về số trong Kinh Dịch ; Lễ 
Tháng Bảy Cho Những Oan Hồn Phiêu Bạt ; Lô Sơn Chân Diện 
Mục ; Mười huyễn môn: trật tự của thể giới trong tương quan vô 
tận ; Nguồn sóc Của một thể giới quan vô tận ; Ngục trung mị ngữ 

; Nhân đọc Triết Học Thế Thân ; Những điệp khúc cho dương cầm 
đhơ ; )Những Giá Trị Phổ Quát Của Bồ Tát Hành ; Piano Sonata 
14 ; Phát triển Tâm Từ ; Phật Dạy Chăn Trâu ; Reduction to the 
Nothingness ; Sự húy điệt của một trào lưu tư tưởng ; Sư Thiện 
Chiếu ; Tánh không luận là gì? ; Tỉnh hoa triết học Phật giáo ; Tư 
tưởng Phật giáo đổi diện với hư vô ; Từ Thiên đến Hoa Nghiêm ; 
Thắng Man Giảng Luận ; Thanh Sắc Thì Ca ; Thiên và Bát-nhã ; 
Thuyên ngược bến không ; Tô đông pha những phương trời viễn 
mộng ; Trật tự của thế giới trong tương quan vô tận ; Trú xứ của 
Bồ-tát ; Văn Minh Tiểu Phẩm ; Về những mình họa từ Thiên Uyển 
Tập Anh, Thây nguyên quán Quảng Bình, trú quán TP. Hồ Chỉ 
Minh-Nha Trang - theo trang nhà www.vi.wikipedia.org 


1 


- Thích Thiện Tài (1912 -1985), Hòa thượng, thế danh Trần Văn 
Tài, xuất gia năm 1919 với HT Như Liễn Phổ Lý- chùa Bửu Lâm- 
Sa Đéc, pháp danh Hồng Thanh. Năm 1929, ngài theo học với 
Pháp sư Bửu Chung Như Kim- chùa Phước Long và HT Chánh 
Thành- chùa Vạn An- Sa Đéc. Năm 1942, ngài theo học tại PHĐ 
Lưỡng Xuyên- Trà Vĩnh. Năm 1945, ngải làm Pháp sư cho PHĐ 
Tăng Già và Giác Nguyên- Xóm Chiếu Sài Gòn. Ngài được thỉnh 
kế truyền tô vị chùa Bình Hòa và được HT Đạ Tỷ Hoằng Đức trao 
pháp tự Ngộ Tài pháp hiệu Pháp Bảo, đời 30 dòng Lâm Tế Tổ 
Đạo. Năm 1947, ngài về Sa Đéc kế thế trụ trì chùa Bửu Lâm. 
Năm 1951, ngài làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già tỉnh Kiến 
Phong. Năm 1964, ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh 
Kiến Phong. Năm 1982, ngài được suy tôn Chứng minh tỉnh hội 


418 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PG Đồng Tháp. Ngài có công khai sơn các chùa: Hòa Long- Cao 
Lãnh; chùa Phát Quang- Tam Nông; nhận chùa Linh Phước- Sa 
Đéc; nhận chùa Vạn Phước- Tân Khánh Đông; nhận chùa Thiền 
Lâm- Châu Thành; nhận chùa Linh Phước- Cao Lãnh. Ngài đã 
biên soạn và giảng dạy các bộ: Tỏng Lâm Quy Thức (5 quyển) ; 
Tòng Lâm Thanh Quy (5 quyển) ; Di Giáo Kinh giảng giải (5 
quyển) ; Tứ Thập Nhị Chương gảng giải (1 quyển) ; Quy Nguyên 
Trực Chỉ giảng giải (3 quyền) ;Nhị thời khóa tụng giảng giải (2 
quyển), ngài xả báo thân ngày 14 tháng 6 năm Ất Sửu (1985) thọ 
73 năm, 52 hạ lạp, nguyên quán trú quán Đồng Tháp - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Hải Bình Bảo Tạng (1818 -1862) Hòa thượng tổ sư, thiền phái 
Lâm Tế Liễu Quán, khai sơn các chùa Cổ Thạch, Thiền Lâm ở 
Ninh Thuận, tổ vào Đất Đỏ Bà Rịa lập chùa Cháu Viên Sơn Tự và 
chùa Ngọc Tuyền, Bửu Long, nguyên quán Phú Yên, trú quán Bà 
Rịa, Phú Yên - xem thêm Thiên sư Việt Nam-Thích Thanh Từ. 


- Thích Nguyên Tạng (bút danh khác: Tịnh Tuệ, Phố Trí, Nhân 
Văn, Vĩnh Thái...) sinh ngày 05-12-1967 tại Vĩnh Thái, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xuất gia năm 1980 tại chùa An 
Dưỡng- Nha Trang, thầy thọ giới Sa di năm 1985 và thọ giới Cụ 
túc năm 1988. Tốt nghiệp trường Cơ bản Phật học Vĩnh Nghiêm 
năm 1992, trường Đại học Sư phạm (ngành ngoại ngữ Anh) năm 
1995 và trường Cao cấp Phật học năm 1997. Sau khi đến Úc định 
cư vào năm 1998, thầy đã học và lấy bằng Cử nhân Xã hội học tại 
Đại học La Trobe năm 2006. Thích Nguyên Tạng có một anh ruột 
là Thượng tọa Thích Tâm Phương, khai sơn và trụ trì tu viện 
Quảng Đức- Melbourne- Úc Châu. Từ năm 1990, thầy là cộng tác 
viên thường trực cho báo Giác Ngộ (phụ trách trang Phật Giáo 
Quốc Tế) cho đến năm 1998 rời VN và đến định cư tại Úc theo 
diện Nhà truyền giáo (Minister of Religion), sau khi đến Úc thầy 
đã sáng lập trang nhà điện tử quangduc.com vào mùa Phật Đản 
1999 đề phổ biến giáo lý của 2 truyền thống, PG Nguyên thủy và 
PG Phát triển, đây là một trong số ít trang nhà PG đầu tiên của 
PGVN trong vả ngoài nước vào cuối thập niên 90, sau khi mạng 
lưới internet toàn cầu chính thức phố cập vào cuối thập niên 90. Vì 


419 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


những đóng góp thiết thực cho Tôn Giáo, Văn hóa, Giáo dục, Từ 
thiện... mà năm 2001, thầy được chính phủ Liên bang Úc Đại Lợi 
trao tặng Huy Chương Thiên Niên Kỷ (Centenary Medal) nhần dịp 
kỷ niệm 100 năm thành lập Chính quyền Liên bang (1901-2001) 
của quốc gia này. Hiện nay thầy đang là Phó Tổng thư ký kiêm 
Tổng vụ phó Tổng vụ Hoằng pháp của GHPGVNTH Hải ngoại tại 
Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan. Vào ngày 17-7-2009, tại Khóa An cư 
Kiết hạ tổ chức tại chùa Pháp Bảo- Sydney- Úc châu, thầy được 
Hội đồng Giáo phẩm Trung ương của Giáo hội tấn phong lên 
Thượng tọa. Đầu tháng 7-2014, TT Thích Nguyên Tạng chính thức 
được GHPGVNTN Hải ngoại tại UĐL-TTL và bào huynh TT 
Thích Tâm Phương bố nhiệm làm trụ trì tu viện Quảng Đức. 
Nguyên quán Nha Trang, Khánh Hòa, trú quán Úc Đại Lợi - heo 
Thích Vân Phong biên khảo 


- Lâm Như Tạng, Cư sĩ, Tiến sĩ, NNC Phật học, ông sinh năm 
1943 tại Quảng Ngãi, nguyên là tu sĩ PG, pháp danh Thích Như 
Tạng. Năm 1967, tốt nghiệp Cao đăng PHV Huệ Nghiêm- Sài 
Gòn. Năm 1968, ông học cả 2 trường đại học Luật Khoa và đại học 
Vạn Hạnh. Năm 1969, ông du học Nhật Bản cùng các ngài Chơn 
Thành, Minh Tâm... Năm 1975, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Chính 
trị học- đại học MelJJi. Năm 1977, tốt nghiệp tiễn sĩ Chính trị học- 
đại học Meljji- Tokyo- Nhật Bản. Năm 1986, định cư tại Sydney- 
Úc châu. Từ năm 1987, ông làm việc trong Bộ Tư pháp bang New 
South wales- Sydney. Về hoạt động PG, ông là Phó Tổng vụ 
trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục thuộc Hội đồng Điều hành 
GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Tác phẩm biên soạn: 
So Sánh Hai Chế Độ Chính Trị của Anh và Hoa Kỳ - Tokyo 1977 
; Tự Điển Vietnamese — Japanese — Ede (Lâm Như Tạng và T. 
Shintaani etc.), Tokyo 19§1 ; Nghiên Cứu về Điểu Chín Hiến 
Pháp Nhật Bản , Tokyo 1983 ; Những Đặc Điểm Trong Phương 
Pháp Quản Lý Xí Nghiệp tại Nhật Bản (bằng tiếng Việt và tiếng 
Anh), Sydney 1988; Thức Thứ Tám (sẽ xuất bản) ; Về thơ: Gởi 
Vẻ Quê Mẹ, Tokyo 1978 ; Hạnh Phúc Từ Đáy (Như Tạng và Ngọc 
Bích), Tokyo 1982 ; Những Bước Thời Gian, Tokyo 1984; Trọn 


420 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Vẹn Một Tình Yêu , Sydney 1991 ; Con Đường Cảm Thông 
(truyện thơ). Sydney 1986 ; 7zở Vẻ Thăm Mẹ (sẽ xuất bản). Hiện 
ông đang cộng tác với các báo Viên Giác- Đức quốc và báo Pháp 
Bảo- Sydney và các trang mạng PG trong và ngoải nước, ông 
nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Úc châu - /heo rang nhà 
www.quangduc.com 


- Minh Huyện Pháp Tạng (1807-1856), Giáo chủ Bửu Sơn Kỳ 
Hương, sinh ngày 15-10-Đinh Mão (14-11-1807), tại làng Tòng 
Sơn, thuộc tổng An Tịnh, huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn 
Vĩnh Thành, thuộc địa phận Gia Định thành. Sau này làng Tòng 
Sơn thành xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thế 
danh Đoản Minh Huyên, đạo hiệu: Giác Linh, được tín đồ gọi tôn 
kính là Phát Thầy Tây An. Năm 1849, ngài Sáng lập giáo phái 
(Bửu Sơn Kỳ Hương) bản địa đầu tiên ở An Giang, với tôn chỉ 
“Học Phật Tu nhân”, tích cực thực hành Giáo lý Tứ ân của đạo 
Phật: “Ân tổ tiên cha mẹ, Ân Tổ quốc, Ân Tam bảo và Ân đồng 
bào nhân loại”, nhưng phải đặt Ân Tổ quốc trên hết khi “7ổ Quốc 
Lâm Nguy - Sơn Hà Nguy Biến”. Ngài còn là một chí sĩ yêu nước, 
nhà dinh điền đã có công khai hoang nhiều vùng đất ở Nam Bộ 
(Việt Nam), chuẩn bị việc binh lương cho cuộc khởi nghĩa của nhị 
vị đệ tử anh hùng Phật tử Nguyễn Trung Trực, Trần Văn Thành... 
(Trại ruộng Láng Linh, Bảy Thưa). Ngài nhập Niết bàn vào giờ 
Ngọ, ngày I2 tháng 8 năm Bính Thìn (10-09-1856). An táng tại 
Tây An Cổ Tự- Châu Đốc, bia mộ ghi rằng: “Nguyên sinh Đinh 
Mão niên, thập nguyệt, thập ngũ nhật, ngọ thời, hưởng dương ngũ 
thập tuế. Từ Lâm Tế chánh tông tam thập bát thế, thượng Pháp hạ 
Tạng tánh Đoàn, pháp danh húy Minh Huyên đạo hiệu Giác linh 
chứng minh. Bính Thìn niên, bát ngoạt thập nhị nhụt, ngọ thời thị 
tịch” - heo Thích Ván Phong biên khảo 


- Chơn Chánh Pháp Tạng (? -?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 40, xuất gia thuở nhỏ với tổ Ân Thiên Huệ Nhãn- chùa 
Từ Quang, pháp danh Chơn Chánh, pháp tự Đạo Tâm, pháp hiệu 
Pháp Tạng. Sau khi tổ Huệ Nhãn viên tịch, ngài đến cầu pháp với 
tô Ấn Chánh Huệ Minh tại tổ đình Bảo Sơn- Tuy An và kế thừa trụ 
trì tô đình Phước Sơn- Đồng Tròn. Thời gian kế thừa, ngài đã mua 
thêm ruộng đất và trùng tu ngôi tổ đình. Năm 1889-1890, ngài 


421 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


được mời ra Huế thuyết pháp tại chùa Kim Quang và chùa Viên 
Thông, được vua Thành Thái mến mộ, tặng áo cà sa và mũ Quan 
Âm cùng với kim ngân, tại đây ngài đã chú nguyện đúc một đại 
hồng chung 100 kg. Năm 1893, ngài được cung thỉnh làm Yết ma 
A xà lê tại đại giới đàn chùa Chúc Thánh- Quảng Nam. Năm 1906 
ngài được cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa 
Sắc tứ Từ Quang. Năm 1907, ngài tổ chức đại giới đàn tại tổ đình 
Sắc từ Phước Sơn. Ngài không những là bậc danh tăng của Phú 
Yên mà còn của đất Thần kinh, không rõ năm sinh năm mất, 
nguyên quán trú quán Phú Yên - /heo Thích Thanh Minh sưu khảo 


- Thích Quang Tạng (1934 -2004), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Diệu Quả-chùa Từ Quang, pháp danh Tâm Bửu, pháp tự Quang 
Tạng, thế danh Nguyễn Nghiêm. Năm 1965, y chỉ với HT Mật 
Hiền-chùa Trúc Lâm, ngài được phân công làm Giảng sư lưu động 
trong và ngoài tỉnh. Năm 1970, được Giáo hội bố nhiệm trụ trì 
chùa Hương Từ-thị trấn Phú Bài. Năm 1972, xây đựng trường 8ô 
Đề Hương Từ và đảm trách Giám đốc trường. Năm 1982, là Ủy 
viên BTS PG tỉnh, Chánh đại diện PG huyện Hương Phú, rồi 
Hương Thủy, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Tổ Tuệ Tạng (1889 -1959) hiệu Thích Tâm Thi, Hòa thượng 
Luật sư, trụ trì chùa Quy Hồn (tức chùa Côn), nên cũng có hiệu là 
tô Côn. Ngài thế danh Trân Thanh Thuyên, xuất gia với sư tổ chùa 
Phúc Lâm- Quần Phương Thượng- Nam Định, pháp danh Tâm 
Thị, pháp hiệu Tuệ Tạng. Năm 1920, ngài cùng chư Tôn đức lập 
hội Tiến Đức Cảnh Sách, thâu nhận Tăng ni hữu học có đức hạnh, 
không phân biệt sơn môn pháp phái, để huấn luyện làm đống 
lương cho Phật pháp sau này. Năm 1934, miền Bắc dấy lên phong 
trào chấn hưng, ngài cùng chư Tôn đức và hàng cư sĩ đứng ra 
thành lập hội Bắc kỳ Phật giáo- trụ sở đặt tại chùa Quán Sứ- Hà 
Nội. Năm 1935, ngài giữ chức Giám viện chùa Quán Sứ. Năm 
1936, ngài là Giám quản kiêm Đốc giáo trường Tăng học đường 
chùa Bằng Sở- Hà Nội. Từ những thập niên 1941 đến 1945, ngài 
kiêm nhiệm Giám đốc và Đốc giáo trường Tăng học Bắc Việt trong 
thời kỳ chiến tranh, vừa lo việc hậu cần (ăn, mặc, ở) và lo cho hơn 


422 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


50 vị tăng sinh khi trường phải di chuyển từ chùa này sang chùa 
khác trước khi trở lại chùa Quán Sứ và được cụ Hội trưởng Hồi 7ế 
Sinh Bắc Việt cúng dường một ngôi chùa, một trường tăng học và 
100 mẫu ruộng ở tỉnh Phúc Yên. Đầu năm 1945, thời Nhật Bản 
chiếm đóng, ngài nhận trách nhiệm Chánh Hội trưởng Hội PGVN, 
Phương trượng trụ trì chùa Quán Sứ. Năm 1946, ngài xin từ chức, 
trở về chùa Cồn- Nam Định tịnh dưỡng. Năm 1949, thường có 
khoảng hơn 60 vị tăng sinh theo học với ngài. được cung thỉnh 
Chứng mình đạo sư T: ống hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1952, ngài 
được suy tôn Thượng thủ Tăng Già toàn quốc, ngài viên tịch vào 
ngày 10-05-1959 tại Nam Định, thọ 71 năm. Ngài được tứ chúng 
Phật tử và giới văn nghệ sĩ trí thức kính trọng và tôn vinh vị Luật 
sư đệ nhất trì luật. Ngài nguyên quán Nam Định, trú quán Hà Nội, 
Nam Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Chơn Tâm-Đạo Tánh (1869 -1896), Hòa thượng, tác gia, vốn là 
hoàng tộc thê danh Nguyễn Phúc Ưng Dỗ, cháu nội Tuy Lý 
Vương, vào trú ở Tuy An-Phú Yên, xuất gia với ngài Ấn Thiên-Tổ 
Hòa được pháp danh là Chơn Tâm, pháp tự Đạo Tánh, học đạo với 
ngài Ấn Chánh-Tổ Tông chùa Bảo Sơn được pháp hiệu Pháp Thân, 
dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 39, trụ trì chùa Phước Huệ-Huế, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức&Cư sĩ tiêu bồi hữu công PG Thuận Hóa 


- Thích Đức Tánh (1946 -2004), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, đệ tử HT Trí Thủ-chùa Báo Quốc, pháp danh Nguyên 
Thuận, pháp tự Đức Tánh, thế danh Hồ Văn Sanh. Năm 1970 làm 
trong Ban giám đốc hãng Vj #rai Lá Bồ Để. Trước 1975 ngài là 
giáo sư dạy toán các trường Bồ Đề và giáo thọ sư dạy kinh điển 
PG các trường Phật học. Năm 1997-2002, là thành viên BTS PG 
tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nhiệm kỳ 2002-2007 ngài là Phó ban 
Giáo dục Tăng ni PG tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - theo C# tôn Thiên đức&Cư sĩ Thuận Hóa 


- Thích Giác Tánh ( ? -1978), Hòa thượng, Trưởng lão, Tăng chủ 
Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, viên tịch ngày 21-12-1978 tại 


423 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tịnh xá Trung Tâm-Bình Thạnh, chưa rõ thân thế - /heo Biên niên 
sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Giác Tánh (1911 -1987), Hòa thượng, thiền phái Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, đệ tử HT Huệ Chiếu-chùa Hưng Long, pháp 
danh Nguyên Lưu, pháp tự Chí Ý, pháp hiệu Giác Tánh, thế danh 
Võ Phi Long. Năm 1936, học tăng PHĐ Tây Thiên và Báo Quốc. 
Năm 1943, ngài về chùa Hưng Long mở PHĐ và thành lập Đoàn 
thanh niên Tăng sĩ Bình Định. Năm 1945, ngài cùng các HT sáng 
lập Chúng Lục Hòa PG Liên khu 5 và đến năm sau đổi tên thành 
hội PG Cứu quốc Liên khu 5. Từ năm 1948-1958, ngài làm Phó 
giám đốc các Phật học đường Thiên Đức, Nhạn Sơn và Thập Tháp, 
Phó trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Trung Phần. Năm 1964, ngài 
là Chánh đại diện PG miền Liễu Quán và là Trưởng lão Viện Tăng 
thống GHPGVNTN. Năm 1981, GHPGVN thành lập, ngài được 
cung thỉnh vào thành viên HĐCM TW GHPGVN, viên tịch ngày 
mồng 4 tháng Giêng năm Đinh Mão (01-02-1987) tại chùa Thiên 
Đức, thọ 77 tuổi đời, 57 hạ lạp, nguyên quán trú quán Bình Định - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 


- Thích Minh Tánh (1924 -1995), Hòa thượng, dòng Lâm tế Liễu 
Quán đời 44, xuất gia năm 1940 với HT Tâm Thông- chùa Linh 
Quang Đà Lạt, pháp danh Nguyên Chơn, pháp hiệu Minh Tánh, 
thế danh Từ Phước Thành. Năm 1949-1959, trụ trì chùa Tỉnh hội 
Bình Thuận và chùa Linh Quang-Đà Lạt. Năm 1964, là Chánh đại 
diện GHPGVNTN tỉnh Long An, trụ trì chùa Thiên Khánh- Long 
An. Năm 1983, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long 
An. Năm 1992 là Hiệu trưởng #ưởng Cơ bản Phát học tỉnh Long 
An, ngài xả báo thân ngày 9 tháng 8 năm Ất Hợi (1995) thọ 72 
năm, 47 hạ lạp, bảo tháp lập ở vườn tháp chùa Thiên Khánh- Long 
An, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Long An - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thiện Tánh (1912 -2016), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, xuất gia năm 1960 với HT Từ Ý- chùa Hòa An- 


424 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tam Kỳ, pháp danh Nguyên Trí, pháp tự Thiện Tánh, pháp hiệu 
Quang Minh, thế danh Huỳnh Viết Tấn. Năm 1972, ngài thọ Tỳ 
kheo tại giới đàn chùa Phật Ân- Mỹ Tho, sau khi thọ giới, ngài về 
trụ trì chùa Giác Nguyên- Thăng Bình. Năm 1981, GHPGVN 
thành lập, ngài làm Chánh đại diện PG huyện Thăng Bình. Năm 
1986, GHPGVN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành lập, ngài làm ủy 
viên BTS PG tỉnh QNĐN. Năm 1997, Tỉnh QNĐN lại chia tách, 
ngài làm Cố vấn BĐD PG huyện Thăng Bình. Năm 2011, ngài làm 
Chứng minh BĐD PG huyện Thăng Bình. Năm 2012, ngài đứng ra 
trùng tu chùa Giác Nguyên. Ngài mãn duyên vào Rằm tháng 6 năm 
Bính Thân (18-07-2016) trụ thế 95 năm, 45 hạ lạp, nguyên quán 
Hội An, trú quán Thăng Bình Quảng Nam - /heo trang nhà 
www.phafgiaoquangnda1n.vn 


- Thích Thiện Tánh, Hòa thượng, thế danh Nguyễn Minh Tâm, 
sinh năm 1948, tại Mõ Cày, Bến Tre, Ủy viên HĐTS GHPGVN 
kiêm Trưởng ban Kiểm soát TW GHPGVN, Phó ban Thường trực 
BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh, đại biểu HĐND TP Hỗ Chí 
Minh, được tặng thưởng: Huân chương độc lập hạng Ba, Huân 
chương lao động hạng Ba, Huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết 
toàn dân", Huy chương ”Vì sự nghiệp khuyến học", Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, nhiều Băng khen của Ủy buñ “Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân 
dân Thành phó và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phó, 
trụ trì chùa Khánh Anh- quận 10, nguyên quán Bến Tre, trú quán 
TP Hồ Chí Minh 


Tâm 


- Hải Lương Chánh Tâm (1836 -1906), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Gia Phổ đời 38, xuất gia thuở nhỏ với HT Tánh Châu Từ Lưu- 
chùa Linh Sơn- Tân An, pháp danh Hải Lương. Ngài cầu pháp và 


425 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


thọ đại giới ở trường Kỳ chùa Giác Lâm do tổ Tiên Giác Hải Tịnh 
làm Đường đầu truyền giới, được ban pháp húy Minh Lương. Năm 
1860, ngài đến vùng Phú Thọ- phủ Tân Bình xây ngôi Tam bảo lấy 
hiệu là /àn Lâm Tự. Bấy giờ ở phủ Tân An dân chúng nghe danh, 
đến thỉnh ngài về trụ trì ngôi chùa hiệu Phước Long. Chùa này do 
thiền sư Đạt Bồ Thiện Đề, dòng Lâm Tế đời 37 khai sơn. VỀ trụ trì 
một thời gian, ngài quyết định đời chùa về phía cạnh bờ sông, 
trùng kiến và đổi hiệu là Kim Cang. Từ đây ngài phát huy nơi này 
trở thành trung tâm văn hóa PG ở miền Nam thời tiền chấn hưng. 
Ngài đào tạo nhiều vị danh tăng làm rạng danh PG, trong đó có HT 
Khánh Hòa, HT Khánh Thông... là những bậc /ỏng lâm thạch trụ. 
Ngoài việc đảo tạo, ngài còn cho khắc ván in các bộ kinh luật để 
lưu hành: 7⁄ Phân Luật ; Bồ tát giới kinh ; Sa Di Oai Nghỉ Cảnh 
Sách Luật Giải ; Kim Cang Chư Gia ;Phật thuyết Tam thế Nhân 
quả Kinh ; Chuẩn Đề Ngũ Hi... Ngài làm Đường đầu truyền giới 
tại các giới đản: chùa Kim Cang (1900); giới đàn chùa Bửu Sơn- 
Bến Tre (1904); giới đàn chùa Khánh Quới- Cai Lậy (1905). Ngài 
xả báo thân ngày mồng 4 tháng 4 năm Bính Ngọ (1906) thọ 70 
năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú quán Tân An- Long An - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Nguyễn Chánh Tâm (2 - ?), Hòa thượng, chưa rõ tông phái pháp 
hiệu, trụ trì chùa Thiên Phước-Trà Ôn, ngài đăng cai mở khóa thứ 
II Liên Đoàn học xã, ở khóa học này, ông Commnis Chấn-chùa 
Linh Sơn xuống thăm, tặng quà và chiếu bộ phim Sự fích Phật 
Thích Ca. Năm 1933, HT Khánh Hòa rút khỏi hội NKNCPH, ông 
Chân đã mời HT Nguyễn Chánh Tâm thay thế làm hội trưởng, sau 
khi nhận chức, Hòa thượng có bài viết trên Từ B¡ Âm: "Lời cáo 
bạch về sự lãnh chức Chủ nhiệm", nguyên quán trú quán Trà Ôn- 
Vĩnh Long - fheo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Diệu Tâm (1926 -2013), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, ngài họ Lâm, sau đôi họ Nguyễn, xuất gia năm 1935 
với tô Hoằng Nhơn- chùa Phú Quang- xã Hòa Thịnh- Phú Yên, 


426 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


được pháp danh là Tâm Nguyện, pháp tự Thiện Tu. Năm 1937- 
1939, ngài tham học nơi chùa Long Quang và tổ đình Kim Cang- 
Tuy Hòa. Năm 1939-1942, ngài cầu học với tổ Trừng Thành- tổ 
đình Hương Tích, được tổ ban pháp hiệu Diệu Tâm. Năm 1943, 
ngài kiến lập chùa Phi Lai tại xã Hòa Thịnh và trụ trì tại đây. Cùng 
năm, ngải thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiên Đức- Bình Định do 
HT Huệ Chiếu làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1945-1954, ngài 
tham gia các chức vụ: -Hội trưởng Hội PŒ Cứu quốc xã Hòa 
Thịnh, -Hội phó Hội Liên Việt xã Hòa Thịnh, Trưởng ban Kinh tài 
chi bộ Hòa Thịnh. Năm 1964, chùa bị máy bay Mỹ ném bom thiêu 
hủy, ngài tản cư vào Nam hành đạo, bước đầu ngài trụ trì chùa Đức 
Quang- quận Đức Tu- Biên Hòa, sau đó trú xứ tại tổ đình Quan 
Thế Âm- Phú Nhuận. Năm 1969, ngài trở lại Biên Hòa kiến tạo 
ngôi chùa Phi Lai để hoằng pháp độ sanh. Năm 1970-1977, ngài 
làm Cô vấn GHGVNTN tỉnh Biên Hòa. Năm 1977-1981, ngài làm 
Phó Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Biên Hòa. Năm 1982-2007, 
ngài là Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN kiêm Phó 
BTS Thường trực PG tỉnh Đồng Nai. Ngài được cung thỉnh làm 
Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn Huệ Thành năm 2004, 
2007 và giới đàn Nguyên Thiều năm 2009. Từ năm 2004, ngài trao 
quyền trụ trì cho trưởng tử là HT Thích Thiện Đạo đề chuyên vào 
tu niệm. Năm 2007, ngài được cung thỉnh Chứng minh BTS PG 
tỉnh Đồng Nai. Ngài xả báo thân ngày 24 tháng 6 năm Quý Ty (31- 
07-2013) thọ 98 năm, 70 hạ lạp, nguyên quán Phú Yên, trú quán 
Đồng Nai - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Nữ Diệu Tâm (1938 -2009), Ni trưởng, năm 1957, xuất 
gia với Sư bà Thể Yến-chùa Diệu Đức, pháp danh Nguyên Thành, 
pháp tự Diệu Tâm, thế danh Nguyễn Thị Nhạn, Năm 1971, Ni 
trưởng giảng dạy và điều hành trường Ái Đạo-làng Ưu Điềm, Thừa 
Thiên. Năm 1974, NI trưởng vào Sài Gòn tu học trú xứ tại chùa 
Pháp Hội-Phú Nhuận, sau đó về trú xứ chùa Quan Âm-Phú Nhuận. 
Năm 1981, NI trưởng nhận trụ trì chùa Liên Trì-Bình Thạnh. Năm 
2000, Ni trưởng khai sơn chùa Liên Trì 2- quận 12, nguyên quán 


427 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh - ¿heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Diệu Tâm (1931 -2017), Ni trưởng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 44, xuất gia với Sư cụ Tịnh Nguyệt- chùa Đồng Thiện- 
Hải Phòng, pháp danh Chúc Tâm, pháp tự Giác Hạnh, pháp hiệu 
Diệu Tâm. Năm 1982, Ni trưởng kế thế trụ trì chùa Đồng Thiện. 
NI trưởng chuyên giảng dạy Luật học cho chư Ni tại các trường hạ 
của PG Hải Phòng và là Phó BTS PG TP Hải Phòng cho đến cuối 
đời, nguyên quán Nam Định, trú quán Hải Phòng. 


- Nữ cư sĩ Diệu Tâm (1876-1953), Đại hộ pháp, thế danh Nguyễn 
Hồng Trượng, pháp danh Diệu Tâm, (tục gọi Bà Xoàn), Đại thí 
chủ kiến tạo (Giác Linh tự - Bảo Đại Sắc tứ Tân Hòa tự 1936), Cái 
Tàu Hạ thuộc tỉnh Sa Đéc (nay thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1937, chư tôn đức Ni miền 
Nam đồng tổ chức An cư kiết hạ, mở Ni viện, lớp Sơ đẳng Phật 
học tại Sắc tứ Tân Hòa tự, do Đại thí chủ Diệu Tâm cúng dường Ni 
chúng tu học, nhưng lớp học chưa mãn khóa thì lớp học dời vê Tổ 
đình Vạn An, Ni chúng nương với tổ Thích Chánh Thành tiếp tục 
học hết khóa. Đề góp phần trong việc phát triển Giáo hội Tăng giả 
Nam Việt, Nữ cư sĩ Diệu Tâm đã cúng ngôi Sắc tứ Tân Hòa tự cho 
trưởng lão HT Thích Thiện Hòa, (Trị sự trưởng GHTGNV) và mấy 
trăm mẫu ruộng, góp phần giáo dục đào tạo tăng tài, Ngài ủy 
quyền lại cho HT Huyền Cơ thế danh Nguyễn Giải Ngạn làm trụ 
trì Sắc tứ Tân Hòa Tự và đứng tên sở hữu tài sản bất động sản năm 
1952. Trong Tờ giao đất Hương hỏa có ghi lời của Nữ cư sĩ Diệu 
Tâm rằng: “Tôi muốn được vĩnh viễn lập Hương hỏa này để ngôi 
Sắc tứ Tân Hòa Tự đứng Bộ đời đời, các vị Trụ trì theo hệ thống 
truyền hiền, để những vị Tăng Tài đức kế nghiệp mãi về sau, không 
có quyên bản hay cắm cô cho ai và không được lấy làm của riêng. 
Muốn được chắc chắn về việc lập hương hỏa này, tôi mời các vị 
Hội đông làng Tân Vĩnh Hòa chứng thát đề Sư cụ Nguyễn Giải 
Ngạn hiệu Huyền Cơ cắm tờ giáy này đến quan xin đóng bách 
phân và sang tên cải bộ tất cả đất ruộng trên đây để ngồi Sắc Tứ 
Tân Hòa Tự đứng bộ đóng thuế cho Chính phủ... Kể từ ngày nay 
St cụ Nguyễn Giải Ngạn hiệu Huyền Cơ với tư cách đại diện cho 
thập phương Tăng, trọn quyên cai quản, thu huê hợi cho việc 


428 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hương hỏa, cúng dường Tam bảo... Sư cụ Nguyễn Giải Ngạn hiệu 
Huyền Cơ được mở mang xây dựng theo những quy mô tương lai 
cho Phật pháp ”. Bà có người con nuôi xuất gia, thế danh Đoàn 
Văn Sảnh, pháp danh Đạt Minh, làm trị khách Sắc tứ Tân Hòa Tự 
và đã cúng gần 150 hét-ta đất ruộng (của tư hữu) cho chùa. Công 
viên quả mãn, bà vãng sinh vào ngày 23 tháng 3 năm Quý Ty (06- 
05-1953), hưởng thọ 78 xuân - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Đạo Tâm, Đại đức, giảng sư, sơn môn thiền phái Trúc 
Lâm Thường Chiếu, chuyên môn các đề tài thiền học, nguyên quá 
trú quán Đồng Nai. 


- Thích Đức Tâm (1928 -1988), Hòa thượng, tác gia, dòng Lâm 
Tế Liễu Quán đời 42, xuất gia năm 1942 với HT Trí Thủ- chùa Ba 
La Mật, pháp danh Nguyên Tánh, pháp tự Đức Tâm, thế danh Trần 
Hoài Cam. Năm 1948, đồng sáng lập tô chức Gia đình Phật hóa 
phổ. Năm 1954, là Tổng thư ký nguyệt san Liên Hoa và giảng sư 
Tổng hội PG Trung phần. Năm 1958, là Phó trụ trì Quốc tự Diệu 
Đế- Huế. Năm 1965, ngài là Giám đốc rung tâm Liễu Quán- Huế. 
Năm 1978, ngài được tín nhiệm cử làm Trưởng môn phái tổ đình 
Từ Hiếu. Năm 1982, ngài làm Phó BTS kiêm Ủy viên Giáo dục 
GHPGVN tỉnh Bình Trị Thiên, ngài xả báo thân vào ngày 13 tháng 
Giêng năm Mậu Thìn (29-02-1988), hưởng 60 năm, 40 tuổi đạo, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Thích Giải Tâm (1894 -1975), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, xuất gia từ nhỏ với tổ Chơn Thành Đạo Đạt- tô đình 
Sắc tứ Từ Quang- Tuy An, pháp danh Như Hương, pháp tự Giải 
Tâm, pháp hiệu Hòa Phước. Ngài kế thế trụ trì chùa Thiên Long- 
Tuy An, trải suốt thời kỳ chiến tranh bom đạn phát nát chùa, nhưng 
ngài không chịu rời đi mà cất thảo am ở nền chùa để giữ gìn chốn 
tổ. Năm 1954, HT Hưng Từ về chùa Thiên Long cung thỉnh ngài 
đến chùa Kim Long ở Ninh Hòa đề hoằng dương chánh pháp. Năm 
1960, ngài được HT Hưng Từ thỉnh về tổ đình Pháp Hội- thị trấn 


429 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


La Gi- Hàm Tân đề phụng dưỡng. Ngài xả báo thân ngày 26 tháng 
3 năm Ất Mão (1975) thọ 85 năm, 60 năm hành đạo, bảo tháp lập ở 
khuôn viên tô đình Pháp Hội- Bình Tuy, nguyên quán Phú Yên, trú 
quán Bình Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Hạnh Tâm (1929 -1997), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Hữu, pháp tự Hạnh Tâm, pháp hiệu Giác Quang, đời 42 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn Do, 
sinh năm Kỷ Ty (1929) tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, 
Quảng Nam. Năm 1963, xuất gia với Hòa thượng Thích Trí Minh 
tại chùa Pháp Bảo, Hội An. Năm 1966 thọ Tỳ kheo tại PHV Huệ 
Nghiêm và là Tăng sinh của Viện. Trụ trì chùa Giác Quang, Quận 
4 từ năm 1967. Từ 1970 đến 1975 là Phó Đại diện GHPGVNTN 
quận 4. Từ năm 19§] đến năm 1990 là Chánh đại diện Phật giáo 
quận 4. Hòa thượng viên tịch ngày 11 tháng 5 năm Định Sửu 
(1997), thọ 69 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán 
TP.Hồ Chí Minh - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Huệ Tâm, Thượng tọa, thế danh Nguyễn Phước Thành, 
sinh năm 1972, xuất gia với HT Thích Thiện Huệ, tu học tại Tổ 
đình Phước Hưng, Sa Đéc, tốt nghiệp Trung cấp Phật học Đồng 
Tháp, tham học với HT Trưởng lão Tịnh Vân, Phật Quang Sơn, 
Đài Loan, Y chỉ thiền sư Thích Nhật Quang, được ban pháp hiệu 
Tâm Chánh, tham học các khóa thiền tại thiền viện Trúc Lâm- Tp 
Đà Lạt, hiện Học viên Cao học tại Malaysia, nhà thiết kế, kiến trúc 
mỹ thuật (tự học), trùng hưng trụ trì Phù Dung Cô Tự, phục dựng 
trụ trì Phật Đà Tự (chùa Lò Gạch), phục dựng Giải Thoát Tự, Hà 
Tiên, trùng hưng chùa Hải Trí- Tp Vũng Tàu, mở cơ sở Từ thiện 
nuôi trẻ mô côi tại chùa Giải Thoát, mở cơ sở nuôi dạy trẻ bán trú 
từ thiện tại Phù Dung Cổ Tự, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Hà 
Tiên, Ủy viên Hội đồng Nhân dân thị xã Hà Tiên các khóa, Phó 
trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Kiên 
Giang, nguyên quán Vĩnh Long, trú quán Hà Tiên- Kiên Giang - 
theo Thích Vân Phong biên khảo 


- Chân Hiền Tâm, Cư sĩ, tác gia, dịch giả, đến với đạo Phật năm 


430 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


36 tuổi, đệ tử HT Thích Nhật Quang-thiền viện Thường Chiếu, cô 
và người bạn đời Chánh Tấn Tuệ có nhiều bài viết Phật giáo trên 
các báo PG và trang mạng, tác phẩm: Luận Đại thừa Khởi Tĩn ; 
Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội ; Thập Thiện lược giải ; Hương 
sen ngàn cánh ; Phẩm Trung Luận ; Xác định lập trường tu tập và 
đường lối tu hành ; Chuyện xưa chuyện nay ; Ý tổ sư trên đầu ngọc 
có ; Định tuệ ; Hai chữ mẹ cha ; Vu lan gợi nhớ ; Có trí tuệ là biết 
như thật vê... ; Thử một lần nhìn lại ; Hình tượng cha mẹ trong 
kinh Duy Ma ; Mục tiêu của cuộc sống ; Hương của người đã chết 
; chưa rõ thân thế - /heo trang nhà www.chanhientam.net 


- Thích Khế Tâm (1916 -2001), Hòa thượng, thế danh Võ Khế 
Tâm, xuất gia với HT Thiên Ninh- chùa Từ Ân- Phú Yên, pháp 
danh Tâm Chí, pháp tự Khế Tâm, pháp hiệu Diệu Cao. Ngài được 
bốn sư gởi tu học tại chùa Cảnh Phước. Năm 2l tuôi, ngài được ra 
Huế học lớp đại học PG đầu tiên ở PHĐ Báo Quốc. Năm 1945, 
ngài trở về kế thế trụ trì chùa Từ Ân và tham gia kháng chiến. Năm 
1955, ngài bị bắt tù đến năm 1960 được thả về, ngài xuất gia lại 
với HT Vạn Ân- chùa Hương Tích. Sau đó, ngài trụ trì chùa Bình 
Quang và trùng tu chùa Bình Lợi. Năm 1968, ngài về trụ trì lại 
chùa Từ Ân và tiếp tục trùng tu các chùa trong tỉnh, ngài xả báo 
thân ngày 23 tháng 4 năm Tân Ty (2001) thọ 86 năm, tháp lập ở 
vườn chùa Châu Lâm, nguyên quán trú quán Phú Yên - heo Chư 
tôn Thiên đức& Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Liên Tâm (1912 -1962), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 42, xuất gia ấu niên với tô Giải Tường Thiền Phương- 
tổ đình Phước Sơn- Đồng Tròn- Phú Yên, pháp danh Thị Thành, 
pháp tự Hành Thật. Ngài là bào huynh của HT Hành Trụ- chùa 
Đông Hưng- Thủ Thiêm- Gia Định. Khi ngài thọ giới cụ túc xong, 
đại sư Chơn Hạnh- chùa Triều Tôn không có đệ tử, nên đến tô đình 
Phước Sơn xin với tổ Thiền Phương cho ngài về chùa Triều Tôn. 
Ngài về đây tu học và cầu pháp với đại sư Chơn Hạnh, được đại sư 
phú pháp với pháp hiệu Liên Tâm, đồng thời cử thừa kế ngôi trụ trì 


431 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chùa Triều Tôn. Sau khi kế thế trụ trì, ngài đứng ra trùng tu toàn 
bộ ngôi chùa. Đại sư Chơn Hạnh là bậc chuyên hành trì Mật pháp, 
đã truyền trao tâm pháp lại cho ngài để kế thừa hành đạo. Năm 
1961, ngài vì bệnh duyên phải vào Sài Gòn chữa trị, đến ngày 
mồng 9 tháng 5 năm Nhâm Dần (1962), ngài thị tịch, tháp lập 
trong khuôn viên chùa Triều Tôn, nguyên quán Đồng Xuân- Sông 
Cầu, trú quán Tuy An- Phú Yên - /heo Thích Thanh Minh biên 
khảo 


- Thích Minh Tâm (1911 -1995), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Cổ 
Loan đời thứ 3, thế danh Tống Thanh Tiêu, xuất gia năm 12 tuổi 
với HT Thích Thanh Nhu- chùa Cổ Loan, được pháp danh Minh 
Tâm, pháp hiệu Cương Trực. Năm 16 tuổi thụ giới Sa di, năm 20 
tuổi thụ giới Tỳ kheo, năm 40 tuôi thụ Bồ tát giới. Ngài tham học 
tại tổ đình Quảng Bá và Quán sứ. Tham gia hội PG Cứu quốc 
huyện Gia Khánh và dạy Bình dân học vụ. Ngài kế thế trụ trì chùa 
Cổ Loan. Năm 1960, tham gia chi hội PG Thống nhất tỉnh Ninh 
Bình. Năm 1982, ngài làm Chứng minh Giáo hội PGVN tỉnh Ninh 
Bình, ngài xả báo thân ngày 18 tháng Chạp năm Ất Hợi (1995) thọ 
85 năm, 65 hạ lạp, tháp hiệu: Nưm mô Cổ Phúc Bảo TÌ háp Lâm tế 
môn nhân ma ha Tỷ Khiêu Bồ tát giới pháp huý Thanh Tiêu pháp 
danh Thích Minh Tâm đạo hiệu Cương Trực giác linh. Ngài 
nguyên quán trú quán thôn Cô Loan Hạ, xã Ninh Tiến, huyện Hoa 
Lư- Ninh Bình - ¿heo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Minh Tâm (1940 -2013), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Lê Minh Tâm, xuất gia năm 1949 tại chùa 
Bửu Tích- Bình Thuận, pháp danh Nguyên Cảnh. Năm 1953, ngài 
theo học ở Tăng học đường Nha Trang. Năm 1956, ngài thọ Sa dị 
và cầu pháp với HT Huyền Quang, được pháp tự Viên Dung, pháp 
hiệu Minh Tâm. Năm 1961-1962, ngài tu học ở tu viện Quảng 
Hương Già Lam- Gò Vấp. Năm 1962-1967, là giảng sư 
GHPGVNTN tỉnh Phú Yên và giáo sư trường Trung học Bồ Đề 
Tuy Hòa. Năm 1965-1967, là hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề 


432 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nguyên Thiều- Bình Định. Năm 1967, ngài thọ đại giới và xuất 
dương du học ở Nhật Bản. Năm 1970-1973, ngài làm Chi bộ 
trưởng chi bộ GHPGVNTN tại Nhật Bản. Năm 1974, ngài sang 
Pháp hoằng dương và sáng lập Niệm Phật Đường Khánh Anh- 
Paris. Năm 1977, Niệm Phật đường trở thành chùa Khánh Anh và 
dời về Bagneux- phụ cận Paris. Năm 1995, ngài đặt đá xây dựng 
chùa Khánh Anh mới tại Evry- Pháp. Năm 2006, ngài là Phó chủ 
tịch /!ôi đông Tăng già Thế giới- trụ sở tại Đài Loan. Năm 2013, 
ngài là Chủ tịch Hội đồng giáo phẩm tối cao PG tại Pháp. Trong 
khóa học Phật pháp Châu Âu kỳ thứ 25 tô chức tại Phần Lan, ngài 
an nhiên xả báo thân ngày mông 2 tháng 7 năm Quý Ty (08-08- 
2013) thọ 75 năm, 46 hạ lạp, nguyên quán Bình Thuận, trú quán 
Pháp quốc - /heo trang nhà www.chuakimquang.com 


- Thích Minh Tâm, Hòa thượng, sinh năm 1938, thế danh Đoàn 
Đình Thiết, xuất gia năm 1968 với HT Trí Quang- chùa Từ Đàm- 
Huế, pháp danh Lệ Dũng, pháp tự Trung Phong, pháp hiệu Minh 
Tâm. Năm 1969, ngài đến Tuy Hòa- Phú Yên, làm Đặc ủy thanh 
niên kiêm Giảng sư tỉnh hội Phú Yên. Ngài được mời làm Phó 
giám đốc Trung học Bồ Đề Phú Yên và hiệu trưởng trường tiểu 
học Bồ Đề Bảo Tịnh. Năm 1971, ngài vào Phan Thiết, được HT 
Long Đoàn giao nhiều trọng trách: -Tôổng giám thị trường Bồ Đề, - 
Tỉnh đoàn trưởng Thanh niên Phật tử Bình Thuận, -Đặc ủy Thanh 
niên kiêm Giảng sư tỉnh hội, -Giáo thọ PHV Nguyên Hương, 
Tuyên úy Hướng đạo Phật tử...Năm 1975, ngài cùng sư huynh Huệ 
Tánh lên rừng làm rẫy ở Mường Mán. Năm 1976, ngài dược HT 
Minh Châu mời làm Quản sự Viện đại học Van Hạnh và Ủy viên 
Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN. Năm 1977, ngài về Phan Thiết 
công tác và bị đi an trí 5 năm. Cuối năm 1981, ngài về Long 
Thành- Đồng Nai lập thảo am tĩnh tu. Dần dà, Phật tử tìm đến học 
đạo, xin xuất gia, ngài đã hoan hỷ chấp nhận và xây dựng thành 
tịnh thất hiệu Nguyên Phong. Năm 1999, ngài trùng tu thành chùa 
lấy hiệu là Phật Ân và phát triển hoăng hóa Phật pháp tại đây. Ngài 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Long Thành- Đồng Nai. 


433 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Quảng Tâm (1947 -2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, đệ tử HT Tăng cang Thích Trí Hưng-chùa Từ 
Lâm-Quảng Ngãi, pháp danh là Như Hảo, pháp tự Giải Tâm, sau 
đắc pháp với HT Thiện Hòa-chùa Ấn Quang, được pháp danh 
Minh Đức, pháp hiệu Quảng Tâm, thế danh Lê Tấn Quang. Năm 
1964, học tăng PHV Giác Sanh, năm 1966, học tăng PHV Huệ 
Nghiêm. Năm 1969, học tăng PHV Hải Đức-Nha Trang. Năm 
1972, lập thảo am Vĩnh Đức -quận 2 và sau đó trùng kiến thành tu 
viện Vĩnh Đức năm 1989. Cùng năm này, ngải làm Phó đại diện 
PG huyện Thủ Đức. Năm 1997, huyện Thủ Đức tách lảm 3 quận 
huyện, ngài được Giáo hội cử làm Chánh đại diện PG quận 9 và 
Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học quận 9. Năm 2007, chùa sắc tứ Từ 
Lâm-Quảng Ngãi được khôi phục, ngài được sơn môn công cử trụ 
trì tổ đình, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
theo HT Hạnh Trân Tiển Giang cung cấp 


- Thích Thiền Tâm (1926 -1992), Hòa thương, dịch giả, tác gia, 
đệ tử HT Thành Đạo-chùa sắc tứ Xoài Hột-Mỹ Tho, pháp danh Trí 
Hiền, pháp hiệu Vô Nhất, bút hiệu Liên Du, thế danh Nguyễn Nhựt 
Thăng Năm 1950, học tăng PHĐ Nam Việt chùa Ân Quang. Năm 
1955-1960, ân cư chuyên tu tịnh độ và trước tác dịch thuật. Năm 
1964, giáo thọ PHV Huệ Nghiêm và đại học Vạn Hạnh. Năm 
1967, ngài về Đại Ninh lập thất Hương Nghiêm Tịnh Viện chuyên 
tu pháp môn Tịnh Mật, tác phẩm: Niệm Phật Thập Yếu ; Lá thư 
lịnh độ ; Tịnh độ Tân lương ; Hương quê Cực lạc ; Tịnh độ thập 
nghỉ luận ; Tịnh độ pháp nghỉ ; Phật học tỉnh yếu ; Duy thức học 
cương yếu ; Đại Bi Tâm Đà Ra Ni ; Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra 
Ni ; Đại Nhựt Kinh Sở ; Máy điệu sen thanh... và nhiều dịch phẩm 
kinh điển khác, nguyên quán Gò Công, trú quán Đại Ninh, Lâm 
Đồng - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Thiện Tâm (1891 -1948), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Trịnh Sáng, pháp danh Hồng Rạng. Khi mới 
xuất gia, ngài trú xứ ở chùa Ô (chùa Phnô Komput- chùa Miên)). 


434 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Sau đó được các Phật tử thỉnh ngài và HT Thiện Tánh về ở trong 
hai lô cốt trên mảnh đất sau ngài ngài thành lập chùa Liên Bửu. 
Năm 1925, Phật tử dâng cúng gỗ và ngài dựng lên ngôi chùa đặt 
tên là Liên Bửu. Sau năm 1945, ngài về đất nhà ở Quy Tây Địa, cất 
một am nhỏ tu hành và xây lên thành chùa Liên Quang- Châu 
Thành- Trà Vĩnh, ngải viên tịch năm Mậu Tý (1948) thọ 58 năm, 
nguyên quán trú quán Trà Vĩnh - /heo f liệu Thích Như Đạo sưu 
khảo 


- Thích Thiện Tâm, Hòa thượng, Tiến sĩ, Tăng trưởng, hệ phái 
Nam Tông Việt Nam, sinh năm 1950, pháp danh Kusảàlacitto Mahà 
Sanghanayaka Thera, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó viện 
trưởng VNCPHVN, trụ trì chùa Phổ Minh-Gò Vấp, nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thuần Tâm (1915 -1983), Cư sĩ, tu sĩ, NNC Phật học, tác gia. 
Ông khi là cư sĩ quy y với HT Trí Tịnh-chủa Vạn Đức, pháp danh 
là Hoằng Chơn. Về sau ông xuất gia là đệ tử HT Từ Quang-Chơn 
Đức thiền viện-Bình Thạnh. Khi dạy dưỡng sinh bút hiệu của ông 
là Nawami. ông khai sáng Lăng Nghiêm thiền viện ở gần chùa Vạn 
Đức-Thủ Đức. Ông là tác gia có rất nhiều tác phâm về Phật học và 
dưỡng sinh được các nhà sách xuất bản và tái bản nhiều lần vào 
trước 1975, nguyên quán Vĩnh Long, trú quán Thủ Đức TP Hồ Chí 
Minh 


- Thiền sư Trí Tâm (2 -1842), Hòa thượng, pháp danh Trí Tâm, 
dòng Lâm Tế đời 37, nguyên là cư sĩ, thế danh Tô Quang Xuân, tu 
ở chùa Quan Âm-Cà Mau, truyền bá môn phái Phật giáo cứu thế, 
bị triều đình nghi gian đạo sĩ, ép phải về chùa Kim Chương quy y 
tu học tại đây. Sư viên tịch ngày mồng 3 tháng 6 năm Thiệu Trị 
thứ 2 (1842), được triều đình truy phong Hòa thượng, dân chúng 
mến mộ tôn là Phật Tổ sư. Chùa Quan Âm sau này cũng được sắc 
tứ - theo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Trí Tâm, Hòa thượng, sinh năm 1936, dòng Lâm Tế 


435 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Chánh Tông đời 4l, xuất gia với HT Bích Lâm-chùa Nghĩa 
Phương, du học tại Nhật Bản, Tăng trưởng GHPG Cô Truyền Việt 
Nam, thành viên HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Nghi lễ TW 
GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh Khánh 
Hòa, trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương, nguyên quán Bắc 
phần, trú quán Khánh Hòa. 


Tân 


- Liễu Đạo-Chí Tân ( ? -1§65) Hòa thượng, ngài đến núi Hoàng 
Long, xã Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, khoảng năm 
Minh Mạng thứ 6 (1826), lập thảo am Thiên Hưng để tu trì, sau 
đực vua Tự Đức săc phong trụ trì chùa Thánh Duyên-Huế nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - /eo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ 
Thuận Hóa hữu công tập Ï 


- Thích Huyền Tân (1911 -1979), Hòa thượng, thế danh Lê Xuân 
Lộc, xuất gia với HT Trí Thắng- chùa Thiên Hưng-Bình Định, 
pháp danh Như Thọ, pháp tự Giải Thoát, pháp hiệu Huyền Tân, là 
học tăng PHĐ Tây Thiên Huế. Năm 1940, ngài được bổn sư giao 
trụ trì Thiền Lâm cô tự-Phan Rang. Năm 1951, ngài thành lập chi 
hội 4n Nam Phật học tỉnh Ninh Thuận. Năm 1970-1975, ngài là 
Giám hiệu PHV Liễu Quán-Ninh Thuận. Năm 1974, được cung 
thỉnh vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống GHPGVNTN, 
ngài viên tịch tại chùa Thiền Lâm, nhằm ngày mông § tháng 3 năm 
Kỷ Mùi (1979), thọ 69 tuổi, 45 hạ lạp, nguyên quán trú quán Ninh 
Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


-Bình Nam-Nguyễn Khoa Tân (1869 -1938), Cư sĩ, nhà thơ, là 
con trai Cụ Bố chính Nguyễn Khoa Luận, về sau xuất gia là đại sư 
Viên Giác. Cư sĩ từng giữ chức Tổng đốc Quảng Nam, Thượng thư 


436 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Bộ Hộ, Hiệp Tá Đại học sĩ sung Cơ Mật viện đại thần triều Khải 
Định. Cư sĩ cùng Sư Tra Am Viên Thành là đôi bạn tâm giao trong 
trao đôi Phật lý một cách say mê. Cư sĩ thọ Bồ tát giới và góp phần 
công lao sáng lập hội Phật học Trung kỳ. Sau thời gian phục vụ 
triều đình, Cư sĩ về hưu vui thú điền viên và nghiên cứu Phật học, 
nguyên quán trú quán Thuận Hóa - /heo Chư tôn Thiển đức@&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nhật Tân, Thượng tọa, nhà thơ bút hiệu Mặc Giang, sinh 
năm 1953, thế danh Hồ Thanh Bửu, xuất gia từ thuở nhỏ, định cư 
sang Úc, hiện là Tổng thư ký GHPGVNTN hải ngoại tại Úc và Tân 
Tây Lan, trụ trì chùa A Di Đà- Úc châu. Tác phẩm: Quê hương còn 
đó (2006) ; Tuyển tập nhạc Dỏng thơ gọi tình người (2007) ; Quê 
hương nguôn cội (tuyên tập thơ - 2007) ; Hành trình quê mẹ (tuyên 
tập thơ - 2007), nguyên quán Bình Định, trú quán Úc châu - /heo 
trang nhà www.chuadida.com 


- Thích Nữ Diệu Tấn (1910 -1947), Ni trưởng thế danh Phạm Thị 
Xá, đệ tử tổ Phi Lai-Thích Chí Thiền, được pháp danh Hồng Lầu, 
pháp hiệu Diệu Tấn. Năm 1939, Sư được bồn đạo cung thỉnh về trụ 
trì chùa Kim Sơn, tức chùa Bà Đầm-Phú Nhuận. Ni trưởng đã biến 
thành ngôi chùa Ni thứ hai tại đất Gia Định, sau chùa Hải Ấn. Năm 
1939, Sư Diệu Tấn kết hợp với Sư Diệu Tánh-Như Thanh mở Phật 
học ni trường đầu tiên tại chùa Kim Sơn. Do che giấu cán bộ hoạt 
động nội thị, Ni trưởng bị Pháp bắt tra khảo đến khi bị bệnh nan y 
và tịch ngày Rằm tháng Hai năm Đinh Hợi-1947, nguyên quán Sa 
Đéc, trú quán Sài Gòn - /heo Biện niên sử PGŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Huyền Tấn (1911 -1984), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, thế danh Lê Nghiêm, xuất gia năm 1924 với tổ 
Đệ lục Chơn Trung Diệu Quang- chùa sắc tứ Thiên Án, pháp danh 
Như Chánh, pháp tự Giải Trực, pháp hiệu Huyền Tắn. Năm 1943, 
ngài được bố nhiệm trụ trì chùa Kim Liên- Quảng Ngãi. Năm 
1955, ngài kế thế trụ trì tổ đình Thiên Án- Quảng Ngãi đời thứ 7. 
Năm 1956, ngài giữ chức TrỊ sự trưởng Giáo hội Tăng Già Quảng 


437 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Ngãi. Năm 1964, ngài làm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh 
Quảng Ngãi. Ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng Chạp năm Giáp 
Tý (1984) thọ 73 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán trú quán Quảng 
Ngãi - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nhựt Tấn, Hòa thượng, sinh năm 1952, thế danh Hồ Văn 
Tài, pháp danh Nhựt Tấn, pháp hiệu Thiện Hạnh, đệ tử HT Thiện 
Duyên- chùa Linh Quang- Mõ Cày Bắc, Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre kiêm Trưởng Ban 
Tăng sự, trụ trì chùa Tiên Đài-Châu Thành-Bến Tre, nguyên quán 
trú quán Bến Tre. 


- Thích Khả Tấn (1917 -2011), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, xuất gia với HT Giác Hải-chùa Giác Lâm, pháp danh 
Tâm Hiếu, pháp tự Khả Tấn, thế danh Trần Lý Hòe. Năm 1945, 
tham gia hội PG Cứu quốc Thừa Thiên Huế. Năm 2003, ngài làm 
trưởng ban trùng tu tái thiết tổ đình Linh Quang-Quảng Trị bị tàn 
phá sau chiến tranh. Năm 2005, ngài làm Đàn đầu Hòa thượng giới 
đàn Giác Nhiên-chùa Thuyền Tôn-Huế. Năm 2007, ngài là thành 
viên HĐCM TW GHPGVN, trụ trì chùa Giác Lâm-Huế, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo trang nhà 
www.phafgiaohue.vn 


- Thích Trí Tấn (1906 -1995), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 42, thế danh Huỳnh Văn Xông, xuất gia năm 1920 với HT 
Thôi Biện- chùa Hưng Long- Tân Uyên, pháp danh Nhật Quân, 
pháp tự Nhất Bổn. Năm 1927, bốn sư viên tịch, ngài đến cầu pháp 
vớ HT Tâm Thường- chùa Long Hưng- Long Thành, được pháp 
húy Nhựt Tịnh, pháp hiệu Trí Tấn. Năm 1935, ngài trụ trì chùa 
Hưng Long- Long Thành. Năm 1945, ngài làm Tổng thư ký hội 
PG Cứu quốc miền Đông Nam bộ. Năm 1971, ngài là Tăng trưởng 
Giáo hội PG Cổ truyền tỉnh Biên Hòa. Năm 1972, ngài làm Chánh 
thư ký viện Tăng thống Giáo hội PG Cổ truyễn Việt Nam. Năm 
1980, ngài được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu tại giới đàn 
chùa Long Vân- Vĩnh Cửu. Năm 1981, ngài được cung thỉnh 


438 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thành viên HĐCM GHPGVN. Năm 1983, ngài làm Trưởng BTS 
Tỉnh hội PG tỉnh Sông Bé, ngài xả báo thân ngài 13 tháng Chạp 
năm Giáp Tuất (1995) thọ 89 năm, 69 tuổi đạo, bảo tháp lập ở 
khuôn viên chùa Hưng Long- Tân Uyên, nguyên quán Tân Uyên- 
Bình Dương, trú quán Long Thành và Bình Dương - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Hà Văn Tắn, Giáo sư, Tiến sĩ sử học, chuyên ngành Lịch sử, trí 
thức PG, ông sinh ngày 16 tháng § năm 1937. Ông thuộc dòng họ 
có truyền thông khoa bảng, có nhiều danh nhân như nhà văn hóa 
tiến sĩ Hà Tông Mục, thượng thư tiến sĩ Hà Tông Trình, phó bảng 
Hà Văn Đại. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo 
Nhân dân. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Khảo cổ học. Năm 
2001, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II về khoa học. 
Giáo sư Hà Văn Tấn đã công bố 250 công trình trên các tạp chí 
khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn 
20 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học, khảo 
cổ học. Các tác phâm liên quan đến Phật giáo: 


1. Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa phát hiện ở Hoa Lư; 2. Lịch 
sử Phật giáo Việt Nam, Hà Văn Tắn (đồng tác giả), nxb Khoa học 
xã hội, 1988. 3. H¡sfory oƒ Buddhism in Vietnam. Soclal Sclences 
Publishing House Hanoi 1992 (Part Two: Buddism from the Ngo 
to the Tran dynastles). 4. C?»a Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội, 1993.(tái bản 6 lần). 5. #8uddism in Vietnam (viết chung). 
The Gioi Publishers,1993. Ông nguyên quán Tiên Điền, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; trú quán tại Hà Nội. 


- Thích Nữ Liên Tập (1946 -1970), Sư cô, thánh tử đạo, thế danh 
Lê Thị Gái, hệ phái NI giới Khất sĩ Việt Nam, có công hạnh nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi chiến tranh, trú xứ tịnh xá Ngọc Ninh-Tây Ninh. 
Khi hay tin Việt Nam Quốc Tự bị tấn công, bắn giết, bắt bớ Tăng 
ni Phật tử, Sư cô đã bức xúc, đau xót cho pháp nạn PG. Khi nghe 
tin Giáo hội công khai vận động hòa bình chấm dứt chiến tranh 
Việt Nam, Sư cô thấy không lúc nào thích hợp hơn để đóng góp 


439 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


công lao cho dân tộc và đạo pháp. Những thao thức ấy đã thúc đây 
Sư cô hành động. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 4-6-1970, Sư cô đã tự 
thiêu để cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam và bình an cho Giáo 
hội, nguyên quán Thừa Thiên, trú quán Tây Ninh - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Danh Tấp (1941 -1974), Đại đức, liệt sĩ, thường gọi là sư Tấp, 
sinh năm 1941, tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang. Mô côi cha mẹ năm lên 7, ngài được thế phát xuất gia tu 
học tại chùa Gò Đất, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang. Năm 1962, ngài được bổn sư cho thọ giới Tỳ kheo tại bổn 
tự và HT Danh Hậu làm thầy tế độ. Năm 1967, ngài bổ nhiệm 
nhiệm chức Phó trụ trì chùa Gò Đất. Sau đó, tham gia vào Hội 
Đoàn Kết Sự Sải Yêu Nước huyện Châu Thành, được cử chức Phó 
hội trưởng Hội Đoàn Kết Sư Sải Yêu Nước huyện Châu Thành. 
Năm Mậu Thân (1968), ngài được suy tôn chức trụ trì chùa Gò 
Đất. Năm 1970, ngài hoàn tục đề thực hiện công tác cách mạng, bị 
phát hiện nên địch truy lùng gắt gao, lục soát khắp nơi để tìm 
Achar Danh Tắp. Hoạt động bí mật bị lộ, ngài phải trở lại xuất gia 
lần hai tại chùa Khoe Ta Tung, Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại bổn tự này, ngài vẫn tiếp 
tục hoạt động cách mạng với nhiệm vụ liên lạc cho Mặt trận Giải 
phóng huyện nhà. Đỉnh cao của phong trào đấu tranh đã bùng phát 
vào ngày 8 tháng 6 năm 1974, ngài được phân công dẫn đoàn biểu 
tình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Đoàn Kết Sư Sãi 
Yêu Nước tỉnh Kiên Giang lãnh đạo. Ngài vận động lực lượng các 
chùa : Khoe Ta Tưng, Gò Đất, Xà Xiêm Cũ và Xà Xiêm Mới cùng 
tham gia xuống đường biểu tình. Bọn mật thám đã phát hiện và 
ngăn chặn kế hoạch của đoàn sư sãi biểu tình. Tương kế tựu kế, 
tranh thủ lễ Trà tỳ hỏa táng nhục thân HT Danh Con, là cơ hội để 
toàn thê chư Tăng đoàn tập hợp lại và nhập vào đoàn của chư Tăng 
chùa Khlang Ông. Ngài lãnh đạo đoàn biểu tình di chuyền từ chùa 
Khlang Mương đến chùa Khlang Ông một cách an toàn. Ngày 10- 
06-1974, đoàn biểu tình tiến về tỉnh ly, khi đến huyện Kiên Thành, 


440 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


mặc cho đạn bay súng nỗ của quân đội Sài gòn nhắm vào tim Ngài, 
nhưng Ngài vẫn thản nhiên trấn an các thành viên trong đoàn. 
Nhiều phát đạn đều nhắm vào tim của Ngài, máu đồ thịt rơi, nhưng 
tắm lòng vì dân, vì nước vẫn mãi với non sông nước Việt. Ngài trút 
hơi thở vào lúc 10 giờ 35 phút, hòa theo tiếng khóc của đoàn người 
biểu tình, trong niềm kính phục sự hy sinh cao cả của ngài - /heo 
tự liệu của Danh tăng PGŒ Nam Tông Khmer 


ca» 


1 


- Thích Huyền Tế (1905 -1986), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, xuất gia năm 1923 với tổ Đệ lục Chơn Trung Diệu 
Quang- chùa Sắc tứ Thiên Ấn, pháp danh Như Long, pháp tự Giải 
Thuyền, pháp hiệu Huyền Tế. Năm 1934, ngài vào Bình Định học 
ở chùa Thập Tháp và thọ giáo với HT Phước Hưng. Năm 1936, 
ngài giữ chức Trị sự trưởng GŒ7áo hội Tăng Già tỉnh Quảng Ngãi. 
Năm 1938, ngài trụ trì chùa Bảo Lâm- Quảng Ngãi. Năm 1966, 
ngài khai sơn chùa Bảo Linh ở Bàu Cả- Quảng Ngãi. Năm 1967- 
1969, ngài kiêm nhiệm trụ trì chùa Tỉnh hội PGVNTN tại Quảng 
Ngãi. Năm 1969, ngài là Thành viên Hội đồng Trưởng Lão Viện 
Hóa Đạo GHPGVNTN, ngài xả báo thân năm Bính Dần (1986) thọ 
S1 năm, 56 hạ lạp, nguyên quán trú quán Quảng Ngãi - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Minh Tịnh Nhẫn Tế (1889 -1951), Hòa thượng, thiền sư, dịch 
giả, thế danh Nguyễn Tắn Tạo. Năm 1904, quy y với tô Ấn Thành 
Từ Thiện- chùa Thiên Tôn, pháp danh Chơn Phổ, pháp hiệu Nhẫn 
Tế, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 40. Năm 1926, ngài thọ giời và 
cầu pháp tổ Huệ Đăng- chùa Thiên Thai, pháp danh Trừng Liến, 
pháp hiệu Minh Tịnh, dòng Thiên Thai Thiền Giáo Tông đời 42. 


44I 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Năm 1935, ngài sang Ấn Độ thỉnh được Xá Lợi Phật. Năm 1936, 
sang Tây Tạng tham học Thiền và Kim Cang thừa Mật giáo, được 
ban pháp danh 7»„b£en Osall Lama. Năm 1937 về lại Việt Nam, 
ngài cúng Xá lợi Phật cho tô Huệ Đăng rồi về Bình Dương trụ trì 
ngôi chùa Bửu Hương, vốn thuộc giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, 
ngài xây dựng lại đổi tên là chùa Tây Tạng. Năm 1938 ngài xây 
dựng lại chùa Thiên Chơn- Bình Dương. Tác phẩm: Lăng Nghiêm 
Tông Thông (1997) ; Nhật ký tham bái Ấn Độ Tây Tạng (1999). 
Ngài xả báo thân ngày I7 tháng 5 năm Tân Mão (1951) tại chùa 
Tây Tạng, thọ 63 năm, 25 Hạ lạp, bảo tháp lập ở chùa Thiên Chơn, 
nguyên quán trú quán Bình Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Viên Thông Phổ Tế (1790 -1875), Hòa thượng, ngài họ Lê, pháp 
danh Phổ Tế, pháp hiệu Viên Thông, xuất gia tham học ở tổ đình 
Khê Hồi (một trong ba sơn môn lớn nhất xứ Bắc lúc bấy giờ [Nhất 
Đọi (Đọi Sơn), Nhì Đa (Đa Bảo), thứ ba Khê Hồi]. Khi trụ trì chùa 
Phúc Nhạc (Già Lê Tự) huyện Yên Khánh đã giúp Doanh điền sứ 
Nguyễn Công Trứ chiêu mộ dân tới khai hoang lập ấp hình thành 
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau đo cắm tích trượng, mở ấp 
Đồng Đắc, dựng chùa Kim Liên, nhân duyên tu tập. Dựng chùa Hàm 
Ân, chùa Phúc Nhạc, chùa Quỳnh Lâm, cảnh trước sửa sang; mở 
rộng, trùng tu, tôn tạo, chùa xưa rạng rỡ. Nhà có đan dược, gia truyền 
cứu những bệnh nan y (tức thuốc chữa bệnh phong); không giữ bí 
mật, từ tâm giúp bao người. Nhân thấy dân chùa Phượng Ban huyện 
Yên Mô đến thỉnh, ngài bèn sang làm đệ nhị tổ trụ trì Phượng Ban. 
Nửa đêm ngày 3 tháng 2 năm Ất Hợi (1875), ngài thăng đi vào cõi 
Tam muội yên lắng, thọ 85 tuổi. Đến sau ngày lâm chung, lòng dân 
Đồng Đắc và Yên Liêu đều hứng khởi, làng này nói: “Sư ta đấy!” 
Làng kia cũng nói: “Sư ta đấy!” Sau khi rõ ràng, dân Đồng Đắc mới 
vâng rước trọn vẹn xá lợi an trí tại chùa Kim Liên, vì thế mà nay dựng 
tháp tưởng nhớ. Tháp thờ vọng ngài tại chùa Phượng Ban đề “Nam 
mô Từ Vân tháp, Ma ha Tỷ khiêu giới Sa môn, tự Phổ Tế, pháp hiệu 
Viên Thông Thích Lãng Lãng Hông Hồng Quang Minh Pháp Nhãn 


442 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thiên sư Nhục thân Bồ tái. ” nguyên quán xã Mộ Xá, tổng Xuân La, 
huyện Chương Đức, phủ Ứng Hoà, tỉnh Hà Nội, trúũ quán Ninh 
Bình - /eo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


Tha 


- Achar Sơn Thai, Achar Sơn Thai, nhà sư yêu nước, trước cảnh 
nước mât nhà tan, Ngài đã dân thân vào đường cứu quôc. Ngài đã 
bị bọn giặc phát hiện và sát hại tại xã Vĩnh Trạch, khi sư trên 
đường công tác từ Bạc Liêu trở vê. VỊ quôc vong thân ngày 03-04- 
1973. Anh hùng liệt sĩ. Bảo tháp thờ tại chùa Wath Prek Chop- Lai 
Hòa- thị xã Vĩnh Châu- Sóc Trăng. Đảng bộ, quân và dân Vĩnh 
Châu đã dựng bia tưởng niệm. vào ngày 3 tháng 4 hằng năm đều 
trang trọng tô chức lễ Giỗ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn 
của dân tộc - /heo Thích Vân Phong biên khảo : 

- Thích Quảng Thạc (1925 -1995), Hòa thượng, sơn môn tô đình 
Vịnh Nghiêm miền Nam, thế danh Dương Đức Thắng, xuất gia 
năm 1941 với HT Thích Trí Hải- chùa Mai Xá- Hà Nam, pháp 
danh Quảng Thạc, pháp hiệu Tuấn Đức. Năm 1950, ngài lên chùa 
Quán Sứ học chương trình Cao đẳng Phật học. Năm 1953, ngài 
tháp tùng bốn sư về Hải Phòng xây dựng chùa Nam Hải. Năm 
1954, ngài di cư vào Nam tham học tại Phật học đường Giác 
Nguyên và thụ giới pháp với Hòa thượng Thích Hành Trụ. Năm 
1970, ngài trụ trì chùa An Lạc- quận Nhất. Ngài có biệt tài viết đại 
tự chữ Hán rất đẹp và sáng tác thơ ca, liễn đối, ngài xả báo thân 
ngày mồng 6 tháng Chạp năm Át Hợi (25-01-1996) thọ 70 năm, 40 
tuổi đạo, nguyên quán Nam Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Tâm Minh-Lê Đình Thám (1897 -1969), Cư sĩ, Bác sĩ, dịch giả, 
giáo sư. Năm 1928, ông là Y sĩ trưởng Viện bảo chế và vi trùng 


443 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


học Pasteur. Cùng năm ấy ông đến chùa Trúc Lâm phát tâm quy y 
Tam bảo với HT Giác Tiên, được pháp danh Tâm Minh, pháp tự 
Châu Hải. Năm 1932, hưởng ứng phong trào chấn hưng PG miền 
Trung, Cư sĩ cùng chư tôn đức đứng ra sáng lập hội 4n Nam Phật 
học và ông làm Hội trưởng. Năm 1945, ông làm Giám đốc Y Tế 
miền Trung và bệnh viện Trung ương Huế. Năm 1946, sau ngày 
toàn quốc kháng chiến, ông được chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa mời ra làm chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến 
miền Nam Trung bộ tại Liên khu V. Năm 1949, ông tập kết ra Bắc 
làm chủ tịch phong trào vận động hòa bình thế giới. Tuy bận nhiều 
công việc, nhưng ông vẫn không quên để tâm vào Phật pháp, ông 
tham gia diễn giảng và dịch thuật, tác phẩm: Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm ; Luận Nhân Minh ; Đại thừa Khởi tín luận ; Bát thức qui 
củ tụng ; Phật học thường thức ; Bát Nhã tâm kinh ; Lịch sử 
PGVN và Phật tổ Thích Ca ; Tâm Minh-Lê Đình Thám tuyển tập (5 
tập). Ông vãng sinh ngày mồng 7 tháng 3 năm Kỷ Dậu (23-04- 
1969) thọ 73 tuổi và 42 năm phụng sự Tam Bảo, nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán Huế, Hà Nội - xem thêm ở Danh T ăng Việt 
Nam tập ï 


- Hải Chánh Bảo Thanh (1752 -1859), Tổ khai sơn Long Bàn Cô 
Tự, được tôn làm tổ sư Kiến trúc chùa Long Bàn với những tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc mang đậm nét truyền thống dân 
tộc.Thiệu Trị ngũ niên (Ất Ty, 1845), hiện tọa lạc thôn Long 
Phượng, thị trần Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng 
Tàu - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


-Thích Chơn Thanh (1949 -2002), Thượng tọa, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, thế danh Phan Văn Bé, xuất gia với Trưởng lão HT 
Thiện Thọ- chùa Phước Lâm- Tân Uyên- Biên Hòa, pháp danh 
Nhật Bé, pháp hiệu Chơn Thanh. Năm 1964, ngài học tại PHV Phổ 
Quang- Phú Nhuận. Năm 1965-1971, ngài theo học Trung đẳng 
tại PHV Huệ Nghiêm. Năm 1965, ngài thọ Sa di tại giới đàn PHV 
Huệ Nghiêm do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 
1969, ngài thọ đại giới tại giới đàn miền Quảng Đức- PHV Huệ 


444 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nghiêm do HT Hải Tràng làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1971, 
ngài tiếp tục học Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm do HT Trí 
Tịnh chủ giảng. Từ năm 1969-1975, ngài là giảng sư Tổng vụ 
Hoằng pháp, được cử đi xây dựng cơ sở các tỉnh miền Nam và 
miền Đông. Năm 1977, ngài được cử làm Thư ký Ban quản trị 
Viện Cao đăng Phật học Huệ Nghiêm. Năm 1982, ngài làm Phó 
Ban đại diện PG huyện Bình Chánh. Năm 1990, ngài là Ủy viên 
BTS Thành hội PG TP Hồ Chí Minh kiêm Phó Văn phòng BTS. 
Năm 1997, ngài là Ủy viên HĐTS kiêm Phó ban Hoằng pháp TW 
và Phó văn phòng 2 TW GHPGVN. Năm 2002, ngài được tín 
nhiệm làm Chánh thư ký BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp 
Thành hội PG TP Hồ Chí Minh. Thượng tọa xả báo thân ngài 13 
tháng 6 năm Nhâm Ngọ (22-07-2002), hưởng 55 tuổi, 34 hạ lạp, 
nguyên quán Đồng Tháp, trú quán Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Diệu Thanh (1890 -1972), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42, thế danh Nguyễn Hữu Thanh, xuất gia với HT 
Thanh Thái Huệ Minh- chùa Tường Vân- Huế, pháp danh Trừng 
Tịnh, pháp hiệu Diệu Thanh. Ngài sang Lào hoằng pháp, khai sơn 
chùa Diệu Giác ở Savanakhet hướng dẫn Phật tử Việt kiều tu học. 
Ngài tiếp tục sang Thái Lan, lập chùa Diệu Giác ở tỉnh Mukadahan 
cho Phật tử Việt kiều tại Thái tu học. Ngài xả báo thân tại Thái Lan 
năm 1972, thọ 80 năm, tháp lập tại chùa Diệu Giác- Thái Lan, 
nguyên quán Quảng Trị, trú quán Lào và Thái Lan - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Đàm Thanh, NI sư, Tiến sĩ, sinh năm 1969, thế danh Trần 
Thị Dung, trú quán chùa Mía- xã Đường Lâm- thị xã Sơn Tây, trụ 
trì chùa Viễn Sơn-Ba Vì- Hà Nội, tác phẩm: /Tình tượng Bồ tát 
Quan Âm trong PGVN, nxb Tôn Giáo 2012 ; Ni giới PG ở thủ đô 
Hà Nói, nxb Tôn Giáo 2015, nguyên quán trú quán Ba Vì- Hà Nội 
- theo NNC Nguyễn Đại Đồng sưu khảo 


- Thích Đạo Thanh (1895 -1962), Hòa thượng, pháp danh Chơn 
Trừng, pháp tự Đạo Thanh, pháp hiệu Hưng Duyên, đời 40 tông 


445 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Nguyễn Công Lực, sinh năm Ất Mùi (1895) tại xã Giáng La, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xuất gia với tổ Ấn Bính Phổ 
Bảo tại tổ đình Chúc Thánh. Thọ Tỳ kheo năm 1924 tại giới đàn 
Từ Hiếu sau đó theo Sư huynh là ngài Quang Minh vào Nam hành 
đạo. Ngài phụ tá ngài Quang Minh khai sơn chùa Chúc Thọ tại 
Xóm Thuốc, Gò Vấp, sau đó cùng ngài Phổ Trí trùng tu chùa Văn 
Thánh. Năm 1928, ngài khai sơn chùa Pháp Hoa tại quận Phú 
Nhuận. Ngài là hành giả chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa và còn là 
một người tinh thông y thuật, bốc thuốc cứu người. Hòa thượng 
tịch ngày I6 tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), thọ 67 tuổi. Ngài 
nguyên quán Quảng Nam, trú quán Sài Gòn - heo Thích Nhự Tịnh 
sưu khảo 


- Thích Đạt Thanh (1853 -1973) Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phỏ, thế danh Võ Minh Thông, xuất gia năm 12 tuổi với HT Chơn 
Hương Minh Phương- chùa Linh Nguyên, pháp danh Đạt Thanh, 
pháp hiệu Như Bửu, sau đó được đến chùa Giác Lâm học với tổ 
Minh Vì Mật Hạnh. Năm 1877, ngài sang chùa Giác Viên học với 
tô Hoằng Ân Minh Khiêm. Năm 1879, ngài kế thế trụ trì chùa Linh 
Nguyên. Năm 1921, ngài khai sơn chùa Long Quang ở Hóc Môn. 
Năm 1926, ngài gia nhập tổ chức Thiền Địa Hội kháng Pháp và bị 
bắt tù đày Côn Đảo. Sau 4 năm ngài vượt biển trở về Rạch Giá 
đổi tên thành Võ Minh Đạt để che mắt nhà cầm quyền Pháp. Năm 
1949, ngài trở lại Sài Gòn trụ trì chùa Giác Ngộ- Chợ Lớn. Năm 
1951, ngài được suy tôn Pháp chủ G/áo hội Tăng già Nam Việt. 
Năm 1953, ngài là Chứng minh đạo sư Œ/áo hội Lục Hỏa Tăng 
Việt Nam. Năm 1954, ngài trở lại trùng tu và trụ trì chùa Long 
Quang- Hóc Môn. Năm 1956, ngài nhận trụ trì chùa Long Nguyên. 
Năm 1973, ngài xả báo thân ngày 12 tháng Giêng năm Quý Sửu 
(1973) thọ 120 năm, 99 tuổi đạo, bảo tháp lập ở vườn chùa Long 
Quang, ngải nguyên quán trú quán Gia Định - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


446 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hà Thanh (1937-2014), Nữ cư sĩ, ca sĩ, tên thật là Trần Thị Lục 
Hà, sinh năm 1937. Lúc nhỏ là đoàn sinh GĐPT Hương Từ, quy y 
với HT Tịnh Khiết- chùa Tường Vân, pháp danh Tâm Tú, được 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ban tặng danh hiệu Ca Lăng T: ân Già 
và thọ giới Tiếp hiện với pháp hiệu Chân Hỷ Ca. Bà là nữ sinh 
trường Quốc học Đồng Khánh, có biệt tài ca hát. Năm 1953, Bà 
đoạt giải nhất lúc 16 tuổi với nghệ danh Hà Thanh trong cuộc 
tuyển chọn ca sĩ do đài phát thanh Huế tô chức. Năm 1963, Bà vào 
hát ở đài phát thanh Sài Gòn và các đài khác, làm việc với các ban 
nhạc Tiếng Tơ Đông, Tiếng Thời Gian và nôi tiêng với những nhạc 
phẩm Hàng Hàng Lớp Lớp, Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Đông. Bà tham gia nhiều đoàn văn nghệ lưu diễn các 
nước. Năm 1984, Bà định cư ở Boston- Hoa Kỳ, chuyển hướng 
sinh hoạt âm nhạc Đạo ca và Từ thiện, Bà hát và sáng tác nhiều bài 
về đạo Phật. Các nhạc phâm mà ca sĩ Hà Thanh đã đóng góp cho 
âm nhạc PG: Nhất Hương Đàm ; Nhành dương Cứu khổ...Bà ra đi 
vào ngày 01-01-2014 tại Boston vì bệnh duyên, nguyên quán Thừa 
Thiên- Huế, trú quán Boston- Hoa Kỳ - /heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Hải Thanh (1939 -1991), Cư sĩ, giáo sư, thế danh Nguyễn Văn 
Viện, năm 1954 quy y với HT Thiện Siêu- chùa Từ Đàm, pháp 
danh Nguyên Tú, pháp hiệu Hải Thanh, học lớp dự bị xuất Ø1a tại 
chùa Từ Đàm và theo học đại học Văn khoa Huế. Năm 1965, ông 
thọ đại giới ở chùa Từ Hiếu, sau đó được Giáo hội cử lên Tây 
nguyên làm hiệu trưởng ường Bồ Đê Pleiku và Chánh đại điện 
PG tỉnh Pleiku. Năm 1968, ông được điều về Sài Gòn làm Tổng 
thư ký 7 ổng vụ Giáo dục kiêm giảm đốc ấn quản Vạn Hạnh cho 
đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1975, ông trở về đời sống tại 
gia và dạy học ở trường Bạch Đăng quận 3. Năm 1986, Cư sĩ được 
Ban Tôn Giáo Chính phủ điều động về làm Chánh văn phòng 
trường Cao cấp Phật học tại TP Hồ Chí Minh. Năm 1991, ông bị 
tai nạn giao thông và mắt, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán 
TP Hồ Chí Minh - heo Chư tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu công Thuận 


447 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
Hóa 


- Thích Nữ Như Thanh (1911 -1999), Ni trưởng, nhà thơ, pháp 
danh Hồng Ân, pháp tự Diệu Tánh, thiền phái Lâm Tế Gia Phố đời 
40, đệ tử Hòa thượng Pháp Ấn và Đạt Thanh, tổ đình Phước 
Tường-Thủ Đức, Ni trưởng đóng góp công lớn trong giai đoạn sau 
chấn hưng, vận động Giáo hội Tăng già Nam Việt cho phép thành 
lập Ni bộ Bắc Tông. Năm 1953, được gia đình bà Trần thị Nhiều 
trao quyên trụ trì chủa Huê Lâm, từ đó Ni trưởng tiếp tục xây dựng 
thành tổ đình ni giới, Ni trưởng góp công trong Ban vận động 
thống nhất PGVN, nguyên quán Thủ Đức, trú quán TP Hồ Chí 
Minh- xem thêm ở Những ngôi chùa nổi tiếng ở TP Hô Chí Minh. 


- Thích Tâm Thanh (1931 -2004), Hòa thượng, Giảng sư, pháp 
danh Tâm Thanh, tự Giải Tịnh, hiệu Chơn Nghiêm, đời 43 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Lê 
Thanh Hải, sinh năm Tân Mùi (1931) tại làng Mã Châu, Duy 
Xuyên, Quảng Nam. Ngài quy y với Hòa thượng Thích Tôn 
Thắng, xuất gia năm 1963 với Hòa thượng Thích Long Trí tại chùa 
Viên Giác, Hội An. Học tăng PHV Huệ Nghiêm và là sinh viên 
Đại học Vạn Hạnh. Giảng sư Viện Hóa Đạo, Chánh đại diện khu 
Bảy Hiền và trụ trì chùa Phố Hiền. Năm 1972, ngài lên Đại Ninh 
nhập thất và khai sơn Vĩnh Minh Tự Viện. Sau 1981, ngài đảm 
nhận Phó Ban trỊ sự PG tỉnh Lâm Đồng, hiệu phó kiêm Giám luật 
trường Cơ bản Phật học Lâm Đồng. Ngài xây dựng Vĩnh Minh Tự 
Viện thành một Tòng lâm chuyên tu Tịnh Độ tại tịnh xứ Hương 
Nghiêm, Đức Trọng, Lâm Đồng. Ngài viên tịch ngày 13 tháng 2 
nhuận năm Giáp Thân (2004), thọ 74 tuổi. Ngài sinh quán Quảng 
Nam, trú quán Lâm Đồng - theo tư liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Nữ Thể Thanh (1923 -1988§), Ni trưởng, xuất gia với Sư 
bà Diệu Hương-chùa Diệu Đức, pháp danh Tâm Ngọc, pháp hiệu 
Thể Thanh, thế danh Công Tằng Tôn Nữ Kim Cúc. Năm 1954, Ni 
trưởng làm giáo thọ giảng dạy tại Ni viện Diệu Đức. Năm 1960, 
giảng dạy tại chùa Diệu Viên, rồi Ni viện Diệu Quang-Nha Trang, 


448 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ni viện Phố Hiền-Cam Ranh. Cuối đời, Ni trưởng trở về trú xứ tại 
Ni viện Diệu Đức để tịnh tu và trước tác dịch thuật, nguyên quán 
trú quán Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Thích Thiện Thanh (1935 -1995), Hòa thượng, Tiến sĩ, thế danh 
Nguyễn Văn Sắc, xuất gia từ nhỏ với HT Huệ Hòa- chùa Phước 
Long- Sa Đéc, pháp danh Thiện Thanh, pháp tự Không Sắc, pháp 
hiệu Nhất Thanh. Năm 1952, ngài học gia giáo tại chùa Vạn An do 
HT Chánh Thành giảng dạy. Năm 1956, ngài học ở PHĐ Nam 
Việt- chùa Ấn Quang. Năm 1960, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
PHV tổ chức do HT Thiện Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 
1964, ngài phụ trách Trưởng ban Tăng tịch trong Tổng vụ Tăng sự 
GHPGVNTN. Năm 1965, ngài dạy ở trường Trung học Bồ Đề Chợ 
Lớn. Năm 1966, ngài du học theo học bỗng chính phủ Thái Lan tài 
trợ. Năm 1967, ngài tiếp tục du học Án Độ. Năm 1976, ngài tốt 
nghiệp tiến sĩ và giảng dạy tại đại học Sri Veka Tesvana- Tirapati, 
Ấn Độ. Năm 1978, ngài sang Hoa Kỳ theo lời mời của HT Thiên 
Ân, làm giảng sư tại đại học Đông Phương- Los Angleses , đồng 
thời là Phó chủ tịch Tổng hội PGVN tại Hoa Kỳ. Năm 1980, ngài 
về TP Long Beach xây dựng và trụ trì chùa Phật Tổ để hoằng đạo 
và nghiên cứu dịch thuật. Tác phẩm: Nghỉ thức tụng niệm hằng 
ngày ; Kinh Đại Phương Quảng Phát Hoa Nghiêm (2 tập) Phật 
giáo Ấn Độ ngày nay ; Phật giáo trong Việt Nam, Ấn Độ hay 
Trung Hoa ; Hoàng đề Asoka ; Bồn đức tánh cao quý của giác 
ngộ; ngài xả báo thân ngày 18 tháng 7 năm Ất Hợi (1995) thọ 61 
năm, 35 hạ lạp, nguyên quán Đồng Tháp, trú quán Hoa Kỳ - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt nam tập 3 


- Thích Thiện Thanh (1941 -2016), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phổ đời 40. Năm 1960, xuất gia với HT Đạt Dương- chùa 
Hoằng Khai- Tân An, pháp danh Thiện Thanh, pháp hiệu Minh 
Đạo. Năm 1960-1961, ngài được tham học ở chùa Pháp Hội- Sài 
Gòn và học Trung đẳng chuyên khoa tại PHV Huệ Nghiêm năm 


449 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1964-1967. Từ năm 1969-1971, ngài được Giáo hội cử về tỉnh 
Bình Tuy làm giảng sư và giữ chức Phó đại diện PG tỉnh Bình 
Tuy, đồng thời thành lập trường 8ô Đề Bình Tuy. Năm 1973, Ban 
Quản trị Hội Phát học Kiến Tì ưởng (Long An) mời ngài về trụ trì 
chùa Tường Vân- Long An, ngài trụ trì tại đây được 28 năm. Năm 
2001, ngài giao chùa cho Giáo hội và về chùa Thiên Khánh- Tân 
An điều hành phật sự cho tính nhà. Năm 1983-2002, ngài làm 
Chánh đại diện PG huyện Mộc Hóa. Năm 1993-1997, ngài là ủy 
viên Giáo dục Tăng mi tỉnh Long An. Năm 1997-2002, là Phó BTS 
PG tỉnh Long An kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử. Năm 2002- 
2012, ngài là ủy viên HĐTS GHPGVN kiêm Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Long An. Năm 2012, Ngài được Giáo hội suy cử 
làm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên quán trú 
quán Long An - /heo trang nhà www.phafgiaolongan.com 


- Thích Trừng Thanh (I86I -1940), Hòa thượng, xem Tổ Trung 
Hậu, Sđd. 


Thành 


- Thích Chánh Thành (1872 -1949), Hòa thượng, còn được gọi là 
Tổ Vạn An, thế danh Phạm Văn Vịnh. Năm 1883, xuất Ø1a VỚI tô 
Liễu Ngọc Châu Hoàn- chùa Hội Phước- Nha Mân, pháp danh Đạt 
Thới, pháp hiệu Chánh Thành. Năm 1896, ngài được bổn sư đưa 
về trụ trì chùa Vạn An- Cái Xếp. Năm 1902, bốn sư viên tịch, ngải 
cầu pháp với tổ Minh Thông-Hải Huệ- chùa Linh Thứu- Mỹ Tho, 
được pháp danh là Như Vịnh, pháp hiệu Diệu Liên. Năm 1914, do 
hưởng ứng phong trào chống Pháp, ngài bị Pháp bắt giam 9 tháng, 
do không có chứng cớ, chúng phải thả ngài. Năm 1934, phong 


450 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chấn hưng phát triển mạnh ở Nam bộ, ngài được mời làm Pháp sư 
giảng dạy ở Phật học đường Lưỡng Xuyên. Năm 1940, PHĐ 
Lưỡng Xuyên tan rã, ngài về mở PHĐ gia giáo đào tạo tăng nỉ tại 
chùa Vạn An- Cái Xếp- Sa Đéc. Ngài có công diễn Nôm một số 
kinh điển lưu hành tại miền Nam như: D¡ Đà Sớ Sao ; Kinh Pháp 
Hoa ; Pháp Bảo Đàn ; Phật Tổ Tam Kinh ; Quy Nguyên Trực Chỉ 
; Long Thơ Tịnh Độ ; Tứ Phân Như Thích ; Bồ Tút Giới Kinh ; Sa 
Di Sớ ; Tỳ Ni Hương Nhũ ; Sám Quy Mạng ; Sám Khể Thủ, Đại 
học Hoằng giới (in bản kẻm), nguyên quán trú quán Sa Đéc - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Án Thanh Chí Thành (1841 -1895), Hòa thượng, tổ sư. Pháp 
danh Án Thanh, pháp tự Tổ Đạo, pháp hiệu Chí Thành, đời 39 
tông Lâm Tế, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh 
Trần Văn Thành, sinh năm Tân Sửu (1841) tại thôn Long Bình, 
tổng Xuân Đài, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ngài xuất gia với 
tổ Chương Tín Hoằng Ân với pháp danh Ấn Thanh, pháp tự Tổ 
Đạo, sau cầu pháp với tô Chương Tư Huệ Quang nên có đạo hiệu 
Chí Thành. Năm Quý Dậu (1873), ngài được triều đình cử làm trụ 
trì chùa Linh Ứng, đến năm Giáp Thân (1884) được cải bồ trụ trì 
chùa Tam Thai. Năm Quý Ty (1893), ngài được cung thỉnh làm 
Đàn đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa Chúc Thánh, Hội An. Ngài 
là người tánh tình nghiêm cẩn, dõng mãnh tu hành, sáng tối hai 
thời kinh chú không trẻ nãi. Đặc biệt, gần như suốt cuộc đời hầu 
như ngài chưa một lần nhuốm bệnh. Ngài viên tịch ngày 25 tháng 
4 năm Ất Mùi (1895), trụ thế 55 tuổi. Tháp lập bên tháp bổn sư 
Huệ Quang tại ngọn Âm Hỏa Sơn. Đệ tử ngài có các vị tiêu biểu 
như: Chơn Pháp Phước Trí; Chơn Đỉnh Phước Thông; Chơn Nhẫn 
Phước Điền, Chơn Đức Phước Long; Chơn Bồn Phước Khánh... 
Ngài nguyên quán Phú Yên, trú quán tại Đà Nẵng - /heo Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Thích Chơn Thành, Hòa thượng, sinh năm 1934, thế danh 
Nguyễn Thứ, xuất gia năm 22 tuổi với HT Quảng Liên- tu viện 


451 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Quảng Đức- Thủ Đức, pháp danh Chơn Thành. Năm 1957, ngài 
theo học tại PHĐ Lưỡng Xuyên- Trà Vĩnh, sau đó lên Sài Gòn học 
ở PHV Giác Sanh. Năm sau, ngài về chùa Trà Cú- Phan Thiết học 
với HT Vĩnh Thọ một thời gian rồi vào PHV Hải Đức Nha Trang 
tu học. Năm 1962, ngài vào học ở PHĐ Nam Việt- chùa Ấn 
Quang. Năm 1966, ngài theo học cử nhân tại viện đại học Vạn 
Hạnh. Năm 1969, ngài du học tại đại học Rissso University (đại 
học Lập Chánh)- Nhật Bản. Năm 1973, ngài là Chi bộ trưởng 
GHPGVNTN tại Nhật Bản. Năm 1985, ngài định cư tại Hoa Kỳ và 
trú xứ chùa Phật Tổ do HT Thiện Thanh trụ trì ở Long Beach. Năm 
1987, ngài khai sơn và trụ trì chùa Liên Hoa- Garden Grove- 
California. Ngài chủ trương chương trình phát thanh PG hàng tuần 
Tiếng Từ Bi và làm chủ bút tạp chí Trúc Lâm. Tác phẩm đã xuất 
bản: - Thánh Kinh Thiện Thệ - Bình An Thiên Lộ ,; - Thánh Kinh 
Thiện Thế - Bình An Thiên Lộ ; - Thánh Kinh Thiện Đức — Bình 
An Thiên Lộ ; - Thánh Kinh Chán Trời Rộng — Bình An Thiên Lộ ; 
- Mười Bàn Chân — Thỉ tập, Bình An Thiên Lộ. Ngài còn chủ 
trương Trung tâm Tử thiện xã hội PG để giúp đỡ thiên tai hoạn nạn 
các vùng Việt Nam, Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Ngài nguyên quán 
Sông Cầu- Phú Yên, trú quán Hoa Kỳ - fheo tang nhà 
www.vinhhao.inƒo 


- Ấn Hiệp Huệ Thành (1863 -1908), Hòa thượng, trụ trì chùa Tập 
Phước-Gò Vấp, ngài viên tịch ngày 25 tháng 10 năm MậuThân, 
chưa rõ nguyên quán, trú quán Gia Định - /heo Biên niên sử PGŒ 
Sài Gòn Gia Định 


- Thích Huệ Thành (1912 - 1998), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 39, thế danh Nguyễn Toàn Trung, xuất gia với tổ Pháp Ấn 
Như Quới- chùa Phước Tường- Thủ Đức, pháp danh Hồng Tín, 
pháp tự Bửu Thành, pháp hiệu Huệ Thành. Năm 1934, ngài thọ đại 
giới ở giới đàn chùa Phước Thạnh- Tây Ninh. Năm 1942, ngải 
được bồn sư cử trụ trì chùa Long Thiền- Biên Hòa. Sau khi bổn sư 
viên tịch, ngài cầu pháp với tổ Như Thông Đạt Thanh- chùa Long 


452 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Quang- Hóc Môn. Năm 1945, ngài làm Hội trưởng Hội PG Cứu 
quốc tỉnh Biên Hòa. Năm 194/7, ngài được mời tham dự hội nghị 
PG tại chùa Ô Môi- Đồng Tháp Mười, thành lập Hội Phật Giáo 
Cứu Quốc Nam Bộ, ngài được bầu làm Đệ nhất Phó hội trưởng 
kiêm Ủy viên Liên Việt Nam bộ. Năm 1952, ngài được cung thỉnh 
làm Đàn đầu giới đàn chùa Đại Phước- Biên Hòa. Cùng năm, ngài 
làm Đệ nhất Phó Tăng giám; Trưởng ban Hoằng Pháp; Tăng 
trưởng Giáo hội Lục Hỏa Tăng tỉnh Biên Hòa. Năm 1955, ngài 
làm Đàn đầu truyền giới trong giới đàn chùa Thanh Long- Biên 
Hòa. Năm 1960, ngài làm Tăng giám Giáo hội Lục Hòa Tăng Việt 
Nam. Năm 1967, ngài làm Đại Tăng trưởng Giáo hội Lục Hỏa 
Tăng Việt Nam. Năm 1968, ngài được suy tôn ngôi vị Tăng Thống 
Giáo hội PGŒ Cổ truyền Việt Nam (1968-1981). Năm 1970, ngài 
làm Đàn đầu truyền giới tại giới đàn chùa Thanh Long- Biên Hòa. 
Năm 1981, ngài được suy tôn Phó pháp chủ GHPGVN. Năm 1982, 
ngài làm Trưởng BTS PG tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ từ 1980- 
1995. ngài xả báo thân ngày Rằm tháng 7 năm Mậu Thìn (1988) 
thọ 86 năm, 66 hạ lạp, nguyên quán Gia Định, trú quán Biên Hòa 
Đồng Nai - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Minh Thành (1937 -2000), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia Phố đời 41, thế danh Hà Văn Xin, xuất gia năm 1941 với HT 
Hồng Phó Huệ Pháp- chùa Long Khánh- Châu Đốc, pháp danh 
Nhựt Sanh. Năm 1951, ngài cầu pháp với HT Thiện Ngôn- chùa 
Phước Hậu- Long Xuyên, được pháp tự Thiện Xuân. Năm 1952, 
ngài lên Sài Gòn học ở PHĐ Giác Nguyên do HT Hành Trụ chủ 
giảng. Năm 1964, ngài làm Chánh đại diện PG phường Yên Đỗ và 
xây dựng Niệm Phật Đường Minh Đạo- quận Ba. Năm 1965, ngài 
xây dựng Niệm Phật Đường Pháp Vân và lập trường Tiểu học 8ô 
Đề Pháp Vân- quận Ba. Năm 1969, ngài làm Giám đốc trường 
Trung tiêu học Bồ Đề Chợ Lớn. Năm 1979, ngài là Trưởng ban 
Quản trị tổ đình Ấn Quang và Giám đốc PHWV Trung đẳng Thiện 
Hòa. Năm 1993, ngài trụ trì chùa Ấn Quang; chùa Minh Đạo kiêm 
Giám đốc Đại Tòng Lâm- Bà Rịa. Tác phẩm: Phật học đức dục ; 


453 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Luật học Cơ bản ; Tỳ ni Sa di yếu giải ; Oai nghi-Cảnh sách yếu 
giải ;Bồ tát giới yếu giải ; Tỳ kheo giới yếu giải ; Bồ tát Ưu Bà Tắc 
giới kinh ; Kỷ yếu 50 năm tổ đình Ấn Quang (đồng soạn), ngài xả 
báo thân ngày mồng 9 tháng Chạp năm Kỷ Mão (15-01-2000) thọ 
63 năm, 38 hạ lạp, nguyên quán Châu Đốc, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nguyên Thành (1926 -1996), Hòa thượng, ngải là một vị 
chân tu yêu nước, trụ trì chùa Trúc Lâm- huyện Thuận An- Bình 
Dương. Năm 1945, ngài tham gia phong trào PG Cứu quốc Liên 
khu 5. Năm 1963, ngài cùng đồng bào Phật tử đấu tranh chống chế 
độ độc tài Diệm Nhu. Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, 
ngài về trụ trì nơi chùa Trúc Lâm. Ngài viên tịch ngày mồng 7 
tháng 5 năm Bính Tý (1996) thọ 70 năm, 45 hạ lạp, nguyên quán 
Phú Yên, trú quán Bình Dương - /heo báo Giác Ngộ số 75 năm 
1997 


- Dương Kinh Thành, Cư sĩ, sinh năm 1957, pháp danh Giác Đạo, 
soạn giả sân khấu, sáng tác nhiều bài bản cổ nhạc PG, họa sĩ truyện 
tranh Phật giáo, Năm 1977, huynh trưởng đoàn Học sinh Phật tử 
thuộc Tổng vụ Thanh niên. Năm 1997, thành viên Trung tâm 
Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, nguyên quán Thủ Thiêm Thủ 
Đức, trú quán quận 2 TP Hồ Chí Minh. 


- Công chúa Long Thành (1759 -1826), Phật tử, Bồ tát giới, pháp 
danh Tế Minh, pháp tự Thiên Nhựt, tên là Ngọc Tú, con đầu lòng 
của đức Hưng Tổ Nguyễn Phước Côn và bà nguyên phối Nguyễn 
Thị Ngọc Hoàn. Năm 1779, bà kết duyên cùng Cai cơ Lê Phước 
Điền, sau đó ông hy sinh thế mạng cho chúa Nguyễn. Năm 1802, 
Nguyễn vương xưng hiệu Gia Long, thống nhất đất nước, bà xin 
vua được xuống tóc xuất gia nhưng không được đồng ý. Từ đó bà 
làm người Phật tử ủng hộ Tam bảo, nhất là có công lớn với hai 
chùa Từ Ân (Gia Định) và Quốc Ân (Huế) nên hai chùa này cùng 
thiết linh vị "7hích môn hộ giáo hoàng cô, thọ Bồ tát giới, pháp 
danh TẾ Minh, tự Thiên Nhựt chỉ vị". Truyền thuyết về bà là mối 


454 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


tình tuyệt vọng với HT Liên Hoa (Liễu Đạt-Thiệt Thành) ở chùa 
Đại Giác-Biên Hòa, là một câu chuyên thương tâm không rõ thực 
hư, nhưng công đức ủng hộ Tam bảo của bà thì được sử sách công 
nhận. Bà nguyên quán Thanh Hóa, trú quán Phú Xuân - heo Trần 
Đình Sơn, nxb Trẻ 2001 


- Thích Phước Thành (1918 -2014), Hòa thượng, Trưởng lão, 
xuất gia năm 1930 với Thiền sư Nguyên Quì Trí Minh- chùa 
Phước Hải- An Nhơn- Bình Định. Năm 1937, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Tịnh Lâm- Phù Cát do HT Huyền Giác làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1940, ngài được bốn sư giao trông coi chùa 
Thiên Phước, đến năm 1952, ngài chính thức trụ trì chùa này. Năm 
1968, ngài được HT Thọ Sơn truyền trao mật pháp Du Già Chân 
thí khoa nghi. Ngài đảm nhiệm qua các chức vụ: -Năm 1947, Chủ 
tịch Hội PG Cứu Quốc quận Phù Mỹ. -Năm 1956, Tuần chúng 
Giáo hội Tăng già tỉnh Bình Định. -Năm 1957, Chị hội trưởng PG 
quận Phù Mỹ. -Năm 1963, Chánh đại diện PG huyện Phù Mỹ. - 
Năm 1991, Phó trưởng BTS đặc trách Tăng sự GHPGVN tỉnh 
Bình Định. -Năm 1996, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định. - 
Năm 1997, được suy tôn vào HĐCM GHPGVN. Ngài được cung 
thỉnh làm giới sư, Đàn đầu Hòa thượng các đại giới đàn trong và 
ngoài nước. Ngài khai sơn chùa Phố Đà Quan Âm- Phù Mỹ- Bình 
Định (1959). Ngài xả báo thân ngày 18 tháng Chạp năm Quý Ty 
(18-01-2014) thọ 101 năm, 72 hạ lạp, nguyên quán trú quán Bình 
Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Phước Thành (1948 -2008), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 44, đệ tử HT Viên Quang-chùa Châu Lâm- Huế, 
pháp danh Nguyên Minh, pháp tự Phước Thành. Năm 1976, kế thế 
trụ trì chùa Châu Lâm. Năm 1986, ngài nhận chức Phó ban Kinh tế 
nhà chùa và Từ thiện xã hội. Năm 1989, ngài thành lập tô hợp Mây 
Tre xuất khẩu. Năm 1992, là Trưởng ban Kinh tế BTS PG Thừa 
Thiên Huế. Năm 1995, thành lập Tuệ Tĩnh đường chùa Diệu Đế. 
Năm 2000, ngài tham gia Festival Huế với chuyên môn thư pháp 


455 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


nghệ thuật và sau đó là triển lãm thư pháp tại Pháp. Ngài được mời 
làm thành viên Unessco về thư pháp, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Tắc Thành (1930 -1009), Hoà thượng, dòng Thiên Thai 
Giáo Quán Tông đời 23, thế danh Lê Văn Mười, xuất ø1a năm 
1937 với HT Đạt Lai- chùa Pháp Môn- Cần Giuộc- Long An, 
pháp danh Lãng Công, pháp hiệu Tắc Thành. Năm 1950, ngài thọ 
Tỳ kheo tại giới đàn chùa Tôn Thạnh do HT Liễu Thoàn làm Đàn 
đầu truyền giới. Năm 1954, ngài theo học tại PHV Lục Hòa- chùa 
Giác Viên- Chợ Lớn. Năm 1959, ngài trụ trì chùa Đông Phước- 
Quận 8. Năm 1971, ngài làm Tổng thư ký Giáo hội Thiên Thai 
Giáo Quản Tông Việt Nam nhiều nhiệm kỳ. Năm 1973,ngài làm 
Phó tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN. Năm 1974, 
ngài kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN liên Quận 7 và 8. Năm 
2002, ngài là Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội PG 
TP Hồ Chí Minh, ngài được cung thỉnh làm Đường đầu HT các đại 
giới đàn Phổ Chí và Nguyệt Chiếu do BTS PG tỉnh Bạc Liêu tổ 
chức. Ngài xả báo thân ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tý (21-01- 
2009) thọ 80 năm, 60 mùa an cư, nguyên quán Long An, trú quán 
TP Hỗ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thanh Vân Tâm Thành (1857 -1915), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Liễu Quán đời 41, là đệ tử thứ 6 của ngài Diệu Giác-Hải Thuận, 
năm 1899, Bộ lễ cấp độ điệp trụ trì chùa Diệu Đế-Huế, năm 1911, 
được phong Tăng cang quốc tự Diệu Đế, về già ngài trú tại chùa 
Từ Quang-Huế và viên tịch tại đây, nguyên quán Quảng Tri, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
PG Thuận Hóa. 


- Thích Tâm Thành (1930 -2004), Hòa thượng, sơn môn Trà Lũ 
Bắc, di cư vào Nam ở chùa Giác Minh, tham gia Tuyên úy PG Hải 
quân Nha Trang. Sau 1975 trụ trì chùa Quan Âm-Los Angeles, 
nguyên quán Nam Định, trú quán Hoa Kỳ. 


456 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Thiện Thành (1903 -1986), Hòa thượng, là đệ tử của Hòa 
thượng Thiện Hòa-chùa Án Quang, trụ trì chùa Giác Sanh-Bình 
Thới. Năm 1962, ngài mở Phật học được Sơ đẳng tại chùa GIác 
Sanh. Phật học đường hoạt động từ năm 1962 đến 1973 được 7 
khóa, nguyên quán Tiền giang, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Tịnh Thành, Hòa thượng, sinh năm 1953, xuất gia với HT 
Giác Điền-chùa núi Tây Ninh, pháp danh Tịnh Thành, sau đắc 
pháp với HT Hiển Pháp-chùa Hưng Phước pháp danh Nhuận Viên. 
Ngài trú xứ chùa Trúc Lâm- Gò Vấp và được HT Đồng Bổn trụ trì 
cử làm tri sự. Ngài được Giáo hội cử làm Phó trưởng ban đại diện 
PG quận Gò Vấp nhiều nhiệm kỳ. Năm 2014, ngài kế thế trụ trì 
chùa Trúc Lâm. Các chức vụ hiện nay: Phó văn phòng Thường 
trực Ban Pháp Chế TW GHPGVN, Chánh thư ký Ban Pháp Chế 
BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh, nguyên quán Tây Ninh, trú quán 
TP Hồ Chí Minh. 


- Tra Am Viên Thành (1879 -1928), Hòa thượng tổ sư, thế danh 
Công Tôn Hoài Trấp, nguyên là hoàng tộc triều Nguyễn, xuất gia 
năm 1896 với tổ Thanh Chân-Viên Giác tại chùa Ba La Mật, pháp 
danh Trừng Thông, pháp tự Viên Thành, nối pháp dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 42. Năm 1900, ngài kế thế trụ trì chùa Ba La Mật. 
Năm 1923, ngài khai sơn chùa Tra Am. Năm 1924, ngài được cung 
thỉnh làm Đệ nhị tôn chứng trong đại giới đàn chùa Từ Hiếu. Ngài 
xả báo thân tại chùa Tra Am năm Mậu Thìn (1928) hưởng 49 tuôi, 
32 năm hành đạo, bảo tháp xây bên phải chùa Tra Am, nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Viên Thành (1950 -2002) Hòa thượng, thế danh Phùng 
Xuân Đảo, xuất gia năm 12 tuổi với HT Thích Thanh Chân- chùa 
Hương Tích- Hà Tây. Năm 1972, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Tỉnh hội PG Hà Sơn Bình. Năm 1973-1976, ngài học khóa 
Trung cấp Phật học tại chùa Quảng Bá và Quán Sứ- Hà Nội. Năm 
1981-1985, ngài học trường Cao cấp Phật học Việt Nam khóa Ï tại 


457 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hà Nội. Năm 1884, ngài nhận trụ trì chùa Thầy- Sơn Tây. Năm 
1985, ngài kế thừa trụ trì động chủ Hương Tích Sơn- Hà Tây. Năm 
1987, ngài là Ủy viên HĐTS GHPGVN kiêm Phó Ban-Chánh thư 
ký tỉnh hội PG Hà Tây. Năm 1993, ngài là Ủy viên Thường trực 
HĐTS GHPGVN kiêm Phó trưởng ban Từ thiện xã hội TW, Ủy 
viên Ban Hoằng pháp TW. Năm 1998, ngài là Phó trưởng ban 
Giáo dục Tăng ni kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ. Từ 
năm 1998, ngài khởi công trùng thu chốn tổ chùa Hương, công 
trình hơn 10 năm mới hoàn thành. Ngài còn biên soạn, dịch thuật 
các tác phẩm: Đại Bi nghỉ quỹ ; Lục độ Ta Ra ; Du già nghỉ quỹ ; 
Lục Đạo tập ; Truy môn cảnh huấn ; Bút ký bên cửa trúc ; Khóa lễ 
Phổ Môn ; Lược sử các tông phái Phật giáo ; Xuân Thu lỄ tụng ; 
Giới Phạm Võng ; Chùa Hương ngày nay ; Danh thắng chùa Thầy 
; Truyện Phật Bà chùa Hương ; Quan Âm Thị Kính ; Kỷ niệm chùa 
Hương ; Văn khẩn Nôm truyền thống ; Bầu trời cảnh Bụt ; Bức 
tranh quê hương ; Thuyên môn thi ký... Ngài có công xiễn dương 
giáo phái Mật giáo Kim cang thừa Bhutan tại Việt Nam, ngài xả 
báo thân ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Ngọ (31-05-2002) hưởng 53 
năm, 32 hạ lạp, nguyên quán Hà Nội, trú quán Hà Tây - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Hưng Thạnh (1894 -1964), Hòa thượng, đệ tử HT Tâm 
Khoan- chùa Thiền Tôn-Huế, trụ trì đời thứ 2 chùa sắc tứ Phước 
Điền-Huế, nguyên quán Điện Bàn-Quảng Nam, trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Quang Thạnh, Tiến sĩ, giảng sư, thế danh Trần Xuân 
Nhàn, sinh năm 1968, Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc Tế 
Trung Ương GHPGVN, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học 
viện Học viện Phật giáo VN tại Tp HCM, Phó tổng thư ký Viện 
nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban Trị Sự 
Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM, Phó thư ký Ban Hoằng Pháp 
THPG TP.HCM. Phó trưởng phòng Hành chánh - Đào tạo; kiêm 
giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Trụ trì Chùa 
Kỳ Quang II, nguyên quán trú quán TP Hồ Chí Minh. 


458 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thao 


- Thích Thanh Thao ( ? -1968), Hòa thượng, thế danh là Đỗ Văn 
Hỷ, ngài là Tăng cang trụ trì chùa Bà Đá thuộc Tổ đình Linh 
Quang, Hà Nội. Năm 1934, ngài cùng thiền sư Đinh Xuân Lạc 
(Thích Thanh Tường) Chánh duy na Tổ đình Hồng Phúc (Hoè 
Nhai) Hà Nội thành lập Bắc Kỳ Cổ sơn môn, đối lập với Hội Phật 
giáo Bắc Kỳ. Sau nhờ sự thương thảo giữa Thiền gia Pháp chủ 
Thích Thanh Hanh với Hoà thượng Định Xuân Lạc, Bắc Kỳ Cổ 
sơn môn đồng ý đứng dưới mái nhà HPGBK để chấn hưng Phật 
giáo. Tháng § năm 1945, ngài được bầu là Hội trưởng Hội Phật 
giáo Cứu quốc. Hoà thượng viên tịch năm 1968. chưa rõ nguyên 
quán, trú quán Hà Nội. 


- Trưởng lão Giác Thảo (1935-2014), Hòa thượng, hệ phái PG 
Khất sĩ Việt Nam, thế danh Quảng Ngọc Lý, xuất gia năm 1965 
với trưởng lão Giác An tại tịnh xá Ngọc Pháp- Nha Trang. Năm 
1966, được thọ giới Sa di tại tịnh xá Ngọc Pháp với pháp danh 
Giác Thảo. Năm 1970, ngài thọ đại giới tại tịnh xá Ngọc Bảo- 
Phan Rang do trưởng lão Giác An làm Đàn đầu truyền giới. Ngài 
hành đạo qua khắp các miền Nam Trung phần. Năm 1971, ngài 
đảm trách chức vụ Thư ký Giáo đoàn III. Năm 1979, ngài về vùng 
Vạn GIã hành đạo và khai sơn tịnh xá Ngọc Phổ. Năm 1987 ngài 
đảm nhiệm Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn II. Năm 1992, ngài khai 
sơn tịnh xá Ngọc Vạn- Tu Bông. Ngài được cung thỉnh làm Chứng 
minh BTS GHPGVN huyện Vạn Ninh và được suy tôn Đệ nhất 
Chứng minh Giáo đoàn IHII, ngài xả báo thân ngày 16 tháng 9 
nhuần năm Giáp Ngọ (08-11-2014) thọ 79 năm, 44 hạ lạp, nguyên 
quán trú quán Khánh Hòa - /heo trang nhà daophatkhatsi.vn 


459 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Lê Mạnh Thát, Giáo sư, Tiến sĩ, thiền sư, sinh năm 1944, xuất 
thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, Phụ thân là vị quan Thượng thư 
(khi tuổi lục tuần về hưu, xuất gia với Ngài Đôn Hậu, pháp danh 
Trí Lưu, nguyên Giám tự Linh Mụ), bốn tuôi xuất gia với Trưởng 
lão HT Thích Đôn Hậu, được ban pháp danh Trí Siêu, NNC Phật 
học và sử học, nổi tiếng là một trong hai nhà Phật học uyên bác 
nhất của GHPGVN, ông thông thạo nhiều ngôn ngữ và cổ ngữ trên 
thế giới, cũng là nhà sư pháp hiệu Thượng tọa Thích Trí Siêu. Năm 
1959 ông tu học tại chùa Báo Quốc-Huế, năm 1965 - 1974, ông 
học đại học Wisconsin-Hoa Kỳ lấy bằng Tiến sĩ Triết học. Năm 
1974-1975, là giáo sư đại học Vạn Hạnh, năm 1975 - 1984, giảng 
dạy tại Học viện PGVN tại TP Hồ Chí Minh và thành viên Hội 
đồng điều hành Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Từ 1998 đến 
nay, ông là giáo sư, Phó viện trưởng VNCPHVN, thành viên Ban 
Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Chủ tịch Hội đồng khoa học 
Học viện PGVN. Công trình của ngài trong khoảng thời gian cuối 
đời ước nguyện viết trọn bộ Lịch sử PGVN từ thời Vua Hùng cho 
đến thời đại Hồ Chí Minh ; T: ổng hợp Văn học PGVN ước tính 
khoảng 50 tập. Tác phẩm: Lịch sử Phật giáo Việt Nam - 3 tập. nxb 
Tổng hợp TP HCM năm 2006. 7 ống tập Văn Học Phật giáo Việt 
Nam - 3 tập. nxb Tổng hợp TP. HCM năm 2006. 1c độ tập kinh và 
lịch sử khởi nguồn của dân tộc ta. Toàn tập Minh Châu Hương 
Hải. Toàn tập Trần Thái Tông. Toàn tập Trân Nhân Tông. Toàn 
tập Toàn Nhật Quang Đài. Nghiên cứu về Mâu Tử - 2 tập. Chân 
Đạo Chánh T hồng. Lịch sử Âm nhạc Phật giáo Việt Nam Triết học 
Thế Thân, Pháp Hoa Quốc ngữ kinh, Tự điển Bách Khoa Phật giáo 
Việt Nam - 2 tập. The Philosophy of Vasubandhu, Ngữ pháp tiêng 
Phạn, Ngữ pháp tiếng Tây Tạng, Một số Tư liệu mới về Bồ tát 
Thích Quảng Đức. Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức 
công nhận ông là "Người viết sách về văn học và lịch sử Phật giáo 
nhiều nhất Việt Nam”, nguyên quán Hải Lăng-Quảng Trị, trú quán 
TP Hồ Chí Minh. 


Thân 


460 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Chánh Thân, Thượng tọa, hệ phái PG Nam Tông Việt Nam, sinh 
năm 1958, thế danh Trương Đình Dũng, xuất gia năm 1984 với HT 
Nhieu Nheng- chùa Candaransi- Quận 3- TP Hồ Chí Minh, pháp 
danh Indacanda Bhikkhu. Năm 2001, Sư tốt nghiệp Cử nhân đại 
học Whashington- Hoa Kỳ. Năm 2004, nhận bằng Thạc sĩ tại Tích 
Lan. Năm 2008, nhận Tiến sĩ tại đại học Kelaniya- Tích Lan. Sư có 
chuyên môn phiên dịch Pàli và Sankrist ngữ sang Việt ngữ, đã 
chuyên ngữ và ấn hành một phần Tam tạng Nam truyền sang tiếng 
Việt, được ấn tống phổ biến tại Việt Nam. Sư nguyên quán Thừa 
Thiên Hué, hiện trú xứ tu học tại Sri Lanka (Tích Lan) - /eo WNC 
Tuệ Ân-Vũ Đình Lâm cung cấp 


- Chơn Tâm Pháp Thân (1869 -1895), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 40, thế danh Nguyễn Phước Ưng Đỗ, cháu nội của 
Tuy Lý Vương Nguyễn Phước Miên Trinh, xuất gia với HT Huệ 
Nhãn- chùa Đá Trắng (Từ Quang)- Tuy An, Phú yên, được pháp 
danh Chơn Tâm, pháp tự Đạo Tánh. Sau ngài cầu pháp với HT Ấn 
Chánh Tổ Tông- hiệu Huệ Minh- trụ trì chùa Bảo Sơn, được pháp 
hiệu Pháp Thân. Năm 1887, Tuy Lý Vương xây một ngôi chùa nhỏ 
cạnh phủ Tĩnh Phổ của mình và cho người vào Tuy An rước ngài 
về ở đây, ngài xin phép ông nội Tuy Lý Vương đặt tên chùa là 
Phước Huệ để kỷ niệm chùa tổ đình Phước Sơn và bôn sư Huệ 
Cảnh của mình. Ngài trước tác quyên:" 7am Bảo Biện Hoặc Luận 
Chú". Ngài thị tịch vào ngày 27 tháng I1 năm Ất Mùi (09-12- 
1895) hưởng 27 năm, nguyên quán Thuận Hóa, trú quán Tuy An- 
Phú Yên - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Pháp Thân (1903 -1970), Hòa thượng, dòng Tế Thượng 
Thiên Thai Thiền Giáo Tông, thế danh Dương Văn Đề, xuất gia 
năm 1915 với tổ Phi Lai Thích Chí Thiền, được pháp danh Huệ 
Tịnh. Năm 1921, ngài thọ cụ túc ở trường Kỳ giới đàn chùa Phước 
Thạnh- Cái Bè do HT Khánh Đức làm Đàn đầu truyền giới. Năm 
1922, ngài đến chùa Thiên Thai- Bà Rịa tu học và cầu pháp với tô 


461 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Huệ Đăng, được pháp húy là Trừng Chí, pháp tự Pháp Thân. Năm 
1931, ngải trụ trì chùa An Thạnh- Vĩnh Long. Năm 1941, ngài trụ 
trì chùa Hội Linh Cổ Tự- Cần Thơ. Năm 1947, chiến tranh tàn phá 
đốt cháy chùa Hội Linh, đến năm 1951, ngài mới xây dựng lại 
được. Năm 1954, hay tin bốn sư viên tịch ở Bình Định, ngài và chư 
huynh đệ hiệp lực trùng tu tổ đình Thiên Thai- Bà Rịa và Thiên 
Bửu Tháp, đồng thời mở giới đàn Báo ân, ngài được cung thỉnh 
làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1959-1962, do chùa nuôi chứa cán 
bộ hoạt động cách mạng, nên ngải bị bắt cằm tù 3 năm. Năm 1963, 
ngài được cử làm Trưởng ban Bảo tự tô đình Thiên Thai. Ngài xả 
báo thân ngày 18 tháng § năm Canh Tuất (1970) thọ 68 năm, 25 hạ 
lạp, nguyên quán Tiền Giang, trú quán Cần Thơ - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Nguyễn Văn Thân ( ? -1940), Yết ma, tu sĩ PG tham gia khởi 
nghĩa chống Pháp, bị lộ, ngài quyết định tự thiêu để khỏi bị địch 
bắt tra tấn tù đày, (chức Yết ma thời đó tương đương Thượng tọa), 
chưa rõ thân thế - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


Thăng 


- Hồ Đắc Thăng, Cư sĩ, giáo sư, hệ phái PG Nam Tông Việt Nam, 
ông là dịch giả Anh -Việt, Pali -Việt, ông có công chuyền ngữ các 
tác phẩm PG nguyên thủy ra tiếng Việt, dòng họ Hồ Đắc là một 
dòng tộc khoa bảng, có danh tiếng ở Huế. Ông định cư tại Hoa Kỳ, 
hợp tác với các trung tâm PG nguyên thủy về dịch thuật truyền bá 
chánh pháp, nguyên quán Thừa Thiên Hué, trú quán Hoa Kỳ. 


- Nguyễn Tâm Thăng (1900 -1970), Cư sĩ, cán bộ y tế thời Pháp, 
pháp danh Tâm Định. Năm 1930, ông tham gia phật sự được giao 
trông coi bệnh xá của tỉnh hội PG Thừa Thiên sáng lập. Ông còn 


462 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


được Giáo hội tín nhiệm giao làm Trưởng ban Từ thiện xã hội; 
Trạm trưởng trạm y tế chùa Từ Đàm kiêm quay phim nhiếp ảnh 
các buổi lễ lớn của PG. Ông được Tăng ni Phật tử gọi thân mật là 
"Bác Đội Thăng", nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Bửu Thắng (1917 -2001), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, thế danh Huỳnh Văn Giác, xuất gia năm 1941 với HT 
Hồng Hoa- chùa Phước Hựu- Gò Công, pháp danh Nhựt Thuận, 
pháp tự Thiện Lý. Năm 1944, ngài được bổn sư truyền giới cụ túc 
phương trượng và ban pháp hiệu Bửu Thắng, được bổn sư ấn 
truyền cho pháp môn 7hiên Trực Chỉ, vốn đã thất truyền từ lâu sau 
khi tổ Liễu Quán viên tịch. Năm 1958, ngài trụ trì chùa Bửu Lý- 
Gò Công, sau đổi hiệu là chùa Huệ Quang. Năm 1960, ngài rời 
chùa Huệ Quang, về ấp Kim Liên, thị xã Gò Công lập am thất ấn 
dật tu hành, sau này trở thành chùa Bửu Minh. Năm 1983, ngải 
mới khai thị pháp môn 7 hiển Trực Chỉ tại tịnh xá Ngọc Thành- 
Chợ Lách- Bến Tre sau bao năm thiền tập. Năm 1985, ngài được 
HT Huệ Hưng, viện chủ tu viện Huệ Quang- Đầm Sen mời về khai 
pháp 7 hiển Trực Chỉ tại tu viện trong hai năm. Cuối năm 1987, 
ngài về chùa Bửu Quang- Hòa Hưng- Sài Gòn dưỡng bệnh và 
thành lập đạo tràng Kửm Cang Bát Nhã, hướng dẫn người mến mộ 
thực hành tu thiền tập. Đạo tràng này sinh hoạt từ năm 1987-1994. 
Năm 1988, ngài được cung thỉnh về khai thị thiền học tại chùa 
Long Hưng- Long Thành- Đồng Nai và chứng minh lễ khánh thành 
tịnh thất Giác Quang trong khuôn viên chùa. Năm 1991, ngài được 
cung thỉnh làm Giới sư truyền Sa di, Sa di ni tại giới đàn phương 
trượng chùa Long Hưng. Ngài xả báo thân tại chùa Bửu Minh- Gò 
Công ngày Răm tháng 2 năm Tân Ty (09-03-2001) thọ 85 năm, 57 
hạ lạp, nguyên quán trú quán Gò Công Tiền Giang - /heo sách Từ 
điền Thiên Trực Chỉ PL 2546 


- Thích Đức Thắng, Thượng tọa, NNC Phật học, dịch giả, tác gia, 
bút hiệu Đãi Lãn, Phố Đồng, đệ tử xuất gia với HT Trí Thủ- tu 


463 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


viện Quảng Hương Già Lam, trú xứ tu viện Quảng Hương Già 
Lam- Gò Vấp, tác phẩm: Kinh Trung A Hàm (dịch) ; Kinh Tạp A 
Hàm (dịch) ; Phật ; Bát Chánh Đạo ; Bốn sự thật ; Bồ tát ; Mười 
hai nhân duyên ; Ngũ căn Ngũ lực ; Thất giác chỉ ; Thanh Văn ; 
Tứ chánh cần ; Từ niệm trụ ; Tứ thân túc ; Niết Bàn ; Pháp chỉ 
thẳng ; Phá chấp ngã pháp ; Thõng tay vào chợ ; Ấn dụ một đóa 
mại ; Pháp dạy người của Lục tổ đại sư ; Tứ để và quan diểm Bồ 
tát Long Thọ ; Công án thiên và vấn đề nhận thức ; Thiên sư Pháp 
Loa và pháp chỉ thắng ; Hạnh nguyện đức Bồ tát Quan Thế Âm ; 
Pháp dạy người của Thượng sĩ Tuệ Trung ; Thiên sư Huyền Quang 
và bước tiễn tâm linh ; Con trâu đất: một biểu tượng độc đáo của 
Tuệ Trung ; Nguyễn Du và phân Kinh Thạch Đài ; Nguyễn Du 
chịu ảnh hưởng PG nhự thế nào? ; Chùm thơ tham bái Phật tích 
Ấn Độ...nguyên quán Bình Định, trú quán TP Hồ Chí Minh - heo 
trang nhà wWww.quangduc.com 


- Thích Huệ Thắng (1928 -2010), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Đỗ Văn Thuận, xuất gia năm 1918 
với HT Vạn Pháp- chùa Kim Quang- Phú Yên, pháp danh Thị Trị, 
pháp tự Hành Thông, pháp hiệu Huệ Thắng. Năm 1946, bốn sư 
viên tịch, ngài cầu pháp HT Vạn Ân- là sư thúc của ngài. Năm 
1947, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Bảo Sơn- Tuy An do HT 
Vạn Ân làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1961, ngài được cử trụ trì 
chùa Thọ Vân- Thượng Tiên- Phú Yên. Năm 1963, ngài làm 
Chánh đại diện PG xã Bình Kiến. Năm 1974, ngài kiêm nhiệm trụ 
trì chùa Kim Quang và chùa Thọ Vân. Năm 1989, tỉnh Phú Yên tái 
lập, ngài được cung thỉnh làm Trưởng ban Tăng sự kiêm Trưởng 
ban Nghi lễ liên tiếp nhiều nhiệm kỳ, ngài là một bậc hành trì Mật 
pháp độ sinh và Chân tế cô hồn để độ tử trong khắp tỉnh Phú Yên. 
Năm 1998-2001, ngài được cung thỉnh làm Giới sư trong đại giới 
đàn Liễu Quán I và II. Năm 2002, ngài được suy tôn làm Chứng 
minh BTS PG tỉnh Phú Yên, ngài xả báo thân ngày 23 tháng II 
năm Kỷ Sửu (07-01-2010) thọ 82 năm, 63 hạ lạp, nguyên quán trú 
quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


464 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tôn Thắng (1879 -1976), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Tâm Truyền-chùa Báo Quốc, được pháp danh Trừng Kệ, pháp tự 
Như Nhu, thế danh Dương Văn Minh. Năm 1906, ngài được phong 
Tăng cang chùa Diệu Đề. Năm 1910, ngài vào Quảng Nam, Khánh 
Hòa và Bình Thuận để tham học. Năm 1913, ngài trở về Huế thọ 
tang bồn sư và được sơn môn cử làm tri sự tô đình Báo Quốc. Năm 
1918 ngài vào Đà Nẵng khai sơn chùa Phổ Thiên. Năm 1924, ngài 
cầu pháp HT Phước Trí chùa Tam Thai, được phú pháp hiệu là 
Tôn Thắng. Năm 1932, hưởng ứng phong trào Chấn hưng PG, ngài 
đứng ra sáng lập hội Đà Thành Phát học. Năm 1935-1936, khai 
sơn chùa Tịnh Độ ở Tam Kỳ, chùa Diệu Pháp ở Đà Nẵng để làm 
Phật học ni viện. Năm 1942, ngài về quê mở trường Phật học tỉnh 
Quảng Trị và làm giám đốc trường 3 năm. Năm 1945, ngài trở lại 
Đà Nẵng trùng tu các chùa và hành đạo tại đây đến cuối đời. Năm 
1966, ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng 
thống GHPGVNTN, ngài thị tịch ngài 16 tháng 3 năm Bính Thân 
(1976) thọ 87 năm, 53 hạ lạp, bảo tháp lập ở chùa Tịnh Độ, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Đà Nẵng - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thiện Thắng (1923 -1993), Hòa tthượng, trưởng lão hệ phái 
Nam Tông Việt Nam. Năm 1931, xuất gia tại chùa Pháp Hải- Chợ 
Lớn theo hệ phái Bắc tông. Năm 1954, ngài chuyển hướng sang 
Nam tông thọ giới Sa di với HT Suvanna Khippapanne- chùa Giác 
Quang- Bình Đông, sau đó sang tham học ở Campuchia. Năm 
1976, ngải trở về Việt Nam trú xứ chùa Tam Bảo- Đà Nẵng. Năm 
1978, ngài được bổ nhiệm trụ trì chùa Từ Quang- Gò Vấp. Năm 
1993, ngài được mời làm Thành viên Ban Chứng minh Thành hội 
PG TP Hồ Chí Minh, ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng 7 năm 
Quý Dậu (24-03-1993) thọ 70 năm, 40 năm hành đạo, nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 2 


- Thích Trí Thắng (1891 -1975), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 


465 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Khắc Đông. Năm 1918, xuất gia với tổ Ấn Bình- chùa Thiên Hòa- 
Bình Định, pháp danh Chơn Cảnh, pháp tự Đạo Thông, pháp hiệu 
Trí Thắng, nối pháp dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 39. Năm 1921, 
ngài kế thế trụ trì chùa Thiên Hòa. Năm 1927, ngài khai sơn chùa 
Thiên Hưng- Phan Rang. Năm 1938, ngài cùng các Cư sĩ thành lập 
An Nam Phát học chi hội Ninh Thuận, và năm sau chùa Thiên 
Hưng được triều đình ban biển ngạch Sắc tứ chùa này. Năm 1940, 
ngài nhận trụ trì chùa 7/ hiển Lâm Cổ tự, đến 1942, triều đình sắc 
phong cho ngài làm Tăng cang Thiên Lâm Cổ tự- Phan Rang, Năm 
1950, ngài đảm trách Hội trưởng hội Việt Nam Phật học tỉnh Ninh 
Thuận và Trị sư trưởng G/áo hội Tăng già Ninh Thuận. Năm 1951, 
là ngài được mời làm Giám đốc PHĐ Nha Trang. Năm 1955, ngài 
thành lập 77nh Độ Tông Việt Nam và giữ chức Tông trưởng. Năm 
1964, ngài là Phó Tăng thống kiêm Giám luật 7jnh Độ Tông Việt 
Nam. Ngài viên tịch ngày 12 tháng 5 năm Ất Mão (21-6-1975) thọ 
85 tuổi, 54 hạ lạp, ngài nguyên quán Bình Định, trú quán Ninh 
Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


Thê 


- Trần Thến (1911 -2013), Cư sĩ, cán bộ lão thành cách mạng. 
Năm 1931, ông làm việc ở Bưu điện Trà Vĩnh. Năm 1936, ông quy 
y với sư cụ Huệ Quang, được pháp danh Chí Thông. Năm 1938, 
ông sinh hoạt ở hội Lưỡng Xuyên Phát học, giữ chức Thủ quỹ của 
hội. Năm 1947, ông theo kháng chiến, công tác tại Ban Kinh tài 
Nam bộ. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc, công tác ở ngành Bưu điện 
đến khi về hưu năm 1971. Năm 1975, ông trở về quê sống tại Trà 
Vinh và TP Hồ Chí Minh cho đến khi qua đời năm 2013, hưởng 
thọ 103 tuổi. Ông nguyên quán Trà Vinh, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - fheo tư liệu Thích Như Đạo sưu khảo 


466 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Chơn Thể (1944 -1971), Đại đức, thánh tử đạo, tham gia 
tranh đấu trong pháp nạn 1963 tại Huế. Năm 1966, trong cuộc 
tranh đấu chống chính quyền Thiệu Kỳ, Đại đức bị bắt lính và đưa 
ra chiến trường, nhưng thầy đã bỏ súng về nhà. Sang năm 1967, 
thầy lên Cao nguyên trú trong các chùa Phật ở Đà Lạt, sau đó về 
Huế xin xuất gia lại với HT Thích Tịnh Khiết-chùa Tường Vân, 
được pháp danh là Tâm Kiên, pháp tự Chơn Thể. Năm 1971, trong 
buổi diễu hành rước lễ Phật đản, thầy Chơn Thể đã tự thiêu giữa 
vườn hoa thành phó, gần đài Chiến sĩ trận VONø, để lại bức thư 
phản đối chính quyên. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết bài nhạc về 
sự hy sinh của thầy tựa là "Ngọn lửa Thích Chơn Thể", nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Mật Thể (1912 -1961), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Hữu Kê, xuất gia tại chùa Diệu Hý- Huế, và tu học tại chùa Trúc 
Lâm với HT Giác Tiên, được pháp danh Tâm Nhắt, pháp tự Mật 
Thể. Năm 1932, ngài được đặc cách theo học lớp Cao đẳng Phật 
học tại chùa Trúc Lâm- Huế. Năm 1933, ngài được mời làm giảng 
sư hội An Nam Phật học. Năm 1935, ngài sang Trung quốc du học. 
Năm 1938, trở về Việt Nam bắt đầu trước tác, phiên dịch các tác 
phẩm PG. Năm 1941, ngài được mời vào giảng dạy trường Lưỡng 
Xuyên Phật học. Năm 1945, ngài làm Chủ tịch PG Cứu quốc Thừa 
Thiên Huế. Tháng 1-1946, ngài ứng cử làm đại biểu Quốc hội 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa đầu tiên, tác phẩm: Phát 
giáo Việt Nam sử lược ; Tỉ hé giới quan Phạt giáo ; Phát học Dị 
giản ; Kinh Đại thừa Vô Lượng Nghĩa ; Phật giáo Khải luận ; 
Phật Giáo Yếu lược ; Cải tổ Sơn môn Huế ; Xuân Đạo lý; Mật Thể 
Văn Sao, nguyên quán Thanh Hóa, trú quán Huế, Hà Nội - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Thích Minh Thể (1900 -1964), Hòa thượng, pháp danh Nguyên 
Minh, tự Minh Thẻ, hiệu Đạt Thể, đời 44 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 
10 pháp phái Liễu Quán. Hòa thượng thế danh Phan Luyện, sinh 


467 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


năm Canh Tý (1900) tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam. Thời Pháp thuộc, Ngài thi đỗ tú tài và làm thông phán tại Đà 
Lạt, Lâm Đồng. Tại đây, ngài phát tâm xuất gia với Hòa thượng 
Thích Quảng Nhuận tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt. Năm 1949 thọ Tỳ 
kheo tại chùa Báo Quốc, Huế, sau đó về trụ trì chùa Linh Phước tại 
Trại Mát. Đầu những năm 1950, Ngài về quê hương nhập chúng an 
cư tại Tổ đình Phước Lâm, kế tiếp đảm nhận trụ trì chùa Phú 
Thạnh, Quế Sơn. Sau đó Ngài vào trụ trì chùa Hòa An và giữ chức 
Tuần chúng GHTG thị xã Tam Kỳ. Năm 1959 Hòa thượng khai 
sơn chùa Hòa Quang và viên tịch tại đây vào ngày 12 tháng 7 năm 
1964, hưởng thọ 65 tuổi. Ngài sinh và trú quán Quảng Nam - /eo 
tư liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Quang Thể (1922-2005), Hòa thượng, Trưởng Lão, pháp 
danh Nguyên Phước, tự Quang Thể, hiệu Đạt Minh, đời 44 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu Quán. Ngài thế danh Đặng 
Hữu Tường, sinh ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Tuất (1922) tại làng 
An Hải, Quận 3, Đà Nẵng (chánh quán làng Quảng Lăng, Điện 
Nam, Điện Bàn). Xuất gia năm 1932 với Hòa thượng Thích Thiện 
Trí, Học tăng PHĐ Báo Quốc, thọ Tỳ kheo năm 1949 tại Báo 
Quốc. Ngài là thành viên Ban hoằng pháp GH Tăng già Trung 
phần. Năm 1959 khai sơn chùa Thọ Quang, huyện Hòa Vang. Năm 
1962 trụ trì chùa Tỉnh hội Phan Thiết và là vị lãnh đạo Phật giáo 
Phan Thiết chống chế độ Ngô Đình Diện năm 1963. Từ 1966 đến 
1975, Chánh đại diện GHPGVNTN thị xã Đà Nẵng. Từ năm 1976 
đến 1981 là Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh QNĐN. Từ năm 
1982 đến 1997 là Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh QNĐN. Từ 
năm 1997 đến khi viên tịch là Trưởng BTS Phật giáo Thành phố 
Đà Nẵng. Thành viên HĐCM GHPGVN. Ngài được cung thỉnh 
vào nhiều giới đàn tại các tỉnh miền Trung và Nam. Năm 1996 là 
Hòa thượng Đàn đầu tại giới đàn Phước Huệ- chùa Phổ Đà- Đà 
Nẵng. Hòa thượng viên tịch ngày mồng 3 tháng 6 năm Ất Dậu 
(2005), hưởng thọ 84 tuổi, 57 hạ lạp. Ngài sinh và trú quán tại Đà 
Nẵng - theo tư liệu Thích Nhưự Tịnh sưu khảo 


468 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tâm Thể (? - ?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu Quán 
pháp danh Thanh Tịnh, pháp tự Tâm Thể, đệ tử ngài Hải Thuận- 
Lương Duyên, trụ trì chùa Bảo Lâm, nguyên quán chưa rõ, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bối 
hữu công PG Thuận Hóa 


Thi 


- Lý Thi (925-2011), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông Khmer, 
pháp danh Chô Tê Panha Maha, nhà sư yêu nước, sinh năm 1925, 
xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Trụ trì chùa Sêrây 
Crosăng. Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu 
nước Nam Bộ; Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh 
Sóc Trăng; Có vấn Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng; 
Có vấn Ban Đại diện Phật giáo thị xã Vĩnh Châu; Thành viên Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Vĩnh Châu; trụ trì Chùa Sêrây 
Crosăng- phường 2- thị xã Vĩnh Châu- tỉnh Sóc Trăng. Huân 
chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy chương 
Vì sự nghiệp phát triển dân tộc và miền núi và hơn 40 băng khen, 
giấy khen khác - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Ưng Bình-Thúc Giạ Thị (1877 -1961), Cư sĩ, nhà thơ, ông quy y 
với HT Trí Thủ-chùa Báo Quốc, pháp danh Nguyên An, Ông làm 
quan từ năm 1904-1932 hàm Thượng Thư, năm 1933 về hưu, là 
hội viên danh dự hội An Nam Phật học Trung kỳ tại Huế. Năm 
1939-1940, Hội trưởng hội truyền bá Quốc ngữ Trung kỳ. Năm 
1940-1945 viện trưởng viện Dân biểu Trung kỳ và thăng //êp Tá 
Đại học Sĩ. Ông có những tác phẩm mang đậm tư tưởng PG như: 
Khuyên học Phật ; Bệnh trung ngâm ; Nguyện Tu ; Tiếng Chuông 
Lòng...nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


469 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Hải Nhuận-Phước Thiêm (1820 - ? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 40, thế danh Nguyễn Hữu Thiêm, Tăng cang chùa 
Diệu Đé, tháp ngài 5 tầng, ở phía đông vườn chùa Thiền Tôn-Huế, 
chưa rõ năm mắt, nguyên quán Thanh Hóa, trú quán Thừa Thiên 
Huế - (heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiên bối hữu công PG Thuận 
Hóa 


- Trúc Thiên (1920 -1972), Cư sĩ, dịch giả, tác gia, tên thật là 
Nguyễn Đức Tiếu. Năm 1945, ông bước vào lĩnh vực văn học PG 
và trở thành ngòi bút không thể thiếu trong các tạp chí Phật học 
thời bấy giờ. Năm 1957, ông tham gia thành viên Ban quản trị hội 
Phát học Nam Việt, biên tập và viết bài tạp chí Từ Quang. Năm 
1964, ông được mời giảng dạy Viện Cao đẳng Phật học Vạn Hạnh. 
Năm 1970, ông làm việc ở Giám sát viện- bộ Tư pháp chính quyền 
Sài Gòn. Tác phẩm: Hiện tượng Krisnamurti ; Đường vào hiện 
sinh ; Sáu cửa vào động Thiếu Thất ; Ngữ lục ; Cốt tủy của đạo 
Phật ; Thiên Luận tập I ; Chuyển một hướng say (tho) ; Thơ chết ; 
Trường ca Kalinga ; Chứng đạo ca..., ông mất năm 54 tuổi ngày 
05-04-1971, nguyên quán Nha Trang, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Chí Thiền (1861 -1933), tức Hòa thượng Thích Chí 
Thành, tức tổ Phi Lai, ngài thế danh Nguyễn Văn Hiển. Năm 1878, 
ngài được sắc chỉ trọng dụng con công thần làm quan, bổ nhậm 
làm quan Hiệu bổ tại hạt Khánh Hòa. Ngài bí mật tham gia phong 
trào khởi nghĩa Văn Thân, khi phong trào tan rã, ngải lánh nạn vào 
miền Nam ở đất Gia Định. Năm 1881, ngài đến chùa Giác Viên- 
Chợ Lớn, xuất gia học đạo với tô Hoằng Ân-Minh Khiêm, được 
ban pháp danh Như Hiền, pháp hiệu Chí Thiền, nối pháp dong 
Lâm Tế Đạo Bốn Nguyên đời 38. Năm 1899, ngài kế thế trụ trì 
chùa Giác Viên- Chợ Lớn. Năm 1905, ngài sắp đặt công việc giao 
chùa lại cho tông môn trông coi, đi về vùng núi Sam ẩn dật tu 
hành, được nhân dân địa phương cung thỉnh trụ trì ngôi chùa đất 
Phi Lai Cổ Tự, oai đức và đạo hạnh của ngài cảm hóa thú đữ, 


470 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


người lành đã biến chùa Phi Lai thành ngôi Già Lam hưng thịnh. 
Giai đoạn chấn hưng PG đang nở rộ. HT Khánh Hòa đã mời ngài 
đồng tâm hiệp lực, ngài đã gởi cúng vào quỹ của phong trào 300 
đồng tiền Đông Dương, nguyên quán Duy Xuyên Quảng Nam, trú 
quán Châu Đốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Hạnh Thiền (1930 -2009), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Việt, pháp tự Hạnh Thiền, pháp hiệu Huệ Nghiêm, đời 42 tông 
Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Bùi 
Quảng, sinh năm Canh Ngọ (1930) tại xã Điện Hồng, huyện Đại 
Lộc, Quảng Nam. Xuất gia với HT Thích Như Vạn tại chùa Phước 
Lâm năm 1964, thọ Tỳ kheo năm 1970 tại giới đàn Vĩnh Gia, Đà 
Nẵng. Năm 1977, đảm nhận trụ trì tổ đình Vạn Đức. Ngài nhiều 
lần tái thiết lại chùa Vạn Đức khiến cho chốn tổ ngày một khang 
trang. Đồng thời ngải đảm nhận Chánh đại diện Phật giáo Hội An 
trải qua nhiều nhiệm kỳ. Hòa thượng viên tịch ngày mông 6 tháng 
2 năm Kỷ Sửu (2009), thọ 80 tuổi, nguyên quán trú quán Quảng 
Nam - fheo Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Trí Thiền (1882 -1943), Hòa thượng thế danh Nguyễn 
Văn Đồng. Năm 1912, xuất gia với HT Như Đức Vĩnh Thùy- chùa 
Thập Phương, pháp danh Hồng Nguyện, pháp hiệu Trí Thiền. Ngài 
thọ Sa di giới tại Giới Đàn Minh Thông-Hải Huệ, Tổ đình Khải 
Phước Nguyên và Y chỉ học Thiền với lão Thiền sư Như Khả hiệu 
Chân Truyền, Khải Phước Nguyên Tự, Lấp Vò (nay huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp). Năm 1915, ngài đã ra công trùng kiến trụ trì 
chùa sắc tứ Tam Bảo- Rạch Giá. Năm Bính Thìn (1916), ngài được 
đăng đàn thọ Tỳ kheo, Bồ tát giới tại giới đàn chùa Giác Hải- Phú 
Lâm- Gia Định (nay là Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh). Năm Định Ty 
(1917), chùa tổ chức lễ. Lạc thành, hoàn tắt công trình trùng tu ngôi 
Già Lam. Tắm biển gỖ quý hiệu Sắc Tứ Tam Bảo Tự, chạm trổ 
tỉnh xảo, sơn son thếp vàng do thiền sư Như Khả hiệu Chân 
Truyền (1858-1919), trụ trì Khải Phước Nguyên Tự ban tặng, nay 
vẫn còn tồn tại nơi chánh điện. Năm Ất Sửu (1925), ngài dẫn một 
đệ tử sang đất Thái, xứ chùa Tháp để cùng chia sẻ Phật sự nước 
bạn, không ngờ vị đệ tử này lại có duyên trụ trì, hoằng pháp tại 


471 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thái Lan. Vị đệ tử chân truyền của ngài là Sư Báo Ân, pháp danh 
Nhật Đáp rời quê hương đất Tổ, sang Thái Lan tu hành đắc đạo và 
để lại nhục thân bất hoại. Sư Báo Ân kiết già viên tịch ngày 27 
tháng Giêng năm Giáp Thìn (10-03-1964). Năm 1931, ngải là 
người tha thiết với công cuộc chấn hưng, ngài ủng hộ HT Khánh 
Hòa trong công tác này, khi hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học ra 
đời, ngài làm cố vấn cho hội và từ đây ngài quen biết sư Thiện 
Chiếu. Năm 1936, ngài cùng sư Thiện Chiếu thành lập hội Phật 
học Kiêm Tế, xuất bản tạp chí Tiến Hóa. Chùa Tam Bảo cũng là 
nơi lui tới của những cán bộ cách mạng. Năm 1939, cơ sở cách 
mạng tại chùa Tam Bảo bị vỡ, chùa bị khám xét, ngài cùng đại đức 
Thiện Ân bị Pháp bắt. Đại đức Thiện Ân bị tử hình, còn ngài bị 
đày ra Côn Đảo. Trong tư thế Kiết già phu tọa Ngài an nhiên thị 
tịch vào ngày 26 tháng 6 năm Quý Mùi (27-07-1943), nguyên quán 
trú quán Rạch Giá - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập I 


- Thích Liễu Thiền (Thoàn) (1885 -1956), Hòa thượng, sơ tổ 
truyền thừa Thiên Thai Giáo Quán Tông Việt Nam, thế danh 
Nguyễn Văn Đo. Năm 1904 xuất gia tại chùa Vĩnh Nguyên (đạo 
Minh Sư) với ông Lão Tiễn. Năm 1933, ngài cùng phái đoàn 7 
người trong đạo Minh Sư sang Trung Quốc lãnh thọ giới pháp đạo 
Phật do tô Hiển Kỳ truyền giới, ngài được ban pháp hiệu Liễu 
Thiền nối pháp dòng Thiên Thai Giáo Quán Tông đời 21, chính 
thức truyền sang Việt Nam. Năm 1933, ngài trụ trì chùa Tôn 
Thạnh- Cần Giuộc và tổ chức Trai đàn cùng khai đại giới đàn trong 
năm này. Năm 1934, ngài được mời Chứng minh đạo sư hội Lưỡng 
Xuyên Phật học. Năm 1955, ngài khai sơn chùa Bồ Đề, chùa Niệm 
Phật. Năm 1956, ngài là Chứng minh đạo sư Tổng hội Phật giáo 
Việt Nam và hội Phật học Nam Việt, cùng năm này ngài thị tịch 
ngày 2l tháng 4 năm Bính Thân, thọ 71 tuổi, 23 hạ lạp, bảo tháp 
lập ở vườn chùa Bồ Đề, nguyên quán trú quán Long An - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thanh Liêm-Tâm Thiền (1867 - ?), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán, pháp danh Thanh Liêm, pháp hiệu Tâm Thiện, thế 
danh Đạng Hy Hữu, đệ tử ngài Diệu Giác-Hải Thuận, trụ trì chùa 


472 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Diệu Đế, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /h£o 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ tiền bối hữu công PG Thuận Hóa 


Thiện 


- Phạm Công Thiện (1941 -2011), Cư sĩ, nguyên quán Mỹ Tho, 
ni tiếng là thần đồng về ngôn ngữ, 16 tuổi xuất bản tự điển, giảng 
dạy Anh ngữ ở Sài Gòn, ông quy y ở chùa Hải Đức Nha Trang với 
pháp danh là Nguyên Tánh. Ông giảng dạy tại viện đại học Vạn 
Hạnh, giữ chức trưởng phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn, 
sáng lập và biên tập tạp chí Tư Tưởng. Ông rời Việt Nam năm 
1970 và làm giáo sư Triết học Tây phương tại viện đại học 
Toulouse. Năm 1983 ông sang Hoa Kỳ và mất ở Houston Texas. 
Ông để lại nhiều tác phẩm về thơ, văn nổi tiếng - xem thêm ở 
wikipedia 

- Thích Chơn Thiện (1942-2016), Hòa thượng, Tiến sĩ Phật học 
Ấn độ, thế danh Nguyễn Hội, là đệ tử Đức có Đại lão HT.Thích 
Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, pháp danh 
Tâm Ngộ, pháp tự Chơn Thiện, pháp hiệu Viên Giác. Phó Pháp 
chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII, XII, XIV, Ủy viên Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư 
GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Tổng Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo, Trú trì tổ đình 
Tường Vân, TP.Huế, Viện chủ thiền viện Vạn Hạnh, TP.Hồ Chí 
Minh, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế. 


- Thích nữ Diệu Thiện (1S18-1899), Trưởng lão N¡, tục danh Lê 
Thị Thơ, nguyên quán Chợ Lớn, Gia Định, thạo nghê may (nên bà 


473 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


còn có biệt danh là Bà Thợ). Ni trưởng khai sơn Phước Điền Tự 
(chùa Hang) Châu Đốc vào khoảng (1840-1850). Năm 1980, Bộ 
Văn hóa Thông tin Việt Nam công nhận chùa Hang (Phước Điền 
Tự) là một Di tích Lịch sử cấp Quốc gia - ứheo Thích Vân Phong 
biên khảo 


- Thích Đồng Thiện (1922 -2001), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, thế danh Trần Đình Hiếu, quy y Tam bảo với 
HT Như Từ Tâm Đạt- chùa Thanh Sơn- Hoài Ân- Bình Định, pháp 
danh Thị Công. Năm 1933, ngài xuất gia với HT Thị Thường 
Chánh Nguyên- chùa Thanh Sơn, pháp danh Đồng Thiện. Năm 
1942, ngài được HT Như Từ Tâm Đạt cho thọ đại giới tại giới đàn 
tổ đình Hưng Khánh do HT Chơn Hương Chí Bảo làm Đàn đầu 
truyền giới, ngài được HT bổn sư phú pháp là Thị Công, hiệu Trí 
An, nhưng ngài vã nhớ ân sư mà dùng pháp tự là Đồng Thiện cho 
đến cuối đời. Năm 1954, ngài được gởi vào học tại Tăng học 
đường Trung Viïệï- chùa Long Sơn- Nha Trang. Năm 1958, ngài trở 
về Bình Định, cùng chư tôn đức thành lập 7 viện Nguyên Ti hiểu, 
và là một trong những thành viên khai sáng tu viện Nguyên Thiều. 
Năm 1969, ngài được chư Sơn cử làm Đệ nhất trụ trì tu viện 
Nguyên Thiều cho đến ngày viên tịch. Ngài xả báo thân ngày 
mồng 3 tháng § năm Tân Ty (19-09-2001) thọ 80 năm, 58 tuổi đạo, 
nguyên quán trú quán Bình Định - (heo trang nhà 
www.phafgiaodaichung.com 


- Thích Đức Thiện, Thượng tọa, Tiến sĩ, sinh năm 1964, Tổng thư 
ký HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, 
trụ trì chùa Phật Tích-Tiên Du-Bắc Ninh, tác phẩm: Văn bia chùa 
Phật thời Lý (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, 2011; Văn bia 
chùa Phật thời Trần (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, 2012. 
Chùa Phát Tích, Nxb Văn hoá thông tin, 2011. Phát giáo thời Lý 
với 1000 năm Thăng Long-Hà N ôi, (đồng chủ biên), Nxb Chính trị 
quốc gia, 2011,nguyên quán Thuận Thành Bắc Ninh, trú quán Tiên 
Du-Bắc Ninh. 


414 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Minh Thiện (1948 -2011), Hòa thượng, thế danh Đào Văn 
Cư, xuất gia với HT Thiện Hóa- chùa núi Châu Thới, sau cầu pháp 
với HT Thiện Từ- chùa Long Vân- quận 8§- Chợ Lớn.Trước năm 
1975, ngài là Chánh thư ký GHPG Cổ truyền tỉnh Biên Hòa. Sau 
năm 1975, là Chánh thư ký BTS PG tỉnh Sông Bé. Từ năm 1991- 
1996, là Phó ban Thường trực tỉnh hội kiêm ủy viên Giáo dục Tăng 
ni và ủy viên Tăng sự. Năm 1996, là ủy viên HĐTS TW 
GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương kiêm ủy viên 
Giáo dục Tăng ni, ủy viên Tăng sự và là hiệu trưởng trường TCPH 
tỉnh Bình Dương, ngài được Nhà nước tặng huân chương lao động 
hạng II, nguyên quán trú quán Bình Dương - /heo frang nhà 
www.phaffuvietnam.nef 


- Thích Minh Thiện, Hòa thượng, Giảng sư, Giáo thọ sư, đệ tử cố 
trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ, thế danh Trương Ngọc 
Toàn, sinh năm 1954, Ủy viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương 
GHPGVN, Phó Ban Hoằng Pháp TW. GHPGVN, Trưởng BTS 
GHPGVN tỉnh Long An, Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật 
học tỉnh Long An, viện chủ chùa Thiên Châu- Tp. Tân An, Long 
An. Nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Tp. Tân An, Long An - 
theo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Nhật Thiện (1929-2001), Hòa thượng, húy Chơn Như, 
hiệu Minh Tâm, năm 12 tuổi xuất gia với Trưởng lão HT Ngộ Đạo, 
tổ đình Hội Phước, Nha Mân. Năm 20 tuổi, tấn tam đàn cụ túc với 
Trưởng lão HT Thích Hành Trụ- chùa Giác Nguyên- Sài Gòn. 
Năm 1953, khai sơn trụ trì chùa Định Thành- quận 10, khai sơn 
chùa Định Quang- Biên Hòa, khai sơn tu viện Định Thành- quận 7, 
nguyên quán Nha Mân- Sa Đéc- Đồng Tháp, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nhật Thiện, Hòa thượng, năm 1965 làm Giám đốc Cô nhi 
viện Quách Thị Trang, thuộc Giáo hội PGVNTN khối Việt Nam 
Quốc Tự, ngài được HT Thích Tâm Châu đặc cử làm Phụ tá Tổng 
vụ Xã hội. Năm 1980, HT định cư tại Hoa Kỳ, nguyên quán Thừa 
Thiên Huế, trú quán Hoa Kỳ. 


475 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Huỳnh Văn Thiện (1949 -1966), Cư sĩ, thánh tử đạo, Cư sĩ sanh 
năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1956, Cư sĩ học trường Lê Bá Cang và 
bắt đầu tham gia đoàn thể Thanh niên PG một cách tích cực. Năm 
1963, Cư sĩ học Trung học đệ nhị cấp (lớp 9-12), sự học có phần 
chao đảo do thời cuộc biến động, bởi PG lâm vào pháp nạn, sinh 
viên học sinh liên tục bãi khóa xưống đường đấu tranh sau lưng 
PG chống lại bạo quyền. Năm 1965, 7ổng vụ Thanh niên thành lập 
thêm hai vụ là Thanh niên Thiện chí vụ và Hướng đạo Phát giáo 
vụ. Cư sĩ tham gia đoàn Thanh niên Thiện chí ngay từ khi thành 
lập. Khi này mặc dù đang học lớp đệ Nhị (lớp 11), Cư sĩ vã dành 
thời gian học tập kinh điển bằng tiếng Pali và đậu bằng Sơ cấp giáo 
lý, bắt đầu ăn chay trường. Năm 1966, trong cuộc xuống đường 
đấu tranh bảo vệ hiến chương Phật giáo, lúc này Cư sĩ đã là một 
đoàn trưởng lãnh đạo một chi nhánh với hơn 100 đoàn sinh, hăng 
hái dân thân cùng chư Tôn đức đấu tranh bảo vệ Việt Nam Quốc 
Tự, đích thân Cư sĩ giữ phần trực khu vực Văn phòng Viện Hóa 
Đạo. Ngày 15-6-1966, lúc Cư sĩ đang thay tốp trực VP Viện Hóa 
Đạo, thì bị trúng đạn ngay nơi trán ngã quy tại chỗ, lúc đưa Cư sĩ 
đi bệnh viện, khi đi ngang cổng trường Hồng Lạc, thì bị bắt cóc 
cùng với 6 anh chị Huynh trưởng giúp Cư sĩ đưa đi bệnh viện. Đến 
0 giờ ngày 16-6-1966, Cư sĩ trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện 
Đô Thành, hưởng dương 18 tuổi, thi hài được cảnh sát đem chôn 
trong nghĩa trang Đô Thành. Cư sĩ Huỳnh Văn Thiện được 
GHPGVNTN tấn phong Thánh tử đạo vào năm 1967, nguyên quán 
trú quán Sài Gòn - /heo Dương Kinh Thành biên khảo 


- Tô Văn Thiện, Cư sĩ, NNC Phật học, pháp danh Trí Tâm, sinh 
năm 1958, thư ký Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, thư 
ký Ban Phật học chùa Phật học Xá Lợi, thành viên Ban biên tập tạp 
chí Từ Quang, nguyên quán Nam Dịnh, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Viên Thiện (1916 -1967), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, đệ tử HT Trí Hưng, sau y chỉ HT Tịnh Khiết- 
chùa Tường Vân, pháp danh Như Quý, pháp tự Giải Phú, pháp 


476 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


hiệu Viên Thiện, trụ trì chùa Tỉnh hội Di Linh-Lâm Đồng. Năm 
1951, HT Hưng Nghĩa trụ trì chùa Phổ Tế-Huế viên tịch, sơn môn 
cung thỉnh ngài về trụ trì chùa Phổ Tế cho đến lúc viên tịch, 
nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Thừa Thiên Huế - eo Chư tồn 
Thiên đức&Cưsĩ hữu công Thuận Hóa 


Thiệt 


- Thích Chơn Thiệt (1884 -1968), Hòa Thượng, dòng Lâm Tế 
chánh tông đời 41, pháp danh Thanh Quý, pháp tự Cứu Cánh, pháp 
hiệu Chơn Thiệt, đệ tử của HT Hải Thiệu-chùa Từ Hiếu, trụ trì 
chùa Diệu Nghiêm được 7 năm, sau đó trụ trì chùa Từ Hiếu, ngài 
được thỉnh làm tôn chứng nhiều giới đàn tại Huế, nguyên quán 
Thanh Hóa, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiển 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Chơn Thiệt (1906 -1972), Hòa thượng, xuất gia năm 1920 
với HT Tịnh Khiết-chùa Tường Vân Huế, pháp danh Tâm Minh, 
pháp tự Chơn Thiệt, là trưởng tử của HT Tịnh Khiết. ngài được HT 
cử làm Tri sự tổ đình cho đến khi mãn báo thân, nguyên quán trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Quảng Thiệt, Cư sĩ, thế danh Nguyễn Thái Hạo, sinh 1946, 
nguyên cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên BTS 
GHPGVN, Trưởng Ban Văn hóa, Chủ Hội KHLSPG tỉnh Bạc 
Liêu, sinh quán Ba Tri, Bến Tre, trú quán Bạc Liêu. 

- Thích Đức Thiệu (1911 -1993), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, đệ tử HT Trí Thủ-chùa Báo Quốc, pháp danh Nguyên 
Minh, pháp tự Đức Thiệu, pháp hiệu Hải Ấn, thế danh Bùi Xuân 
Quang. Năm 1951, ngài được cử trụ trì chùa Viên Giác-Cầu Đắt- 


477 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Lâm Đồng. Năm 1954, hội PG Trung phần bổ nhiệm trụ trì chùa 
Khải Đoan-Ban Mê Thuột. Năm 1957, là Chánh đại diện PG tỉnh 
Pleiku và trụ trì chùa Bửu Thắng. Năm 1958, ngài khai sơn chùa 
Bửu Minh và Bửu Tịnh. Năm 1964, ngài làm Chánh đại diện PG 
tỉnh Kon Tum. Từ năm 1967, ngài về TP Đà Lạt hành đạo đến năm 
1988 nhận ngôi chùa Liên Trì và trụ trì tại đây đến cuối đời, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đà Lạt Lâm Đồng - theo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


Tho 


- Như Mật Bửu Thọ (1893 -1972), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 38, thế danh Nguyễn Thế Mật, xuất gia năm 1906 với HT 
Hoằng Ân Minh Khiêm- chùa Tây An cổ tự- Châu Đốc, pháp danh 
Như Mật, pháp hiệu Bửu Thọ. Năm 1910, ngài thọ đại giới tại giới 
đàn chùa Phước Sơn- Mõ Cày- Bến Tre, do HT Niệm Nghĩa làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1914, ngài kế thế trụ trì chùa Tây An cổ 
tự. Năm 1931, ngài hiến cúng một số ngân khoản lớn ủng hộ HT 
Khánh Hòa thành lập hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học, làm kinh 
phí xuất bản ứạp chí Từ B¡ Âm. Năm 1934, ngài thể theo nguyện 
vọng chư tôn đức, tiếp tục ủng hộ tài lực cho hội Lưỡng Xuyên 
Phật học mở trường đào tạo Tăng tài. Ngài có hạnh nguyện hễ nơi 
nào cất chùa trùng tu, ngài đều phát tâm ủng hộ công đức. Ngài có 
công lớn trong việc trùng tu chùa Tây An với kiến trúc Ấn Hồi độc 
đáo bằng vật liệu bền vững khác với truyền thống xưa nay. Ngài xả 
báo thân ngày 21 tháng I1 năm Tân Hợi (08-12-1972) thọ 79 năm, 
59 hạ lạp, nguyên quán trú quán Châu Đốc- An Giang - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


-Thích Hoằng Thọ ( ? - ? ), Hòa thượng, pháp danh Chơn Phước, 


478 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


pháp tự Đạo Bích, pháp hiệu Hoằng Thọ, đời 40 tông Lâm Tế, thế 
hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê Viết Nghiêm 
sinh quán tại làng Phú Triêm, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia đắc pháp với tổ Vĩnh Gia tại tổ 
đình Phước Lâm. Năm Giáp Tý (1924), ngài được cử làm Tri sự tổ 
đình Phước Lâm. Từ khoảng năm 1925 đến 1929, ngài sang 
Campuchia khai sơn chùa Thanh Quang tại Thủ đô Phnompênh. 
Không rõ ngài tịch năm nào và chùa Thanh Quang đã bị san bằng 
trong thời kỳ Khmer đỏ. Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán 
Campucha - /heo Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Tiến sĩ, tục danh Trần Văn Quý, sinh 
năm 1968, ấu niên xuất gia với Trưởng lão HT Thích Nhật Thiện, 
tổ đình Hội Phước- Nha Mân- Y chỉ thiền sư Thích Vĩnh Đạt- chùa 
Phước Hưng- Sa Đéc, trụ trì chùa Định Hương- quận I2- Tp. 
HCM, Phó Tổng Thư ký 2 viện Nghiên cứu PHVN tại thành phố 
Hồ Chí Minh, Ủy viên ban thường trực Phật giáo Quốc tế, giảng 
viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Sóc Sơn- 
Hà Nội và các trường Cao đẳng Phật học. Các bài viết đăng trên 
báo điện tử: Hình tượng phối ngẫu trong Kim Cang Thừa; Tâm 
sinh muôn pháp sinh; Thế nào là ngụy tạo Kinh Điển; Triết học Bà 
La môn (BRAHMANISM) ; Bát Kinh Pháp Chướng Ngại Hay Căn 
Bệnh Thời Đại ; Vài nhận định về sự bình đẳng trong Phát giáo ; 
Tháp Đại Giác là di sản của thể giới ; Đừng vì màu da hay khác 
đạo.... nguyên quán Đồng Tháp, trú quán Tp. HCM - /heo Thích 
Ván Phong 


- Thích Như Thọ (1954 -2014), Hòa thượng, pháp danh Như Thọ, 
pháp tự Giải Thảo, pháp hiệu Bửu Lâm, đời 41 tông Lâm Tế, thế 
hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Hòa thượng thế danh Huỳnh Mai, 
sinh năm Giáp Ngọ (1954) tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, 
Quảng Nam. Hòa thượng xuất gia với Hòa thượng Thích Đồng 
Phước tại tổ đình Cổ Lâm- Đại Lộc vào năm 1966. Sau khi bổn sư 
viên tịch, vào năm 1971, ngài vào Sài Gòn y chỉ với Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm và nhập chúng tu học tại chùa Bửu Đàả- quận 10. 
Tăng sinh PHV Huệ Nghiêm, PHV chùa Huỳnh Kim, Gò Vấp niên 


479 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


khóa (1971-1975). Ngài được Tăng ni tín nhiệm cử giữ các chức 
vụ: Thư ký BTS Phật giáo Quận 10, Chánh đại diện PG Quận 10 
các nhiệm kỳ IV, V, VI. Ủy viên MTTQVN Quận 10. Năm 1996, 
ngài kế nghiệp HT Như Từ trụ trì chùa Bửu Đà và tiếp tục trùng tu 
chùa đang còn dở dang. Năm 1999, tiếp tục xây dựng nhà Tăng để 
Tăng sinh có nơi trú ngụ tham học. Năm 2011, ngài về quê tiến 
hành đại trùng tu chùa Cổ Lâm và hoàn thành vào tháng Giêng 
năm 2014. Sứ mệnh trùng tu 2 ngôi Phạm Vũ đã hoàn mãn, Hòa 
thượng viên tịch vào ngày mông 1 tháng 9 năm Giáp Ngọ (2014), 
hưởng thọ 61 tuổi. Kim quan quàng tại chùa Bửu Đà, sau đó đưa 
về nhập tháp tại tổ đình Cổ Lâm- Đại Lộc. Ngài nguyên quán 
Quảng Nam, trú quán TP. Hồ Chí Minh - /heo Thích Như Tịnh sưu 
khảo 


- Thích Tâm Thọ (1938 -2015), Hòa thượng, thế danh Lê Bá 
Nhẫn, xuất gia với HT Bửu Ngươn- chùa sắc tứ Thập Phương- 
Rạch Giá, pháp danh Tâm Thọ, pháp tự Nhựt Hậu, pháp húy 
Nhuận Vân. Năm 1960, ngài lên Sài Gòn trú tại chùa Hưng Thạnh- 
Hàng Xanh. Năm 1961, thọ đại giới tại Sóc Trăng do HT Thiện 
Hòa làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1964-1968, là học tăng Phật 
học viện Huệ Nghiêm và học phân khoa Phật học tại đại học Vạn 
Hạnh- Sài Gòn. Năm 1979, định cư Hoa Kỳ, và kế tục Hòa thượng 
Thích Thanh Đạm trụ trì chùa Giác Hoàng- Hoa Kỳ và khai sơn 
một số chùa vùng bắc Calorina như Giác Lâm, Bồ Đề, Pháp 
Hoa...Ngài còn là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVN 
Trên Thế Giới, phụ trách GĐPT Thiện Sinh, ngài thọ 77 năm, 54 
hạ lạp, nguyên quán Rạch Giá, trú quán Hoa Kỳ. 


- Nguyễn Văn Thọ ( ? -? ), Cư sĩ, nhà giáo, trí thức PG, Năm 
1934, khi hội Lưỡng Xuyên Phật học thành lập, ông tham gia dạy 
môn Việt văn cho PHĐ. Năm 1936, ông và ông Nguyễn Văn 
Trọng được hội Lưỡng Xuyên cử ra Huế quan sát tình hình Phật sự 
của hội An Nam Phát học. Hai ông đã tham mưu cho hội Lưỡng 
Xuyên gởi Tăng sinh ra Huế học. Năm 1951, ông tham gia Ban 


480 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Quản trị hội Phật học Nam Việt từ khi mới thành lập. Năm 1954, 
đại hội thường niên HPHNV, ông được bầu làm Hội trưởng nhiệm 
kỳ II, thay thế Bs Nguyễn Văn Khỏe là Hội trưởng nhiệm kỳ đầu 
tiên. Ông là cha của Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành và là ông nội của 
ông Nguyễn Thiện Nhân. Năm 1955, ông xuất gia, pháp hiệu 
Thích Trường Lạc, nguyên quán Cảng Long- Trà Vĩnh, trú quán 
Sài Gòn, Cần Thơ - ¿eo Kỷ yếu HPHNV 


- Ấn Nghiêm Phổ Thoại (1875 -1954), Hòa thượng, Trưởng lão, 
pháp danh Ấn Nghiêm, pháp tự Tổ Thân, pháp hiệu Phổ Thoại, đời 
39 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Nguyễn Văn Thọ, sinh năm Ất Hợi (1875) tại làng Kim 
Bồng, xã Cầm Kim, Hội An. Xuất Ø1a VỚI thiền sư Chương Đạo 
Quảng Viên tại tổ đình Chúc Thánh. Thọ Đại giới năm 1893 tại 
chùa Chúc Thánh, cầu pháp với tổ Vĩnh Gia nên có đạo hiệu Phổ 
Thoại. Năm Kỷ Dậu (1909), khai sơn chùa Long Tuyền tại phường 
Thanh Hà, Hội An. Năm Tân Dậu (1921), ngài thành lập tổ chức 
Bản Tỉnh Chư Sơn Hội nhằm mục đích chấn chỉnh Tăng đô. Ngài 
có công trùng kiến chùa Kim Bửu và chùa Hội Nguyên tại quê 
hương Kim Bồng. Ngài được cung thỉnh làm Tôn chứng giới đàn 
Từ Vân, Đà Nẵng (1928) và Giáo thọ giới đàn Tịnh Quang, Quảng 
Trị (1935). Ngài giới luật tính nghiêm, chuyên trì kinh Phạm 
Võng. Ngài viên tịch ngày mồng 9 tháng 4 năm Giáp Ngọ (1954) 
với những điềm kiết tường của một bậc Long tượng thiền môn. 
Bảo tháp lập tại tổ đình Long Tuyền, đệ tử có những vị tiêu biểu 
như: Chơn Chuyên Long Tường; Chơn Giác Long Hải; Chơn Phát 
Long Tôn; Chơn Ngọc Long Trí; Chơn Điền Đạo Phước... Nguyên 
quán trú quán Quảng Nam - /heo Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Nữ Chơn Thông (1924 -1990), Ni trưởng, xuất gia với Sư 
bà Hướng Đạo-chùa Diệu Viên, pháp danh Tâm Huyền, pháp hiệu 
Chơn Thông. Năm 1959, Ni trưởng lập bệnh xá để giúp đỡ bà con 
nghèo quanh vùng vả đảo tạo một số sư cô làm việc tại bệnh viện 
Huế. Năm 1963, Ni trưởng mở trường Sơ học Diệu Viên để hướng 


461 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dẫn con em Phật tử vừa biết chữ vừa học Phật pháp. Năm 1968, ÑI 
trưởng lập Nhà Dưỡng Lão giúp người già yếu neo đơn do chiến 
tranh để lại. Năm 1970, làm giám đốc Cô nhi viện Tây Lộc trong 
thời gian 4 năm và nuôi dưỡng hơn 200 em cô nhi. Năm 1987, mặc 
dù tuổi già sức yếu, nhưng Ni trưởng cho các sư cô đi học để mở 
Tuệ Tĩnh Đường tại chùa Diệu Viên, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Trừng Lực-Diệu Thông ( ? -? ) Hòa thượng, có công cải tạo am 
Bà Đồng thành chùa Phước Lưu, chùa trở thành trung tâm PG ứng 
phú đạo tràng to lớn của vùng Trảng Bàng-Tây Ninh - /heo Biên 
niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Hòa Thông ( ? -1916) Đại sư, có tính chất hào kiệt dũng 
khí, sư trụ trì chùa Phước Tường-Thủ Đức, tham gia Thiên Địa Hội 
kháng Pháp, nên bị bắt tù đày và hy sinh. Từ đó, chùa Phước 
Tường trở nên hoang phế, suy sụp. Mãi đến 5-6 năm sau, bổn đạo 
mới thỉnh được Hòa thượng Thích Pháp Ấn về đây trụ trì, chưa rõ 
nguyên quán trú quán của Sư. 


- Thích Hoàn Thông (1917 -1977), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Minh Có, xuất gia với HT Niệm Hưng Đắc Ngộ- chùa Hội Thắng, 
Cầu Kè- Trà Vinh, pháp danh Huệ Đạt. Sau ngài thọ học và cầu 
pháp với HT Khánh Anh tại PHĐ gia giáo chùa Long An- Trà Ôn, 
được pháp hiệu là Hoàn Thông. Năm 1935, ngài là học tăng Phật 
học đường Lưỡng Xuyên. Năm 1943, ngài kế thế trụ trì chùa Hội 
Thắng. Năm 1945, ngài làm Phó hội trưởng Liên đoàn PG Cứu 
quốc tỉnh Vĩnh Trà, thời gia này, ngài được phân công trụ trì thêm 
hai chùa Phước Tường và Vạn Hòa- Cầu Kè- Trà Vinh. Năm 1964, 
ngài là Chánh đại diện tỉnh hội PG Trà Vĩnh GHPGVNTN. Năm 
1968, ngài giữ chức Giám viện PHV Khánh Hòa (Phước Hòa cũ). 
Ngài viên tịch tại chùa Hội Thắng ngày 9 tháng 3 năm Đinh Ty 
(1977), thọ 61 tuổi, 40 hạ lạp, nguyên quán trú quán Cầu Kè Trà 
Vinh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 


482 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Hoằng Thông (1902 -1988), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
đời 45, thế danh Phạm Ngọc Thạch, xuất gia năm 1914 với HT 
Quảng Ân- chùa Linh Phước- Mỹ Tho, pháp danh Quảng Châu. 
Năm 1925, ngài đến cầu pháp với HT Thanh Ân- chùa Từ Ân, 
được pháp hiệu Hoằng Thông. Năm 1927, ngài được cử trụ trì và 
trùng hưng chùa Long Hội. Năm 1941, ngài ra kinh đô được gặp 
Từ Cung Thái Hậu và vua Bảo Đại, được vua phê chuẩn đơn xin 
thành chùa Sốc #ứ Long Hội Tự. Năm 1964, ngài là Tăng giám 
Giáo hội Lục Hỏa Tăng tỉnh Định Tường. Năm 1974, ngài là Tăng 
trưởng Giáo hội Lục Hòa Tăng tỉnh Định Tường. Năm 1981, ngài 
được thỉnh làm Thành viên HĐCM GHPGVN, ngài xả báo thân 
vào Rằm tháng 7 năm Mậu Thìn (1988) thọ 86 năm, 66 hạ lạp, 
ngài nguyên quán trú quán Cai Lậy-Tiền Giang - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Huệ Thông, Hòa thượng, sinh năm 1960, thế danh Trần 
Minh Quang, xuất gia với HT Thích Huệ Thành- chùa Long Thiền- 
Đồng Nai, trụ trì tổ đình Hội Khánh- Thủ Dầu Một, Ủy viên 
Thường trực HĐTS GHPGVN kiêm Ủy viên thư ký VP II TW 
GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương kiêm Trưởng 
ban Tăng sự PG tỉnh Bình Dương. Tác phẩm: Đức Phật và con 
đường Tuệ giác (NXB Văn hóa Sài Gòn 2010) ; Giáo dục và 
Hoằng pháp ; Mẹ từ Suối nguôn đến Chân trời Giác ngộ ; Chân 
Hạnh phúc chỉ có từ Chánh niệm ; Lịch sử Phật giáo Bình Dương ; 
Sơ lược lịch sử GHPG Cổ truyền Lục hòa tăng VN (bản thảo)... HT 
Thích Huệ Thông đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động hạng ba (năm 2006), Huân chương Đại đoàn kết 
dân tộc (năm 2012), 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy 
hiệu Chiến sĩ Trường Sa và nhiều huy chương, bằng tuyên dương 
công đức, bằng khen các cấp - nguyên quán trú quán Bình Dương. 
- theo Thích Vân Phong biên khảo 


- Tổ Khánh Thông (1870 -1953), Hòa thượng, vị tiền bối: "Tận 
lực lo giáo dục đào tạo tăng tài và hợp tác với đồng môn huynh đệ 
là Thiên sư Như Trí hiệu Khánh Hòa trong việc khởi xướng phong 
trào chắn hưng Phật giáo Việt Nam vào đâu thế kỷ XX.... được tôn 


483 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


vinh Bầu vú sữa miễn Nam nước Việt", thễ danh Hoàng Hữu Đạo. 
Năm 1897, xuất gia với HT Chấn Bửu- chùa Long Khánh- xã Bình 
Tây, được pháp danh Nguyên Nhơn, sau cầu pháp với tổ Hải 
Lương-Chánh Tâm- chùa Kim Cang, được pháp danh Như Tín, 
pháp hiệu Khánh Thông. Năm 1907, ngài về làng An Thủy khai 
sơn chùa Bửu Sơn. Từ những thập niên 1921-1944, liên tục trong 
các Đại giới đản tại Bồn tự và các sơn môn khác, ngài được cung 
thỉnh đương vi Đàn đầu Hòa thượng và Tuyên Luật sư, Yết Ma A 
Xà Lê sư... Ngài cùng ngài Khánh Hòa khởi nguyên phong trào 
chấn hưng PG miền Nam giai đoạn 1930-1945, nguyên quán 
Giồng Trôm, trú quán Ba Tri-Bến Tre - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập l 


- Minh Thông, Cư sĩ, NNC Sử PG, dịch giả, Giáo viên Hán văn, 
sinh năm 1957, thế danh Trương Văn Minh, nguyên tu sĩ PG đệ tử 
của HT Thiện Hòa-chùa Ấn Quang, tốt nghiệp Học viện PGVN 
khóa I, giảng viên trường Trung cấp Phật học Tiền Giang và Long 
An, giáo viên Trung tâm nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm Huệ 
Quang, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, tác phẩm: 
Già Sư Địa Luận ; Thập Thiện, Làm thế nào cứu vãn Văn hóa xã 
hội, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Tiền Giang. 


- Thích Phước Thông (1866 -195T), Hòa thượng, Trưởng Lão, 
pháp danh Chơn Đỉnh, pháp tự Đạo Đạt, pháp hiệu Phước Thông, 
đời thứ 40 tông Lâm Té, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài 
thế danh Lê Hữu Đạt, sinh năm Bính Dần (1866) tại làng Lệ Sơn, 
huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc Hòa Vang, Đà 
Nẵng). Ngài xuất gia với thiền sư Ấn Thanh Chí Thành tại chùa 
Linh Ứng. Năm Đinh Hợi (1887), ngài về khai sơn chùa Phước 
Thiện tại quê nhà. Năm Canh Dần (1890), ngài xây dựng 7zm Tôn 
đường đề làm nơi nhập thất tham thiền. Năm Ất Mùi (1895), ngài 
được triều đình bố nhiệm làm trụ trì chùa Tam Thai. Năm Đinh 
Dậu (1897), vua Thành Thái ban cho ngài hai chiếc "7n thọ ngân 
tiền” để tưởng thưởng công đức tu hành cũng như đạo hạnh của 


484 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài. Năm Bính Ngọ (1906), sau II năm trụ trì chùa Tam Thai, vì 
bệnh duyên nên ngài từ chức trụ trì chùa Tam Thai và trở về 7zn 
Tôn đường đề tịnh dưỡng tu tập. Năm Mậu Thìn (1928), ngài được 
cung thỉnh là Yết ma A-xà-lê tại giới đàn chùa Từ Vân- Đà Nẵng. 
Ngày 21 tháng 2 năm Tân Mão (1951), ngài viên tịch thọ 86 tuổi. 
Bảo tháp của ngài được lập bên cạnh tháp thiền sư Phước Trí tại 
khu vực Thủy sơn. Đệ tử của ngài rất nhiều, tiêu biểu nhất là thiền 
sư Như Điền Huệ Chấn: trụ trì của Hưng Long- Quận 10, Sài Gòn; 
Như Hoàn Huệ Tràng: trụ trì chùa Tam Tôn... nguyên quán trú 
quán Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Toàn Nhâm Quán Thông (1798 -18§3), Hòa thượng, tổ sư. 
pháp danh Toàn Nhâm, pháp tự Vi Ý, pháp hiệu Quán Thông, đời 
thứ 37 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 4 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Nguyễn Văn Định, sinh năm Mậu Ngọ (1798) tại thôn Thanh 
Liêm, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Xuất gia từ nhỏ tại chùa 
Phước Lâm- Hội An với tổ Pháp Kiêm Minh Giác. Sau đó, ngài 
vào tham học tại tổ đình Thập Tháp- Bình Định. Năm 1830, ngài 
về kế nghiệp trụ trì tổ đình Phước Lâm và sau đó kiêm trụ trì tổ 
đình Chúc Thánh. Các năm Ất Mùi (1845) và Kỷ Dậu (1849) ngài 
khuyến mộ trùng tu tổ đình Chúc Thánh. Ngài mở giới đàn và làm 
Đường đầu truyền giới tại chùa Chúc Thánh vào năm Đinh Mùi 
(1847). Ngài về quê hương Bình Định kiến lập chùa Báo Ân (chùa 
này nay không còn). Ngài viên tịch vào ngày mồng 2 tháng 3 năm 
Quý Mùi (1883), thọ 86 tuổi. Đệ tử nối pháp của ngài hành đạo 
khắp các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định....nguyên quán 
Bình Định, trú quán Quảng Nam - (heo Thích Nhự Tịnh sưu khảo 


- Thích Tâm Thông (1916 -1999), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Tiến, xuất gia với tổ Bảo Giám-chùa Lý Nhân, được pháp 
danh Tâm Thông, pháp hiệu Minh Kính. Năm 1942, ngài dược vào 
Huế học tại PHĐ Báo Quốc cùng với chư tăng 3 miền. Năm 1946, 
ngài về chùa Lam Cầu làm Thư ký hội PG Cứu quốc huyện Lý 
Nhân. Năm 1951, ngài làm Giám viện chùa Vọng Cung-TP Nam 


485 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Định và sau đó trụ trì tại đây cho đến cuối đời. Trước năm 1975, 
ngài là Ủy viên Thường trực BTS hội Phật giáo Tì hồng nhất Việt 
Nam. Năm 1981-1987, ngài là Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN. 
Năm 1997, ngài được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN, ngài xả báo thân vào Rằm 
tháng 7 năm Kỷ Mão (25-08-1999) thọ 84 năm, 60 hạ lạp, bảo tháp 
lập tại chùa Vọng Cung, nguyên quán trú quán Nam Định - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thiện Thông (1943 -2000), Thượng tọa, trụ trì chùa Tòng 
Lâm Vạn Đức, sau về Phước Thái Đồng Nai, rồi chùa Pháp 
Hưng,Tân Phước-Đồng Nai. Trong thời gian nhập thất 3 năm, 
Thầy đã phiên dịch và chú giải rất nhiều kinh sách, là Giáo thọ 
trường Trung cấp Phật học Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy 
được Phật tử cung thỉnh về trụ trì chùa Phước Quang, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2000, Thầy sang 
Đức an cư tại chùa Viên Giác và viên tịch tại đây, nguyên quán 
Bình Thuận, trú quán Bà Rịa Vũng Tàu. 


- Thích Thiện Thông (1913 -2001), Hòa thượng, xuất gia năm 
1947 với Sư cụ Hải Tràng- viện chủ chùa Phổ Quang- Phú Nhuận, 
pháp hiệu Thiện Thông. Năm 1950, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Thanh Trước- Gò Công do bốn sư làm Đàn đầu truyền giới. 
Sau khi thọ giới, ngài xin phép đến thọ học Mật pháp với HT chùa 
Kỳ Quang- Phú Nhuận. Năm 1962, ngài giúp bổn sư mở PHV Phổ 
Quang, năm 1969 đổi là PHV Hải Tràng, ngài giữ chức Giám viện 
PHV này. Năm 1970, ngài khởi công trùng tu chủa Phố Quang và 
xây bảo tháp 7 tầng. Ngoài ra, ngài còn xây dựng và trùng tu: chùa 
Phước An ở Tân Lập; Phố Minh ở Long Khánh; Phố Ứng ở Ban 
Mê Thuột; Vạn Phước ở Chợ Lách; An Lạc ở Đơn Dương; Kim 
Quang ở Hóc Môn. Năm 1993, ngài được cung thỉnh làm Tôn 
chứng ở giới đàn Thiện Hòa- chùa Ấn Quang (1993), và Đàn đầu 
Hòa thượng ở giới đàn tỉnh Bến Tre. Ngài còn đảm trách các chức 
vụ: Phó đại diện GHPGVNTTN tỉnh Gia Định; Ủy viên ban Liên lạc 


486 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PG Yêu nước TP Hồ Chí Minh; Trưởng ban Liên lạc PG Yêu nước 
quận Phú Nhuận; Ủy viên BTS Thành hội PG TP Hồ Chí Minh; 
Chứng minh Ban đại diện PG quận Phú Nhuận; Thành viên Hội 
đồng Chưng minh GHPGVN. Ngài xả báo thân nga2i mồng 9 
tháng 4 năm Tân Ty (31-05-2001) thọ 88 năm, Š[I hạ lạp, nguyên 
quán Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 3 


- Thích Thiện Thông (1927 -2007), Hòa thượng, thế danh Hồ Tắn 
Phát, xuất gia năm 1937 với HT Bửu Phước- chùa Phước Ân- rạch 
Cái Bường, được pháp danh Nhật Chí. Nguyên Ủy viên Thường 
trực BTS tỉnh hội PG Đồng Tháp, Chánh đại diện PG huyện Lấp 
Vò (nhiệm kỳ 1993-2007), UV UBMTTQ huyện Lấp Vò, Thư ký 
Ban đại diện PG huyện Thạnh Hưng (tên cũ Lấp Vò, từ 1983- 
1993), trụ trì đại trùng tu Thiên Phước Cổ Tự, Năm 1945, toàn 
quốc kháng chiến, ngài cùng các huynh đệ xếp ca sa khoát chiến 
bào lên đường theo cách mạng. Năm 1975, ngài trở về địa phương 
công tác. Đến khi hưu trí năm 1983, ngài tái xuất gia với HT Thích 
Vĩnh Đạt, được ban pháp hiệu Thiện Thông nối pháp mạch dòng 
Thiền Lâm Tế chánh tông đời thứ 4l, và được cử làm Thư ký 
trường Hạ tô đình Phước Ân. Năm 1983-1993, ngài được cử làm 
Thư ký Ban đại diện PG huyện Thạnh Hưng (Lấp Vò+Lai Vung). 
Năm 1988, ngài được bố nhiệm trụ trì tổ đình Thiên Phước Cổ Tự- 
Lấp Vò- Đồng Tháp. Năm 2004, ngài vận động chính quyền giao 
trả lại chùa Vạn Linh Cổ Tự và ngài cử đệ tử là Thích Lệ Phú về 
đây trụ trì. Ngài xả báo thân ngày 28 tháng 2 năm Định Hợi (16- 
04-2007) thọ 80 xuân, 24 hạ lạp, tháp lập bên cạnh tháp tổ Minh 
Thông Hải Huệ- chùa Thiên Phước Cổ Tự, nguyên quán trú quán 
Lấp Vò- Đồng Tháp - £heo Thích Vân Phong sưu khảo 


- Thích Trí Thông, Hòa thượng, sinh năm 1950, đệ tử HT Thiện 
Tín-chùa Phật Quang-Bến Tre. Năm 1982 sau khi GHPGVN thành 
lập, ngài được bầu làm Phó BTS PG tỉnh Bến Tre kiêm Trưởng 
ban Hoằng pháp của tỉnh suốt 2 nhiệm kỳ. Ngài trụ trì chùa Hội 


487 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Phước-Bến Tre, sau khi nghỉ công tác Giáo hội, ngài tham gia làm 
từ thiện trong hội 7T B¡ Quan Tì hế Âm „ chi hội Bến Tre, nguyên 
quán Quảng Ngãi, trú quán Bến Tre. 


- Thích Từ Thông, Hòa thượng, Pháp sư, dịch giả, pháp hiệu là 
Như Huyễn thiển sư, ngài là giảng sư nỗi tiếng về các bộ Kinh Đại 
thừa Liễu nghĩa, Duy Thức học. Sau năm 1975, tham gia Ban Liên 
lạc PG Yêu nước TP Hồ Chí Minh, Sau khi GHPGVN thành lập 
năm 1981, HT làm Phó BTS THPH TP Hồ Chí Minh kiêm Ủy viên 
Giáo dục Tăng ni Thành hội PG, Hiệu trưởng trường Cơ bản Phật 
học TP Hồ Chí Minh tại chùa Vĩnh Nghiêm. Sau trường đời về 
chùa Thiên Minh-quận 9, HT làm Hiệu trưởng trường Cao frung 
cấp Phật học TP. Hồ Chí Minh, tác phẩm: Chứng Đạo Ca Trực Chỉ 
Đề Cương ; Kinh Như Lai Viên Giác trực chỉ đề cương ; Thủ Lăng 
Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương (sách LII,H]) ; Duy Ma cật Kinh 
Sở thuyết trực chỉ đề cương ; Bát Nhã Ba la mật kinh ; Duy Thức 
yếu luận ; Pháp Hoa Thâm nghĩa đề cương... nguyên quán Trà 
Vinh, trú quán TP Hỗ Chí Minh. 


- Thích Viên Thông (1922 -2009), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 45, pháp danh Quảng Thuận, thế danh Đào Văn 
Trương, đệ tử HT Thích Bửu Quang, ngài là trụ trì đời thứ 6 chùa 
Khánh Quới-Cai Lậy-Tiền Giang, nguyên quán trú quán Tiền 
Giang. 


- Thích Nữ Viên Thông (1813 -18§8§9), Ni trưởng, là con gái quý 
tộc dòng dõi Kiến An Vương, xuất gia với HT Huệ Cảnh-chùa 
Tường Vân và về ở chùa Đông Thiền trong hoàng cung. Nghe 
tiếng Ni trưởng là người thủ tiết thờ chồng, giữ gìn phạm hạnh khi 
xuất gia, năm 1887 Ni trưởng được vua Đồng Khánh phong bảng 
"Tiết hạnh khả phong", nguyên quán trú quán Thuận Hóa - /heo 
Hàm Long Sơn Chí của Nhự Nhự đạo nhân biện soạn 


- Thích Thiện Thống, sinh năm 1962, Thượng tọa, thế danh 
Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó 


488 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thư ký kiêm Chánh văn phòng II TW GHPGVN, nguyên quán An 
Giang, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


Thơ 


- Hoàng Thị Thơ, Phó Giáo sư tiễn sĩ Triết học, viện Triết học - 
Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, sinh năm 1956, thành 
viên Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Viện Nam văn phòng miền 
Bắc. Tác phẩm: Lịch sử tư tưởng Tì hiển từ Vệ Đà Ấn Độ tới Thiển 
tông Trung Quốc (2005), nguyên quán Nghệ An, trú quán Hà Nội. 


- Huệ Hải Bốn Thới (1910 -1981), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 40, xuất gia năm 1910 với HT Như Bổn Khánh 
Đức- chùa Phước Thạnh- Cái Bè, được pháp danh Hồng Tường, 
pháp tự Huệ Hải, pháp hiệu Bồn Thới. Năm 1930, ngài thọ Tam 
đàn cụ túc tại giới đàn chùa Liên Trì- Cái Bè do HT Từ Văn- chùa 
Hội Khánh- Bình Dương làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài 
được bồn sư cho theo học trường gia giáo chùa Vạn An- Sa Đéc do 
HT Chánh Thành giảng dạy. Năm 1933-1954, ngài là thành viên 
đắc lực trong phong trào chắn hưng PG do Sư chú của ngài là HT 
Như Trí Khánh Hòa khởi xướng. Năm 1954, ngài bắt đầu thực 
hành hạnh du tăng hoằng hóa khắp nơi ở những vùng xa xôi hẻo 
lánh. Năm 1975, ngài hành hóa sang vùng Đông Nam bộ, cuối 
cùng, hợp duyên ngài dừng chân trụ lại chùa Thiền Quang- Suối 
Nghệ (Phước Tuy cũ) và xả báo thân ngày 25-07-1981, thọ 75 
năm, 50 hạ lạp, nguyên quán Tiền Giang, trú quán Bà Rịa Vũng 
Tàu - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


489 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thu 


- Ngô Mạnh Thu (1938 -2004), Cư sĩ, nhạc sĩ, huynh trưởng 
GĐPT, ông còn có các bút danh 7rân Thái Mưu khi viết hòa âm, 
Thùy Trân khi viết tình ca, Trần Tú khi viết nhạc thanh niên và 
quê hương, 7 ân Tâm Hòa khi viết nhạc Phật giáo. Năm 1961, ông 
đỗ thủ khoa nhạc viện Quốc gia âm nhạc Sải Gòn, là đệ tử HT 
Thích Tâm Giác, pháp danh là Tâm Hòa, Ủy viên văn nghệ Ban 
hướng dẫn GĐPT Vĩnh Nghiêm, trước 1975 ông hoạt động trong 
phong trào Du ca Việt Nam. Năm 1994, ông định cư Hoa Kỳ, làm 
trưởng ban Ái hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm hải ngoại. Ông sáng tác 
trên đưới 100 ca khúc, các tác phẩm: 4 Chào Ba- 4 Chào Má ; - 
Bãi Hoang (thơ Nguyễn Ngọc Thạch) ; - Buổi Sáng Nghe Chim 
Hót ; - Câu hát Này ; - Dìu Nhau ; - Dòng Sông Trăng : - Định 
Tiên Hoàng ; - Giác Chiêu ; - Hai Bà Trưng ; - Hoài Niệm (thơ 
Hồng Khương) ; - /#ướng về bờ giác ; - Kết dây thân tình ; - Lạc 
Vùng Ăn Năn ; - Nhớ Mãi ; - Nước Việt Nam ; - Qua Mẹ lặng : - 
Quê Hương Ta Đó ; - Ngô Quyên ; - Hành khúc Phật giáo Việt 
Nam; - Thoảng cánh mây trời; ; - Tiếng Ca Hải Vân ; - Tiếng Ca 
Vàm Cỏ ; - Tuổi 13; - Từ Một Cơn Mơ ; - Vui Ä Vui , nguyên 
quán Hà Đông, trú quán Hoa Kỳ. 


- Thích Trí Thủ (1909 -1984), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43. Năm 1926, xuất gia với HT Viên Thành- chùa Tra 
Am- Huế, pháp danh Tâm Như, pháp tự Đạo Giám, pháp hiệu Trí 
Thủ, thế danh Nguyễn Văn Kính. Năm 1932, học Tăng PHĐ Trúc 
Lâm. Năm 1934, ngài làm giảng sư hội 4n Nam Phật học tỉnh 
Thừa Thiên và lớp Trung Đẳng Phật học chùa Tây Thiên, lớp Sơ 
đăng Phật học chùa Báo Quốc. Năm 1938, ngài trụ trì chùa Ba La 
Mật- Huế. Đến năm 1939, Ni trường chùa Từ Đàm được thành lập, 
ngài được cử đặc trách đào tạo Ni chúng. Năm 1942, ngải được 
Giáo hội Tăng già Thừa Thiên bổ nhiệm trụ trì chùa Báo Quốc. 
Năm 1944, ngài làm trụ trì kiêm Giám viện trường Phật học chùa 
Linh Quang- Huế. Cuối năm 1947, ngài được giao tổ chức lại PHĐ 


490 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Trung Việt tại chùa Báo Quốc và ngài làm Giám viện. 1951, ngài 
làm là Hội trưởng hội Việt Nam Phật học- Huế. Năm 1956, ngài 
làm Giám viện PHV Nha Trang- chùa Hải Đức. Năm 1960, ngải 
khai sơn tu viện Quảng Hương Già Lam- Gò Vấp. Năm 1964, sau 
pháp nạn PG, GHPGVNTN thành lập và viện Cao đẳng Phật học 
ra đời, ngài được cử làm Viện trưởng. Thời gian này, ngải chủ 
trương xuất bản tập san Tin Phát, Bát Nhã để hỗ trợ công tác 
hoằng pháp. Trong Đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất kỳ 5 và kỳ 6, Ngài được giao trách nhiệm hết sức quan trọng 
và nặng nề là Viện trưởng Viện Hóa Đạo để thay thế Hòa thượng 
Thích Thiện Hoa vừa viên tịch ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Tý 
(23.01.973). Đây là giai đoạn khó khăn nhất của đất nước cũng 
như Giáo Hội. Người lãnh đạo lèo lái con thuyền Giáo Hội phải đủ 
nghị lực, can trường và sáng suốt mới đi đúng hướng, đúng đạo 
pháp được. Đến năm 1975, ngài lại phải gánh thêm một trách vụ 
nặng nề nữa, là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống. Năm 1976, 
ngài mở Đại giới đàn Quảng Đức ở chùa Ấn Quang và làm Đàn 
chủ. Sau khi đất nước thông nhất, ngài làm Trưởng ban Vận động 
Thống nhất PG. Năm 1981, GHPGVN ra đời, ngài làm Chủ tịch 
HĐTS TW GHPGVN đến khi viên tịch, tác phẩm: Kinh Phổ Hiển 
; Mẹ hiền Quan Âm ; Kinh Vô Thường ; Kinh A Di Đà ; Pháp môn 
Tịnh độ ; Nghỉ thức Phật đản ; Tư Phân Luật ; Nghi thức truyền 
giới Tại gia và Bỏ tát Thập Thiện ; Luật Tỳ kheo ; Để trở thành 
người Phật tử ; Kinh Bất tăng Bất giảm ; Thường Bất Khinh Bỏ 
tát ; Phát Bồ Đề Tâm ; Thử vạch qui chế đào tạo Tăng tài ; Nghi 
thức tụng niệm hàng ngày của giới Phật tử ; Điều căn bản cho 
người Phật tử mới quy y..., ngài tịch vào năm Giáp Tý ngày mồng 
2 tháng 3 (02-04-1984), nguyên quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập ] 

- Đinh Khắc Thuân, PGS.TS, ông sinh năm 1952, công tác tại 
Viện Nghiên cứu Hán nôm-Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt 
Nam. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: 1. Văn bia chùa Phật thời 
Lý, Nxb Khoa học xã hội, 2011 (Thích Đức Thiện, Đinh Khắc 


491 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thuân (chủ biên), Nguyễn Quốc Tuắn).2. Văn bia thời Mạc, Nxb 
Dương Kinh Hải Phòng, 2010, nguyên quán Hà Nam, trú quán Hà 
Nội. 


- Cao Huy Thuần, Giáo sư, học đại học Luật Sài Gòn năm 1960- 
1965, giảng dạy đại học Huế năm 1962-1964, xuất bản tờ báo Lập 
Trường năm 1964 trước khi qua Pháp du học. Ông bảo vệ luận án 
Tiến sĩ tại Đại học Paris năm 1969 và làm Giám đốc 7¡ rung tâm 
Nghiên cứu về Cộng đồng Châu Âu và giảng dại tại đại học 
Picardie Paris 10, Luận án Ts Quốc Gia Khoa Học Chính Trị Đại 
Học Paris: “Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt 
Nam” (Cao Huy Thuần), tác phẩm: Tượng đế, Thiên nhiên, 
Người, Tôi và Ta (Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo). nxb TP Hồ 
Chí Minh, 2000 ; Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của 
Pháp tại Việt Nam, 1857-1914. nxb Tôn giáo, 2002 ; Từ Đông 
sang Tây (chủ biên). nxb Đà Nẵng, 2005; Tôn giáo và xã hội hiện 
đại. ncb Thuận Hóa/Phương Nam, 2006 ; Nắng và Hoa. nxb Văn 
Hóa Sài Gòn, 2006 ; Thể giới quanh ta. nxb Đà Nẵng, 2007; Thấy 
Phật, nxb Tri Thức 2009 ; K”i tựa gối khi cúi đấu (2011) ; 
Chuyện trò (2012) ; Nhật ký sen trắng (2014) ; Sơi fơ nhện 
(2015). Ông nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Pháp quốc - 
theo trang nhà www.vi.wikipedia.org 


- Trần Phước Thuận, Cư sĩ, sinh năm 1950, pháp danh Lãng 
Nhân, pháp hiệu Tắc Hành. Bổn sư là Trưởng lão HT Trị sự 
Trưởng Thiên Thai Giáo Quán tông, Thích Đạt Hảo. Cử nhân Sư 
phạm Văn, Cao học Dân tộc học, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu. Ủy 
viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu. Phó Hiệu trưởng trường 
Trung cấp Phật học Bạc Liêu (năm 2001 đến nay) kiêm nhiệm Phó 
Ban biên tập trang Thông tin Điện tử Phật giáo Bạc Liêu (năm 
2007 đến nay). Được thỉnh giảng ở nhiều trường Cao đẳng, Đại 
học trong và ngoài tỉnh. Nhiều lần tham dự Hội thảo khoa học, có 
nhiều bài tham luận mang nội dung Phật giáo như: Góp phần tìm 
hiểu về sự hòa nhập giữa Thiên và Tịnh Độ; Đôi điều về Nghi lễ 
Phật giáo; Giáo dục Hán Nôm trong thế kỷ 18 và 19; Tín ngưỡng 


492 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


dân gian của người Khmer; Đặc điểm văn hóa Phật giáo Bạc 
Liêu; Thuật ngữ cổ nhạc thường dùng ở Nam bộ; Quán Âm Phật 
đài Bạc Liêu một công trình văn hóa tâm linh đặc sắc... Được Ø1aO 
phó viết văn bia tưởng niệm Sư bà Giác Hoa (chùa Giác Hoa, tỉnh 
Bạc Liêu).Góp phần thực hiện và tổ chức thành công các cuộc Hội 
thảo mang màu sắc Phật giáo: S% Nguyệt Chiếu và sự nghiệp Nhạc 
lễ cổ truyền; Cuộc nổi dậy của nông dân Ninh Thạnh Lợi; Kỷ niệm 
30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 15 năm hình 
thành phát triển Phật giáo Bạc Liêu. Viết chung và riêng, đã xuất 
bản trên hai mươi đầu sách: 7? hiểu cổ nhạc Bạc Liêu, GHPGVN 
tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ; Đời sống văn hóa và xu hướng phát 
triển của người Khmer Nam bộ; Từ điển địa chí Bạc Liêu...Cô 
nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí: Nghiên cứu Phật học, 
Văn hóa Phật giáo, Vô Ưu, Hán Nôm, Xưa và Nay, Văn hóa cơ sở, 
Nghiên cứu âm nhạc, Văn hóa các dân tộc, Nguồn sáng, Văn Hiến, 
Sân khấu, Chiêu Anh Các, Diễn đàn văn nghệ, Văn nghệ Bạc 
Liêu...Nhiều bằng khen, giải thưởng, bằng tuyên dương, bằng 
công đức...Nguyên quán và trú quán Bạc Liêu - (heo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Trần Quang Thuận, Cư sĩ, giáo sư, NNC sử học PG, sinh năm 
1930, đệ tử HT Thích Đôn Hậu, pháp danh Tâm Đức pháp tự Trí 
Không, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Anh Quốc, trở về nước ông ra làm 
công chức chính phủ với chức Bộ trưởng Bộ Xã hội trong chính 
phủ Sài Gòn. Ông đắc cử nghị sĩ Thượng viện chính quyền Sài 
Gòn. ông biên soạn nhiều tác phẩm về sử PG thế giới. Sau 1975, 
ông định cư ở Hoa Kỳ và làm chủ tịch hội ái hữu PGVN tại Hoa 
Kỳ, Tổng thư ký Hội đồng diều hành Tổng hội PGVN tại Hoa Kỳ, 
tham gia trong Hội đồng điều hành GHPGVNTN hải ngoại, tác 
phẩm: Phát Giáo Nga - 2000, Phật Giáo Mỹ (Tập ]) - 2000, Phật 
Giáo Mỹ (Táp !J) - 2000, Hành Trì Phát Đạo Tại Trung Quốc - 
2003, Phật Giáo Trung Hoa Dưới Thời Mao Trạch Đồng - 2003, 
Phát Giáo Tây Tạng - 2004, Phật Giáo Trung Á - 2004, - Triết 
Học Chính Trị Khổng Giáo - 2004, Phật Giáo Tổng Ouan - 2005, 


493 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Hành Trì Phật Đạo Tại Thái Lan - 2006, Phát Giáo Đại Hàn - 
2006, Thuyết Giảng - Tranh Luận - Điều Hành - 2006, nguyên 
quán Thừa Thiên Huế, trú quán Hoa Kỳ. 


- Nhật Dần Thiện Thuận (1900 -1973), Hòa thượng, dòng Lâm 
Tế Chánh Tông đời 41, thế danh Lê Văn Thuận, xuất gia năm 1914 
với HT Hồng Hưng Thạnh Đạo- chùa Giác Lâm, pháp danh Nhật 
Dần, pháp hiệu Thiện Thuận. Năm 1920, ngài thọ cụ túc giới tại 
trường Kỳ chùa Phú Long- Phú Nhuận. Sau khi thọ giới, ngài tham 
học và cầu pháp với HT Thanh Ẩn- chùa Từ Ân- Phú Lâm, được 
pháp húy Chơn Dần, pháp hiệu Từ Hiền. Năm 1939, ngài trở về 
chùa Giác Lâm và kế thế trụ trì tổ đình Giác Lâm vào năm 1949. 
Năm 1952, ngài lập Trưởng Lục Hỏa của Giáo hội Lục Hòa Tăng, 
lập cơ sở in ấn Phật học Tạp chí. Năm 1962, ngài là thành viên 
Hội đồng Tăng thống Giáo hội PG Cổ Truyễn Việt Nam. Năm 
1972, ngài được cử chức Viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội 
PG Cổ Truyền Việt Nam. Ngài xả báo thân ngày 26 tháng 3 năm 
Quý Sửu (1973) thọ 73 năm, 53 giới lạp, tháp lập nơi khuôn viên 
chùa Giác Lâm, nguyên quán Cần Giuộc-Long An, trú quán Gia 
Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thiện Thuận, Đại đức, giảng sư, sinh năm 1970, trụ trì 
viện Chuyên tu Huệ Quang- Làng Vạn Hạnh- Bà Rịa Vũng Tàu, 
Phó giám đốc Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang-Viện 
NCPHVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Bà 
Rịa Vũng Tàu, Thầy đã biên soạn và phiên dịch trên 20 tác 
phâm,như: Phật Tổ Đạo Ảnh ; Kinh Xuất Diệu ; Kinh Bồn Duyên ; 
Kinh Chúng Hứa Ma La Đế: Kinh Pháp Cu Thí Dụ ; Chuyện Bách 
Dụ ; Giác Hồ Tập...nguyên quán Châu Đốc-An Giang, trú quán Bà 
Rịa Vũng Tàu. 


- Nguyễn Trọng Thuật (18§3-1940), Cư sĩ, trí thức PG, pháp 
danh Quảng Tràng, ông xuất thân là giáo học, viết báo. Sáng lập 
viên Hội PGBK. Ông được Hội mời lên Hà Nội làm Thư ký toà 
soạn báo Đuốc Tuệ, Cư sĩ Quảng Tràng Thiệt Nguyễn Trọng 


494 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thuật là một nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu kiêm thông Nho 
Phật tài năng và đa dạng. Ngoài hơn 60 bài báo Nguyễn Trọng 
Thuật với các bút danh Quảng Tràng Thiệt, Đồ Nam Tử, Đồ 
Nam, ông đã viết một số chuyên đề Phật học có giá trị đăng 
nhiều kỳ trên báo Đuốc Tuệ như Việt Nam Thiên tông thế hệ 
(dựa vào Thiền uyên tập anh),V/ệt Nam cao tăng khảo (dựa 
vào Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quí Đôn), Bình luận sách 
Khoá hư và tiêu thuyết Cô con gái Phật hái dâu viết về 
Nguyên phi Ỷ Lan, bút ký Phát „e sau này là một phần nội 
dung trong P4 Lục của Trần Trọng Kim xuất bản năm 
1940.Với bài Nhan gian Phật giáo đăng trên Đuốc tuệ số 55 
ra ngày 15-2-1937 ông là người khởi xướng tư tưởng hân 
gian Phật giáo đầu tiên ở nước ta. Tiếc thay ông lâm bệnh mắt 
sớm tại Hà Nội hưởng dương 57 tuổi, nguyên quán xã Mạn Nhué, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 


- Nguyễn Đăng Thục (1908 -1999), Cư sĩ, Giáo sư, tác gia, dịch 
giả. Năm 1927, ông du học ở Pháp. Năm 1934, ông về nước, hợp 
tác xuất bản tờ L!4venir de la Jeunesse tại Hà Nội. Năm 1937, ông 
làm Bỉnh bút cho tờ Le 7ravail rồi chuyển qua làm kỹ sư hóa học 
cho nhà máy dệt Nam Định. Năm 1948, ông làm Giám đốc học vụ 
Trường Dân Huấn Vụ. Năm 1949, ông về Hà Nội giảng dạy môn 
Triết học Đông phương tại trường đại học Văn Khoa Hà Nội và 
chủ bút tờ Văn Hóa Tùng Biên. Năm 1954, ông dị cư vào Sài Gòn, 
sáng lập và làm Chủ tịch hội Việt Nam Nghiên cứu và Liên lạc Văn 
hóa Á Châu, đồng thời làm giảng viên đại học Văn Khoa Sài Gòn. 
Từ năm 1962-1965 ông là Trưởng khoa Văn học Việt Nam tại 
trường này. Ông là chủ bút tạp chí Văn hóa Á Châu và trưởng tiêu 
ban Văn hóa của Unesco- Liên Hiệp Quốc. Năm 1964, ông làm 
Khoa trưởng phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn Viện đại 
học Vạn Hạnh Sài Gòn. Năm 1973, ông được trao Tiến sĩ danh dự 
về những đóng góp giảng dạy chuyên khoa triết học Đông phương 
và PG. Kho tàng tác phâm của ông để lại rất lớn: Đại học (1940) ; 

Triết lý nhân sinh Nguyễn Công Trứ (1950) ; Tỉnh thân khoa học 


495 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Đạo học (1953) ; Dân tộc tính (1956) ; Triết lý Văn hóa khái luận 
(1956) ; Triết học Đông phương nhập môn (1958) ; Văn hóa Việt 
Nam và Đông Nam Á (1961) ; Lịch sử triết học Đông phương, 5 
tập (1956-1962) ; Tư tưởng Việt Nam (1964) ; Lịch sử tư tưởng 
Việt Nam, 4 tập (1967-1970) ; Thiên học Việt Nam (1967) ; 
Democracy and tradiional Vietnammes society !962) ; sian 
Culture and Vietnammes Humanism (1965) ; Thiên học Trần Nhân 
Tông (1971) ; Khóa Hư của Trần Thái Tông (1973) ; Lý Hoặc 
Luận của Mâu Bác (1974)..., ông mất ngày 01-06-1999 thọ 92 tuổi, 
nguyên quán Bắc Ninh, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Văn Quang Thùy (1887 -1967), Cư sĩ, tác gia, dịch giả, pháp 
danh Tuệ Nhuận. Năm 1921, ông làm Thông phán tại nha Quan 
Thuế- Hà Nội. Năm 1935, ông nghỉ việc và hoạt động phiên dịch 
kinh điển trong phong trào chấn hưng PG Bắc kỳ. Năm 1949, ông 
và chư Tăng họp lại thành lập hội Tăng mỉ Chỉnh lý Bắc Việt cùng 
hội Việt Nam Phật Giáo đặt tại chùa Quán Sứ, và hội Phật Tứ Việt 
Nam tại chùa Chân Tiên, đồng xuất bản nguyệt san Bồ Đề (miền 
Bắc). Năm 1954, ông di cư vào Nam và xuất gia với HT Thiện 
Hòa- chùa Ấn Quang, hiệu là Søz đ Bồ tát giới Tuệ Nhuận, tắc 
phẩm của ông rất nhiều, được lưu hành phổ thông trong các chùa 
tại miền Bắc và sơn môn Vĩnh Nghiêm miền Nam, ông xả báo 
thân năm Định Mùi (1967) tại Sài Gòn, thọ 80 năm, nguyên quán 
Hải Dương, trú quán Sài Gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Thanh Thùy (1922 -1996), Giảng sư, đệ tử HT Giác 
Nhiên-chủa Thuyền Tôn, pháp danh Thâm Thùy, pháp tự Thanh 
Thùy, pháp hiệu Thiện Sanh. Năm 1942 ông là một trong năm từ 
Bắc vào Huế tham dự học tăng PHĐ Tây Thiên và Báo Quốc. Năm 
1950, ông là giảng sư ưu tú được hội PG Trung phần thỉnh giảng 
các nơi, có tài biện thuyết được bốn đạo yêu mến. Về sau ông vào 
Sài Gòn lập chùa Liên Hoa ở Bình Thạnh và trụ trì tại đây đến khi 


496 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


viên tịch, nguyên quán Hải Hậu Nam Định, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Võ Đình Thụy (1896 -1952), Cư sĩ, pháp danh Tâm Huệ. Năm 
1941, ông phát tâm mua thêm đất để trùng tu mở rộng chùa Long 
Sơn-Khánh Hòa và sau đó gia đình ông đã dâng cúng tất cả cho hội 
An Nam Phật học. Việc làm đó trong giai đoạn chân hưng đã giúp 
cho PG có thêm co sở hoằng dương chánh pháp, đó là công lao lớn 
cùa cư sĩ Tâm Huệ, nguyên quán Tư Nghĩa Quảng Ngãi, trú quán 
Nha Trang Khánh Hòa - fheo Chư tôn Thiển đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thích Tâm Thủy, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, 
thế danh Nguyễn Phước Truyền, sinh năm 1931, xuất gia năm 
1944, lúc 14 tuổi với HT Trừng Thành Vạn Ân- chùa Hương Tích- 
Tây Hòa- Phú Yên, pháp danh Tâm Thủy. Năm 1950, ngài vào Sải 
Gòn học tại PHV Trung đẳng Huệ Nghiêm- Bình Chánh. Năm 
1965, thọ đại giới tại giới đàn PHV Huệ Nghiêm, sau đó ngài tham 
học ở PHĐ Chánh Giác do HT Hành Trụ giảng dạy. Năm 1967, 
ngài cầu pháp với HT Hưng Từ, được pháp hiệu là Ân Thanh và kế 
thừa trụ trì chùa Minh Sơn- Tuy Hòa. Năm 2002-2017, ngài được 
công cử làm Ủy viên HĐTS kiêm Trưởng BTS PG tỉnh Phú Yên. 
Năm 2012, ngài được suy cử làm Thành viên HĐCM kiêm Ủy 
viên Ban Tăng sự TW GHPGVN, nguyên quán trú quán Phú Yên - 
theo Võ Văn Bình sưu khảo 


- Thích Trí Thuyên (1923 -1947), Đại đức, giảng sư, thế danh 
Trần Trọng Thuyên, xuất gia với tổ Chơn Trung Diệu Quang- chùa 
Thiên Ấn- Quảng Ngãi. Năm 1934, ngài ra Huế làm học Tăng 
trường An Nam Phật học chùa Trúc Lâm- Huế. Năm 1943, sau khi 
tốt nghiệp đại học PG khóa đầu tiên, ngài ở lại Huế nghiên cứu 
kinh điển và giảng dạy. Năm 1944, sau khi thọ đại giới, ngài được 
phân bồ về Tùng lâm Kim Sơn hoằng hóa. Năm 1946, tất cả Tăng 
chúng Tùng lâm Kim Sơn di tản vì chiến tranh, ngài tình nguyện ở 
lại giữ chùa. Năm 1947, Thực dân Pháp mở trận càn quét vùng 


497 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Lựu Bảo-Kim Sơn, ngài bị thực dân Pháp bắn hy sinh trước chánh 
điện chùa, lúc ây ngài được 24 tuổi đời, 3 tuổi đạo, tháp của ngài 
được xây trước vườn chùa Kim Sơn, nguyên quán Quảng Ngãi, trú 
quán Thừa Thiên Huế - xem 0hêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Thanh Thuyền (1914 -1994), Hòa thượng, hệ phái Phật 
giáo Hoa Tông Việt Nam, thế danh Khưu Hàn Cảnh, xuất ø1a năm 
1932 với HT Ngưỡng Tham- chùa Di Sơn Tây Thiền Tự nối pháp 
dòng Tào Động đời 50, được pháp danh Hoằng Chí. Năm 1934, 
ngài thọ Tam đản cụ túc tại chùa DI Sơn Tây Thiền Tự với HT 
Viên Thông làm Đàn đầu truyền giới và được ban pháp hiệu Thanh 
Thuyền. Từ đây, ngài đến y chỉ tu học với HT Chứng Lượng tại 
chùa Trường Khánh- dòng Lâm Tế trong 10 năm. Năm 1944, nhận 
lời thỉnh cầu hội Đồng hương Phúc Kiến tại Việt Nam, ngài sang 
Việt Nam, khai sáng và trụ trì chùa Nam Phổ Đà- Chợ Lớn. Năm 
1982, nhận lời thỉnh của hội PG Hoa kiều California- Hoa Kỳ, ngài 
được phép xuất dương hành đạo phát triển PG Hoa Tông tại Mỹ 
quốc. Đến nơi, ngài trụ trì chùa Nặc Ca kiêm Phó hội trưởng hội 
PG Ca Châu, ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng 5 năm Giáp 
Tuất (15-06-1994) thọ 80 năm, 60 tuổi đạo, nguyên quán Phúc 
Kiến-Trung quốc, trú quán Chợ Lớn và Hoa Kỳ - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Hoàng Thuyết (1901 -1963), Cư sĩ, thánh tử đạo, pháp danh 
Hồng Lý. Ông tham gia hội An Nam Phật học trong phong trào 
chấn hưng, có công thành lập và xây dựng Khuôn hội PG Phú 
Bình, sau đó làm Gia trưởng GĐPT Hương Từ, rồi Khuôn trưởng 
Khuôn hội Phú Bình. Mùa Phật đản 2507-1963, chính quyền miền 
Nam Việt Nam đã kỳ thị tôn giáo, bắt triệt hạ cờ PG trong ngày lễ 
Phật đản. Cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ bắt đầu bùng nỗ với 
việc tự thiêu của Thượng tọa Tiêu Diêu tại Huế. Cư sĩ Hoàng 
Thuyết đã viết thư xin Giáo hội cho tự mồ bụng trước Tỉnh đường 
Thừa Thiên để đấu tranh, nhưng Giáo hội không cho phép làm việc 
đó. Ông lại viết một bức thư khác xin được tự thiêu. Giáo hội đồng 


498 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ý nhưng phải đợi lễ tang Thượng tọa Tiêu Diêu xong. Ngày 20-§- 
1963, chùa Từ Đàm bị tấn công, Cư sĩ Hoàng Thuyết bị bắt và bị 
tra tấn đã man mấy hôm rồi thả về. Đêm 31-8-1963, sau khi đi 
thăm một số đạo hữu ở vùng Bao Vinh, trên đường trở về thì ông 
bị mất tích. Sáng hôm sau gia đình đi tìm thì thấy xác của ông bị 
vất xuống dòng sông trước Niệm Phật Đường Phú Bình trong tư 
thế nổi thắng đứng, chứng tỏ ông bị bóp cổ trước khi thả xuống 
sông. Năm 1965, Giáo hội Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo 
cho Cư sĩ, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Đỉnh Gia Thuyết (2 -? ), Cư sĩ, không rõ năm sinh năm mất, 
ông là thành viên Ban tại gia Chấn hưng Phật giáo chùa Sơn 
Thủy- Ninh Bình. Ông là cộng tác viên tích cực của tạp chí Đuốc 
Tuệ- cơ quan truyền bá Phật pháp của bội Bắc kỳ Phật giáo với 
nhiều chuyên luận, là những bài ông diễn giảng tại chùa Sơn Thủy- 
Ninh Bình: Lịch sử chùa Sơn Thuỷ; Trương Hản Siêu với Phát 
giáo, Một vị Thánh tăng của Ninh Bình, Ông Sãi Cao Mên , Ba 
đường tu...nguyên quán trú quán Ninh Bình - ¿eo NCC Nguyễn 
Đại Đông sưu khảo 


Thư 


- Nguyễn Tài Thư, sinh ngày 12-5-1935, Giáo sư Tiến sĩ, chuyên 
ngành triết học. Giải thưởng Nhà nước về khoa học năm 2016. Tác 
phẩm liên quan đến Phật giáo: 1. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
Nguyễn Tài Thư chủ biên và đồng tác giả. Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1989. 2. Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đổi 
với con người Việt Nam hiện nay,- Nguyễn Tài Thư chủ biên và 
đồng tác giả. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, tái bản 2005, 
nguyên quán Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trú 
quán: phường Cống VỊ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội. 


499 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Phạm Thiên Thư, Cư sĩ, nhà thơ, ông tên thật là Phạm Kim 
Long, pháp danh Tuệ Không, sinh năm 1940, di cư vào Nam năm 
1954. Ông xuất gia tu ở chủa Vạn Thọ- Sài Gòn (1964). Năm 1973 
ông về tại gia tiếp tục làm thơ và nồi tiếng trên văn đàn vào thời kỳ 
trước năm 1975. Những tác phẩm của ông hầu hết đều lấy tư tưởng 
PG làm chủ đạo, hoặc "thi hóa kinh điển" mà ông đã chọn hướng 
sáng tác cho mình. Tác phẩm: Thơ Phạm Thiên Thư (1968) ; Kinh 
Ngọc (thi hóa Kinh Kim Cương) ; Đoạn trường vô thanh (1972 - 
được giải thưởng văn chương) ; Đạo Ca (nhạc Phạm Duy) ; Kinh 
Thơ (thi hóa Kinh Pháp Cú) ; Kinh Hiếu (thi hóa Kinh Vu Lan) ; 
Kinh Hiển (thi hóa kinh Hiển Nơgu) ;Trại Hoa đỉnh đôi ; Em lễ chùa 
này ; Động hoa vàng (1971) ; Vua núi vua nước (2003 - tức Sơn 
Tỉnh Thủy tỉnh). Ông mở quán cà phê tên Hoa Vàng, đường Hồng 
Lĩnh, phường 15 quận 10. Ông nguyên quán Hải Phòng, trú quán 
TP Hô Chí Minh - /heo báo Giác Ngộ số 901 và trang nhà 
wwMi. vi.vikipedia.org 


- Thích Trung Thứ (1871 -1942), Hòa thượng, ngài thế danh 
Phan Trung Thứ. Năm 1890 xuất gia tại chùa Liên Tỉnh- Nam 
Định, pháp danh Chân Như, pháp hiệu Trung Thứ. Ngoài 40 tuổi, 
ngài trụ trì chùa Bằng- Thường Tín- Hà Tây và chùa Sở- quận 
Đống Đa- Hà Nội. Khi thì ngài khai tràng thuyết pháp ở chùa 
Bằng, khi ở chùa Sở, ngài cũng khai tràng thuyết pháp, tận tụy với 
việc hoằng pháp trọn năm suốt tháng tại hai ngôi chùa này. Năm 
1934, thành lập hội Bắc kỳ Phật giáo, ngài nhận chức Kỳ 71c Đạo 
ø. Năm 1936, một lớp đại học PG đã khai giảng tại chùa Bằng Sở 
ở Thái Hà ấp, ngài làm Đốc giáo của trường và cúng dường tài vật 
cho chúng Tăng tu học. Ngài cũng được mời làm Chủ bút tờ báo 
Đuốc Tuệ của phong trào chân hưng PG Bắc kỳ, nguyên quán Nam 
Định, trú quán Hà Nội - /heo Tì yêu sử Danh T: ăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Như Thừa (1880 -1926), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 41, đệ tử tổ Chơn Kim, pháp danh Như Thừa, pháp tự 
Giải Trí, pháp hiệu Hoàng Nguyện, trụ trì chùa Viên Thông, đệ lục 
tôn chứng giới đàn chùa Từ Hiếu, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu công PG 
Thuận Hóa 


500 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Chơn Thức (1938 -1973), đệ tử đức Trưởng lão HT Thích 
Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN, pháp danh Tâm 
Thành, pháp hiệu Chơn Thức, Năm 1964, làm Giám tự chùa 
Tường Vân-Huế, năm 1868 Đặc ủy Thanh niên, năm 1970 Đặc ủy 
Cư sĩ. Ngài có giọng tụng niệm rất hay, nên được thu băng phổ 
biến rất nhiều. Do bệnh cũ tái phát, ngài vào Sài Gòn chữa trị 
nhưng thị tịch ở bệnh viện Grall-Sài Gòn năm 1973, nguyên quán 
trú quán Thừa Thiên Huế - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Nguyễn Đại Thức (1929 -1966), Cư sĩ, thánh tử đạo, huynh 
trưởng GĐPT, pháp danh Tâm Dũng, năm 1963, trong pháp nạn 
đối với PG, chứng kiến những cuộc đàn áp thắng tay với PG đồ 
ông có những tâm nguyện đấu tranh cho sự bất công này. Năm 
1966, trong khi cùng làn sóng người tràn vào Bộ tư lệnh Sư đoàn I 
để đưa thỉnh nguyện thư, ông bị một tràng tiêu liên hạ sát, lúc ấy 
ông 37 tuổi, là huynh trưởng Đoàn trưởng Thiếu Nam kiêm thư ký 
GĐPT Tịnh Bình, nguyên quán Quảng Bình, trú quán Thừa Thiên 
Huế - ¿heo Dương Kinh Thành biên khảo 


- Thiền sư Viên Thức, sinh ngày 12-07-1940, trụ trì Chùa Lâm Tỳ 
NÑi- Đà Lạt. Ngài nỗi tiếng là "Dị nhân”, thơ Thiền, Thư pháp (thơ 
thiền bằng tiếng Anh viết Thư pháp), hội họa thiền, điêu khắc, 
thông thạo hơn 10 ngoại ngữ, thong dong tự tại, vân du sơn thủy 
đó đây khắp thiên hạ. Từng là diễn viên chính trong bộ phim Dốc 
tình. Vị thiên sư - nghệ sĩ này đã từng 6 lần triển lãm tranh tại Hoa 
Kỳ, 2 lần tại Pháp, Hà Lan, Tp.HCM Việt Nam, nguyên quán Nam 
bộ, trú quán Đà Lạt - /heo Thích Ván Phong biên khảo 


- Thích Chân Thường (1912 -1993), Hòa thượng, dịch giả, thế 
danh Trần Đức Ký, xuất gia năm 1950 với tổ Trà Trung- chùa Linh 
Ứng- Nam Định, pháp danh Bản Như, pháp hiệu Chân Thường. 
Sau khi thọ đại giới, ngài đến tham học với tổ Tuệ Tạng- chùa 
Côn- Nam Định. Năm 1954, ngài đi cư vào Nam chuyên tu pháp 
môn Tịnh Độ. Năm 1958 kiến tạo An Lạc tịnh xá (tiền thân chùa 


501 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


An Lạc-Sải Gòn), trong quá trình hành đạo, ngài kiến lập thêm 2 
ngôi chùa ở Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Năm 1961, ngài sang Lào 
hành đạo rồi sang Pháp định cư. Năm 1964, khai sáng chùa Linh 
Sơn- Paris, sau giao lại cho HT Huyền Vi. Năm 1968, ngài khai 
sơn chùa Quan Âm Paris-Pháp quốc và hành đạo tại đây cho đến 
cuối đời, dịch phẩm: Chư kinh nhật tụng ; Kinh Đại Phương Tiện 
Phật Báo Ân ; Kinh Đại Bát Niết Bàn ; Kinh Pháp Hoa Huyền Tún 
; Thế giới An Lập Đô ; Kinh Địa Tạng ; Kinh Phổ Môn ; Kinh Vô 
Lượng Thọ ; Phố Đà Sơn Dị Truyện, ngài xả báo thân ngày mồng 
5 tháng I1 năm Quý Dâu, thọ 82 năm, 42 tuổi đạo, nguyên quán 
Nam Định, trú quán Pháp quốc - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Minh Tâm Phước Thường (1832 -1904), Hòa thượng, đệ tử tô 
Tiên Giác-Hải Tịnh, còn có sách viết là Chương Tâm-Phước 
Thường, trụ trì chùa Tập Phước-Gò Vấp, ngài tịch ngày 20 tháng 
Giêng năm Giáp Thìn - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


- Tế Bốn Viên Thường (1769 -1848), Hòa thượng, vua Gia Long 
sắc phong trụ trì chùa Long Quang-Huế,trùng tu chùa Pháp Vân và 
được sắc phong Tăng cang chùa Thiên Mụ, nguyên quán Gia Định, 
trú quán Phú Xuân - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu 
công 


1ï 


- Minh Đức Bửu Tích ( ? -1908), Hòa thượng, dòng kệ Lâm Tế 
Chánh Tông đời 38, đệ tử ngài Tiên Bồn-Tịnh Cảnh, pháp danh 
Minh Đức, pháp hiệu Bửu Tích, Tăng cang chùa Thiên Mụ, trụ trì 
chùa Quốc Ân, nguyên quán chưa rõ, trú quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu công PG Thuận Hóa 


502 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Tâm Tịch (1915 -2005) Hòa thượng, Pháp chủ GHPGVN, 
thế danh Nguyễn Đình Khuê, xuất gia năm 1935 với HT Thiện Bản 
Thông Đoan- chùa Cao Đà- Lý Nhân- Hà Nam, được pháp danh 
Tâm Tịch, pháp hiệu Như Sơn. Năm 1939, ngài thọ đại giới tại 
giới đàn chùa Quán Sứ do HT Thích Thanh Ất làm Đàn đầu truyền 
giới. Sau đó, ngài theo học với tổ Tuệ Tạng- chùa Cồn- Nam Định, 
học trường Phật học chùa Quán Sứ, chùa Bồ Đề, chùa Cao 
Phong... Giới đức kiêm ưu, ngải được cung thỉnh làm Hòa thượng 
Đàn đầu trong các giới đàn: chùa Quán Sứ- Hà Nội (1953), chùa 
Tế Xuyên- Hà Nam (1955), chùa Thần Quang- Hà Nội (1959), 
chùa Bà Đá- Hà Nội (1976), chùa Quán Sứ- Hà Nội (1978). Từ 
năm 1981-2001, mỗi năm tại chùa Quán Sứ sau mùa Kiết hạ, đều 
có khai giới đàn, ngài được thỉnh làm Đàn đầu truyền giới. Về sự 
nghiệp kế vãng khai lai: -Năm 1958, Giám tự tùng lâm Quán Sứ ; - 
Năm 1962, kế thế trụ trì chùa Cao Đà ; -Năm 1979, trụ trì chùa Bồ 
Đề- Hà Nội ; -Năm 1981, trụ trì chùa Quán Sứ ; -Năm 1997, viện 
chủ tô đình Tế Xuyên- Hà Nam. Những trọng trách với đạo pháp- 
dân tộc: -Năm 1958, Ủy viên TW Hội PG Thống nhất Việt Nam 
kiêm Ủy viên MTTQ TP Hà Nội ; -Năm 1972, Ủy viên Ban Nghi 
lễ TW. -Năm 1976-1981, Ủy viên Thường trực Hội PG Thống nhất 
Việt Nam. -Năm 1983, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh 
GHPGVN. -Năm 1992, Phó Pháp chủ GHPGVN ; -Năm 1997, 
Pháp chủ GHPGVN. Ngài thị tịch ngày 26 tháng Giêng năm Ất 
Dậu (06-03-2005) thọ 91 năm, 66 hạ lạp, nguyên quán Nam Định, 
trú quán TP Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Thanh Tích (1881 -1964), Hòa thượng, họ Nguyễn, xuất 
gia với tổ Thanh Quyết- trụ trì chùa Hương Tích- Hà Đông, pháp 
danh Thanh Tích, pháp hiệu Phổ Minh. Năm 1945, ngài được tổ 
Thanh Quyết cử làm Giám viện chùa Hương. Năm 1931, được tổ 
truyền giao chức trụ trì chùa Hương Tích. Năm 1934, trong phong 
trào chân hưng PG miền Bắc, hội Bắc kỳ Phật giáo được thành lập, 
ngài được cung thỉnh Chứng minh đạo sư của hội. Ngài còn có 
công trùng tu hơn 10 ngôi chùa lớn nhỏ và trùng san, khắc bản in 


503 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


các bộ kinh luật luận nổi tiếng: Duy Ma Cật Kinh ; Yết Ma Chỉ 
Nam ; Giải Thâm Mật Kinh ; Di Đà Viên Trung ; Pháp Hoa Để 
Cương... nguyên quán Hà Nam, trú quán Hà Tây - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Nữ Diệu Tĩnh (1943 -1965), mi cô, thánh tử đạo, pháp 
danh Quảng Liên, pháp hiệu Diệu Tĩnh, trú xứ chùa Linh Sơn- 
Ninh Thuận, ni cô đã tự thiêu ngày 14-6-1965 để cúng đường Tam 
Bảo, đòi hỏi chính phủ không giữ dứng lời hứa thực hiện 4 nguyện 
vọng đã hứa với PG đồ, nguyên quán chưa rõ, trú quán Ninh 
Thuận - heo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Lương Gia Tĩnh, sinh năm 1950, Cư sĩ, nguyên giảng viên Triết 
học Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn; Thư ký BBT 
tạp chí Khuông Việt; Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa 
học và thế học, Uỷ viên HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm 
kỳ 2012-2017. Tác phẩm liên quan đến Phật giáo: Kinh Viên Giác 
luận giải (dịch cùng Mai Xuân Hải), chưa rõ nguyên quán, trú 
quán Hà Nội. 


- Thích Pháp Tịnh (1922 -2005), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 40, thế danh Nguyễn Văn Bốn, xuất gia năm 1938 với tổ 
Chánh Thành- chùa Vạn An- Cái Xếp- Sa Đéc, pháp danh Hồng 
Hương, pháp tự Huyền Doãn, pháp hiệu Pháp Tịnh. Năm 1941, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Thới An- Cao Lãnh. Sau khi thọ 
giới, ngài về chùa Kỳ Viên ở quê hương tu học và cầu pháp với tổ 
Khánh Đức- chùa Hội Sĩ- Phước Thạnh- Cái Bè. Năm 1945, hưởng 
ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngài theo gương các đồng 
môn tham gia: Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ (1947), học khóa huấn 
luyện của đảng và Mặt trận Việt Minh (1948), hoạt động cách 
mạng vùng Cái Bè (1949)... Năm 1954, chiến tranh chấm dứt, ngài 
trở về chùa Kỳ Viên kế thế trụ trì. Sau năm 1975, ngài từng bước 
trùng tu chùa Kỳ Viên và tháp tổ. Năm 1987, ngài được Nhà nước 
trao tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I. Ngài giới 
hạnh kiêm toàn, nên từ năm 1954 đến 2002, luôn được cung thỉnh 
làm Giới sư trong các giới đàn: Giáo Thọ A xà lê trong giới Long 
An- TP Hồ Chí Minh, Tôn chứng trong giới đàn chùa Từ Lâm, 


504 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Chứng minh trong Đại giới đàn Đôn Hậu... Ngài còn làm Tăng 
Giám Giáo hội Lục Hòa Tăng và Phó Ban đại diện PG huyện Cái 
Bè. Năm 1993, ngài làm Thiền chủ trường Hạ chùa Vĩnh Tràng- 
Mỹ Tho. Ngài xả báo thân ngày 27 tháng Chạp năm Ất Dậu (05- 
02-2005) tại chùa Kỳ Viên, thọ 83 năm, 63 tuổi đạo, nguyên quán 
trú quán Cái Bè-Tiền Giang - £heo TK Thích Minh Trí biên khảo 


- Đạo Minh Phổ Tịnh ( ?-1816), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 38, pháp húy Đạo Minh, pháp tự Viên Nhất. Năm 1874, 
ngài đến chùa Thuyền Tôn xin quy y với HT Đại Huê (Đại Văn) 
Chiến Nhiên, được đặt pháp danh Phổ Tịnh. Ngài luôn đi bên cạnh 
bổn sư đến khắp các chùa để làm cầu nối giữa các bậc danh Tăng, 
khiến cho tri thức của ngài được rộng mở. Năm 1877, ngài được 
bốn sư gửi sang chùa Báo Quốc đề nghe HT Tế Trí-Hữu Phi giảng 
giải đạo tình, trước khi quân Trịnh chiếm kinh đô. Năm 1780, ngài 
được bốn sư cử đi giảng Phật pháp nhiều nơi, có lúc vào Quảng 
Nam- quê hương của ngài. Năm 1785, ngài tổ chức quyên góp cứu 
trợ đồng bào đói kém vì chiến tranh. Năm 1788, Nguyễn Huệ 
chiếm Phú Xuân và lên ngôi Hoàng đế Quang Trung, PG càng rơi 
vào điêu tàn hơn. Năm 1892, ngài và bổn sư đứng ra vận động 
trùng tu chùa Thuyền Tôn, ngài được giao trực tiếp điều hành công 
trình. Năm 1808, Hoàng hậu Hiếu Khương sắc phong ngài trụ trì 
chùa Thiên Thọ (Báo Quốc). Năm 1814, ngài cho đệ tử là Tánh 
Thiên Nhất Định hợp tác cùng các đại thần trùng tu chùa Thuyền 
Tôn và tháp tổ Liễu Quán. Năm 1815, ngài khai đại giới đàn tại 
chùa Báo Quốc và phú pháp cho 18 đệ tử mang pháp hiệu chữ 
"Nhất". Ngài viên tịch ngày 13 tháng I1 năm Bính Tý (1816), bảo 
tháp lập ở khu đất sau này là chùa Huệ Lâm, nguyên quán Duy 
Xuyên- Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên Huế - heo ứ liệu Danh 
Tăng thế kỷ 17-19- Thích Đông Bồn biên khảo 


- Thích Giác Tiên (1880 1936), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, đệ tử ngài Tâm Tịnh- chùa Từ Hiếu, pháp danh 
Trừng Thành, pháp hiệu Chí Thông, pháp tự Giác Tiên. Năm 1904, 
ngài theo bốn sư dựng am Thiếu Lâm đề tu học. Năm 1913, Ni sư 
Diên Trường xây dựng xong ngôi chùa Trúc Lâm, cung thỉnh ngài 
về khai sơn và trụ trì. Năm 1929, trùng tu chùa Trúc Lâm xong, 


505 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ngài vào Bình Định cung thỉnh Quốc sư Phước Huệ- chùa Thập 
Tháp ra làm chủ giảng. Ngài rất chú trọng việc đào tạo Tăng tài. 
Năm 1934, ngài cùng đệ tử Mật Khế khai giảng trường 4n Nam 
Phát học tại chùa Trúc Lâm, là trường đại học Phật giáo đầu tiên. 
Ngài có công lớn trong phong trào chân hưng Phật giáo, nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 


- Thích Đồng Tiến, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 
43, thế danh Huỳnh Đồng Tiến, sinh năm 1941, xuất gia năm 1949 
với HT Phước Trí- chùa Từ Quang (Đá Trắng)- Tuy An, pháp danh 
Đồng Tiến, pháp tự Thông Hòa, pháp hiệu Viên Hạnh. Năm 1958, 
ngài được bốn sư cho theo học tại PHV Trung Phần Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1964, ngài vào tu học tại tu viện Quảng Hương Giả 
Lam- Gò Vắp- Gia Địng. Năm 1968, thọ đại giới tại giới đàn PHV 
Hải Đức Nha Trang. Từ năm 1970-1975, làm hiệu trưởng trường 
Trung học Bồ Đề Tuy Hòa. Ngàm 1982-2007, ngài là Chánh đại 
diện PG huyện Sông Cầu và là Ủy viên Văn hóa Giáo dục BTS PG 
tỉnh Phú Yên. Năm 1996, ngài là hiệu trưởng trường Trung cấp 
Phật học Liễu Quán- Phú Yên. Ngài kế thừa trụ trì tổ đình Triều 
Tôn và tô đình Từ Quang- Tuy An- Phú Yên, nguyên quán trú 
quán Phú Yên - /heo Võ Văn Bình biên khảo 


- Thích Chính Tiến (1928 -2010), Thượng tọa, dịch giả, giáo sư, 
ông xuất gia tu học ở miền Bắc và đi cư vào Nam năm 1957, tu 
học tại chùa Giác Minh-quận 10. Năm 1959, trong đại hội PG toàn 
quốc kỳ III của Tổng hội PGVN, Thượng tọa được cử làm Ủy viên 
Từ thiện Tổng hội PG. Năm 1960, ông trụ xứ chùa Bửu Liên- Bình 
Thạnh và dịch thuật kinh điển. Sau pháp nạn 1963, GHPGVNTN 
ra đời, ông trở về tại gia làm cư sĩ hộ pháp cho tổ đình Vĩnh 
Nghiêm tại Sài Gòn. Năm 1980, ông sang Mỹ định cư, hộ pháp 
cho chùa Giác Minh ở TP San Jose và mất tại Mỹ ngày 09-01- 
2010, tác phẩm: Lương Hoàng Sám (dịch) ; Kinh Đại Phương Tiện 
Báo Phụ Mẫu Trọng Ân (dịch chung), nguyên quán Quốc Oai- Hà 


506 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Tây, trú quán Hoa Kỳ. 


- Nguyễn Hữu Tiến (1875 -1941), Cư sĩ, nhà nho, đỗ Tú Tài, biệt 
hiệu Đông Châu, ông là cộng tác viên đầu tiên và liên tục nhiều 
năm của /ạp chí Nam Phong. Năm 1934, báo Nam Phong đình bản, 
ông và các bạn Dương Bác Trạc, Nguyễn Trọng Thuật... tham gia 
nhóm Phát học tùng thư rồi tháng 11 năm 1934. trở thành trong 
những sáng lập viên bội Phật giáo Bắc kỳ. Ông phụ trách dạy văn 
cổ trong trường Hạ của hội, tham gia diễn giảng tại chùa hội quán 
(Quán Sứ) và chi hội PG các tỉnh, nguyên quán trú quán Hà Nội - 
theo NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Nguyễn Minh Tiến, pháp danh và bút danh Nguyên Minh, sinh 
năm 1961, tác gia, dịch giả, thi sĩ, NNC Phật học, ông hiện sống Ở 
Tân Thành- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một Gia đình Phật tử thuần 
thành, phần lớn biết đến ông là một nhà biên soạn kinh sách PG và 
các bài viết ngắn trên các tập san PG, trong đó có tờ Nội san Đạo 
Uyển mà ông là người tham gia biên tập. Bút danh Nguyên Minh 
được sử dụng trong trang nhà Rộng mở tâm hôn. Trong những 
công trình trước tác, nghiên cứu, dịch thuật và hiệu đính, ông có 
đến hàng trăm tác phẩm về PG. Tác phẩm điển hình: - Trước tác: 
Về mái chùa xưa ; Vì sao tôi khổ ; Ai vào địa ngục ; Sống thiên... - 
Biên soạn: 7: ổng quan Kinh Đại Bát Niết Bàn ; Mục lục Đại chánh 
tán tụ Đại tạng kinh ; Lục tổ Đại sự- con người và huyên thoại... - 
Dịch thuật: Kinh Đại Bát Niết Bàn (9 tập) ; Qui Nguyên trực chỉ ; 
Kinh Tỳ kheo Na Tiên... - Hiệu đính: Máy thấy tu huyển bí ở Tây 
tạng và Mông cô ; Mông Sơn thí thực khoa nghỉ ; Ba điểm tỉnh yếu 
trên đường fu tập... nguyên quán Tư Nghĩa- Quảng Ngãi, trú quán 
Tân Thành- Bà Rịa Vũng Tàu - /heo frang nhà Liên Phật Hội 
www.lienphathoi.org 

- Thích Phước Tiến, Đại đức, giảng sư, thế danh Lê Thanh Tròn, 
sinh năm 1974, Thạc sĩ, Phó Tông Thư Ký Viện Nghiên Cứu Phật 


Học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung Ương Giáo hội Phật Giáo 
Việt Nam, Phó Ban Văn Hóa Phật Giáo Thành Phô Hồ Chí Minh. 


507 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Trụ trì tu viện Tường Vân- Binh Chánh, nguyên quán Vĩnh Long, 
trú quán TP. Hô Chí Minh. 


- Thích Chí Tín (1924 -2013), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 43, thế danh Lê Văn Dụ, xuất gia năm 14 tuổi với HT 
Chánh Hóa- chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhẫn, pháp tự Hành 
Từ, pháp hiệu Chí Tín. Năm 1940, bổn sư ngài vào trụ trì chùa 
Long Sơn Bát Nhã- Nha Trang, ngài theo hầu thầy về đây tu học. 
Năm 1947, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Thiên Bửu Hạ- Ninh 
Hòa do HT Phước Huệ- chùa Hải Đức Nha Trang làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1957, ngài kế vị trụ trì chùa Long Sơn đời thứ 3. 
Năm 1952, ngài hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Tăng giả 
Trung Việt, vận động xây dựng Tăng học đường Trung Việt trong 
khuôn viên chùa Long Sơn. Năm 1956, PHV Trung Phần Nha 
Trang và PHV Báo Quốc- Huế nhập lại làm PHV Cao đẳng Hải 
Đức Nha Trang, ngài cùng chư tôn đức lãnh đạo trường ra sức 
chăm lo bước đầu cho PHV thành công, trường 7ăng học đường 
cũ được ngài xây dựng thành trường 7rung học Bỏ Đề Nha Trang. 
Năm 1964, ngài cùng với Thượng tọa Đức Minh- Chánh đại diện 
PG Khánh Hòa chung sức xây dựng tượng Kim thân Phật tổ tại 
đỉnh đổi Trại Thủy. Năm 1982, ngài được mời làm Ủy viên Nghỉ 
lễ của Tỉnh giáo hội. Năm 1990, ngài ủng hộ phần đất trong khuôn 
viên chùa để xây dựng trường Cơ bản Phật học Khánh Hòa. Năm 
1997, ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh 
GHPGVN và làm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa. 
ngài xả báo thân ngày Rằm Trung Thu tháng 8 năm Quý Ty (2013) 
thọ 92 năm, 67 hạ lạp, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Nha 
Trang- Khánh Hòa - fheo Chw tôn Thiên đức&Cự sĩ hữu công 
Thuận Hóa tập 3 


- Thích Nữ Diệu Tín (1918 -2016) Trưởng lão Ni, thế danh 
Nguyễn Thị Thêm, xuất gia năm 13 tuổi với Sư Bà Như Hạnh- (cô 
ruột của Ni trưởng)- Quan Âm Phật Tự - Bạc Liêu, Năm 1939, thọ 
Sa di và Thức xoa tại giới đàn chùa Long Phước- Bạc Liêu. Năm 


508 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


1942, NI trưởng thọ đại giới tại giới đàn chùa Phước Hưng- Cô 
Cò- Sóc Trăng. Sau đó, Ni trưởng theo học ở Phật học Ni viện 
chùa Giác Hoa- Cái Dày- Bạc Liêu do chư HT Khánh Anh; Huệ 
Quang: Phổ Chiếu khai mở giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, Ni 
trưởng làm Giáo thọ chư Ni ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Từ năm 
1954-1963, Ni trưởng giảng dạy các chùa Phước Hòa; chùa Vạn 
Đức; chùa Đại Giác ở Sóc Trăng. Năm 1964, GHPGVNTTN ra đời, 
Ni trưởng được mời đảm nhiệm Ủy viên Ni giới trong Ban đại diện 
PG tỉnh An Xuyên và phụ trách khóa Hạ hằng năm tại chùa Quan 
Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ). Năm 1979, Ni trưởng tham gia Ban 
Liên Lạc PŒ Yêu Nước tỉnh Minh Hải. Năm 1984, NI trưởng làm 
thành viên BTS GHPGVN tỉnh Minh Hải. Ni trưởng được cung 
thỉnh làm Yết ma A-xà-lê Ni trong các giới đàn Quan Âm (1987), 
Trí Tâm (1990), Thiện Tường (1995). Năm 1997, tỉnh Minh Hải 
tách tỉnh, NI trưởng được phân công Phó BTS PG tỉnh Cà Mau. Từ 
2002-2011, Người làm Đàn đầu Hòa thượng Ni trong 6 giới đàn 
liên tiếp của tỉnh hội PG 2 tỉnh tổ chức. Năm 2012, Ni trưởng là 
cương vị Chứng minh BTS PG tỉnh Cà Mau và Chứng minh Phân 
ban Ni giới của tỉnh. Ni trưởng xả báo thân ngày mồng 2 tháng 
Giêng năm Bính Thân (09-02-2016) tại chùa Sắc tứ Quan Âm Cổ 
Tự, thọ 98 năm, 78 hạ lạp, nguyên quán trú quán Cà Mau - /heo ft 
liệu TKN Như Thanh soạn thảo 


- Thích Khánh Tín (1896 -1992), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 40, thế danh Phạm Quang Sứ, xuất gia năm 1908 
với HT Hoằng Tịnh- chùa Phước Quang- Quảng Ngãi, pháp danh 
Chơn Sử, pháp tự Đạo Thị. Năm 1917, ngài được bốn sư cử trụ trì 
chùa Thọ Sơn- Quảng Ngãi. Năm 1920, ngài thọ cụ túc giới tại 
chùa Phước Quang do bốn sư làm Đàn đầu truyền giới và ban pháp 
hiệu Khánh Tín. Năm 1928, ngài chứng minh trụ trì chùa Cảnh 
Tiên ở đảo Lý Sơn. Năm 1942, ngài khai sơn chùa Hải Lâm- đảo 
Lý Sơn. Năm 1952, ngài được cử kế thế trụ trì tổ đình Thiên Ấn và 
làm Chủ tịch hội PG Cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1960, ngài 
làm Chứng minh đạo sư GŒ/áo hội Tăng giả tỉnh Quảng Ngãi. Năm 


509 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1964, ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng 
thống GHPGVNTN. Năm 1970, ngài được cung thỉnh làm Đàn 
đầu Hòa thượng đại giới đàn chùa Tỉnh hội Quảng Ngãi. Ngài xả 
báo thân ngày I1 tháng 5Š năm Nhâm Thân (1992) thọ 97 năm, 72 
hạ lạp, nguyên quán đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi, trú quán Quảng 
Ngãi - /heo Danh Tăng Việt Nam tập 3 


-Thích Mật Tín (1901 -1941), Hòa thượng, pháp danh Tâm Chơn, 
pháp tự Mật Tín, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, là đệ tử ngài 
Giác Tiên-chùa Trúc Lâm. Ngài chuyên tu pháp môn Mật tông nên 
thường ở chỗ vắng lặng ít giao tiếp. Do hạnh nguyện như vậy, nên 
khi bốn sư viên tịch, ngôi vị trụ trì chùa Trúc Lâm được sơn môn 
giao cho ngài nhưng ngài từ chối để chuyên tu mật hạnh, nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên Huế - theo Chư tôn Thiền đức&Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa 


- Thích Thiện Tín (1921 -1999), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, thế danh Lê Văn Điệp, xuất gia năm 1936 với tổ chùa 
Hội Phước, pháp danh Nhựt Trí, pháp hiệu Phổ Thông. Năm 1943, 
ngài là học Tăng PHĐ Lưỡng Xuyên. Năm 1957, ngài trụ trì chùa 
Phật Quang- Bến Tre. Năm 1958, ngài dự khóa "Như Lai Sứ Giả" 
do Giáo hội Tăng già tổ chức tại chùa Pháp Hội. Năm 1964, ngài 
làm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Bến Tre. Năm 1989, ngài 
Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, ngài xả báo thân ngày 17- 
11-1999, thọ 79 năm, 57 hạ lạp, bảo tháp lập trong khuôn viên 
chùa Phật Quang, nguyên quán trú quán Bến Tre - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


-Thích Chân Tính, Thượng tọa, tác gia, thế danh Nguyễn Sỹ 
Cường, sinh năm 1958, xuất gia năm 1973 làm đệ tử HT Ngộ Chân 
Tử- chùa Hoằng Pháp- Hóc Môn. Năm 1998, kế thế trụ trì chùa 
Hoằng Pháp- Hóc Môn, là một hành giả Tịnh độ theo pháp môn 
của HT bồn sư, Thượng tọa tổ chức nhiều khóa tu Phật thất có uy 
tín, đã có nhiều tác phẩm biên soạn xuất bản, nguyên quán Hà Bắc, 
trú quán TP. Hồ Chí Minh. 


510 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Hồng Căn Chí Tịnh (1913 -1972), Hòa thượng, thế danh 
Nguyễn Văn Đại, xuất gia năm 1920 với HT Như Bửu Thanh 
Châu- chùa Phước Long- Mỹ Tho, pháp danh Hồng Căn, pháp hiệu 
Chí Tịnh. Năm 1932, thọ Tỳ kheo tại trường Kỳ chùa Minh Đức- 
Bến Tre. Năm 1935, ngài đến học trường Gia giáo chùa Vạn An do 
HT Chánh Thành giảng dạy. Năm 1942, ngài đến chùa Tuyên Linh 
học với HT Khánh Hòa và làm học Tăng trường Lưỡng Xuyên 
Phật học. Năm 1951-1954, ngài tham gia phong trào PG Cứu quốc 
Đồng Tháp Mười. Thời gian này ngài trụ trì chùa Lạc Thiện-Tân 
Thạch- Bến Tre và kế thế trụ trì tổ đình Phước Long- Châu Thành- 
Mỹ Tho. Năm 1966, ngài được cung thỉnh trụ trì chùa Phật Ân- 
Mỹ Tho. Năm 1972, ngài tham dự trường Hạ chùa Sùng Đức- Phú 
Lâm và tịch tại đây ngày mông 6 tháng 6 năm Nhâm Tý, hưởng 59 
tuổi, 40 hạ lạp. nguyên quán trú quán Mỹ Tho - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Nữ Chơn Tịnh (1935 -1984), Ni trưởng, đệ tử Sư bà 
Hướng Đạo-chùa Diệu Viên, pháp danh Tâm Hảo, thế danh 
Trương Thị Như Tuyết. Năm 1959 NI trưởng xin học y tế tại Bệnh 
viện Trung ương Huế, sau khi mãn khóa về làm việc tại bệnh xá 
Diệu Viên do NI trưởng Chơn Thông xây dựng. Năm 1970, Ni 
trưởng được cử về chăm sóc #oa Nghiêm Các do Ni trưởng Giác 
Huệ trụ trì đã già yếu, mãi đến sau khi đất nước thống nhất năm 
1975, Ni trưởng mới cải tạo thành chùa Hoa Nghiêm và đến 1982 
mới chính thức về đây trụ trì, nguyên quán trú quán Thừa Thiên 
Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích nữ Diệu Tịnh (1910-1942) Trưởng lão Ni, thế danh Phạm 
Thị Thọ, cầu pháp với tổ Phi Lai, Như Hiển-Chí Thiền, được ban 
pháp danh Hồng Thọ, hiệu Diệu Tịnh. Sau thời gian theo học tại 
trường hạ Giác Hoa, Bạc Liêu, Ni trưởng trưởng về lại Gia Định 
theo học với Hòa thượng Như Quý (tổ đình Phước Tường-Thủ 
Đức). Năm 19 tuổi được cử về làm trụ trì chùa Hội Sơn. Năm 
1930, NI trưởng thọ giới Tỳ kheo ni tại trường Kỳ núi Điện Bà, do 
tổ Như Nhãn-Từ Phong làm Đàn đầu Hòa thượng và sau đó theo 


511 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


học với tổ Từ Phong cho đến lúc tổ viên tịch. Năm 1938, chùa 
Phước Long (Mỹ Tho) khai hạ, mời Sư trưởng làm Pháp sư giảng 
dạy trong ba tháng, cuối tháng 7 năm này, Sư trưởng ra Bắc tham 
cứu Luật tạng. Trên đường chu du, Sư trưởng ghé Bình Định 
thuyết pháp tại chùa Liên Tôn và chùa Thiên Hưng, qua Đà Nẵng 
viếng hội Phật học Đà Thành, đến Huế gặp cụ Lê Đình Thám và 
Ni trưởng Diệu Không (lúc chưa xuất gia). Đến Hà Nội, chỉ nhánh 
hội Phật học Bắc Việt mời Sư trưởng thuyết pháp tại chùa Phố 
Hiền- Hưng Yên. Ở kinh Bắc, Sư trưởng học Luật tại chùa Quán 
Sứ. Học xong, về lại miền Nam, trên đường đi ghé Huế giảng dạy 
Kinh Phạm Võng lược sớ cho bà Từ Cung trong hai tháng. Năm 
1939, triều đình Huế ban biển vàng cho Hải Ấn Ni Tự và ban Sắc 
tứ cho Bình Quang Ni Tự, Phật tử Hưng Yên - Bắc Việt tặng chùa 
Hải Ấn đôi Liễn và bức Hoành. Năm 1940, Sư trưởng làm Giáo 
thọ cho Ni giới tại trường Giác Linh Tự (Sắc tứ Tân Hòa Tự- chùa 
Bà Ba Soàn)- Sa Đéc. Sau đó, đời về tô đình Vạn An, nương với tô 
sư Đạt Thói-Chánh Thành trọn khóa học. Trong thời gian này, Sư 
trưởng được Hội Phát học Cao Miên mời thuyết pháp tại Nam 
Vang- Campuchia, là vị Tỳ kheo ni đầu tiên được chư tôn đức tăng 
cho phép làm Giáo thọ Ni truyền giới trong các giới đàn. Ngày 30- 
5-1936, sư trưởng Diệu Tịnh khánh thành chùa Hải Ẩn-Tân Sơn 
Nhì và khai trường cho Ni chúng tu học, đây là ngôi chùa Ni đầu 
tiên ở vùng Sài Gòn-Chợ Lớn. Năm 1938, chùa Phước Long-Mỹ 
Tho mở giới đàn, Sư trưởng Diệu Tịnh được làm Pháp sư kiêm Yết 
ma NI. Nguyên quán Gò Công, trú quán Sài Gòn- Gia Định - /heo 
trang nhà wWww.nigioiVietnam.com 

- Điềm Tịnh (1836 -1899), Cư sĩ, tên đời là Trần Viết Thọ, vốn là 
nhà Nho khoa bảng, tên tự là Sơn Phủ, hiệu là Điềm Tịnh Cư Sĩ. 
Ông là Chủ sự Bộ Lại, sung Cơ Mật Viện Hành Tâu. Năm 1885, 
ông lãnh sứ Án Sát tỉnh Quảng Nam kiêm Đốc học tỉnh. Năm 
1893, ông treo ấn từ quan. Năm 1895, ông lên chùa Từ Hiếu quy y 
với HT Cương Kỷ được ban pháp danh Thanh Phước, pháp tự Chu 
Toàn. Hằng ngày ông lên chùa Diệu Đế nghe HT Tâm Truyền 
giảng giải đạo lý. Ông đã cùng HT Tâm Truyền biên soạn quyền 
"Báo Quốc sự lục" cùng các trước tác khác đặt tên là "Hàm Long 
Sơn Chí" được 2 quyên. Năm 1897, ông trở về Quảng Trị lập am 
gọi là "4m Cổ Tiên" hàng ngày tu trì chú Đại Bi và niệm chuỗi cho 


512 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đến khi mãn phần, nguyên quán trú quán Quảng Trị - /heo Chư tồn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Đức Tịnh (1936 -1983), Thượng tọa, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Đỗ Minh Phương, xuất gia năm 1947 tại 
chùa Báo Quốc- Huế với HT Trí Thủ, pháp danh Nguyên Định, 
pháp tự Đức Tịnh. Năm 1954, Thầy thọ đại giới tại giới đàn ở Đà 
Nẵng, sau đó tham gia giảng dạy tại trường 8ồ Đề Nha Trang; Bồ 
Đề Đà Nẵng trong thời gia dài. Thượng tọa ra đi sau một cơn bệnh 
vào ngày 25 tháng 4 năm Quý Hợi (1983) tại chùa Pháp Lâm- Đà 
Nẵng, hưởng 49 năm, 27 hạ lạp, tháp lập tại chùa Từ Hiếu- Huế, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đà Nẵng - /heo Chư tồn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Giác Tịnh (1929 -2008), Hòa thượng, hệ phái PG Khất sĩ 
Việt Nam, là một trong những đệ tử lớn của Tổ sư Minh Đăng 
Quang, thế danh là Huỳnh Văn Sường, năm 1958, Hòa thượng 
Giác Tịnh hành đạo ra miền Trung và khai sơn Tịnh xá Ngọc 
Nhơn-Quy Nhơn. Trong suốt hơn 53 năm hành đạo, ngài Giác 
Tịnh đã thu nhận đệ tử xuất gia và hướng dẫn tu học cho Phật tử tại 
gia rất nhiều, viên tịch năm Mậu Tý (2008), Trụ thế 79 năm. Sau lễ 
trà tỳ, chư tôn đức trong giáo đoàn đã thu nhặt rất nhiều xá lợi, 
được tôn thờ các tịnh xá trong Giáo đoàn II và Bảo tháp thờ xá lợi 
Tịnh xá Ngọc Nhơn, nguyên quán Tân An-Long An, trú quán Bình 
Định - /heo trang nhà daophatkhatfsi.vn 

- Tiên Giác Hải Tịnh (Tế Giác-Quảng Châu) (1827-1869), Thiền 
sư, TỔ sư, Tăng cang Linh Mụ tự, Huế, tục danh Nguyễn Tâm 
Đoan, ngài câu pháp với Sư tổ Thiệt Thoại-Tánh Tường, nôi mạng 
mạch dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 36 (Tế Giác-Quảng 
Châu), xuất gia với Thiền sư Tổ Tông-Viên Quang, truyền đăng 
tục điệm pháp mạch dòng thiền Lâm Tế Chánh tông đời thứ 37 
(Tiên Giác-Hải Tịnh), là một trong những bậc cao Tăng kiệt xuất, 
một bậc Long Tượng thiền môn, nhập trần xuất thế hạnh nguyện 
rời chốn kinh kỳ, về vùng đất còn hoang vu để giáo hóa độ sanh, 
thành tựu những việc lợi ích cho đời, rạng danh cho đạo. Đa sỐ 
danh Tăng miền Tây Nam đều thọ pháp mạch của ngài. Tăng cang 
chùa Linh Mụ-Huế, trụ trì và trùng hưng tổ đình Giác Lâm-Gia 


513 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Định, ngài có công tổ chức các khóa thi chấn chỉnh khoa ứng phú 
đạo tràng đúng với đạo Phật, nguyên quán trú quán Gia Định - 
theo Biên niên sử PŒ Sài Gòn Gia Định 


- Thích Hải Tịnh (1941 -1973), đệ tử HT Thiện Siêu-chùa Từ 
Đàm-Hué, học tăng PHĐ Báo Quốc và PHV Trung đăng Nha 
Trang. Năm 1963, giảng dạy trường Bồ Đề Cao nguyên, tham gia 
đấu tranh pháp nạn PG bị bắn bị thương. Trong một chuyên công 
tác phật sự từ Sài Gòn về Ban Mê Thuột, ngài tử nạn do máy bay 
rơi ngày 15-02-1973, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Cao 
nguyên - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Đặng Khánh Tình, Đốc binh, nửa thế kỷ 19, ông là một tướng 
lãnh của nghĩa quân chống Pháp từ miền Trung vào Nam, cùng 
thời, cùng quê với anh hùng dân tộc Trương Công Định. Vì để có 
nơi cho dân chúng sinh hoạt Văn hóa tâm linh theo đạo Phật; và 
cũng để có chỗ cho nghĩa quân dễ dàng hoạt động. Theo nguyện 
vọng của nhân dân và yêu cầu của cuộc kháng chiến khởi nghĩa 
chống Pháp, ông đã kiến tạo ngôi Linh Sơn Tự (chùa Giồng Xoài). 
Thời gian sau, hoạt động nghĩa quân bị bại lộ, ông bị Pháp bắt, 
chặt bêu đầu ở chợ Gò Công (nay là thị xã Gò Công) để thị uy 
nhân dân và chùng chí chiến đấu của nghĩa quân. Linh vị của ông 
tại chùa Linh Sơn: “Phụng vì Chủ thổ lập Tự Đốc binh Đặng 
Khánh Tình giác linh miêu tọa”, do cầm quyền Pháp truy lùng gắt 
gao đối với những ai có liên hệ đến ông, nên nhục thân không thê 
yên nghỉ tại chùa Linh Sơn mà mai táng với thi thể không đầu, và 
được ráp đầu của ông bằng sáp, mộ phần của ông ở phía sau chùa 
Phước Hựu (nay là xã Long Vĩnh- huyện Gò Công Tây) cũng là 
đất của gia tộc ông. Hiện nay linh vị ông được nhà truyền thống 
thuộc phòng văn hóa huyện Gò Công Tây gìn giữ, vừa để cho các 
nhà nghiên cứu, vừa để cho nhân dân hiểu biết về cuộc đời của 
ông. Cũng là để bảo quản, gìn giữ di tích người có công mở mang 
khai phá vùng đất Vĩnh Lợi (nay là thị trấn Vĩnh Bình- Gò Công 
Tây), và để nhớ ơn người sáng lập ngôi chùa đầu tiên ở vùng đất 
này - heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Như Tịnh, Thượng tọa, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 40, 
đệ tử của Hòa thượng Long Trí-chùa Viên Giác, cử nhân Học viện 


514 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PGVN tại TP Hồ Chí Minh, nghiên cứu lịch sử PG thiền phái Chúc 
Thánh, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, kế thế trụ trì 
chùa Viên Giác- Hội An, tác phẩm: Hành trạng chư Tỉ hiển đức xứ 
Quảng, nxb Tôn Giáo 2008 ; Lịch sử truyền thừa Thiên phái Lâm 
Tế Chúc Thánh, nxb Phương Đông 2009, nguyên quán trú quán 
Quảng Nam. 


- Thích Phước Tịnh (1945 -1975), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Tâm Hướng-chùa Vạn Phước-Huế, cử nhân văn chương đại học 
Văn khoa Huế. Năm 1970, hiệu trưởng trường Bồ Đề Hương Từ- 
Hương Thủy-Huế, Giáo thọ PHV Báo Quốc và Ni viện Diệu Đức- 
Huế. Năm 1972, ngài vào Sài Gòn học Cao học đại học Vạn Hạnh 
và nghiên cứu dịch thuật trợ lý cho GS Lê Mạnh Thát, vì bệnh nan 
y, ngài viên tịch sớm, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Sài 
Gòn - £heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Phước Tịnh, sinh năm 1947, tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, 
nguyên Thiền sinh tu viện Chơn Không- Vũng Tàu, nguyên trụ trì 
chùa Quán Âm- TP. Đà Lạt, hiện lưu trú tại tu viện Lộc Uyên- San 
Diego- Hoa Kỳ. Nhà trước tác, giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn tu 
tập thiên định. Hướng dân cho những Đạo tràng Phật tử tu học 
miên Nam California và các tiêu bang tại Hoa Kỳ từ năm 2003 đên 
hiện nay. Lãnh đạo tinh thân của tô chức Mãt Thương Nhìn Đời kê 
từ năm 2008, nguyên quán Đông Tháp, trú quán Hoa Kỳ - /heo 
Thích Vân Phong biên khảo - 

- Thích Tâm Tịnh (1868 - 1928), Hòa thượng, thê danh Nguyên 
Hữu Vĩnh, xuất gia với HT Diệu Giác-Hải Thuận- chùa Báo Quốc, 
ngài là một trong 9 đệ tử mang hiệu Cứu Tâm. Năm 1894, ngài thọ 
đại giới và được bổ trụ trì chùa Từ Hiếu. Năm 1904, ngài lập thảo 
am hiệu là Thiếu Lâm am- tiền thân chùa Tây Thiên sau này. Ngài 
có công hạnh đảo tạo nên 9 đệ tử nồi tiếng mang hiệu Cứu Giác, 
và khai sơn tổ đình Tây Thiên- Huế. Ngài được vua Khải Định 
mến mộ, phong chức Tăng cang chùa Diệu Đế. Năm 1924, ngài tổ 
chức lễ Phật đản thật lớn và lập giới đàn tại chùa Diệu Đề do ngải 
làm Đàn đầu truyền giới. Ngài xả báo thân ngày mồng 6 tháng 4 


515 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


năm Mậu Thìn (25-04-1928) thọ 60 tuổi, 32 hạ lạp. Ngài nguyên 
quán trú quán Thừa Thiên- Huế - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Trí Tịnh (1917 -2014), Hòa thượng, dịch giả, pháp sư, 
dòng Lâm Tế Gia Phố đời 41, thế danh Nguyễn Văn Bình, xuất gia 
năm 1937 với HT Hồng Xứng- chùa Vạn Linh- núi Cắm- Châu 
Đốc, pháp danh Nhựt Bình. Năm 1940, ngài ra Huế học tại PHĐ 
Tây Thiên và Báo Quốc. Năm 1941, ngài thọ Sa di tại chùa Quốc 
Ân- Huế, được pháp sư Trí Độ đặt pháp hiệu là Trí Tịnh. Năm 
1945, ngài thọ Tỳ kheo tại giới đàn chùa Long An- Sa Đéc do HT 
Chánh Quả làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1948, ngài thành lập 
PHĐ Liên Hải- Bình Chánh và làm Giám đốc. Năm 1950, ngài ra 
Vũng Tàu nhập thất tĩnh tu tại chùa Linh Sơn. Năm 1953, ngài xây 
dựng chùa Vạn Đức ở Thủ Đức. Năm 1955, ngài khai sáng Hội 
Cực Lạc Liên Hữu tại chùa Vạn Đức.. Năm 1957, ngài làm Trị sự 
phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Œ7áo hội Tăng già Nam Việt. Năm 
1959, ngài làm Trị sự phó Giáo hội Tăng già Toàn quốc. Năm 
1962, ngài làm Phó viện trưởng PHV ?rưng Phân Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1964, ngài là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự 
GHPGVNTN. Năm 1966-1968, ngài làm Chánh thư ký Viện Tăng 
Thống GHPGVNTN. Năm 1970, ngài là Khoa trưởng Phân khoa 
Phật học- Viện đại học Vạn Hạnh. Năm 1971, ngài là Viện trưởng 
PHW Huệ Nghiêm. Năm 1973, ngài là Phó viện trưởng Viện Hóa 
Đạo và Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam tạng Việt Nam. Năm 
1981, ngài được cử làm Thành viên HĐCM kiêm Phó chủ tịch 
Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TW GHPGVN. 
Năm 1982, ngài được suy cử Trưởng BTS Thành hội PG TP Hồ 
Chí Minh. Cuối năm 1984, ngài được suy cử Chủ tịch HĐTS 
GHPGVN. Năm 1992, ngài được suy cử Phó Pháp chủ HĐCM 
GHPGVN. Trong sự nghiệp truyền pháp độ sanh, ngài được cung 
thỉnh làm Tuyên Luật sư và Hòa thượng Đàn đầu rất nhiều đại giới 
đàn khắp các tỉnh thành miền Nam. Ngài đã có công trình phiên 
dịch đồ sộ trong sự nghiệp, như các bộ: Kinh Pháp Hoa ; Kinh Hoa 


516 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Nghiêm ; Kinh Đại Bát Nhã ; Kinh Đại Bát Niết Bàn ; Kinh Đại 
Bảo Tích ; Kinh Phổ Hiện Hạnh Nguyện ; Kinh Địa Tạng Bồn 
Nguyện ; Kinh Tam Bảo ; Tỳ kheo giới bồn ; Bồ tát giới bồn ; 
Kinh Pháp Hoa Cương yếu ; Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa ; Cực 
Lạc liên hữu tập ; Đường về Cực Lạc ; Ngộ Tánh Luận..., ngài xả 
báo thân ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ (28-03-2014) thọ 98 năm, 
69 hạ lạp, nguyên quán Đồng Tháp, trú quán TP. Hồ Chí Minh - 
xem thêm ở Danh tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Viên Tịnh (1949 -1996), Thượng tọa, xuất gia với HT Từ 
Mãn-chùa Linh Sơn. Năm 1972, thọ cụ túc tại giới đàn chùa Phật 
Ân ở Cần Thơ. Thượng tọa được Giáo hội Lâm Đồng công cử 
chức Phó BTS tỉnh hội PG Lâm Đồng kiêm Chánh đại diện PG TP 
Đà Lạt, được HT bốn sư giao trụ trì chùa Trúc Lâm-Đà Lạt, có 
công trùng kiến ngôi chùa Trúc Lâm trải qua thời gian dài được tố 
hảo khang trang. Vì bệnh duyên, Thượng tọa viên tịch năm 1996, 
nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán Đà Lạt Lâm Đồng - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


To 


- Thích Thiện Tòng (1891 -1964), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Thung, xuất gia với HT Phước Chí-Tâm Ba- chùa Khánh 
Quới- Cai Lậy, được pháp danh Thiện Tòng. Năm 1915, ngài cầu 
pháp với tô Phi Lai, Như Hiển Chí Thiền- chùa Phi Lai- Châu Đốc, 
được pháp danh là Hồng Tòng, pháp hiệu Phố Quảng, nối pháp 
dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 40. Năm 1926, ngài được thỉnh làm 
pháp sư các trường hạ PG cô truyền. Năm 1927, ngài nhận trụ trì 
chùa Trường Thạnh- Bến Nghé. Năm 1932, phong trào chắn hưng 
PG lan rộng, ngài nhận lời sư Thiện Chiếu tiếp tay cô súy phong 


517 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trào, vận động Phật tử tham gia hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học 
và cô động mọi người mua báo 7? Ö¡ Âm. Riêng tại chùa Trường 
Thạnh, ngài bắt đầu mở các lớp giáo lý. Năm 1945-1950, chùa 
Trường Thạnh là cơ sở cách mạng. Năm 1952, trong đại hội Phật 
giáo Cô truyền tại chùa Trường Thạnh, ngài được cử làm Đại tăng 
trưởng Giáo hội Lục Hòa Tăng và Lục Hỏa Phật Tử, nguyên quán 
Cai Lậy Tiền Giang, trú quán Sài Gòn - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập l 


- Lưu Bá Tòng, Cư sĩ, sinh năm 1956, Thạc sĩ Tôn giáo học, Phó 
tổng biên tập báo Người Lao Động, thành viên Ban Phật học chùa 
Xá Lợi, phụ trách trang nhà www,chuaxaloI.vn , nguyên quán trú 
quán TP Hỗ Chí Minh 


- Thích Bảo Toàn (1899 -1970), Hòa thượng, pháp danh Như 
Niệm, pháp tự Giải Khoan, pháp hiệu Bảo Toàn, đời 41 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Trang Văn 
Tại, sinh năm Kỷ Hợi (1899) tại làng Câm Phô, Hội An. Ngài cùng 
với bào huynh là HT.Quảng Hưng xuất gia với Hòa thượng Phước 
Trí tại chùa Tam Thai. Ngài trụ trì chùa Từ Vân, Đà Nẵng vào 
những thập niên 40 của thế kỷ XX. Năm 1957, ngài khai sơn chùa 
Hải Hội tại làng Mân Quang- Sơn Trà- Đà Nẵng. Kiểm Tăng 
GHTG Đà Nẵng (1958), tham gia tích cực trong phong trào tranh 
đâu Phật giáo năm 1963. Ngài viên tịch ngày 22 tháng I năm Canh 
Tuất (1970), thọ 72 tuổi. Ban đầu tháp lập tại chùa Từ Vân, về sau 
chùa Từ Vân suy tản nên môn đồ thiên di về chùa Hải Hội. Đệ tử 
nói pháp có HT.Thích Mỹ Quang. Ngài nguyên quán Quảng Nam, 
trú quán Đà Nẵng - fheo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Diệu Toàn (1874 -1970), Hòa thượng, thân thế chưa rõ, 
dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 40, pháp danh Chơn Vị, pháp tự 
Diệu Toàn, pháp hiệu Đạo Dưỡng, ngài trụ trì đời thứ 4 chùa 
Phước Long- Trà Cú- Trà Vĩnh. Năm 1962, ngài đứng ra trùng tu 
chùa, ngài thị tịch năm Canh Tuất (1970), thọ 97 năm, tháp lập 
trước vườn chùa Phước Long, nguyên quán chưa rõ, trú quán Trà 


518 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Vinh- £heo sưu khảo của Đại đức Thích Như Đạo- Trà Vĩnh 


- Thích Giác Toại (1915 -1993), Trưởng lão, hệ phái PG Khất sĩ 
Việt Nam, thế danh Trần Trong, Năm Định Hợi (1947), khi trưởng 
lão Giác An thuyết pháp tại Tịnh xá Qui Nhơn, ngài đã mời trưởng 
lão về hành đạo, thuyết pháp tại xã nhà. Sau đó dâng cúng đất 
vườn và xây dựng Tịnh xá Ngọc Hòa, năm 1965 xuất Ø1a VỚI 
trưởng lão Giác An, được pháp danh Thiện Nhơn, pháp hiệu Giác 
Toại, ngài được phong trưởng lão và phụ trách Phó trưởng đoàn 
Giáo đoàn III, ngài xả báo thân ngày mồng Một tháng 8 năm Quý 
Dậu, thọ 79 năm, 28 năm hành đạo, nguyên quán trú quán Bình 
Định - /heo trang nhà www.daophatkhatsi.vn 


- Lê Toại (1884 -1960), Cư sĩ, làm việc ở Sở Đốc lý Hà Nội, là 
một người hầm mộ đạo Phật, ông thường xuyên. nghiên cứu sách 
Phật qua Pháp văn và Hán văn và viết các bài về việc chân hưng 
Phật giáo đăng trên báo 7rung Bắc Tân Văn. Nhóm các nhà sư Trí 
Hải, Thái Hòa, Vũ Đình Ứng sau khi vận động 2 sơn môn Linh 
Quang-Bà Đá, Hồng Phúc-Hòe Nhai tham gia chấn hưng PG 
không thành, đã quay ra tìm sự hợp tác của phía cư sĩ, mời 3 vị Lê 
Toại, Trần Văn Giác, Nguyễn Hữu Kha thành lập nhóm Phật học 
Tùng thư, Lê Toại do quen biết đã mời gọi các trí thức làm việc 
trong chính quyền về cùng tham gia Phật học Tùng thư, mở đầu 
cho việc tiễn tới thành lập hội Phật giáo Bắc kỳ năm 1934. Sau 
khi hội thành lập, ông được cử làm Phó thủ quỹ, rồi Chánh thủ 
quỹ. Năm 1945 làm Trưởng ban tài chính của hội. Ông còn làm 
Trưởng ban bên Tại gia CHPG ở Thịnh Mai, Thanh Trì, Hà Đông. 
Tháng 3-1958, ông đại diện cho những người sáng lập hội PG Bắc 
kỳ tham gia thành lập hội PG Thống nhất VN, tác phẩm liên quan: 
Phật học sơ giải (1934), nguyên quán trú quán Hoàng Mai Hà Nội 
- theo NNC Nguyễn Đại Đồng sưu khảo 


- Thích Châu Toàn (1933 -1974), Hòa thượng, đệ tử HT Mật 
Thể-chùa Trúc Lâm-Huế, pháp danh Nguyên Trí, pháp tự Châu 
Toàn, ngài vào Sải Gòn học đại học Văn Khoa và tôt nghiệp cử 
nhân văn chương, cùng với HT Đồng Bổn khai sơn chùa Trúc 
Lâm-Gò Vấp, đây là nơi lui tới của HT Nhất Hạnh khi dạy học ở 
PHĐ Nam Việt. Khi HT Nhất Hạnh thành lập Trừng Thanh Niên 
Phụng Sự Xã hội, đã mời ngài làm giám đốc. Ngài tham gia giảng 


519 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dạy Việt văn ở các trường Bồ Đề Sài Gòn, Bến Tre, Chợ Lớn, 
Bình Dương... Khi đang thuyết giảng tại chùa Từ Nghiêm, ngài bị 
ngất xỉu và mất ở bệnh viện, nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú 
quán Sài Gòn - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận 
Hóa 


- Thích Diệu Toàn (1874 -1970), Hòa thượng, pháp danh Chơn 
VỊ, pháp tự Đạo Dưỡng, pháp hiệu Diệu Toàn, đời 40 tông Lâm 
Té, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài họ Lê, làm đệ tử HT 
Hoằng Phúc, đệ Ngũ tổ sư tổ đình Thiên Ân- Quảng Ngãi. Ngài 
được bổn sư phú pháp vào năm Canh Tuất (1910). Thời gian hành 
đạo ở Quảng Ngãi, ngài được cung thỉnh làm Dẫn thỉnh giới đàn 
chùa Phước Quang năm 1920 do Tăng cang Hoằng Tịnh làm Đàn 
đầu truyền giới và HT Khánh Anh đắc giới tại giới đàn này. Sau 
khi vào Nam hành đạo, ngài trụ trì đời thứ 4 chùa Phước Long- Trả 
Cú- Trà Vinh. Năm 1962, ngài đứng ra trùng tu chùa, ngài thị tịch 
năm Canh Tuất (1970), thọ 97 năm, tháp lập trước vườn chùa 
Phước Long, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Trà Vĩnh. Đệ tử 
của ngải có: HT.Thích Giải Kinh- trụ trì chùa Viên Quang- Bình 
Thạnh; HT Thích Như Hòa- trụ trì chùa Phước Long- Trà Vinh- 
theo sưu khảo của Đại đức Thích Như Đạo- Trà Vĩnh 


- Thích Giác Toàn, Hòa thượng, Tiến sĩ Danh dự, bút hiệu Trần 
Quê Hương, thế danh Lê Phước Tường, sinh năm 1949, ngài mồ 
côi từ bé, âu niên xuất gia, Thường trực lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ 
Việt Nam, trụ trì Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh, trụ trì 
Pháp viện Minh Đăng Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó 
viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Tác phẩm: Hương thiển 
Ngàn năm; Lời vàng Vì diệu Kinh Pháp cú; Bút nở hoa thiêng; 
Suối về Hoa Nghiêm, Tặng phẩm Dâng đời; Thẩm mỹ Phật giáo 
thời Lý - Trần qua văn chương; Những sáng tác văn học của các 
Thiên sư thời Lỷ -Trần... nguyên quán Tiền giang, trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


- Nguyễn Khoa Toàn (1899 -1965), Cư sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia, 


520 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


một Phật tử đầy nhiệt tâm với cuộc chân hưng PG ở Huế. Ông đã 
để lại hơn 200 tác phẩm hội họa có phong cách Á Đông. Ông đoạt 
giải thưởng lớn ở cuộc thi tranh tại Paris và dự nhiều cuộc triển 
lãm tranh quốc tế Nhật Bản (1944); Hà Nội (1949); Thái Lan 
(1953); Sài Gòn (1957). Ngoài ra, ông có biệt tài về thư pháp chữ 
Hán, nét bút rất bay bướm. Về điêu khắc, tác phâm ông còn đề lại 
cho đời, chính là pho tượng Phật Thích Ca (1940) hiện thờ ở chùa 
Từ Đàm. Khi hội An Nam Phật học ở Huê hoạt động thì ông đã có 
mặt bên cạnh Bác sĩ Lê Đình Thám, Bác sĩ Trương Xướng và 
nhiều Cư sĩ ở Huế thời đó. Ông làm chức vụ Tá Lý ở Bộ Học dước 
triều vua Bảo Đại, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Huyền Tôn, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 
41, thế danh Nguyễn Thái Long, sinh năm 1928, đệ tử tổ đệ lục 
Thiên Ấn tự Tăng cang Thích Chơn Trung, ngài pháp danh Như 
Kế, pháp tự Giải Tích, pháp hiệu Huyền Tôn, thế danh Nguyễn 
Thái Long Từ năm 1963 đến 1959, ngài làm Tổng thư ký hội An 
Nam Phật học-Hué. Ngài là Pháp chủ Giáo hội Tăng Già Trung 
Việt. Năm 1963 ngài cùng với HT Hội chủ Tổng hội PGVN,Ban tổ 
chức lễ Phật đản đến yến kiến tỉnh trưởng Thừa Thiên Huế Nguyễn 
Văn Đẳng phản đối lệnh cấm treo cờ PG trong ngày lễ Phật đản. 
Tỉnh trưởng nhận khuyết điểm của cảnh sát và cho xe phóng thanh 
loan báo quyết định không cắm PG treo cờ PG khắp thành phố 
Huế. Sau 1975, HT định cư ở Úc châu, được cung thỉnh làm 
Chứng minh đạo sư GHPGVNTN Úc châu&Tân Tây Lan. Tác 
phẩm đã in: Chư Kinh Mật Giáo ; Kinh Vu Lan Bồn ; Kinh Đại 
Báo Phụ Mẫu Trọng Ân ; Kinh Hiên Kiếp Thiên Phật Danh ; Kinh 
Bát Đại Nhơn Giác ; 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phát ; Du Già 
Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghỉ; Cực Tịnh Sanh Động, nguyên 
nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Hoa Kỳ. 


- Liễu Cảnh Ấn Tông (1804 -1890) Hòa thượng, trụ trì chùa Sắc 
tứ Trường Thọ, tịch ngày 24 tháng 3 năm Canh Dần 1890, chưa có 


321 


THÍCH ĐỒNG BỒN 
thêm thông tin - /heo Biên niên sử PG Sải Gòn Gia Định 


- Toàn Đức Hoằng Tông (1779 -1843), Hòa thượng, Tổ sư. pháp 
danh Toàn Đức, pháp hiệu Hoằng Tông, đời thứ 37 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 4 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đoàn Văn Thu, 
sinh ngảy 20 tháng 12 năm Kỷ Hợi (1779) tại thôn Trung Tín, xã 
Nha Phiến, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn. Ngài xuất gia đắc pháp 
với tổ Pháp Kiêm Minh Giác tại tổ đình Phước Lâm- Hội An. Ngài 
trụ trì tổ đình Vạn Đức và có công trùng tu chùa sau cuộc chiến 
Tây Sơn. Năm 1822, ngài quyên mộ đúc chuông dưới sự chứng 
minh của Hòa thượng bổn sư. Ngày 12 tháng 7 năm Canh Dần 
(1830), năm Minh Mạng thứ I1, ngài được triều đình ban cho Giới 
đao Độ điệp để tán dương công hạnh tu hành. Ngài viên tịch ngày 
28 tháng 10 năm Quý Mão (1843), thọ 65 tuổi. Ngài nguyên quán 
tại Bình Định, trú quán tại Quảng Nam - fheo Thích Như Tịnh sưu 
khảo 


- Hộ Tông (1893 -I981), Hòa thượng, Trưởng lão khai sáng hệ 
phái Nam Tông Việt Nam, thế danh Lê Văn Giảng, ngài đậu Bác sĩ 
thú y và được bổ làm việc tại Campuchia. Năm 34 tuổi, ngài từ bỏ 
thế tục học hỏi giáo lý Nam Tông và khai sáng chùa Sùng Phước 
Phnômpênh. Năm 1940, ngài chính thức xuất gia và về Việt Nam 
xây dựng tổ đình Bửu Quang-Thủ Đức. Năm 1949, ngài cùng Cư 
sĩ Nguyễn Văn Hiểu lập chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ. Năm 1954, ngài 
cùng ngài Bửu Chơn tham dự hội nghị kết tập Kinh tạng Pali lần 
thứ 6 tại Ngưỡng Quan Yangon-Miến Điện. Năm 1957, ngài được 
suy cử làm Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, 
tác phẩm: Nhật hành của cư sĩ ; Cư sĩ thực hành ; Luật xuất gia I- 
II; Vi Diệu Pháp vấn đáp ; Nên tảng Phật Giáo ; Sơ Thiên Tâm ; 
Thanh Tịnh Kinh ; Quỷ vương vấn đạo ; Tứ Diệu Đề ; Bát Chánh 
Đạo ; Pháp trích yếu ; Phật giáo chánh lời Phật thuyết ; Phép 
Chánh Định ; Phát Ngôn ; Thập Độ ; Ti riết lý về Nghiệp, ngài viên 
tịch ngày 26 tháng 7 năm Tân Dậu (25-8-1981) tại chùa Bửu Long- 
Thủ Đức, thọ 89 tuổi, 41 tuổi đạo.nguyên quán Châu Đốc, trú quán 


522 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phnômpênh-TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 


Tra 


- Phạm Văn Trà, Đại tướng, Cư sĩ, sinh ngày 19-08-1935, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Tổng Tham mưu 
trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1995-1997), nguyên Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ năm 1997-2006, nguyên Ủy 
viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa VIH, IX. Duyên Bồ đề quyên thuộc Phật pháp lâu đời, 
tuổi ấu thơ, ông đã từng sông trong chốn thiền môn tại quê nhà 
Quế Võ- Bắc Ninh. Năm 18 tuổi, ông tham gia Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, từng vào sinh ra tử chiến đấu chống giặc ngoại xâm. 
Khi về hưu, với tâm nguyện Hộ pháp và mang lý tưởng Phật giáo 
Lý-Trần “Quốc vương, Đại thân Duy trì Phát pháp”, Đại tướng 
Phạm Văn Trà đã đi khắp mọi miền đất nước, phát tâm xây tự viện 
PG với tâm nguyện mong muốn khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm 
của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, kế thừa và phát 
huy các giá trị văn hóa, tâm linh Phật giáo của thiền phái này. Hiện 
nay, trên cả nước có trên 50 cơ sở tự viện ớn nhỏ thuộc hệ thống 
Thiền viện Trúc Lâm. Trong đó, vị Đại tướng Hộ pháp huy động 
kiến tạo xây dựng. 6 ngôi chùa ở miền Bắc và gần 10 ngôi thiền 
viện Trúc Lâm miền Nam. Một trong những yếu tô thúc đây Đại 
tướng đầu tư cơ sở Tự viện PG, đó là thực hiện tâm nguyện cuối 
đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cụ Kiệt rất mong mỏi đưa văn 
hóa đình chùa (kiến trúc Đại Việt) vào phía Nam, vì đó là cơ sở tôn 
giáo nhưng lại có khả năng hòa giải, găn kết lòng người lại với 
nhau, lấy chữ nhân duyên hòa hợp làm đầu. Ông được Nhà nước 
Việt Nam phong tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương 
Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng 
Ba.Huân Chương Ítxala hạng Nhất - Huân chương cao quý của 
Đảng và Nhà nước CHDCND Lào (2005). Huy hiệu 50 năm tuổi 


523 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Đảng (2006), 55 năm tuổi Đảng (2012) - ¿heo Thích Vân Phong 
biên khảo 


- Minh Tâm Thông Trạch (1850 -1884), ngài họ Nguyễn, pháp 
danh Thông Trạch, pháp hiệu Minh Tâm, xuất gia với tổ sư Phổ 
Tế ở chùa Đồng Đắc. Mấy năm sau ngài được tô cho thụ Sa di 
giới. Năm 20 tuổi, ngài thụ giới Tỷ kheo tại giới đàn chùa Phúc 
Nhạc. Ngài được tổ Thanh Hanh chùa Vĩnh Nghiêm đang dạy dỗ 
Tăng ni Ninh Bình lúc đó dìu dắt, sau ngài tiếp bước bổn sư (Phổ 
Tế) lên pháp toà chùa Phượng Ban giảng pháp, nương mười khoa 
giáo, trung hưng việc Phật. Ngài thường bảo với đại chúng rằng: 
“Học theo đồng từ Thiện Tài tìm thây, hâm mộ cổ Phật Ti tuyết Sơn 
câu pháp. Thấy người hiển thì lo sửa mình, đáng điều nhân thì 
không cần nhường”.Ngài về trụ trì chùa Phúc Nhạc nỗ lực trùng tu, 
chùa cảnh quy mô mới mẻ, đều bởi phần rạng rỡ. Năm 1882, ngài 
Thông Trạch về trụ trì tổ đình Phượng Ban. Được hơn một năm, do 
việc đời ngày một nhiều mà người tu ngày một ít, sư phải làm việc 
quá sức và lâm bệnh, viên tịch ngày mồng 8 tháng Giêng năm Giáp 
Thân (1884), hưởng 34 tuổi, tăng lạp 14 hạ. Đệ tử là Thanh Khiết 
sai đại chúng dựng tháp. Tháp ghi“7? Hoá tháp, Tỷ khiêu tự Thông 
Trạch, pháp hiệu Minh Tám Tỉ hiển sự Nhục thân Bồ tát, Thiển toạ 
hạ. ”, nguyên quán thôn Hạ Trung Cường, xã Quần Anh, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định, trú quán Ninh Bình - ¿eo WNC Nguyễn Đại 
Đồng sưu khảo 


- Thích Giác Trang (1933 -2008), Hòa thượng, trưởng lão hệ phái 
PG Khát sĩ Việt Nam, thế danh Huỳnh Hữu Thọ, xuất gia năm 
1955 với trưởng lão Giác Tánh tại tịnh xá Ngọc Thành- Tân An, 
được pháp danh Giác Trang. Năm 1958 ngài được thọ Tỳ kheo 
giới tại tịnh xá Liên Trung- Thốt Nốt- Long Xuyên. Năm 1960, 
ngài làm trợ lý trưởng lão Giác Như trong việc thành lập Giáo 
đoàn II ở miền Trung. Năm 1965, ngài trụ trì và giáo hóa mỗi nơi 
ba tháng trong các tịnh xá từ miền Trung cho đến miền Nam. Năm 
1980, ngài dừng chân du hóa và trụ trì tịnh xá Ngọc Chánh- Bình 


524 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Thạnh. Tại trụ xư này, ngải đảm nhận các chức vụ: -Thành viên 
Ban Kiểm Tăng THPG TP HCM. -Chứng minh và có vấn Ban đại 
diện PG quận Bình Thạnh. -Thành viên Ban Từ thiện xã hội TW 
và TP HCM. -Cố vấn chứng minh Giáo đoàn I và hệ phái Khất sĩ 
Việt Nam. Năm 2002, ngài được suy cử Thành viên Hội đồng 
Chứng minh GHPGVN. Năm 2005, ngài sanh Hoa Kỳ chứng minh 
lễ khánh thành Như Lai Thiền Tự ở San Diego và sang Úc Châu 
chứng minh Thiền viện Minh Đăng Quang ở Sydney. Ngài xả báo 
thân ngày Rằm tháng Chạp năm Đinh Hợi (22-01-2008) thọ 75 
năm, 50 hạ lạp, nguyên quán Tân Trụ- Long An, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Nữ Huyền Trang, vị danh NI “Biệt động Sải Gòn”, xuất 
gia với Trưởng lão Ni Như Hoa- Ni viện Phước Huệ- Sa Đéc, pháp 
danh Diệu Thông, thế danh Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931 
tại làng Tân Dương, nay thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 
Song thân đều là nhà giáo, phụ thân là Hòa thượng Thích Giác 
Quang (Phạm Văn Vọng, khai sơn chùa Thất Bửu- Châu Thành, 
chùa Thất Bửu- nút Cấm, An Giang, chùa Kim Bửu- quê nhà Tân 
Dương- Sa Đéc) mẫu thân là Ni trưởng Diệu Tịnh (tất cả các ngôi 
Tự viện này đều là cơ sở nuôi dấu chiến sĩ cách mạng). Năm lên 9 
tuổi xuất gia tại Ni trường Phước Huệ, cầu Trưởng lão Ni Thích nữ 
Như Hoa làm Hòa thượng bốn sư và được ban pháp danh Diệu 
Thông. Sau đó được Hòa thượng CIác Quang (thân sinh) gửi học 
tại Ni viện Diệu Đức- Huế. Hiện cư ngụ tại chùa Thất Bửu- thị trấn 
An Châu- huyện Châu Thành, An Giang (vào thời chống Mỹ cứu 
nước, Thích nữ Huyền Trang từng là cán bộ giao liên và trinh sát 
Biệt động Sài Gòn-G1a Định, trụ trì chùa Tam Bảo (số 82B đường 
Trần Quốc Toản, nay là đường 3-2, phường 12, quận I1, 
TP.HCM). Được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công Giải 
phóng hạng 3; Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Trong đội 
quân Biệt động Sài Gòn-Gia Định - đơn vị được tuyên dương Anh 
hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, trong đó nhân vật đặc biệt 
chính là Ni cô Thích nữ Huyền Trang - /heo Thích Vân Phong biên 
khảo 

-Thích Lệ Trang, Thượng tọa, thế danh Lê Văn Giỏi, sinh năm 
1958, ấu niên xuất gia, dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 42, đệ tử HT 


525 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thích Nhật Thiện- chùa Định Thành Năm 1976, thọ Tỳ kheo tại 
giới đàn Quảng Đức- chùa Ấn Quang. Tham học Luật với HT Bình 
Minh- chùa Hòa Bình, học Nho văn với HT Tuệ Đăng- chùa Kim 
Cương, học Nghi lễ với HT Hồng Nhơn- chùa Từ Thoàn. Ủy viên 
HĐTS TWGHPGVN, Phó ban Nghi lễ TW GHPGVN, Trưởng ban 
Nghi lễ BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh, trụ trì các chùa: Định 
Thành- quận 10- TP Hồ Chí Minh; chùa Hội Phước- Nha Mân- 
Đồng Tháp; chùa Huê Nghiêm 2- Quận 2- TP Hồ Chí Minh, 
nguyên quán trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Quách Thị Trang (1948 -1963), nữ sinh, Phật tử, pháp danh 
Diệu Nghiêm, đoàn sinh GĐPT Minh Tâm, ngày 25-8-1963, sinh 
viên học sinh tổ chức biểu tình trước chợ Bến Thành phản đối 
chính sách bất bình đẳng tôn giáo của chế độ đệ nhất Cộng hòa. 
Cuộc biểu tình có hơn 5,000 người, bị cảnh sát nỗ súng đàn áp, 
một người chết là nữ sinh Quách Thị Trang lúc ấy mới 15 tuổi, 
nhiều người bị thương, 250 người bị bắt, 1,380 người bị bắt đưa 
đến Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Sau khi bị bắn chết, cảnh 
sát đem thi hài cô chôn trong nghĩa trang Tổng Tham Mưu vì 
muốn giấu kín cái chết này, nguyên quán Thái Bình, trú quán Sài 
Gòn - heo Dương Kinh Thành biên khảo 


- Thích Giác Tràng (1940 -2014), Hòa thượng, hệ phái khất sĩ. 
Ngài thế danh Lê Hoàng, sinh năm Canh Thìn (1940) tại xã Câm 
Thanh, thành phố Hội An. Năm 1963 xuất gia với Trưởng lão 
Thích Giác Lý tại Tịnh xá Ngọc Câm, Hội An và thọ Tỳ kheo năm 
1967 tại tịnh xá Ngọc Tân, Vĩnh Long. Ngài từng trụ trì các tịnh xá 
như: TX Ngọc Ninh, Bình Long(1969), TX Ngọc Lâm, Cam Ranh 
(1972), TX Ngọc Pháp, Phan Rang (1973), Phó trụ trì TX Trung 
Tâm, Quận ó6, TP.HCM (1974). Từ năm 1975, Ngài trụ trì TX 
Ngọc Cẩm đến ngày viên tịch. Ngài từng đảm nhiệm: Phó Ban trị 
sự GHPGVN tỉnh QNĐN, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng 
Nam, Trưởng Ban giáo dục Tăng Ni tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban 
kinh tế tài chánh GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chứng minh hệ phái 
khất sĩ, Tri sự trưởng giáo đoàn 5, Thành viên HĐCM GHPGVN. 


526 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ngài tô chức đại trùng tu tịnh xá Ngọc Cẩm từ năm 2003 đến 2007 
thì hoàn tất. Hòa thượng viên tịch ngày 23 tháng 9 năm Giáp Ngọ 
(2014), hưởng thọ 75 tuổi. Ngài sinh và trú quán tại Quảng Nam - 
theo tư liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Hải Tràng (1884 -1972), Hòa thượng trưởng lão, thế danh 
Võ Văn Nghiêm, xuất gia với HT Từ Huệ- chùa Long Hoa- Gò 
Vấp, pháp danh Giác Trang, pháp hiệu Hải Tràng. Năm 1913, ngài 
trụ trì chùa Thanh Trước- Gò Công. Năm 1922, ngài cho khắc bản 
in bộ kinh Pháp Hoa. Năm 1934, ngài khai sơn chùa Phổ Quang- 
Phú Nhuận. Năm 1951, ngài được cung thỉnh làm Chứng minh đạo 
sư Giáo hội Tăng già Nam Việt. Năm 1964, khai giảng Phật học 
viện Phổ Quang, đến năm 1966 đổi tên thành PHV Hải Tràng. 
Ngài được đề cử vào Hội đồng Trưởng lão viện Tăng thống 
GHPGVNTN(1964) và Phó Tăng thống (1966). Ngài thị tịch ngày 
23 tháng 8 năm Nhâm Tý (30-9-1970), thọ 89 tuổi với 63 hạ lạp, 
nguyên quán Chợ Lớn, trú quán Phú Nhuận Gia Định - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Pháp Tràng (18598 -1984), Hòa thượng, sơn môn Thiên 
Thai Thiền Giáo Tông, thế danh Đồng Ngọc Tự, xuất gia với tổ 
Huệ Đăng tại chùa Thiên Thai- Bà Rịa, được pháp danh Trừng Tự, 
pháp hiệu Pháp Tràng, dòng Lâm Tế Tế Thượng đời 42. Năm 
1928, ngài được bốn sư cho trụ trì chùa Khánh Long- Cai Lậy. 
Năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nó, ngài lánh sang chùa 
Phước Long- Cần Thơ ấn tu. Năm 1947, ngài cùng HT Minh 
Nguyệt lập Hội PG Cứu quốc huyện Cái Bè, ngài được cử làm Ủy 
viên Kiểm soát Ban chấp hành PG Cứu quốc Nam bộ. Năm 1949- 
1950, ngài là đại biểu PG trong Mặt trận Liên Việt. Năm 1960, 
Mặt trận DTGPMN ra đời, ngài là Tỉnh ủy viên Mặt trận tỉnh Mỹ 
Tho. Năm 1978, ngài trụ trì chùa Phật Ẩn-Mỹ Tho. Năm 1981, 
ngài là Thành viên HĐÐ Chứng minh TW GHPGVN, ngài viên tịch 
vào 17-3-1984, thọ 86 tuổi và 66 năm hành đạo, bảo tháp lập ở 
khuôn viên chùa Vĩnh Tràng- Mỹ Tho. Ngài nguyên quán Cai Lậy- 


527 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tiền Giang, trú quán Mỹ Tho- Tiền Giang - heo Danh Tăng Việt 
Nam tập 1 


- Thích Vĩnh Tràng (1881-1963), Hòa thượng, pháp danh Hồng 
Ty, thế danh rằn Văn Ty, sinh quán tại Lai Vung, Phủ Tân Thành, 
An Giang (nay huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Trụ trì đời tứ tư 
tổ đình Phước Hưng (Chùa Hương)- Sa Đéc. Đệ nhất Trì tịnh ĐIỚI, 
hạnh Đầu Đà, chuyên tu khô hạnh, cùng thời với HT Luật sư 
Chánh Quả. Lập kỳ tích lưu danh hậu thế. Mùa Xuân năm Mậu 
Dần (1938) ngài phát nguyện bách bộ hành hương ra tận đất Bắc, 
chiêm bái Danh lam Thánh tích. Khi về ngài đến tổ đình Thiên 
Phúc Tự (chùa Thầy chân núi Sài Sơn- huyện Quốc Oai- tỉnh Hà 
Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), chiêm bái 
Thánh tăng, chia sẻ Phật sự với vị trụ trì và thỉnh một chiếc mõ 
bằng gỗ quý, nặng khoảng 15 kg, đường kính bề ngang 1,4 m, bề 
dọc 70 cm. Ngài vừa đội chiếc mõ trên đầu, mỗi bước chân liền 
niệm Phật. Chiếc mõ được an vị và bảo lưu tại Chánh điện Phước 
Hưng Cổ Tự cho đến nay. Năm Kỷ Sửu (1949) giặc Pháp quyết 
định thiêu hủy ngôi Cổ Tự Phước Hưng với lý do nghi ngờ chùa 
này là cơ sở nuôi dấu chiến sĩ Cách mạng chống Pháp, nhưng nhờ 
đức hạnh của ngài cảm hóa giới quan chức trí thức địa phương 
cùng quần chúng Phật tử mà ngôi Cổ Tự thoát hỏa nạn, và danh 
thắng Phước Hưng được tồn tại. Năm Nhâm Dần (1962) do tuổi 
già sức yếu, tự biết không còn trụ thế bao lâu, ngài kiến nghị Giáo 
hội bố xứ người về trụ trì ngôi Cổ Tự. Trọng Đông năm này, Hòa 
thượng Thích Thiện Hòa- TrỊị sự Trưởng Giáo hội Tăng Già Nam 
Việt ký quyết định bổ nhiệm đồng môn pháp lữ, Hòa thượng Thích 
Vĩnh Đạt làm trụ trì Phước Hưng Cổ Tự và lo hậu sự cho ngài. 
Duyên Ta bà quả mãn, ngài viên tịch vào ngày vía Bồ tát Quán 
Thế Âm, 19 tháng 2 năm Quý Mão (14-03-1963) nguyên quán Lai 
Vung, trú quán Sa Đéc- Đồng Tháp - /heo Thích Vân Phong biên 
khảo 


- Thích Tịch Tràng (1909 -1976), Hòa thượng, thế danh Hồ 
Thăng, xuất gia năm 1938 với HT Giác Tiên- chùa Trúc Lâm- 
Huế, pháp danh Tâm Thanh. Năm 1939, ngài đến cầu pháp với HT 
Minh Tịnh Nhẫn Tế- chùa Thiên Chơn- Thủ Dầu Một, được pháp 
hiệu Tịch Tràng. Năm 1941, ngài nhận lời mời của HT Quảng Đức 


528 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


về cùng trụ trì tổ đình Linh Sơn- Vạn Giã. Năm 1954, ngài xây 
dựng ngôi chánh điện rộng rãi và mỗi năm chư Tăng về an cư kiết 
hạ tại đây dưới sự dẫn dắt của hai ngài đông đảo. Năm 1964, ngài 
được cử làm Chánh đại diện GHPGVNTN quận Vạn Ninh- Khánh 
Hòa. Năm 1970, ngài được HT Trí Thủ mời giảng dạy lớp Chuyên 
khoa Phật học tại PHV Trung Phần Hải Đức- Nha Trang. Năm 
1973, ngài được thỉnh làm Đệ tam Tôn chứng trong đại giới đàn 
PHV Hải Đức. Ngài xả báo thân ngày 24 tháng 5 năm Bính Thìn 
(1976) thọ 68 năm, 37 hạ lạp, nguyên quán Quảng Nam, trú quán 
Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Hạnh Trân, Hòa thượng, sinh năm 1949, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 42, xuất gia với HT Huyền Tấn- tổ đình Sắc tứ 
Thiên Ân- Quảng Ngãi. Ngài vào Nam trụ trì chùa Long Nguyên 
TP Mỹ Tho, là Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ban 
Nghi lễ TW GHPGVN, nguyên quán Quảng Ngãi, trú quán Tiền 
Giang. 


Trì 


- Thích Hoằng Tri, Thượng tọa, dòng Lâm Tế Gia Phố đời 42, 
sinh năm 1953, đệ tử HT Trí Tịnh-chùa Vạn Đức, trụ trì tổ đình 
Vạn Linh-Núi Cấm Châu Đốc và chùa Vạn Đức-Thủ Đức, hành 
giả pháp môn Tịnh Độ, Quản trị đạo tràng Pháp Hoa và Tịnh Độ 
chùa Vạn Đức, tác phẩm: Sơ cơ Tịnh nghiệp Chỉ nam, nguyên 
quán Lắp Vò- Đồng Tháp, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Pháp Tri (1914 -1996), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông Việt 
Nam, thế danh Nguyễn Thiên Tri, xuất gia năm 1955 với HT Hộ 
Tông- chùa Kỳ Viên, pháp danh Dhammannu Bhikhu. Năm 1956, 
ngài thọ đại giới và đảm nhiệm Tổng thư ký Hội đồng Chưởng 


529 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


quản Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam. Năm 1963, ngài là 
Thành viên Ủy ban Liên phái Bảo vệ PŒ. Năm 1964, là được cung 
cử Phó viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN suốt 3 nhiệm kỳ. 
Năm 1969, ngài trụ trì chùa Pháp Quang- Bình Thạnh. Năm 1972, 
ngài khai sơn và trụ trì Xá Lợi Phật Đải- Thủ Đức. Năm 1982, ngài 
được mời làm Chứng minh Ban đại diện PG huyện Thủ Đức, ngài 
viên tịch vào Rằm tháng 10 năm Bính Tý (25-11-1996) thọ 82 
năm, 40 tuổi đạo, nguyên quán Châu Đốc, trú quán Thủ Đức - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Chánh Trí (1918 -2016), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Phùng, xuất gia năm 1929 với HT Phước Huệ- chùa Hải Đức- 
Huế, pháp danh Chơn Huệ, pháp tự Chánh Trí. Năm 1935, ngài thọ 
đại giới tại giới đàn chùa Sắc tứ Tịnh Quang do HT bổn sư làm 
Đàn đầu truyền giới. Năm 1955, ngài được bồn sư phú pháp hiệu là 
Bích Viên. Năm 1975, ngài kế thế trụ trì chùa Hải Đức- Huế. hạnh 
nguyện một đời của ngài là "Cẩn tảo Già Lam địa", lúc nào ngài 
cũng tay tràng hạt, tay cầm chối quét dọc đường vào chùa Hải 
Đức, hình ảnh ấy là biểu tượng một vị Tăng già thoát tục. Ngài xả 
báo thân ngày 22 tháng 3 năm Bính Thân (28-04-2016) thọ 99 
năm, 72 hạ lạp, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế 
- theo Chư tôn Thiên đức€&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Nữ Diệu Trí (1939 -1966), Sư cô, thánh tử đạo, thế danh 
Lê Thị Hiếu, pháp danh Tâm Lương. Năm 1961, ủy viên Oanh vũ 
Nữ Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Trị. Năm 1963, xuất gia với 
NI trưởng Đàm Hương tại chùa Diệu Ẩn-Phan Rang và tu học tại 
NI viện Diệu Quang-Nha Trang, phú trách giáo dục trại trường 
Mẫu giáo Kiều Đàm cùa GHPG tỉnh Khánh Hòa. Sư cô tự thiêu 
vào lúc 2 giờ sáng này 4-6-1966 trước đài Quán Thế Âm tại Ni 
viện Diệu Quang đề phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính 
quyền, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Khánh Hòa - fheo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Diệu Trí (1927 -1992), Ni trưởng, xuất gia với Sư bà 


530 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Diệu Hương-chùa Diệu Đức, đắc pháp với HT Thị Bình-chùa Viên 
Thông, pháp danh Đồng An, pháp tự Diệu Trí. Ni trưởng vừ tu 
học, vừa là giáo thọ giảng dạy chư Ni tại chùa Diệu Đức. Năm 
1974, Ni trưởng vào nhận chùa Sư nữ Diệu Quang ở Tam Kỳ để 
hướng dẫn ni chúng và tín đồ đến trọn cuộc đời tại đây, nguyên 
quán Thừa Thiên Huế, trú quán Tam Kỳ Quảng Nam - /heo Chư 
tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Diệu Trí (1908 -2010), Ni trưởng xuất gia với HT Huệ 
Minh-chùa Từ Hiếu, pháp danh Trừng Hương, pháp tự Diệu Trí, 
thế danh Hồ Thị Trâm. Sau khi thô giới Ni trưởng được bổn sư ban 
cho một thảo am bên cạnh chùa đề tu học. Năm 1944 Ni trưởng đã 
cải tạo thảo am thành chùa Diệu Nghiêm và trụ trì nơi đây. Năm 
1970, Ni trưởng là Giám sự Ni bộ Bắc Tông Thừa Thiên. Năm 
1985, Ni trưởng được cử làm Trưởng ban Ni bộ Bắc Tông Thừa 
Thiên. Khi trường Trung cấp Phật học tỉnh nhà được thành lập, Ni 
trưởng được cử là Hiệu phó. Đến khi Học viện PGVNX tại Huế ra 
đời, NI trưởng được mời làm Trưởng ban Bảo trợ cho Học viện, 
nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huê - heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Diệu Trí (1927 -1992), Ni trưởng, pháp danh Đồng 
An, hiệu Diệu Trí, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 10 pháp phái 
Chúc Thánh. Ni trưởng thế danh Võ Thị Lạc sinh năm Đinh Mão 
(1927) tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Ni trưởng quy y 
với HT Thích Diệu Khai tại chùa Viên Thông, Huế, sau đó xuất gia 
tại chùa Diệu Đức. Năm 1949 thọ Tỳ kheo ni tại giới đàn chùa Báo 
Quốc. Ni trưởng tham học và sau đó giảng đạy tại Ni trường Diệu 
Đức. Năm 1974, HT Thích Từ Ý mời Ni trưởng vào trụ trì chùa 
Diệu Quang, Tam Kỳ để tiếp độ chúng Ni và xây dựng Ni bộ tỉnh 
Quảng Tín. Từ đó, Ni trưởng đem hết tâm lực của mình phụng sự 
ngôi tam bảo Diệu Quang và nhiếp hóa chúng Ni tại Thị xã Tam 
Kỳ. Ni trưởng viên tịch ngày 22 tháng Chạp năm Tân Mùi (1991), 
hưởng thọ 6S tuổi. Nhục thân nhập tháp tại chùa Diệu Quang. Ni 


331 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


trưởng sinh quán Thừa Thiên, trú quán Quảng Nam - (heo f liệu 
Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Đại Trí (1897 -1944), Hòa thượng, thế danh Huỳnh Huệ. 
Năm 1903, xuất gia với tổ Phước Tường Quảng Đạt- chùa Kim 
Long- Ninh Hòa, pháp danh Trừng Thông, pháp tự Công Thắng, 
pháp hiệu Đại Trí. Năm 1932, ngài vào miền Nam hành đạo trú xứ 
chùa Pháp Vân (chùa Bà Đầm) Phú Nhuận. Năm 1935, ngài lần 
lượt trụ trì các chùa Kim Long, Thiền Sơn, Linh Quang và khai 
sơn chùa Thiên Quang ở Diên Khánh, chùa Di Đà ở Vạn GIã. Năm 
1940, ngài trùng tu tổ đình Kim Long. Năm 1941, Phật sự viên 
mãn, ngài phát nguyện nhập thất 3 năm tại chùa Thiên Quang và 
thiêu thân cúng dường Tam bảo ngay trong ngày xả thất 18 tháng 7 
năm Giáp Thân (1944) trụ thế 47 tuổi, 30 năm hành đạo, nguyên 
quán trú quán Ninh Hòa-Khánh Hòa - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 2 


- Thích Đức Trí (1966 -2016), Thưởng tọa, thế danh Võ Đình 
Phúc, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 47, xuất gia năm 1988 với HT 
Nhuận Thiền- chùa Đại Tùng Lâm, pháp danh Đức Trí, pháp tự 
Chánh Huệ, pháp hiệu Huệ Niệm. Năm 1992-1996, tốt nghiệp 
trường Trung cấp Phật học Bình Thuận. Năm 1993, thọ Tỳ kheo 
tại đại giới đàn Thiện Hòa do HT Trí Tịnh làm Đàn đầu truyền 
giới. Sau đó y chỉ với HT Huệ Tánh- chùa Phật Quang- Phan 
Thiết. Năm 1997-2001, tốt nghiệp cử nhân Học viện PGVN tại TP 
Hồ Chí Minh. Năm 2002-2005, tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học tại 
Yuang Kuang Buddhist Instutite Center- Taiwan. Năm 2005, sang 
hành đạo tại Hoa Kỳ và trụ trì chùa Tam Bảo- Tulsa- Oklahoma. 
Tác phẩm: Tự tảnh Di Đà Duy tâm Tịnh độ (dịch) ; Duy Thức và 
Tịnh độ (dịch) ; Tuệ quản nếo về Chân như (dịch) ; Duy Thức học 
đối với người Niệm Phát (dịch) ; Nghiên cứu Thiên tông và niệm 
Phát (dịch) ; Lược đàm Bách pháp Minh môn luận (dịch) ; Năm 
phương tiện Pháp môn niệm Phật (dịch) ; Vấn đề giải thoát trong 
Pháp môn Tịnh độ (dịch) ; Niệm Phật và hành Tỉ hiển theo Pháp 


5332 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


môn niệm Phát, Cúng lễ Thí thực theo tỉnh thân kinh Nikaya ; Bảo 
hiểu và Bồ Đề tâm. Năm 2016, do bệnh duyên, Thượng tọa xả báo 
thân ngày 24 tháng II năm Bính Thân (22-12-2016), hưởng Š5Ĩ 
năm, 23 hạ lạp, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Hoa Kỳ - /heo 
trang nhà www.hoqVouwu.com 


- Thích Giác Trí, Hòa thượng, sinh năm 1928, xuất gia với HT 
Huyền Giác- chùa Tịnh Lâm- Bình Định, pháp danh Nguyên Quán, 
pháp hiệu Giác Trí. Sau khi bổn sư viên tịch, ngài đến cầu pháp 
với HT Huệ Chiếu- chùa Thiên Đức. HT Huệ Chiếu gởi ngài đến 
PHĐ Hưng Long tu học từ 1945 đến 1954. Năm 1957, ngài thọ Cụ 
túc giới tại giới đàn Nha Trang và về trụ trì chùa Long Hòa cùng 
trong năm này. Trước năm 1975, ngài làm Chánh đại diện 
GHPGVNTN huyện Phù Cát và sáng lập trường Bồ Đề Phù Cát. 
Ngài hóa độ nhiều đệ tử xuất g1a thành tựu sự nghiệp cho PG Bình 
Định hiện nay. Năm 2007, ngài sang thăm Úc châu và chứng minh 
trường hạ Vạn Hạnh tại thủ đô Canberra, ngài nguyên quán trú 
quán Bình Định - /£heo rang nhà wWww.quangduc.com 


- Thích Nữ Huệ Trí (1937 -1967), Sa di mị, thánh tử đạo, thế danh 
Nguyễn Thị Lộc Đài, 30 tuổi, tự thiêu sau chùa Tịnh hội Phật giáo 
Nha Trang để phản đối chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, chưa rõ 
thân thế - /heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


- Thích Huệ Trí, Hòa thượng, sinh năm 1953, Trưởng ban Pháp 
chế TW GHPGVN, trụ trì chùa Quang Minh-Phú Nhuận, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Kiếm Trí (1939 -2013), Hòa thượng, hệ phái PG Hoa 
Tông Việt Nam, viện chủ Hoa Tạng tịnh xá, trụ trì chùa Liên Hoa, 
quận II, TP Hồ Chí Minh. Trước 1975, ngài hoạt động trong Giáo 
hội PGVNTN khối Việt Nam Quốc Tự. Sau ngày thống nhất đất 
nước, ngài chuyên tu tịnh độ và hành mật tông, nguyên quán 
Quảng Đông Trung quốc, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


533 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Long Trí (1928 -199§), Hòa thượng, pháp danh Chơn 
Ngọc, pháp tự Đạo Bảo, pháp hiệu Long Trí, đời 40 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lý Trường 
Châu, sinh năm Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, Hội An. 
Xuất gia tại chùa Phước Lâm năm 1945 và là đệ tử Hòa thượng 
Phổ Thoại. Trụ trì chùa Viên Giác năm 1954, phó thư ký Giáo hội 
lăng già QNĐN: Là một trong Tứ Trụ Quảng Nam trong phong 
trào tranh đấu Phật giáo năm 1963, Phó Đại diện Nội vụ 
GHPGVNTN Quảng Nam, Phó Ban trị sự GHPGVN Quảng Nam 
Đà Nẵng, Chánh Văn Phòng VHĐ GHPGVNTN. Ngài rất quan 
tâm đến sự phát triển của tổ chức GĐÐPT và làm Trưởng BHD 
GĐPT Quảng Nam qua nhiều nhiệm kỳ sau năm 1975. Ngài tánh 
tính khẳng khái, dám nói dám làm, luôn dẫn thân vào các công tác 
Phật sự khó khăn. Ngài viên tịch ngày 13 tháng 9 năm Mậu Dần 
(1998), thọ 71 tuổi. Đệ tử xuất gia có các vị thành danh như: Cố 
HT Thích Tâm Thanh; HT.Thích Như Điển... Ngài nguyên quán 
trú quán tại Quảng Nam - /heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Cư sĩ Minh Trí (1886 -1958), người sáng lập hệ phái 77nh độ Cư 
Sĩ Phật hội Việt Nam, được tôn vinh Đức Tông sư Minh Trí, tục 
danh là Nguyễn Văn Bồng, quê quán xã Tân Mỹ (Rạch Dông), tỉnh 
Sa Đéc (nay thuộc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). 
Năm 29 tuổi, ông thoát ly gia đình, dùng phương tiện Đông y Nam 
dược, xem mạch bóc thuốc điều trị thân bệnh, dùng giáo lý Tứ đề, 
37 phẩm trợ đạo để trị liệu tâm bệnh, khuyến khích mọi người đối 
nhân xử thế luân thường theo kim chỉ nam “Kinh Thiện Sinh”, 
muốn giải thoát sinh tử thì Niệm Phật cầu vãng sanh, tông chỉ Tịnh 
Độ Cư sĩ “Phúc Tuệ Song Tu”. Tu Phúc, tích cực trong Từ thiện xã 
hội, gìn giữ, phát huy truyền thống Y học Dân tộc Cổ truyền; Tu 
Huệ, Niệm Phật cầu vãng sanh, chuyên trì tụng các Kinh A DI Đà, 
Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ... Để họp pháp hóa trong 
việc hành đạo, giấy phép thành lập Giáo hội đã ban hành, ngày 
chuẩn phê là 20-2-1934, ông phải lên Chợ Lớn nhiều lần để bàn 
tính công việc xây cất Hội quán mới, trả Hội quán cũ là chùa Hưng 
Long cho chủ cũ (chỉ bàn tính chớ chưa có đất). Ngày 30-7-1934, 
Giáo hội được sự phê chuẩn của chánh phủ Pháp, chấp thuận cho 


5334 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ông cùng phái đoàn Trung ương đi khắp lục tỉnh để phát phái quy 
y Tam Bảo. Cũng trong năm này đệ tử của ông là bà Quách Thị 
Mười, điền chủ tại Phú Định hiến đất cất Hội quán Trung ương. 
Năm 1936, ông bàn tính với Ban Trị sự Trung ương lo giấy phép 
xin xuất bản tờ đạp chí Pháp Âm Phật học làm cơ quan ngôn luận 
của Giáo hội trong sự truyền giáo. Năm 1937, tờ Nguyệt san Pháp 
Âm Phật học Số 1 ra đời. Từ đó, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, 
góp phần trong công cuộc chân hưng PGVN. Tổ chức này từng 
bước hình thành và phát triển khắp cả Nam bộ, Tịnh độ Cư sĩ Phật 
hội Việt Nam có 206 hội quán, cũng là 206 phòng thuốc Nam 
phước thiện ở 2l tỉnh, thành phố; gân l,5 triệu tín đô, 4.800 chức 
sắc, chức việc, 350.000 hội viên; gân 900 Lương y, huấn viên y 
khoa, y sĩ, y sinh; trên 3.000 người làm công việc chế biến thuốc. 

Duyên Ta bà quả mãn, Cư sĩ vãng sanh ngày 23 tháng 8 năm Mậu 
Tuất (05-10-1958), thọ 73 xuân - heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Minh Trí (1908 -1973), Pháp danh Như Lâm, pháp hiệu 
Minh Trí, đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ § pháp phái Chúc Thánh. 
Ngài thế danh Võ Đắc Tuyên, sinh năm Mậu Thân (1908) tại thôn 
Tứ Câu, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Ngài theo Tây học 
nên có một thời gian làm Thông phán tại Đà Nẵng. Ngài quy y với 
Hòa thượng Bích Liên, sau đó xuất gia với Hòa thượng Trí Hữu. 
Năm 1960 thọ Tỳ kheo tại Ấn Quang và được Hòa thượng Thiện 
Hòa cho pháp hiệu Minh Trí. Ngài tham gia tích cực phong trào 
tranh đấu Phật giáo năm 1963 tại Quảng Nam, trụ trì chùa Giáo hội 
Điện Bàn năm 1974 và khai sơn chùa Minh Giác- Điện Bàn năm 
1973 (chùa nay không còn). Ngài tu tập theo tỉnh thần kinh Pháp 
Hoa và có chép một bản kinh Pháp Hoa bằng chữ Việt rất đẹp để 
lưu lại cho hậu thế. Ngài viên tịch ngày 13 tháng 12 năm Quý Sửu 
(1973), nhập tháp tại vườn tháp chùa Long Tuyền. Ngài nguyên 
quán trú quán tại Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Tánh Thông Nhất Trí ( ? ) Thiền sư, họ Lê. Ngài có người em 
cũng xuất gia (Tánh Hoạt-Huệ Cảnh). Theo Hàm Long Sơn chí, 
Thiền sư Tánh Thông-Nhất Trí được ghi ở thứ 13, trong khi Thiền 
sư Tánh Khoát (thường gọi Tánh Hoạt, bởi ky húy Võ vương 


535 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nguyễn Phúc Khoát) Đức Giai được ghi ở thứ 28. Gia phả họ Lê, 
đệ nhị phái ở La Chữ đã ghi ngài Tánh Thông-Nhắt Trí thuộc thế 
đệ nhị trong phái, ngài đã từng làm quan “Đại phu đại lý tự, Trí 
phủ, Trung Thanh Bá Lê Công Diễn, hồi nhập Phật đạo nguyên 
hưu tam thập cửu thể, Linh Mụ tự Tăng Cang, Trùng kiến Kim Tiên 
tự, Pháp húy Tánh Thông hiệu Nhất Trí A4 Xà Lê”. Ngài đã đắc 
pháp với Thiền sư Đạo Minh-Phổ Tịnh tại Tổ Đình Báo Quốc, 
Huế. Bia tháp tại Kim Tiên tự khắc: “Sắc £# Thánh Duyên tự Trụ 
trì, sung Linh Mụ tự Tăng Cang, Trùng kiến Kim Tiên tự; húy 
Tánh Thông hiệu Nhất Trí Hòa thượng” - theo Thích Vân Phong 
biên khảo 


- Thích Phố Trí ( ? -1945), Hòa thượng, pháp danh Chơn Huệ, 
pháp tự Đạo Nhật, pháp hiệu Phỏ Trí, đời thứ 40 tông Lâm Té, thế 
hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Lê Văn Sự (Sa), 
sinh quán tại xã An Bình, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, 
Quảng Nam. Ngài xuất gia với tổ Vĩnh Gia tại Phước Lâm. Sau khi 
đắc pháp. ngài vào hành đạo tại chùa Văn Thánh- Thị Nghè, được 
Sơn môn cung thỉnh làm Yết-ma tại Gia Định. Năm 1928, ngài làm 
Chánh chủ kỳ giới đàn chùa Từ Vân- Đà Nẵng. Năm 1934, ngài kế 
thừa trụ trì tổ đình Phước Lâm sau khi Hòa thượng Phổ Minh viên 
tịch. Ngài bị giặc Pháp sát hại tại chùa vào ngày 25 tháng 3 năm 
Định Hợi (1947). Ngài nguyên quán trú quán Quảng Nam - /heo 
Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Phước Trí (1867 -1932), Hòa thượng, Trưởng Lão, pháp 
danh Chơn Pháp, pháp tự Đạo Diệu, pháp hiệu Phước Trí, đời thứ 
40 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Nguyễn Văn Diệu, sinh năm Đinh Mão (1867) tại xã Mỹ 
Khê, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường An 
Hải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Năm Tự Đức 28, Ất Hợi (1875) ngài 
xuất gia với thiền sư Ân Thanh Chí Thành tại chùa Linh Ứng. Năm 
Ất Mùi (1895), ngài được cử làm Tăng mục chùa Linh Ứng. Năm 
Giáp Thìn (1904), ngài được triều đình cử làm trụ trì chùa Linh 
Ứng. Trụ trì tại đây được 4 năm, ngài được bốn đạo mời ra Huế 


536 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


trùng tu lại chùa Sắc tứ An Hội và hành đạo tại đất Thần kinh một 
thời gian dài. Năm Mậu Thìn (1928), ngài được triều đình Sắc 
phong Tăng cang Tam Thai - Linh Ứng nhị tự. Cũng trong năm 
này, thiền sư Quảng Hưng kiến khai giới đàn tại chùa Từ Vân- Đà 
Nẵng và cung thỉnh ngài làm Đường đầu Hòa thượng. Ngài là 
người tinh thông kinh luật, thường thọ trì kinh Hoa Nghiêm tại 
động Tàng Chơn. Ngài viên tịch vào ngày mồng 2 tháng Chạp năm 
Nhâm Thân (1932), hưởng thọ 66 tuôi. Bảo tháp được lập tại khu 
vực Thủy sơn. Đệ tử của ngài có những vị nổi danh như: Như 
Thông Tôn Nguyên: trụ trì chùa Linh Ứng- Ngũ Hành Sơn; Như 
Tiến Quảng Hưng: khai sơn chùa Từ Vân- Đà Nẵng và chùa Pháp 
Bảo- Phan Thiết. Đệ tử cầu pháp có các vị: Chơn Tá Tôn Bảo: trụ 
trì chùa Vu Lan- Đà Nẵng; Trừng Kệ Tôn Thắng: khai sơn chùa 
Phổ Đà- Đà Nẵng là những vị danh tăng của Phật giáo Đà Nẵng 
thời cận đại. Ngài nguyên quán trú quán tại Đà Nẵng - /heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Phước Trí (1919 -2002), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chúc 
Thánh đời 42, thế danh Huỳnh Hữu Ân, xuất gia năm 1935 với tổ 
Thiền Phương- tổ đình Phước Sơn, pháp danh Thị Tín, pháp tự 
Hành Giải, pháp hiệu Phước Trí. Năm 1936, ngài tham học tại 
PHĐ Tây Thiên và Báo Quốc do Pháp sư Trí Độ làm Giám đốc. 
Năm 1947, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Bảo Sơn do HT Vạn 
Ân làm Đàn đầu truyền giới. Năm 1951, ngài kế thế trụ trì tổ đình 
Phước Sơn. Năm 1954-1963, ngài là Thư ký Giáo hội Tăng già 
tỉnh Phú Yên. Năm 1962, ngài kiêm trụ trì chùa Triều Tôn. Năm 
1964, ngài giữ chức Đặc ủy Tăng sự GHPGVNTN tỉnh Phú Yên. 
Năm 1967-1969, ngài làm Giáo thọ PHV Bảo Tịnh- Phú Yên. Năm 
1985, ngài kiêm nhiệm trụ trì tổ đình Sắc tứ Từ Quang (Đá Trắng). 
Năm 1989-2002, ngài được cung thỉnh làm Chứng minh BTS PG 
tỉnh Phú Yên, ngài xả báo thân ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 
(18-10-2002) thọ 83 năm, 55 hạ lạp, tháp lập tại chùa Triều Tôn, 
nguyên quán trú quán Phú Yên - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 3 


537 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


- Thích Thanh Trí (1919 -1984), Hòa thượng, thế danh Hồ Văn 
Liêu, đệ tử HT Trừng Diên-chùa Từ Hóa-Huế, pháp danh Tâm 
Tuệ, pháp hiệu Thanh Trí. Năm 1942, ngài làm Tr1 sự tổ đình Báo 
Quốc. Năm 1953, ngài cùng chư tôn đức sáng lập trường Bồ Đề 
Hàm Long, đến năm 1957, trường được phát triển thành bậc Trung 
học. Năm 1964, GHPGVNTN ra đời, ngài là Đặc ủy Tài chánh 
kiến thiết PG Thừa Thiên Huế. Năm 1972, ngài làm Chánh đại 
diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế kiêm Giám tự Phật học 
viện Báo Quốc. Năm 1982, GHPGVN thành lập, ngài làm Trưởng 
BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên kiêm Chánh đại diện Thành hội 
PG TP Huế, Đám tang HT Trí Thủ vừa xong, thì ngài cũng viên 
tịch sau đó 10 ngày tại tu viện Quảng Hương Già Lam, thọ 66 tuổi 
với 40 hạ lạp, kim quan ngài đưa về Huế nhập tháp tại chùa Báo 
Quốc, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập ï 


- Thích Thật Trí (1919 -2007), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Thí, xuất gia năm 1955 với HT Bích Nguyên- chùa Linh Sơn Đà 
Lạt, pháp danh Không Tâm, pháp tự Thật Trí. Năm 1958, ngài thọ 
đại giới với HT bổn sư và làm Tri sự chùa Linh Sơn. Khoảng năm 
1960, ngài làm Phật sự ở chùa Linh Quang và hội ngộ Thiền sư 
Nhất Hạnh, mời ngài về thăm viếng Phương Bối Am ở Bảo Lộc. 
Năm 1965, ngài về chùa Pháp Vân- Phú Thọ- Gài Gòn, chung lo 
Phật sự xây dựng trường Thanh niên Phụng sự Xã hội tại đây do 
HT Nhất Hạnh sáng lập. Năm 1967, ngài chính thức trụ trì chùa 
Pháp Vân. Sau năm 1975, trường Thanh niên Phụng sự Xã hội 
không còn hoạt động, ngài một mình giữ gìn ngôi Tam bảo đến 
năm 1987, chuyển giao HT Phước Trí- chùa Vạn Phước về kế vị 
trụ trì tại đây. Ngài xả báo thân ngày 13 tháng Giêng năm Định 
Hợi (01-03-2007) thọ 89 năm, 50 hạ lạp, nguyên quán Quảng TrỊ, 
trú quán TP Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thiện Trí (1837 -1931), Hòa thượng, ngài họ Nguyễn, 


5338 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


dòng Lâm Tế Chánh Tông đời 40, pháp danh Hồng Huyện, pháp 
hiệu Thiện Trí. Ngài có biệt tài chữa bệnh bằng Đông y, thường 
chèo ghe đi khắp nơi chữa bệnh cho dân chúng, hễ ai mà ngài 
không nhận tiền còn cho lại, thì người ấy không qua khỏi. Vì thế 
bổn đạo theo ủng hộ ngài rất đông. Năm 1898, ngài khai sơn chùa 
Long Thành (Long Thiền) ở Trà Cú- Trà Vinh và độ nhiều đệ tử 
thành danh như HT Thiện Hải Huệ Quang; Thiện Ngọc Huệ 
Phúc...Ngài được xem là người đầu tiên khai mở PG Bắc truyền tại 
Trà Vinh, ngài xả báo thân ngày mồng 10 tháng 8 năm Nhâm Thân 
(1931), hưởng 58 năm, tháp lập tại chùa Long Thành năm 1937, 
nguyên quán Ô Môn- Cần Thơ, trú quán Trà Cú- Trà Vĩnh - /heo 
sưu khảo của Thích Như Đạo- Trà Vinh 


- Thích Thiện Trí (1907 -2000), Hòa thượng, thị sĩ, tác gia, dòng 
Lâm Tế Liễu Quán đời 43, xuất gia với HT Phước Hậu- chùa Linh 
Quang, pháp danh Tâm Thái, pháp hiệu Thiện Trí, thế danh 
Nguyễn Diêu. Năm 1933, ngài vào Sài Gòn có duyên gặp gỡ cụ 
Phan Khôi, một học giả nỗi tiếng đương thời chỉ dẫn thi phú cho 
ngài trên đường sáng tác. Tác phâm đầu tay của ngài là "Phậi học 
thiển đàm” bút hiệu là TẾ Nam được cụ Phan Bội Châu đề tựa. 
Năm 1938, ngài kế thế trụ trì chùa Linh Quang-Huế. Năm 1945, 
ngài giao chùa Linh Quang cho Giáo hội Thừa Thiên, về trụ trì 
chùa Hiếu Quang của Cư sĩ Ưng Bàng xây dựng và lập hội M4¡ 
Lâm Thi đàn, nguyên quán Quảng Trị, trũ quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Án Lan Từ Trí (1852 -1921), Hòa thượng, Tổ sư, pháp danh Ấn 
Lan, pháp tự Tổ Huệ, pháp hiệu Từ Trí, đời thứ 39 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn Viết 
Lư, hiệu Thức Trai sinh năm Nhâm Tý (1852) tại xã An Bình, 
huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 15 tuổi xuất 
gia với tô Chương Quảng Mật Hạnh tại chùa Linh Ứng, được trao 
truyền y bát vào năm 32 tuổi. Năm Bính Tuất (1886), ngài được cử 
làm trụ trì chùa Linh Ứng. Năm Ất Mùi (1895) được triều đình sắc 


539 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


phong Tăng cang Tam Thai Linh Ứng nhị tự. Ngài là vị Tăng cang 
đầu tiên của Tăng già Quảng Nam thời bấy giờ. Năm 1916, ngài 
làm Đàn đầu Hòa thượng tại giới đàn chùa Tam Thai. Ngài chủ 
trương biên soạn cuốn " Ngũ Hành Sơn Lục”, một tác phẩm rất có 
giá trị văn hóa lịch sử đối với Phật giáo Quảng Nam-Đà Nẵng. 
Ngài viên tịch vào ngày mồng 2 tháng 7 năm Tân Dậu (1921), tháp 
lập tại phía Nam ngọn Thủy Sơn. Đệ tử nối pháp có các vị tiêu 
biểu như: Chơn Quyên Hưng Long; Chơn Cảnh Huệ Duyệt; Chơn 
Quả Đương Như; Chơn Tá Tôn Bảo... nguyên quán trú quán 
Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Đức Trì (1928 -2001), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, đệ tử HT Trí Thủ-chùa Báo Quốc, pháp danh Nguyên 
Định, pháp tự Đức Trì, thế danh Châu Văn Trì. Năm 1953, trụ trì 
chùa Ba La Mật-Huế. Năm 1965, là Chánh đại điện PG huyện Phú 
Vang. Năm 1982, Giáo hội PGVN tỉnh Bình Trị Thiên được thành 
lập, ngài là Ủy viên BTS tỉnh kiêm Chánh đại diện PG huyện Phú 
Vang. Năm 1995, Ủy viên HĐTS TW GHPGVN kiêm Phó BTS 
PG tỉnh, nguyên quán trú quán Thừa thiên Huế - £heo Chư tồn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Thiện Trì (1234 -2003), Hòa thượng, dịch giả, dòng 
Lâm Tế đời 42, đệ tử ngài Huệ Chiếu chùa Thập Tháp, pháp danh 
Như Phụng, pháp tự Thiện Trì, pháp hiệu Ấn Đạo, thế danh 
Nguyễn Duy Hiển. Năm 1971, Giám học PHV Nguyên Hương 
Phan Thiết. Sau năm 1975, ngài định cư ở Hoa kỳ, khai sơn và 
trụ trì chùa Kim Quang-Sacramento, Chủ tịch HĐ giám luật 
GHPGVNTN tại Hoa Kỳ, tác phẩm: Kinh Kim Quang Minh ; 
Kinh Dược Sư ; Kinh A-Di-Đà ; Kimh Di-Lặc ; Kinh Bát Đại 
Nhân Giác ; Phật Thuyết Phân Biệt Kinh ; Bát Nhã Tâm Kinh, 
nguyên quán An Nhơn-Bình Định, trú quán Hoa Kỳ. 


- Trần Thị Phước Trị (1946 -1963), nữ Phật tử, thánh tử đạo, 
pháp danh Tâm Thuận. Hy sinh đêm 8-5-1963 trước đài phát thánh 
Huế khi đang đứng nghe lại buổi phát thanh lễ Phật đản khi sáng, 
đã bị xe tăng của chế độ Ngô Đình Diệm xả súng bắn và cán chết. 


540 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong Thánh tử đạo vào năm 
1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - £heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Kim Triệu, thiền sư, hệ phái PG Nam Tông Việt Nam, sinh năm 
1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, 
Việt Nam. Xuất gia, thọ giới Sa di vào năm I7 tuổi, sau đó học 
tiếng Pãli. Năm 1949 thọ Cụ túc giới tại Cao Quý Tự, làng Phương 
Thạnh, tỉnh Trà Vĩnh với pháp danh là Khippapañño (Thiện Trí) 
nhưng Phật tử thường gọi là S Pañ7ño, hoặc Sư Kim Triệu. Năm 
1964, ngài lên đường sang Ấn Độ tu học với phần học bổng của 
Viện đại học Nalanda. Năm 1970 đỗ bằng Pali Acharya (giáo sư 
dạy môn PalI), bằng B.A. Phật Học, và bằng M.A. Pali. Sau đó, 
theo học tiếp lớp Cô sử Ấn Độ tại đại học Maghadha. Năm 1975- 
1979 ngài sang Nepal, gần thành phố Kathmandu, làm phụ tá cho 
Tổng thư ký Trung tâm Thiền định Quốc tế tại Bồ Đề Đạo Tràng. 
Ở đây ngài được theo học với nhiều vị Thiền sư nỗi tiếng tại Ấn 
Độ. Năm 1981, được mời sang hoằng pháp tại Hoa Kỳ và từ năm 
1982 đến nay, theo sự thỉnh mời của các tự viện tại Hoa Kỳ, ngài 
thường xuyên tô chức các khóa thiền 10 ngày. Tác phẩm: 7c zập 
Thiên Minh Sát ; Đoạn trừ phiến não , Hiện ngài lưu ngụ tại chùa 
Kỳ Viên- Hoa Thịnh Đốn - ¿heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Đỗ Kiết Triệu ( ? -? ), Cư sĩ, trí thức PG phong trào chấn hưng, 
sau khi thành lập hội Phật giáo Kiêm fế tại chùa sắc tứ Tam Bảo- 
Rạch Giá, xuất bản tạp chí 7 ïến Hóa, ông làm chủ nhiệm tờ báo 
này, hỗ trợ cho hội và tờ báo, còn có những cây bút Phan Thanh 
Hòa, Lê Văn Các, Nguyễn Văn Phò, Lê Văn Điệu, Nguyễn Minh 
Được, Giang Minh Sinh...chưa rõ thân thế và nguyên quán trú 
quán - íheo Biên niên sử PGŒ Sải Gòn Gia Định 


- Phan Duy Trinh (1925 -1965), Cư sĩ, thánh tử đạo, huynh 
trưởng GĐPT, pháp danh Tâm Khiết. Năm 1954, ông dự trại huấn 
luyện GĐPT ở chùa Từ Đàm, sau đó khai sinh GĐPT Phú Thạnh 
và cùng hỗ trợ GĐPT An Hòa, hoạt động cả hai GĐPT mỗi tuần. 
Năm 1955, một cuộc rước Xá Lợi long trọng từ Sài Gòn ra Huế, 
ông là người hoạt động tích cực cho phật sự này. Chính vì sự nhiệt 


341 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tình công tác phật sự cho Giáo hội, ông bị những người lạ theo dõi 
và hăm đọa, ông cũng đã thông báo cho Khuôn hội biết mình sẽ bị 
nguy hại. Đêm 18-4-1965, vào khoảng 9 giờ tối, ông đã bị một số 
người có vũ khí bắt cóc đem đi và ám hại cách nhà ông 300 mét. 
Đám tang của ông được các GĐPT ở Huế đưa tiễn hơn 2 cây số, 
nói lên lòng thương tiếc sâu sắc với một người vì đạo bỏ mình. 
Năm 1965, Viện Hóa Đạo đã phong Cư sĩ lên hàng thánh tử đạo, 
nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên 
đức (Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Giải Trọng (1946 -2016), Hòa thượng, pháp danh Như 
Thể, pháp tự Giải Trọng, pháp hiệu Chủng Từ, đời 41 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Đinh Quý, 
sinh năm Bính Tuất (1946) tại làng Ngọc Tứ, xã Thanh Phong, 
Điện Bàn, Quảng Nam. Thuở ấu thơ xuất gia với HT.Thích Trí 
Nhãn tại tổ đình Chúc Thánh. Năm 1964, sau khi thọ giới Sa dị, 
ngài về nhập chúng tu học tại tổ đình Long Tuyên và cầu làm đệ tử 
HT Chơn Phát. Thọ Tỳ kheo năm 1970 tại giới đàn Vĩnh Gia, tăng 
sinh PHV Long Tuyên. Sau khi tốt nghiệp được cử làm Giám sự 
PHV Long Tuyền. Ngài đảm nhận trưởng Ban nghi lễ GHPGVN 
tỉnh Quảng Nam. Ủy viên thường trực Ban Nghi lễ TW, Chứng 
minh BTS Phật giáo TP.Hội An. Ngài viên tịch ngày mồng 4 tháng 
Giêng năm Bính Thân (2016), thọ 71 tuổi. Ngài là người tánh tình 
hiền hòa, từ bi ít thấy, đúng như pháp hiệu Chủng Từ mà HT.Chơn 
Phát đã phú pháp thọ ký. Ngài nguyên quán trú quán Quảng Nam - 
theo Thích Như Tịnh sưu khảo 


Tru 


- Thích Hành Trụ (1904 -1984), Hòa thượng, Pháp sư, Luật sư, 


5342 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thế danh Lê An, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 42, pháp danh Thị 
An, pháp tự Hành Trụ, pháp hiệu Phước Bình, Trưởng lão Viện 
Tăng Thống GHPGVNTN. Năm 1936, ngài làm Giáo thọ trường 
Hương do hội Lưỡng Xuyên Phật học tô chức, sau đó được cử ra 
Huế học tại PHĐ Tường Vân rồi đến Tây Thiên. Năm 1942, được 
tổ Khánh Hòa bố về Sóc Trăng làm Giáo thọ ở chùa Hiệp Châu, 
chi hội Kế Sách của hội Lưỡng Xuyên Phật học, chùa Liên Trì, Cái 
Bè, Tiền Giang và chùa Viên CGiác-Vĩnh Long. Năm 1945, HT Vạn 
An mời ngải về làm Giáo thọ chùa Hội Phước-Nha Mân Sa Đéc, 
tại đây, ngài kết nghĩa với 3 sư đệ là Thiện Tường, Thới An và 
Khánh Phước. Năm 1947, ngài cùng 3 sư đệ lên Sài Gòn khai sơn 
chùa Giác Nguyên để làm PHV chư tăng tu học và khai sơn chùa 
Tăng Già làm PHV để chư Ni tu học, sau chùa đối tên thành Kim 
Liên- quận 4, đây là 2 ngôi trường Phật học đầu tiên ở đất Sài Gòn. 
Năm 1963, ngài khai giảng PHĐ Chánh Giác-Bà Chiêu. Cuối đời, 
ngài về nhận chùa Đông Hưng do Sư thúc của ngài giao lại và làm 
viện chủ cho đến khi viên tịch. Về chức vụ, ngài là Tổng vụ trưởng 
Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN. Năm 1981, GHPGVN thành lập. 
ngài được cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh Trung ương, tác 
phẩm: Sa Di Luật Giải ; Qui Sơn Cảnh Sách ; Tứ Phân Giới Bổn 
Như Thích ; Phạm Võng Bồ Tát Giới ; Kinh A Di Đà Sớ Sao ; Kinh 
Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên ; Kinh Hiển Nhân ; Kinh Trừ 
Khủng Tai Hoạn ; Tỳ Kheo Giới Kinh ; Bồ Tút Giới Kinh ; Khuyến 
Phát B Đề Tâm Văn ; Long Thơ Tịnh Độ ; Sơ Đẳng Phật Học 
Giáo Khoa Thơ ; Nghỉ Thức Lễ Sám ; Kinh Thi Ca La Việt ; Sự 
Tích Phật Giáng Thể ; nguyên quán Phú Yên, trú quán TP Hồ Chí 
Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Thích Không Trú (1953 -2016), Hòa thượng, thế danh Võ 
Hồng, xuất gia năm 1968 với HT Bích Nguyên- chùa Viên Giác- 
Cầu Đất- Lâm Đồng, pháp danh Không Trú, pháp tự Thật Tâm. 
Năm 1972, ngài học trường Bồ Đề Đà Lạt và thọ Sa di tại giới đàn 
chùa Linh Sơn- Đà Lạt. Năm 1980, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
Thiện Hòa- chùa Ân Quang do HT Hành Trụ làm Đàn đầu truyền 


5343 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


giới. Năm 1984, trường Cao cấp Phật học cơ sở II tại TP Hồ Chí 
Minh được thành lập, ngài là học tăng khóa đầu tiên và tốt nghiệp 
năm 1989. Sau khi tốt nghiệp, ngài về chùa Linh Sơn Đà Lạt giữ 
chức Phó thư ký BTS PG tỉnh Lâm Đồng và làm Giáo thọ trường 
Cơ bản Phật học Lâm Đồng. Năm 1994, ngài làm Chánh thư ký 
PG tỉnh Lâm Đồng. Năm 1997, ngài làm Phó thư ký kiêm Ủy viên 
Văn hóa PG tỉnh Lâm Đồng và kế thế trụ trì chùa Viên Giác- Cầu 
Đất. Năm 2008, ngài làm Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật 
học Lâm Đồng. Năm 2010, ngài đặt đá khai sơn chùa Quảng Đức- 
Đạ Rsal- Đam Rông. Năm 2013, ngài đại trùng tu chùa Viên Giác, 
nhưng mới hoàn thành ngôi chánh điện thì ngài xả báo thân ngày 
mồng § tháng 2 năm Bính Thân (16-03-2016) thọ 64 năm, 36 hạ 
lạp, nguyên quán Triệu Phong- Quảng Trị, trú quán Cầu Đất- Lâm 
Đồng - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Thiện Trung (1883 -1945), Hòa thượng, Tăng cang, pháp 
danh Chơn Phương, pháp tự Đạo Cân, pháp hiệu Thiện Trung, đời 
40 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế 
danh Phan Viết Trúc, sinh năm Quý Mùi (1883) tại làng Thi Lai, 
Điện Phong, Điện Bàn. Ngài xuất gia làm đệ tử ngài Ấn Diệu Từ 
Nhẫn. Ngài từng đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Ứng, sau đó được 
Sắc phong Tăng cang và trụ trì chùa Tam Thai vào những năm 
1935. Ngài tịch ngày Rằm tháng 4 năm Ất Dậu (1945), thọ 63 tuổi. 
Ngài nguyên quán Quảng Nam, trú quán Đà Nẵng - (heo Thích 
Như Tịnh sưu khảo 


- Minh Phước-Tư Trung (2 -1§84), Hòa thượng, dòng Thiền Lâm 
Tế Chánh Tông đời thứ 38, Tăng cang Linh Mụ- Huế, danh Tăng 
giai đoạn PG tiền chấn hưng. Ngài pháp danh Minh Phước pháp 
hiệu Tư Trung, trụ trì Sắc tứ Linh Thứu Tự, khai sơn Sắc tứ Bửu 
Lâm Tự- Mỹ Tho, trụ trì Sắc tứ Bửu Hưng Tự- Lai Vung, khai sơn 
Phước Hưng Tự (Chùa Hương)- 5a Đéc, có công lớn trong việc 
giáo dục đào tạo Tăng tài và phát triển cơ sở Tự viện, được triều 
đình quý trọng, được thỉnh vào cung thuyết phát, được triều đình 
Sắc tứ Cấp đao Độ điệp, ban Cà sa, áo Bá nạp, mão Hiệp chưởng 


544 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


(báu vật hiện lưu giữ tại Sắc tứ Bửu Lâm- Mỹ Tho), các vị Tăng tài 
kế thừa mạng mạch Phật pháp, như các vị: Như Diệu Quảng Đức, 
đệ nhị trụ trì Phước Hưng Tự (1882- 1890), Như Lý Thiên Trường, 
trụ trì Bửu Lâm Tự- Mỹ Tho, Quảng Ân Chánh Hậu, trùng tu Sắc 
tứ Linh Thứu Tự, trùng tu trụ trì Vĩnh Tràng Tự- Mỹ Tho... Tổ sư 
xả báo thân ngày 19 tháng 7 năm Giáp Thân (08-09-1884), trụ thế 
hơn 100 tuổi , nguyên quán trú quán Sa Đéc - /heo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Thích Tâm Truyền (1832 -1911), Hòa thượng, xuất gia năm 
1852 với tổ Diệu Giác- chùa Diệu Đế- Huế, pháp danh Thanh 
Minh, pháp tự Huệ Văn, pháp hiệu Tâm Truyền. Năm 1895, ngài 
kế thừa trụ trì chùa Diệu Đế- Huế. Năm 1896, ngài được Bộ Lễ cử 
trụ trì chùa Báo Quốc. Năm 1899, ngài được phong Tăng cang 
chùa Diệu Đế. Ngài có công trùng tu nhiều ngôi chùa ở kinh thành 
Huế, ngài vãng sinh vào mùa Hạ tháng 6 nhuần năm Tân Hợi 
(1911) thọ 79 tuổi, 49 năm hành đạo, bảo tháp xây bên hữu chùa 
Diệu Đế. Ngài nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Chánh Trí-Mai Thọ Truyền (1905 -1973), Cư sĩ, tác gia, dịch 
giả, chính trị gia. Năm 1945, làm chủ tịch quận Châu Thành Long 
Xuyên. Ông quy y với HT Hành Trụ, được pháp danh Chánh Trí. 
Năm 1948, Chánh văn phòng của nội các Nguyễn Văn Xuân. Năm 
1950, ông là Tổng thư ký hội Phật học Nam Việt Năm 1955-1958, 
ông là Tổng thư ký Tổng hội PGVN. Năm 1959-1962, ông làm 
Phó hội chủ Tổng hội PGVN. Năm 1964, khi GHPGVNTN thành 
lập, ông là Phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, sau đó từ chức về làm 
việc chủ bút tạp chí Từ Quang của hội Phật học Nam Việt. Năm 
1968 ông làm Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa và điều hành Ban 
quản trị chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, Sài gòn, tác phẩm: Tâm và 
Tánh (1950) ; Ý nghĩa Niết Bàn (1962) ; Một đời sống vị tha 
(1962) ; 14m kinh Việt Giải (1962) ; Le Bouddhisme au Vietnam 
(1962) ; Pháp Hoa Huyện Nghĩa (1964) ; Địa Tạng Mật Nghĩa 
(1965) ; Chánh Trí toàn tập (16 quyền -2012). Ông vãng sinh ngày 


545 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Rằm tháng 3 năm Quý Sửu (17-04-1973) thọ 69 tuổi trên 35 năm 
phụng sự Tam Bảo, nguyên quán Long Mỹ- Bến Tre, trú quán Sài 
gòn - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


Trư 


- Đặng Huy Trứ (1825 -1874), Cư sĩ, ông quy y với thiền sư Tánh 
Thiên-Nhất Định- chùa Từ Hiếu, pháp danh Hải Đức. Thuở nhỏ 
nghe tiếng chuông sớm chùa làng Thanh Lương, ông đã cảm tác 
bài thơ về PG, khi làm quan ở Quảng Nam, đi ngang chùa Di Đà 
thấy hoang tàn đồ nát, ông cũng ngậm ngùi cảm tác. Năm 1865, 
ông đến chùa Phước Lâm-Hội An lạy Phật xin thế phát theo nghỉ 
thức PG và cảm tác một bài. Những tác phẩm của ông đã nói lên tư 
tưởng "Cự Nho Mộ Thích" là nỗi lòng của ông khi làm quan lại 
triều Nguyễn. Trong giai đoạn biến có lịch sử 1873 Pháp đánh 
chiếm Hà Nội, tướng Nguyễn Tri Phương tuẫn tiết, ông theo kháng 
chiến rút về đồn Vàng-Phú Thọ và mắt ở đây. Năm 1984 nhóm Trà 
Lĩnh thành lập, sưu tầm thơ văn của Đặng Huy Trứ, nói lên phẩm 
chất cao đẹp, xứng đáng là trong hàng danh nhân PGVN, nguyên 
quán Phú Xuân, trú quán Bắc phần - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư 
sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Chánh Trực (1931 - 1995), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 43, pháp danh Tâm Trung, pháp tự Chánh Trực, thế 
danh Hoàng Văn Trung, xuất gia với HT Thích Hưng Dụng-chùa 
Phât học Quảng Trị, học tăng PHV Báo Quốc-Hué, và PHV Trung 
phần-Nha Trang, giảng sư tỉnh hội PG Lâm Đồng, trụ trì chùa Di 
Linh-Lâm Đồng. Năm 1963, ngài là Phó hội trưởng tỉnh hội PG 
Thừa Thiên Huế, năm 1968, ngài được cử làm Chánh đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị. Năm 1975, chiến tranh kết thúc, 


546 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài trở về xây dựng lại tổ đình Tịnh Quang-Quảng Trị, năm 1981, 
ngài là Ủy viên HĐTS TW GHPGVN và Trưởng BTS GHPGVN 
tỉnh Quảng Trị, ngài xả báo thân ngày mông 5 tháng 3 năm Ất Hợi, 
thọ 65 năm, 43 hạ lạp, nguyên quán trú quán Quảng Trị - /heo 
trang nhà www.giacngo.vn 


- Thích Minh Trực (1895 -1976), Hòa thượng, tác gia, dịch giả, 
thế danh Võ Văn Thạnh tự Trương Văn Học, xuất ø1a năm 1924 tại 
chùa Tam Tông- Sài Gòn, kết hợp một số tín đồ Minh sư Phật 
đường sáng lập Minh Lý Thánh hội. giai đoạn đầu thành lập, tông 
phái được Giáo thọ Thiện Chiếu cho mượn phía sau chùa Linh Sơn 
trong 18 tháng đề làm điện thờ tạm thời. Ngày 2-2-1927, rồng phái 
Minh Lý khánh thành chùa Tam Tông Miếu ở Bàn Cờ và chính 
thức dời trụ sở về đây. VỀ sau, ngài lại khai sáng tổ đình Phật Bửu 
Tự-quận Ba và thành lập G/áo hội Thiên Tịnh đạo tràng. Năm 
1963, ngài là Cô vấn Ủy ban Liên phái Bảo vệ PG trong phong 
trào đấu tranh. Năm 1964, ngài là Pháp chủ Tổng Giáo hội PGVN, 
khai sơn rất nhiều ngôi chùa mang tên Phật Bửu tự ở miền Nam, 
ngài xả báo thân ngày mông 5 tháng 5 năm Bính Thìn (02-06- 
1976), tháp lập ở chùa Phật Bửu- Hóc Môn, nguyên quán Long 
An, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Nhơn Trực (1886 -1987), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 42, thế danh Võ Phương, xuất gia năm 1934 với tổ 
Thanh Chánh Phước Tường, được pháp danh Như Chất, pháp tự 
Tâm Phát, pháp hiệu là Nhơn Trực. Khoảng cuối thập niên 40 thế 
kỷ trước, ngài về trụ trì ngôi Linh Phong Cổ Tự- Nha Trang và 
sáng tác Thập Linh Phong Cổ Tự Diễn Ca với trên 2500 câu lục 
bát. Mấy năm sau, ngài trụ trì chùa Long Quang- Nha Trang. Năm 
1952, ngài khai sơn chùa Từ Vân tọa lạc số 0 đường Trần Nhật 
Duật, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
Sau năm 1982, ngài được GHPGVN tỉnh Phú Khánh suy tôn Đản 
đâu Đệ tam Hòa thượng và được suy cử Thành viên Hội đồng 


547 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là bậc chuyên gia 
trì hiển mật danh đức của nghỉ lễ PG Khánh Hòa. Lúc chưa xuất 
gia, ngài làm thầy nghỉ lễ, là người sáng tác điệu múa Lục cúng 
vùng Ninh Hòa, nên được gọi là "7/ hây xã Vạn Hữu”. Ngài viên 
tịch vào ngày 28 tháng 7 năm Đinh Mão (1987), trụ thế 102 năm. 
Ngài là bậc Trưởng lão tôn túc có tuổi thọ cao nhất của Phật giáo 
Khánh Hòa từ trước đến nay. Tháp ngài hiện tôn trí tại chùa Từ 
Vân (Nha Trang), nguyên quán trú quán Khánh Hòa - (heo f liệu 
của Trí Bửu sưu khảo 


- Tiên Thường Viên Trừng (1777 -1853), Hòa thượng, tổ sư, 
pháp danh Tiên Thường, pháp hiệu Viên Trừng, đời 37 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Thiên Đồng. Ngài thế danh Trần Văn 
Trừng, sinh năm Đinh Dậu (1777) tại thôn Long Bình, tổng Xuân 
Đài, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ngài xuất gia đắc pháp với 
thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng tại chùa Thiên Mụ, Huế. Năm Minh 
Mạng thứ 7, Bính Tuất (1826), ngài được triều đình cử từ chùa 
Thiên Mụ, Huế vào trụ trì chùa Tam Thai. Tại nơi đây, ngài tinh 
tân tu trì, xiên đương chánh pháp. Trong Ngữ Hành Sơn Lục, ghi 
lại công hạnh tu hành của ngài như sau:" Ngài tỉnh tấn tham nhiễn 
nhập định, ngày ăn một bữa vào giờ ngọ, môi bữa thường kinh 
hành tay lần chuối Bồ Đề, lần một hạt thì niệm Nam Mô A Di Đà 
Phật. Rạng sáng khi thức dậy, Tăng đô còn thấy một vị thần giống 
như Hộ pháp thường đứng ở đầu giường bảo vệ cho Ngài... ". Vào 
ngày mồng 1 tháng 12 năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 
6, ngài nhóm họp môn đồ lại đặn “ Nếu như ta chứng quả thì về 
sau các con thấy tháp luôn luôn màu trắng ”. Sau đó, ngài sai Tăng 
chúng đốt đèn, đánh chuông trống tụng kinh cầu nguyện vãng sanh 
Lạc Bang rồi viên tịch, thọ 77 tuổi. Ngài trụ trì chùa Tam Thai 
được 27 năm, độ Tăng chúng rất nhiều. Bảo tháp được kiến lập tại 
phía Đông của ngọn Thổ Sơn. Các ngài Chương Tín Hoằng Ân, 
Hải Nghiêm Phước Nghi đều là bào đệ của Ngài. Ngài nguyên 
quán Phú Yên, trú quán Đà Nẵng - ¿heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


5348 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Nữ Diên Trường (1863 -1925), Ni trưởng, thế danh Hồ 
Thị Nhàn, năm 1898 bà lên chùa Từ Hiếu xin xuất gia với HT Hải 
Thiệu-Cương Kỷ, được pháp danh Thanh Linh, pháp tự Diên 
Trường. Năm 1910 bà được thọ Tỳ kheo mi giới tại Quảng Nam do 
HT Vĩnh Gia làm đàn đầu. Ni trưởng được bốn sư giao đi trùng tu 
chùa Phổ Quang, sau đó dời chùa vào làng Dương Xuân Thượng 
đổi tên thành Trúc Lâm. Ni trưởng sau đó y chỉ với HT Giác Tiên 
và ở lại chùa này lập ni xá tu học, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Huệ Trường, Hòa thượng, sinh năm 1945, Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP Cần 
Thơ, trụ trì chùa Phổ Quang- Thốt Nốt, nguyên quán trú quán Cần 
Thơ. 


- Như Lý-Thiên Trường (1876 -1970), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Chánh Tông đời 39, thế danh Nguyễn Văn Hanh, xuất gia năm 
1898 với HT Minh Phước Tư Trung- chùa Bửu Lâm, pháp danh 
Như Lý, pháp hiệu Thiên Trường. Năm 1904, ngài trụ trì chùa Bửu 
Lâm- Mỹ Tho và trùng tu đến năm 1907 mới hoàn thành. Năm 
1920, ngài trụ trì thêm chùa Bửu Hưng- Sa Đéc và trùng tu lại. Từ 
năm 1926 về sau, ngài cùng HT Khánh Hòa thành lập hội Nam Kỳ 
Nghiên cứu Phát học (1932) và hội Lưỡng Xuyên Phật học (1934), 
ngài là bạn tâm giao với nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Năm 
1954, Giáo hội Lục Hòa Tăng thành lập, ngài được cung thỉnh là 
Đại Tăng trưởng. Năm 1962, ngài làm Đàn đầu truyền giới đại giới 
đàn chùa Giác Lâm- Gia Định. Ngài viên tịch tại chùa Bửu Lâm 
vào ngày 24 tháng 4 năm Canh Tuất (1970) thọ 94 năm, 50 hạ lạp, 
nguyên quán Bình Đại-Bến Tre, trú quán Sa Đéc - xem fhêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Cư sĩ Xuân Trường, doanh nghiệp, Phật tử, ông tên thật là 
Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963, tại xã Trường Yên- Hoa Lư- 
Ninh Bình, là một doanh nhân nổi tiếng nằm trong nhóm doanh 
nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và Cúp Vàng 


549 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


hội nhập kinh tế quốc tế. Ông hiện là ủy viên Ban Chấp hành 
VCCI khóa V - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
tổng giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường, chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Giám đốc Khách sạn 
Hoa Lư. Doanh nhân Nguyễn Văn Trường được biết đến khi đầu 
tư vào Khu du lịch Tràng An- chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư 
(Ninh Bình). Ông cũng được biết đến là người đích thân sang Ấn 
Độ đón Ngọc xá lợi về Việt Nam. Ở Nội Bài, ông đã sắp xếp thuê 
3 chiếc xe Limousine, Hummer, Lincoln để chở xá lợi và cao Tăng 
về Ninh Bình. Bất cứ việc nào có lợi cho di sản và du lịch ở Ninh 
Bình, ông Trường đều sẵn sàng làm. Hội thảo về có đô Hoa Lư, lễ 
hội, hội nghị xúc tiến, ông âm thầm đứng sau tài trợ. Ông là người 
ít nói, ăn chay và không bao giờ đề báo chí chụp ảnh. Chùa Bái 
Đính mới có diện tích rộng 80 ha, nằm phía bên kia núi so với chùa 
cổ và ở phía Tây cố đô Hoa Lư. Chùa Bái Đính khi xây dựng được 
gọi là đại công trường với 500 nghệ nhân gồm rất nhiều tô thợ đến 
từ những các làng nghề nỗi tiếng khác nhau. Các nghệ nhân này 
đều sử dụng các vật liệu địa phương như gỗ lim, đá xanh Ninh 
Bình, ngói men Bát Tràng... để tạo ra nét thuân Việt trong kiến trúc 
chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính được ca ngợi là một ngôi chùa nồi 
tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực như tượng Phật bằng 
đồng đát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật DI Lặc bằng đồng lớn 
nhất Đông Nam Á. Ông nguyên quán trú quán Hoa Lư, Ninh Bình 
- theo trang nhà www. vi.wikiperdia.org 


Tu 


- Thích Hiễn Tu, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, 
thế danh Nguyễn Tấn Hưng, tự Hữu Lý, sinh năm 1922. Năm I931, 
xuất gia lúc 7 tuổi với Trưởng lão Hòa thượng Vĩnh Tắn- chùa 
Kiếng Phước- Ba Tri- Bến Tre, pháp danh Ưu Bà Tắc là Thiện 
Duyên. Năm 1937, thọ Sa di giới tại chùa Long Nhiễu- Ba Tri và 
học đạo với HT Vĩnh Tôn. Năm 1939, ngài tham học với HT Vĩnh 
Đạt tại chùa Bửu Thành- Cái Miít- Bến Tre. Năm 1944, ngài thọ 


550 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đại giới tại trường Kỳ giới đàn chùa Bửu Sơn- Tân Thủy- Ba Tri 
do tô Khánh Thông làm Đàn đầu truyền giới, pháp húy là Nhật 
Quang. Năm 1945, ngài cầu pháp với HT Vĩnh Huệ, được phú 
pháp là Hiển Tu. Năm 1949, ngài tham gia Mặt trận Việt Minh, 
công tác vùng Thạnh Phú- Bên Tre và vùng chiến khu Bình 
Dương. Năm 1951, ngài trở về làm Phó trụ trì chùa Khánh Vân- 
Ba Tri. Năm 1953, ngài về trụ trì chùa Toàn Phước- Ba Tri. Năm 
1958, ngài tham dự khóa huấn luyện trụ trì "Như Lai Sứ Giá" do 
PHĐ Nam Việt tô chức tại chùa Pháp Hội- Chợ Lớn. Sau khi mãn 
khóa trụ trì, được giáo hội cử làm trụ trì chùa Vạn Đức- Sóc Trăng 
trong 3 tháng. Sau đó, ngài trở lại Sài Gòn, được Giáo hội Tăng già 
Nam Việt cử làm đặc trách Tăng sự vùng Sài Gòn Gia Định. Năm 
1961, chùa Ấn Quang khai giới đàn do HT Trí Tịnh làm Đàn đầu 
truyền giới, ngài xin cầu giới cho viên mãn giới pháp. Năm 1962, 
ngài được hội Phát học Nam Việt mời về làm Phó trụ trì chùa Phật 
học Xá Lợi. Năm 1966, ngài trở về quê công tác Đặc ủy Tăng sự 
tỉnh Kiến Phong (Bên Tre) của Giáo hội Lục Hòa Tăng cho đến 
ngài thống nhất đất nước. Năm 1979, ngài được Ban Quản Trị hội 
Phát học Nam Việt cung thỉnh trở lại trụ trì chùa Xá Lợi. Năm 
1988, ngài được Thành hội PG TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm chính 
thức trụ trì. Năm 1997, ngài kế vị viện chủ kiêm trụ trì chùa. Cùng 
năm, ngài được cung thỉnh Thành viên Hội đồng Chứng minh 
GHPGVN. Năm 2012, ngài được suy cử Phó thư ký Hội đồng 
Chứng minh GHPGVN, ngài còn là Chứng minh Ban TrỊ sự 
GHPG quận 3, nguyên quán Ba Tri- Bến Tre, trú quán TP Hồ Chí 
Minh. 


- Thích Hoằng Tu (1913 -1999), Hòa thượng, Trưởng lão môn 
phái PG Hoa Tông Việt Nam, xuất gia năm 1929 với HT Tập 
Cảnh- phái Lâm Tế- chùa Thái Bình- Triều Châu, pháp tự Tông 
Tế. Năm 1935, ngài thọ Tam đàn đại giới tại Trấn Quốc Thiền tự 
do HT Phúc Lai Luật sư làm Đàn đầu truyền giới. Sau đó, ngài đến 
cầu pháp với HT Cao Tham-Đắng Tánh, được ban pháp hiệu Kim 
Tế, nối pháp dòng Tào Động Trung quốc đời 50. Sau đó, ngài bái 
kiến học thiền với các vị Thánh tăng đương thời thiền sư Hư Vân, 
thiền sư Lai Quả, thiền sư Nguyệt Khê, tham dự thiền thất tại các 
tổ đình Kim Sơn, tổ đình Cao Mân. Năm 1947, ngài di cư sang 


551 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Việt Nam. Năm 1957, ngài khai sơn Từ Ân Thiền Tự- Chợ Lớn 
đến năm 1992, chùa mới hoàn thành vào sinh nhật lần 79 của ngài. 
Trong sự nghiệp truyền pháp độ sanh, ngài là bổn sư của Thiền sư 
Thích Duy Lực, khôi phục Tổ sư Thiền Việt Nam (tham Công án, 
Thoại đầu). Năm 1997, ngài được suy cử Thành viên HĐCM 
GHPGVN, ngài xả báo thân ngày 30 tháng 7 năm Kỷ Mão (09-09- 
1999) thọ 87 năm, 64 hạ lạp, nguyên quán Triều Châu- Trung 
quốc, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam 
tập 2 


-Thích Thiện Tu (1954 -1995) Thượng tọa, dòng Lâm Tế Liễu 
Quán đời 44, thế danh Châu Tân, xuất gia với HT Khế Hội Trí 
Thành- chùa Bửu Tịnh- Phú Yên, pháp danh Quảng Niệm, pháp tự 
Tánh Như, pháp hiệu Thiện Tu. Năm 1968, Thượng tọa được bốn 
sư cho theo học tại PHV Hải Đức Nha Trang. Năm 1970, Thầy thọ 
đại giới tại đại giới đàn Vĩnh Gia- Đà Nẵng do HT Tôn Thắng làm 
Chánh chủ đàn. Thượng tọa tốt nghiệp PHV Hải Đức ngày 25-05- 
1974, sau đó vào Sài Gòn học đại học Vạn Hạnh và trú tại thiền 
viện Vạn Hạnh- Phú Nhuận. Sau năm 1975, đại học Vạn Hạnh 
đóng cửa, Thầy ở lại thiền viện Vạn Hạnh và theo học tại lớp 
chuyên khoa Phật học tại tu viện Quảng Hương Già Lam. Năm 
1977, Thầy được đánh giá là học Tăng xuất sắc về học và hạnh, 
nên được HT Đỗng Minh gọi về lại chùa Hải Đức Nha Trang để 
làm công tác biên tập và phiên dịch dưới sự chỉ đạo của Hòa 
thượng. Năm 1980, thầy được bốn sư cử về trụ trì tổ đình Sắc tứ 
Từ Quang (Đá Trắng)- Tuy An, và là vị trụ trì đời thứ 10 tổ đình 
này. Khi về đây, thầy ra sức gầy dựng lại chốn tổ hoang phế sau 
chiến tranh. Nhưng rồi Sơn lam chướng khí núi rùng đã quật ngã 
Thượng tọa khi một mình gánh vác ngôi tổ đình. Thầy xả báo thân 
ngày 17 tháng Chạp năm Át Hợi (1995) hưởng 42 năm, 25 hạ lạp, 
nguyên quán Tuy Hòa- Phú Yên, trú quán Tuy An- Phú Yên- /heo 
Thích Đồng Bồn sưu khảo 


- Chỉnh Túc (1914 -1939), Giảng sư, xuất gia chùa Vạn Phước, 


332 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


năm 20 tuổi vào Bình Định tham học với HT Thập Tháp, rồi theo 
HT trở ra Huế học tại chùa Trúc Lâm. Năm 24 tuổi, thầy làm trợ 
bút cho tờ Viên Âm và nhiều lần lên giảng đường thuyết pháp. Sau 
đó thầy vào Đà Nẵng học Mật tông, nhưng được ba tháng thị thọ 
bệnh, trở về chùa Vạn Phước tịch ngày 19-5-1939, nguyên quán 
Quảng Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn Thiển 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Trí Túc (1938 -1967), Ni cô, thánh tử đạo, tự thiêu 
ngày 3-10-1967 tại Cần Thơ lúc 29 tuôi, để bảo vệ hiến chương PG 
ngày 4-1-1964, chưa rõ thân thế - ¿heo Biên niên sử PGŒ Sài Gòn 
Gia Định 


- Thích Quảng Tùng, Hòa thượng, Tiến sĩ, sinh năm 1953, Phó 
chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện Xã hội TW 
GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương và TP. Hải 
Phòng, trụ trì chùa Dư Hàng-Hải Phòng, nguyên quán Nho Quan- 
Ninh Bình, trú quán quận Lê Chân-Hải Phòng. 


- Tôn Thất Tùng (1901 -1974), Cư sĩ, pháp danh Thanh Tịnh, 
pháp tự Mậu Lâm. Trong thời kỳ chấn hưng PG, Cư sĩ là người 
góp công lớn. Năm 1930-1950, Cư sĩ góp nhiều công sức trong 
việc thành lập hội Phật giáo Trung phân Việt Nam. Ông là người 
quản lý tài chính và lo cho có tài chính để in ấn zạp chí Viên Âm và 
nguyệt san Liên Hoa. Điễm nỗi bật của Cư sĩ là vẫn đề xây dựng, 
nhờ có nghiệp vụ vững vảng nên ông đóng vai chính trong việc 
xây dựng chùa Từ Đàm, trùng tu tổ đình Thuyền Tôn, xây dựng 
Đại tùng lâm Kim Sơn... Ông đã cùng Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám thành lập và bảo trợ "Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục". 
Năm 1949, ông thọ Bồ tát giới tại gia, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


553 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Tuần 


- Nguyễn Hữu Tuân (1897 -1967), Cư sĩ, pháp danh Tâm Thắng, 
nghệ nhân. Năm 1932 ông là hội viên hội 4n Nam Phát học hoạt 
động bên cạnh Bác sĩ Lê Đình Thám. Ông góp phần xây dựng Œ¡z 
đình Phật Hóa Phổ Sưm Đoàn ở Dương Biều do ông làm Phổ 
trưởng. Ông xuân bản tờ báo Sư Đoàn viết bằng tay cùng với cư 
sĩ Văn Đình Hy phổ biến giáo lý và điều lệ hội viên lúc mới thành 
lập. Năm 1937-1938, ông vận động các Cư sĩ khác xây dựng 
Khuôn hội Dương Biều nằm trong hệ thống tỉnh hội PG Thừa 
Thiên và ông làm Khuôn trưởng cho đến cuối đời. Cư sĩ còn là 
nghệ nhân thành đạt trong nghề đúc chuông, các pháp khí cho tôn 
giáo, đồ thờ gia tiên, đình miếu...Chính ông là người lập ra Nam 
Công Thương là tô chức công ty tư nhân chuyên ngành đúc đồng 
theo truyền thống Huế. Năm 1959-1960, ông kêu gọi các Cư sĩ 
cùng đứng ra xây dựng bệnh xá hoạt động cho đồng bào nghèo địa 
phương, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Quảng Tuân, Cư sĩ, nhà văn, nhà thơ, NNC Hán Nôm, 
ông sinh năm 1925, thuở trẻ học sinh trường Bưởi- Hà Nội. Năm 
1949, ông đã có những tác phẩm lịch sử văn chương ra mắt. Năm 
1955, ông làm hiệu trưởng /rường Trung học Duy Tân- Phan Rang 
và cho ra mắt bộ sách Giảng văn bậc Trung học. Những năm về 
sau, ông chuyên nghiên cứu Hán Nôm và sưu khảo các văn bản cổ 
trong Văn học Việt Nam. Năm 2010, ông được hội Bảo tốn di sản 
chữ Nôm trao giải thưởng Balaban tôn vinh những đóng góp của 
ông cho bảo tồn di sản chữ Nôm. Ông viết nhiều bài trên báo Giác 
Ngộ và Tập Văn Phật Giáo về nghiên cứu đối liễn thơ văn chữ 
Nôm trong các ngôi cô tự. Tác phẩm liên quan: 7ruyện Kiểu - 
Chiêu Hôn (tập 12- Tổng tập Văn học Việt Nam) ; Những ngôi 


5%4 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


chùa danh tiếng (1990) ; Những ngôi chùa ở TP. Hỗ Chí Minh 
(1993) ; Những ngôi chùa ở Nam bộ (1994), ông nguyên quán Bắc 
Ninh, trú quán TP Hồ Chí Minh - eo trang nhà 
www.Vỉ.wikipedia.org 


- Thích Hạnh Tuấn (1956 -2015), Hòa thượng, pháp danh Thị 
Trạm, pháp tự Hạnh Tuấn, pháp hiệu Hải Như, đời 42 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Bùi Cống, 
tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. 
Xuất gia từ nhỏ với HT.Thích Như Vạn tại tổ đình Phước Lâm. 
Thọ Tỳ kheo năm 1976 tại chùa Ấn Quang. Theo học lớp giáo lý 
đặc biệt tại chùa Già Lam từ năm 1980-1984. Năm 1984 sang định 
cư tại Mỹ và theo học chương trình tiến sĩ tại University of 
Californa at Berkeley. Ngài là thành viên vận động thành lập 
GHPGVNTN Hoa Kỳ. Đến năm 2006, ngài chính thức trụ trì chùa 
Trúc Lâm tại Chicago. Đồng thời đảm nhận Tổng vụ trưởng Tổng 
vụ thanh niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT 
miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ. Hòa thượng biên soạn nhiều bài viết 
nghiên cứu rất có giá trị. Ngài thọ nạn và qua đời vào ngày 19 
tháng 9 năm Ất Mùi (2015), thọ 60 tuổi. Ngài nguyên quán Quảng 
Nam, trú quán Mỹ quốc - ¿heo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Minh Tuấn (1935 -2015), Hòa thượng, pháp danh 
Nguyên Bình, tự Minh Hòa, hiệu Minh Tuấn, đời 44 tông Lâm Tế, 
thế hệ thứ 10 pháp phái Liễu Quán. Hòa thượng thế danh Nguyễn 
Quang Tín, sinh năm Ất Hợi (1935) tại làng Trung Kiên, tổng Bích 
La, phủ Triệu Phong, Quảng Trị sau chuyên về làng Đông Dương, 
xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Ngài là bào đệ của Cố 
trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, khai sơn chùa Nam Hải. 
Ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Quảng Nhuận tại chùa Từ 
Quang, Huế, học tăng PHĐ Báo Quốc. Sau năm 1964, Ngài thành 
lập và làm hiệu trưởng trường Bồ Đề Đà Nẵng. Gần như suốt cuộc 
đời, Hòa thượng chuyên tâm đến sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Sau 
năm 1997, Hòa thượng đảm nhận Phó Ban trị sự GHPGVN TP.Đà 


555 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Nẵng và là thành viên HĐCMGHPGVN. Hòa thượng viên tịch vào 
ngày 13 tháng 12 năm Ất Mùi (2015), hưởng thọ §1 tuổi. Ngài sinh 
quán Quảng Trị, trú quán Đà Nẵng - /heo t liệu Thích Như Tịnh 
sưu khảo 


- Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1957, Tiến sĩ, NNC PG, nguyên 
viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc viện Hàn Lâm Khoa 
học Xã hội VN, tác phẩm: Chùa Bói Khê nhìn từ Khảo cô học 
Phật giáo, Nxb Từ điền Bách khoa, 2012. Văn bia chùa Phật thời 
Lý (đồng tác giả), Nxb Khoa học xã hội, 2011. Phật giáo thời Lý 
với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (đồng chủ biên), Nxb Chính trị 
quốc gia, 2011; Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 
XX, (Chủ biên) Đề tài Khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2006; nguyên 
quán Quảng Bình, trú quán Hà Nội. 


Tuê 


- Thích Đức Tuệ (1901 -1967), thế danh Bùi Đình Quý, dòng Lâm 
Tế Cổ Loan đời thứ 3, xuất gia năm lên 18 tuổi, đệ tử HT Thích 
Thanh Nhu, thế danh Hoàng Văn Thướng, pháp danh Đức Tuệ, 
pháp hiệu Quảng Tuyên. Năm 1926, ngài được bổn sư cho thọ Tỳ 
kheo giới, sau đó vâng lời bổn sư về vùng Ý Yên- Nam Định khai 
sơn chùa Mễ Hạ và tham gia Giáo hội Tăng già Bắc Việt tỉnh Ninh 
Bình. Năm 1940, ngài tham gia hội PG Cứu quốc huyện Hoa Lư. 
Ngài hoằng pháp vào vùng Thọ Xuân- tỉnh Thanh Hóa, khai sơn 
nhiều ngôi chùa đề hoạt động cho cách mạng nhằm che mắt chính 
quyền Pháp. Năm 1946 cơ sở bị lộ, ngài bị giặc bắt đi tù tại nhà 
máy Chai tỉnh Nam Định. Gần 6 năm giam cầm không khai thác 
được gì, ngài được thả tự do và tiếp tục ra Quảng Ninh hoạt động. 
Năm 1954, ngài cùng đệ tử là Thích Tuệ Hải quyết định vào Nam 


556 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


và xây dựng chùa Sùng Đức- Thủ Đức. Năm 1963, ngài tham gia 
phong trào chống chế độ độc tài đàn áp Phật giáo. Do có nhiều 
công lao đối với Phật giáo miền Nam, ngài được suy tôn làm Phó 
Tăng thống GHPGVNTN (sau Hoà thượng Thích Tịnh Khiết). 
Ngài xả báo thân năm 1967, thọ 66 tuôi, tháp hiệu: Nưmm mô Phúc 
Minh Bảo Tháp Lâm tế môn nhân ma ha Tỷ Khiêu Bồ tát giới, Phó 
Tăng Thống pháp huý Thích Đức Tuệ đạo hiệu Quảng Tuyên giác 
linh. Ngài nguyên quán thôn Cổ Loan Thượng, xã Ninh Tiến, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trú quán Thủ Đức- Gia Định - /heo 
NNC Nguyễn Đại Đông sưu khảo 


- Thích Hành Tuệ (1935 -1973), Đại đức, Liệt sĩ, nhà sư yêu 
nước, pháp danh Thị Nhân, pháp tự Hành Tuệ, đời 42 tông Lâm 
Tế, thế hệ thứ 9 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Nguyễn 
Thới, sinh năm Ất Hợi (1935) tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc 
tỉnh Quảng Nam. Ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Trí Minh tại 
chùa Pháp Bảo, Hội An, sau đó vào Sài Gòn tu học từ năm 1958 
tại chùa Phật Bửu Tự- quận 3 Sải Gòn. ông tham gia tích cực 
phong trào pháp nạn 1963 và phong trào Nhà sư yêu nước chông 
lực lượng phản động đội lốt tôn giáo. Năm 1966, ông bị bắt và lưu 
đày ra Côn Đảo, bị nhốt trong chuồng cọp vì cương quyết không 
chịu chào cờ chính quyền Sài Gòn. Tháng 7 năm 1970, khi phái 
đoàn Quốc hội Mỹ vào thăm chuồng cọp, nhà sư đã lên tiếng tố 
cáo: "Tôi là một tăng sĩ Phật giáo, tôi bị nhốt vào đây vô cớ chỉ vì 
tôi yêu nước, tôi đấu tranh đòi lập lại hòa bình cho dân tộc Việt 
Nam". Không khuất phục được ông, cai ngục chuyên ông qua khu 
chuồng bò rồi chuồng cọp mới do Mỹ xây dựng, tiếp tục hành hạ 
ông mỗi ngày, đến 7 giờ sáng 7.1.1973, nhà sư bị cai ngục đánh 
đến chết tại nhà giam - /heo lời kể của ông Lê Quang Vịnh, chứng 
nhân sống của nhà tù Côn Đảo trong "địa ngục trần gian". 


-Thích Minh Tuệ (1931 -2008), Hòa thượng, giáo thọ sư, xuất gia 
với HT Thiền Hòa-chùa Vĩnh Phước, Quảng Bình, pháp danh Lệ 
Hoằng, pháp tự Trí Hải, pháp hiệu Minh Tuệ. Năm 1949, học tăng 


557 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


PHV Báp Quốc. Năm 1960, vào tu học tại PHV Hải Đức Nha 
Trang. Năm 1962, là Giảng sự Tỉnh hội PG Tuyên Đức (tỉnh ly Đà 
Lạt). Từ năm 1964-1974, ngài được Giáo hội bô nhiệm Chánh đại 
diện PG tỉnh Tuyên Đức kiêm hiệu trưởng trường Trung học Bồ 
Đề Đà Lạt. Năm 1974, ngài vào Sài Gòn trú xứ tu viện Quảng 
Hương Già Lam và giữ chức Phó tổng thư ký Viện Hóa Đạo 
GHPGVNTN. Năm 1976, ngài là giáo thọ trường Cao Trung Phật 
học TP Hồ Chí Minh. Năm 1981, làm Giám học tu viện Quảng 
Hương Già Lam và giảng dạy môn Lịch sử PGVN, đồng thời ngài 
giữ chức Phó trưởng ban chuyên môn-Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam. Tác phẩm: Lược sử các tổ Thiên tông Ấn Hoa ; Phật và 
mười vị đệ tử ; Chư tổ Thiên Ấn Hoa ; Lược sử Phật Giáo Việt 
Nam và một số bản thảo chưa xuất bản, nguyên quán Quảng Bình, 
trú quán TP Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


-Thích Phố Tuệ, Hòa thượng, Hòa thượng, đệ tam Pháp chủ 
GHPGVN, sinh năm 1917, Xuất gia năm 1926 lúc Š tuổi; thụ giới 
Tỷ kheo năm 1937. Từ 1993-2008 là Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội 
Phật giáo Hà Tây kiêm Hiệu trưởng Trương TCPH tỉnh; từ 
11/1997 - 12/2007 là Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự TW 
GHPG Việt Nam; tháng 12-2002 là Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư 
ký HĐCM GHPG Việt Nam; Từ năm 2003-2007 là Viện trưởng 
Phân viện NCPHVN tại Hà Nội, Tổng Biên tập tạp chí NCPH. Từ 
tháng 12 năm 2007 đến nay, trải hai kỳ Đại hội (2007-2012) và 
(2012-2017) Hoà thượng được suy tôn ngôi vị Pháp chủ HĐCM 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài nỗi tiếng tỉnh thông kim cổ và 
đóng góp không nhỏ trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác 
phẩm về Phật học: Kinh Bách Dụ ; Phật Tổ Tam Kinh ; Bát Nhã 
dự âm ; Đê cương Kinh Pháp Hoa ; Phát học là Tuệ học ; Biên tập 
Đại tạng kinh Việt Nam ; Phiên dịch và hiệu đính Luật Tứ Phân ; 
Từ điển Phật học Việt Nam ; Đại cương Học thuyết nhà Phật ; Trí 
tuệ là sự nghiệp? ; M nghĩa Chính chư Phật An láp Tịnh Độ ; 
Nguyên lý Phát pháp với Con người... ngài nguyên quán xã Khánh 


558 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, trú quán Hà Nội. 


- Thích Thanh Tuệ (1946 -1963), Đại đức, Thánh tử đạo pháp nạn 
1963, thế danh Bùi Huy Chương, xuất gia năm 1960 tại chùa 
Phước Duyên- Thừa Thiên, pháp danh Thanh Tuệ. Trong pháp nạn 
PG 1963, ngài viết 04 bức thư để lại và tự thiêu lúc 01 giờ khuya 
ngày 13-08-1963 tại chùa Phước Duyên- Huế, nguyên quán Quảng 
Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - xem thêm ở Danh T: ăng Việt Nam 
tập 2 


- Thích Hồng Tuyên (1887 -1968), Hòa thượng, thế danh Đặng 
Giới, là đệ tử của HT Đắc Quang-chùa Quốc Ân-Huế, pháp danh 
Hồng Tuyên, pháp tự Chánh Giáo, hiệu Từ Thông. Năm 1920, ngài 
trở về quê Quảng Bình khởi dựng chùa Phố Minh-Đồng Hới. Năm 
1938, chùa được triều đình nhà Nguyễn ban sắc tứ biển hiệu "Sắc 
tứ Phổ Minh tự". Năm 1951, Hòa thượng cùng với Chi hội PG và 
hội Phật học địa phương biến chùa Phổ Minh thành trung tâm Phật 
học tỉnh Quảng Bình. HT nguyên là Ủy viên Trung ương hội PG 
Thông nhất Việt Nam, Chi hội trưởng hội PG Quảng Bình, Đại 
biểu HĐND tỉnh Quảng Bình. Năm 1968, chùa bị máy bay Mỹ 
ném bom phá hủy hoàn toàn, đến năm 2006 chùa được khởi công 
xây dựng lại, nguyên quán trú quán Quảng Bình - /heo Chư tôn 
Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Nguyễn Phúc Tuyền (1807 -1847), Cư sĩ, tức vua Thiệu Trị, tên 
thụy là Miên Tông, Hiển Tổ Chương hoàng đế. Ông lên ngôi năm 
1841, hiệu là Thiệu Trị, là người mến mộ đạo Phật nhất trong bốn 
vị vua đầu nhà Nguyễn. Ông đứng ra xây ngọn tháp bảy tầng ở 
chùa Thiên Mụ gọi là Từ Nhãn Tháp và sắc dựng xây ngôi chùa 
Diệu Đề (theo Nguyễn Lang trong "PGVN sử luận), tác phẩm: 
Ngự chế danh thắng Đồ hội thi tập ; Ngự chế Bắc tuần thi tập ; 
Ngự chế Vũ công thi tập ; nguyên quán trú quán Phú Xuân - /heo 
PGVN sử luận, Nguyễn Lang, nxb Văn học Hà Nội 1992 


- Bạch Tuyết, Nữ cư sĩ, tiến sĩ nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ nhân 


559 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


dân, tác giả, sinh năm 1945, được mệnh danh là "Cải lương chỉ 
bảo", bà tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, bút danh Nguyễn thị 
Khánh An, bà đi hát năm 1961 cho đoàn Kiên Giang. Năm 1963, 
bà nhận giải 7anh Tâm cho diễn viên triển vọng. Năm 1971, bà 
mở gánh hát Hùng Cường-Bạch Tuyết, sau này đỗi thành Đoàn ca 
kịch Bạch Tuyết. Năm 1985, lúc 40 tuổi, bà vào giảng đường đại 
học và đậu bằng cứ nhân Ngữ văn. Năm 1988, được phong tặng 
Nghệ sĩ ưu tí và tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu tại Bulgaria. 
Năm 1995, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Năm 2013, bà 
được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Là một Phật tử, pháp 
danh Diệu Lộc, bà có thời gian tu tập thiền định tại ¿hiên viện Trúc 
Lâm Đà Lạt, nhờ nhân duyên diễn những vỡ tuồng PG, bà thắm 
nhuần giáo lý và để tâm sáng tác những bài cổ nhạc PG và trình 
diễn cúng dường trong các buôi lễ PG. Tác phẩm: Đức Phật Thích 
Ca ; Kinh Pháp Cú ; Bông hồng cài áo ; Trường ca cải lương kinh 
Pháp cú (NXB Tôn giáo, 2006) và DVD cải lương Lời Phật dạy 
(NXB Tôn giáo);Trường ca cải lương Phật hoàng Trần Nhân 
Tông; Kiến tánh thành Phật; Trường ca Kinh Kim Cương; Theo 
dấu Kinh xưa; Đuốc sen thiêng; Lối mộng Thiên xưa; Thêu áo Như 
Lai ; Thương màu áo Lam ; Miễn nhớ, tình ca Đắt phương Nam ; 
Lan và Điệp (đóng phim), nguyên quán Châu Đốc, trú quán TP Hồ 
Chí Minh - /heo trang nhà www.wikipedia.org 


- Đào Thị Tuyết (1950 -1966), Nữ Phật tử, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm Bạch, sinh năm 1950 tại Sài Gòn trong một gia đình 
truyền thống kính tin Phật Đà. Năm 1963, cô đã tận mắt thấy sự 
đàn áp PG của chính quyền Ngô Đình Diệm, đã muốn trực tiếp có 
mặt trong các cuộc biểu tình, song cô còn quá nhỏ nên gia đình 
không bằng lòng, cô chỉ biết tận đáy lòng khóc cho cho đạo pháp 
đang hồi bĩ cực. Năm 1965, khi Tổng vụ Thanh niên lập thêm hai 
vụ: 7anh niên Thiện chí vụ và Hướng đạo Phật giáo vụ, cô mạnh 
dạn tham gia đoàn 7anh niên Thiện chí. Từ ngày bước vào sinh 
hoạt đoàn thê, có lý tưởng phục vụ chánh pháp, đặc biệt nhận thức 
giá trị tinh thần PG, cô đã thấy mình không cô đơn trong lý tưởng 


560 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đã chọn. Năm 1966, cuộc đấu tranh PG đi vào giai đoạn quyết liệt, 
PG phải đương đầu với tình trạng chia rẽ sâu sắc. Ngày 17-5-1966, 
là một trong những đoàn viên đoàn thanh niên Phật tử bảo vệ trụ sở 
Viện Hóa Đạo tại Việt Nam Quốc Tự, cô đã chứng kiến nhiều cảnh 
tượng đau lòng, và cô đã tự nguyện thiêu thân ngay tại nơi đang 
đứng bảo vệ. Lúc ấy nhằm 21 giờ ngày 30 tháng 4 Âm lịch, hưởng 
dương 17 tuổi. Năm 1967, GHPGVNTN đã tuyên dương và tấn 
phong Thành tử đạo - heo Dương Kinh Thành biên khảo 


Tư 


- Nguyễn Đình Tư, Cư sĩ, NNC sử học, thành viên Trung tâm 
Nghiên cứu PGVN, thành viên hội Sử học TP Hồ Chí Minh, thành 
viên Hội đồng đặt tên đường TP Hồ Chí Minh, ngoài các tác phẩm 
về địa chí nổi tiếng, ông còn có các tác phẩm về PG như Danh 
Tăng Việt Nam tập 1, 2, 3 (đồng biên soạn, Thích Đồng Bổn chủ 
biên, nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2016) và nhiều bài viết, tham luận liên 
quan, nguyên quán Nghệ An, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Đạt Từ (1892-1976), Thượng tọa, sơn môn Thiên Thai 
Giáo Quán Tông đời 22. Năm 1945, ngài trụ trì chùa Thiền Tôn- 
Giồng Ông Tố- Thủ Đức. Năm 1951, đại hội thành lập Giáo hội 
Tăng già Nam Việt tại chùa Hưng Long-Chợ Lớn, ngài được bầu 
làm Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Tăng già Nam Việt, Năm 1957, 
tham gia khóa Huấn luyện Trụ trì, còn gọi là khóa Như Lai Sứ Giả 
do Giáo hội Tăng Già Nam Việt tô chức tại chùa Pháp Hội này 21 
tháng 4 năm Định Dậu (20-05-1957), ngài đảm nhiệm Trưởng ban 
Có vấn kiêm Kiểm soát. Sau đó, thoát ly theo cách mạng. Khi đất 
nước thống nhất năm 1975, ông trở về xuất gia lại, hoạt động trong 
Ban liên lạc PG yêu nước TP Hồ Chí Minh, nguyên quán Giồng 
Ông Tố- Thủ Đức, trú quán Thủ Đức. 

- Thích Hưng Từ (1911 -1991), Hòa thượng, dòng Lâm TẾ Chúc 


561 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thánh đời 42, thế danh Bùi Vạn Anh, xuất gia với HT Hòa Phước- 
chùa Thiên Long- Phú Yên, pháp danh Thị Lạc, pháp tự Hành 
Thiện, pháp hiệu Hưng Từ. Năm 1931, ngài thọ đại giới tại giới 
đàn chùa Linh Sơn do HT Hoằng Hóa làm Đàn đầu truyền giới. 
Năm 1934-1936, ngài là học Tăng PHĐ Tây Thiên- Huế. Năm 
1936-1940, ngài được Bồ tát Quảng Đức mời về tham gia hoạt 
động hoằng pháp vùng Ninh Hòa. Năm 1945, ngài là Chủ tịch hồi 
PG Cứu quốc tỉnh Phú Yên. Năm 1955, Trị sự trưởng Giáo hội 
Tăng già tỉnh Khánh Hòa. Năm 1963, lãnh đạo phong trào đấu 
tranh PG tỉnh Bình Tuy và khai sơn chùa Pháp Hội- Bình Tuy. 
Năm 1964-1978 là thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng 
thống GHPGVNTN. Năm 1982, là Chứng minh kiêm Ủy viên 
Tăng sự BTS PG tỉnh Thuận Hải. Trong sự nghiệp hoằng đạo, ngài 
có công khai sơn rất nhiều ngôi chùa từ Ninh Hòa đến Bình Tuy. 
Tác phẩm: Thập Lục Quán (dịch) ; Lịch sử Tổ Hữu Đức (biên 
soạn), ngài xả báo thân ngày mông 2 tháng § năm Tân Mùi (1991) 
thọ §I năm, 61 hạ lạp, bảo tháp lập ở khuôn viên chùa Pháp Hội- 
Hàm Tân- Bình Thuận, nguyên quán Phú Yên, trú quán Bình 
Thuận - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 1 


- Nguyễn Khắc Từ (1928 -1993), Cư sĩ, huynh trưởng GĐPT, 
năm 1945, ông bị Pháp bắt giam trong trận càn đầu tiên ra đất 
Quảng Trị. Một năm sau khi ra tù, ông vào Đà Nẵng sinh sống. Từ 
năm 1947-1950, ông quy y Tam bảo, pháp danh Như Tâm và gia 
nhập chỉ hội PG Đà Nẵng, cùng với anh Lương Hoàng Chuẩn 
thành lập và phát triển nhiều GĐPT đầu tiên tại đây. Năm 1960, 
ông được giao chức Chánh thư ký hội PG Trung phần, về làm việc 
tại chùa Từ Đàm- Huế. Năm 1963, Cư sĩ là Trưởng BHD GĐPT 
Thừa Thiên. Pháp nạn 1963-1966, ông lèo lái GĐPT Huế vững ý 
chí bất khuất, làm con chim đầu đàn cho GĐPT Việt Nam cùng các 
đoàn thể đứng lên đấu tranh chống lại cường quyền. Ông bị chính 
quyền bắt giam và nằm trong danh sách 12 người sém bị thủ tiêu, 
nếu không có cuộc đảo chánh thành công ngày 11-11-1963 cứu 
vãn. Năm 1966, lại một lần nữa ông bị chế độ Thiệu Kỳ tầm nã, 


562 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


không từ nguy hiểm ông tiếp tục đấu tranh bí mật, chủ trương tờ 
tuần báo Thanh Quang đâu tranh cho tự do tín ngưỡng. Năm 1973, 
ông vào Nam đảm nhiệm chức Trưởng BHD GĐPT miền Quảng 
Đức. Năm 1981, ông làm Gia trưởng GĐPT Chánh Thọ và là Ủy 
viên Nghiên huấn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, nguyên 
quán Quảng Trị, trú quán TP Hồ Chí Minh - ứheo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nguyên Từ, Hòa thượng, dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 43, 
thế danh Nguyễn Nhơn, sinh năm 1941, xuất gia năm 1952 tại 
chùa Bửu Lâm với HT Kim An, được HT cho ra đầu sư học đạo 
với HT Từ Thạnh- chùa Thiền Sơn- Tuy An- Phú Yên, pháp danh 
Nguyên Từ, pháp hiệu Thiện Quang. Năm 1964, ngài vào học tại 
PHĐ Chánh Giác và cầu HT Hành Trụ làm Y chỉ sư. Năm 1966, 
ngài thọ đại giới tại giới đàn PHV Huệ Nghiêm. Sau khi học xong, 
ngài trở về Phú Yên kế thừa trụ trì chùa Bửu Lâm. Ngài đã trải qua 
các chức vụ trong Giáo hội: -Ciám viện kiêm Trưởng ban Bảo trợ 
trường Trung cấp Phật học Liễu Quán, -Ủy viên BTS PG tỉnh Phú 
Yên, -Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, nguyên quán trú 
quán Phú Yên - /heo Võ Văn Bình sưu khảo 


- Kim Cương Tử (1914 -2001) Hòa thượng, thế danh Trần Hữu 
Cung, xuất gia năm 1933 với thiền sư Tổ Pháp Chính Đản- chùa 
Cả- Nam Định, pháp danh Kim Cương Tử, pháp hiệu Thúy Đồ Ba 
Thành. Năm 1937 ngài được bổn sư cho thọ đại giới tại chùa Cả và 
được theo học với Sư tổ chùa Văn Điền, Sư tổ chùa Tân Cốc- Nam 
Định. Năm 1939, ngài tham học ở ứrường Trung học PG Bắc kỳ và 
nghiên cứu tại trường Viễn Đông Bác Cố, tham gia thuyết pháp tại 
chùa Quán Sứ- Hà Nội. Ngài cũng viết bài đăng báo Đuốc Tuệ cho 
phong trào chấn hưng PG Bắc kỳ. Năm 1953, ngài giảng đại tại 
trường Trung học PG Bắc Việt và các trường gia giáo. Năm 1956, 
ngài giũ chức Trưởng ban Nghi lễ PG thủ đô và được bổ nhiệm về 
Hải Phòng xây dựng phong trào PG yêu nước từ 1957-1983. Năm 
1981, ngài à Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Nghỉ lễ TW 


563 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


GHPGVN. Năm 1982, ngài về Hà Nội trụ trì chùa Trấn Quốc và 
giữ chức Phó trưởng BTS PG Hà Nội kiêm ủy viên Giáo dục Tăng 
ni PG thủ đô. Năm 1985, ngài giữ chức Phó chủ tịch Trường trực 
HĐTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN. Năm 1990, ngài 
giữ chức Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội, Phó viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng phân viện 
NCPHVN tại Hà Nội, kiêm Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật 
học. Ngài đã phiên dịch nhiều tài liệu Luật tạng từ chữ Hán sang 
chữ Việt, là chủ biên hội đồng phiên dịch bộ Đại luật, chủ biên bộ 
Từ điển Phật học Hán Việt và tham gia hội đồng phiên dịch Đại 
tạng kinh Việt Nam. Ngài thị tịch ngày mồng Một tháng 4 năm Tân 
Ty (23-04-2001) thọ 88 năm, 65 hạ lạp, nguyên quán Nam Định, 
trú quán Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Ngộ Chân Tử (1901 -1998), Hòa thượng, thế danh Trần Rinh, 
xuất gia theo Tam Giáo với đạo sư Hư Không Tử, được pháp danh 
Ngộ Chân Tử. Sau đó, ngài chuyền hướng theo đạo Phật, cầu pháp 
với tô chùa Bà Đá- Hà Nội. Năm 1935, ngài mua một khoản đất tại 
Kiến An- Hải Phòng, sáng lập chùa Hoằng Pháp, chuyên tu Tịnh 
độ giáo hóa chúng sanh. Năm 1945, nạn đói xảy ra, ngài vận động 
các giới góp sức làm từ thiện cứu đói và nhặt tử thi về mai táng. 
Năm 1953, ngài mua hai mẫu đất ở Hải Phòng mở Tùng Lâm tu 
viện, sau này là chùa Phổ Chiếu. Năm 1954, ngài di cư vào Nam 
và hành đạo khắp các tỉnh miền Tây. Năm 1957, ngài mua 6 mẫu 
đất ở Hóc Môn sáng lập chùa Hoằng Pháp, mở đạo tràng thiền học, 
tổ chức in kinh sách phổ biến. Năm 1968, ngài tiếp nhận Niệm 
Phật đường Thiện Phước- quận 5 Sài Gòn làm nơi giảng kinh 
thuyết pháp. Năm 1968, ngài lập viện Dục Anh nuôi dạy miễn phí 
355 em. Năm 1974, ngài mua 45 mẫu đất ở Tân Tạo- Bình Chánh 
dự định xây làng Cô nhi Việt Nam và đền Quốc tổ Hùng Vương, 
nhưng chiến tranh kết thúc, ngài hiến khu đất ấy cho Ban Quản lý 
khu Kinh tế mới Lê Minh Xuân sử dụng. Ngài đã biên soạn và xuất 
bản: Kinh Nhật tụng chùa Hoằng Pháp ; Nghỉ luật tu trì thiết yếu ; 
Qui giới hành trì ; Sự tích nhân quả báo ứng ; Tuyên dương diệu 


564 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


pháp ; Đạo giải thoát ; Tuyên dương chính pháp ; Trên đường 
hành đạo ; Khóa niện tùy thán ; Lược sử Phật tố. Ngài viên tịch 
vào ngày I6 tháng 10 năm Mậu Thìn (26-11-1988) thọ 88 năm, 6S 
tuổi đạo. Ngài nguyên quán Thái Bình, trú quán TP Hồ Chí Minh - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Hoằng Từ (1941 -2008), Hòa thượng, pháp danh Lệ 
Minh, pháp hiệu Hân Nhân, thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời 42, đệ 
tử của HT Thích Trí Tịnh-chùa Vạn Đức, Ủy viên HĐTS 
GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền 
Giang, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Tiền Giang, trụ trì 
chùa Kim Liên- -Mỹ Tho, nguyên quáng Gia Định, trú quán Tiền 
Giang - /heo kỷ yếu BTC tang lễ cung cấp. 


- Thích Minh Từ, Thượng tọa, Thạc sĩ, thế danh Võ Anh Tiến, 
sinh năm 1965. Trưởng ban In ân Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, thường trú chùa Sùng Đức, quận I1, sinh quán trú quán TP 
Hồ Chí Minh. 


- Thích Nhật Từ, Thượng tọa, Tiến sĩ, thế danh Trần Ngọc Thảo, 
sinh năm 1969, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam, Trưởng khoa Triết học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP 
Hồ Chí Minh, Sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay", "Hội 
Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay" và Chủ nhiệm Đại tạng Kinh Việt 
Nam, trụ trì tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM và Vĩnh Long), chùa Vô 
Ưu (Quận Thủ Đức), chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh), chùa Linh Xứng 
(Huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa), nguyên quán Bình Dương, trú 
quán TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Thanh Từ, Hòa thượng, Thiền sư, Dịch giả, Pháp sư, sinh 
năm 1924, thế danh Trần Hữu Phước, xuất gia với HT Thiện Hoa- 
chùa Phật Quang- Trà Ôn, năm 1949-1952 học tăng Phật học 
đường Phát Quang- Trà Ôn. Năm 1953-1958, học Tăng Phật học 
đường Nưm Việ¡- chùa An Quang. Năm 1960-1966, là Vụ trưởng 
Học vụ Ban Hoằng pháp, Quản viện kiêm giáo sư PHV Huệ 
Nghiêm, giảng sư viện Đại học Vạn hạnh và các Phật học viện 
Dược Sư, Từ Nghiêm... Năm 1968, xin phép nghỉ việc, ân tu tại 


565 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Vũng Tàu, dựng Pháp Lạc Thất tu tập cho đến sáng đạo. Năm 
1970, thành lập tu viện Chơn Không trên núi Tương Kỳ- Vũng tàu. 
Năm 1974, thành lập tu viện 5á/ Nhã và Linh Quang cũng tại 
Vũng tàu. Năm 1975 trở đi, phát triển các thiền viện mang chữ 
Chiếu: Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ 
Chiếu, Tịch Chiếu... Năm 1993, thành lập thiền viện 77c Lâm 
Phụng Hoàng ở Đà Lạt. Từ đây, ngài khôi phục thiền phái Trúc 
Lâm, với hàng loạt thiền viện mang tên Trúc Lâm trên khắp cả 
nước và hải ngoại. Ngài có công phục hưng thiền phái Trúc Lâm 
Việt Nam hiện đại. Tác phẩm: Bái nhã Tâm kinh giảng giải (1998) 
; Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải (1997) ; Kinh Bát-nhã giảng 
giải (2000) ; Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải (1993/2000) ; 
Kinh Kim Cang giảng giải (1997) ; Kinh Lăng-già Tâm Án (dịch 
1993/1997) ; Kinh Thập Thiện giảng giải (1993/1998) ; Kinh Viên 
Giác giảng giải (2000) ; Bích Nham Lục (dịch 1995/2002) ; Kinh 
Pháp Bảo Đàn giảng giải (1993/1999) ; Thiên Căn Bản (dịch 
1993/1999) ; Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiên Chỉ Quán (dịch 1963) ; 
Tọa Thiền Tam- -muội (dịch 1961) ; Lục Diệu Pháp Môn (dịch 
1962) ; Thiên Đốn Ngộ (dịch 1973/1999); Thiên Tông Vĩnh Gia 
Tập (dịch 1974) ; Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn (dịch 1971) ; 
Truyền Gia Bảo Thiên Tông Trực Chỉ ; Tọa Thiên Dụng Tâm Ký ; 
Tham Thiên Yếu C?jỉ (dịch 1962) ; Thiên Sư Thân Hội giảng giải 
(2001/2002) ; Hiển Tông Kỷ (dịch và giảng 1993) ; Thiên Tông 
Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 (1992/1998) ; Thiên sư Việt Nam 
(1991/1995/1999), nguyên quán Trà Ôn Vĩnh Long, trú quán Long 
Thành Đồng Nai - /heo trang nhà www.wikiperdia.org 


- Thích Thiện Từ (1910 -2006), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia 
Phổ đời 41, thế danh Dương Văn Trượng, xuất gia năm 1928 với 
HT Hồng Tôi- chùa An Sơn- núi Voi- Châu Đốc, pháp danh Nhật 
Tín, pháp hiệu Thiện Từ. Sau đó, ngài đến học đạo với tổ Phi Lai 
và được thọ Sa di tại đây. Năm 1932, ngài thọ đại giới tại giới đàn 
chùa Tam Bảo- Hà Tiên do tổ Phi Lai-Chí Thiền làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1951, ngài đến chùa Khánh Hưng- Sài Gòn học 
lớp Sơ đẳng Phật học Lục Hòa. Năm 1949, ngài nhập học PHĐ 
Giác Nguyên- Khánh Hội do HT Hành Trụ chủ giảng. Năm 1954, 
ngài về chùa Phước Hậu- Trà Ôn học kinh luật với HT Khánh Anh. 
Năm 1956, ngài trụ trì chùa Phước Tường- Cầu Kẻè- Trà Vinh. 


566 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Năm 1960, ngài trụ trì chùa Long Phước- Chợ Mới- Long Xuyên. 
Năm 1968, ngài trụ trì chùa Kiên Tân- Rạch Giá. Năm 1970, trụ trì 
chùa Vạn Hòa- Cầu Kè- Trà Vinh. Năm 1972, trụ trì chùa Pháp 
Hải- Vĩnh Long. Năm 1975, trụ trì chùa Giác Thiên- Vĩnh Long. 
Từ năm 1970-1974, ngài làm Phó đại diện GHPGVNTN tỉnh Vĩnh 
Long. Trong thời gian trụ trì chùa Pháp Hải, ngài còn làm Phó 
giám viện PHV Pháp Hải và kiêm trụ trì Bảo tháp Xá Lợi miền 
Tây. Năm 1985, ngài là Ủy viên Tăng sự BTS PG tỉnh Cửu Long. 
Năm 2002, ngài được cung thỉnh làm Thành viên HĐCM 
GHPGVN. Ngài là bậc giới đức kiêm toàn, luôn được cung thỉnh 
làm giới sư trong các giới đàn và làm Đàn đầu Hòa thượng từ 
1985-1992 trong các giới đàn của BTS PG tỉnh Cửu Long và Vĩnh 
Long tổ chức. Năm 1995, ngài được đệ tử thỉnh lên chùa Hải Tuệ- 
Quận 3- TP Hồ Chí Minh, làm Chứng minh đạo sư chùa và được 
cung thỉnh làm Thiền chủ các trường Hạ trong TP Hồ Chí Minh từ 
năm 1995-2001. Ngài xả báo thân ngày Rằm tháng Chạp năm Ất 
Dậu (14-01-2006) thọ 97 năm, 74 hạ lạp, nguyên quán Tri Tôn- 
Châu Đốc, trú quán Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh - /heo BTC lễ 
tang và BTS PG tỉnh Vĩnh Long soạn 


- Hải Tùng Phước Tứ (1832 -1907), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Gia phố đời thứ 39, pháp danh Hải Tùng, pháp hiệu Phước Tứ, 
ngài đã từng gắn bó chia sẻ phật sự với HT tổ Mẹ Nội (Hải Huệ- 
Chân Giác) tại vùng đất Sa giang, giữa sông Tiền, sông Hậu, và 
đồng bằng sông Cửu Long, trụ trì ngôi Long An Tự, nguyên trước 
đó là ngôi Am của đại thí chủ Tham trưởng Trần Văn Tùng hỷ 
cúng, trụ trì ngôi Gia Long Sắc tứ Phước Thạnh Tự- Sa Đéc, và 
đúc một quả đại Hồng chung, khai sơn Phật Quang Tự- Châu 
Thành- Đồng Tháp. Ta bà quả mãn, ngài an nhiên thị tịch vào dịp 
tiết Trung nguyên l4 tháng 7 năm Tân Mùi (22-08-1907) thọ 76 
tuổi. Môn đồ pháp quyến xây tháp thờ tại đây. ¿heo Thích Vân 
Phong biên khảo 


- Thích Thanh Tứ (1927 -2011), Hòa thượng, thế danh Trần Văn 
Long, xuất gia năm 1939 với HT Thích Thanh Hồ- chùa Đống 
Long- Kim Động- Hưng Yên, được pháp danh Thanh Tứ. Năm 
1947, ngài thọ đại giới tại chùa Đống Long. Năm 1947-1949, ngài 
là Ủy viên Ban chấp hành /ô¡ PG Cứu quốc tỉnh Hưng Yên. Năm 


567 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


1950-1951, ngài trực tiếp tham gia lực lượng vũ trang bí mật tỉnh 
Hưng Yên. Năm 1951-1053, ngài bị thực dân Pháp bắt và tra tấn, 
bị tù đày trải qua nhiều trại giam. Năm 1955-1957, ngài được tự 
do, trở về tu hành tại chùa Đống Long. Năm 1958-1967, ngài làm 
Chánh thư ký Hội PG Thống nhất Việt Nam tỉnh Hưng Yên.. Năm 
1968, ngải làm Chánh thư ký tỉnh Hải Hưng khi 2 tỉnh Hải Dương 
và Hưng Yên hợp nhất. Năm 1974-1980, ngài là Ủy viên BTS 
kiêm Chánh văn phòng Trung ương /!ô¡ PG Thông nhất Việt Nam. 
Năm 1979-1980, ngài làm Phó thư ký Ban Vận động Thống nhất 
PGVN. Năm 1981, ngài làm Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn 
phòng I Trung ương GHPGVN. Năm 1997-2002, ngài là Phó chủ 
tịch Thường trực HĐTS GHPGVN. Năm 2002-2007, là Viện 
trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội. Năm 2007-2012, là Thành viên 
Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Ngài trụ trì chùa Quán Sứ- Hà 
Nội và chùa Bái Đính- Ninh Bình. Ngài thị tịch ngày mông 2 tháng 
11 năm Tân Mão (26-11-2011) thọ §5 năm, 54 giới lạp, nguyên 
quán Hưng Yên, trú quán Hà Nội - xem thêm ở Danh Tăng Việt 
Nam táp 3 


Tương 


- Trương Ngọc Tường, Cư sĩ, sinh năm 1949, Nhà nghiên cứu cổ 
vật, sử học PG Nam bộ, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN, 
sinh quán trú quán Cai Lậy, Tiền Giang. 


- Thanh Chánh Phước Tường (1867 -1932), Hòa thượng tổ sư, 
dòng Lâm Tế Liễu Quán đời 41, pháp danh Thanh Chánh, pháp tự 
Quảng Đạt, pháp hiệu Phước Tường. Năm 1920, ngài trụ trì tổ đình 
Thiên Bửu- xã Điềm Tịnh- Ninh Hòa. Hàng môn đồ của ngài có 
gần 50 vị, pháp hiệu bắt đầu bằng chữ Nhơn, đóng góp công sức 
rất lớn trong giai đoạn chân hưng PG Khánh Hòa, như: HT Nhơn 


568 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Tri (Bồ tát Quảng Đức) ; Nhơn Sanh (Trưởng tử- khai sơn chùa 
Phụng Sơn) ; Nhơn Sơn (khai sơn chùa Thiền Sơn, Trường Lộc) ; 
Nhơn Nguyện (khai sơn chùa Linh Quang) ; Nhơn Duệ (khai sơn 
chùa Thiên Quang) ; Nhơn Thứ (khai sơn Sắc tứ Linh Quang-Đà 
Lạt) ; Nhơn Hưng (khai sơn chùa chùa Thanh Sơn, Hòa Vân, Hòa 
Thành, Khánh Phước, Thanh Hải- Cam Ranh) ; Nhơn Trực (khai 
sơn chùa Từ Vân- Nha Trang) ; Nhơn Bảo (khai sơn chùa Pháp 
Bửu Đường-Bình Tuy) ; Nhơn Hoằng (khai sơn chùa Hang-Hòn 
Hèo)... Tổ có quan niệm tiến bộ giữa đạo và đời, xem lao động sản 
xuất và sự tu hành của người tu sĩ là một, thể hiện tinh thần nhập 
thế của Phật giáo Việt Nam, Sau hơn nửa thế kỷ hoằng dương 
chánh pháp, tô Phước Tường đã an tường viên tịch vào ngày 28 
tháng 7 năm Nhâm Thân(19-8-1932) , trụ thế 66 năm. Bảo tháp tổ 
Phước Tường cao Š tầng tôn trí bên cạnh cô tháp tô Bửu Dương, là 
ngôi tháp to và cao nhất trong khu vườn tháp tại tổ đình Thiên 
Bửu- thị xã Ninh Hòa- tỉnh Khánh Hòa. Ngài nguyên quán Phú 
Yên, trú quán Ninh Hòa- Khánh Hòa - /heo f liệu TK Thích Trí 
Bửu sưu khảo 


- Thiệt Thoại-Tánh Tường ( ? -1813), Thiền sư, danh tăng miền 
Nam thế kỷ 19, khai sơn chùa Huê Nghiêm-Thủ Đức và hoằng hóa 
nơi đây thành đạo tràng danh tiếng, viên tịch tại chùa năm 1813, đồ 
chúng xây tháp thờ trong vườn chùa - /heo Biên niên sử PG Sài 
Gòn Gia Định. 


- Thích Thanh Tường ( 2 ), Hòa thượng, sư tổ đứng đầu Bắc kỳ 
Cổ sơn môn, gồm sơn môn Linh Quang- Bà Đá và sơn môn Hồng 
Phúc- Hòe Nhai, chủ trương xuất bản tạp chí 7iếng chuông sớm, 
đối lại với hội Bắc kỳ PG có tờ báo Đuốc Tuệ. Ngày 12.1.1936, 
Thiền gia pháp chủ Thích Thanh Hanh viên tịch, hội Bắc kỳ Phật 
giáo tôn sư tô Thích Thanh Tường lên thay thế. Từ đó phái sơn 
môn và hội PG hợp nhất, Tiếng chuông sớm cũng đình bản sau 24 
số để hợp nhất trong tờ Đuốc Tuệ - theo NNC Nguyễn Đại Đông 
sưu khảo 


- Thích Thiện Tường (1917 -1984), Hòa thượng, ngài xuất gia ở 
chùa Long Quang- Gò Công và cầu pháp với HT Lê Phước Chí - 


569 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


chùa Linh Sơn- Sài Gòn, được pháp danh Thanh Giới, pháp tự 
Chơn Như, pháp hiệu Thiện Tường, thế danh Ngô Văn Phải. Năm 
1944, ngài về trụ trì chủa Long An- Sa Đéc và hội ngộ cùng các 
ngài Khánh Phước, Thói An và Hành Trụ, các vị cùng nhau kết 
nghĩa huynh đệ. Năm 1946, tiếp nối phong trào chân hưng PG, cả 
4 vị rời miền Tây lên Sài Gòn thành lập ngôi chùa tên là Tăng Già 
để mở trường đào tạo. Năm 1947, nhận thấy Tăng mi tu học rất 
đông, các vị lại lập nên ngôi chùa thứ hai lấy tên là Giác Nguyên 
để chư Tăng tu học, còn chùa 7ðng Già để chư Ni tu học. Năm 
1950, ngài nhận trụ trì chùa Vạn 7o ở Tân Định. Năm 1960, ngài 
trở về làm Hóa chủ chùa Giác Nguyên. Năm 1964, ngài làm Tổng 
vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh-kiến thiết GHPGVNTN. Năm 1966, 
ngài làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN khối Việt Nam 
Quốc Tự. Năm 1969, ngài làm Giám đốc Phật học viện Giác 
Nguyên kiêm trụ trì tổ đình Giác Nguyên. Năm 1981, ngài là 
Thành viên HĐCM TW GHPVN, ngài xả báo thân vào ngày 23 
tháng 8 năm Giáp Tý (18-9-1984) thọ 68 tuổi, hạ lạp 46 năm. Ngài 
nguyên quán Gò Công, trú quán TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Võ Văn Tường, Cư sĩ, nhiếp ảnh gia, NNC Phật học, sinh năm 
1953, quy y Tam Bảo tổ đình Thiền Tôn- Huế, pháp danh Tâm 
Thụy. Năm 1971-1975, học phân khoa Khoa học xã học- viện đại 
học Vạn Hạnh- Sài Gòn. Năm 1982-1995, Cử nhân và Thạc sĩ Ngữ 
Văn- đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Năm 1996, được đại học 
Kỷ lục Thế giới-Anh quốc cấp bằng tiễn sĩ danh dự. Ông là ủy viên 
Ban Văn hóa TW, thành viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN- Viện 
NCPHVN, chuyên môn lĩnh vực nhiếp ảnh danh lam cô tự Việt 
Nam, được mời giảng dạy môn nhiếp ảnh tại học viện PGVN tại 
TP Hồ Chí Minh. tác phẩm: Việt Nam Danh Lam Cổ Tự ; Những 
ngôi chùa danh tiếng Việt Nam ; Danh lam nước Việt ; Những ngôi 
chùa nổi tiếng Việt Nam ; Hà Nội danh lam cổ tự ; Những ngôi 
chùa nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh ; chùa Phù Châu Tiên Giang ; 
108 danh lam cổ tự Việt Nam ; 500 danh lam Việt Nam ; Phật tích 


570 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ấn Độ - Nepal ; Sắc tứ Long An cổ tự - Tiên Giang ; chùa Từ Đàm 
- Huế ; chùa Việt Nam ở hải ngoại tập l, nguyên quán Thừa Thiên 
Huế, trú quán Hoa Kỳ. 


U 


- Doãn Uấn (1795 -1850), Cư sĩ, huy hiệu An Tây mưu lược 
tướng Tuy Tỉnh Tử, Tổng đốc An - Hà (An Giang, Hà Tiên), được 
triều đình Truy tặng Hiệp biện Đại học sĩ, tự là Nhuận Phủ, Ôn 
Phủ, hiệu là Nguyệt Giang, Tĩnh Trai, là một danh thần thời 
Nguyễn, phụng sự ba đời vua liên tiếp: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức. Sinh thời, ông là một trong những trụ cột của triều đình, trấn 
ø1ữ vùng biên cương tây nam, suốt những năm trị vì của vua Thiệu 
Trị. Năm 1847, Tổng đốc Doãn Uấn kiến tạo chùa Tây An- Châu 
Đốc, nhằm cầu an ôn phía Tây Nam tổ quốc, nơi ông có trách 
nhiệm trấn giữ (sách Đại Nam Nhất Thống chí), nguyên quán phủ 
Kiến Xương, trấn Sơn Nam Hạ (nay huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình) - /heo Thích Vân Phong biên khảo 

- Tâm Phổ Trí Uyên (1887 -1940), Hòa thượng, dòng Lâm Tế- 
Liễu Quán đời 43, pháp mạch Minh Hoằng Tử Dung, pháp danh 
Tâm Phổ, pháp tự Đạo Nguyên, pháp hiệu Trí Uyên, xuất gia tại 
chùa Ba La Mật năm 1901, là đệ tử Viên Thành Thượng nhân. 
Năm 1923 cùng với bổn sư lên gần Ngũ phong sơn khai lập chùa 
Tra Am. Năm 1925 khai lập chùa Diệu Minh ở Côn Hến và tu tập 
ở đó, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - heo Chư tôn Thiên 
đức Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Hải Trân-Thụy Uyễn (1829 - ? ), Hòa thượng, dòng Lâm Tế 
Liễu Quán đời 40, thế danh Phan Thụy Uyên, để tử ngài Tăng cang 
Tánh Thiên Nhất Định, sau cầu pháp ngài Linh Cơ, tăng chúng 
chùa Giác Hoàng, trụ trì chùa quốc tự Thánh Duyên, chưa rõ năm 
mất và tháp cốt ở đâu, nguyên quán Quảng Trị, trú quán Thừa 


571 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thiên Huế - heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ tiền bối hữu công PG 
Thuận Hóa 


- Hoàng Thị Uyễn (1871-1947), Phật tử, thường gọi là cụ Cả Mọc, 
Năm 1934 thành lập //2¡ Tế sinh và được bầu làm Hội trưởng, em 
ruột Hoàng đạo Thuý làm Phó Hội trưởng. Cuối năm 1944 cụ bàn 
giao cơ sở nhà Tế sinh rộng 1000m” ở phố Ngô Sỹ Liên cho Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ làm cô nhi viện. Năm 1939-1940 cụ tậu ấp Phú 
Ninh huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là sân bay Nội Bài) 
dựng chùa Cao Phong và 5 gian nhà dưỡng lão nuôi ăn 30 lão ông 
lão bà, mời các bác sĩ Trần Duy Hưng, Trần Văn Lai, Nguyễn Hữu 
Thuyết từ Hà Nội lên khám và chữa bệnh cho họ. Sau đó, theo lời 
khuyên của cư sĩ Thiều Chửu -Tổng thư ký Hội Tế sinh cụ hiến 
mảnh đất này (rộng chừng 100 mẫu Bắc bộ) cho Hội phật giáo Bắc 
Kỳ di dời trường Tiểu học từ chùa Quán Sứ lên khai giảng tại chùa 
Cao Phong ngày 21-12-1940. Tại phiên Đại hội đồng hội Phật giáo 
Việt Nam (Hội Phật giáo Bắc Kỳ đôi tên) cụ được bầu làm Trưởng 
ban Phụ nữ Ban Trị sự Hội. sau ngày nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà ra đời ít lâu, biết tiếng cụ với nhiều việc làm từ thiện, tháng 3 
năm 1946 Hồ Chủ tịch cho mời cụ lên Bắc bộ phủ và dùng trà. Cụ 
rất cảm kích trước những lời khen ngợi của Bác nhưng cụ bảo 
những việc của cụ làm không có gì to tát so với nhiều người Hà 
Nội lúc đó. Cụ mất năm 1947 tại chùa Cao Phong, sinh năm 1871, 
nguyên quán làng Kim Lũ, phường Kim Giang, quân Thanh Xuân, 
TP Hà Nội. 


- Thích Tương Ưng (1912 -1994), Hòa thượng, xuất gia với HT 
Giác Tiên-chùa Trúc Lâm, pháp danh Tâm Giải, pháp tự Tương 
Ưng, thế danh Nguyễn Duy Phú. Năm 1944, ngài vào Nha Trang 
cùng chư tăng tu bố chùa Hải Đức 2 năm. Năm 1947, ngài trùng tu 
chùa Hoa Sơn Giác Hải. Năm 1952, ngài nhận lãnh chùa Linh 
Phong cổ tự trùng tu lại, sau đó giao chùa lại và về Huế trụ trì tổ 
đình Từ Quang. Năm 1964, ngài lại vào Nha Trang xây dựng 
Khuôn hội Phước Hải và cúng dường đất cho Giáo hội xây dựng 


572 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phát học Ni viện Diệu Quang để đào tạo chư Ni, nguyên quán trú 
quán Thừa Thiên Huế - ¿eo Chư tôn Thiên đức &Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


- Thanh Tâm Diệu Ứng (1867 -1945), Hòa thượng, xuất gia năm 
1878 với HT Hải Toản Linh Cơ- chùa Tường Vân, pháp danh 
Thanh Tâm, pháp tự Diệu Ứng. Năm 1893, thọ cụ túc giới tại giới 
đàn chùa Chúc Thánh- Quảng Nam do HT Chí Thành làm Đàn đầu 
truyền giới. Năm 1894, thọ Bồ tát giới tại giới đàn chùa Báo Quốc. 
Năm 1896, ngài làm Giám tự chùa Tường Vân. Năm 1903, ngài 
lập am ở Dương Xuân Sơn tu tập. Năm 1904 chính thức khai sơn 
chùa được Sắc tứ thành "Bảo Quang Tự". Sau đó, ngài vào Quảng 
Nam hoằng hóa đến năm 1920 mới trở về bốn tự. Năm 1945, ngài 
viên tịch ngày 26 tháng 3 năm Ất Dậu, thọ 79 năm, 52 hạ lạp, tháp 
lập tại khuôn viên chùa Bảo Quang, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 
tập 3 


- Vũ Đình Ứng ( ? -? ), Tu sĩ, thuở nhỏ xuất gia, pháp danh Tâm 
Ứng, từng tu tại chùa Dư Hàng- Hải Phòng. Năm 1927 do viết 3 
bài báo ủng hội lời kêu gọi chân hưng Phật giáo của sư Tâm Lai 
trụ trì chùa Hang (Tiên Lữ động tự), Tâm Ứng bị sư trụ trì trục 
xuất. Ông về Hà Nam, Hà Đông hành đạo. Cùng Thượng toạ Thái 
Hoà (Tâm Bảo - Đỗ Trân Bảo), sư Trí Hải và các cư sĩ Lê Toại, 
Trần Văn Giác, Thiều Chửu thành lập nhóm Phật học Tùng thư, 
tiến tới thành lập hội Phật giáo Bắc Kỳ. Sau ông làm việc tại trụ sở 
Hội tại chùa Quán Sứ, trụ trì chùa làng Lai Khê, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương. Năm 1936, sư hoạt động Việt Minh, tham 
gia Phật giáo Cứu quốc. Là Uỷ viên Giám sát Ban Chấp hành 
Tăng già Cứu quốc tỉnh do Thượng toạ Thái Hoà là Chánh Chủ 
tịch. Tác phẩm liên quan: Tỉnh thần đạo Phật , nguyên quán Hải 
Dương, không rõ năm sinh năm mất - /ieo NNC Nguyễn Đại Đồng 
sưu khảo 


- Thích Mật Ứng (1889 -1957), Hòa thượng, giỏi Nho học, thế 


573 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


danh Trần Văn Ứng. Năm 1900, theo hầu HT Tâm Nhân- chùa 
Quảng Bá tu học, được pháp danh là Thích Mật Ứng. Ngài tham 
học khắp các chốn tổ đình danh tiếng. Ngài được cử trụ trì động 
Kính Chủ, danh thắng nơi Hạt Kinh Môn tỉnh Hải Dương, và sau 
đó kế thế trụ trì chủa Quảng Bá- Hà Nội. Từ năm 1935 đến 1945, 
ngài đóng góp rất lớn trong phong trào chấn hưng PG Bắc kỳ. 
Ngày 17-3 năm 1949, đại hội Tăng ni họp tại chùa Quán Sứ suy 
tôn ngài lên ngôi "7hiễn gia Pháp chủ" của hội Phật giáo Tăng già 
Bắc Việt, nguyên quán Nam Định, trú quán Hà Nội - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập Ì 


- Thích Phố Ứng (1910 -1983), Hòa thượng, khai sơn Linh Quang 
tịnh xá, tại bến Vân Đồn-quận Tư. Ngài là người Hải Phòng vào 
Nam lập nghiệp, xuất gia năm 1948, pháp danh Nhuận Tắc, pháp 
hiệu Phổ Ứng, pháp tự Thanh Sơn. là đệ tử của thiền sư Huệ Nhựt, 
theo tăng đoàn Khất sĩ hệ phái Huệ Nhựt, tu hành phương pháp 
Mật truyền, chuyên chữa bệnh cứu đời chỉ bằng nước lã, nên dân 
gian gọi là "chùa nước lạnh". Ngày nay Linh Quang tịnh xá được 
trùng kiến thành một đại già lam, có trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. 
- xem thêm ở "những ngôi chùa nổi tiếng ở TP. HCM" 


V 


- Hằng Vang, Cư sĩ, nhạc sĩ, tên thật là Nguyễn Đình Vang, pháp 
danh Như Niên, sinh năm 1933. Ông sáng tác nhạc-kịch từ năm 
1955. Năm 1958-1960, là Huynh trưởng- Liên đoàn trưởng GĐPT 
Cát Tường- Huế. Năm 1961-1967, là Phó trưởng BHD- Ủy viên 
Nghiêm Huấn GĐÐPT tỉnh Đăk Lăk. Đồng thời, ông là Tổng thư 
ký- biên tập và điều hành Văn nghệ PG trên đài phát thanh Ban Mê 
Thuột. Năm 1968-1975, ông là Tổng thư ký hội Văn nghệ sĩ tỉnh 


574 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Phú Bồn. Nhạc sĩ Hằng Vang từng đoạt giải Nhất cuộc thi âm nhạc 
với bài Ánh Đạo Vàng, do ca sĩ Thanh Thúy thể hiện trên đài phát 
thanh Sài Gòn do GHPGVNTN tổ chức, trao giải thưởng ngày 25- 
2-1965 tại Nhà hát lớn Sài Gòn. Ông đã xuất bản trên 20 album 
nhạc, trong đó phần lớn là nhạc PG và 8 tuyển tập ca khúc chung 
với các tác giả khác. Ông nguyên quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Đăk Lăk. 


- Thích Như Vạn (1930 -1980), Hòa thượng, pháp danh Như Vạn, 
pháp tự Giải Thọ, pháp hiệu Trí Phước, đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ 
thứ § pháp phái Chúc Thánh. Ngài thế danh Trần Văn Chín, sinh 
năm Canh Ngọ (1930) tại làng Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam. 
Ngài xuất gia với Hòa thượng Thiện Quả tại tổ đình Chúc Thánh. 
Học Tăng PHĐ Ấn Quang từ 1951 đến 1959. Trụ trì tổ đình Phước 
Lâm năm 1960 và là Giảng sư của tỉnh Giáo hội Quảng Nam. Năm 
1963, ngài là một trong Tứ trụ Quảng Nam tranh đấu chống chính 
sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Ngài từng giữ 
các chức vụ: Đặc ủy Cư sĩ kiêm Chánh đại diện quận Hiếu Nhơn 
(1964); Đặc ủy Cư sĩ kiêm Hoằng pháp tỉnh Quảng Nam, sau năm 
1975 là Chánh đại diện GHPGVNTN Thị xã Hội An. Ngài có công 
trùng tu chùa Phước Lâm vào năm 1964. Ngài viên tịch ngày 24 
tháng 3 năm Canh Thân (1980), trụ thế 51 tuổi. Đệ tử có các vị 
như: Cố HT.Thích Hạnh Thiền; Cố HT.Thích Hạnh Tuấn; Hòa 
thượng Thích Hạnh Trí... Ngài nguyên quán trú quán Quảng Nam - 
theo Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Thanh Văn (1937 -1972), Thượng tọa, xuất gia với HT 
Minh Cảnh- chùa Linh Quang- Trại Hầm- Đà Lạt, pháp danh 
Nguyên Hưng, pháp tự Thanh Văn. Thầy thọ giáo với HT Nhất 
Hạnh, sau đó về Huế tu học tại chùa Ba La Mật. Năm 1964, Thầy 
vào học tại Viện Cao đẳng Phật học Vạn Hạnh Sài Gòn và phụ 
trách văn phòng trường. Năm 1966, Thầy được HT Nhất Hạnh cử 
làm Giám đốc ường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Ngày 23-04- 
1972, trên đường công tác ở Phước Thái- Biên Hòa, Thượng tọa bị 


575 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


tai nạn giao thông và mất, hưởng dương 35 tuổi, nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán Sài Gòn - ứheo Chư tôn Thiên đức Cư sĩ 
hữu công Thuận Hóa tập 3 


- Thích Từ Văn (1877 -1931), Hòa thượng, thế danh Nguyễn Văn 
Tầm, năm 1887 xuất gia với HT Ấn Long Thiện Quới- chùa Hội 
Khánh, pháp danh Chơn Thanh, pháp hiệu Từ Văn, dòng Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 39. Ngài học đạo với tổ Huệ Lưu- chùa Huê 
Nghiêm- Thủ Đức. Năm 1906, ngài kế thế trụ trì tổ đình Hội 
Khánh-Thủ Dầu Một. Năm 1909, ngài Chứng minh lễ trùng tu tháp 
tổ Nguyên Thiều- chùa Kim Cang- Biên Hòa. Năm 1913, ngài làm 
Pháp sư và Giới sư các trường hạ ở khắp miền Nam. Năm 1920, 
ngài được mời sang Pháp lập trai đàn cầu siêu cho các tử sĩ, nhân 
địp này ngài làm mô hình chùa Hội Khánh và các tượng Phật sang 
triển lãm ở thành phố Marseille. Năm 1923, cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc và cụ Tú Cúc-Phan Đình Viện đã đến chùa Hội Khánh 
cùng với ngài thành lập #!ôi Danh dự Yêu nước, truyền bá tư tưởng 
yêu nước trong quần chúng. Hội hoạt động đến năm 1926 bị Pháp 
giải tán. Năm này ngài lại mở các lớp học đầu tiên trong phong 
trào chấn hưng giảng dạy tại chùa Hội Khánh. Năm 1930, ngài tổ 
chức khắc bản in kinh ấn tống cho khắp miền Đông và Tây Nam 
bộ. Ngài xả báo thân ngày 26 tháng II năm Tân Mùi (1931), tháp 
lập ở khuôn viên chùa Hội Khánh, nguyên quán trú quán Bình 
Dương - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Đồng Văn, Thượng tọa, dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời 43, 
Tiến sĩ đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, thế danh Nguyễn 
Thành Danh, sinh năm 1966, giảng viên Học viện Phật giáo Việt 
Nam, Trưởng khoa Trung văn HVPGVN tại TP. HCM, Phó trưởng 
phòng đào tạo Sau đại học, trụ trì chùa Viên Giác-Tân Bình, tác 
phẩm: Những truyện Nôm đâu thế kỷ XX (đồng tác giả), Đôn 
Hoàng thạch động không ngủ yên, nguyên quán trú quán TP Hồ 
Chí Minh. 


576 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


- Thích Huyền Vân (1915 -1984), pháp danh Hồng Viên, thế 
danh Nguyễn Văn Chót; sinh năm 1915 tại xã An Nghiệp, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tái thiết và trụ trì chùa Thiên Phước- 
Xuân Hòa- Kế Sách, khai sơn Hải Phước Tự- thị trấn Kế Sách- 
huyện Kế Sách- tỉnh Sóc Trăng. Năm 1937, theo học PHĐ Lưỡng 
Xuyên Phật Học ở Trà Vĩnh. Năm 1940 ,cùng với các Hòa thượng 
Thiện Hòa, Thiện Hoa, Bửu Đạt, Huệ Phương, Thanh Tòng... tham 
học PHĐ An Nam Phật Học tại chùa Báo Quốc- Huế. Năm 1945 
trở về Sóc Trăng làm giáo thọ dạy Tăng ni tại các tự viện trong 
tỉnh, nguyên quán, trú quán Sóc Trăng - /heo Thích Ván Phong 
biên khảo 


- Nguyễn Thị Vân (1949 -1966), Phật tử, đoàn sinh GĐPT, thánh 
tử đạo, pháp danh Không Gian. Năm 1956 cô vào GĐPT Thành 
Nột, sinh hoạt với đoàn Oanh Vũ Nữ. Năm 1962, cô lên sinh hoạt 
đoàn Thiếu Nữ. Ngày 31-5-1966 cô tự thiêu trước chùa Từ Đàm- 
Tỉnh hội PG Huế, để lại 3 bức thư: I gởi gia đình; I gởi chính 
quyền Thiệu Kỳ; 1 gởi Tổng thống Hoa kỳ, nguyên quán trú quán 
Thừa Thiên Huế - ¿heo Biên niên sử PG Sài Gòn Gia Định 


- Thích Từ Vân (1866 -1934), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Gia Phổ 
đời 39, xuất gia năm 1886 với HT Đạt Hóa- chùa An Phước- Lấp 
Vò, pháp danh Ngộ Đạo, pháp hiệu Từ Vân. Năm 1891, ngài thọ 
đại giới tại giới đàn Tiên Thiện Từ Lâm- chùa Phước Hưng do tô 
Minh Thông Hải Huệ làm Đường đầu truyền giới. Sau khi thọ giới, 
ngài về chùa Tân Long- Cao Lãnh hành đạo. Năm 1915, ngài mở 
trường gia giáo dạy Phật học và tổ chức khắc ván in các bộ kinh 
luật để lưu thông: %ø đi Luật giải ; Trường hàng luật ; Quy Sơn 
cảnh sách ; Kim Cang kinh ; Quy Nguyên trực chỉ ; Hứa Sứ 
truyện. Ngài được cung thỉnh làm Đường đầu Hòa thượng trong 
các giới đàn: Minh Phước- chùa Phước Hưng- Sa Đéc (1919); tại 
bốn tự Tân Long (1926); giới đàn chùa Phước Hưng (1927); giới 
đàn Nguyên Hòa- tổ chức tại bổn tự Tân Long (1930). Năm 1927, 
ngài sang Lào dự Đại hội Phật giáo Khu vực Đông Nam Á. Trong 
sự nghiệp đào tạo, ngài có một đệ tử xuất sắc là HT Huệ Quang, 


577 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


sau này là Thượng thủ Giáo hội Tăng Già Nam Việt. Ngài xả báo 
thân ngày 25 tháng 5 năm Giáp Tuất (06-06-1934) thọ 68 năm, 40 
hạ lạp, nguyên quán trú quán Long Xuyên - xem thêm ở Danh 
Tăng Việt Nam tập 3 


- Thích Tường Vân (1899 -1983), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Trí 
Thắng Bích Dung đời 42, thế danh Lê Quát, xuất gia năm 1939 với 
HT Vĩnh Sung- chùa Bửu Long, pháp danh Nguyên Hương, pháp 
hiệu Tường Vân. Năm 1944, ngài khai sơn chùa Liên Hoa-huyện 
đảo Phú Quý. Năm 1958, ngài trụ trì chùa Liên Thành- Phú Long- 
Bình Thuận. Năm 1960, đồng sáng lập 7ông lâm Vạn Thiện- Phan 
Thiết. Năm 1970, ngài vận động thành lập P/V Nguyên Hương và 
làm Giám viện. Năm 1981, ngài được cung thỉnh Chứng minh đạo 
sư Giáo hội PGVN tỉnh Bình Thuận. Ngài xả báo thân ngày mồng 
3 tháng 2 năm Quý Hợi (1983) thọ 84 năm, 44 mùa Hạ, bảo tháp 
lập tại 7ông lâm Vạn Thiện, nguyên quán đảo Phú Quý, trú quán 
Phan Thiết - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Huyền Vi (1926 -2005), Hòa thượng, Giảng sư, dòng Lâm 
Tế Chúc Thánh đời 41, thế danh Lê Văn Huyền, xuất gia năm 1938 
với HT Trí Thằng- chùa Sắc tứ Thiên Hưng- Ninh Thuận, pháp 
danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền Vị. Năm 20 
tuổi, ngài thọ đại giới tại giới đàn chùa Sắc tứ Tây Thiên- Tháp 
Chàm- Ninh Thuận. Năm 1950, ngài theo học tại PHĐ Nam Việt- 
chùa Ấn Quang. Năm 1955, ngài được cử làm Giám đốc PHĐ Ấn 
Quang kiêm Cám viện và thành viên giảng sư đoàn phục vụ 
thuyết giảng các tỉnh. Năm 1961, ngài du học tại Viện đại học 
Nalanda- Ấn Độ. Năm 1972, ngài về nước nhận nhiệm vụ Tổng vụ 
trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN. Năm 1974, ngài là 
Thành viên Hội đồng Viện Tăng thống GHPGVNTN. Sau năm 
1975, ngài sang Pháp định cư và sáng lập Giáo hội PG Linh Sơn 
Thế giới và trụ trì chùa Linh Sơn- Pharis. Ngài thành lập trên 50 cơ 
sở của Giáo hội Linh Sơn trên Thế giới mà ngài là Tăng thống. Tác 
phẩm của ngài đã xuất bản: Đường về xứ Phật (viết chung) ; 


578 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Buddhist Doctrine ; Thiền tứ oai nghỉ (PL2S538) ; Phật nói kinh 
Chánh Pháp Đại Bảo Tích Hội Ngài Ca Diếnp (PL2539) ; Đức Phật 
nói kinh Hồng Danh Lễ Sảm (PL2539) ; Kinh Đại Định Thủ Lăng 
Nghiêm và các kinh khác (1995) ; Les Bases Fondamentales Du 
Boudhisme Mahayana (1997) ; Kinh Viên Giác (1997) ; Bốn kinh 
của Phật Tổ (PL 2542) ; L' Essentiel Du Boudhisme ; Những dòng 
sữa Mẹ (2002). Năm 2000, ngài mua một khu đất trên 3000 mét 
vuông, mục đích kiến tạo một Đại học PG thế giới để đào tạo Phật 
học cho người Việt và người phương Tây. Ước nguyện còn dang 
dỡ, ngài xả báo thân ngày mồng 7 tháng Giêng năm Ất Dậu (15- 
02-2005) thọ 80 năm, 59 hạ lạp, nguyên quán Ninh Thuận, trú 
quán Pháp quốc. - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Pháp Vĩnh (1891 -I1977), Hòa thượng, hệ phái PG Nam Tông 
Việt Nam, thế danh Nguyễn Thức. Năm 1945, xuất gia theo hệ 
phái Khất sĩ, pháp danh Thiện Ngộ, sau chuyền qua tu theo hệ phái 
Nguyên thủy, pháp danh là Dhammasàro. Năm 1950, ngài thọ Tỳ 
kheo giới tại Capuchia. Năm 1955 ngài về Việt Nam hoằng pháp, 
là Thành viên ban Chưởng quản GŒáo hội Tăng già Ngyên thủy 
Việt Nam (1957). Năm 1958, ngài khai sơn chùa Phước Quang- 
Tuy Phước và là người đầu tiên truyền bá PG nguyên thủy tại Bình 
Định, ngài xả báo thân ngày 25 tháng 4 năm Định Ty (1977), thọ 
86 năm, 32 tuổi đạo, nguyên quán trú quán Bình Định - xem thêm 
ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Bốn Viên (1873 -1942), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Văn Hượt. Năm 1894-1907, ngài đến vùng Thất Sơn Châu Đốc 
học đạo và học thuốc, ngài có biệt tài chữa bệnh bằng Nam dược. 
Năm 1908, từ núi Tà Lơn trở về sau 15 năm tu tập, ngài nhận ngôi 
chùa Bửu Long- Vĩnh Kim- Mỹ Tho để hành đạo. Năm 1910, ngài 
đến chùa Phước Linh- Thạnh Phú cầu pháp với HT Thục Thiện, 
dòng Lâm Tế Trí Thắng, được pháp danh Bồn Viên, pháp tự Chơn 
Thành. Năm 1932, ngài được thỉnh làm Đàn đầu truyền giới tại 
giới đàn chùa Minh Đức- Phú Túc- Bến Tre. Từ đây, ngài cùng HT 


579 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Khánh Hòa đồng sáng lập viên hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học 
và hội Lưỡng Xuyên Phật học. Năm 1940, ngày 23 tháng T1, cuộc 
khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ, chùa Bửu Long trở thành điểm nuôi 
giấu cán bộ kháng chiến, ngài bị thực dân Pháp vây chùa bắt tù 
đày. Năm 1942, Thực dân Pháp thả ngài, và viên tịch cùng năm tại 
chùa Bửu Long vào 24 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, thọ 69 năm, 
32 năm hành đạo. Ngài nguyên quán trú quán Vĩnh Kim- Mỹ Tho - 
xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Chánh Viên (2-1946), Hòa thượng, trụ trì Bửu Hưng Cổ 
Tự- Đồng Tháp. Ngài cùng các vị Hòa thượng: Thích Thiện Hoa, 
Thích Thiện Hòa, Thích Bửu Đạt, Thích Huệ Phương ra Huế học ở 
trường Báo Quốc. Chiến tranh loạn lạc, ngài về Bửu Hưng chuẩn 
bị mở trường, tiếp Tăng độ chúng tu học, nhưng chăng may ngài 
đã hy sinh trong công cuộc kháng pháp. Ngài đã hiến một đại hồng 
chung cho cách mạng để hóa thân vũ khí chống Pháp. Tháng 09- 
1946, Bửu Hưng Cô Tự (nơi nuôi chứa nhiều cán bộ cách mạng 
hoạt động địa bàn Sa Đéc, Cao Lãnh, Vĩnh Long) bị máy bay ném 
bom, ngài cùng 10 vị tiểu tăng hy sinh, nguyên quán, trú quán Sa 
Đéc - (heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Giác Viên ( ? -1942), Hòa thượng, pháp danh Trừng Huệ, 
pháp tự Chí Lâm, đệ tử tổ Tâm Tịnh. Năm 1911, ngài lên làng 
Dương Xuân Thượng lập am Thệ Đa Lâm, đếm năm 1934 thảo am 
đổi tên thành chùa Hồng Khê do chính ngài khai sơn. Ngài được 
triều đình phong Tăng cang chùa Diệu Đế, nguyên quán Quảng 
Trị, trú quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu 
công Thuận Hóa 


- Thích Giác Viên (1930 -2012), Hòa thượng, pháp danh Nguyên 
Nhuận, tự Giác Viên, hiệu Long Hoa, đời 44 tông Lâm Tế, thế hệ 
thứ 10 pháp phái Liễu Quán. Hòa thượng thế danh Nguyễn Đạt, 
sinh năm Canh Ngọ (1930) (tuổi thật là năm Đinh Sửu 1937) tại 
làng Trùi, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngài xuất gia với một Đại sư tại 
quê nhà và thọ Tỳ kheo năm 1968 tại Hải Đức, Nha Trang. Năm 
1971 trụ trì chùa Tân Ninh, năm 1973 trụ trì chùa Thanh Bình. Sau 


580 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


năm 1975 ngài trụ trì chùa Tỉnh hội Đà Nẵng cho đến khi viên tịch. 
Ngài nhiều lần trùng tu chùa Pháp Lâm khang trang như hiện nay. 
Năm 1992, đảm nhận Trưởng ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử 
tỉnh hội QNĐN. Năm 1997, Phó ban trị sự thành phố Đà Nẵng. 
Năm 2007-2012, trưởng Ban trị sự GHPGVNTN Đà Nẵng, thành 
viên HĐCMTWGHPGVN. Năm 2009, Ngài khai sơn Giác Hoàng 
Viên tại Ngũ Hành Sơn. Hòa thượng viên tịch ngày 10 tháng 10 
năm Nhâm Thìn (2012). Ngài sinh quán Thừa Thiên Huế, trú quán 
Đà Nẵng - theo tự liệu Thích Như Tịnh sưu khảo 


- Thích Huệ Viên (1884 -1961) Hòa thượng, thế danh Đào Văn 
Chỉ, xuất gia năm 1908, với HT Chánh Cần- chùa Phước Long- 
Lấp Vò, pháp danh Huệ Viên. Năm 1920 ngài thọ đại giới tại giới 
đàn chùa Giác Hải- Chợ Lớn. Năm 1925, ngài cầu pháp với HT 
Đạt Hòa- chùa Phật Quang- Trà Ôn, được pháp tự là Ngộ Chỉ. 
Năm 1927, ngài cầu pháp với tổ Chí Thiền- chùa Phi Lai, được 
pháp hiệu Tâm Viên. Năm 1928, ngài trụ trì chùa Châu Viên- Bạc 
Liêu và làm Chứng minh Ni trường gia giáo chùa Giác Hoa- Bạc 
Liêu. Năm 1934, ngài trụ trì chùa Vĩnh Hòa- Bạc Liêu. Năm 1939, 
ngài tham gia phong trào chấn hưng theo lời mời của HT Khánh 
Anh và tham gia tổ chức PG Cứu quốc các tỉnh Tây Nam bộ. Năm 
1950, ngải làm Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già tỉnh Sóc Trăng-Ba 
Xuyên-Bạc Liêu. Ngài khai sơn chùa Phật học Huệ Quang, trụ sở 
của PG Bạc Liêu. Ngài xả báo thân ngày 16 tháng 6 năm Tân Sửu 
(1961) thọ 66 năm, tháp lập tại khuôn viên chùa Vĩnh Hòa- Bạc 
Liêu, nguyên quán Nha Mân- Sa Đéc, trú quán Bạc Liêu - xem 
thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 3 


- Chương Đạo Quảng Viên (1851 -1893), Hòa thượng, tổ sư, 
pháp danh Chương Đạo, pháp tự Tuyên Tùng, pháp hiệu Quảng 
Viên đời thứ 38 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 5 pháp phái Chúc Thánh. 
Ngài thế danh Huỳnh Tấn Tùng, sinh năm Tân Hợi (1851) tại làng 
Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
Ngài xuất gia và đắc pháp với tổ Quán Thông tại chùa Chúc 


581 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


Thánh. Ngài kế nghiệp bổn sư trụ trì chùa Chúc Thánh vào năm 
1883. Ngài đã có công trùng tu chùa Chúc Thánh vào năm Nhâm 
Thìn (1892) cũng như cùng với Sơn môn chú tạo quả đại hồng 
chung trong năm này. Tháng 4 năm Quý Ty (1893) ngài cùng với 
các ngài Chí Thanh, Vĩnh Gia khai mở giới đàn tại chùa Chúc 
Thánh. Ngài viên tịch vào ngày 14 tháng I2 năm Quý Ty (1893), 
trụ thế 43 tuổi. Đệ tử nối pháp có ngài Ấn Nghiêm Phổ Thoại. 
Ngài nguyên quán trú quán tại Quảng Nam - (heo Thích Như Tịnh 
sưu khảo 


- Thích Thanh Viên (1921 -1993), Hòa thượng, thế danh Nguyễn 
Ngọc Viên, xuất gia năm 1937 với sư tổ chùa Đông Tân- Hà Nội, 
được pháp danh Tiến Ngự, pháp hiệu Thanh Viên. Năm 1940, ngài 
thọ đại giới tại giới đàn chùa Bà Đá. Năm 1944, ngài xây dựng 
chùa Đạo Ngạn- Hà Tây. Năm 1946, ngài tham gia PG Cứu quốc 
Hà Nội. Năm 1955, ngài trụ trì chùa Võ Lăng (chùa Mía) và xây 
dựng thêm nhiều công trình ở đây. Năm 1959, ngài là Phó ban 
Thường trực Chi hội PG Thống nhất Hà Đông. Năm 1987, ngài là 
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN và Trưởng ban Hướng dẫn 
Nam nữ Phật tử TW. Năm 1989, ngài là Trưởng BTS PG tỉnh Hà 
Sơn Bình. Năm 1991, ngài làm hiệu trưởng trường Cơ bản Phật 
học tỉnh Hà Tây. Năm 1992, ngài là Ủy viên Thường trực HĐTS 
kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN. Ngài xả báo 
thân ngày 16 tháng 4 năm Quý Dậu (1993) thọ 73 năm, 53 hạ lạp, 
nguyên quán Hà Đông, trú quán Hà Tây - xem thêm ở Danh Tăng 
Việt Nam tập 3 


- Siêu Việt (1934 -1997), Hòa thượng, Trưởng lão hệ phái PG 
Nam Tông Việt Nam, thế danh Trần Siêu Việt, xuất gia năm 1947 
tại chùa Preypasarì- Campuchia, pháp danh Ulàro Mahathera. Năm 
1954, ngài thọ cụ túc giới và học tại thủ đô Phnom-Pênh. Năm 
1970, ngài về Việt Nam hành đạo, trú xứ chùa Giới Minh- Thủ 
Đức. Năm 1973, ngài về phụ trách Trung tâm Văn hóa PG Nguyên 
thủy Việt Nam- Bình Chánh. Năm 1979, ngài giữ chức Phó Tăng 


582 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, cùng năm này, 
ngài tham dự phái đoàn PG Việt Nam sang Campuchia truyền giới 
và ngải đã cúng bộ Tam tạng Pali-Khmer cho giáo hội PG Nam 
tông Campuchia sau khi hồi sinh bởi nạn diệt chủng. Năm 1981, 
ngài được bầu làm Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN kiêm Phó BTS 
THPG TP Hồ Chí Minh kiêm Tăng trưởng PG Nam Tông Việt 
Nam. Năm 1987, ngài được bố nhiệm trụ trì thêm chùa Kỳ Viên- 
quận 3. Năm 1990, ngài nhận lại và trụ trì thánh tích 7hích Ca 
Phật Đài ở Vũng Tàu, ngài xả báo thân ngày mồng 2 tháng 9 năm 
Định Sửu (02-11-1997) thọ 64 năm, 44 hạ lạp, nguyên quán 
Campuchia, trú quán Bình Chánh-TP Hồ Chí Minh - xem thêm ở 
Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Thích Trí Việt (1934 -2013), Hòa thượng, Pháp danh Tâm Hậu, 
tự Trí Việt, hiệu Long Vân, đời 43 tông Lâm Té, thế hệ thứ 9 pháp 
phái Liễu Quán. Ngài thế danh Văn Tắn Sỹ, sinh năm Giáp Tuất 
(1934) tại làng Vinh Hưng, Thừa Thiên Huế. Ngài xuất gia với 
Hòa thượng Trừng Tín chùa Phước Duyên và thọ Tỳ kheo năm 
1956. Ngài tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý tại Đại học Đà Lạt. Thời 
gian vào Nam hành đạo, Ngài tham gia xây dựng Phật học viện 
Giác Sanh cũng như xây dựng chùa Ấn Quang, Vĩnh Nghiêm, Phổ 
Quang, Xá Lợi v.v...Sau đó Ngài về hành đạo tại Thị xã Đà Nẵng 
đóng góp công sức khai sơn trùng tu xây dựng các chùa như: Chùa 
Hải Vân Sơn, chùa Quang Minh, chùa Báo Ân, chùa Viên Quang, 
chùa Thanh Bình, chùa Hòa Thọ, chùa Pháp Hội, chùa Sơn Trà, 
chùa Phước Lộc, tượng Bồn sư lộ thiên tại chùa Quang Minh v.v... 
Hòa thượng từng tham gia nghành tuyên úy Phật giáo trước năm 
1975. Hòa thượng viên tịch ngày 26 tháng 6 năm Quý Ty (2013), 
hưởng thọ 80 tuổi. Ngài sinh quán Thừa Thiên-Hué, trú quán Đà 
Nẵng - theo tư liệu Thích Nhưự Tịnh sưu khảo 


- Sơn Vọng (1886 -1963), Hòa thượng, Sư Cả, pháp danh là 
Visuddhi Panno (Thanh Tịnh Tuệ). Năm 1910, ngải theo học thiền 
định ở Campuchia, được nhà vua phong tặng huy hiệu và bằng 


583 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


khen. Năm 1911, ngài trở về Trà Vinh trụ trì chùa Dòng Chuối 
(Jaya- Satthàra tana). Năm 1950, ngài được phong là Tăng hoàng 
của PG Khmer tỉnh Trà Vĩnh. Năm 1968, ngài giữ chức Phó chủ 
tịnh Ùy ban TW MTGPMN Việt Nam, ngài còn là Phó chủ tịch Ủy 
ban Bảo vệ hòa bình thế giới của miền Nam Việt Nam và Cố vấn 
Ủy ban Mât trận Dân tộc Giải phóng miền Tây Nam bộ, nguyên 
quán trú quán Trà Vinh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập l 


- Phạm Nhật Vũ, Cư sĩ, pháp danh Từ Vân, doanh nhân, sinh năm 
1972, ông kinh doanh chuyên về khoáng sản và truyền thông, ông 
thành lập và điều hành An Viên group, kênh truyền hình trả tiền 
tên là An Viên, pháp sóng lĩnh vực Văn hóa phương Đông, phô 
biến chuyên về Phật giáo. Nhiều năm nay, ông là người âm thầm 
đầu tư xây và sửa nhiều ngôi chùa trên nhiều địa phương trong cả 
nước. Ủy viên Thường trực TW GHPGVN, Phó trưởng ban 
Thường trực Ban Thông tin truyền thông TW GHPGVN, Phó 
Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học, nguyên quán Lộc Hà- 
Hà Tĩnh, sinh quán Hải Phòng, trú quán Hà Nội - /heo trang nhà 
wwww. vi.vwikiperdia.org 


- Lê Phước Vũ, Cư sĩ, doanh nhân, ông sinh ngày 28 tháng 5 năm 
1963 tại Quy Nhơn- Bình Định, là một một người có niềm tin Phật 
giáo, dựa vào tinh thần đạo Phật để làm kinh doanh.Ông tham gia 
nhiều công tác từ thiện. Ông còn tài trợ các công trình lớn của PG 
từ Nam chí Bắc. Năm 2001, ông thành lập Công ty cổ phần Hoa 
Sen tại Bình Dương với 30 tỷ đồng cùng số nhân viên là 22 người. 
Ngày 5 tháng 12 năm 2008, công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
chính thức lên sản chứng khoán với mã HSG. Một doanh nhân 
thành đạt, tài ba không chỉ ở số tiền họ kiếm được mà còn ở chữ 
tín, cách đối nhân xử thế và các hoạt động cộng đồng của họ. Lê 
Phước Vũ hiểu rõ trách nhiệm cộng đồng của mình, ông luôn cố 
gắng tạo điều kiện tốt cho các công nhân trong đơn vị của mình. 
Sau đó là trách nhiệm với nhà nước như đóng thuế, tham gia đầy 
đủ các quy định của nhà nước. Mỗi năm, Tập đoàn Hoa Sen đều 
trích 3% lợi nhuận để thực hiện các hoạt động từ thiện cho cộng 


584 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


đồng như xây trường, xây cầu, hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiên 
tai... Chính những điều này đã tạo nên một doanh nhân Lê Phước 
Vũ vừa có đức vừa có tải, ông nguyên quán Điện Bàn- Quảng 
Nam, trú quán TP. Hồ Chí Minh - eo trang nhà 
www.Vi.wWikiperdia. org 


- Trụ Vũ, nhà thơ, cư sĩ, nhà Phật học nồi tiếng, sinh năm 1931, 
Trong pháp nạn 1963, ông có bài thơ ca ngợi Bồ tát Thích Quảng 
Đức Trái tim bất diệt, bài thơ này là động lực tỉnh thần đưa cuộc 
đấu tranh của PG đi đến thành công. Bài thơ đã trở thành áng văn 
bất hủ tiêu biểu cho thơ ca PGVN qua mọi thời. Ngoài ra, ông sáng 
tác rất nhiều tập thơ, rất nhiều bức thư họa và thư pháp. trở thành 
nhà tiên phong trong thư pháp, có một trường phái viết thư pháp 
riêng của Trụ Vũ, ông có trên 30 tác phẩm, tiêu biểu như tác phẩm: 
Hương Cà phê nxb Thanh Niên ; Lục bát tình yêu ; Những bước 
trâm hương ; Thơ niệm Phật ; Pháp cú thi kệ... ông nguyên quán 
Thừa Thiên Huế, trú quán TP Hồ Chí Minh. 


- Phạm Nhật Vượng, Cư sĩ, sinh năm 1968, quy y Tam bảo pháp 
danh Phúc Vương, đệ tử của đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN 
Thích Phổ Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, tỷ phú Việt 
Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm 
2013. Năm 2007, Cư sĩ đã tài trợ 18,5 tỷ đồng để xây dựng trường 
trung cấp dạy nghề Phạm Dương và trường mầm non PÖð + cho 
quê hương Hà Tĩnh. Vị hộ pháp Cư sĩ Phạm Nhật Vượng đã âm 
thầm ĐÓP phần công đức toàn bộ kinh phí hoặc một phần công đức 
rất nhiều công trình lớn của GHPGVN như: kiến tạo chùa Trúc 
Lâm Kharcov- Cộng hòa Ucraina, phục dựng, nâng cấp chùa Trúc 
Lâm Thanh Lương- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh, xây dựng cơ sở 
mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, xây dựng 
cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, trùng kiến tổ đình 
Tường Vân- Huế, Trúc Lâm tịnh viện Hòn Tre- thành phố Nha 
Trang, phục dựng Di tích Hương Tích thượng (Nền Trang Vương)- 
Hà Tĩnh, tạo quỹ học bổng mang tên Phạm Dương có giá trị hàng 
tỷ đồng giúp con em huyện Can Lộc vượt khó học giỏi..., nguyên 
quán Hà Tĩnh, sinh quán Hải Phòng, trú quán Hà Nội - /heo Thích 
Ván Phong biên khảo 


585 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


X 


- Thạch Sok Xane, Hòa thượng, hệ phái Nam Tông Khmer, Phó 
chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, trụ trì chùa , nguyên quán trú 
quán Sóc Trăng. 


- Cư sĩ Nguyễn Đắc Xuân, pháp danh Tâm Hành, sinh năm 1937 
tại Huế. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1966. Nhà nghiên cứu lịch 
sử. Công tác: Tổng thư ký Hội Văn Nghệ Thành phố Huế (1988), 
Phó Tổng biên tập kiêm thư ký Toà soạn tạp chí Sông Hương 
(1990), trưởng Văn phòng Đại diện miền Trung báo Lao Động 
(1993). Tháng 7.1998, xin thôi làm báo, về hưu trí để nghiên cứu 
lịch sử văn hoá Huế và sáng tác. Nguyễn Đắc Xuân còn có đam mê 
nghiên cứu văn hoá lịch sử triều Nguyễn và Huế Xưa. nhiều lần đi 
nghiên cứu sưu tập tư liệu lịch sử văn hoá Huế ở Pháp và ở Mỹ. Đã 
xuất bản trên 50 đầu sách, tham dự hàng chục Hội thảo khoa học 
về văn hoá lịch sử Triều Nguyễn và Huế. Cư sĩ Nguyễn Đắc Xuân 
đóng góp rất lớn trong biên khảo về lịch sử Phật giáo, nguyên 
Đoàn phó Sinh viên Phật tử, Đoàn trưởng Sinh viên Quyết tử, 
nguyên quán Quảng Nam, trú quán Thừa Thiên Huế 


- Thích Thiện Xuân, sinh năm 1944, pháp danh Tâm Sinh, Hòa 
thượng, Chánh thư ký Viện Hoằng Đạo GHPG Cổ truyền Việt 
Nam, trụ trì chùa Hạnh Nguyện-Tân Bình, Phó ban thừa kế tổ đình 
Thiên Thai Bà Rịa, Chánh đại diện GHPGVN quận Tân Bình, 
quận Tân Phú, nguyên Đại biểu HĐND TP. HCM, nguyên Chánh 
Văn phòng Thành hội PG TP. HCM, nguyên quán Bình Chánh, trú 
quán Tân Bình- TP Hồ Chí Minh. 


- Thích Huệ Xướng, Hòa thượng, NNC sử học PG, sinh năm 
1945, đệ tử HT Bửu Ý- chùa Long Thạnh, Trưởng sơn môn tổ đình 
Long Thiền- Biên Hòa, Trưởng sơn môn tô đình Linh Nguyên-Đức 
Hòa- Long An, viện chủ chùa Vạn Hạnh- Tân Phú, nguyên quán 


586 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Đức Hòa Long An, trú quán Tân Phú TP Hồ Chí Minh. 


- Trương Xướng (1886 -1962), Cư sĩ, Bác sĩ y khoa, ông quy y 
với HT Giác Tiên, có pháp danh Tâm Hòa, tự Chánh Nhân. Ông 
làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, rồi Giám đốc Bệnh viện 
tỉnh Quảng Nam, kế đến Bệnh viện tỉnh Quảng Trị, cuối cùng trở 
lại Bệnh viện Trung ương Huế cho đến ngày về hưu. Năm 1932, 
ông và các cư sĩ trí thức cùng hợp tác lập "4n Nam Phật học hột" 
tại Thừa Thiên và Bác sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám làm Hội 
trưởng. Ông góp phần cùng các pháp hữu chấn chỉnh PG Huế đề 
phát triển vững chắc cho đến ngày nay, nguyên quán trú quán Thừa 
Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


Y 


- Lê Bá Ý (1898 -1982), Cư sĩ, pháp danh Nguyên Hoàng, pháp tự 
Hoàng Nguyên, thọ Bồ tát giới tại gia. Ông là một trong những vị 
tiền bối sáng lập hội An Nam Phật học (trung phần), đồng khai 
sinh tô chức Gia đình Phật Tử Việt Nam. Năm 1945, ông theo tô 
chức GĐÐPT ra Bắc, ở Liên khu 4 (Thanh Nghệ Tĩnh) làm việc sở 
Ngân khố Trung bộ. Năm 1946-1947, vào những ngày nghĩ việc 
công, ông sinh hoạt việc đạo cùng HT Mật Thể tại chùa Đá, đôi 
Linh Cảm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi ở Thanh Hóa, ông sinh 
hoạt việc đạo với các Sư thầy chùa Mật Sơn. Cuối năm 1947 đến 
1954, ông được bổ nhiệm về làm Chủ sự Ty Ngân khố tỉnh Thừa 
Thiên và hưu trí, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức đ&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Bửu Ý (1917 -1996), Hòa thượng, dòng Lâm Tế Chánh 
Tông đời 40, xuất gia năm 1934 với HT Quảng Chơn- chùa Long 
Thạnh, pháp danh Hồng Đạo, pháp tự Thiện Đắc. Sai khi xuất 1a, 


587 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


ngài được bổn sư gởi xuống chùa Phước Long- Nha Mân học với 
tổ Bửu Sơn và cầu pháp với tô được pháp hiệu Bửu Ý. Năm 1939, 
ngài thọ đại giới tại chùa Phước Long- Trảng Bàng. Năm 1943, 
ngài kế thế trụ trì chùa Long Thạnh. Năm 1944, ngài mở trường 
Phật học tại tổ đình Long Thạnh để truyền dạy Phật pháp cho Tăng 
ni. Năm 1945, ngài là Ủy viên Mặt trận Việt Minh xã Tân Tạo và 
chùa Long Thạnh trở thành cơ sở cách mạng nên bị giặc đốt phá 
tan tành. Năm 1947, Hội PG Cứu Quốc Nam bộ được thành lập, 
ngài là Ủy viên Ban chấp hành phụ trách vùng Sài Gòn Chợ Lớn. 
Năm 1954, hòa bình lập lại, ngài cùng bốn đạo xây dựng lại tô 
đình Long Thạnh. Năm 1957, ngài làm Phó Tổng thư ký Giáo hội 
Lục Hòa Tăng Việt Nam. Năm 1973, ngài được cử làm Viện 
trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội PG Cổ truyền Việt Nam. Năm 
1975, ngài làm Phó chủ tịch Ủy ban Liên lạc PG Yêu nước TP. Hồ 
Chí Minh. Năm 1981, ngài được suy cử Phó chủ tịch HĐTS 
GHPGVN, ngài xả báo thân ngày 29 tháng 11 năm Ất Hợi (19-01- 
1996) thọ 80 năm, 56 tuổi đạo, nguyên quán Long An, trú quán 
TP. Hồ Chí Minh - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập 2 


- Trương Đình Ý ( ? -1995), Giáo sư điêu khắc, giảng dạy trường 
Mỹ thuật Gia Định, ông là một trong 10 sinh viên Việt Nam tốt 
nghiệp khoa điêu khắc trường mỹ thuật Đông Dương năm 1935, 
người điêu khắc nhiều tượng Phật nổi tiếng, như tượng Phật núi 
Trà Cú (1962), tượng Phật Cô đơn... Năm 1957, ông điêu khắc 
tượng Phật Thích Ca cho hội PHNỰ để thờ tại chùa Xá Lợi, Song 
khi đưa đưa vào chùa mới không vừa vì tượng cao hơn, vì thế 
tượng này được đưa về khu Cầu Xáng (Lê Minh Xuân - sau này 
gọi là chùa Phát Cô đơn hay Bát Bửu Phát đài), nguyên quản chưa 
rõ, trú quán Sài Gòn - heo Kỷ yếu hội PHNV 


-Thích Huyền Ý (1891 -1951), Hòa thượng, thiền phái Lâm Tế 
Chúc Thánh đời 41, Năm 1929, ngài xuất gia với tổ Từ Mẫn- chùa 
Tịnh Lâm- Bình Định, pháp danh Như Phước, pháp tự Giải Tiềm, 
ngài còn có hiệu là Liên Tôn, là tên ngôi chùa của ngải. Năm 1931, 


588 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


ngài vào Nam cùng với Hòa thượng Bích Liên điều hành tạp chí 
Từ B¡ Âm với vai trò Phó chủ bút. Năm 1932, ngài về quê nhà khai 
sơn chùa Liên Tôn. Năm 1949, ngài là Hội íứrưởng hội Phát giáo 
Cứu quốc Liên khu 5. Tác phâm của ngài rất nhiều, ngoài bài thơ 
Đáo Liên Thành Ló, còn các trước tác và phiên dịch: Sa đ¡ luật 
diễn nghĩa ; A Di Đà diễn nghĩa ; Kim Cang Bát Nhã diễn nghĩa ; 
Chứng Đạo Ca diễn nghĩa ; Kinh Pháp Bảo Đàn ; Luận về nhân 
quả ; Luận về Niết Bàn ; Nghiên cứu duy thức A Lại Da ; Luận về 
sảu pháp Ba La Mật ; Luận về Chánh tín - Mê tín, tác phẩm tiêu 
thuyết: /Ở/ếu nghĩa cảm phẩm ; Tu là cội phúc , nguyên quán trú 
quán Bình Định - xem thêm ở Danh Tăng Việt Nam tập Ï 


- Thích Như Ý (1908 -1985), Hòa thượng, xuất gia vớ HT Trí 
Hiển-chùa Ba La Mật-Huế, pháp danh Nguyên Tuyết, pháp hiệu 
Như Ý, thế danh Phan Thanh Nhãn. Năm 1940, ngài trụ trì chùa 
Tra Am. Năm 1968, chiến tranh khốc liệt, ngài phải rởi chùa Tra 
Am vào chùa Sơn Chà-Đà Nẵng hành đạo. Đến năm 1975, đất 
nước hoàn toàn thống nhất, ngài trở về xây dựng lại chùa Tra Am 
và duy trì chốn tổ, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - /heo 
Chu tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Như Ý, Hoà Thượng, họ Nguyễn, pháp danh Tâm Đăng, 
pháp tự Như Ý, pháp hiệu Ấn Bảo, sinh năm Giáp Tuất (1933). 
Ngài thọ Tam quy ngũ Giới với HT Chánh Tín- Diên Khánh- 
Khánh Hòa, pháp danh Trừng Huệ. Sau 5 năm theo thầy học đạo, 
ngài đã thuộc nằm lòng những bộ kinh căn bản của lớp Sơ đẳng 
Phật học. Năm 1955, HT Chánh Tín thỉnh Thập Sư truyền Thập 
giới Sa di cho ngài vào ngày vía đức Bồ Tát Địa Tạng (30 tháng 07 
âm lịch), khi ấy ngài vừa tròn 22 tuổi. Với chí hướng luôn cầu học, 
nên cùng mùa Thu năm ấy (1955), ngài lạy HT bốn sư xin được 
cho phép tha phương cầu học. Năm 1959, ngài rời núi Non Nước- 
Ngũ Hành Sơn- Quảng Nam cùng HT Ân sư chùa Linh Ứng, trở về 
Phú Yên thọ Tỳ kheo giới với HT Hưng Từ, được HT truyền pháp 
tự Như Ý, pháp hiệu là Án Bảo. Cùng năm (1959), ngài phát tâm 
trùng tu chùa Sắc Tứ Kim Sơn- Nha Trang, sau đó là chùa An 
Dưỡng... Trong giai đoạn năm 1963, Phật giáo gặp pháp nạn, ngài 


589 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


cũng như bao nhiêu Tăng Ni và Phật tử lại phải vì sự tồn vong của 
Phật pháp mà tham gia tranh đấu cho 5 nguyện vọng của Phật giáo 
đồ. Năm 1964, ngài mua đất và kiến tạo ngôi Tòng Lâm Linh Sơn 
Pháp Bảo Tự, (nay thuộc huyện Cam Lâm- tỉnh Khánh Hoà), một 
thánh địa Tòng lâm vun bồi Tăng tài. Năm Kỷ Dậu (1969), Chùa 
Linh Sơn đã là nơi quy tụ rất đông Tăng chúng. Ngày 06-09-1970, 
trường Sơ đẳng Phật học được thành lập tại đây .Và được cấp giấy 
phép thành lập lớp Trung đăng số 555/TVT/VGD/VP ngày 23-04- 
1974 do Tổng vụ trưởng Thích Minh Châu ký. Sự thành đạt của 
chúng Tăng từng thế hệ nơi đây đã được ví von: “Đó là khí tài của 
lò luyện thép Linh Son”. Năm 1990, chùa là cơ sở nội trú cho học 
Tăng fứrưởng Cơ bản Phát học tỉnh Khánh Hòa. Ngài tham gia 
giảng dạy cho trường suốt ba khoá học đầu tiên. Từ năm 1993, 
ngài luôn được thỉnh làm tôn chứng trong Hội đồng Thập sư của 
các Giới đàn do Tỉnh Giáo hội tổ chức. Năm 1996, ngài tiến hành 
Đại trùng tu tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo. Qua ba năm xây dựng, 
toàn bộ công trình hoàn mãn và khánh thành vào ngày 26 tháng 7 
năm Kỷ Mão (1999). Năm 2008, ngài đã xây dựng tổ đường và 
khánh tạ lạc thành vào ngày 26 tháng 7 năm Kỷ Sửu (2009). Ngài 
cũng vì trách nhiệm cho tiền đồ phật pháp mà đã dấn thân cho rất 
nhiều công tác phật sự của Giáo hội: là Thành viên BTS tỉnh Giáo 
Hội Phật Giáo Khánh Hoà từ năm 1989 đến nay. Cuộc đời của 
ngài được mọi người biết đến rất nhiều về sự nghiêm khắc trong 
việc độ chúng, được thể hiện bằng sự nghiêm mật trong chính bản 
thân ngài, nguyên quán Diên Khánh- Khánh Hòa, trú quán Tp Nha 
Trang - /heo Thích Vân Phong biên khảo 


- Thích Từ Ý (1919 -1990), Hòa thượng, pháp danh Tâm Niệm, tự 
Từ Ý, hiệu Chơn Thiện, đời 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 pháp 
phái Liễu Quán. Ngài thế danh Trần Văn Chí, sinh năm 1919 tại 
thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam. Năm 1936 theo học Phật pháp với Thượng tọa Thích Như 
Đảo tại chùa Tế Nam, huyện Tiên Phước. Năm 1950 ngài xuất gia 
với HT Thích Tôn Thắng tại chùa Phổ Đà, sau đó về tu học tại 
chùa Tịnh Độ (1954) và chùa Minh Hương. Năm 1956, ngài đứng 
xây dựng chùa Phật học chi hội Tam Kỳ tức chùa Hòa An. Năm 
1960, thọ Tỳ kheo tại chùa Ấn Quang, sau đó được Viện Hóa Đạo 


590 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


cử làm trụ trì chùa Hòa An. Ngoài chùa Hòa An, ngài còn khai sơn 
các chùa như: chùa Từ Quang (1962) tại phường Trường Xuân, 
Tam Kỳ; chùa Hưng Quang (1972) xã Tam Xuân, Núi Thành; chùa 
Diệu Quang (1974) phường Hòa Hương, Tam Kỳ; chùa Phước 
Quang (1986) Long Thành, Đồng Nai... Ngài là một vị thầy mẫu 
mực giáo hóa đồ chúng rất đông, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với 
Tăng tín đồ Quảng Nam. Một đời huân tu Tịnh Độ nên ngài dự trì 
thời chí và viên tịch vào này 21 tháng 7 năm Canh Ngọ (1990), thọ 
72 tuôi. Ngài sinh và trú quán Quảng Nam - ứJheo f liệu Thích Như 
Tịnh sưu khảo 


- Nguyễn Thị Yến (1943 -1963), nữ Phật tử, thánh tử đạo, pháp 
danh Tâm Thanh, hy sinh đêm 8-5-1963 trước đài phát thanh Huế 
khi đang đứng nghe lại buổi mít tỉnh tường thuật lễ Phật đản khi 
sáng do Giáo hội tổ chức. Giáo hội PG Trung phần đã tấn phong 
Thánh tử đạo năm 1965, nguyên quán trú quán Thừa Thiên Huế - 
theo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công Thuận Hóa 


- Thích Nữ Thể Yến (1908 -1989), Ni trưởng, xuất gia với Sư bà 
Diệu Hương-chùa Diệu Viên, pháp danh Tâm Nguyệt, pháp tự Thể 
Yến, thế danh Lê Thị Tuyết Sơn. Năm 1942, NI trưởng thừa lệnh 
bổn sư cùng Thích nữ Viên Minh ra Bắc dạy giáo lý tại trường Bồ 
Đề trong 2 năm. Năm 1961, làm giám đốc Ký nhi viện Diệu Đức. 
Năm 1971, kế thế Giám viện Ni viện Diệu Đức. Năm 1972, làm 
giám đốc Cô nhi viện Tây Lộc-Huế, nguyên quán Nghệ An, trú 
quán Thừa Thiên Huế - /heo Chư tôn Thiên đức&Cư sĩ hữu công 
Thuận Hóa 


591 


THÍCH ĐỒNG BỒN 


TƯ LIỆU TRÍCH DẪN 


SÁCH 


- Danh Tăng Việt Nam, tập 1,2,3, Thích Đồng Bồn chủ biên, Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam ân hành, nxb Tôn Giáo, Hà Nội 
2016 

-_ Những ngôi chùa nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh, Trương Ngọc 
Tường - Võ Văn Tường, nxb Trẻ, TP HCM 2006 

- Việt Nam PG Sử Luận, Thích Mật Thể, Minh Đức xb, Sài Gòn 
1960 

- Biên niên sử Phật giáo Gia Định-Sâi Gòn TP Hồ Chí Minh, Ban 
Văn Hóa Thành hội PG TP Hồ Chí Minh ấn hành, nxb TP Hồ Chí 
Minh 2001 

- Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hóa. tập l, 
tập 2, Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn, nxb Tổng hợp TP. HCM 
2011 

- Chư tôn Thiên đức@&Cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hóa, tập 3, 
Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn, nxb Tổng hợp TP HCM 2016 

- Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, Phạm Khắc Hòe, Thuận Hóa 
xb, 1989 

- Phật Giáo Việt Nam Sử Luận I, II, III, Nguyễn Lang, nxb Văn 
học, Hà Nội 1992 

- Lịch sử Phật Giáo xứ Huế, Thích Hải Ân-Hà Xuân Liêm, nxb TP 
HM, 2005 

- Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, Nguyễn Hiền Đức, nxb TP HCM, 
1995 

- Hành trạng chư Thiên đức xứ Quảng, Thích Như Tịnh, nxb Tôn 


592 


NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Giáo, 2008 

- Lịch sử Truyền thừa Thiên phái Lâm TẾ Chúc Thánh, Thích Như 
Tịnh, nxb Phương Đông 2009 

- Tản mạn Phú Xuân, Trần Đình Sơn-Hoàng Anh, nxb Trẻ, TP 
HCM, 2001 

- Chuyện cũ Vân Đường, Trần Đình Sơn, nxb Hồng Đức, TP 
HCM, 2017 

- Kỷ yếu Hội Phật Học Nam Việt, lưu hành nội bộ, thư viện Phật 
học Xá Lợi lưu trữ 

-Việt Nam niên biểu nhân vật chí, tập IH, Chính Đạo, nxb Văn 
Hóa, Houston, Texas 1997 

TRANG NHÀ 


- Giáo hội Phật giáo Việt Nam www.giaohoiphatgiaovietnam.vn 


- Phật tử Việt Nam www.phattuvietnam.net 

- Hoa Vô Ưu www.hoavouu.com 

- Thư viện Hoa Sen www.thuvienhoasen.org 

- Quảng Đức wWww.quangduc.com 

- Từ điển bách khoa www.vI.WIkIpedIa.org 

- Chùa Phật học Xá Lợi www.chuaxaloI.vn 

- Thư viện điện tử Kinh điển www.vnbet.vn 

- Chùa Đông Hưng www.buddhistedu.org 

- Giáo hội PGVNTN www.phpgvntn.net 

- Giác Hạnh Lê Bích Son www.lebichson.org 

- Đạo Phật Ngày Nay www.daophatngaynay.com 
- Báo Tiền Phong www.tIenphong.vn 

- Phật Giáo Phú Yên www.phatgiaophuyen.com 
- Chùa A Di Đà www.chuaadida.com 

- Phật giáo A Lưới www.phatgiaoaluoI.org 


593 


VỀ TÁC GIẢ 


Thích Đồng Bồn, Hòa Thượng, Tiến sĩ, tác gia, Nhà nghiên cứu 
sử học Phât Giáo, sinh năm 1957, xuất g1a năm 1976, đệ tử của 
Hòa thượng Thích Hành Trụ- chùa Đông Hưng, pháp tự Thông 
Trí, bút hiệu Chiêu Đề. Năm 1980, thọ đại giới tại giới đàn chùa 
Ấn Quang. Học tăng Phật Học Viện Thiện Hòa- chùa Ấn Quang, 
nguyên Trưởng khoa Phật Giáo Việt Nam - Học viện Phật Giáo 
Việt Nam tại TP. HCM, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật Giáo Việt 
Nam, Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi- Quận 3- TP. HCM, tác phẩm: 
Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam, tập I, H, IH; Tuyển tập các bài Sám 
văn (6 quyên); Phật giáo & những tản văn ; Giới đàn Tăng thế kỷ 
XX;: Vai trò chính trị của Tăng sĩ Phật giáo Lý Trần ; Tập tục dân 
gian Nam bộ chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa, Chùa Xá Lợi- 
văn hóa truyền thống ; Nghỉ thức lễ Phật của Đại sư Hoằng Tán 
(dịch) ; Lang thang (tập thơ) ; Chút tình gửi gió (tập thơ), nguyên 
quán trú quán TP Hồ Chí Minh. 


594 


